^ 





Điện Anh Việt Nam 


Luyên tiêc một thời vàng son 





LUYEN Tice MOT THỜi VÀNG SON 





BACH VIET 


First published in December 2012 by 
Co So An Loat Bach Viet. 


Copyright © 2012 Co So An Loat Bach Viet. 

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, 
stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, 
electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without 
written permission. 

Cover designed by Michael Graphics. 

A full CIP record is available from Library of Congress. 


Library of Congress Cataloging-in-Publication Data 
My Anh, Tran. 

Điện Anh Việt Nam 

Luyén tiếc một thời vàng son - 1* ed. 
ISBN: 978-1-61220-067-5 


Please see picture credits on page 462 for 
image copyright information. 


Printed in the United of America. 


10987654321 


A 





e 
CHUONGI 


Dién anh Viet Nam 
Những chang đường lich sit 
< trang 7 > 

Thời ky phôi thai (9) 

Những người tiên phong (10) 

Nguyễn Lan Hương (43), Đàm Quang Thiện (11). 
Dó Văn Nghiêm (51) 
Thời kỳ hồi sinh & Thời kỳ phục hưng (13) 
Thời kỳ sau chiến tranh (19) 


CHUONG II 


Vang bong mot thoi: 

Tham Thuy Hang (27), Kiéu Chinh (29), Kim 
Cuong (31), Thanh Nga (33), Thanh Lan (35), Lé 
Quynh (37), La Thoại Tan (39), Hùng Cường (40), 
Trần Quang (42), Nguyễn Lan Hương (43), Lý 
Quốc Mậu, Đoàn Châu Mậu (44), Trần Đình Mưu, 
Văn Quang (45), Hoàng Trọng (46), Thanh Việt, 
Bay Ngoc, Nam Sa Déc (47), Duyên Anh (48), 
Nguyễn Phương, Ngoc Tùng, Hong Phúc (49), 
Mộng Tuyền (50), Lê Tuan, Đỗ Văn Nghiêm (51), 
Tuy Phượng (52). 


Những gương mặt dao diễn Việt Nam: 

Lê Hoàng Hoa (53), Nguyễn Ngọc Liên (56), Đỗ 
Tiên Đức (57), Hoàng Thi Tho (58), Jo Marcel (59), 
Hoàng Vĩnh Lộc (61), Bùi Sơn Duân (63), Võ Doãn 
Châu (64), Hà Thúc Cần (66), Lê Dân (67), Đặng 
Trần Thức (69), Hoàng Anh Tuan (71), Nguyễn 
Long (72), Năm Châu (73), Thái Thúc Nha, Thân 
Trọng Kỳ, Lê Mộng Hoàng (74), Lưu Bạch Đàn, 
Minh Đăng Khánh, Lưu Trạch Hưng (75). 


Để tưởng nhớ những vì sao điện ảnh đã vut tat 
Họ là ai 2 (76) 
Vinh biệt những tài nang của 
Điện ảnh Việt Nam (78) 


NOI DUNG 





CHUONG III 
Luyén tiéc một thời vàng son 
< trang 79> 
Danh sách phim Việt Nam trước 1975 
< trang 80 > 


Mot trời quên lang... <209> 


Nhin lai tinh hinh dién anh Viét Nam 1969-1970 
(215), Hói ký của Đặng Nhật Minh về Kiều Chinh 
và Tham Thúy Hang (215), Hiện trạng nên điện 
ảnh Việt Nam (217), Vài hàng về giáo sư Nguyễn 
Xuân Oánh (217), Người Nữ tài tử điện ảnh Việt 
Nam thành đạt ở xứ người (218), Để thực sự phát 
triển kỹ nghệ điện ảnh nước nhà (Tôn Thất Cảnh, 
219), Giải Kim Khánh (219), Trung Tâm Quốc Gia 
Điện Ảnh (220), Cần có một đạo luật điện ảnh Việt 
Nam (221), Rạp Ciné Sài Gòn ngày xưa (221), Vấn 
đề kiểm duyêt phim anh (232), Kim duyêt Phim 
ảnh (Lê Hoàng Nguyễn, 232), Cuộc phỏng vấn ông 
Trần Xuân Hiến (234), Gilberte Nguyễn Văn Lợi 
(234), Hồi ký của Pham Duy (235), Chiéu phim dao 
(235), Viện Đại học Minh Đức, Trường Đại học 
Nhân văn & Nghệ thuât (236), Hói ký của một cán 
bộ Cộng sản nam vùng (237). Ngày Điện ảnh Viêt 
Nam (238), Giải VHNT Toàn Quốc của Tổng thống 
Việt Nam Cộng Hòa (238), Ý nghĩa Ngày Điện ảnh 
Việt Nam (239), Những tờ báo chuyên môn về điện 
ảnh tại Sài Gòn (240), Tương lai điện ảnh Việt 
Nam (243), Đi giữa dòng đời (243). 


Truyện phim, nhac phim và chuyện bên lê: 
Ba cô gái Suối Châu (244), Kiếp Hoa (245), Trống 
Mái (250), Yêu (251), Bến Cũ (253), Xin Nhận Nơi 
Nay Làm Quê Hương (253), Triệu Phú Bat Dac Di 
(254), Loan Mắt Nhung (255), Xa Lộ Không Đèn 
(256), Ngậm Ngüi (Dang Dé) (258), Long Hỗ Sat 
Dau (259), Con Ma Nha Ho Hứa (261), Người Tinh 
Không Chan Dung (262), Lệ Da (264), Kim Vân 
Kiều (265), Nhà Tôi (266), Sex trong phim Việt 
(268), Bộ phim thay đổi số phận vị đạo diễn (270), 
Từ Hollywood đến Việt Nam (272), Ai đến với điện 
ảnh Cách mạng? (279). 
Nhạc phim: 

Mưa Rừng (286), Điệu Ru Nước Mat (288), Lệ Đá 
(290), Người Tình Không Chân Dung (292), Vết 


Thù Trên Lung Ngựa Hoang (294), Mong Dưới 
Hoa (296), Ta Tình (298), Nang Chiêu (300), Tram 
Nhớ Ngàn Thương (302), Nửa Hồn Thương Đau 
(304), Hãy Khóc Đi Em (306), Tình Lỡ (307), Sa 
Mạc Tuổi Trẻ (309), Loan Mat Nhung (311). 

Người Xưa Chón Сй (313) 


CHƯƠNG IV 


Điện anh Việt Nam 
Ngày nay 
Những chặng đường hội nhập và đổi mới 
< trang 315 > 

Vai hàng về các đạo diễn, diễn viên miền Bắc (317), 
Khi điện ảnh Việt Nam bị lãng quên (322), Khi 
điện ảnh Việt Nam lật trang sử mới (323), Người 
Việt trong sinh hoạt điện ảnh (324), Phim Tết 
(330), Các thế hệ điện ảnh Việt Nam sau chiến 
tranh (332), Hóng Anh (334), Việt Linh (335), 
Phước Sang (335), Đơn Dương (336), Bùi Thạc 
Chuyên (337), Diễm My (337), Vũ Ngọc Đãng 
(338), Việt Trinh (338), Nguyễn Chánh Tín (339), 
Rạp chiếu bóng đầu tiên của Hà Nội xưa (340), Tản 
mạn tram nam "chop bong" Ha Thành (Hy Trang, 
340), Thi trường rạp chiếu phim: Thức giấc kip 
thời (341), Xứng tam công trình văn hóa Thủ đô 
(342), Trung tâm Văn hóa Kim Đồng (342), Hà Nội 
- Rap đẹp é khách (343), Fansland (344), Trung 
tám Chiéu phim Quóc gia - Hà Nói (344), Phóng sw 
ánh: Hoang phế phim trường (Nguyên Nhung, 345), 
"Thành phó điện ánh Việt Nam" giờ là phé tích! 
(Lưu Quang Phó, 346), Trường quay Сб Loa: Giấc 
mo chua thành hién thuc (Khánh Bang, 347), 
Trường quay hiện dai - Giấc mo van xa vời (Chí 
Tung, 348), Người muôn nam cũ (348), VGIK, noi 
dao tao các nhà làm phim Viét Nam (349). 


Lan sóng người Việt hai ngoại làm phim <350> 


Những hoạt dong cua điện ánh Việt Nam hiên nay: 

Dai hói Dién anh Viét Nam Quóc té (ViFF) (365), 
Lién Hoan Phim Viét Nam (366), Lién Hoan Phim 
Quóc Té Hà Nói (HANIFF) (366, 387), Ngày Dién 
ánh Viét Nam & Cánh Diéu Vàng (367), Phóng ván 
ông chủ tịch Hội Điện ánh Việt Nam Tran Luân 
Kim (367), Hội Điện ảnh Việt Nam (368), Hội Điện 
ảnh Hà Nội (369), Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí 
Minh (369), Cục Điện ảnh Việt Nam (369), Trường 
Đại hoc Sân khấu - Điện ánh Hà Nội (369), Trường 


Cao dang Sân khấu - Điện ảnh Thành pho Hồ Chi 
Minh (369), Các hãng phim Việt Nam hiện nay 
(370), Các hãng phim "Quốc Doanh" đâu rồi? 
(370), Phim trường Có Loa (372), Sách báo điện 
ảnh (373), Dự án "Làm phim 48 gió" (373), Điện 
ảnh Việt Nam phản ánh hiện thưc cuộc sống như 
thế nào? (Ngô Phương Lan, 374). 
Tương lai điện ảnh Việt Nam di vé đâu? 
< trang 376 > 
Tan man chuyén twa phim, sex, va 
posters phim Viét Nam ngay nay (388) 


Những thám hoa trong điện anh Việt 
< trang 392 > 
Ky niệm 1000 năm Thang Long - Hà Nội (392) 


PHỤ TRANG 
«397» 
Dé án quy hoach phát trién dién anh 
cüa Bó VHTTDL Viét Nam (398) 


LUAT ĐIỆN ANH 
.Luật Điện ánh của Quốc hội 
nước CHXHCN Viêt Nam 
số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 (399) 
.Nghi dinh của Chính phú số 96/2007/NĐ-CP 
ngày 06 tháng 06 năm 2007 
Quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Điện ánh (412) 
.Báo cao Hai năm thi hành Luật Điện anh (419) 
Nghị định - Quy định chỉ tiết thi hành một số điều 
của Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 và Luật sửa 
doi, bó sung một số điều của Luật Điện ánh 
số 31/2009/0H12 (427) 
.Quyét định của Bộ Văn hóa Thông tin số 38/2002/ 
QD-BVHTT ngày 30 thang 12 nam 2002 
Ban hành quy định về điều kiện thành lập cơ sở sản 
xuất phim và thám quyên, thủ tục duyệt phim (433) 
Don vi quan lý nhà nước: Cục Điện anh (436) 


Cinematography Law of Socialist Republic 
of Vietnam (62/2006/QH11) (439) 


Một số địa chi liên lạc cần biết (459) 


Thay lời kết (460) 
Tài liệu tham khảo (461) 


CHUONG I 


Рм Ẩw Voc Yow 
Yor ow e nil +- ойы (рел sở 


This page is intentionally left blank 


THỜI KY PHOI THAI 


Ngược dong lịch sử, điện anh là một bộ môn nghệ thuật thứ bay ra đời bởi 
hai anh em Auguste va Louis Lumière tai Paris, Pháp quốc năm 1895. 

Chi vài năm sau, Việt Nam là một trong những quốc gia tiếp nhận nền văn 
minh này sớm nhất. Người Việt bắt đầu làm quen với điện ảnh từ Francois- 
Constant Girel (1873-1952) và Gariel Veyre (1871-1936), họ là những người 
thợ máy quay phim của Lumière. Hai ông này đã được cử sang xứ Đông-Pháp 
(tức Đông Dương, thuộc địa của Pháp) trong sứ mạng quảng bá phát minh 
điện ảnh cua chính quốc. 

Girel từ Đức sang Việt Nam năm 1896, ông đã quay một cuốn phim ngay 
tại Sài Gòn mang tên Coolies a Saigon, von ven chi có vài phút, phim đen 
trăng và không có âm thanh. Xong công tác của mình tại đây, Girel viếng 
thăm Nhật Bản và để lại nhiều dữ kiện trong lịch sử thành lập điện ảnh của đất 
nuoc Phù Tang này. 

Còn Gariel Veyre thì từ Thượng Hải đến Hà Nội vào năm 1899, ông đã 
dành nhiêu thời gian để quay trên 500 cảnh cho Toàn quyền Đông Dương là 
Paul Doumer trước khi đem trình chiếu tai Paris Exposition, Pháp năm 1900. 
Veyre cũng đã thành công lớn trong lần biểu diễn chiếu bóng miễn phí tại 
thành phố Hà Nội vào ngày 28 tháng 4 (như tờ L’Avenir du Tonkin só ra ngày 
29 tháng 4 năm 1899 đã có tường thuật), và đặc biệt nhất là tại Colonial Expo- 
sion (Hà Nội) với cuốn phim Théâtre des Illusions. Vào thời điểm này ở 
Việt Nam chưa có rạp chiếu bóng nên các buổi chiếu phim đều được tổ chức ở 
ngoài trời, trụ sở của Cercle Franco - Annamite, nhà hát Hà Nội, và những nơi 
công cộng tập họp được đông ngươi. 






Hai anh em Lumiere, 1896. 
(Anh: The Museum of Modern Art/Film Stills Archieve) 


206.80 с 


Coolies а Saigon 





LJ 
EJ 
= 
ae 
Ld 
LJ 
= 
e 
та 
EJ 
LI 
в 
= 
® 
e 
е 
ч 
е 
E 
е 
a 
EJ 
es 
K 
= 
a 
Ld 
® 
Ф 
е 
а 
= 


9 


e 


Trần Mj Anh 
Điện Ảnh ® 
Việt Nam а 


2 
Luyén tiếc m 





Gariel Veyre (1871-1936) 
Ong là một trong những 
người ngoại quốc đem nghệ 
thuật thứ bảy đến Việt Nam. 
(Ảnh: Coll.Jacquier-Veyre) 


Ngoài Girel và Veyre còn có D'Arc và Léopold Bernard” cũng đã mang 
nghệ thuật thứ bảy đến Việt Nam. Theo tờ Nam Kỳ ® xuất bản tại Sài Gòn 
vào khoảng năm 1898 thì D'Arc đã tô chức chiếu phim tại Châu Thanh Chợ 


Lớn (phía trước nhà quan Tổng đốc Chợ Lớn) vào mỗi buổi tối. Thời này gọi 
là "hát hình máy", báo chí rất khen ngợi và cũng đã có nhiều người đến xem. 
Kế đó là ông Bernard cũng trình chiếu ngay tại đường Charner (người An 
Nam trước năm 1861 thường hay gọi là đường Kinh Lap, nay là đường 
Nguyễn Huệ) gần bên chợ. Rồi sau đó Bernard ra kinh đô Huế trình chiếu 
theo yêu câu của triéu đình ở đây khoảng năm 1899. 

Với mục tiêu Make France known in Indochina and Indochina known in 
France (Tuyên truyền về nước Pháp cho dân Đông Dương, giới thiệu thuộc 
địa Đông Dương cho người Pháp) qua điện ảnh của Toàn quyền Đông Dương 
Albert Sarraut, thực dân Pháp đã chính thức thực hiện chương trình Mission 
Cinématographique™, một đoàn điện nhiếp ảnh quân đội được Bộ Chiến 
tranh Pháp cử sang Đông Dương quay và chiếu phim hỗ trợ cho chính quyền 
thuộc địa thực hiện mục tiêu trên. Hai người đứng dau, chịu trách nhiệm sứ 
mệnh này là René Têtard (chef du Service photocinématographique de l'Indo- 
chine) và nhà quay phim Gaston Brun. Trong những năm từ 1916 đến 1918, 
doan đã quay 20 cuốn phim tài liệu về các mặt sinh hoạt của xã hội Việt Nam 
gôm có: Nước Pháp ở Bac Kỳ và Nam Kỳ, Sản Xuất Thuốc Lá, Sản Xuất Cao 
Su, Lăng Tám Ниё Trên Ngưỡng Cửa Vào Đông Dương, Hội Đình Chiến ở 
Sài Gòn, Miên Thượng Du Bac Kỳ, Huế - Kinh Đô Triéu Đình An Nam, Hà 
Nội, Sinh Hoạt Trong Cung Đình Huế, Sài Gòn - Hòn Ngọc Viễn Đông... 

Ngày 10 tháng § năm 1920, rạp Pathé Frères tại Hà Nội nằm ngay bên 
cạnh dên Bà Kiệu, gần hồ Hoàn Kiếm được thực dân Pháp xây dựng và khánh 
thành. Song song với việc xây dựng thêm một số các rạp chiếu bóng khác”), 
ngày 11 tháng 9 năm 1923, thực dân Pháp thành lập Công ty Phim và Chiếu 
bóng Đông Dương (Société Indochine Films et Cinéma, IFEC) độc quyên 
kinh doanh, sản xuất và phát hành phim trên toàn cõi Đông Dương (bao gồm 
các nước Lào, Cam Bot và ba xứ Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam ky). 

Ngày 19 tháng 9 năm 1924 tại Sài Gòn, phim Kim Vân Kiéu chính thức ra 





Frangois-Constant 


Girel (1873-1952) 
(Ánh: British Film Institute) 


" 

* 
ә 
H 2 


$32 98 
GRAND CINEMATOGRAPHE "aat V 


m" xus, олий 51 tong NÓ gr 





Đông đảo người đến xem Theatre des Illusions ở Hà Nội 
khoảng năm 1899. 


Tờ Nam Kỳ ngày 6 tháng 10 năm 1898 có đăng 
quảng cáo giới thiệu cuộc hat hình máy các cuốn phim 
thời sự ngắn, trong đó có phim truyện Barbe Bleu (Con 
Quy Râu Xanh) do D'Arc trình chiếu đầu tiên ở Châu 
Thành, Chợ Lớn, phía trước dinh Tổng đốc. Thời ấy, 
người ta gọi các buổi chiếu phim là tro chớp bóng, coi 


hát hình, coi chớp bóng, coi hát bóng, hay văn mình 
hơn nữa gọi là coi xi-né dé phản ánh ngôn ngữ của quá 
trình dân ta tiếp xúc với điện ảnh thế giới đương thời. 
Việc tim dấu vết ông D'Arc có phải là người đầu tiên 
du nhập điện ảnh vào Việt Nam hay không vẫn chưa 
có bằng chứng cụ thể. 





10 


Y 


Tran Mj Anh 
® Điện Anh® 
® Việt Name 


Luyén tlécS 
e một thời æ 
@ Vang son в 





mắt (Hà Nội sau gần một tháng mới chiếu). Day là cuốn phim cám 16mm đầu 
tiên dài 1,500m do IFEC thực hiện từ tác phẩm nói tiếng của đại thi hào 
Nguyễn Du. Paul Thierry chuyển sang thành kịch bản phim, và được diễn 
xuất bởi đoàn tuồng của Hãng khai thác sân khấu An Nam Quang Hac Hà 
Nội. Cảnh trí quay bằng những cảnh thật ở xung quanh thành phố Hà Nội, ở 
chùa làng Láng, ở cổng Sanh làng Thọ, và bãi tha ma làng Yên Thế. Tất cả 
hoản toàn bản xứ, nhưng phan in tráng, ráp nối đều làm tại Pháp. Phim do 
E.A. Famechon đạo diễn. 

Năm 1925, IFEC tiếp tục làm phim Toufou (Tu Phú Lấy Vo), dài 600m, 
đây là một cuốn phim hài hước, nhại theo cách diễn xuất của Charlie Chaplin 
qua nhân vat Charlot nói tiếng của điện ảnh thế giới. 

Cuốn phim thứ 3 của IFEC là Huyền Thoại Bà Đế (La Légende Ba De) dài 
1,000m, là một cuốn phim dựa theo một truyện ngắn của Paul Munier sưu tam 
từ kho tàng văn học dân gian Việt Nam, phim do Georges Specht đạo diễn. 

Cả 3 cuốn phim trên đều thất bại, lỗ vốn. IFEC quyết định rút lui và không 
làm tiếp một cuốn phim nào nữa. 

Đến năm 1930, thực dân Pháp thành lập thêm Công ty Chiếu bóng Đông 
Dương (Société des Ciné Théâtre d’Indochine, thường gọi tat là CinéIndo) 
nâng tổng số các rạp chiếu bóng lên tới gần 70 rạp, so với năm 1927 thì chi có 
33 rạp. 

Bên cạnh người Pháp kinh doanh còn có một số người Hoa, họ cũng làm 
chủ một số rạp chiếu bóng ở Sài Gòn và Chợ Lớn. Năm 1936, một người Việt 
Nam tên là Vạn Xuân cũng đã bỏ vốn ra xây dựng rạp Olimpia ở phố Hàng 
Da, Hà Nội, nay là Nhà hát Hồng Hà. 

Hầu hết các rạp chiếu bóng đều phải lệ thuộc vào hai công ty IFEC và 
CinéIndo để có phim chiếu. Đại da số là phim của Pháp, còn lại một số ít là 
phim của Mỹ, Anh, và Ý, sau đó là một số phim lấy từ Hương Cảng và Tân 
Gia Ba. 


NHUNG NGƯỜI TIEN PHONG 


Trong thoi ky sơ khai của điện anh Việt Nam, ngoài những người Pháp lam 
phim, thì người Việt Nam tiên phong trong lãnh vực này đáng kể có ông 
Nguyễn Lan Hương (1887-1949), hay còn gọi là Hương Ký, cũng đam mê 
điện ảnh không kém gì những người khác. 

Ông Nguyễn Lan Hương đã tự mời người Pháp đến giảng dạy những kiến 
thức căn bản của điện ảnh, và sau đó ông tự sắm máy móc để thực hiện giấc 
mơ của mình. Ông mở tiệm nhiếp ảnh ở Hà Nội (bây giờ là địa điểm của 
Khách sạn Phú Gia, bên hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội) và đồng thời ông cũng thực 
hành quay phim, hoạt động điện ảnh một cách độc lập. 

Cuốn phim dau tay của ông là Mót Đồng Kẽm Táu Được Ngựa (1924), 6 
phút chiếu, dài 200m, phỏng theo truyén ngu ngôn La laitière et le pot au lait 
(Có Gái và Bình Sta) của nhà văn Pháp nói tiếng La Fontaine. Phim kể về 
một người nông dân nghèo có một đồng kẽm (đúng ra là đồng chinh, nhưng 
do làm bằng kẽm nên người Việt mình ngày xưa quen gọi là đồng kẽm) mua 
hạt cải giống về trồng, khi cải lớn thì thu hoạch đem bán và mua trứng gà ấp, 
gà lớn lại đem bán...và cứ thé dan dan gom góp lại đủ tiền để mua một con 
ngựa. Nội dung chỉ có thế, kỹ thuật còn non kém nên không gây được tiếng 
vang. 

Tháng 1 năm 1926, nhân vua Khai Định bang hà và vua Bảo Đại kế vi, 
ông Hương mang máy quay phim vào Huế. Ông đã thực hiện hai cuốn phim 
phóng sự là Lễ Tấn Tôn Bảo Đại (dài 800m) và Linh Lăng (dài 200m). Sau 
khi in rửa tại Pháp, ông Hương tự ráp nối lấy và xin phép được trình chiếu tai 
một số rạp ở Hà Nội. Với hai cuốn phim dau tiên này của ông không ngờ đã 
thu hút được một số đông khán gia, ky lục chiếu liên tiếp 27 ngày, và thu được 
trên 5 ngàn đồng tiên Đông Dương lúc bấy giờ. Báo chí đã mô tả sự chen lấn 


1 né Tétart, rue Paul-Bert, H 
M. KHAI-DINH Duc KHai-DINH 


S. A Р 
* EMPEREUR D'ANNAM HOANG-DÊ NUOC ANNAM 


225 AVEC LA 
Id PELLICULE 


HUONG-KY PHOTO 


84, Rue Jules- Ferry 
HANOI 


s 
Téléphone 286 





Ong Nguyén Lan Huong (hình trên), dién anh gia tiên 
phong, chủ tiệm chụp hình, hang phim Huong Ký, người đã 
từng chụp ảnh, quay phim vua Khải Định khi sinh thời cũng 
như lúc băng hà (hình bên trái và những tấm hình bên phải). 
Một mẫu quảng cáo của tiệm ông trên các tờ báo, tạp chí 
Đông Dương rat phó thông (hình dưới, bên trái). 

(Anh: nDCollection/ Nguyen Van Duc Vincent de Bordeaux, France) 


để mua vé vào cửa là nhiều người đã rách mất cả áo che than! © 

Trước sự thành công đó, thực dân Pháp đã lo sợ sự cạnh tranh gay gắt có 
thể xảy ra trong tương lai, nên đã vội vận động những Pháp kiều có thế lực và 
mọi giới không ủng hộ, tẩy chay phim của ông. Từ những thế lực và tình hình 
như vậy, ông Hương bắt đầu gặp nhiều khó khăn, không kiếm được rạp để 
chiếu phim của mình nhằm thu hồi lại số vốn đã bỏ ra khi lập Hãng phim 
Hương Ký với số tiền là trên 40 ngàn đồng. Ông qủa thật đã bị chèn ép và đây 
cũng chính là lý do thúc đẩy ông quyết định rút lui, thôi không chiếu rạp nữa 
và đành phải đi quay phim thuê cho quân đội Trung Hoa ở Vân Nam và 
Trùng Khánh. Dam Tang Tưởng Duong Kế Nghiêu (1929) là một trong những 
cuốn phim nổi bật mà ông đã thực hiện ở đó. Cuối cùng ông đành phải giải 
nghệ và mất đi vào ngày 11 tháng 11 năm 1940 (tức 21 tháng 9 năm Kỷ Sửu) 
tại Hà Nội, thọ 62 tuổi. 

Tóm lại, ông Nguyễn Lan Hương là một điện ảnh gia tiên phong của điện 
ảnh Việt Nam trong thời kỳ sơ khai. Ông là một chứng minh, người bản xứ có 
thể học hỏi những tinh hoa của thế giới như việc làm phim của ông cho dù đất 
nước, dân tộc còn bị thống trị bởi thực dân Pháp. 

Thế rồi tình hình thế giới biến chuyển, liên bang Đông Dương cũng bị ảnh 
hưởng, Kể từ năm 1930, nền điện ảnh Việt Nam gần như bị sụp đỗ, các hoạt 
động bị kiệt quệ và không còn ai nghĩ đến vấn đề làm phim nữa. 

Xã hội thay đối, tầng lớp trí thức mới được hình thành,. Ho học hỏi được 
nên văn hóa phương Tây và nở rộ, bành trướng nhiều phong trào văn học nghệ 
thuật ở khắp nơi. 

Ngày 12 thang 4 năm 1936, Charlie Chaplin (vua hề Charlot) và ba 
Paulette Goddard đã dừng chân tại Sài Gòn, làm thức tỉnh, tăng thêm lòng 
ham muốn cháy bỏng của nhiều người yêu mến điện anh”. 

Như những hoài bão đã ấp ủ từ lâu, những người làm điện ảnh Việt Nam 
bắt đầu rục rịch, cộng với những kiến thức trẻ, nhóm An Nam Nghệ sĩ đoàn 
(Artistes Annamites Associés, gọi tắt là Nhóm 3A) được thành lập gồm có 
Nguyễn Doãn Vượng (Chủ bút tờ tuân báo Trung Bắc Chủ Nhật), Đàm Quang 
Thiện, Nguyễn Dương, Nguyễn Xuân Hiệp. Lê Huyên... Cuối tháng 11 năm 
1937 nhóm này đã ký hợp đồng làm phim với Hương Cảng là Công ty Điện 
ảnh Nam Trung Hoa - The South China Motion Pictures Co. (thường quen gọi 
là Nam Yuet Company) để thực hiện Cánh Đồng Ma (Ghostly Territory / Le 
Champ des Fantómes, 1938) với 22 diễn viên người Việt, các phần còn lại do 
phía bên Hương Cảng đảm trách và hưởng lợi nhuận 85%. 

Sau một thời gian ngắn vất vả, cuốn phim trên đã hoàn tất vào ngày 30 
tháng 1 năm 1938, nhưng phải đợi đến khi Trận Phong Ba (Stormy Nights) 
hoàn tất và trình chiếu trước, bởi vì thực chất Công ty Nam Yuet đã lợi dụng, 
(tương tự nhi Cánh Đồng Ma, nội dung kịch bản đã bị sửa doi), dụ dỗ 6 diễn 
viên người Việt ở lại tham gia đóng phim này. 

Xét cho cùng thi Trân Phong Ba không phải là phim của điện anh Việt 
Nam, một trăm phần trăm là sản phẩm của Hương Cảng, cho dù phim nói về 
người Việt, và do người Việt đóng. Sự tráo trở của Nam Yuet gắn cái nhãn 
Việt Nam qua cuốn phim này để đánh lừa khán giả Việt Nam đã gây nên dư 
luận bất bình và bị phê phán nặng né trong nhiều năm sau đó, kể cả Đào Huấn 
Ngữ và Trần Hữu Kim thuộc nhóm 6 người bị mua chuộc. 

Ra quân thất bại, An Nam Nghê sĩ đoàn tự động giải tán sau khi hợp tác 
với Franco Films của Pháp tại Móng Cái, Hai Ninh. 

Về phía Nam, riêng tại Sài Gòn có Hãng phim Á Châu (Asia Films) ra đời 
tại Phú Lâm vào cuối năm 1937. Ong kỹ su Nguyễn Van Dinh (1908-1970), 
chủ hãng đĩa hát Asia đã mua lại hãng Eclair của Pháp những thiết bi cần thiết 
để sản xuất phim. Dau năm 1938, Tron Với Tinh dài 90 phút, phim den trắng 
35mm có tiếng nói đầu tiên ra mắt khán giả Việt Nam qua đạo diễn Nguyễn 
Phương Danh (tức nghệ sĩ cải lương Tám Danh), nữ diễn viên Huỳnh Khanh 
đóng vai chánh. Đây là sản phẩm điện ảnh hoàn toàn do chính người Việt làm 
nên đã được sự đón nhận va ủng hộ nồng nhiệt của mọi giới. Hãng phim A 








Sự kiện Charlie 
Chaplin va Paulette 
Goddard dén Sai Gon 
ngay 12 thang 4 nam 
1936 trong tuần lễ 
trăng mật ở Á châu, 
đã làm nguồn cảm 
hứng cho nhiều người 
Việt Nam đến gần 
với điện ảnh hơn 
(hình trên). 


Học giả 
Đàm Quang Thiện 
(hình bên trái). 


Học giả Đàm Quang Thiện sinh năm 1908, 
là một nhà văn, bác sĩ, diễn viên điện ảnh quê 
tính Quảng Yên, nay là xã Quảng Yên huyện 
Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh. 

Thuở nhỏ ông học tại Hà Nội, tốt nghiệp Tú 
tài bản xứ rồi trúng tuyển vào Đại học Y khoa 
Hà Nội đến những năm 40 tốt nghiệp bác sĩ. 

Ra trường ông chỉ hành nghề y bằng tay trái 
và tham gia vào các chuyên ngành khác, nhất là 
nghệ thuật thứ bảy (điện ảnh). Cuối năm 1937, 
ông cùng nhà văn Nguyễn Tuân đưa 20 diễn 
viên Việt Nam sang Hương Cảng (Hong Kong) 
đóng phim Cánh Dong Ma (1938) do chính ông 
viết kịch bản (với bút hiệu Nguyễn Văn Nam) 
và thủ vai chánh nam cùng với người vợ hiền 
tương lai là bà Lê Thị Ty. Đạo diễn phim này là 
ông Trần Phì, người Hong Kong. 

Cánh Đồng Ma được trình chiếu đầu tiên 
vào tháng 7 năm 1938 tại Hà Nội. Trên to 
Trung Bắc Tân Văn, ông Đàm Quang Thiện đã 
viết, ông không hài lòng khi cộng tác với Công 
ty Điện ảnh Nam Trung Hoa (The South China 
Motion Picture Co., Hong Kong), vì kịch bản, 
cốt truyện của ông bị sửa đổi hoàn toản! 

Sau năm 1954, Đàm Quang Thiện di cư vào 
Nam, ông sinh sống ở Sài Gòn, hành nghê viết 
văn, làm báo, làm thơ (bút hiệu An Đẳng), 
nghiên cứu văn học, thỉnh thoảng tham gia sinh 
hoạt điện ảnh. Ông mất khoảng năm 1984. 

Những sáng tác nói bật của ông gồm có: Mot 
phương pháp do tinh thần độ cua con trẻ 
(1930), Có Tán (kịch, 1932), Bước đầu trong 
nghề Điện ảnh (1938), Cánh Đồng Ma (truyện 
phim, 1938), Phép dùng Cách và Thi cua động 
từ Pháp ngữ (1960), Ý niệm "bạc mệnh" trong 
đời Thúy Kiều (1965). 





< © 
>$ 
2 

БЕ 


e 
Luyến tiếc" 
— một thờ ‘os 





Luyến tiếc a 


một thời æ 
vang son в 





Châu tiếp tục ra đời các cuốn phim khác như Có Nga Dao Thi Thanh (1939), 
Khúc Khải Hoàn va phim hài hước Toét ở Bồi, Toét Sợ Ma (1940) với chất 
lượng và kỹ thuật khá hơn trước. Cuối năm 1940, Hãng phim Á Châu tạm 
ngưng hoạt động. 

Song song với sự hiện diện của Á Châu, những thành viên của Hội những 
Chuyên gia Kỹ thuật và Nghệ sĩ Điện anh An Nam (Association des 
Techniciens et Artistes du Cinéma Annamite, gọi tat là ATéacinéa, hội này 
mới thành lập chưa lam được phim nao thì bi thực dân Pháp giải tan) là các 
ông Nguyễn Tấn Giàu (Antoine Giàu 1905-1965) và Đỗ Hữu Thơm (Géo 
Thơm) hợp tác với một số thành viên của Hội Ái hữu Nghệ thuật (Les Amis 
de l'Art) lập ra Hãng Việt Nam Phim (Vietnam Films) dé thực hiện Mót Budi 
Chiều Trên Sóng Cửu Long (1939) bang phim bán 16mm, ám thanh rời ngoài 
phim (được ghi riêng vào dia va cùng thời phát với phim dang chiếu), thời 
lượng dài 90 phút. Đây là một cuốn phim tình cảm có cốt truyện làm xúc động 
tâm hồn người xem, truyện kể về nỗi bất hạnh của một cô gái mảnh mai đẹp 
người, đẹp nết là Thu Sương, bị cha là viên ngoại Thạch Tâm ép gã cho con 
trai một trọc phú ít học, cục mịch và thô lỗ. Nàng đã cùng người yêu chạy trốn 
trong đêm tân hôn. Thế rồi chẳng may chàng bị trượt chân té xuống thác nước 
chết, nàng chôn cất chàng xong rồi tìm đến một ngôi chùa xuống tóc di tu. 
Tham gia cuốn phim này còn có Lý Quốc Mậu (vai cha của Thu Sương), 
Lucie Tấn (vai Thu Sương), Khương Mễ (con trai trọc phú), và Nguyễn Văn 
Dĩ (Xuân Khang, chàng trai thành thị, người yêu của Thu Sương). 

Làm xong Một Budi Chiều Trên Sông Сии Long, Việt Nam Phim tiếp tuc 
thực hiện thêm 2 hai nữa là Lão Thầy Pháp Rau Dó và Đèo Ngang Тис Cảnh. 

Lão Thay Pháp Râu Dó là một phim hài hước phê phán mé tín di đoan, và 
có nhiều kỹ xảo đặc biệt được áp dung trong phim. Рёо Ngang Tức Cánh thi 
dựa theo bài thơ Qua Déo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan. 

Tất cả 3 phim trên đều được quay bằng máy Paillard Bolex 16mm, và được 
đem chiếu ra mắt tại Hội SAMIPIC (Socété Pour l'Amélioration Mutuelle 
Intellectuelle et Physique des Indigines de la Cochinchine - Hội Nang Cao Tri 
Đức Thể Duc cho người ban xứ Nam ky) trước báo chi Sài Gon và một số 
quan khách đặc biệt, sau đó xin phép được chiếu ở các rạp thuộc hệ thống 
Eden và Mejestic. 

Trong khoảng thói gian này, nhóm Phùng Ha và Nam Châu có moi chuyên 
viên ky thuật ở Hương Cảng làm phim Cánh Hoa Roi (Falling Flowers)” 

Tưởng cũng nén dé cập đến, chung sức với những người làm phim Việt 
Nam còn có các nhà báo, phóng viên điện ảnh như Nguyễn Doãn Vượng (chủ 
bút tuân báo Trung Bác Chu nhật), Đặng Trọng Duyệt (chủ nhiệm báo Chop 
Bóng), Bùi Văn Còn (chủ nhiệm báo Kịch Bóng), Nguyễn Văn Sanh (chủ 
nhiệm báo Đóng Duong Chop Bóng Indo Ciné), Võ Khắc Thiệu (chủ bút báo 
Tân Tiến), cùng các cây viết khác như Dam Quang Thiện, Lê Hữu Phương, 
Hoàng Phố, Nguyễn Giang, Nguyễn Van Minh, Công Luận... góp phan đáng 
kể cho sự phát triển của nền điện ảnh Việt Nam. 

Đầu năm 1940, Thế chiến thứ II bùng nổ, Phát-xít Nhật tiến vào Đông 
Dương đảo chánh Pháp. Các rạp chiếu bóng chuyển sang chiếu phim Nhật, 
người Việt Nam bat đầu làm quen, nổi tiếng có Symphonie Pastorale (Bản 
Giao Hưởng Đồng Nội) là một cuốn phim làm nhiều người thán phục nền điện 
ảnh xứ Phù Tang. 

Thế rồi điện ảnh Việt Nam một lần nữa tạm ngưng ở giai đoạn lịch sử này 
của đất nước, và người Việt chúng ta không ai còn có ý định làm phim nữa. 
Duy chỉ có một số ít làm phim thời sự tài liệu ngắn như những nhóm Việt kiều 
tại Pháp, phong trào kháng chiến chống Pháp, phong trào cách mang..v..v.. 

Mãi đến năm 1951, Phạm Văn Nhận làm đạo diễn một cuốn phim phóng 
sự ngắn, 16mm mang tên Một Trang Nhật Ky với Pham Trung Vinh và Phùng 
Thị Nghiệp, về đời sống của các sinh viên Việt Nam du học tại Pháp, đã làm 
cho không khí sinh hoạt điện ảnh bắt đầu tái phát. 








Một cảnh trong phim Déo Ngang Tức Cảnh của 
Việt Nam Phim 





Ảnh chụp kỷ niệm của đoàn làm phim Một Buổi Chiều 
Trên Sông Cửu Long (hình trên), và hình dưới là cảnh 
quay Lão Thầy Pháp Râu Đỏ với Ly Quốc Mậu thủ vai 
chánh. 





Tháng 9 năm 1940, phát-xít Nhật đặt chân đến Sài Gòn, 
điện ảnh miền Nam tạm ngưng hoạt động. 
(Hình tài liệu của Geoffrey Gunn) 


Nam 1953, chỉ có phim Kiép Hoa (A Tormented Flowers), là dang kể 
nhất, chiếu liên tục 3 tháng trời. Day là một cuốn phim dài có âm thanh, có 
tiếng đầu tiên của Việt Nam nên thu hút được nhiều khán giả. Phim này do 
Công ty Kim Chung Điện ảnh sản xuất, ông bầu Long trưởng đoàn cải lương 
Kim Chung viết kịch bản, đạo diễn là người Hương Cảng Doãn Hải Thanh. 
Thành phần diễn viên ngoài Kim Chung đóng vai Ngọc Lan, Kim Xuân đóng 
vai Ngọc Thủy, còn có Tran Quang Tu, Ngọc Toàn, Tuấn Sửu... Phim có kỹ 
thuật khá và thành công về mặt tài chánh, điều này làm cho một số bầu gánh 
Ái Liên và một số thương gia Sài Gòn - Chợ Lớn cũng nhào vô làm điện ảnh. 
Năm 1954, một nhà sản xuất phim ở Hương Cảng là Ng Wah đã giúp xây 
dựng phim trường nhỏ tại Hà Nội để trực tiếp thực hiện 3 cuốn phim là: Nghệ 
thuật va Hạnh Phuc (Art and Happiness), Phạm Công Cúc Hoa va The 
Lovesick Vietnamese Girl (phim này sau đó được trình chiếu ở Hương Cảng). 
Dĩ nhiên, đại đa số các diễn viên trong phim lúc này đều là những nghệ sĩ cải 
lương nhảy sang như Phùng Há, Kim Xuân, Ái Liên, Kim Chung, Bích Hợp... 

Lịch sử Việt Nam trải qua nhiều giai đoạn, nhiều biến cố thử thác, từ chiến 
thắng Điện Biên Pht, thực dân Pháp đầu hang, các phong trào nổi dậy của dân 
chúng, các phong trào cách mạng cứu nước vùng lên, chống phát-xít Nhật, và 
sau đó là Hiệp định Genève chia đôi đất nước thành hai miên Nam Bắc (ngày 
20 tháng 7 năm 1954). Từ vĩ tuyến 17, nên điện ảnh Việt Nam đã phải phát 
triển theo hai đường hướng khác nhau, một là phát triển theo đường lối Cách 
mạng, phục vụ cho mục đích tuyên truyền dưới sự lãnh đạo của đảng cộng 
sản, nhà nước kiểm soát và đầu tư qua chế độ bao cấp (nhà nước trả tiền làm 
phim, người làm phim như một công chức) như miền Bắc dưới thời Việt Nam 
Dân Chủ Cộng Hòa (nay là CHXHCN Việt Nam), hai là phát triển theo thị 
trường tự do, giải trí, thương mại, cạnh tranh với nhiêu hãng phim độc lập, tư 
nhân khác như ở miền Nam dưới thời Việt Nam Cộng Hòa. 


THỜI KỲ HOI SINH & THỜI KỲ PHUC HUNG 


Tuy đường hướng phát triển khác nhau hoàn toàn ở 2 miền Nam Bắc, điện 
ảnh Việt Nam hồi sinh qua một chặng đường dài nhiều thay đổi từ kinh tế, 
chính trị, đến xã hội. 

Miền Bắc xây dựng một nên điện ảnh xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo 
của đảng cộng sản. Đâu tiên hình thành một nền điện ảnh cách mạng (tương 
tự như phim tài liệu, thời sự, tuyên truyên) ghi lại những hình ảnh lịch sử như: 
Trận Đánh Tại Ô Cầu Dén (1946), Trận Mộc Hóa (1948), Trận Đông Khê 
(1950), Chiến Tháng Tây Bác (1952, phim tài liệu đầu tiên quay bằng 35mm 
do Mai Lộc thực hiện, dài 75 phút)... Ngày 15 tháng 3 năm 1952, Hồ Chí 
Minh đã ký sắc lệnh 147/SL tại chiến khu Việt Bắc thành lập Doanh nghiệp 
Quốc gia Chiếu bóng và Chụp ảnh Việt Nam. 

Khu Đồi Cọ thuộc huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên là nơi làm việc của 
Phòng điện ảnh nhiếp ảnh cũ trở thành chiếc nói ra đời của điện ảnh cách 
mạng. Noi đây là nơi sản xuất phim ảnh, in tráng thủ công phim den trắng 
16mm (duy chỉ có phim 35mm là phài gói ra nước ngoài in tráng), nơi ghi âm, 
dựng phim, ráp phim. Đặc biệt là những sáng chế thủ công như máy ghi âm 
quang tính (âm thanh được ghi vào trong những thước phim). 

Tiếp sau đó có thêm những cuốn phim: Сй? Làng Giữ Nước (1953), Chiến 
Tháng Điện Biên Phú (1954, phim 35mm), Việt Nam Kháng Chiến (1954, hợp 
tác với Trung Cộng), Nước Về Bac Hưng Hai (1954, do Bùi Dinh Hạc thực 
hiện, đoạt giải huy chương vàng ở Dai hội Điện anh Moscow), Việt Nam Trên 
Duong Tháng Lợi (1955, hợp tác voi Nga 50)... 

Năm 1956, ngành điện ảnh có hai bộ phận riêng biệt đó là Xưởng Phim 
Việt Nam và Quốc doanh Phát hành Phim và Chiếu bóng Việt Nam. 

Năm 1957, báo Điện ảnh ra đời là cơ quan ngôn luận của ngành điện ảnh 
miền Bắc nhằm giới thiệu điện ảnh trong và ngoài nước, cũng như việc tuyên 


d 
= \. 
mr 
N 

A ` 

= ` 
" 


si 


KT vo Р С 


i 





Tom š 1 T 

Sau Hà Nói, Hài Phòng là một thành phó lớn ở 

miền Bắc được giải phóng. Hình trên đây là Việt 

Minh diễn hành trên đường phó, trước rạp Công 

Nhân năm 1954. (Ảnh: Robert Hunt Library) 
| "wm | 


_ “Wi 
ү Nm 
„ Á 


Tæ 4 
= 


ii 










< 











Kiếp Hoa do Công ty Kim Chung Điện ảnh sản xuất năm 
1953, là dự án phim mang tính cách gia đình. Phim ảnh 
thời này vẫn còn là một bộ môn nghệ thuật tương đối xa lạ 
ở Hà Nội. Chưa có đạo diễn giỏi, chưa có các nhà quay 
phim giỏi nên ông bầu Long (trưởng đoàn hát Kim Chung) 
đã thuê một nhóm Hồng Kông làm phim này. Ông bầu viết 
kịch bản, Kim Chung đóng vai chánh. Tiền thu được sau 
khi chiếu, đủ ông bâu sắm được một căn biệt thự trên phố 
Nguyễn Du, Hà Nội. Kiép Hoa không chỉ làm sáng đèn ở 
Hà Nội, mà còn Nam tiến vào Sài Gòn và khắp các rạp 6 
các tỉnh miền Tây. 





Tình yêu của họ đã bị chia cách bởi con sông Bến 
Hải, Mạnh Linh và Phi Nga trong phim Chung một 
đòng sông, của đạo diễn Nguyễn Hồng Nghi và 
Phạm Hiểu Dân, do Xưởng phim Việt Nam sản xuất 
năm 1959 được xem là một cuốn phim kinh điển. 


13 


e 


Trần Mj Anh 
Điện Ảnh ® 
Việt Nam = 


2 
Luyén tiếc m 








truyền, pho biến kiến thức điện anh cho người xem. 

Từ năm 1958, Nhà máy Cơ khí Điện ảnh, Xưởng Phim Hoạt họa và Búp bê 
Việt Nam, Xưởng Phim Thoi sự Tài liệu Trung ương ra đời. 

Năm 1959, một cuốn phim truyện đầu tiên của nên điện ảnh cách mạng 
được hoàn chinh và đổi tên thành Chung Một Dong Sông tù kịch bàn Tinh 
Không Giới Tuyến của Cao Đình Bau. Câu chuyện về một mối tình bi dòng 


Ы sông chia cắt của hai nhân vật Hoài và Việt sống trên đôi bờ sông Bến Hải. 
H Phim do Nguyễn Hồng Nghi và Phạm Hiểu Dân (tức Pham Ky Nam) đạo 


diễn, quay phim bởi Nguyễn Đắc, khởi chiếu từ ngày 20 tháng 7 năm 1959 và 
đã giành được nhiêu thiện cảm của khán giả. Cho đến nay, phim này vẫn giữ 
vị thế là một tác phẩm điện ảnh kinh điển của miền Bắc. 

Năm 1960, điện ảnh miền Bắc đã sản xuất được một số phim hoạt họa, đâu 
tiên là Đáng Đời Thang Cáo, kế đó là Chiếc Vòng Bạc, Chu Thỏ Đi Học... 

Năm 1961, Trường Điện ảnh Việt Nam đầu tiên được thành lập. Một năm 
sau, khóa đạo diễn và diễn viên (do đạo diễn Nga Ajda Ibrahimov giảng dạy) 
kết thúc bằng 3 luận án: hai phim truyện ngắn về dé tài chiến tranh Chim 
Vanh Khuyên (Nguyễn Văn Thông, Trần Vũ) và Hai Người Linh (Vũ Son), 
một phim truyện dài Mót Ngày Đầu Thu (Huy Vân, Hải Ninh). 

Sau sự thành công của Chung Một Dòng Sông về đề tài chiến tranh, cách 
mang, các cuốn phim khác tương tự ra đời như: Vo Chong A Phú (1961), Lửa 
Trung Tuyển (1961), Chi Tu Háu (1963), Kim Dong (1964)... cùng với những 
gương mặt mới day hứa hẹn của điện ảnh miền Bắc như Trà Giang, Lâm Tới, 
Trần Phương, Quý An, Đức Hoàn... và các nghệ sĩ sân khấu chuyển sang như 
Tuệ Minh, Phi Nga, Danh Tấn, Mai Châu, Văn Phúc, Thu An... 

Riêng cuốn phim Chi Tu Hậu đã cho thấy một tiến bộ vượt bực của ngành 
điện ảnh miền Bắc về thể loại phim truyện. Cuốn phim dựng theo truyện ngắn 
Một Chuyện Chép ở Bệnh Viện của nhà văn Bùi Đức Ái, phim đầu tay của đạo 
diễn Phạm Kỳ Nam, anh từng học tại trường IDHEC (Institut des Hautes 
Etudes Cinématographiques) từ năm 1950 đến 1955. Khi tốt nghiệp xong, anh 
trở về nước tham gia điện ảnh và cùng với Nguyễn Hồng Nghi đạo diễn phim 
Chung Một Dòng Sông với tên Phạm Hiếu Dân, quay phim rất cực kỳ chuyên 
nghiệp bởi Khánh Dư. Chi Tw Hậu đã giành được huy chương bac tại Liên 
hoan phim Quốc tế Moscow năm 1963 (giải thưởng quốc tế đầu tiên của điện 
ảnh miền Bắc). Nữ tài tử Trà Giang cũng giành được rất nhiêu cảm tình của 
khán giả qua cuốn phim này. 

Chiến tranh mỗi lúc một leo thang, miền Bắc bị ném bom từ dạo cuối năm 
1964, hoạt động điện ảnh chú trọng vào đề tài chiến tranh, phim thời sự tài 
liệu hơn nên đã ra đời nhiều cuốn phim phuc vụ cho đề tài này là: Có Giáo 
Hạnh (1967), Một Chiến Công (1968), Tiền Tuyến Goi (1969), Lüy Thép Vinh 
Linh, Đầu Sóng Ngọn Gió, Du Kích Củ Chỉ, Đường Ra Phía Trước... 

Năm 1966, Xưởng phim Truyện Hà Nội sản xuất cuốn Nói Gió do Huy 
Thành và Lê Bá Huyến đạo diễn từ vở kịch cùng tên của Đào Hồng Cẩm. Đây 
là cuốn phim đầu tiên của miên Bắc nói về cuộc chiến tranh với bối cảnh 
miền Nam. Hai tài năng mới nói bật xuất hiện trong phim là Thé Anh và Thuy 
Vân được khen ngợi rất nhiều qua lối diễn xuất rất chân thực. 

Ngày 13 tháng 11 năm 1969, tai Ha Nội tổ chức của những người làm 
nhiệm vụ điện ảnh và truyền hình miền Bắc đã họp đại hội quyết định hành 
lập Hội Điện ảnh Việt Nam được Bộ Nội Vụ công nhận với Quyết định số 25/ 
NV. 

Năm 1972, Xưởng phim Truyện Việt Nam sản xuất một cuốn phim dài 2 
tập mang tên Vi Tuyến 17 Ngày và Đêm do Hải Ninh đạo diễn. Nu tài tử Tra 
Giang đoạt giải nu diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan Phim Quốc tế Mos- 
cow (Московский международный кинофестиваль) năm 1973. Hai năm 
sau, đạo diễn Hải Ninh thực hiện tiếp Em Bé Hà Nội cũng với Trà Giang, Thế 
Anh và diễn viên trẻ tuổi là Lan Hương. Cuốn phim mô tả sinh hoạt của người 
Hà Nội dưới bom đạn Mỹ trong thời chiến tranh giữ nước. Bên cạnh Em Bé 


( 





EM oR E 
"e ` IN. 
Ww š РЕ 


Тга 
Giang, 

- val 
chanh nu 
trong 
phim Chi 
Tu Hậu 
(1963) 
cua 

dao dién 





$1 


e^ = 






Em Bé Hà Nói cua dao dién Hai Ninh. 






` i 





E Pdl 
Vi Tuyén 17 Ngày Và Dém cua dao dién Hai Ninh. 


Nhu Quynh trong Dén Hen Lai Lén cua dao dién 
Tràn Vü. 


Hà Nói là Đến Hen Lai Lên của đạo diễn Trần Vũ , cả hai đều đoạt được giải 
Bóng sen vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ III tổ chức tại Hải Phòng 
năm 1975. 

Tổng kết từ năm 1959 đến năm 1975, miền Bắc đã sản xuất và phát hành 
được 49 phim truyện mang đề tài chiến tranh. Các nước Nga Sô và Trung 
Cộng là hai quốc gia viện trợ nhiều máy móc cho điện ảnh miền Bắc trong 
những năm khang chiến chóng My cứu nước. 

Sinh hoạt điện ảnh miền Bắc còn có những Liên hoan phim (LHP) được tổ 
chức dinh kỳ 2 hoặc 3 năm một lần tại nhiều địa điểm khác nhau. Năm 1970 
tại Hà Nội là năm đầu tiên của Liên hoan phim lần thứ I. 

Miền Bắc còn gởi phim tham dự một số đại hội điện ảnh quốc tế, hau hết là 
những quốc gia thuộc khối cộng sản hoặc xã hội chủ nghĩa. Nhiều giải thưởng 
miền Bắc cũng giành được tại các đại hội điện ảnh như: giải đặc biệt cho thể 
loại phim ngắn tại LHP Karlovy Vary (Tiệp Khắc) cho cuốn Chim Vanh 
Khuyên năm 1962, giải Bồ câu bạc tại LHP Quốc tế Leipzig năm 1970 cho 
cuốn Những Người Dân Quê Toi của đạo diễn Tran Văn Thủy, huy chương 
vàng tai LHP QT Moscow năm 1971 cho Lấy Thép Vinh Linh của đạo diễn 
Ngọc Quỳnh, giải diễn viên xuất sắc nhất dành cho Tra Giang tại LHP QT 
Moscow năm 1973, 


Miền Nam (Việt Nam Cộng Hòa) sau Hiệp định Genève, dưới hai nên đệ 
Nhất và đệ Nhị Cộng hòa thì điện ảnh phát triển theo chiều hướng khác với 
miền Bắc. 

Kể từ năm 1954 đến năm 1959, điện ảnh miền Nam phát triển với một số 
phim sản xuất có kỹ thuật vững vàn hơn, tiến bộ hơn. Năm 1957 là năm hoạt 
động mạnh nhất, các hãng phim tư nhân đã sản xuất hơn 37 phim đủ loại từ 
tâm lý xã hội, tình cảm, gia đình đến thần thoại, cổ tích, chính trị tuyên truyền 
làm khơi gợi lòng ham muốn của mọi người để ủng hộ phim Việt Nam do 
chính người Việt Nam lam ra. Phim Luc Vân Tiên (1957) là cuốn phim mau 
35mm Eastmancolor đầu tiên của miên Nam do Viễn Đông sản xuất, Tống 
Ngọc Hạp và hoa hậu Hội chợ Thị Nghè Thu Trang bỏ vốn ra làm phim và 
thủ các vai chánh, Nguyễn Tấn Giàu phụ trách quay phim kiêm phụ tá đạo 
diễn. Phim này đã làm xôn xao giới báo chí lẫn người xem, kết quả thu về 
không được mỹ mãn! 

Năm 1958, có 28 phim được sản xuất gồm có: Thoại Khanh Châu Tuấn, 
Trương Chi My Nương, Lưu Bình Dương LÊ Mục Liên Thanh Dé, Người Me 
Hiền của Việt Thanh Phim, Quan Am Thị Kinh, Những Tấm Lòng Vang, 
Người Dep Binh Duong của My Vân, Phụng Nghi Dinh của My Phương, Đất 
Lành của Đông Phương Phim, Kim - Trai Thời Loạn và Tình Yêu Tổ Quốc của 
Liên Hiệp Phim, Bui Doi của Hàng phim Trường Sơn... Phim nhập cảng chiếu 
ở các rạp chiếu bóng cũng tăng lên rất cao, khoảng 1,850 cuốn, hầu hết là 
phim ca nhạc, thần thoại Ấn Độ, kế đó là phim chưởng của Đài Loan, phim 
đánh kiếm, võ sĩ đạo của Nhật Bản. 

Sau phim Xuân, Em Bé Chăn Trâu đầu tiên đoạt giải thưởng tai Đai hội 
Điện ảnh Quốc tế năm 1955 cho đến Người Con Của Biển đoạt giải thưởng 
đặc biệt tại Đại hội Điện ảnh Berlin 1959 thì nhiều phim liên tiếp đã được 
thực hiện trong khoảng thời gian này với những cố gắng vượt bực và phong 
phú qua nhiều đề tài khác biệt như: Ngọc Bồ Đề và Hoàng Tử Ốc (Việt 
Thanh), Giot Mưa Ngâu và Người Thợ Vẽ (Mỹ Vân Điện ảnh), Kim Vân Kiều, 
Đời Sống Đức Phật, và Huyền Trân Công Chúa (My Phương Phim), Em Van 
Đợi Anh Trên Đồi, Giông Tố (Tây Giang), Chúng Tôi Muốn Sống, Hỏi 
Chuông Thiên Mu, (Tân Việt Điện ảnh), Hương Thé Chưa Dut, Rang Buộc 
(Alpha Phim), Thạch Sanh Lý Thông, Tỉnh Giấc Mo Hoa, Nghĩa Keo Son, Vu 
Án Tình, Tổ Đặc Công 13, Đất Lành, Võ Mộng, Thiếu Phụ Nam Xương (phim 
ngắn), Viễn Du Trong Cổ Nhac (phim ngắn), Con Tôi Đã Chết (phim ngàn)... 
Quả thật là nhộn rịp trong giới điện ảnh miên Nam lúc này, nhiều hãng phim 





Thẩm Thúy Hằng vượt qua hai ngàn thí sinh trong 
một cuộc thi tuyển diễn viên điện ảnh của Hãng 
phim Mỹ Vân. Hình chụp với bà Mỹ Vân (bên phải) 
trong lần thực hiện phim Người Đẹp Bình Dương 
(1958). 





Kiều Chinh và Lê Quỳnh trong 
Hói Chuông Thiên Mu (1957) của Tân Việt Điện 
ảnh. Phim đầu tay của đạo diễn Lê Dân. 


LỄ l1 111 111111111111 11 11111111115... 





<Ü 
#5 
Z 

ae 





dua nhau thành lập, sản xuất va phát hành nhiều đề tài, nhiều thể loại nhằm 
cung ứng thị hiếu khán giả ở mọi tang lớp. 

Ngoài số nghệ sĩ cải lương nhảy sang điện ảnh, thế hệ diễn viên mới cũng 
xuất hiện như Tham Thúy Hang trong Người Dep Bình Dương, Kim Cương 
trong phim Long Nhân Dao, Ngọc Bồ Dé, Kiều Chinh trong Hồi Chuông 
Thiên Mu, Trang Thiên Kim trong Mục Liên Thanh Đề, Trương Chi My 
Nương, Lê Thị Nam trong Đồng Ruộng Miền Nam, Kim Lan trong Người Me 


Î Hien, Thu Trang trong Luc Vân Tiên, Mai Trâm trong Chúng Tôi Muốn Sống, 
= Khánh Ngọc trong Rang Buộc, Anh Sáng Miền Nam, Xuân Dung trong Kim, 


Trai Thời Loạn, Kim Hoàng trong Tiền Thân Đức Phật Tổ, Thiên Kim trong 
Huyền Trân Công Chúa, Túy Phượng trong Thạch Sanh Lý Thông... 

Năm 1959, chiến tranh tái diễn, ngành điện ảnh miền Nam hoạt động bị 
thu hẹp lại, nhiều nhà sản xuất tư nhân tạm ngưng làm phim. Tuy vậy, năm 
1959 cũng là năm ra đời của Điện ảnh Quốc gia và Quân đội. 

Các phim trường nổi danh như Mỹ Vân, Việt Thanh và Alpha chỉ còn là 
nơi chuyển âm cho các phim ngoại quốc đang thao túng thị trường như Anh, 
Pháp, Mỹ, Ý, Phi Luật Tân, Hồng Kông, Đài Loan và nhất là loại phim Ấn 
Độ. Tổng số phim nhập cảng trong năm 1959 là §30 cuốn, sản xuất không có 
cuốn nảo! 

Riêng Trung tâm Quốc gia Điện ảnh (thuộc Nha Thông tin) góm có 19 
đạo diễn, 13 người quay phim, 7 chuyên viên kỹ thuật về âm thanh, ráp nối, 
dựng phim dà thực hiện được hàng trăm phim thời su tài liệu”) Chỉ riêng năm 
1959, có tat cả 26 phim ngắn có 16mm gồm nhiều đề tài, đặc biệt là Phong 
Điện ảnh Quân đội thực hiện được 7 cuốn phim thể hiện tinh thần 7 điều giáo 
lệnh của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mỗi phim dài chừng 45 phút chiếu 
(hâu hết là do đạo diễn điện ảnh quân đội Kỳ Văn Nguyên thực hiện). 

Trung tâm Quốc gia Điện ảnh còn thực hiện một số phim về có nhạc, trong 
đó có Mua Tv Linh, do chính nhạc sĩ Phạm Duy thực hiện trong khi cộng tác 
với trung tâm để tranh giải tại đại hội điện ảnh tại Tây Đức năm 1961. 

Ngoài những phim đã thực hiện và sản xuất trong nước, một số hãng phim 
quốc tế cũng đã cộng tác giới điện ảnh Sài Gòn để làm phim như: Mont En- 
frande của đạo điện Pháp Marcel Camus (tham gia có Lê Dân, Tran Quang 
Huấn va Trần Thị Hường), The Quiet American của đạo diễn My J. L. 
Mankiewicz (Vĩnh Noãn, Nguyễn Ngoc Linh, Lê Dân), Les Adventuriers du 
Mékong của Darbel sản xuất với Lâm Ky Sơn, Đặng Hữu Đức, Un home a 
vendre do Maurice Labro đạo diễn với Phạm Duy, và nhiều cuốn phim khác 
có liên hệ đến Việt Nam như Le Petit Pécheur des Mers du Sud, Year of Ti- 
ger, A Night of the Dragon, Transit a Saigon, Saigon by Night, Le fer de 
Dieu, Loaga... 

Trong những năm 1960 đến 1963, nhiều cuốn phim đã được sản xuất như 
nhóm Nguyễn Long với phim Mua Lạnh Hoàng Hôn (dài 100 phút), nhóm 
Hoàng Anh Tuấn với 7rời Không Muốn Sáng, Ánh Việt với Đứa Cháu Nội. 
Hai phim của Alpha Phim là Bé bang (1961, với Kim Cương) và phim khôi 
hài Oan Oi Ong Địa với Tham Thúy Hằng và các diễn viên hài được mến mộ 
lúc bấy giờ là Bảy Xê và Tùng Lâm được đưa ra trình chiểu cho khán giả 
thưởng thức nhưng không được mấy khán giả hài lòng. 

Tiếp theo đó là các cuốn Rang Buộc, Nước Ма: Đêm Xuân, Do Chiều, Hai 
Chuyến Xe Hoa, Đổi Mat Huyền, Mua Rừng (Alpha Phim), Con Gái Chi 
Hang và Tơ tình của Mỹ Van Phim, Thế Hệ 20, Bóng Người Di, Thúy Đã Di 
Rồi... cũng dà lần lượt đến với người xem mặc dü trước năm 1963 tình hinh 
chính trị ỏ miền Nam đang xáo trộn, đấu tranh của Phật tử càng ngày càng lên 
cao, và cuối cùng là sự sụp đỗ của nên Dé Nhất Cộng hóa. Cách mạng 1 tháng 
11 xảy ra cũng ảnh hưởng một phần đến việc sản xuất phim ảnh. 

Thanh công đáng kể trong năm 1963 là To Tinh của Mỹ Vân Phim do đạo 
diễn Lê Mộng Hoàng và kịch sĩ Năm Châu thực hiện có số thu cao. Phim 
nặng về nhạc kịch và có sự góp mặt của Thẩm Thúy Hằng, La Thoại Tân, Mai 





- t Ed " т 
Thanh Nga va Thanh Duoc trong phim Hai Chuyén 


Xe Hoa (1964) của dao diễn Hoàng Anh Tuấn. 
(Ảnh: Bộ sưu tập Ngành Mai) 








Nu nghệ sĩ Thanh Nga 
thành công tu cải lương sang điện anh. 
Ảnh của Đinh Tiến Mậu 





"Му ЖУ 
Nữ tai tử Kim Уш. 


Ly va nữ ca sĩ Thanh Thúy. Hàng Mỹ Vân tháng lợi nên đã tiếp tục làm tiếp 
cuốn Bóng Người Di do chính Năm Châu đạo diễn, Tham Thúy Hằng diễn 
xuất cùng nghệ sĩ cải lương Thành Được và Út Bạch Lan. 

Sang đến năm 1964, một vài phim ra đời như Long Tin Trước Bao Lực, 
Ngàn Năm Máy Bay, Bảo Vệ Chính Pháp, Bảy Tâm Hồn Nổi Loạn, Ngã Rẻ 
Tâm Tình, Cô Gái Trên Cửa Số, Nhạc Lòng Nam Ci... và năm 1966, Sài Gòn 
chỉ phát hành được một phim, do Liêm Phim sản xuất với chi phí cao và phải 
mất một thời gian dài dé hoàn tất đó là Dói Mat Người Xưa, Xuân Dung được 
trao tặng giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Đai hội Điện ảnh Á 
châu kỳ IV (1969) tổ chức ở Calcutta, Ấn Độ (phim này Thanh Nga đóng vai 
chánh). 

Điện ảnh ở miền Nam vẫn chưa bước được một bước lớn, chỉ có vài hãng 
lai rai sản xuất một vài phim trong một năm. Với số lượng đông đão (khoảng 
trên 20 hãng phim) mà lại sản xuất ít oi, chỉ trong năm 1967, ngành điện ảnh 
chỉ sản xuất được 2 phim, năm 1968 được 1 phim, và năm 1969 cũng chỉ được 
một phim! Con số sản xuất quá thấp, có lẽ những nhà làm phim đã không thực 
hiện một cuốn phim nào vì một lý do gì đó? Điện ảnh tư nhân quả thực chìm 
lắng, duy chỉ có cơ quan điện ảnh nhà nước là còn thực hiện một vài phim 
truyện mà thôi. 

Mặc dù số lượng phim sản xuất giảm bớt, riêng đối với loại phim tuồng dài 
thương mại thì có tiến bộ rõ rệt về kỹ thuật lẫn nghệ thuật. Những giải thưởng 
quốc tế mà Việt Nam Cộng Hòa đoạt được qua các phim Người Con Cua Biển 
Ca, Con Búp Bê Nhói Bóng (The Doll Filled with Cotton), Đôi Mat Người 
Xưa... đã nói lên điêu đó. 

Năm 1969, Hàng My Vân với phim màu dai vy tuyến Ti? Sai Gòn Đến 
Điện Biên Phu (khởi quay từ năm 1967, do Lê Mộng Hoàng đạo diễn) đoạt 
được giải thưởng Văn học Nghệ thuật của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa về 
phim có ky thuật vững vàng nhất. Ngoài những diễn viên tên tuổi như Tham 
Thúy Hằng, Kiều Chinh, Đoàn Châu Mậu, còn có Lê Khanh, Ngọc Điệp, Tư 
Hề, Thanh Cao, Văn Lượng... từ giới cải lương sang. Một thành công đáng kể 
khác là Chiều Kỷ Niệm, phim đầu tay của nhóm Tham Thúy Hằng (tiền thân 
của Vilifilms sau này) do Lê Mộng Hoàng đạo diễn, lời thoại do nghệ sĩ Năm 
Châu viết, phim den trắng, dai 1 tiếng 45 phút, góp mặt với Tham Thúy Hằng 
còn có Huy Cường, Thanh Tú, Bảy Ngọc, Năm Châu, Phùng Há... tuân lễ đầu 
tiên chiếu ở rap đã thu trên 1 triệu, vai tuần sau lên tới 10 triệu đồng tiên bấy 
giờ! thật là một thành công lớn ngoài mức tưởng tượng. Do sự chiếu cố nhiệt 
tình của khán giả, phim được chiếu sang tuần lễ thứ nhì. 

Điện ảnh miền Nam đã có những biến chuyển lớn từ đây, như đang trong 
một giấc ngũ triền miên bổng bừng tỉnh trong cái không khí ồn ào, phấn khởi 
và náo nhiệt. 

Ngày 22 tháng 9, Ngày Điện Ảnh Việt Nam đầu tiên được tổ chức trong 
tuần lễ Văn hóa đã làm thôi thúc những người làm điện ảnh phải bắt tay vào 
việc xây dựng và phát triển điện ảnh nước nhà hơn bao giờ hết. Ngày Điện 
ảnh Việt Nam được đánh dấu một kỷ nguyên mới... 

Năm 1970, Liên Ảnh Công ty đã bỏ ra một số vốn khổng lồ là 14 triệu để 
thực hiện phim màn anh rộng dau tiên Chân Trời Tim do Lê Hoàng Hoa đạo 
diễn, và cuối cùng sau khi trình chiếu đã thu về gần 95 triệu đồng! 

Năm 1971, nổi bật có phim Người Tình Không Chân Dung của Giao Chỉ 
Phim do Hoàng Vĩnh Lộc đạo diễn, với Kiều Chinh, Tâm Phan, Vũ Xuân 
Thông, Minh Trường Sơn, Hùng Cường, Trân Quang.. đã đoạt được giải 
thưởng Phim chủ dé xuất sắc nhất và Nữ diễn viên chính khả ái nhất tại Đại 
hội Điện ảnh Á châu lần thứ 17 tổ chức tại Đài Bắc ngày 6 tháng 6 năm 1971. 

Ngoài ra, điện ảnh Việt Nam Cộng Hòa đã tham dự Đại hội Điện ảnh Quốc 
tế Frankfurt (Tây Đức) với phim Xin Nhận Nơi Này Lam Quê Huong, Đại hội 
Điện anh Berlin với phim Có Gái Dién và Huế, Sau Cơn Lửa Đỏ, Đại hội 
Điện ảnh Quốc tế do Trường Đại học Michigan (Hoa Kỳ) tổ chức với phim 













lau. — 


đạo diễn Lê Mộng Hoàng. 
E ae | NA 


Hung Cuong, Kim Vui trong phim 
Chân Trời Тіт của đạo diễn Lê Hoàng Hoa. 


Kiều Chinh trong 
Người Tình Không Chân Dung của đạo diễn 
Hoàng Vĩnh Lộc. 


TU [a a) 
n 2 | 


Huynh Tranh Trà trong Loan Mat Nhung 
của đạo diễn Lê Dân. Phim có số thu gần 21 triệu 
đồng trong 3 tuần lễ đầu. 








18 


s 


Trần Mj Anh 
® Điện Ảnh ® 





Việt Nam, Việt Nam và Sóng Do, Đại hội Điện anh Carthage voi phim Già Ti 
Bóng Tối, Dai hội Văn hóa Nhat Bản với phim Hát Bội Binh Định. Và một só 
phim Việt Nam được chuyển sang Nhật ngữ chiếu liên tục trong thời gian Việt 
Nam Cộng Hòa tham dự Hội chợ Quốc tế Expo'70 tại Osaka, Nhật Bản. 

Hoạt động của điện ảnh miền Nam Việt Nam trung bình sản xuất trên 20 
cuốn phim mỗi năm (1970 có 6 phim, 1971 có 24 phim, 1972 có 29 phim). 
Kỹ thuật càng ngày càng tinh vi độc đáo, nghệ thuật càng ngày càng hấp dẫn. 


У Dé khuyến khích những người làm điện ảnh, Ngày Điện Anh Việt Nam được 


tổ chức hang năm, va cũng là dip gặp еб nhiều quốc gia trên thế giới đến tham 
dự, chung vui cùng những thành quả đã gặt hái được trong quá trình làm phim 
và phụng sự nghệ thuật thứ bảy. Ngoài ra, số lượng phim nhập cảng cũng 
giảm rõ rệt, khoảng 260 cuốn (ước tính trong năm 1974) nếu so với năm 1962 
có tới 600 cuốn. Có tất cả 152 rạp chiếu bóng trên toàn quốc (miền Nam), ủng 
hộ và sẵn sàng chiếu phim nội địa. 

Với sự nâng đỡ và khuyến khích của chính phủ, sự cố gắng của tư nhân, 
điện ảnh miền Nam Việt Nam đang phục hồi sinh hoạt để phát triển. Hàng 
loạt phim được sản xuất và phát hành, từ Chân Trời Tim, Chiều Kỷ Niệm đến 
Hải Vu 709, tất cả đều là những chứng minh, điện ảnh Việt Nam có thể hòa 
nhập với điện ảnh thế giới. Cho dù cuộc chiến tranh chưa dứt, bom đạn vẫn 
rơi rớt trên đâu, điện ảnh vẫn tiếp tục thực hiện hướng đi của mình, những 
năm 1974 và 1975 là những năm điện ảnh miên Nam đang có chiều hướng 
hợp tác quốc tế, thay đổi món ăn tinh thần, nâng cao mức giải trí, phong phú 
dé tài, và có tính chất cao hon, cụ thể có các phim: 

Hai Vu 709, hỗn hợp giữa Việt Ảnh Phim và Danthai Films của Thái Lan, 
góp mặt trong phim ngoài Đoàn Châu Mậu, Tâm Phan, Trần Quang, Lý 
Huỳnh còn có Taksin Champol, Duangjai Apinya, Tony Hiếu. Phim do Bùi 
Sơn Duân đạo diễn. 

Hoa Bình, Thiên Nga Phim, đạo diễn bởi Raoul Coutard và Trân Văn Nhân, 
phim có Lê Quỳnh, Phi Lan, Xuân Hà, Huynh Cazenas, Lan Phương. 

Em Về Giữa Hoàng Hon, Nili Films, Thái Lan sản xuất, Lưu Bach Đàn đạo 
diễn với Tham Thúy Hang va Krung Sivirai. 

Number Ten Blues (Tinh Khúc Thứ 10, sau doi tên là Goodbye Saigon), hợp 
tac gitia Lidac va Amino, Nhật, do Orio Osada đạo diễn, có Thanh Lan đóng 
cap voi Yusuke Kawazu). 

Dung Khóc Nua Em, Alpha Films va Danthai Films, Thai Lan hợp tác, đạo 
diễn bởi Pravit Leevavai va Thái Thúc Nha, phim có Kiều Chinh, Yến Thu, 
Thành Được, Sur1za Ekshop, Doanchai Tuckdin. 

Và một số dự án lam phim giửa Viet Nam Phim và Tinh Hoa (Đài Loan), 
Lidac và Yean (Pháp quốc), Cosunam và Continental (Pháp)... đại đa số là 
phim mau, man anh rộng, âm thanh nổi. 

Đó là chưa kể một số tai tử, diễn viên điện ảnh Việt Nam được các hãng 
phim ngoại quốc mời ký giao kèo đóng phim như Tham Thúy Hằng trong 
S. T. A.B. (phim này còn có tên Thoong - Vàng, đoạt số thu cao trong lịch sử 
điện ảnh Thái) của đạo diễn Chalong Pakdivijit, đóng chung với các tài tử 
Greg Morris (trong loạt phim truyền hình nồi tiếng của My Mission Impossi- 
ble), Anoma Palalak, Krung Srivilai... Kiều Chinh trong Full House của Sin- 
gapore (Tân Gia Ba). 

Song bên cạnh vẫn còn một số phim rơi rớt lại, chưa kịp trình chiếu, dang 
dö khi dang thực hiện như: Gion Mat Tử Than, phim kinh di của đạo diễn Lê 
Hoàng Hoa (Lido Films sản xuất, có Tham Thúy Hang đóng chung với Ngoc 
Đức, Bao An, Phương Hồng Ngoc, Hoang Mai), Hon Vong Phu (dựa theo 
kịch bản của Hoang Kham, dự án của Vilifilms - Tham Thúy Hang), Dinh Nui 
Mây Hồng (với Minh Trường Sơn), Lé Sống Đời Tôi (với Bảo Ân, Kiểu 
Hạnh), Tinh Yêu & Tuổi Tré (Minh Lý, Nguyễn Chánh Tín), Nghệ Si Bat Dac 
Dĩ (Thanh Nga, Thanh Việt), Ngan Dam Tìm Anh (La Thoại Tần, Lệ Hoa)... 

Phim cho nhi đồng thì chỉ có phim hoạt họa của Mỹ, miền Nam hoàn toàn 











Xuân Dung, từng đoạt giải Nữ tài tử phụ xuất sắc nhất tại 
Đại hội Điện ảnh Á Châu kỳ IV tổ chức ở Calcutta, 
Ấn Độ (1966) qua cuốn phim Dói Mắt Người Xưa 

của đạo diễn Nguyễn Văn Liêm. 


Nghệ sĩ Bạch Tuyết Nghệ sĩ Mộng Tuyền Nghệ sĩ Kim Ngọc 

Phân đông các tài tử điện ảnh Việt Nam từ sân khâu cải 

lương sang như Hung Cường, Thành Được, Bạch Tuyét, 
Thanh Nga, Mộng Tuyên, Việt Hùng, Kim Ngọc... 









Bụi Đời, phim đầu tay 
của đạo diễn 
p NS m Lé Móng Hoàng. 

. 0 CÀ 77 

tuong The Chua Dit Phim Huong Thé Chưa 

3 bo “quytt van _ anı Tû qu eue; Dirt của dao dién 


NGOE ĐỨC _ TRI KHUONG 


erae toàn thuic hiin tai АА Ean.  ,„ Thái Thúc Nha. 


không có một cuốn phim hoạt họa nào được sáng tác bởi chính người Việt 
dành riêng cho các em Việt Nam, đây là một khuyết điểm lớn. Mãi đến năm 
1972, ở Sài Gòn chỉ có nhóm Nguyễn Vi là đeo đuổi việc thực hiện loại phim 
này sau khi học một khóa ở Trung tâm Quốc gia Điện ảnh, và được Hãng 
phim Lidac nhận sản xuất và phát hành. Dự kiến cuốn phim hoạt họa đầu tiên 
này sẽ mang tên là Phù Đổng Thiên Vương hoặc Hoa Lư, dài khoảng 60 đến 
80 phút. Nhưng tiếc thay dự án làm phim này không may bị ngưng bất thình 
lình vì tình trạng chiến tranh leo thang. 

Về mặt huấn luyện và đào tạo thế hệ tương lai của điện ảnh miên Nam, Bộ 
Giáo dục nước Việt Nam Cộng Hòa đã đồng ý Viện Đại Học Minh Đức thành 
lập phân khoa Nhân văn và Nghệ thuật tu năm 1974. Bộ môn điện anh hoc sẽ 
được giảng dạy bởi những người yêu nghề và tận tâm với nghề, sé được 
truyền đạt cho thế hệ mới. 


THỜI KỲ SAU CHIẾN TRANH 


Sau bước ngoát lịch su 30 thang 4 năm 1975, nước Việt Nam Cộng Hòa bị 
xóa tên trên bản đồ thế giới, điện ảnh miền Nam hoàn toàn sụp đỗ và đân dần 
bị quên lãng... Hầu hết các phim của miền Nam sản xuất từ năm 1955 đến 
1975 (khoảng 200 phim truyện , ngắn và dài, đủ mọi thể loại) đều được đưa 
sang Trung tâm Nghiên cứu Nghệ thuật và Lưu tri Điện ảnh Việt Nam tại 
Thành phố Hồ Chí Minh (thành lập từ tháng 8,1975) quản lý, cất giữ và 
nghiên cứu. 

Hai miền Nam Bắc Việt Nam đã thống nhất, điện ảnh bây giờ chỉ là mót. 
Thời gian đầu tuy có khó khăn, nhất là sau một cuộc chiến dài đăng đẳng hơn 
nửa thế kỷ, kinh tế nghèo nàn, điện ảnh Việt Nam bắt đầu bước vào một hành 
trình mới, xây dựng từ điện ảnh xã hội chủ nghĩa cho đến thời kỳ đổi mới và 
hội nhập. 

Xưởng phim Giải phóng ở miền Nam thành lập từ tháng 1 năm 1962 đổi 
tên thành Xí nghiệp phim Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh (thành lập ngày 
10 tháng 9 năm 1976). Xưởng phim Nguyễn Đình Chiểu thành lập từ Hãng 
phim Alpha của ông Thái thúc Nha. Và Cơ quan Phát hành phim và Chiếu 
bóng Giải phóng đổi tên thành Chi nhánh Phát hành phim Trung Ương tại 
Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm Tư liệu phim ở phía Nam thành Cơ sở II 
của Viện Tư liệu phim Việt Nam (nay là Viện Nghệ thuật và Luu tru Điện 
ảnh) từ tháng 9 năm 1979. 

Phim tai liệu đầu tiên ra đời sau "gidi phóng miền Nam" là Bén Lë 30-4. 
Xưởng phim Truyện Việt Nam ở Hà Nội đã cử 4 đội phim "thiện chiến" với 4 
đạo diễn kỳ cựu, đầy kinh nghiệm vào chiến trường miên Nam, theo chiến 
dịch Hồ Chí Minh chia ra làm 4 cánh quân tiến vào giải phóng Sài Gòn là đạo 
diễn Đặng Nhật Minh (Tháng 5-Những Gương Mat), Trần Vũ (Qua Cầu Công 
Ly), Bùi Đình Hạc (Sai Gon Thang 5, 1975), và Hải Ninh (Thành Phố Lúc 
Rang Đóng). Cuối năm 1976 có Cô Nhip của Đài Truyén hình Thành phố 
HCM do Khương Mễ đạo diễn, với sự góp mặt của Lý Huỳnh, Thuỳ Liên, 
Nguyễn Trung Kiên, Mộng Tuyền, Tran Quang... 

Phim Sao Tháng Tam của đạo diễn Tran Đắc đoạt được giải Bóng sen vàng 
tại LHP Việt Nam lân thứ IV (Hải Phòng, 1975) và các giải khác như giải 
diễn xuất khá nhất dành cho Thanh Tú, giải thiết kế mỹ thuật dành cho Ngọc 
Linh. 

Năm 1977, Xí nghiệp phim Tổng hợp cho ra đời phim truyện sân khấu 
Ngày Tàn Bạo Chúa của đạo diễn Mai Lộc. Năm 1978, Xưởng phim Nguyễn 
Đình Chiểu với phim sân khấu cải lương Làm Lại Cuộc Đời của đạo diễn 
Nguyễn Ngọc Hiến. 

Cuối thập niên năm 1980, sang giai đoạn "đổi mới" thì điện ảnh rơi vao 
tình trạng khủng hoảng, nhà nước bắt đâu xóa bỏ chế độ bao cấp dành cho 
điện ảnh, chuyển sang chế độ hoạch toán kinh tế (chỉ có tài trợ một phần của 







‚ * 
A W 
AM, INS 


sessed 


=" A | 4 a | 
"~~ l| |¡ ý | T 
CMM TÌÍ 


| akan 
> T к" 


Điện ảnh Việt Nam mở trang sử mới sau biến cố 30 tháng 
4, 1975. Thay thế vào đó là điện ảnh Cách mạng, phim tài 
liệu, tuyên truyền thời sự, phim truyện chiến tranh, phim ca 
ngợi cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của điện ảnh 
(Ảnh: LIFE Magazine) 


mién Bac. 





Kim Cuong, Hoang Mai, Mong Tuyén, Ba Van, Tham 
Thúy Hang, Năm Châu, Phùng На, Bay Nam... trong giới 
nghệ sĩ Sài Gòn đón mừng chiến thắng của quân Giải 
Phóng vào thành phó sáng ngày 15 tháng 5 năm 1975. 


wx: 


Sao Tháng Tám cüa dao dién Tràn Dác. 


(0995, v 
JF 
с 
` Y 
» w 
ý 4 
- 
hi , 
SS. “iss ] ` А 
»" б 


Cánh Đồng Hoang, phim truyện dau tay của dao diễn 
Nguyễn Hồng Sén doat giải Bóng sen vàng tai LHP Việt 
Nam lần thứ V (1980), và Huy chương vàng tại LHP Quốc 
tế Moscow năm 1981. 








Nha nước). Phim video bat đầu trở thành thời kỳ hoàng kim, nhất là ở Sài 
Gòn, video rất pho biến trong mọi gia đình Việt Nam lúc này. Nhiều rạp chiếu 
bóng ế ẩm rồi đi đến tình trạng phá sản hoặc chuyển sang kinh doanh vũ 
trường, khu thương mại, cao ốc, văn phòng cho thuê... Nhiều hãng phim 
chuyển sang làm video mới có thể đứng vững được trên thị trường. Họ sản 
xuất và phát hành ồ ạt hàng loạt phim video giải trí, thương mại, từ truyện cổ 


Ы tích dân gian cho đến hinh su, trinh thám gián điệp. Nội dung có nhiêu khi 
У rong téch, kém giá tri về nhiều mặt kỹ thuật cũng như nghệ thuật, tình trang 


^ 


-] này rơi vào thời kỳ mà người ta gọi là thời kỳ "phim mì ăn liền". Tuy vậy, thời 


kỳ này cũng đào tạo và đưa tên tuổi của một số diễn viên lên thành ngôi sao 
như: Việt Trinh, Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh, Công Hậu, Thu Hà... 

Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ V (1980) tổ chức ở Hải Phòng, phim 
Cánh Dong Hoang (1979) được tặng giải Bóng sen vàng và một số giải 
thưởng khác như biên kịch khá nhất Nguyễn Quang Sáng,, quay phim Đường 
Tuấn Ba, diễn viên xuất sắc Lâm Tới, đạo diễn xuất sắc Nguyễn Hồng Sến 
(1933-1995). Ngoài ra phim còn được huy chương vàng tại Liên hoan phim 
Quốc tế Moscow năm 1981. 

Phim hoạt hình cũng giành được nhiều giải thưởng tại các kỳ Liên hoan 
phim Việt Nam như: Bé Rơm (kịch bản hay nhất), Giai Điệu và Gà Trống 
Choai (đạo diễn hay nhất) tại LHP ky VI (1983), Ai Cüng Phải Sợ (kịch bản 
hay nhất), Dièu Наи, Câu Hỏi Bát Ngo (đạo diễn hay nhất), Có Bé Chân Đất 
Và Anh Dé Men, Những Họa Si But Chi (quay phim hay nhất) tại LHP kỳ VII 
(1985)... 

Năm 1985, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ VII tại Hà Nội Xa và Gần 
đoạt đươc các giải đạo diễn (Huy Thành), kịch bản (Nguyễn Mạnh Tuấn), họa 
sĩ thiết kế (Nguyễn Phú Nghĩa), diễn viên nữ (Thụy Vân). Và phim tài liệu 
Người Công Giáo Huyện Thống Nhất cũng đoạt được giải Bông sen vàng và 
các giải kịch bản (Văn Lê, Tran Dinh Vân), quay phim (Dinh Anh Dũng). 

Từ năm 1989, các xí nghiệp phim đổi tên thành các hãng phim cho phù 
hợp với sự phát triển của nén điện ảnh đương đại. 

Đến giữa thập niên năm 1990 thì thời kỳ phim mì ăn liên đi xuống, khán 
giả đã nhàm chán cái món ăn tinh thần loại này và trở lại rạp chiếu bóng với 
nhiêu cuốn phim có giá trị hơn, hấp dẫn hơn. Năm 1992, ngoài các hãng phim 
quốc doanh nhà nước, một số hãng phim tư nhân đăng ký hành nghề như Bến 
Nghé, Sài Gòn Phim, Phương Nam Phim, Hãng phim Trẻ, Hãng phim Người 
Bảo vệ... ra đời, nâng tổng số thành phố Sài Gòn lên tới trên 20 hãng phim. 
Phim Gánh Xiếc Rong đoạt được giải đạo diễn khá nhất (Việt Linh), và quay 
phim khá nhất (Dinh Anh Dũng) tai LHP Việt Nam lần thứ IX (Nha Trang, 
1990). 

Năm 1993, chương trình chấn hưng điện ảnh cấp Nhà nước được Chính 
phủ phê duyệt và bắt dau thi hành. Điện ảnh Việt Nam dần dan thoát ra khỏi 
cuộc khủng hoảng và có chiều hướng đi lên. Một số rạp chiếu bóng được tu 
bổ, trang bị hệ thống tối tân hơn, Trung tâm Chiếu bóng Quốc gia được khánh 
thành tại Hà Nội được xem là một rạp chiếu bóng tân tiến , hiện đại, có tâm cỡ 
quốc tế. Số lượng phim được sản xuất và phát hành có tiến bộ, đáng kể trong 
khoảng thời gian này có: Vi Đẳng Tình Yêu đoạt Bông sen vàng tai LHP Việt 
Nam lần thứ X (Hải Phòng, 1993) cho giải đạo diễn khá nhất (Lê Xuân 
Hoàng) và nam diễn viên xuất sắc nhất (Lê Công Tuấn Anh), Hãy Tha Thứ 
Cho Em, Canh Bạc, Chuyện Tình Bên Dòng Sông, Dấu An Của Quỷ, Gióng 
Tố, Xương Rồng Den... chưa Кё một số phim truyện truyền hình cũng đoạt 
được nhiều giải tại các kỳ LHP Việt Nam tổ chức sau đó. 

Hàng ngũ của những người làm phim trẻ xuất hiện trong giai đoạn này có 
thể kể đến như Việt Linh và nhà biên kịch Phạm Thùy Nhân (Gánh Xiéc Rong 
và Dấu An Сиа Quy), Đào Bá Sơn (Người Tim Vang), Nguyễn Thị Hồng Ngát 
(Canh Bac), Lưu trọng Ninh (Hay Tha Thu Cho Ет), Lê Hoàng (Lương Tám 
Bé Bong)... 








Phim Đời Cat của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân 
đoạt được nhiều giải thưởng lớn tại Đại hội Điện ảnh 
Á châu Thái Bình Dương năm 2000. 


MINH THƯ MỸ DUYÊN 





Phim Gái Nhảy của đạo diễn Lê Hoàng mở dau 
cho phong trào làm phim thương mại, đánh dấu kỷ 
nguyên mới của Điện ảnh Việt Nam. 


Sang đến những năm kế tiếp có: Hà Nội - Mùa Đông Năm 1946, Thương 
Nhớ Đồng Quê và Mùa Oi (Đặng Nhật Minh), Ngã Ba Đồng Lộc và Bến 
Không Chồng (Luu Trọng Ninh), Doi Cat và Người Đàn Bà Mộng Du 
(Nguyễn Thanh Vân), Ai Xuói Vạn Lý (Lê Hoàng), Những Người Thợ Хе 
(Vương Đức), Thung Lüng Hoang Vang (Nhuệ Giang), Vua Bai Rác và Ky Uc 
Điện Biên (Đỗ Minh Tuấn), Mê Thảo - Thời Vang Bóng (Việt Linh), Hà Nội, 
12 Ngày Đêm (Bùi Đình Hạc), Lưới Trời (Phi Tiến Sơn), Những Cô Gái Chân 
Dai (Vũ Ngọc Dang), Gái Nhảy (Lê Hoàng)... 

Đặc biệt là năm 2000, Hà Nội vinh dự được tổ chức Đai hội Điện ảnh Á 
châu Thái Bình Dương (Asia Pacific Film Festival) lần thú 45 giành được các 
giải thưởng lớn nhu: phim hay nhất, dành cho Doi Cát, nữ diễn viên xuất sắc 
nhất dành cho Mai Hoa (Đời Cat), nữ diễn viên phụ xuất sắc dành cho Hồng 
Anh (Doi Cat). 

Sôi động hơn trong không khí sinh hoạt điện ảnh của thời kỳ đổi mới và 
hội nhập vào nén kinh tế thị trường, Gái Nhảy (2003) là cuốn phim đầu tiên 
mở đầu cho loại phim thương mại giải trí của điện ảnh Việt Nam có số thu cao 
(vốn gần I tỷ, thu về khoảng 12 tỷ đồng Việt Nam), thu hút được nhiều khán 
giả. Đạo diễn Lê Hoàng đã tiên phong trong trào lưu này và sau đó cũng thực 
hiện một số phim xã hội thời đại, ăn khách khác như: Lọ Lem Hè Phố (2004), 
Nữ Tưởng Cướp (2005), Trai Nhảy (2007). 

Do sự thành công trên, nhiều hãng phim tư nhân bắt đầu tham gia, nổi bật 
có Galaxy / Thiên Nga Phim với Những Có Gái Chân Dài (2004), Hang phim 
Phước Sang với Khi Dan Ông Có Badu (2005), Dé Muon (2006), Ao Lua Hà 
Dong, Chánh Phương Phim với Dong Mau Anh Hung (2007), 14 Ngày Phép 
(2009)... 

Và liên tiếp có Lưới Trời (2004, Phi Tiến Sơn), 1.735km (2005), Chiến 
Dich Trai Tim Bên Phải (2005), Chuyện Tinh Sai Gon (2005), 2 Trong 1 
(2006), Hon Truong Ba Da Hang Thit (2006), V6 Lam Truyén Ky (2007), Lay 
Vợ Sai Gon (2007), Vũ Điệu Tử Thần (2007), Chuyện Cua Pao (2007, Ngô 
Quang Hải), Hà Nội Hà Nội (2007), Sống Trong Sợ Hải (2007, Bùi Thạc 
Chuyên), Trái Tim Bé Bóng (2009, Nguyễn Thanh Vân), Choi Voi (2009, Bùi 
Thạc Chuyên), Huyễn Thoại Bất Tử (2009, Lưu Huỳnh), Rừng Đen (2009, 
Vương Đức), Trang Noi Day Giéng (2009, Nguyễn Vinh Sơn), Dung Đối 
(2009, Dang Nhật Minh), Cánh Dong Bất Tan (2010, Nguyễn Phan Quang 
Binh) Bi Dung So! (2010, Phan Dang Di), Khát Vong Tháng Long (2011, 
Luu Trong Ninh), Tám Hồn Me (2011, Pham Nhué Giang) Mui Có Cháy 
(2011, Nguyễn Hữu Mười)... 

Điểm đặc biệt khác đáng chú ý là kể từ cuối thập niên 90, nhiều người mẫu 
thời trang như Anh Thư, Hà Kiều Anh, Ngô Thanh Vân, Tăng Thanh Hà, 
Trương Ngọc Ánh,.. cũng tham gia đóng phim (khác với khi xưa thường là 
nghệ sĩ cải lương, tân nhạc nhảy sang). 

Nhìn chung, điện ảnh Việt Nam đã cho ra đơi trung bình 20 phim mỗi năm, 
không kể phim tai liệu, hoạt họa, hoặc phim truyền hình, phim video. Song 
song với những người làm phim ở trong nước, những người Việt ở hải ngoai 
cũng góp phần đáng kể trong lãnh vực điện ảnh như: 

Trần Anh Hùng ở Pháp với các phim: Mùi Du Dú Xanh (L'Odeur de la 
papaya verte, 1992, phim đoạt giải Camera d’Or tại Đại hội Điện anh Cannes 
Pháp 1993 va được dé cti tranh giải Oscar với giải Phim ngoại quốc xuất sắc 
nhất), Xích Lô (Cyclo, 1995), Mua Hè Chiều Thang Dung (A la vertical de 
l'été, 2000), I Come with the Rain (2009, tranh giải tai Dai hội Điện anh Nam 
Han 2009), và gan đây nhất là Rừng Na Uy (Norwegian Wood, 2010). 

Ngoài Tran Anh Hung còn có Othello Khanh, dao diễn cuốn phim không 
thành công lắm là Sài Gon Nhật Thực (2007). 

Ở Đức có Đoàn Minh Phượng và Đoàn Thành Nghĩa với phim Hat Mưa 
Roi Bao Lâu (Bride of Silence). 

Ở Uc có Khoa Đỗ với phim Footy Legend (2009), Mother Fish (2010) và 





DONG MAU ANH:-HUNG 


Một trong những bộ phim xuất sắc nhất được thực hiện tai 
Việt Nam, Dong Máu Anh Hung (The Rebel) 
của Charlie Nguyễn, thành công đáng kể của người 
Việt hải ngoại. 


` W. 
"x 
i " 


(Journey From The Fall) của dao diễn 
Hàm Tran. (Anh: ViFF) 





Khan giả Việt Nam rất thích thú với loai phim 3D mà 
Thién Ngan Galaxy và MegasSar dà dem lai ké tü khi 
trinh chiéu Avatar cüa dao dién James Cameron. 
(Anh: MegaStar) 





Falling for Sahara (2011). 

О Mỹ có Tony Bui với phim Ba Mùa (Three Seasons), Timothy Linh Bùi 
với Röng Xanh (Green Dragon); Charlie Nguyễn với Thời Hùng Vương Thứ 
18, Dòng Máu Anh Hùng, Dé Mai Tinh, Long Rudi, Cưới Ngay Kéo Lö; Hàm 
Trần với Ngày Gió (The Anniversary), Vuot Sóng (Journey From The Fall); 
Lê Van Kiệt với Bui Doi, Sáu Ngư, Ngôi Nhà Trong Hẻm, Bây Cấp 3; Mark 
Tran với All About Dad; Nguyễn Trọng Khoa với 14 Ngày Phép, Vũ Điệu 
Đường Cong; Hồ Quang Minh với Con Thú Tût Nguyễn, Thời Xa Vang; 
Cường Ngô với Ngọc Viễn Đông; Victor Vũ với Buổi Sáng Đầu Năm, Linh 
Hồn, Chuyện Tình Xa Xứ, Giao Lộ Định Mệnh, Cô Dâu Đại Chiến, Thiên 
Mệnh Anh Hùng, Scandal... d là chưa kể các tài tử, diễn viên mới va cũ như 
Kiều Chinh (The Joy Luck Club cua Wayne Wang) Pham Linh Dan Lis donate PME 
(Indochine cia dao dién Regis Wargnier voi Catherine Deneuve, 1992), Việt hải ngoại về | АШЫШ АЕН ЧО АЙШЕ LID 
Nguyễn Thị Hiệp (Heaven and Earth của đạo diễn Oliver Stone với Tommy nước làm phim đã 


S 
* 
2. 
3 
= 

R 








Lee Jones), Luu Thúy An (Diva cua Jean-Jacques Beineix, 1981), Dustin Es an 
Nguyễn trong các show truyén hinh 21 Jump Street, Huyễn Thoại Bất Tủ, МАЕ угаа 
Dong Маи Anh Hung, Cánh Dong Bat Tận. Kathy Uyên trong Chuyện Tinh Hinh trén, 


: 2 Mn ч n: : LA: HA 2 Tony Bui với = | 
Xa Xu, Dé Mai Tính. Porter Lynn trong Touch... Cung voi Dai hói Dién anh Into View 


` rx А : : ; ; е luận án tốt nghié 
Việt Nam Quốc té (Vietnamese International Film Festival - VIFF) thong — pni ngán с 


được tổ chức hai năm một lần do Hội Van hoc Nghệ thuật Việt My (VAALA) Lotus (1995) làm 


April | 02205 61092) 2) 2009) 


và Hội Van hóa Ngôn ngử Việt Nam (VNLC) tổ chức tại tiểu bang California. tại Việt Nam. NN 
(Đại hội lần đầu tiên tổ chức vào năm 2003). Poster của Đại 


Theo lời mời của ba Elizabeth M. Daley, giám đốc School of Cinema and — hội Điện ảnh Việt 
Television thuộc University of Southern California (USC), và Ford Founda- PM 
tion tài trợ, một phái đoàn điện anh Việt Nam gom 13 người” do bà Nguyễn 
Thị Hong Ngát (Phó cục trưởng Cục Điện ảnh) dân dau, đã dên Hollywood, Film Festival) 


California dé tham dự khóa thực tập chuyên ngành về điện anh. 200). 





Liên hoan Phim 
Việt Nam 
lần thứ 16 được 


TP HỔ CHÍ MINH 2009 
tổ chức tại 
p. м thành phố 
97 Sai Gon nam 
== 6 2009. Lần thứ 1 
LIEN HOAN PHIM vao nam 1977, 
re và lần thứ 2 
năm 1983. Đây 
là đại hội điện 
ảnh thường 


được tổ chức hai, hoặc ba năm một lần tại nhiều địa điểm 
khác nhau . 








THÉ GIỚI PHIM ÁNH TRONG MAT BAN SẼ HOÀN TOÀN THAY ĐỔI 
BÍ MAT SE ĐƯỢC TET LỘ VÀO NGÀY 30.10.09 





Bà Nguyễn Thi Hong Ngát (đứng giữa) và một số thành viên trong phái đoàn điện ảnh Việt Nam 
sang Hollywood, California dé thực tập và học hỏi về kỹ nghệ điện anh tại đây trong khoảng 
thời gian từ 23 tháng 6 đến 23 tháng 7, 2009. (Ảnh: Quan Lelan) 





GG RS ers 


mI к= ШШШ IS TT d— Е 
CHIN E РЕ x 
Xem thêm chi tiết tại: LULU LU. MEG +—+= FSR 


Tai Ha Nội, cuối tháng 10 năm 2009, Ban thương vụ Hội Điện Anh Việt Siar Guin Sai ZPbHED NER Р 
Nam da hop báo vê quyết định só 262-TB/TW cua Ban Bi thư Trung ương axy đã khai trương 2 phòng chiếu 3-D mới tai Sài Gòn. 
Dang Cộng Sản Việt Nam chuẩn y đề nghị của Hội lấy ngày 15 tháng 3hàng | Toàn thành phố hiện nay có 6 phòng chiêu 3-D, 4 của 

x Xn y, ` `A 2 oA 1 ` x 2 . d M St д 2 \ С 1 С 1 Ci N ề D ° 
năm đề tó chuc Ngày Điện anh Việt Nam (ngày này năm 1953, Chủ tịch nuoc mm... оо a n 

MN : ARP jaa e . ` : e . Nguyen Trãi, và trong tương lai sé có ở Tan Binh). 

VNDCCH là ông Hồ Chí Minh đã ky sac lệnh thành lập ngành điện anh). Và Dai dién Galaxy Studio cho biét các phóng chiéu 
năm 2010, Ngày Điện ảnh Việt Nam đầu tiên đã được tô chức với kinh phí 1 | phim này đều trang bi máy chiếu hiện dai, màn hình lớn, 
tỷ тїбї do nha nước cung cấp. Đây là ngày hội của những nha làm phim điện | “9 fenh sone dong, hinh ảnh sào nét, và kinh deo 3-D 
Д I a căng AN Ç DA Fa see 22 > : Ing cao. 
anh và truyền hinh (truyền hình chiếm voi ty lệ 40%). Trong diém của ngày 














Huy hiệu của Hội Điện ảnh 
Việt Nam hiện nay (hình 
trên), Giải thưởng Cánh 
điều vàng của Hội (hình bên 
trái) và ông Trân Luân Kim, 
chủ tịch Hội Điện ảnh 
nhiệm ky VỊ 2005-2010 
(hình bên phải). 





GN THUONG HÖ DIEN ANH VÉT NAM 


hội này còn là lễ trao giải Cánh điều vàng thường niên của Hội, có trực tiếp 
truyền hình cho cả nước xem. 

Ông Hội trưởng Trần Luân Kim tin tưởng rằng Ngày Điện ảnh Việt Nam là 
ngày đặc biệt để tôn vinh nghề nghiệp, điện ảnh Việt Nam sẽ mở rộng và phát 
triển hơn, các hãng phim tư nhân và nhà nước có cơ hội bắt tay nhau cùng 
phát triển một nền điện ảnh còn đang nhỏ bé! 

Thang 10 năm 2010, lần đầu tiên Việt Nam tổ chức Lién Hoan Phim Quốc 
Tế (đầu tiên là VNIFF, sau đổi là HANIFF, xem thêm nơi trang 366) lần thứ 
nhất tại thủ đô với nhiều đoàn phim trong khu vực Đông Nam Á đếm tham dự 
và tranh giải. Đây cũng là một sự kiện mới mẻ ở Việt Nam trong xu hướng 
hội nhập và đổi mới với thị trường phim anh thé giới. 

Cũng trong chiêu hướng phát triển điện ảnh, ngày 25 tháng 9, 2011 nhiêu 
nhà điện ảnh kỳ cựu, lão thành của ngành điện ảnh Việt Nam đã nhóm họp 
Hội nghị Diên Hong tại Đồng Mô, Hà Nội dé đưa ra những ý kiến xây dựng 
nhân vụ thất thoát 42 tỷ VND ở Cục Điện ảnh. Kế đó, một cuộc hội thảo Điện 
ảnh Việt Nam - Thực trạng và giải pháp dà được tó chức trong khuôn khó 
Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVII tại thành phó Tuy Hoa, tinh Phú Yên 
tháng 12 năm 2011. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Hoàng Anh 
Tuan (cũng là Trưởng ban chỉ đạo LHP), va Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh 
Vĩnh Ái (Trưởng ban tổ chức LHP) cũng đã có mặt để lắng nghe tất cả những 
ý kiến đóng góp trong hội thảo nay. Sau cùng, Cục Điện ảnh được giao cho 
một nhiệm vụ, soạn thảo chiến lược phát triển điện anh dé Bộ VHTT trình 
Thủ tướng chính phủ xem xét và phê duyệt, đồng thời Cục Điện ảnh có trách 
nhiệm thành lập hội đồng tư van điện ảnh, bó sung thêm những người có kinh 
nghiệm trong lãnh vực điện ảnh và có tâm huyết làm việc tại Cục Điện ảnh, 
xây dựng quỹ phát triển điện ảnh, day mạnh công tác phát hành phim, phối 
hợp chặt chẽ với ngành truyền hình để quảng bá rộng rãi phim Việt Nam với 
tất cả mọi người. 


Xét cho cùng thì điện ảnh Việt Nam đã có những bước thăng trầm lịch sử 
của nó, từ thời kỳ phôi thai đã ở trong nôi thực dân Pháp (1884), cho đến thời 
kỳ chiến tranh, điện ảnh Việt Nam đã bao nhiêu lần hồi sinh rồi lại vội chết! 
Tiếc thay, điện ảnh Việt Nam đã không có được may mắn cái cơ hội phát triển 
như các nước lang giéng Trung Hoa, Nhật Bản, Nam Hàn... Điện ảnh Việt 
Nam đã chịu ảnh hưởng chiến tranh quá nặng né, đó chính là yêu tố cơ bản 
làm chậm di sự phát triển của mình, từ rạp chiếu bóng cho đến thuế má, luật 
lệ, phương tiện kỹ thuật, cách suy nghĩ và phương cách làm việc, tat cả đều là 
những khó khăn, những van dé then chốt mà những người làm phim phải 
đương đâu. 


(1) Gabriel Veyre đã từng quay cuốn Le Village de Namo - Panorama pris d'une chaise à porteur 
(Namo Village - Panorama taken from a Rickshaw), day cùng là một trong những cuón phim đầu 
tiên vé Đông Duong cua Lumière. Cuón phim này được chọn lọc trong bó DVD mang tên: The 











Phim Mui Co Cháy hoàn thành gap rút dé kịp tranh 
giải tại LHPVN lần thứ XVII (Phú Yên 12/2011). Day 
là một cuốn phim về dé tài chiến tranh, được Cục Điện 
ảnh duyệt cho kế hoạch sản xuất từ năm 2008. Lúc đầu 
đưa ra đấu thầu (để nâng cao chất lượng phim bằng 
ngân sách nhà nước), Điệp Vân Phim (một hang phim 
tư nhân) tham gia, nhưng vì không đủ điều kiện và tiêu 
chuẩn nên bị loại ra khỏi cuộc. Đến tháng 7/2009, Hãng 
phim Truyện Việt Nam giao cho đạo diễn Nguyễn Hữu 
Mười thực hiện mặc dù trong hơn 10 năm qua đã lâu 
ông không làm phim nhựa. Cục Điện ảnh chưa ưng ý, 
có đề nghị Lưu Trọng Ninh, nhưng vị đạo diễn này lắc 
đầu, chê không đủ kinh phí dé làm! Mùi Có Cháy có 
kinh phí đầu tư là 4 tỷ VND, trong thời gian đạo diễn 
Nguyễn Hữu Mười (với sự cộng tác của Vũ Đình Thân) 
vật lộn với ngân sách hạn hẹp trên trường quay, hãng 
phim xin thêm được 1,2 tỷ, tổng cộng là 5,2 tỷ, nhưng 
trừ thuế còn lại vỏn vẹn lại 5 tỷ, quay suốt hơn một năm 
trời, và cuối cùng, Mùi Có Cháy đã hoàn tất, kết quà 
giành được giải Biên kịch xuất sắc nhất (Hoàng Nhuận 
Cam) tại LHP Việt Nam lần thứ XVII (2011), giải Cánh 
diéu vàng 2011 của Hội Điện ảnh Việt Nam cùng với 3 
giải cá nhân là: Biên kịch xuất sắc nhất, Quay phim xuất 
sắc nhất và Am nhạc xuất sắc nhất được t6 chức hồi 
trung tuần tháng 3 năm 2012 tại Hà Nội. 











Phim Tám Hôn Me của nữ đạo diễn Phạm Nhuệ Giang. 








Lumiere Brothers's First Films (Institute Lumiére, 1996). Namo nam 6 phía đông thành pho Da 
Nang (tức Tourane ma người Pháp đã vi), làng nay sau được gọi là Nam O như trong ban đô cua 
Việt Nam ghi từ năm 1986. Theo Panivong Norindr viết trong cuốn Encyclopedia of Early Cinema 
của Richard Abel (trang 976 và 977) thì kế hoạch của Gabriel Veyre về những dự án phim anh được 
trình chiếu mỗi đêm tai Cercle de l'Union ở Hà Nói từ ngày 6/5/1899 là theo ý định của Toàn quyền 
Đông Dương lúc bấy giờ là Paul Doumer. Sau đó Veyre đã được quyền quay trên 500 phim vé các 
thuộc địa của Pháp tại đây dé giới thiệu tai Hội cho Paris Exposition 1900. Thu hut hơn nữa về nghệ 
thuật mới mẻ này ở Đông Dương, tại hội cho Colonial Exposition năm 1902 ở Ha Nội, Thédtre de 
Illusions dà được giới thiệu liên tục và đã thu hút được nhiều người đến xem. 

(2) Theo cuốn Hới đáp vé Sài Gòn ТР HCM của nhiều tác giả, nhà xb Trẻ, tập 3, phát hành năm 
2007, trang 122, thì Léopold Bernard chính là Thống đốc Sài Gòn trong khoảng thời gian ấy. Ông 
đã cho cất một ngôi nhà lá trên đường Charner, tức Nguyễn Huệ ngày nay, để làm thành một rạp 
chiếu bóng. Đây là rạp chiếu bóng đầu tiên ở Sai Gon. 

(3) Trong tap chí Điện ánh TP HCM só 63, ngày 20/9/1989, nhà văn Sâm Thuong (tác giả cuốn 
Những Đạo diễn nổi tiếng Thế giới của Nhà xuất bản Văn nghệ TP. HCM, 2008) đã có bài nghiên 
cứu về lich sử điện ảnh Việt Nam thời khai sinh, ông có nêu ra những dẫn chứng từ báo Nam Ky số 
50 (6/10/1898) và số 51 (13/10/1899) có viết về D'Are va Hat Hình Máy, cùng bài thơ Hat Bóng 
Máy Xay của tác giả Mai Nham. Nhưng vì tờ báo chỉ đăng quảng cáo nên không ghi rõ danh tánh 
của ông D'Arc nên việc tìm dấu tích cũng gặp khó khăn. 

(4) André Touzet, Une Œuvre de guerre et d'après guerre: la Mission photocinématographique du 
Gouvernement général de l'Indochine. Ngoài ra con có tài liệu của David Henry Slavin dưới nhan 
đề Colonial Cinema and Imperial France, 1919-1939: White Blind Spots, Male Fantasies, Seiler 
Myths (Baltimore, 2001) có dé cập đến ý định của Toàn quyền Albert Sarraut trong những năm cầm 
quyền từ 1912 đến 1919 rằng ông muốn tư bản Pháp kinh doanh điện ảnh tại xứ Đông Dương và 
bién nó thành một kỹ nghệ điện ảnh như chính quốc, nhưng ý muốn này đã không thành. 

(5) Ngoài rạp Cinema Tonkinois nói tiếng ở Hà Nội, đến năm 1945 có thêm các rap Palace (rạp 
Công Nhân bây 819), Majestic (rap Tháng Тат), và Olympic (rạp Hồng Ha). Rap Panthé bay giờ 
không con nữa. Ké từ sau 1954, Hà Nội có thêm Dai Nam, Kinh Đô, Đại Đồng và Bac Đô. 

(6) Ba cuốn phim đầu tiên của ông Nguyễn Lan Hương: Một Đồng Kêm Tau Được Ngựa, Lễ Tan 
Tôn Bao Dai, và Linh Lăng được trình chiếu tai rạp Cinema Tonkinois (bây giờ là Hanoi Dance and 
Song Ensemble, Nhà hát Ca Múa Thăng Long) ở phố Hàng Quạt, Hà Nội. Qua sự thành công đó của 
ông, IFEC (Indochine Films et Cinema) nhận thấy người Việt cũng ham mê điện ảnh nên tung ra 
Toufou (1927) va La Légende Ba De với sự diễn xuất của Nguyễn Hữu Kim va Leonor Gilles. Hai 
cuốn phim nay được làm sau Kim Vân Kiéu (1924) cũng không may thành công mặc dù có chuyên 
viên người Pháp đảm trách ở các vai trò chính là đạo diễn và biên kịch, cũng như quay phim và cả 
tài tử nữa! 

(7) Theo cuón Charlie Chaplin - A Photo Diary của Michel Comte và Chaplin, His Life and Art của 
David Robinson thi Charlie Chaplin đã cùng với Paulette Goddard đã du lich A châu trong tuân lé 
trang mật của hai người, cùng di có ba Alta là me cua Paulette. Ho đã đến Đông Dương trong tháng 
4/1936, du lịch Hong gai (Vịnh Hạ Long), Hà Nội, Huê và Sai Gon.... Trong bai viét cua nha van 
Sâm Thương dang trên Thanh Niên số 114 (ngày 12/5/2001) về tắm hình 3 người chụp trước khách 
sạn Morin, Huế trong báo Т uói trẻ Chủ Nhật só 13 (8/4/2001) và bài của ông Nguyễn Dac Xuân trên 
báo Pháp Luật TP HCM số 17 ((8/5/2001) thi ba người trong hình chính là Charlie Chaplin, Paulette 
Goddard và ông Hó Du Qué (nguyên là công chức tại Tòa Đô chánh Trung kỳ, Huế. Trước năm 
1975 ông còn là Tổng giám đốc Ngân khó). Sâm Thương đã dẫn chứng một số chỉ tiết liên quan đến 
tam hình qua bài phỏng van của ông với Hồ Du Quê, và bài Phong Hóa phỏng vấn Charlot cua nhà 
văn Thạch Lam đăng trên Phong Hóa số 185 ngày 1/5/1936. 

(8) Wu Ngai-sing, con trai của một thương gia người Hoa ở Sài Gòn là học trò của tài tử Lian Hua ở 
Hong Kong, sau khi tốt nghiệp điện ảnh đã mở văn phòng Guo Lian Company ngay tại thành phố 
Sài Gòn, làm ăn với một số nghệ sĩ Việt Nam dé thực hiện 2 cuốn phim Falling Flowers và Flying 
Catkins (1938). Flying Catkins là phiên bản tiếng Việt, dựa theo ban gốc đã được thực hiện từ năm 
1933 ở Hong Kong. 

(9) Hiện nay, Thư viện Quốc hội (Library of Congress) và một SỐ trường đại học Hoa Ky có lưu trữ 
hang trăm phim thời sự tài liệu của Trung tâm Quốc gia Điện ảnh (VNCH), chang hạn như: Viét 
Nam Ngày Nay: Mam Sống Mới, Sức Mạnh Con Người, Bảo Vệ Quê Hương, Tình Quân Dân, Đông 
Qué Bing Sáng, Chiến Dau Cho Tự Do, Gái Dat Việt, Ghi Ơn Chiến Sĩ, Gió Nội Dong Quê, Tranh 
Dau Chính Nghĩa, Mùa Lúa Moi, Sóng Đỏ, Người Cay Có Ruộng... hầu hét là phim duong ban, 
16mm, thời lượng từ 15 đến 60 phút chiếu (nêu dai hơn có thé chia ra làm nhiều phan). Những phim 
thời sự tài liệu nay được thực hiện từ thoi Tông thông Ngô Dinh Diệm cho dén TT Nguyên Văn 
Thiệu. Chỉ có một số phim truyện hợp tác giữa TTQGDA và các hãng tư nhân gần như bị "kẹt" ở 
lại, nay thuộc quyền sở hữu của chính phủ Việt Nam đương thời (Viện Phim Việt Nam ở Hà Nội va 
TP. HCM lưu trữ), số còn lại thất thoát, hư hỏng, hoặc đang cất giữ ở một vài cá nhân trong và ngoài 
nước (nhu phim Tuói Dai hiện dang nằm trong tay của anh Thái Thúc Hoàng Điệp, trưởng nam của 
đạo diễn Thái Thúc Nha, đang sinh sống với gia đình ở thành phố Sydney, Úc). | 

(10) Trưởng đoàn là nhà tho, nhà biên kịch Nguyên Thi Hong Ngát (Chủ tịch Hội đông Duyệt phim 
Quốc gia, Phó cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam, từng học điện ảnh ở VGIK, Liên Xô) và các 
thành viên: đạo diễn Lê Đức Tiến (giám đốc) cùng đạo diễn Lâm Lê Dũng và nhà quay phim Phạm 
Hoàng Nam thuộc Hãng phim Giải phóng. Đạo diễn Vii Xuân Hung (phó giám đốc) cùng các đạo 
diễn Lưu Trọng Ninh, Tran Lực, Nguyễn Thanh Vân và hai nhà quay phim Nguyễn Đức Việt và Lý 
Thai Dũng thuộc Hang phim Truyện Việt Nam. Đạo diễn Nguyên Quang va nhà quay phim Nguyên 
Van Nhiêm (phó giám dóc) thuộc Hãng phim Truyện I. Đạo diễn Lé Hồng Chương (phó giám đốc) 
thuộc Hãng phim Tài liệu & Khoa học Trung ương. Ngoài 13 người kê trên còn có 2 thông dịch 
viên, trong thời gian thực tập có thêm 2 người Việt hải ngoại là Lê Lân Quang (tức Quan Lelan, cựu 
sinh viên trường USC, biên kịch, đạo diễn) và Lưu Hà (nha quay phim, con trai Lưu Xuân Thu nôi 
tiêng quay phim trong thời chiên). 


René Têtard đến quay phim những người Thượng 
mà họ gọi là "Moï" tại Annam, Đông Dương khoảng 
từ năm 1919-1926. (Ảnh: ANOM-Archives nationales d'outre-mer) 

René Têtard, người đứng đầu Mission Cinéma- 
tographique de l'Indochine, trong một buổi chiếu phim 
ngoài trời với các viên chức Bắc kỳ đứng dưới máy 
chiếu phim. (Ảnh: Serge Dubuisson, CAOM) 





CHUONG II 





Những sương mat điện anh 


vang bong mot thoi 
(trước bién có 30/4/1975) 


Tham Thúy Hang (27) 
Kiều Chinh (29) 

Kim Cương (31) 
Thanh Nga (33) 
Thanh Lan (35) 

Lé Quynh (37) 

La Thoai Tan (39) 
Hung Cuong (40) 
Tran Quang (42) 

Ly Quốc Mậu (44) 
Đoàn Châu Mậu (44) 
Trần Đình Mưu (45) 
Văn Quang (45) 
Hoàng Trọng (46) 
Thanh Việt (47) 

Bay Ngoc (47) 

Bà Nam Sa-Déc (47) 
Duyén Anh (48) 
Nguyễn Phương (49) 
Ngọc Tùng (49) 

Hong Phúc (49) 
Mộng Tuyền (50) 

Lê Tuan (51) 

D6 Van Nghiém (51) 
Tuy Phượng (52) 

Lé Hoang Hoa (53) 
Nguyễn Ngọc Liên (56) 
Đỗ Tiến Đức (57) 
Hoàng Thi Thơ (58) 
Jo Marcel (59) 
Hoàng Vinh Lộc (61) 
Bui Son Duan (63) 
Vo Doan Chau (64) 
Hà Thúc Cần (66) 

Lê Dân (67) 

Đặng Trần Thức (69) 
Hoàng Anh Tuan (71) 
Nguyễn Long (72) 
Năm Châu (73) 

Thái Thúc Nha (74) 
Thân Trọng Kỳ (74) 
Lê Mộng Hoàng (74) 
Lưu Bạch Đàn (75) 
Minh Đăng Khánh (75) 
Lưu Trạch Hưng (75) 


Tham Thúy Hang - Người ta thường gọi cô là "người đẹp Binh Dương", bởi 
vì trong lần đóng phim đầu tiên với vai Tam Nương trong cuốn Người Đẹp 
Bình Dương của đạo diễn Năm Châu (tức nghệ sĩ Nguyễn Thành Châu) do 
Mỹ Vân Điện ảnh sản xuất năm 1957, cô đã được gắn chết với cái tên đó. 

Tham Thúy Hằng được xem như là một minh tinh điện ảnh lớn của miền 
Nam, cô đóng rất nhiều phim trong thập niên 50, 60 và đầu thập niên 70. Sau 
30 tháng 4 năm 1975, cô vẫn tiếp tục đóng một số phim, và thôi không đóng 
phim nửa khoảng từ năm 1982. 

Tên thật là Nguyễn Kim Phụng, sinh ngày 24-12-1943 tại Hải Phòng, theo 
gia đình di cu vào Nam và trưởng thành tại An Giang. Năm 16 tuổi cô đã bắt 
đầu bỏ học, trốn gia đình để bước vao thế giới điện ảnh sau một cuộc thi tuyển 
diễn viên của hãng phim Mỹ Vân tổ chức. Cô đã vượt qua hàng ngàn thí sinh 





và tring tuyển, cô bắt đầu sự nghiệp điện ảnh từ đây. 

Tam Nương là vai diễn đầu tiên của cô trong phim Người Đẹp Bình 
Duong, cô đóng bên cạnh diễn viên Nguyễn Dinh Dan, vai chánh nam. 

Thành công của cô đã được đánh giá liên tiếp qua các phim Ngưu Lang 
Chức Nu, Tám Cam, Trà Hoa Nữ, Bạch Viên Tôn Các, Sự Tich Trầu Cau, Đôi 
Mat Huyền, Oan Oi Ông Địa, To Tình... cho đến Chiều Kỷ Niệm, Nàng, Neám 
Neui, Tw Quái Sài Gon, Sóng Tình, 

Chiều Kỷ Niệm là cuốn phim gặt hái được nhiều thành công nhất, tổng số 
thu không ngờ, trên 10 triệu đồng trong tuân lễ đầu, và phim được chiếu nhiều 
tuần lễ liên tiếp tại các rạp chiêu bóng ở Sai Gòn, các tỉnh vàthành phó khác. 

Danh tiếng của Tham Thúy Hằng không những ở trong nước ma còn lan 
truyền sang các nước trong khu vực Đông Nam Á, từ Thái Lan sang đến Đài 
Loan. Cô đã giành được các giải thưởng lớn như Diễn viên Xuất sdc A châu tại 
Đại hội điện anh Đài Bắc, Anh hậu tại Đại hội điện ảnh ở Hồng Kông và Đài 
Loan (1972-1974). Cô đã từng được nhà nước CHXHCN Việt Nam trao tặng 
danh hiệu NgAé Si Uu Tu (NSƯT). 

Ngoài lãnh vực điện anh, Tham Thúy Hang còn biết đóng kịch, đóng cải 
lương, hát tân nhạc. 

Các phim cô đóng sau bién có 30/4/1975 gòm có: Đám Cưới Chạy Tang 
(đạo diễn Lam Sơn, 1979), Nhw Thé Là Tội Ac (Huy Thành, 1979), Hồ So 


ge ` 
„э?! = е ?w Pix ) 
` | - fv Š í — 
А / - v^ » 1 
I v3 
Thám Thüy Hàng sau ngày mién Nam 
giải phóng, cùng đứng bên canh có 
Túy Hoa và nghệ sĩ Năm Châu. 
(Ảnh: Bettmann/corbis) 





Trong lần quay phim Nam Vua Hé Về Làng với dao 
diễn Quốc Hưng bên cạnh (đội nón), và ngồi 

phía trước là tài tử La Thọai Tân. Hình dưới, với 
Hoàng Vĩnh Lộc trong Người Về Từ Đỉnh Núi. 








Một Dam Cưới (Lam Son, 1979), Nơi Gap Cua Tình Yêu (Long Van, 1980), 
Ngọn Lửa Króng Zung (Khôi Nguyên, 1980), Doi Chờ (diễn chung với Thé 
Anh, đạo diễn Long Vân, 1980), Cho Cả Ngày Mai (với Trà Giang, đạo diễn 
Long Vân, 1981)... 

Hiện nay Tham Thúy Hằng đã không còn tham gia đóng phim, cô dành 
nhiều thời gian nghiên cứu Thiền và ăn chay trường, tham gia công tác từ 
= thién. 

Chồng cô là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh (đã mất vì bệnh tim năm 
2003) từng là Phó thủ tướng kiêm Thống đốc Ngân hàng Việt Nam của 
VNCH trước 1975, và sau giải phóng ông làm cố vấn kinh tế cho Tổng bí thư 
Đảng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Văn Linh, và Thủ tướng Võ Văn Kiệt. 

"Thời đó đọc báo, nhìn qua ảnh tôi đã giật mình trước nét đẹp yêu kiều của 





^ 





Hang. Má tôi NSND Bay Nam đã nhận dinh: Có này sé dem lai cho điện anh Thám Thüy Hàng và La Thoai Tán 
làn gió moi," ky nú Kim Cuong dà tâm sự nhu vậy về tinh ban hơn 45 năm trong phim Tit Quái Sài Gon. 
với Tham Thúy Hàng. Cả hai có nay dà về vườn nhưng van con nhớ đến san 

khau và dién anh, mót thoi vang bóng nay con dau. 





= 
1 


B. WSUNSILK 












= A. 


Thám Thúy Hằng và nghệ sĩ Пеш 
Nam Chau tiép йоп Chi tich Uy Hang với tài 
ban Lãnh đạo Quốc gia (một tử Hong Kong 
chức vụ hành xử như Quốc Trần Quang 
Trưởng) Nguyên Văn Thiệu Thái tai Đai 
(sau này là Tổng thống VNCH — 
từ năm 1967), và phu nhân 









hội Điện ảnh 











trong buổi trình diễn khai коки 
trương đoàn hát Anh Chiêu оо 
Duong vào tháng 8 năm 1966. Bac. (Anh: B6 
(Ảnh: Bộ sưu tập của Ngành Mai) sưu tập của 





Ngành Mai) 





Kiều Chinh - Trong những ngôi sao điện ảnh miền Nam, Kiều Chinh là người 
duy nhất tiếp tục theo đuổi danh vọng trong suốt hơn 50 năm qua. 

Bắt đầu bằng sự nghiệp điện ảnh của mình khi tròn 20 tuổi với cuốn phim 
đầu tiên Hồi Chuông Thiên Mu của đạo diễn Lê Dân, do Tân Việt Điện ảnh 
sản xuất năm 1957. Kiêu Chinh thật sự bước vào nghệ thuật thứ 7 với nhiều 


đam mê và thử thách. 

Kiều Chinh tên thật là Nguyễn Thị Chinh, sinh năm 1937 tại Hà Nội. Mẹ cô 
mất trong một cuộc oanh tạc của quân đội đồng minh khi phát-xít Nhật chiếm 
đóng Đông Dương. Năm 1954, cha cô quyết định gửi cô cho gia đình một 
người ban di cu vào Nam, lúc ấy cô được 17 tuổi. Năm 1956, Kiều Chinh kết 
hôn với Nguyễn Năng Tế, con trai của gia đình ân nhân này. 

Sau Hồi Chuông Thiên Mụ, Kiều Chinh xuất hiện bên cạnh Kim Cương, 
Xuân Phát và Ngoc Phu trong phim Mua Rung của đạo diễn Thái Thúc Nha. 
Kế đó là Ngàn Năm Mây Bay, phỏng theo tiểu thuyết của nhà văn Văn Quang 
do Hoàng Anh Tuấn đạo diễn, cô đóng chung với Lê Quỳnh một lần nửa cùng 
với Bích Sơn và Phạm Huấn. 

Đến năm 1969, Kiều Chinh cùng với Lê Quỳnh va Thám Thúy Hằng, Doan 
Châu Mậu xuất hiện trong một xuất phẩm điện ảnh màu của Mỹ Vân Phim là 
Từ Sài Gòn Đến Điện Biên Phủ do Lê Mộng Hoàng đạo diễn . 

Liên tục, Kiều Chinh đóng các phim Chờ Sáng với Lê Quỳnh, Tâm Phan; 
Bão Tình với Ôn Nhu Tài, Kiều Phượng Loan, Thùy Liên; Hóng Yến với Tâm 
Phan, Tran Quang: Chiéc Bóng Bên Đường với Kim Cương, Thành Được. 

Thành công lớn nhất trong đời của Kiều Chinh là việc thành lập Hãng phim 
Giao Chỉ và sản xuất cuốn phim Người Tình Không Chân Dung do Hoàng 
Vĩnh Lộc làm đạo diễn (nhà đạo diễn này đã mất sau năm 1975). 

Trước khi miền Nam rơi vào tay Cộng sản, Kiều Chinh sản xuất và giữ một 





«7 


Nữ tai tử Kiều Chinh va Tham Thúy Hang, 
hai ngôi sao sáng chói của nền điện ảnh Việt Nam. 


№ 
Người Tình Không Chân Dung (1971) của đạo diễn 
Hoàng Vĩnh Lộc. 


"Nữ diễn viên 
quốc té Kiểu 
Chinh là mot 
trong nhng 
người tôi quỷ mến 
nhất trong cuộc 
đời làm đạo diễn. 
Tôi đã chọn cô ấy 


đóng vai chính | 
trong phim dau | 


tay cua toi. Hoi 
Chuông Thiên Mu 
(1957) - lúc cô ấy 
17 tuổi, sau đó 
trong phim Hồng 
Yến (1973). Và cô 
luôn chứng tỏ là 
một diễn viên 
gương mẫu" Đạo 
diễn Lê Dân (Tạp 
chí Điện ảnh TP. 
HCM số 233, 21-7 
-1995). 

















vai trong cuốn phim Hè Muón của đạo diễn Dang Trân Thức. Song song với 
việc đóng phim ở trong nước, Kiều Chinh còn nhận đóng phim cho các hãng 
phim ngoại quốc, chẳng hạn như: A Yank in Viet-Nam (1964, đạo diễn Mar- 
shall Thompson, với Đoàn Châu Mậu, Năm Châu, Hoàng Vĩnh Lộc, Kiều 
Hanh), Year of the Tiger (Chuyện Năm Dần), Operation C.I.A. (1965, đạo 
diễn Christian Nyby. với Burt Reynolds), đặc biệt là Kiều Chinh được đón 


-] tiếp rất long trọng tại New Dehli, Ấn Độ năm 1970 khi sang đóng phim The 


Devil Within của đạo diễn Lamberto V. Avellana, cùng với các tài tử Vimal 
Ahuja, Rod Perry, Tita Munoz và Dev Anand. 

Kiéu Chinh tham du nhiéu dai hói dién ánh quóc té tai các quóc gia nhu 
Táy Düc, Hóng Kóng, Án Do, Nhat Bàn, Dai Loan, Singapore, Thái Lan, 
Nam Han... Cô cũng giành được nhiều giải thưởng điện ảnh nhu giải Nữ dién 
viên Xuất sắc nhất tại Đại hội Điện ảnh Á châu Thái Bình Dương tại Đài Bắc 
năm 1972. Tưởng cũng nên nhắc lại là Kiều Chinh từng đoạt được giải thưởng 
Văn học Nghệ thuật của Tổng thống VNCH trước đó vào năm 1969. 

Chiến tranh lại chia rời đất nước và con người, Kiều Chinh một lần nữa, cô 
rời bỏ Việt Nam đằng sau những kỷ niệm và sự nghiệp. Cô vẫn tiếp tục nuôi 
cái hoài bão của mình, hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại được người cha 
thân yêu. 

Từ Singapore, rồi về lại Việt Nam trong những giờ phút cuối cùng của cuộc 
chiến, Kiều Chinh chỉ mong gặp lại những người thân yêu nhất trong gia đình, 
rồi thu xếp lên đường vội vã sang Canada. 

Ở nơi xứ lạ quê người, Kiều Chinh cũng như bao người Việt ty nạn khác, cô 
đã vươn lên bằng nghị lực và lý tưởng của mình. Kiều Chinh tiếp tục trở lại sự 
nghiệp điện ảnh. Hollywood, miền đất hứa đã mang lại cho cô những tác 
phẩm điện ảnh để đời, từ vai Mai Tuc trong phim truyền hình Switch (The 
100,000 Ruble Rumble, 1976, đạo diễn Leo Pemn), cho đến vai Mamason 
trong 21 and a Wake-up (2009) của đạo diễn Chris McIntyre. Nói bật có 
M*A*S*H (1977) với Alan Alda, Vietnam-Texas (1989) của Robert Ginty, 
The Joy Luck Club (1993) cua Wayne Wang, Journey from the Fall (2006) 
của đạo diễn Ham Tran, Ngọc Viễn Đông của đạo diễn Ngô Cường... 

Ngoài việc đóng phim, Kiều Chinh còn làm những công việc từ thiện, cô 
cùng các cựu chiến binh Hoa Kỳ là Terry Anderson va Lewis B. Fuller Jr. 
thành lập Vietnam Children’s Fund nhằm mục đích xây dựng các trường học 
cho trẻ em Việt Nam tại những vùng bị chiến tranh tàn phá. Sau 41 năm, cô 
đã trở về thăm quê hương lần đầu tiên năm 1995, và cũng là dịp cô gặp lại 
những người thân yêu nhất của cô, đó là người anh ruột duy nhất hiện đang 
còn sống (thân sinh cô đã mất). Kiều Chinh còn có tên trong hội đồng cố vấn 
Vietnamese American Heritage Foundation (Hội Bảo tồn Văn hóa và Lịch sử 
ngươi Mỹ gốc Việt). 

Năm 1990, nhân ngày Refugee Day of America đầu tiên, Quốc Hội Hoa Kỳ 
đã vinh danh Kiều Chinh là Người Ty Nạn Xuất Sắc nhất trong năm. 

Thang 9 năm 2007, tại sảnh đường Stafford Performing Arts ở Houston, 
Texas, Kiều Chinh được vinh danh là một người phụ nữ Việt Nam đã có 
những cống hiến quí báu cho nghệ thuật điện ảnh trong suốt 50 năm bằng 
những đau thương và nước mắt. "Nếu bây giờ trở lại thời gian của 50 năm 
trước, khi được mời đóng phim Hồi Chuông Thiên Mu, thi tôi vẫn vui vẽ nhận 
lời và tôi muốn nói rằng, tôi luôn biết ơn điện ảnh", Kiều Chinh đã tâm sự 
như vậy tại buổi họp mặt trên, có sự góp mặt của cựu Đại sử VNCH tại Hoa 
Ky Bùi Diễm (giám đốc sản xuất phim Hoi Chuông Thiên Mu năm 1957), ca 
sĩ Khánh Ly, Tuấn Ngọc, Don Hồ, Thu Phương, Hương Giang. Điều khiến 
chương trình đặc biệt này là bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, xướng ngôn viên Vũ 
Kiểm. Phim DVD về Kiều Chinh mang tên "Confession of an Actress" (do 
nhà văn Kiên Nguyễn thực hiện) cũng được phát hành trong dịp này. 

Ngày 13 tháng 3 năm 2009, Nghị Viện California đã vinh danh Kiều Chinh 
là "Phu Nt Xuất Sác" trong năm. 





ў | | 
È JOURNEY 


С 


АМ, 1975 Daz 
E UNTOLD STORY OF THEIR FIGHT FOR FREEDOM. 





Vuot Song (Journey from the Fall), 
F А “ 


Trong phim The Joy Luck Club (1993) 
cua dao dién Wayne Wang. 
(Anh: Hollywood Pictures © 1993) 


e 


"Kiéu Chinh 50 nam dién anh" 
(Ảnh: Khôi Nguyên) 


Kim Cuong - Tên that là Nguyễn Thị Kim Cương, sinh ngày 25-1-1937 ở Gia 
Định, con của một gia đình rất ư là nghệ sĩ. Năm 6 tuổi đã phải mồ côi cha từ 
chuyên lưu diễn của đoàn hát Đại Phước Cương (do cha cô là ông Nguyễn 
Ngọc Cương làm chủ gánh). Tại Mũi Né, thân sinh của cô bắt đầu lâm trọng 
bệnh, mẹ cô là nghệ sĩ tiền phong Bảy Nam (tức bà Lê Thị Nam) đã cố gắng 
tìm thay chua trị, vất va lắm mới đem ông vê được Phan Thiết. Nhưng tiếc 
thay, ông đã không thoát được cơn bệnh hiểm nghẻo và đã ra đi vĩnh viễn, để 
lại thời thơ ấu của Kim Cương là nỗi ám ảnh cả cuộc đời sau này. 





Hồi tưởng lại sự nghiệp của mình, Kim Cương cho biết cô đã khởi đâu 
nghiệp ca hat của mình qua vai Na Tra trong tuồng Na Tra Lóc Thit (kịch bản 
của nghệ sĩ Bảy Nam) trên sân khấu miền Nam lúc cô 7 tuổi với mẹ cô và dì 
ruột là nu nghệ sĩ Năm Phi (cô đào số một của Việt Nam lừng danh thời thập 
niên 30-40), tài diễn xuất của cô đã được khán giả hoan nghênh và tên tuổi 
của cô bắt đầu từ đây. 

Khi nhắc đến tuổi thơ và nghiệp diễn của cô, nghệ sĩ Năm Châu đã không 
quên kể rằng, cô Kim Cương thực ra đã diễn từ trong bụng mẹ, lúc ấy nghệ sĩ 
Bảy Nam vừa có mang chưa được bao lâu. Bà đã phải diễn xuất nhiều tuồng, 
nhiều tháng dài với cái bầu đang mang. Bà có lúc không đứng dậy nói, nghệ si 
Năm Châu đã phải đỡ bà dậy. Và đến khi cô được sinh ra vài tháng sau, nghệ 
sĩ Bảy Nam bồng bế cô đến tận cung An Định (Huế) để cô đóng vai con Thị 
Mầu trong vở tuồng Quan Âm Thị Kính cho Tù Cung Thái hậu (mẹ của vua 
Bảo Đại) xem nhân dịp sinh nhật của bà. Kim Cương tiết lộ rằng, vai này cô 
chỉ nằm yên trong một chiếc khăn lông với một bình sửa để... khỏi khóc thôi! | 

Nghiệp diễn chưa chắc là một cái nghê mà Kim Cương phải theo, ba Bay _ Bên cạnh Tham Thúy Hằng, Thanh Nga, _ 
Nam đã quyết định cho cô ăn học để tiến thân, có địa vị khá hơn chính bà. Kiéu Chỉnh, ky nu Kim Cương xuất hiện rat nhiêu 
Kim Cương dau tiên được gửi đi học trường dòng với mấy sơ, sau đó học nội one Hue Avena ишо men Nem 
trú ở Da Lat, rồi lai vê Tan Dinh. Có lúc tiên bạc it бї (tùy thuộc vào sự lên 
xuống của đoàn hát mẹ cô), thì cô phải vào trong cô nhi viện, học ở nhà thờ 
Cha Tam, Chợ Lớn. 

Đến năm 17 tuổi, nhân dịp nghỉ hè, Kim Cương trở về đoàn hát đang lưu 
diễn ở Châu Đốc để giúp mẹ, cô đã không ngờ mình bị ánh đèn sân khấu mê 
hoặc từ đấy. Bà Bay Nam đã cho phép cô ra sân khấu, và cô trình diễn bài Nu 
Cười Sơn Cước đã được khán giả tán thưởng. Năm 19 tuổi, Kim Cương thủ vai 
chánh A Liễu trong tuồng Giai Nhân và Ac Quy mà soạn giả Duy Lân (dưỡng 
phụ của cô) đã viết dành riêng để giới thiệu một tài năng mới chính là Kim | 
Cương. Sau thành công này, báo chí va giới hâm mô phong tặng cho cô với ^| Las 
cái tên là ky пи. Trong những năm me cô yêu, Kim Cương một mình gánh vac zi 





nám 1954 





^^ ^ 
au Riêng ...... 





của Hoàng Düng-Rói Ngọc кмс 


moi thứ, cô đã không có cơ hội trở lại trường nữa va bắt đầu gian khổ với nghề 
hát. Do sự chăm sóc va day bao tận tình của các nghệ sĩ lão thành Năm Phi, 
Mười Truyền và cả mẹ là bà Bảy Nam, Kim Cương đã lãnh hội được rất nhiều 
điều quí báu, ứng dung thành công trên sân khẩu và ngay cả màn ảnh nữa! 

Khi mà các soạn giả ở Sai Gòn có xu hướng chuyển sang viết tuồng cải 
lương thì Kim Cương bắt đầu nghỉ đến chuyện sáng tác. Cô lấy bút hiệu là 
Hoàng Dũng, và những vở kịch mà cô đã từng làm hàng triệu khán giả Việt 
Nam rơi lệ mỗi khi xem có trình diễn là hai vở kịch bát hủ Lá Sáu Riêng va 
Dưới Hai Màu Áo. Tài diễn xuất độc đáo của cô đã lôi cuốn được cảm tình 
nhiêu khán giả mến mộ và có lẽ sau này người ta biết cô nhiều hơn ở bên kịch 
nghệ, hơn là bên điện ảnh. 

Năm 1958, Kim Cương bước chân vào lãnh vực điện ảnh đầu tiên với phim 
Lòng Nhân Đạo (phóng theo tiểu thuyết Tiéng Sung Đêm Mua của Phú Đức) 
do Phạm Văn Nhận đạo diễn, cùng 
với Hà Minh, Hồ ng Hà, Mỹ “Trên thé gian mn khóng 0 gi hieng HORE 
Phuong Phim sán xuát. Ké dó có P 8 СА. 7 ^ d S RA 

ee А ` tu nhiên vì không bao gio có su trao đổi. 
còn diễn xuất trong các phim Ngoc Nghệ sĩ Kim Cương 
Bồ Рё Bích Câu Kỳ Ngộ (với Tay 
Phượng), My Nương Trương Chi (do Tran Văn Trạch đạo diễn, với La Thoại 
Tân, Trang Thiên Kim, Ngọc Phu), Ám Ảnh, Mưa Rưng (Thái Thúc Nha đạo 
diễn, với Kiều Chinh, Xuân Phat, Ngọc Phu), Đổi Mat Huyền... 

Năm 1961, Nửa Đời Hương Phấn được quay thành phim với cái tên Bé 
Bang, Kim Cương thủ vai Hương cùng voi các tai tử La Thoại Tân, Lan Anh, 
Ngọc Phu, Hoàng Mai... phim do Thái Thúc Nha đạo diễn, Alpha Phim sản 
xuất. 

Đến thập niên 70, ngoài kịch nghệ, Kim Cương vẫn thường xuyên xuất hiện 
trên màn bạc như các phim: Mua Trong Bình Minh, Biển Động, Người Chồng 
Bất Dac Di, Chiếc Bóng Bên Đường, Tứ Quai Sài Gon. 

Sau năm 75, Kim 
"Tôi đặt minh trong nhân vật, hay nói đúng hơn la tôi Cương cũng nhu bao nghệ 
yêu nhân vật và nâng niu từng chỉ tiết nhỏ. Tôi học ở sĩ, tài tử, diễn viên điện 






e 
® 
3 

> 
= 


< 0 

® 

2. 

° 

3 
UE 


200808000000 1ï 1L TITI TIT TI TT I B IBI, 
< 
s 
A 
ans? 
0 7 
от 
" 6 





n 


má tôi cach giv Ма trong minh. Ма tôi nói, nếu người ets ЛЕЙ ЧИЙ. ЛАН? Tham 
nghệ si đánh mát chất ngọc ây, sé giống như Ho Thúy Hằng, Thanh Nga, 
Trân Quang, Mộng Tuyền, 
Huỳnh Thanh Trà... đã ở 
lại đất nước để tiếp tục sự nghiệp và cống hiến nghệ thuật. 

Sau 8 năm rời sân khấu thoại kịch, Kim Cương trở lại với chương trình 
Những Cánh Chim Không Moi do Đài Truyền hình Thành phó HCM thực 
hiện vào năm 2002. Cô đã một mình vừa làm đạo diễn, vừa đóng vai chánh, 
vừa là tác giả kịch bản, kiêm luôn trưởng đoàn hát. Nhà văn Nguyễn Quang 
Sáng đã khen ngợi Kim Cương: "Bốn cdi này hay mâu thudn nhau, vậy mà 
Kim Cương không để mình bị cuốn theo. Đấy mới gọi là tai". 

Kim Cương theo đuổi sân khấu như theo đạo, gia đình cô đã cống hiến rất 
nhiều cho nghệ thuật. Nghệ sĩ tiền phong Bảy Nam là một điển hình, bà đã 
một doi hy sinh cho sự nghiệp, tu cai lương sang kịch nghệ. Ba đã có những 
cống hiến xuất sắc từ thập niên 30 cho đến khi bà xuôi tay nhằm mắt lìa đời 
ngày 18 tháng 8 năm 2004. Đây là một sự mất mát lớn lao trong đời nghệ sĩ 
Kim Cương. Cô đã gắn bó với mẹ của mình trong hơn nửa thế kỷ, và tất cả 
những gi mà cô trân quý nay đồn lại trong các tác phẩm mà cô đã cùng với ba 
đóng chung, trong đó có Lá Sầu Riêng. "Lá Sầu Riêng là một kỷ niệm của tôi 
đối với má tôi. Má tôi chết không để lại của cải gì chỉ để lại vở kịch này. Tôi 
xem nó là của gia bảo." 

Cho dù Kim Cương ngày nay không còn xuất hiện trên màn bạc, nhưng 
hình anh của cô đã không phai mo trong ký ức của những ngươi hâm mộ điện 
ảnh. Tháng 5 năm 2012, Kim Cương được nhà mước CHXHCN Việt Nam 
trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dan. 


Nguyệt Cô phải nghìn năm sầu hận" 
Nghệ sĩ Kim Cương 





Kim Cuong đã từng lay nước mắt của 
nhiều khán giả trong những vở kịch 
day bi thương như Dưới Hai Màu Áo, 
Lá Sâu Riêng... 





Kim Cương cùng đạo diễn Lê Dân, Lê Mộng 
Hoàng mừng đón nữ tài tử Kiều Chinh tại phi 
trường Tân Sơn Nhất (Sài Gòn), nhân dịp Kiều 
Chinh trở vé thăm qué huong lần đầu tiên vào năm 
1995. 

(Anh: Tap chí Thé giới Điện anh) 


Thanh Nga (1942-1978) - Nguoi nghé si tai sac ven toan nay da ra di hon 30 
năm vé trước. Thanh Nga là một nghệ si cải lương, một tài tử điện ảnh sáng 
chói của điện ảnh Việt Nam trước năm 1975. Cô đã đóng rất nhiều phim, nổi 
bật có Dói Mat Người Xưa, Hai Chuyển Xe Hoa, Loan Mat Nhung, Nắng 
Chiều, Tình Lan và Điệp, Sau Giờ Giới Nghiêm, Người Có Đơn, Xa Lộ Không 
Đèn... 





Tây Ninh. Mẹ là Nguyễn Thị Thơ, trưởng đoàn cải lương Thanh Minh (thường 
gọi là bà bầu Thơ) rất nổi tiếng ở miền Nam, cha là ông hội đồng Tây Ninh 
Nguyễn Văn Lợi. Ngoài ra, Thanh Nga còn có cha dượng là nghệ sĩ Năm 
Nghĩa tức Lư Hòa Nghĩa (bà Thơ kết duyên sau này và thành lập nên đoàn 
Thanh Minh), anh ruột là Hữu Châu, và em cùng mẹ khác cha là Bảo Quốc. 
Do Thanh Nga lớn lên và trưởng thành từ một gia đình rất là nghệ sĩ, và do sự 
gần gui với nghệ si Ut Trong nén lúc12 tuổi, Thanh Nga đã có vai diễn đầu 
tiên là Nghi Xuân trong tuồng Phạm Công Cúc Hoa ngay trên sân khẩu của 
mẹ mình. 

Sau Út Trong là nghệ sĩ Kim Cúc, Thanh Nga đã được người nghệ sĩ này 
truyền dạy diễn xuất cho đến năm 16 tuổi. Các soạn giả Kiên Giang, Phúc 
Quyên nhận thấy cô đã chững chạc và có khả năng liền giao vai chánh Sơn nti 
Pha Ca cho vở tuồng Người Vợ Không Bao Giờ Cưới. Thật bất ngờ, Thanh 
Nga đã xuất sắc và giành được Huy chương vàng giải Nghệ thuật Thanh Tâm 
năm 1958 khởi đầu sự nghiệp với một tương lai day hứa hẹn. 

Những vai diễn khác, làn lượt đưa Thanh Nga lên dài danh vong, cô dà có 
giọng ca truyền cảm càng thêm phong phú vững vàng hơn, cộng thêm sắc đẹp 
lại càng thêm lộng lẫy khiến cho cô trở nên đúng với cái tên gọi là "Nữ hoàng 
Sân khấu." Thanh Nga đã thực sự xuất sắc với các vai Xuân Tự (4o Cưới 
Trước Cổng Chia), Mã Nhi Nương Bửu (Gió Ngược Chiều), Giáng Hương 
(Sân Khấu Về Khuya), Thiên Phương (Doi Anh Mùa Lá Rung), Uyên (Ngã Ré 
Tám Tình), Cô gái mù (Tiếng Hac Trong Trang), Thanh (Tấm Lòng Của 
Biển), Vân (Anh Sáng và Bóng Tối), Điêu Thuyền (Phụng Nghi Dinh), Quỳnh 
Nga (Bên Cầu Dệt Lua), Trinh (Con Gái Chi Hàng), Kim Anh (Đời Có Luu), 
Thảo (Bóng Hồng Cai Ao), Hương (Nửa Đời Hương Phấn), Trung Trac 


Thanh Nga với gia đình chồng, luật sư Phạm Duy 
Lân và con trai Phạm Duy Hà Linh. 








-] dau tiên diễn xuất trong Dói Mat 


(Tiếng Trống Mê Linh), Dương Van Nga (Thái Hậu Dương Vân Nea)... tất cả 
đã đưa tên tuổi của Thanh Nga có chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả. 

Do tài diễn xuất thật sống động, tự nhiên, nhập vai thật tài tình và lôi cuốn 
được người xem, Thanh Nga còn được trao bằng danh dự 2 năm liền (1959, 
1960) của giải Thanh Tâm. Đến năm 1966, Thanh Nga lại giành được giải 
Thanh Tâm xuất sắc với vai Giáng Hương trong vở cải lương Sdn Khẩu Về 
Khuya. 


Ở lãnh vưc điên ảnh. Thanh Nga "Thanh Nga có khả năng lĩnh hội rất tối, 


Nga thuận lợi với những vai buồn thẳm, 
rất nhạy cảm trước bạn diễn và trong từng 


Ngươi Xưa do Liêm Films moi đóng, câu đối thoại. Nga không đông được 


phỏng theo tác phẩm cùng tên của nhà 
văn Ngọc Linh (phim do đạo diễn có giọng ca buồn, độc đáo, truyền cảm, 
Nguyên Văn Liêm thực hiện). Cuón mực dà Thanh Nga giọng thấp, không kiểu 
phim này đã khởi quay từ năm 1961, cách. Nếu tinh theo kỹ thuật thì Thanh Nga 
mãi đến năm 1964 mới xong và sau không giỏi hơn một số đồng nghiệp, vi 
đó được đưa đi tranh giải tại Đại hội 
điện ảnh Á Châu Thái Bình Dương 
(Thanh Nga có di dự trong phái đoàn 
điện ảnh VNCH), nhưng phim chỉ 
thang được giải Nữ dién viên phụ xuất 
sắc nhất dành cho Xuân Dung. Cũng 
trong thời gian này, nhà sản xuất kiêm đạo diễn Hoàng Anh Tuấn đã mời 
Thanh Nga đóng Hai Chuyến Xe Hoa với Thành Được, dua theo tiêu tác 
phẩm của Nguyễn Bính Thinh và Thái Thuy Phong. 

Mãi đến năm 1969, bà giám đốc hãng Cosunam Films là Gilberte Nguyễn 
Văn Lợi (chị em cùng cha khác mẹ) đã mời Thanh Nga đóng vai chánh nử 
trong phim Loan Mat Nhung của đạo diễn Lê Dân. Cuốn phim này dựa theo 
tác phẩm ăn khách của nhà văn Nguyễn Thụy Long và gặt hái được thành 
công lớn vé mặt tài chánh. Sau đó Thanh Nga cũng được mời đóng trong các 
cuốn phim: Mua Thu Cuối Cùng, Nang Chiều, Vét Thi Trên Lưng Ngựa 
Hoang, Triệu Phú Bất Dac Di, Quai Nữ Việt Quyền Đạo, Xa Lộ Không Đèn, 
Sau Giờ Giới Nghiêm, Người Cô Đơn, Năm Vua Hề Về Làng... 

Thanh Nga diễn xuất hết mình, sống với nhân vật mà cô đã được chọn, và 
gây nhiều ấn tượng cho người xem từ sân khấu cải lương cho đến điện ảnh. 
Tiếc thay, Thanh Nga đã bị sát hại Bs W: 
vao dém 26 thang 11 nam 1978 
cùng với chóng là luật sử Phạm Duy 
Luân sau buổi trình diễn tuồng Thái „„/¿ duoc, có thé Ё 
Hậu Dương Ván Nga tại rạp Cao | nói HÀ 
Dong Hung, Gia Dinh (vu án Thanh 
Nga dà két thüc hói tháng 8 nám 
1980 sau khi bắt được hung thu và 
tóa tuyén án tu hinh). 

Thanh Nga dà ra di, dé lai sau 
lưng người con trai duy nhất là 
Pham Duy Hà Linh (sinh nam 1973, 


nhưng vai độ ác, hay quê mùa... Thanh Nga 


Nga không hề sắp chữ trong câu ca. 
Nhưng nghe Thanh Nga ca, người ta có 
cảm giác Nga dat cả tám tu tình cảm vào 
câu ca, tạo nên xúc động trong khan gia 
và có suc thu hút đặc biệt. ” 

Nghệ sĩ Phùng Há 


"Đối với tôi, 
điển viên Việt 
Nam, người điện 


Chỉ có một mình 
cô Thanh Nga 
thôi. Đóng với 

Thanh Nga bốn 
phim tói tháy, 
có nháp vai và 

dán minh theo có, 
dung như nhân 











nay là hê như Bảo Quốc). Nền điện 
ảnh Việt Nam, cũng như sân khấu 
cải lương mất đi một tai năng, một hàng, là đúng cô | 
nghệ sĩ có tài sắc ven toàn đã làm bán hàng, cách | 
cho hàng triệu người thương tiếc và cúa cô bán hàng. 
ngưỡng mộ. Năm 1984, Chính pha C6 đã lội minh di, 
nước CHXHCN Việt Nam đã trao СА eet minh ái xúc ad 
tang Thanh Nga danh hiệu Nghệ Si „ом 


vat đó. Thi dụ có 
đóng vai có ban | 





ae : NM ñ voi vai dién.” 
Uu Tu dë khen thưởng và thừa nhận Tài tử, kịch sĩ | 
cô là một nghệ sĩ tài năng. Ngọc Phu 





Thanh Nga từng được mệnh danh là 
Nữ hoàng Sân khẩu. 
(Ảnh của Đinh Tiến Mậu) 


CD càituoNG 
= Shing tuổi реш 


imat 
nh NA 


em 


Thanh Nga 
ШИШ 
Ngoc їйї 





Thanh Nga 
trinh dién 
xuất sắc trong 
tuồng cải 
lương 

Đôi Mắt 
Người Xưa 
với Hữu 
phước và 
Ngọc Giàu 
được ghi vào 
đĩa nhựa 4Š 
vòng (Hình 
trên, bên 
phái). 


Trong phim Tinh Lan Và Diép 
((1971) của dao diễn Lê Dân. 


Thanh Lan - Ai cũng biết, Thanh Lan là một nghệ sĩ rất yêu âm nhạc, kịch 
nghệ và điện ảnh. Tên tuổi của cô đã trở nên quen thuộc đối với nhiều người 
trong chúng ta, từ những ca khúc Pháp nổi tiếng nhi Oh mon amour, Aprés 
foi, cho đến những vở kịch Trên Đỉnh Mùa Đông, Anh Không Chết Đâu Em, 
Mộng Thường, và những xuất phẩm điện ảnh như Tiéng Hát Học Trò, Hãy 
Khóc Đi Em, Lệ Đá, Yêu... tất cả đều là những thành công đáng kể trong sự 
nghiệp của cô. 





Thanh Lan tên that là Phạm Thai Thanh Lan, sinh ngày | thang 3 năm 1948 
tại thành phố Vinh (Bắc Việt). Cha cô là ông Pham Thái, mẹ cô là bà Thái 
Chi Lan (em gái ông Thái Thúc Nha, một nhà điện ảnh Việt Nam kỳ cựu và 
lâu đời từ thời điện ảnh Việt Nam mới hồi sinh). Cô sinh ra trong một gia đình 
có bốn chị em gái, cô là thứ ba. Thanh Lan còn là cháu ngoại của ông Thái 
Nguyên Đào, hiệu trưởng trường Petit Lycee (Thanh Hóa), và cũng là quan 
Bộ Học ở triéu đình Huế. 

Hồi còn niên thiếu, Thanh Lan theo học tại một trường trung học nổi tiếng 
ở Sài Gòn là Marie Curie, sau cô lên đại học, rồi tốt nghiệp Đại học Văn khoa 
Sài Gòn năm 1973. Từng theo học tại trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ 
Sài Gòn, tham gia ban Việt Nhi do nhạc sĩ Nguyễn Đức điều khiến, đoàn văn 
nghệ sinh viên học sinh Nguôn Sống, ban kịch Vũ Đức Duy... 

Trong thời kỳ nhạc trẻ hưng thịnh, Thanh Lan là một trong những ca sĩ 
hàng đầu, một khuôn mặt rất quen thuộc tại các chương trình văn nghệ, phòng 
trà, đại nhạc hội, truyền hình. Cô trình diễn khắp nơi, được nhiều người khen 
ngợi. Thanh Lan đã tung góp mặt tại Đại hội Nhạc trẻ Taberd Sai Gòn (1971), 
Đại hội Du ca Sài Gòn (1972)... Năm 1973 Thanh Lan cùng nhạc sĩ Phạm 
Duy, Ngọc Chánh đến Nhật Bản tham dự Đại hội Âm nhạc Quốc tế Yamaha 
tô chức tại Tokyo với nhạc phẩm Tuổi Biết Buồn (Yume o Miruno) được vào 
giải chung kết. 

Song song voi nghiệp ca hát, Thanh Lan còn đóng kịch va đóng phim. 
Phim đầu tiên mà Thanh Lan đóng là Tiéng Hát Học Tro của đạo diễn Thái 
Thúc Nha. Trong phim này Thanh Lan rất khiêu gợi và diễn xuất của cô rất 
thành công. Thanh Lan rất nổi tiếng trong trong các vở kịch đóng chung với 











Thanh Lan và ban nhạc The Dreamers tại Đại hội 
Nhạc trẻ Taberd năm 1971, đứng bên cạnh gồm có 
Duy Minh và Duy Quang. 


Thanh Lan 
trong phim 
Tiếng Hát 
Học Trỏ. 








CĐ 
QN 





< 50 
ze 
z 
ILE 
Ri 


Luyén tiéc® 
e mộtthời m 
"Ru son в 

















Nhật Trường, chang hạn như Trên Dinh Mùa 
Đông và Mộng Thường, được phát hình nhiều 
lần trên Đài Vô tuyến Truyền hình Việt Nam 
(Băng tầng số 9). Hầu như những vở kịch mà cô 
trình diễn đều gây nhiều sự chú ý và để lại nhiều 
hình ảnh đẹp trong ký ức của người xem. 

Trong thời chiến, Thanh Lan thường xuyên 
đến uỷ lạo các chiến sĩ ở tiền tuyến, ở những tiền 
đồn xa xôi hẻo lánh, ở những nơi bom đạn rơi rớt 
ngày đêm và mạng sống con người luôn luôn bị 
đe dọa. Kỷ niệm in sâu đậm nhất trong những 
lần trình diễn này là những buổi trình diễn dưới 
những cơn mưa phùn và ướt át nhất. Người hát 
cũng như người nghe đều không ngại ướt và | 
lanh, hat van hat, nghe van nghe, tất ca đêu chung vui với những bài hát ma 
Thanh Lan đã gửi gắm từ trong những tấm lòng của những người em gái hậu 
phương nhỏ bé, đến những người chiến sĩ đang giữ gìn quê hương đất nước, an 
vui cho xóm làng. Thật là kỷ niệm khi Thanh Lan và một số nghệ sĩ đã được 
tướng Bùi Thế Lân mời uống những tách trà thật ấm áp lòng người và những 
câu chuyện vui đùa thật thân mật và thoải mái. 

Thanh Lan từng đoạt giải thưởng Văn học Nghệ thuật về điện ảnh của Tổng 
thống VNCH năm 1971, và giải Hoa khôi Điện ảnh Việt Nam năm 1974, tổ 
chức tại phòng khánh tiết khách sạn Continental Sài Gòn do chính đạo diễn 
Lê Dân trao tặng. 

Sau 30 tháng 4, 1975, Thanh Lan cũng như bao nghệ sĩ khác còn kẹt lại 
(mấy mẹ con cô đi vượt biên nhiều lần, có lần bị bắt giam ở Rạch Sỏi, miền 
Tây), nghề ca hát, đóng phim tạm bị cấm vì hầu hết những nhạc phẩm trước 
đây đêu bị loại vào thứ nhạc uỷ mị, phản văn hóa, tư tưởng (hay còn gọi là 
nhạc vàng, loai nhạc Cách mạng cho là phản động). Mãi đến năm 1990, đổi 
mới đã đem lại một nguồn sinh khí mới, nhạc ngày xưa bây giờ được xếp vào 
loại nhạc tiên chiến nên Thanh Lan được đi hát trở lại và tham gia đóng kịch 
với đoàn Kim Cương, đoàn Bông Hồng, đoàn Hương Miền Nam... tham gia 
đóng phim video, phim truyén hình, phim nhựa với Nguyễn Chánh Tín trong 
Van Bài Lat Ngửa (1984-1987), Thiên Duong Cho Cô Gái Nhảy (1989)... 

Khoảng cuối năm 1993, theo lời mời của đạo diễn Lê Tuấn và hãng phim 
Tự Do, Thanh Lan đến Hoa Kỳ để đóng phim và dự buổi ra mắt cuốn Tinh 
Người do cô thủ vai chánh nữ. Nhưng sau đó Thanh Lan lại quyết định xin ty 
nạn chính trị (dư luận và báo chí có bàn tán xôn xao chuyện này), và cuối 
cùng nguyện vọng của cô được chấp thuận vào năm 1995. 

Thanh Lan hiện đang sinh sống tại Newport Beach, miên Nam California 
với cô con gái cưng của mình (đoàn tụ sau hai năm Thanh Lan xin ti nạn). 
Ngoài thì giờ ca hát (lịch trình diễn của cô rất bận rộn, không chỉ ở khắp các 
tiểu bang trên lãnh thổ Hoa Ky mà còn о các nước bên Âu Châu, Úc, Gia Nã 
Đại), Thanh Lan còn viết hồi ký, làm thơ (đã in nhiều tập thơ bằng tiếng Việt, 
Anh và Pháp ngư), vẽ tranh, đọc sách, đi bơi, thâu đĩa, đóng kịch, đảm trách 
các chương trình talk show trên đài truyền hình Việt ngữ SET (Saigon Enter- 
tainment Television), SBTN (Saigon Broadcasting Television Network), va 
thinh thoang dong phim (gan day nhat 1a Falling Dreams cua dao dién Seryna 
Thái, USC Los Angeles). Thanh Lan còn góp mặt trong các buói văn nghệ từ 
thiện, giúp những nguoi tàn tật, nạn nhân bão lụt, thiên tai, gây quy cho các 
hội đoàn thiện nguyện... 

Tháng 8 năm 2009, Thanh Lan đã thành công một chương trình live show 
đặc biệt mang tên Tinh Ca Một Thời Dé Nhớ tại hi viện Star Performing Arts 
Center, Fountain Valley, Orange County. Cô đã trình bày nhiều bản nhạc bất 
hủ, nhiều bài hát quen thuộc mà giới hâm mộ ám nhac và tiếng hát của cô đã 
thuong nghe trước đây tại Sài Gon. 











Thanh Lan khi còn là sinh viên Đại học Văn khoa 
Sai Gon. 


Thanh Lan trong chuong trinh 
Tinh Ca Một Thời Dé Nhớ. 


Lê Quynh (1934-2008) - Xuất hiện trong các thập niên 50, 60 va 70, Lê 
Quỳnh lúc nào cũng thành công trong các vai diễn của mình, từ cán bộ Việt 
Minh (trong Chứng Tôi Muốn Sống, 1957) cho đến người tình lãng mạng 
(trong Вау Ngầm, 1973), ông đều chinh phục được khán giả, nhiều người rất 
hâm mộ tài diễn xuất của ông. 





Lê Quỳnh sinh ngày 6 tháng 9 năm 1934 tại Hà Nội. Ông bắt đầu đóng 
phim từ năm 1956. thủ vai chánh trong Chung Tôi Muốn Sống và kiêm phu tá 
đạo diễn cho cuốn phim này. Ông Bùi Diễm, nhà sản xuất phim Tân Việt 
Điện Ảnh (sau này là Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ) đã nhìn thấy 
được tài năng của Lê Quynh và đề nghị đạo diễn Vĩnh Noàn giao han vai 
chính cho Lê Quỳnh. Ông kể rằng: "Chứng tôi thấy Lê Quỳnh là người rất 
xung đáng đóng vai chính... Lam lúc chúng tôi cũng không được rõ Lê Quỳnh 
học diễn xuất ở đâu nhưng mà sau khi quay một vài lần diễn thử thì chúng tôi 
thấy Lê Quỳnh diễn thật thầy đủ khả năng để đóng phim... đóng vai chính với 
một tỉnh thần làm việc hết sức là thận trọng, thành thử vai trò của Lê Quỳnh 
là vai trò hết sức xuất sắc." 

Những năm sau đó, Lê Quỳnh lần lượt xuất hiện trong các phim: Dat Lành 
(1956). Hồi Chuông Thiên Mu (1957) của đạo diễn Lê Dân, The Quiet Ameri- 
can (1958) của đạo diễn Joseph L. Mankiewicz, Thiếu Phụ Nam Xương của 
đạo diễn Jean Leduc, Vu An Tinh (1959), Ngàn Năm Máy Bay (1962), Transit 
a Saigon (1963), Đôi Mat Người Xưa (1964), Tổ Đặc Công 13 (1966), 11 Giờ 
30 (1967), Chờ Sáng (1967), Tir Sài Gòn Đến Điện Biên Phủ (1969), Già Từ 
Bóng Toi (1969, do chính anh đạo diễn), Миа Thu Cuối Cùng (1971), Вау 
Nedm (1973) và Gió Thoãng Cuộc Đời (1974) của đạo diễn Nguyễn Ngoc 
Liên. 

Năm 1966, Lê Quỳnh đoạt được hai giải thưởng tại Dai hội Điện ảnh A 
châu tổ chức tại Hán Thành, và năm 1967, anh đại diện Việt Nam với tư cách 
hội viên danh dự để tham dự Đại hội Điện ảnh Quốc tế Berlin (Tây Đức). 









Với Kiều Chinh trong phim Hồi chuông Thiên Mụ 
(1957) của đạo diễn Lê Dân. 


pU. ae 
i f = pt 
4 ! NI ) . 


đặc công 13 (1966) 


7 


> 


Cc» 
© 


Trong lần thực hiện 





AY 

Lé Quynh cüng Kiéu Chinh dai dién phái doàn 
dién anh VNCH tham du Dai hói Dién anh 

Quốc tế Berlin (Tây Đức, 1967). 











Lê Quynh đã từng giữ chức vu 
phó giám đốc Trung tâm Quốc gia 
Điện ảnh, và từng ứng cử Dân biểu 
Quốc Hội VNCH vào năm 1967. 
Ông cũng đã từng là phi công của 
Quân lực VNCH (thiếu tá trong binh 
chủng Không quân) tham gia nhiều 
chiến trường khốc liệt nhu Đồng 
Soai, Binh Gia, U Minh Thượng... 
và đã nhận được nhiều chiến công 
hiển hách với các bằng khen thưởng 
và huy chương cao quí như Anh 
dũng bội tinh, Phi dũng bội tinh... 

Năm 1973, ông đoạt được giải 
Nam dién viên xuất sắc nhất trong 
kỳ Giải thưởng Văn học Toàn quốc 
nhờ phim Bdy Ngdm mà ông đóng 
vai chánh. 

Sau năm 1975, theo lan sóng 
người di tan, Lê Quynh định cư tại 
miền Nam California. Cũng giống 
như nhiêu văn nghệ sĩ lưu vong 
khác, Lê Quỳnh không phải là một 
biệt lệ, anh có những lúc thất vọng ê 
ché ở nơi xd lạ quê người. Cho dù là anh dang sống thoải mái về vật chất, đây 
đủ phương tiện, nhưng nghề nghiệp mà ông yêu thích nhất là điện ảnh, lại 
không có cơ hội để tiếp tục cống hiến. Và kể từ đó, ông không tham gia đóng 
phim nửa. Trong thời gian này, Lê Quỳnh được tuyển chon là người cố vấn về 
di trú đầu tiên của Bộ Tư pháp cũng như Sở Di trú Hoa Kỳ. Ông vào làm việc 
tai cơ quan tu thiện bác ái công giáo USCC (United States Catholic Confer- 
ence, dia phan Los Angeles) để giúp hang ngàn gia đình Việt Nam đoàn tụ 
sau cuộc di tản lịch sử. Trong suốt hơn 13 năm làm cố vấn di trú cho cơ quan 
bác ái này, Lê Quỳnh còn kinh doanh tiệm pho mang tên Nu Cười Sai Gon 
nhằm đem lại những món ăn ngon, hương vị đậm đà quê hương đến những 

ngươi Việt xa xứ, nhơ nhà. 
"Vé vấn đề nghệ thuật thì tôi tin là anh có Cuộc sống hôn nhân của 
một sự thất vọng, bởi vì anh cũng có gắng пат tài tử Lê Quỳnh cũng lắm 
để tái tham dự vào những bộ phim cua Hoa nhiều chóng gai sóng gió, ông 
Kỳ được thực hiện tại Mỹ. Tuy nhiên, cải lần dau tiên lập gia đình (1956) 
thời gian anh Lê Quỳnh làm việc từ lúc đó, với danh ca Thái Thanh (tức 





"Anh là một nguoi vui tính, nhanh 
nhẹn, làm việc rất là hăng say. 
Anh làm việc rất là có lòng, 

có tình với công việc cũng như với 
bạn huu trong khi đóng phim." 

Nữ tài tử Kiều Chinh 


chiến tranh Việt Nam là một vết thương Phạm Thị Băng Thanh, em gái 
chua lành của người Mỹ, cho nên it ai dám có nhac sĩ kiêm ca si Hoài Bắc 
thực hiện phim về Việt Nam" Phạm Đình Chương), người 


Nhạc si Nam Lộc, người đã làm việ được mệnh danh là tiéng hái 

với tài tử Lê Quỳnh nhiều năm tại Hội USCC. ıı, ot thời gian của làng tân nhạc 

Việt Nam ngày xưa. Lê Quỳnh 

và Thái Thanh có tất cả 5 người con (3 gái và 2 trai), nói tiếng sau này có ca 

sĩ Y Lan va MC kiêm ca sĩ Quynh Hương. Họ ly di tù năm 1965, và Lê 

Quỳnh bước thêm một bước nửa, ông lập gia đình với cô Lê Ngọc Trúc hơn 
30 năm và có thêm 4 người con (1 gái 3 trai), tất cả nay đã trưởng thành. 

Trong 10 năm cuối của cuộc đời của mình, Lê Quỳnh bị tai biến mạch máu 

não nên đã ngồi xe lăn. Rất tiếc là sau một thời gian khá dài chống lại căn 

bệnh này, tài tử Lê Quỳnh đã trút hơi thở cuối cùng lúc 12 giờ 40 sáng ngày 5 

tháng 1 năm 2008 tai Orange County, hưởng tho 74 tuổi. 





MU i “4 
ino my 


Cành trong phim Hoa Binh cüa dao dién Raoul 


Coutard, Lê Quynh có giữ một vai trong phim này. 





RAN I MAN 11 NA! DF ONOR ТИГТ" > А " ' 


HOA BINH 
Thién Nga Phim sán xuát (1970) 
Dao dién: Raoul Coutard & Tran Van Nhan 
Tài tử: Lê Quynh (vai Cha), Xuân Hà (vai Mẹ), Phi Lan 
(vai Hùng), Huynh Cazenas (vai Xuân), Lan Phương (vai 
chi Nam), va Danielle Delorme. 
Truyén phim cua Francoise Lorrain. 


CHU NHAT 8 THANG 12, 1991 
DEM DA VU TUONG TRO 


tại Khiéu Vú Trường RITZ 


Với sự góp mặt của các ca sĩ thượng thang hải ngoại 
Đến với ĐÊM DA VŨ TƯƠNG TRỢ TAI TỬ LÊ QUYNH là để giúp Anh 









thoát khỏi cơn bạo bệnh "Xuất huyết não” 
Đến với đêm DA VŨ TƯƠNG TRỢ TÀI TU LẺ QUYNH 
là bày tỏ tinh tương thân ái lắn nhau của đồng bào ruột thịt với nhau. 


Giá vé ủng hộ rất nhẹ nhàng: Chỉ có 12 đồng mà thôi 
Trước mua vui sau làm nghĩa, về có bán trước tại nhà hàng NU CUGI SAI GON 
Một đêm dạ vũ được tô chức đê tương trợ tài tử 
Lê Quỳnh hôi tháng 12 năm 1991 tại Little Saigon, 
Cailifornia. 


La Thoại Tân (1937-2008) - Nói đến điện ảnh Việt Nam là phải nói đến La 
Thoại Tân. Anh là một tài tử chuyên nghiệp, diễn viên khôi hài nỗi tiếng, góp 
mặt với nền điện ảnh từ cuối thập niên 50, từng trải qua nhiều giai đoạn thăng 
trầm của lịch sử điện ảnh nước nhà. 

La Thoại Tân tên thật là Phạm Van Tan, sinh ngày 24 tháng 4 năm 1937, 
sinh trưởng và có thời thơ âu rất đẹp ở Hội An, Quảng Nam, từng là một Sói 
con trong sinh hoạt nganh Âu của phong trào Hướng đạo Việt Nam trong thập 
niên 40. 





Trong suốt ba thập niên, sự nghiệp điện ảnh của La Thoại Tân được vun 
đắp bằng nhiều sự cố gắng và thành công. Ông đã từng tham gia diễn xuất 
nhiều phim nhu: Truong Chi My Nương (1956), To Tinh (1961), Phát Thich 
Са Đắc Рао, Ро Chiều, Ao Dòng Рат Máu, Đôi Mắt Huyền, Ly Rượu Mừng, 
Nàng với Tham Thúy Hằng (1970), Gánh Hàng Hoa với Mộng Tuyền (1971), 
Lé Đá với Đoàn Châu Mậu, Phương Trang (1971), Trần Thị Diễm Châu với 
Băng Châu, (1971), Nhà Tôi và Сас Chuông Nhà Thờ với Tuy Hồng , Hoa 
Mới Мо (1973), Biển Động với Kim Cương, Người Chồng Bất Đắc Di, Tw 
Quái Sài Gon, Năm Vua Hé Về Làng (1974), Bốn Thủy Thi Sợ Ma, Chang 
Ngốc Gặp Hén, Vinh Biệt Tình Hè, Ngàn Рат Tìm Anh... 

Đoàn Châu Mậu, một tài tử gạo cội của điện ảnh Việt Nam trong bài viết 
Tôi Đóng Phim đăng trên Người Việt 80 Chủ Nhật 1930 (4-11-1990) đã khen 
ngợi La Thoại Tân như sau: “La Thoại Tán qua that là một nghệ si da tai da 
dạng: đóng phim, đóng kịch, ca hát tân nhạc, cải lương làm gì cũng thạo, 
cũng giỏi, tôi làm nhw anh không được. Anh làm hoạt nao viên cho những 
show ca nhạc mới thật là giỏi nữa, cũng bem mép nhw Ngọc Phu, lai pha 
thêm mắm muối hài hước. " 

La Thoại Tân mất ngày 13 tháng 3 năm 2008 tại Hoa Kỳ. 


La Thoại Tân còn là vua hé trên sân khấu, video, truyền hình, điện 
anh... và cả những lúc kê chuyện vui, chuyện tiêu lâm khi làm MC 
cho các chương trình văn nghệ tạp lục (hình trên, bên phải) 


La Thoại Tân vừa đạo diễn, phân cảnh, đối thoại, viết truyện phim 
và diễn xuất trong Tứ Quái Sài Gòn (hai tâm hình ở giữa, bên phải) 
La Thoại Tân và vợ là bà Nguyễn Thị Ngọc Anh 

(hình bên trái) 


La Thoại Tân trong những năm tháng cuối cùng của đời mình 
(hình dưới, bên phải) 





ШШ 


hes: Si: 


D 


M 
£ 





mg Jig ` 















SE 
ato 

ag 
aJ. 
° Cs. 
3 ° 


8886888 
< 
BOSS 


Hùng Cường (1935-1996) - Không những ở sân khấu cải lương va tân nhạc 
anh là thần tượng, Hùng Cường còn là một ngôi sao sáng ở bên ngành điện 
ảnh nửa. Anh được chọn đóng nhiêu vai chánh của một số phim ăn khách như: 
Chân Trời Tím, Điệu Ru Nước Mat, Nắng Chiều... 





Hùng Cường tên that là Trân Kim Cường, sinh ngày 21 tháng 12 năm 
1935, là một nghệ sĩ lăn lộn trong nghê trên bốn thập niên trong nhiều lãnh 
vực nghệ thuật: tân nhạc, cổ nhạc, thoại kịch và điện ảnh. Anh đã bước lên sân 
khấu đầu tiên vào năm 1955 với nhạc phẩm Con Chim Hòa Bình Đang Đau 
Nang của Lê Thuong được tán thưởng rất nồng nhiệt. Liên tiếp anh cũng được 
ngưỡng mộ qua những ca khúc Ong Lái Do, Vọng Ngày Xanh, Sơn Nữ Ca, 
Đường Xưa Lối Cũ, Lần Đầu Cũng Như Lần Cuối, Người Nghệ Sĩ Mù, Về 
Tham Xứ Lạnh, Máy Dam Sơn Khê, Hang Hàng Lớp Lớp, Chàng Di Theo 
Trước... 

Hùng Cường rất say mê cổ nhạc, anh đã nhảy từ tân nhạc, gia nhập đoàn 
cải lương Ngọc Kiều năm 1959, và sau đó anh nhóng chóng trở thành kép 
chính rất thành công trong đoàn mà không phải trải qua một vai phụ nào như 
một số nghệ si khác. Vai diễn đầu tiên của Hùng Cường trong tuồng Mông 
Đẹp Đêm Trăng của soạn giả Việt Bằng Nguyễn Thanh Hiệp, khai trương tại 
rạp Nguyễn Văn Hảo, với các nghệ sĩ nói tiếng thời bấy giờ là Ngọc Giàu, 
Kim Nên, Ngoc Dan, Hoàng Kinh, Thanh Kỳ... 

Sau thành công vang dội nhờ giọng ca ténor tuyệt vời của Hùng Cường ở 
bên tân nhac, anh tiếp tục thành công rực rỡ với tuồng Mau Tím Đèn Hoa 
Giấy cùng diễn với Thanh San, Ngọc Đán, Kim Nên, Kim Nguyên, Hoàng 
Kinh... Đoàn cải lương Ngọc Kiều không những thành công ở Sài Gòn mà còn 
ở các tỉnh miền Tây, đặc biệt là ở rạp Viễn Trường, thị xã Mỹ Tho, khán giả 
đến xem đông đúc và khen không ngớt lời đối với nghệ sĩ tài danh Hùng 
Cường qua vở tuồng Tuyết Phú Chiều Dong của soạn giả Bạch Yến Lan. 

Vài năm sau, Hùng Cường về đầu quân cho đoàn Kim Chung, rồi tới đoàn 
Dạ Lý Hương của ông bầu Xuân, anh trở nên nổi tiếng hơn khi cùng với nữ 
nghệ sĩ Bạch Tuyết tạo thành một cặp sóng thần trên sân khấu cải lương của 
những năm cuối thập niên 60. Điển hình là tuồng cải lương Tuyét Tinh Ca (tức 
Người Đối Diện Lương Tâm) của soạn giả Hoa Phượng - Ngọc Điệp đã tạo 
cho Hùng Cường và Bạch Tuyết một chỗ đứng huy hoàng rực rỡ nhất trên sân 
khấu lớn miền Nam. Đâu năm 1971, Hùng Cường và Bạch Tuyết tách rời ra 











Hùng Cường trong phim Người Tình Không Chân 
Dung của đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc. 


VONGHOAYEUTHUON йш 
NAMNAYEMMAYTOOLAAR.- 


DUNGNOIYEUTO nt a 
GOTPHIEU DU. banha 0 ang К frantrinh :yvũn 


Hùng Cường va Mai Lệ Huyền, dé nhất sóng thần 
trên sân khấu kích động nhạc. 


XIN ANH BIUTR 


МЕХ Sa L CON ] [ HEK, 


=5" р € í 


Hùng Cường va Bạch Tuyết, cặp sóng than 
trên sân khấu cải lương. 


thành lập một đoàn riêng mang tên minh với những 
vở tuồng rất ăn khách, và được nhiều khán giả tán 
thưởng nồng nhiệt. Các vở tuóng mà đoàn cải lương 
Hùng Cường - Bạch Tuyết được nhiều người ái mộ là: 
Trăng Thề Vườn Thúy, Má Hồng Phận Bạc, Cung 
Thương Sầu Nguyệt Hạ... rồi kế đến có: Cho Trọn 
Cuộc Tình, Hai Nụ Cười Xuân, Lệnh Của Ba, Tình 
Chu Thoòng... Những vai dé đời của Hùng Cường nổi 
bật có lẽ là vai tưởng cướp Bach Hai Duong (cũng là 
tên của vở tuông cải lương), một người mất trí trong 
vở Yêu Người Dién... dó là những vai ma khán giả 
đánh giá cao về tài năng diễn xuất độc đáo của anh. me " "T 

Bên canh có nhac, song Hung Cương cùng khong cường là một mối thám 
bỏ quên tán nhac, anh đã nói tiếng với những bán пл 161, hiểu tinh tinh 
nhac kích động một thời như: Dù Hoa Lạc Lối, Dam "au nên ae п : 
Cưới Nhà Binh, Một Tram Phần Tram, Kim, Say... inci АА 
Sau đó, anh cùng với Mai Lệ Huyén tạo thành một Mai Lệ Huyền 
cặp sóng thân làm mưa làm gió trên các đại nhạc hôi trong dịp đến thăm 
với những bản nhạc giật gân mà người nghe không EEA UA AE 
bao giờ quên (ngoài những sáng tác của Y Van, Khánh Bang, Tuấn Lê, Giao 
Tiên, Hoàng Thi Thơ, nhạc sĩ Trân Thịnh, chồng cũ của ca sĩ Mai Lệ Huyền, 
cùng nhạc sĩ Nhật Ngân cũng đã sáng tác những bản nhạc kích động cho cặp 
song thần này trình diễn). Tiêu biéu có các bản: Gặp Nhau Trên Phố, Tại Anh 
Tai Em, Hai Trái Tim Vàng, Тир Léu Lý Tưởng, Vi Chua Мед Y, Đám Cưới 
Nha Binh, Hon Trách, Linh Dù Lên Điểm, Mat Xanh Con Gái, Hon Anh Gian 
Em, Người Lính Chung Tình, Lam Quen Với Linh, Thiên Duyên Tiền Định, 
Bát Đền... được ái mộ nhất trong giới quân nhân lúc bấy giờ (vào cuối thập 
niên 60, đầu thập niên 70). 

Hùng Cường không những thành công ở bên tân nhạc, cổ nhac, ma anh còn 
thành công ở bên điện ảnh nua. Anh là một ngôi sao sáng, tung đóng cạnh 
Kim Cương trong Bạch Viên Tôn Các, với Kim Vui trong Chân Trời Tim, 
Thiên Trang trong Điệu Ru Nuớc Mất, Kiều Chinh trong Bão Tinh, Thanh 
Nga trong Náng Chiều... và ngay cả với Mai Lệ Huyền trong các phim Manh 
Luc Đồng Tiền (do Lê Mộng Hoàng đạo diễn), Con Gi Cho Nhau (Minh Dang 
Khánh)... mỗi cuốn phim đều đem lại thành công về mặt tài chánh rất cao. 
Trong những tài tử điện ảnh mà anh đã đóng chung đó, Kim Vui là bạn diễn 
lý tưởng nhất của anh. 

Khoảng năm 1973, 1974, cuộc hôn nhân với người vợ đầu tiên là cô Bích 
Vy (tên thật là Bê, mẹ ruột của ca sĩ Quang Bình, Bích Vy là cái tên do ký giả 
Cao Nguyên Lang đặt cho chị) gãy do. 

Sau biến cô 30-4-1975, Hùng Cường chỉ được phép hát ở các tỉnh xa Sài 








Vai Trần Đại trong phim Điệu Ru Nước Mat của 


Gòn và gặp rất nhiều khó khăn. Ngày 28/2/1980, 
Hùng Cường quyết định vượt biên, anh đến Pulau 
Bidong, Mã Lai, và 2 năm sau thì anh được định cư ở 
Mỹ. Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đã đứng ra tổ chức một 
buổi đại nhạc hội để chào đón Hùng Cường đến miền 
đất hứa, và cũng là dịp anh gặp lại những người xưa, 
những người mà đã có nột thời vang bóng ở quê nhà 
với anh, trong đó có nử hoàng kích động nhạc Mai Lệ 
Huyền. Hùng Cường đã trở lại sân khấu, trình diễn 
nhiều ca khúc được ái mộ, và đóng góp nhiều chương 
trình văn nghệ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại. 

Năm 1996, sau một thời gian dài nằm trên giường 
bệnh, Hùng Cường đã từ giả sân khấu, ánh đèn, để lại 
đằng sau danh ca Quang Bình, nối nghiệp cha trên sân 


Đã hơn 30 năm rồi, kể từ 
cải ngày cuối cùng anh gọi 
cho tôi, qua điện thoại là 
những giọt nước mắt nửa 
mung nua tui khi anh nghe 
tin tôi trở lại sàn diễn với 
vai Thai hậu Dương Vân 
Nea: "Em xuất hiện trở lại 
đi. Anh mừng cho em 

lắm... ". Những giọt nước 
mat đã âm thầm căn dan và 
gửi gắm hết cho tôi "Em 
phải diễn luôn cả phần của 
anh пиа day..." 

Bach Tuyét 

Một thời va muôn doi - 

Kỳ 2: Ngon sóng thần: 





đạo diễn Lê Hoàng Hoa. 





Nghệ sĩ Bạch Tuyết thắp nén nhang lên mộ phần 


nghệ sĩ Hùng Cường ở Bến Tre. 
(Ảnh của nsbachtuyet.com) 


Hùng Cường, 25-5-2010 
nsbachtuyet.com 


khau tan nhac ngay nay. 


Trần Quang - Anh là một tài tử góp mặt rất nhiều trong thời ky hưng thịnh 
của điện ảnh Việt Nam. Khán giả không thể nào quên được gương mặt của 
anh đi kèm voi bộ râu mép độc đáo mà anh không bao giờ cao! 

Trân Quang tên thật là Trần Trọng Quang, sinh năm 1942 tại Lào. Lon lên 
tại Thái Lan cho đến năm 13 tuổi anh theo gia đình chuyển về Sài Gòn. Anh 
tốt nghiệp thủ khoa khóa đầu tiên của trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ 


42 


+ 


Trần Mj Anh 
® Điện Ảnh ® 








Trần Quang và Bạch Tuyết 
trong phim Nhu Giọt Sương Khuya. 





HX «8-ГЕ, 

і, dedi J 9 

о: „гаи №". 
po ay 

B. 1 + 4 yv. + š 
3%) D 4 


т 
pw 





Sai Gon nam 1960-1963. 

Đến năm 1968, anh bắt đâu tham gia điện ảnh va yêu thích nghệ thuật thứ 
bảy hơn cả kịch nghệ. Đầu tiên anh thủ vai Hoàng guitar trong xuất phẩm 
điện anh của Lê Hoàng Hoa Vét Thu Trên Lưng Ngựa Hoang (đoạt giải Nam 
diễn viên Xuất sắc nhất giải thưởng Văn Học Nghệ thuật của Tổng thống 
VNCH, 1971), cùng với các diễn viên Thanh Nga, Tâm Phan, Hà Huyền Chi, 
Huy Cường... 

Do vóc dang cao ráo và đẹp trai, ăn ảnh, diễn xuất khá nên Trần Quang 
liên tiếp được mời đóng các phim: Nàng với Tham Thúy Hằng, Nhu Hat Mua 
Sa với Doan Châu Mậu, Nhu Hạt Sương Khuya (giải Nam diễn viên Xuất sac 
1972 của giải Kim Khánh) với Bạch Tuyết, Người Tình Không Chân Dung 





với Kiều Chinh, Hồng Yến với Tâm Phan, Anh Yêu Em với Hùng Cường, AIT. 9E i 
Nguyễn Long, Long Hổ Sát Đấu với Ly Huynh, Việt Hùng, Ngọc Dan Với Thanh Nga trong Vét Thù Trên Lung 
Thanh.. Ngựa Hoang của đạo diễn Lê Hoàng Hoa. 


Sau năm 1975, Trần Quang vẫn tiếp tuc tham gia đóng phim. Người ta , 
thấy anh xuất hiện trong nhiều phim như: Bãi Biển Đời Người (đạo diễn Hải | | 
Ninh), Đường Dây Côn Đảo và Chiếc Vong Bạc (đạo diễn Lam Son, ttc Bùi a. 4, f `a 
Son Duan), vá Thi Nam Tháng (đạo diễn Lê Mộng Hoàng, 1982), Phát Súng | Dim /)2x Anh TRAN QUANG | 
Trên Cao Nguyên (một phan của bộ phim Ván Bai Lat Ngửa của dao diễn | 
Khôi Nguyên, tức Lê Hoàng Hoa), Phía Sau Cuộc Chiên (đạo dién Huy E: кыла ус 
Thành)... Đặc biệt là vai nhà báo Long trong phim Có Nhip cua đạo diễn | c c и 
Khương Mễ (1976), tưởng cướp Long Vân trong Tội Lỗi Cuối Cùng của đạo 
diễn Trần Phương (1980), và Con Thú Tật Nguyền của đạo diễn Hồ Quang 
Minh (1984). Ngoài ra, Trần Quang còn thử tài làm đạo diễn cho phim video 
Biệt Đội Hác Báo (1991) với sự cố vấn của đạo diễn Bùi Sơn Duân. 

Tran Quang sang Mỹ năm 1992, đầu tiên anh mở lớp diễn xuất tai Little 
Saigon, rồi hành nghé host manager cho Pala Casino, sau đó thì kinh doanh 
nha hàng, chủ quán Nehé Si ở miền Nam California. 

Trong suốt thời gian ở Mỹ, anh đã có cơ hội học hỏi rất nhiều ở Học Viện 
Phim Ảnh Hollywood (Holywood Film Institute), và anh có ap u, tham vong 
cho một dự án tương lai là 2 kịch bản tự việt Tinh Thu Doi Mat va Không Chi | М O30) ma 
La Tình Yêu. Kê từ năm 2008, Trần Quang thường về thăm lại quê hương (va an 
anh đã quyết định ở luôn quê nhà từ đầu năm 2011), anh mang những hoài a ырлыр уна Ca 
bão dé mong có dịp cống hiến nhiều hơn cho nghệ thuật thứ bay, cing với „. nni 
nhüng tám nguyén dé hy vong dién anh Viét Nam sé sáng chói hon! | 




















SHOTGUNS 
CUNG CAC NGHE SI HANG DAU DOC 
QUYỀN CUA VŨ TRUONG RITZ 

| ELVIS PHƯƠNG e CAROL KIM e 
r HƯƠNG LAN e VŨ KHANH ө Y LAN 
DON HO e LUCIA KIM CHI e NGOC 
ANH e JIMMY JOSEPH 
LILIANN e TUAN АМН e LYNDA 
TRANG DÀI 





HỢP CUNG CÁC CA SI VÀ TÀI TỬ ĐIỆN 

MI ANH THÂN HỮU TRONG DEM DA VŨ 

„DOC BAO CHÀO MUNG NGHỆ Sl 

' TÀI TU TRAN QUANG УСА ĐẶT CHAN 
| DEN BEN BOTY DO. 














Tại địa điểm sang trong và lịch sự 
bắc nhất tại Orange County 





оное J 
VŨ TRUONG PHA-LE RITZ 
| 507 5. BROOKHURST STREET 

















Nguyễn Lan Huong (1887-1949) - Tủ sách 1000 năm 
Thăng Long - Hà Nội có ghi: “Năm 1905 có hiệu ảnh của 
người Việt rất nổi tiếng là hiệu ảnh Hương Ky ở 86 pho 
Hàng Trống. Hoi Đại chiến thứ Nhất, ông Huong Ký từng 
sang Pháp học nghề anh." 

Ông Nguyễn Lan Hương chính là người đã làm nên 
những cuón phim cám dau tiên ở Việt Nam. Tất cả đều do 
bàn tay và khối óc, cùng với sự đam mê nhiếp ảnh và điện 
ảnh của ông, Nguyễn Lan Hương đã trở thành nhà điện ảnh 
tiên phong của điện ảnh Việt Nam. Ông đã đầu tư bộ môn 
nghệ thuật thứ bảy từ những người Pháp với một số tiền khá 
lớn, khoảng 200 đồng mỗi tháng để học nghề. Sau đó, ông 
tự sắm các máy móc và dụng cụ cần thiết để làm phim tới 
hơn 40 ngàn quan Pháp, một số tiền rất lớn thời bây giờ. 

Năm 1924, ông Nguyễn Lan Hương thành công với cuốn 
phim đầu tiên dài 200m, khoảng 6 phút chiếu, mang tên Mót 
Đồng Kẽm Tậu Được Ngựa. Vài năm sau ông tiếp tục thành 
công với phim Linh Lăng và Lễ Tấn Tôn Bảo Đại, cả hai 
phim đều là phim phóng sự, tài liệu. Và do chính sự thành 
công của những cuốn phim đó, tên tuổi của ông đến tai 
người Trung Hoa ở Vân Nam, ông liên được mời sang quay 
phim cho đám tang tướng Đường Kế Nghiêu vào năm 1929. 

Hau hết phim của ông làm ra được trình chiếu tại rap 
Cinéma Tonkinois (Người Bac ky) ở Hà Nội với số thu cũng 
đáng khích lệ và trội hơn cà phim Kim Vân Kiêu, Tw Phú 
Lấy Vợ, Huyễn Thoại Bà Dé của Indochine Films et Ci- 
néma. 

Thành công của ông về lãnh vực điện ảnh có tác động 
đến thực dân Pháp, ông Nguyễn Lan Hương bị áp lực phải 
trở về nghề nhiếp ảnh, tiếp tục buôn bán với tiệm ảnh 
Hương Ký ở số 84 rue Jules Ferry, Hà Nội (sau này là phố 
Hàng Trống, và bây giờ là khách sạn Phú Gia). Ông sống 
suốt cuộc đời còn lại với chiếc máy ảnh và chân dung của 
những khách hàng cho đến năm 1949 thì ông qua đời. 

Rất tiếc là ở trong hoàn cảnh Pháp đô hộ, rôi kế đó là các 
phong trào kháng chiến giành độc lập của người Việt, cuộc 
kháng chiến của Việt Nam... điện ảnh gia tiên phong như 
Nguyễn Lan Hương đã không có cơ hội trở lại với điện ảnh. 
Tất ca sự nghiệp của ông được nói nghiệp bang thé hệ thứ 
hai, con trai của ông là Nguyễn Đức Thuận. 

Sau hiệp định Genève 1954, gia đình ông Nguyễn Đức 
Thuận rời bó Hà Nói vào Nam sinh sống lập nghiệp. Ban 


Cu: Nguyén Lan Huong 


hiệu Huong Ky được gây dựng lại tại thành phố Buôn Mê 
Thuộc, tỉnh Dak Lak. Người cháu nội thứ 6 của ông Nguyễn 
Lan Hương bây giờ cũng có tiếng trong lãnh vực nhiếp ảnh 
là ông Hương Vuong với một só tác phẩm đoạt giải trong và 
ngoải nước. Ông Nguyễn Đức Thuận sau này đã theo gia 
đình cô con gái sống ở Đan Mạch, và thỉnh thoảng ông có về 
thăm quê hương. 


4.17 


" 


"LM Р, M 





Aor ANTE 
А4 E. é Фф ` V 0 


Chụp ảnh chân dung là một trong những thé loại có tiếng của tiệm ảnh 
Hương Ký, rất được ưa chuộng bởi nhiều người sinh sống ở Hà Nội 
đương thời. 








< 50 
ze 
z 
qa 
Ri 


E E 
Luyến tiếc 
= mộtthời m 
ш vang зоп в 





Ly Quốc Mậu (1909-1971) - Tü khi ông ngã bệnh, giới điện 
ảnh Việt Nam đã hưởng ứng nồng nhiệt vê việc cứu trợ và 
giúp đỡ tài tử Lý Quốc Mậu hầu mong ông sẽ tránh khỏi một 
cơn bệnh kỳ quái đang hoành hành. 

Mặc đầu phải nằm liệt giường, Lý Quốc Mậu đã cố gắng 
viết một lá thư với lời lẽ thật chân tình và cảm động, đại ý 
bức tâm thư viết: "Rdt cám ơn các qui vị hảo tâm, và nguyện 


Î khi khỏi bệnh sẽ tiếp tục sự nghiệp điện ảnh đến hơi thở cuối 


cùng. ” 





Nhưng tiếc thay, tài tử Lý Quốc Mậu đã từ trần sau cơn 
bệnh hiểm nghèo mà các bác sĩ đã bó tay và không tìm ra 
được căn bệnh để chửa trị. 

Là một tài tử điện ảnh tử những năm 1939 với sự nghiệp 
trên 100 phim, từng đoạt giải thưởng Văn học Nghệ thuật 
của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1969-1970, 
và là một tài tử có tiếng xuất hiện trong nhiều cuốn phim, 
đáng kể như: Một Buổi Chiều Trên Sông Cửu Long (1939), 
Thay Pháp Râu Đỏ (1939), Hồn Trinh Nữ (1954), Không 
Một Mái Nhà (1955), Tấm Cám (1956), Tình Hận (1956), 
Thoại Khanh Châu Tuấn (1956), Trương Chi My Nương 
(1956), Lâm Xanh Xuân Nương (1957), Người Con Của 
Biển Cả (giải thưởng tại Đai hội Điện ảnh Berlin Tây Đức 
năm 1960), Biểu Hiện Quyền Công Dân (1960), Chuyện 
Năm Dân (hợp tác sản xuất với Hoa Kỳ 1960), Ngã Rẻ Tâm 
Tình (1965), Người Về Từ Đỉnh Nui (1967), Xin Nhận Noi 
Nay Làm Quê Hương (1968), Già Từ Bóng Tối (1969), Cui 
Mat (giải thưởng VHNT của Tổng thống VNCH 1969 dành 
riêng cho Lý Quốc Mậu), Nang (1970), Manh Lực Đồng 
Tiền (1970), Gánh Hàng Hoa (1971), Neám Ngời (1971)... 

Dau sao đi nữa thì tài tử Ly Quốc Mậu cũng được xem 
như là một người đã hy sinh, cống hiến hết cuộc đời mình 
cho nghệ thuật thứ bày từ thời kỳ hồi sinh cho đến thời kỳ 
hưng thịnh. Điện ảnh Việt Nam phát triển một phần có công 
của ông. 





Đoàn Châu Mậu - Ông là một tài tử rất điện ảnh, chân dung 
của những nhân vật mà vai diễn của ông đã tạo thành những 
nét in sâu đậm trong trí nhớ người xem. Tu vai đại uy Thái 
trong phim A Yank in Vietnam (trước còn có tên là Year of 
the Tiger, 1964) của đạo diễn Marshall Thompson (cùng 
đóng chung với Hoang Vinh Lộc, Kiéu Chinh, Lê Văn, Mỹ 
Tín, Kiều Hạnh, Nam Châu) cho đến vai kinh di trong phim 
Lé Đá, trùm buôn lậu 
trong Như hạt mưa sa, biệt 
kích trong Hai Vu 709, tên 
tuổi của ông đã được nâng 
lên hàng tài tử có giá của 
điện ảnh Việt Nam. 

Sau biến cố 30 tháng 4, 
1975, ông cùng gia đình di 
tản sang Mỹ trong những 
ngày đầu tiên, va lập 
nghiệp nhiều năm tại San 
Diego, California trước khi 
sang Hawaii dưỡng gia. 

Trong thoi gian cử trú 
tai Hoa Ky, ông đã góp 
mặt trong các cuốn phim 
Vietnam War Story: The 
Last Days (1989) cua dao 
dién David Burton Morris, 
Heaven & Earth (1993) của đạo diễn Oliver Stone, va một 
vai phim truyén hinh My nhu Lou Grant. 

Ong và bà Đỗ Thị Diên có những người con hoạt động rat 
hăng say trong lãnh vực văn nghệ. Cô Đoàn Thanh Vân (vợ 
nhạc sĩ Ngô Thụy Miên), ca sĩ Đoàn Thanh Tuyên (trong 
ban nhac Rabbits va Enterprise, từng trình diễn đại hội nhạc 
trẻ ở Hoa Lư 1971 và Taberd 1972, một thời cùng với ca sĩ 
Đức Huy tạo thành một cặp song ca lẫy lừng của nền nhạc 
trẻ Việt Nam trudc 1975), Doan Châu Nhi va Doan Châu 
Bao cũng là những tay chơi nhạc rat cù. Cô Doan Thanh 
Sâm là cô con gái lớn, mẹ của ca sĩ Hoàng Nam sau này. 

Tưởng cũng nên biết, bà Đỗ Thị Diên là chị ruột của nữ 
ca sĩ Minh Đỗ lừng danh tại Hà Thành vào thập niên 1950. 

Đoàn Châu Mậu từng đoạt giải thưởng Văn học Nghệ 
thuật của Tổng thống VNCH với giải dién viên xuất sắc nhất 
năm 197]. Ông đã tưng đại diện điện ảnh Việt Nam tham dự 





Đoàn Châu Mậu và Kiều Chinh trong phim 4 Yank in Vietnam. 


Đại hội Điện anh A Châu tai Đài Bắc. Tổng số phim ông 
đóng góp cho nền điện ảnh nước nhà là 16 phim trước biến 
cố 30 tháng 4, 1975. 

Năm 1999, Đoàn Châu Mậu (lúc đó 83 tuổi) bị té cầu 
thang tại tư gia ở Hawaii, và sau đó ông đã mất trí nhớ, gia 
dinh dà đưa ông vào viện duong lão. Một thoi gian sau, theo 
Phạm Quốc Bảo (NguoiViet Online) kể, thì đầu năm 2000, 
Đoàn Châu Mậu đã từ giã điện ảnh và vĩnh viễn ra đi. 





Cameraman Tran Dinh Muu dang thu hinh cho cuốn Neám Ngùi 
của Viet Nam Phim tại Vũng Tau. Đứng bên cạnh là nha san xuất phim 
Nguyễn Xuân Oánh, chồng của nữ minh tỉnh Tham Thúy Hang. 

(Anh: Bộ sưu tập cua Ngành Mai) 


Trần Đình Mưu - Ông sinh ngày 5-12-1928 tại Hưng Yên, 
là nhà quay phim kỳ cựu nhất Việt Nam, từng đoạt giải Văn 
học Nghệ thuật của Tổng thống VNCH và các đại hội điện 
ảnh Á châu. 

Phim do ông thụ hình gòm có: Nhw Hat Mưa Sa, Hé 
Muon, Phan Ma Hong, Trường Toi, Anh Yêu Em, Tứ Quai 
Sai Gon, Hai Vu 709... 

Sau năm 1975, cũng như 
Trần Ngọc Huỳnh, Đường 
Tuan Ba, Nguyễn Ngoc 
Minh... ông bắt đầu làm quen 
với điện ảnh cách mạng. Ông 
được tín nhiệm, và làm việc 
tạ Xưởng phím Nguyễn 
Đình Chiểu (trước là Hãng 
phim Alpha của đạo diễn 
Thái Thúc Nha), và được 
mời quay phim cho một số 
đạo diễn, hãng phim miễn 
Bắc, Кё cả các đạo diễn Sai 
Gon ngày xưa như các phim: 
Lam Lại Cuộc Doi (1977), 
Lang Ven (1979), Bai Ca 
Không Quên (1982), Pho Tượng (1982), Biển Sáng (1983)... 

Ông từng được nhà nước CHXHCN Việt Nam trao tặng 
danh hiệu NSƯT, Hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội 
Điện ánh TP. HCM. Trén Lưng Ngựa là cuón phim cuối 
cùng của ông do chính ông làm đạo diễn. Ông mat ngày 5 
tháng 3 năm 1998 tại Sai Gon. 





và s 

Ms а `. at АЙ 

Cameraman Ку cựu của điện anh 
Viét Nam Tran Dinh Muu. 





Van Quang - Do khong phai la 
một cai tên xa lạ, những ai đã 
từng đọc Nguyệt Áo Đỏ, Chân 
Troi Tim, Vi Sao Cô Độc, Người 
Yêu Cua Linh, Ngan Nam Mây 
Bay, Những Tâm Hon Noi 
Loan... hoac cac bai bao dang 
trén cac bao Chinh Luan (nhu 
Sai Gon Toc), Truyén Phim 
(Những Ngày Hoa Mong), Ngôn 
Luận, Tiếng Chuông, Tiểu 
Thuyết Thứ Bảy, Văn Nghệ, 
Tiền Phong, Kịch Trường... hay 
nghe các bài đọc bài viết trên 
đài phát thanh Quân đội, trên các tờ báo Quân đội VNCH 
déu biết tên tuói nhà văn Văn Quang. 

Ông tên thật là Nguyễn Quang Tuyến, sinh năm 1933 tại 
Thái Bình. Ông tốt nghiệp khóa IV Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức 
(1953) rói sau đó ông nhận nhiệm vụ làm trưởng phòng Báo 
chí Quân đội thuộc Cục Tâm lý chiến, Tổng cục Chiến tranh 
Chính trị Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Kế đó ông làm 
trưởng ban biên tập báo Quân Đội, giám đốc đài Phát thanh 
Quân đội từ năm 1969 đến 1975. 

Trong những sáng tác của ông, có 4 tác phám được đưa 
thành phim, đó là Ngàn Năm Mây Bay*, Chan Troi Tim, 
Tiếng Hát Học Trò (nguyên tác Đợi Chờ), và Đời Chưa 
Trang Điểm. 

Nhà văn Văn Quang còn được chọn trong thành phần 
Ban Giám khảo của Giải VHNT của TT VNCH, bên cạnh 
Võ Văn Phát (Chủ tịch Nghiệp đoàn Khai thác Điện ảnh), bà 
Gilberte Nguyễn Văn Lợi (Giám đốc Hãng Cosunam Phim) 
mà chủ tịch Ban Giám khảo lúc đó là Ky giả Lô Răng (tức 
nhà báo Phan Lạc Phúc), Tong thư ký là ông Dao Đức Ky 
(Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam). 

Sau cái chết của miền Nam Việt Nam năm 1975, ông 
cũng như bao nhà văn, nhà thơ, nhà báo, đạo diễn điện ảnh... 
đều phải đi học tập cải tạo, chỉnh dên lại tư tưởng. Nhà văn 
Văn Quang đã trải qua nhiều năm tù ở Vĩnh Phú (K5), Hàm 
Tân (K2 thuộc Z30), và cuối cùng ông được trả tư do vào 
tháng 9 năm 1987. Ông từ chối không đi sang Mỹ theo diện 
HO, ở lại với gia đình, băng hữu, đồng đội, và những người 
yêu các tác phẩm của ông. Nhà văn Văn Quang rời bỏ Sài 
Gon vé sinh sông ở Lộc Ninh, ông hoàn tat tác pham Ngã 
Tu Hoàng Hon năm 1990 và thỉnh thoảng ông múa bút trên 
mạng trong loạt ky sự Lam Cam Sai Gon Thién Ha Sự rat 
được nhiêu người ưa thích. 


* Ngàn Năm Mây Bay (1962) do Hoàng Anh Tuan đạo diễn, dựa 
theo tiểu thuyết của nhà văn Văn Quang xuất bản năm 1962. Phim 
gòm có các tài tử Lê Quỳnh, Kiều Chinh, Bích Sơn, Bich Thủy, 
Pham Huấn... Điểm аас biệt là Phạm Huan, lần đầu tiên đóng phim, 
khi Chân Trời Tim và Người Tình Không Chân Dung đang cần diễn 
viên thì Pham Huấn được dé nghi, nhưng tất cả anh đều từ chối, duy 
chỉ có Ngàn Năm Máy Bay là anh đã nhận lời. Pham Huan là một 
nhà báo Quân đội, người đã từng với Đinh Công Chất, Dương Phục 
theo phái đoàn trong Ủy ban Liên hợp Quân sự 4 bên đến Hà Nội để 
chứng kiến cuộc trao trả tù binh giữa Hoa Kỳ, VNCH và quân đội 
Bắc Việt sau Hiệp định Paris năm 1973. Qua ống kính độc đáo và 





Hoang Trọng (1922-1998) - Ong không phải là một dao 
diễn, hay là một tài tử điện anh. Ông là một nhạc sĩ có tên 
tuổi trong làng tân nhạc Việt Nam. Ông là tác giả của nhiều 
nhạc phim nổi tiếng với hơn 16 sáng tác của ông đã góp 
phần hồi sinh nền điện ảnh Việt Nam đã từng bị chết yếu. 








` ` 
A. w 
" 


` ~ | 


s 
® 
ma 
® 
Е 3 
аз 
a: 


ji 
z 
Yo 

o 
sess 


< 
ш 
3 
a 
Y 
° 
3 
8 





aa 
I B 
Vern 


t, 
, 


Nhắc đến phim ảnh là phải nhắc đến nhạc phim, vì nếu 
không sẽ là một phân thiếu sót lớn. Hoàng Trọng là một 
nhạc sĩ đa tài, ở lãnh vực âm nhạc, ông đã sáng tác hơn 200 
nhạc phẩm, nhiều ca khúc bất hủ được nhiều người ưa thích 
như Tiếng Dan Toi (bản tango dau tiên của nền âm nhạc 
Việt Nam), cho đến Phút Chia Ly, Dừng Bước Giang Hồ, 
Ngàn Thu Áo Tim, Nhac Sáu Tương Tu... và ông cũng đã 
được giới yêu nhạc tặng cho cái danh hiệu Vua Tango. 

Bên lãnh vực điện ảnh, Hoàng Trọng soạn phân nhạc 
đệm, nhạc bối cảnh, nhạc chủ đề cho các phim như: Xin 


< tiếp theo trang 45 > ngòi bút thần kỳ, 
thiên phóng sự Mot Ngày ở Hà Noi được 
đăng nhiều kỳ trên báo chí Sài Gòn, và 
phát thanh liên tục trên dai phát thanh 
Quân đội, rất hấp dẫn người xem, cũng 
như người nghe. Phóng viên chiến trường, 
thiểu tá Phạm Huấn sinh năm 1937, mát 
năm 2003 tại Hoa Kỳ, là một trong những 
sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng Hòa 
duy nhất có mặt tại thủ đô miền Bắc trong 
thời kỳ chiến tranh. 





Nhận Noi Này Làm Qué Hương, Giá Từ Bóng Tối, Nàng, 
Báy Ngắm, Sau Giờ Giới Nghiêm, Ngậm Мей, Con Gi Cho 
Nhau, Lệ Đá, Ngọc Lan, Năm Hiệp Si Bất Рас Di, Bão 
Tình... Nhạc phẩm nổi tiếng nhất của ông có bài Người Tình 
Không Chân Dung (trước có tên là Chiến Sĩ Anh La Ai? lời 
của Dạ Chung, được trình bày qua giọng ca Lệ Thu), kế đó 
có các bai Sao Phụ Tình Anh (nhạc pham chính trong phim 
Dang Dé), Mang xuống Tuyền Đài (Вау Ngắm), Huong 
Ngọc Lan (Ngọc Lan)... Đặc biệt là phần nhạc phim cho 
cuốn Triéu Phú Bất Đắc Dĩ của Liên Ảnh Công ty, Hoàng 
Trọng đoạt được giải Văn học Nghệ thuật của Tổng thống 
VNCH năm 72-73 về nhạc phim hay nhất trong năm. 

Hoàng Trọng tên thật là Hoàng Trung Trọng, sinh năm 
1922 tại Hải Dương, Bắc Việt. Ông bắt đầu học nhạc từ năm 
11 tuổi. Đến năm 1937, ông theo học nhạc lý tại trường 
dòng Thánh Saint Thomas ở Nam Định. Sau đó ông bắt đầu 
thành lập một ban nhạc cốt để giải trí và giúp vui văn nghệ. 

Chiến tranh Việt Pháp bùng nổ, ông tản cư đến Hà Nội 
năm 1947. Nhiều nhạc phẩm của ông bắt đầu đến với người 
nghe qua đài phát thanh. Đến năm 1950 thì ông gia nhập 
quân đội, tro thành trưởng ban quân nhạc Bảo Chính Doan. 

Năm 1954 chia đôi đất nước, Hoàng Trọng di cư vào 
Nam và thành lập nhiêu ban nhạc trình diễn trên các Đài 
phát thanh Sài Gòn, Đài Tiếng Nói Tự Do, và sau đó là Đài 
Truyền hình Việt Nam băng tân số 9. Thành công rực rỡ 
nhất của ông là thành lập Ban hợp xướng Tiếng Tơ Đồng, 
qui tụ nhiều ca sĩ nhạc sĩ lừng danh như: Mộc Lan, Kim 
Tước, Thái Thanh, Châu Hà, Anh Ngọc, Thanh Vũ, Hà 
Thanh, Nhật Bằng, Mai Huơng, Quỳnh Giao, Hoàng Oanh, 
Bạch La, Thanh Lan, Nhật Trường, Bạch Lan Hương, Hồng 
Tước... 

Sau biến cố 30 tháng 4, 1975, Hoàng Trọng cũng như các 
nhạc sĩ khác còn kẹt lại tại quê nhà, việc sáng tác không còn 
được tự do như xưa, việc pho biến rất có giới hạn. Bản cuối 
cùng của ông là Chiều Rơi Đó Em (1978) như lời tâm sự để 
chia sẻ nỗi buồn đau đó. 

Năm 1992, Hoàng Trọng sang định cư tại Hoa Ky với 
người chị ruột là bà Hoàng Lan Hoa, rồi ông cộng tác với 
Đài Mẹ Việt Nam một thời gian trong chương trình nhạc tiền 
chiến. Trong cuộc đời còn lại, ông chỉ sáng tác thêm 3 nhạc 
phẩm sau đó, va qua đời ngày 16-7-1998. 





Nhạc sĩ Hoàng Trọng và gia đình (1997) 


Thanh Việt - Bên cạnh các danh hề nổi tiếng như Tùng 
Lâm, Phi Thoàn, Khả Năng, Văn Chung, Thanh Hoài... hề 
râu Thanh Việt là một trong những vua hài được nhiều người 
ưa thích, từ sân khấu đại nhạc hội, thoại nghệ cho đến màn 
ảnh nhỏ (vô tuyến truyền hình), màn ảnh lớn (điện ảnh). Ở 
đâu hề râu cũng mang đến những trận cười thật thỏa thích. 

Thanh Việt sinh năm 1939 ở Hốc Môn trong một gia 
đình khá đông anh chị em, tất cả là 9 người. Trong số đó có 
soạn giả Kinh Luân (tức Ba Đồng) là người đã thành công 
vở tuồng Lấp Sông Gianh trên sân khấu Kim Thoa của ông 
bau Ngô Thiên Khai khoảng năm 1955. Ngoài ra Kinh Luân 
còn có Thanh Sơn (chuyên viên ánh sáng), Minh Phương 
(nhạc sĩ đàn contre-basse), Thanh Nam (hề của đoàn cải 
lương Dạ Lý Hương). 

Thanh Việt bắt đầu cuộc đời nghệ sĩ bằng những buổi 
trình diễn với thân phụ của mình là nghệ sĩ Tám Huê ở các 
tỉnh, khu giải trí Thị Nghè. Kế đó, Thanh Việt tham gia với 
nhóm Tùng Lâm và Xuân Phát. Nổi bật nhất vẫn là Chương 
trình Cù Lét, một chương trình đại nhạc hội có ca múa vũ 
nhạc kịch. Hài hước là không thể thiếu trong các vở kịch với 
sự cộng tác của Phi Thoàn, Khả Năng, Thanh Hoài. 

Kế đó, Thanh Việt còn tham gia ở các đoàn cải lương 
Việt Nam của bau Thu-Minh Vương, đoàn Da Lý Hương 
(hơn 10 năm), và đoàn kịch Kim Cương. 

Thanh Việt góp mặt trong nhiêu phim như: Chàng Ngốc 
Gặp Hên, Lệnh Bà Xã, Con Ma Nhà Ho Hứa, Nam Hiệp Si 
Bất Đắc Di, Nhà Tôi, Tứ Quai Sai Gòn, Xóm Tôi, Người 
Chồng Bất Dac Di, Bốn Thủy Thủ Sợ Ma, Trường Tôi, Quái 
Nữ và Vua Hề, Sợ Vợ Mới Anh Hùng... và đáng ké nhất là 
Triệu Phú Bất Рас Di, một mình thủ hai vai. 

Phim cuối cùng truớc biến cố 1975 là Nghệ Sĩ Bất Đắc 
Di do Mỹ Vân Phim sản xuất, cùng đóng chung với Thanh 
Nga, Thanh Việt có cạo đầu và cạo râu thật trong phim. 

Sau 75, Thanh Việt về trình diễn cho đoàn cải lương 
Saigon 3, Câu Ngang và sau cùng là Hậu Giang. 

Do uống rượu quá độ, Thanh Việt bị mắc bệnh gan càng 
ngày càng nặng, và trong lần quay phim video tiểu lâm tại 
Sai Gòn, Thanh Việt coi bò bị té, chứng bệnh gan trở nên 
trâm trọng. Thanh Việt ra đi không hẹn ngày trở lại trong sự 
thương tiếc của nhiều người và đồng nghiệp vào tuồi đời 50. 
Tuy nhiên, những phân trình diễn vui cười của Thanh Việt 





vẫn chọc cười người xem một cách thích thú và đáng nhớ! 


Bảy Ngọc - Bà là một diễn viên điện ảnh góp mặt rất nhiều 
trong các cuón phim sản xuất trước 1975. Hau hết những vai 
bà diễn đều là những vai bả mẹ hiền, quê mùa chất phát. Bà 
nôi bật trong vai người mẹ của một chiến sĩ cộng hòa đã hy 
sinh trong cuốn phim Người Tình Không Chân Dung của 
đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc do Giao Chỉ Phim sản xuất. 





Bà tham gia diễn xuất cho đến ngày Sài Gòn thất thủ, đó là 
cuốn Gión Mặt Tit Than của đạo diễn Lê Hoàng Hoa. Và một 
thời gian ngắn, ba trở lại san quay với phim Mua Gió Chướng 
(1977) của đạo diễn Hồng Sén, đóng chung với Ly Huynh 
(hình trên), bà van giữ vai người mẹ của một "sĩ quan nguy" 
trong bối cảnh của điện ảnh Cách mạng. 

Cho dù bà rất mê đóng phim, nhưng tuổi già sức yếu, điện 
ảnh đương thời đã không mang lại những vai diễn nhiều như 
xưa, và tên tuói của bà dân dân bi lang quên. 





= 
là ь 798 3 

Bà Năm Sa Déc - Bà là một nghệ sĩ nôi tiếng ở miền Nam, 
không những ở lãnh vực điện ảnh và kịch nghệ, bà còn nói 
danh ó lành vuc sán kháu cái luong và hát bói nita! Các vai 
xuất than ba dà thủ như Tống Thái Tổ Triệu Khuóng Dẫn 
trong tuóng Trám Trịnh Án, vai Thái sư Dong Trac trong 
tuông Phụng Nghi Dinh, Mạnh Mẫu trong Mạnh Lệ Quán, 
rồi đến bà Phán trong vở Đoạn Tuyệt, bà mẹ chồng chua 
ngoa trong Lá Sáu Riêng... tất cả đều mang lại những nét 
cham phá trong ky ức người xem. Đặc biệt bà còn nói tiếng 
trong các loạt quảng cáo bánh bao Ong Cả Can mà người 
dân Sài Gòn ai cũng đều biết! 


47 


e 


Tin Mj Anh 
Dién Anh® 
Viét Nam а 


2 
Luyến tiếc m 








Trước biến cô lich sử 30-4-1975, Bà Năm Sa Déc gop 
mặt rat nhiêu phim, từ Giá Từ Bong Tối của đạo diễn Lê 
Quỳnh đến Hoa Mới No của đạo điễn Lê Dân, vai nào ba 
cũng thành công từ một bà mẹ hiền lành đến chua ngoa. Sau 
30/4, bà vẫn xuất hiện trên màn ảnh lớn, rong ruồi với đoàn 
làm phim, lặn lội ở những nơi phương xa để có những vai 
У diễn qua các phim: Cho Đến Bao Giờ (1983) của đạo diễn 
H Huy Thành, Con Thi Tat Nguyên (1984) của đạo diễn Hồ 
Quang Minh, Mùa Nước Nói (1984) của đạo diễn Hồng Sén, 
Noi Bình Yên Chim Hot (1986) của đạo diễn Việt Linh, Phi 
Sa (1987) của đạo diễn Khương Minh Tuyên... 

Bà lập gia đình với ông Vương Hông Sên, một học giả 
VỚI tat cả 41 năm tinh nóng như cụ Vương Hong Sén đã ghi 
lại trong nhật ký của mình. Bà Năm Sa Déc chỉ có duy nhất 
một người con trai với ông Vuong Hồng Sén là Vương 
Hong Bao (cũng đã qua đời). Học giả Vương Hồng Sén mát 
năm 1996. Bà Năm Sa Déc mat năm 1988. 


Duyên Anh - tên thật là Vũ 
Mộng Long, tác giả của 
nhiêu truyện ngán, tiểu 
thuyết, hồi ký, phiếm luận... 
với một số bút hiệu nói 
tiếng như Thương Sinh, 
Độc Ngữ, Thập Nguyên, 
Mõ Báo. 

Ông sinh ngày 16 tháng 
8 năm 1935 tại làng Tường 
An, huyện Vũ Thư, tình 
Thái Bình. Thuở nhỏ ông 
học ở quê nhà và sau đó là 
Hà Nội. 

Đến năm 1954 chia đôi 
đất nước, ông di cư vao 
Nam và hành nghề đủ thứ như dạy kèm, dạy nhạc, bán thuốc 
sơn đông mãi võ, giữ xe đạp hội chợ, quảng cáo cho gánh 
xiếc rong, theo các đoàn cải lương bôn ba đây đó... rất nhiều 
nghề dé kiếm sống. 

Đến năm 1960, ông được nhà văn Nguyễn Mạnh Côn tận 
tinh giúp đỡ, ông bắt đầu sự nghiệp văn chương và nỗi tiếng 
ngay với tác phẩm đầu tay Hoa Thiên Ly. Sau đó, hàng loạt 
các tác phám khác như Dzüng Dakao, Thăng Côn, Thang 
Vii, Con Thuy... lần lượt ra đời, lôi cuón biết bao người doc, 
nhất là trẻ em ở tuói mới lớn, tuổi biết mộng mơ, biết nhìn 
thây được thần tượng của mình. Duyên Anh đã thành công 
từ những tác phẩm này đến những tác phám khác, ghi lại 
những hình ảnh thật dễ thương, với lời văn tha thiết, nhẹ 
nhàng, lôi cuốn và rất ư là tình cảm. 

Duyên Anh trở thành ký giả, nhà báo, chủ bút rồi giám 
đốc cả một nhà xuất bản. Ông cũng thường xuyên cộng tác 
với nhiều tờ báo nói tiếng ở Sài Gòn nhu Sóng, Chính Luận, 
Công Luận, Xây Dựng, Con Ong, Tuổi Ngọc... với nhiều bài 
vở súc tích và có giá tri, nhát là nhüng bài dành cho các em 
nhó, các em thiéu nhi. 

Trong số những tác phẩm tiêu biểu của ông, một số đã 
được dựng thành phim như: Nhà Tôi, Vết Thù Han Trên 
Lung Con Ngựa Hoang, và Điệu Ru Nước Mat. 

Sau 30/4/1975, Duyên Anh bị liệt vào thành phần 
"Những Tên Biệt Kích cua Chủ Nghĩa Thực Dan Mới trên 
Mat Trận Van Hoa - Tu Tưởng” cùng với các văn nghệ sĩ 








Điệu Ru Nước Mat, tác pham của nhà van Duyên Anh được quay thành phim do Lê Hoàng 
Hoa đạo diễn, Hùng Cường trong vai Trần Đại, tên du đảng khét tiếng ở Sài Gòn! 


khác như Doãn Quốc Si, Thanh Tâm Tuyên, Dương Nghiễm 
Mậu, Phan Nhật Nam, Nhã Ca, Dương Hùng Cường, Hoàng 
Hải Thủy... là những nhà văn nguy hiểm nhất của chế độ 
mới. Ngày 8 tháng 4 năm 1976, Duyên Anh bị bat đưa đi 
học tập cải tạo trong suốt 5 năm dài trong các nhà tù và trại 
tập trung. Ông được phóng thích sớm hơn dự định là nhờ 
Ammesty International và Pen Club International can thiệp 
để được trở về tự do với gia đình. 

Đến tháng 11 năm 1981, Duyên Anh quyết định vượt 
biên sang Mã Lai, và tháng 10 năm 1983, ông được sang 
định cư tại Pháp quốc. Ó đây, ông lại có dịp cam bút và sáng 
tác một số tác phẩm nói danh nhu Un Russe à Saigon (Một 
Người Nga ở Sài Gòn), La Colline de Fanta (Đôi Fanta), 
Sài Gòn Ngày Dài Nhất, Nhà Tu... cộng tác với tờ Ngày Nay 
và trở thành cây but trụ cột của tờ báo này từ năm 1985. 

Ngày 6 tháng 2 năm 1997, Duyên Anh đã ra di vì bệnh 
ung thư gan tại Paris, Pháp, hưởng tho 62 tuổi. Ó mièn Nam 
California, một thánh lễ cầu hồn cho Duyên Anh (ngày 
16/2) cũng đã được tô chức, linh mục Văn Chi chủ tế và phụ 
lễ có ca sĩ Khánh Ly và nhà văn Quyên Di. Đến tham dự 
còn có các nhà văn, đạo diễn Đỗ Tiến Đức, nhà báo Phạm 
Huân, Nguyễn Thạch Kiên, ca sĩ Mai Hương, các ông Cao 
Xuân Vỹ, Võ Đại Tôn... Được biết, nhà văn Duyên Anh đã 
trở lại dao vào cuối thập niên 80 qua sự đỡ đầu của nữ nghệ 
sĩ Bích Thuận va sư huynh Francis Nghiên (cũng chính là 
người đã dịch một số tác pham của Duyên Anh sang Pháp 
ngữ). 













Chân dung nhà văn Duyên | 
Anh cua Vũ Uyên Giang 
(Hình bên trái). 


Nhà văn Duyên Anh và nhạc 
sĩ Pham Duy chụp tại Paris 
năm 1982. (hình bên phải, 
ảnh trích từ trong cuón 

Hoi ky Phạm Duy) 


Nguyễn Phương - người soạn tuóng nói tiếng trong lãnh 
vực cải lương mièn Nam. Ong là một soạn giả của hơn 100 
kịch bán cải lương và kịch nói, chang hạn như: Ngá Ré Tam 
Tình, Bọt Biển, Hoa Đông Cỏ Nội, Người Tình Của Biển, 
Chén Trà Của Quỷ, Lệnh Của Bà, Tiên Rừng Bạc Biển, 
Chuyện Tình 17... 

Ở lãnh vực điện ảnh, ông 
viết một số truyện phim nỗi 
tiếng như: Triệu Phú Bat Dac 
Dĩ, Lệnh Bà Xã, Chàng Ngốc 
Gặp Hiên, Con Ma Nhà Họ 
Hứa, Lë Sóng Đời Toi... Bên 
cạnh ông còn viết kịch cho 
Chương Trình Lúc 0 giờ, Ban 
kịch Sống của Tuy Hồng, Ban 
thoại kịch Kim Cương, và 
Thâm Thúy Hang. 

Sau bién có 30 tháng 4, 
1975 ông đặc trách phần kỹ 
thuật sân khấu cho các đoàn cải lương, và sau đó ông sang 
Gia Na Đại định cư tại đây vào năm 1989. Thỉnh thoảng ông 
viết bai chuyên món về sân khẩu cải lương trên mang, báo 
chí địa phương và đặc biệt là tập hồi ký của ông. 








Kịch sĩ Bảo Ân và kịch sĩ Kiều Hạnh (đằng sau, mặc áo dai) trong phim 
Lé Song Đời Tôi, truyện phim của soạn giả Nguyễn Phương. Viễn Đông Điện anh sản xuất 
và phát hành. Phim đang chuẩn bị tung ra chiếu rạp trong năm 1975 thì sau đó phải chịu 
chìm trong quên lãng! 


Ngọc Tùng - Cùng với các nhà quay phim nỗi tiếng như 
Tran Dinh Muu, Tran Văn Lịch, Trần Ngọc Huỳnh, Nguyễn 
Ngọc Minh... Cameraman Ngọc Tùng cũng góp mặt thu 
hình rất nhiều phim cho điện ảnh Việt Nam như: Lệ Dé của 
đạo diễn Võ Doãn Châu, O.K O.K của Nguyễn Long, Chàng 
Ngoc Gặp Hên của Lê Hoàng Hoa, Dat Khổ của Hà Thúc 
Can... 

Ong tên that là Hoang Văn Tùng, theo học ở Beaux Arts 
Hanoi từ nam 1937, sau đó về sống với gia đình tại Vương 
quốc Lào cho đến năm 1945. Một thời gian sau ông vào Sài 
Gòn làm nhiếp ảnh, quay phim cho Phòng Thông tin Trung 
Việt. Ông đã quay rất nhiều phim thời sự tải liệu, đặc biệt 
cho cựu Hoảng Bảo Đại, Tổng thông Ngô Đình Diệm, Rich- 
ard Nixon... cho cả các dài truyền hình, thông tán nỗi tiếng 
như UPI, AP, CBS, ABC News. Từ năm 1963, ông trở 
thành phóng viên chiến trường chuyên nghiệp, có mặt hau 





hết các trận đánh lớn nhỏ ở miền Nam. 

Bên cạnh những công việc đó, cameraman Ngọc Tùng 
cũng đã từng cam máy cho một số phim truyện trước năm 
1975 nhu Lá Rừng của Tống Ngoc Нар và Pham Lợi (phim 
đã gửi đi tham dự đại hội điện anh ở Tokyo năm 1968), 
Người Mẫu Thứ 13, Quả Dưa Do (dó dang vi bién động của 
đất nước)... 

Ông bị kẹt lại ở Sài Gòn, mãi đến năm 1994, ông mới 
sang Mỹ đoàn tụ với cô con gái là nữ tài tử Hoài Mỹ (phim 
Trường Tôi của đạo diễn Lê Dân). Thời còn đạo diễn Bùi 
Sơn Duân, ông đã được bầu làm phó chủ tịch nội vụ trong 
ban chấp hành Hội Điện ảnh Việt Nam Hải ngoại. Ông mất 
tại miền Nam California khoảng năm 2008. 


7 


° Р ^ Е 
: "I 





Hong Phúc - Trước năm 1975, Hồng Phúc và nhóm của ông 
rat bận rộn trong việc chuyên âm, lồng tiếng cho các phim 
nhập cảng và phim nội. Ông được hãng phim Mỹ Vân mời 
cộng tác và sau đó là An Pha Phim. 

Ông tên thật là Trần Trọng Hiếu, năm nay đã trên 83 
tuôi, hiện đang sinh sống tại Sài Gòn. Năm 1950, ông từng 
là chiến sĩ của lực lượng kháng chiến Nam bộ, công tác tại 
Đài phát thanh tiếng nói Sài Gòn - Chợ Lớn tự do (người 
điều hành lúc này là kiến trúc sư Huỳnh Tán Phát thuộc Uy 
ban Kháng chiến Nam bộ, giám đốc Sở Thông tin Nam bộ). 
Sau đó, ông Hồng Phúc chuyên về trong chiến khu Bình 
Thuận, giữ chức vụ tỉnh đoàn trưởng. Ông có thời gian bị 
cầm tù trong thời đệ I Cộng hòa. 











49 


e 


Tran Mỹ Anh 





® Điện Ảnh ® 






lệt Nam = 


Luyến tiếc a 
một thời æ 
vang son e 


Do có kinh nghiệm về diễn xuất lồng tiếng va điêu luyện 
về âm thanh, Hồng Phúc được đạo diễn Long Vân mời tham 
gia đóng phim Biệt Động Sài Gòn. Ông nhận lời và thủ vai 
đại tá cảnh sát trưởng Đặng Văn Song. Do nắm rõ được tình 
tiếc bối cảnh Sải Gòn thời Cộng hòa nên ông đã diễn xuất 
rất thành công, làm đạo diễn và mọi người vô cing khen 


50 


+ 


Trần Mj Anh 













DU ngợi, ngoài sức tưởng tượng và mong đợi của ho. Ông rat 
E kể . . x ` ~ 2 ` Z5 " *^ ^ 
as dealt] tâm dic với vai diễn này, những cảnh lùng bat "Việt cộng 


Ti 1 nam vùng" ở Sài Gòn ngày xưa đã diễn ra trên màn ảnh lớn 
[3 mot thei е x Ë X . И N- x 
HS  v nhu that! Vê sau, khi cuón phim được trình chiêu khắp 
mọi nơi, khán giả rat ủng hộ, Hong Phúc khi ra đường, 
người ta thường quen gọi ông là "đại tá"! 
Hiện ông có các người con gái là Thy Mai và Thủy Tiên 
nôi nghiệp lông tiêng cho phim bộ. 





Mộng Tuyền - là đào cải lương, từng đoạt giải Thanh Tâm 
1963 với nghệ danh Kim Loan. Cô bước sang lãnh vực điện 
ảnh với cuốn phim dau tiên là Thuong Muon của đạo diễn 
Lê Hoàng Hoa. Chính vi vậy tên tuổi của có được nói tiếng 
hơn cả sân khấu cải lương nên cô nhận lời đóng rất nhiều 
phim sau này như: Gánh Hàng Hoa, Phận Má Hong, Con 
Gi Cho Nhau... phim cuói cùng cô đóng chung với Vân 
Hùng đang quay đở dang thì biến cô 30 tháng 4 xảy đến. 

Sau năm 1975, Mộng Tuyên tiếp tục sự nghiệp của mình 
trên sân khấu cải lương như Truc Giang, Phước Chung, Da 
Lý Hương... và có cảm thấy "trọn ven lòng yêu nghề, say 
mê hứng thú với nghề, mới thám qua từng lời ca, tiếng 
don" (phỏng van trên báo VHTT do Ninh Lộc thực hiện). 
Mộng Tuyền cũng có trở lại sàn quay như Băng Châu, Họa 
Mi, Thanh Lan, Thâm Thúy Hãng... và từng đoạt giải Nữ 
diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Việt Nam lần thứ VI 
(1983), giải Bóng sen vàng qua vai bác sĩ Phuong trong 
phim Tinh Yêu Cua Em (1982) của đạo diễn Lê Mộng 
Hoàng do Xưởng phim Nguyễn Đình Chiều sản xuất. 

Mộng Tuyên lập gia đình rồi sang Pháp định cư năm 
1988. Cô có trở lại Việt Nam nhiều lần, nhưng mãi đến năm 
2007 cô mới quyết định trở lại sân khẩu cải lương Sai Gòn, 
trình diễn trong chương trình "Vé Với Qué Hương" tại rạp 
Bến Thành, và sau đó cô cũng góp mặt trong phim truyền 
hình nhiều tập Tôi là Ngôi Sao của đạo diễn Hồng Ngân. 

Tháng 3 năm 2011, Mộng Tuyền về nước dựng nên 








chương trình "Nghệ sĩ Mộng Tuyên - Tri ân khán giả" tại 
nhà hát Tây Đô, Cần Thơ. 

Mộng Tuyền tên thật là Huynh Thị Kim Loan, sinh 
năm 1947 tại tinh Phong Dinh, nay là thành phố Can Thơ. 
Cô vào nghề cải lương năm 13 tuổi trên sân khấu Hoa Sen 
của ông bầu Bảy Cao. Sau đó cô về đoàn Thanh Minh - 
Thanh Nga nói tiếng với vở Miia Xuân Con Mai của soạn 
giả Kiên Giang. 





` en ve 2 
> \ V 7 


Hình bên trái: Mộng Tuyền và Van Hùng trong một cuốn phim đang quay 
dỡ dang trước 30 tháng 4 năm 1975 tại Sài Gòn. (Ảnh: nDCollection.) 

Hình trên: Mộng Tuyền và Thanh Hằng trong phim truyền hình 

Tôi Là Ngôi Sao. của đạo diễn Nguyễn Thi Hong Ngân. (Ảnh: S.T.) 








A : КУЖ 
E. Кү. = 
EE 40 E 
MA fas 


Lê Tuan và Thanh Lan trong phim Bén Kia Man Sương (1990). 


Lê Tuan - Vốn là một kịch sĩ, anh bước chân vao ngành 
kịch nghệ từ năm 1967 qua sự hướng dẫn của các kịch sĩ nói 
tiếng nhất Việt Nam là Vũ Huan, Vũ Đức Duy, Kiéu Hanh... 
Anh thường xuất hiện trên Đài Truyền hình Việt Nam băng 
tầng số 9 và được nhiêu người khen ngợi về diễn xuất. Anh 
được Thâm Thúy Hang mời đóng phim Dang Dó cùng với 
Cao Huynh, Tường Vy, Lý Quốc Mậu... phim do Thân 
Trọng Kỳ đạo diễn. 

Sang đến Mỹ, anh có tham vọng làm phim, dau tiên là làm 
phim truyện video, nổi tiếng có Share Phòng Share Tình 
được cộng đồng người Việt ủng hộ. Song anh cũng tham gia 
đóng một vài vai nho nhỏ trong các xuất phâm điện ảnh của 
Hollywood. Đến thập niên năm 90, Lê Tuấn quyết định trở 
về quê hương để làm phim, hợp tác với Hãng phim Giải 
Phóng, anh viết kịch bản, làm đạo diễn, và thủ vai chánh 
nam trong phim Bên Kia Man Sương (1990) với Thanh Lan 
(ca si, dién vién dién anh nói tiéng mot thói cua dién anh Sai 
Gòn), Bac Sơn, Don Duong, Nhat Ha, Lê Quân... Kế đến là 
Bụi Boisa (1992) cùng đóng chung có Lê Thương, Đặng 
Hùng Sơn, Trần Thiện, Mai Phương... Có lẽ Tình Người 
(phối hợp sản xuất giữa Hãng phim Giải Phóng và Tự Do 
Phim, 1993) là àm i nhất sau vụ Thanh Lan sang Mỹ để ra 
mắt phim này và quyết định ở lại luôn tại đây! cùng diễn 
xuất chung có Za Za Minh Thảo, Bình Minh, Hoàng Long, 
Công Hùng, Hoàng Phúc... 

Và rồi thì sau đó, không còn thay phim nao mới của anh? 
hiện nay Lê Tuan chuyén dich thuat, viét tiéu thuyét, va da 
có một vai tac pham cua anh da duoc in thanh sach nhu: 
Green Bamboo Justice, White Lotus, Motherland, Giấc Mo 
Tuyét Vong (kich)... 


Lé Tuan trong phim 
Yêu của dao diễn 
| Dó Tiến Đức 








Đỗ Văn Nghiêm - Năm 28 tuổi, ông là một trong những tài 
tử tiên phong của điện ảnh Việt Nam. 

Cuối năm 1937, học giả Đàm Quang Thiện và nhà văn 
Nguyễn Tuân đã từ Hà Nội vào Hải Phòng để mời ông Đỗ 
Văn Nghiêm giữ một vai trong cuốn phim Cánh Đồng Ma, 
dựng theo tập truyện của chính Đàm Quang Thiện viết với 
bút hiệu Nguyễn Văn Nam. 


Ông Đỗ Văn Nghiêm từng là một thầy giáo dạy Pháp ngữ 
có tiếng ở Hải Phòng. Ông lập gia đình với một thiếu nữ 17 
tuổi cùng phó. Sau 5 ngày cưới, ông quyết dinh lén đường 
sang Hương Cảng để đóng phim, theo nhóm Đàm Quang 
Thiện có tất cả 21 người, trong đó có 5 nữ. Ông Nghiêm tâm 
sự rang: "Đây là công việc rất phù hợp với ước mong của 
tôi, tôi sẽ có dip học duoc nhiễu diéu hay, vả nếu Cánh 
Dong Ma thành công thì đó cũng là niêm vui và hanh diện 
của những người Việt Nam làm điện ảnh dau tiên duói thời 
Pháp thuộc. Vì vậy, hai vợ chong trẻ chúng tôi tam hy sinh 
những ngày hạnh phúc của tình yêu nông thắm sau lễ thành 
hôn..." 

Nhu chúng ta đã biết, Cánh Dong Ma dựa theo kịch ban 
của Nguyễn Văn Nam, và theo hợp đồng thì đây là phim 
Việt Nam, nói tiếng Việt Nam, nhưng phải nhờ ông đạo diễn 
người Tàu là ông Trần Phì. Tất cả cảnh trí trong phim, và cả 
phân ráp nối sau này đều do phía người Tàu dàn dựng. 
Nhung thật mia mai, nội dung của kịch ban déu bi người 
Tàu sửa đôi không ngét tay! 

Sau Cánh Đồng Ma, ông Đỗ Văn Nghiêm nhận đóng vai 
chính trong cuốn phim kế tiếp là Trận Phong Ba. Cuón 
phim này không đem được kết quả là bao. 

Thé là kế từ đó, ông Đỗ Văn Nghiêm đã không trở lại 
điện ảnh, mặc dù đầu thập niên năm 70 ông cũng đã có lời 
mời gọi trở lại phim trường. Và sau bién có 30 tháng 4, 
1975 ông Đỗ Văn Nghiêm mới quyết định trở lại sàn quay 
với cuón Ván Bài Lát Ngửa (hình trên) của đạo diễn Lê 
Hoàng Hoa. Ông giữ vai Đức giám mục Ngô Đình Thục. 
Rồi kế đến, ông thủ vai chủ hãng sơn Đông A trong Biét 
Động Sài Gòn của đạo diễn Long Vân, trưởng ty công an 
Sông Bé trong Ong Hai Cũ của đạo diễn Lam Sơn, ông Vua 
trong Luc Vân Tiên của đạo diễn Khương Mễ. 

Ong Đỗ Văn Nghiêm từ trần ngày 8 tháng 8 năm 2004, 
hưởng tho 91 tuổi. 









< 5 
Li 
2. 
m 
3 
R 


à 
$ 
% 


< 
L 
3 
a 
ụ 
° 
- 
9 


02000000000 000000000000000000806 
H 
3 
e 
- O 
n 
8888 








Tuy Phượng (1939-2001) - Được mệnh danh là Nữ hoàng 
nhac Twist, từng là Hoa hậu Lambretta (thực ra là Hoa hậu 
Đông Phương, qua cuộc thi tuyên chọn của hãng phim Đông 
Phương vào năm 1957), nổi danh trên sân khấu Dân Nam, 
ca sĩ của những tình khúc nỗi tiếng, và xuất sắc trong những 
phim cuối thập niên 50. 

Túy Phượng tên thật là Nguyễn Thị Kim Phụng, sinh 
năm 1939 tại Bạc Liêu, con gái của nữ nghệ si Tuy Hoa, va 
có người cha dượng là nghệ sĩ Anh Lân (bầu gánh Dân 
Nam). Ngoài ra, Тау Phượng còn có người mẹ đỡ dau là 
nghệ sĩ Bích Thuận (cũng là một kịch sĩ, tài tử điện ảnh, 
hiện đang sóng ở Pháp), và được danh ca Mộc Lan hướng 
dàn vé ca hát. 

Thói nién thiéu, Tuy Phuong dà bón ba với me kháp nẻo 
đường đất nước, sang Nam Vang sinh sông một thời gian, 
me của cô từng trong ban nhạc Tony Murena theo nghề ca 
hát dé nuôi con. Rồi sau đó Тоу Phượng cùng mẹ trở lại Sài 
Gòn, theo đoàn cải lương Mộng Vân trình diễn ở mọi nơi. 
Năm 15 tuổi, Tay Phượng chính thức gia nhập lang văn 
nghệ, theo đoàn nhà là gánh Dân Nam để có cơ hội phát 
triển tải năng. Túy Phượng đã từng diễn với các nghệ sĩ có 
tên tuổi như: Tham Thúy Hang, Kim Cương, Vân Hùng, 
Ngọc Đức... trong những vở kịch Trà Hoa Nữ, Ao Anh, 
Người Mẹ Tội Loi, Nhạc Lòng Năm Cũ, Áo Người Trinh 
Nữ... Năm 17 tuoi Тоу Phượng đoạt giải Hoa hậu Đông 
Phương và sau đó, liên tục được mời đóng trong các phim: 
Tình Quê Y Nhạc (Mỹ Vân Phim), Thạch Sanh Lý Thông 
(Văn Thé), Bích Câu Ky Ngộ (An Pha), Ảnh Sáng Đô Thành 
(hợp tác sản xuất với Phi Luật Tân), Thạch Sanh Chém 
Chan... 


Ở lãnh vực tân nhac, Tuy 
Phượng cũng nổi danh bên 
cạnh những nhạc phẩm nỗi 
tiếng như: Sương Thu của Văn 
Phụng, Mong Đẹp Ngày Xanh 
của Hoàng Trọng, và nhất là 
Mambo Italiano làm vang đội 
khắp phòng trà ở Sài Gòn. Đến 
đầu thập niên 60 thì Túy 
Phượng nhảy sang hát nhạc 
twist và sau đó được báo chí và 
khán giả đặt cho cái tên nghe 
rất xôm: Nữ Hoàng Nhạc 
Twist. 

Nhung tiếc thay, cơ hội đã 
không đến với cô, Túy Phượng ` 
dà bắt đầu mát đi hết tất cả _ 
những khán giả ái mộ. Cô theo 
chồng là sĩ quan công binh 
(quân lực VNCH) sống một 
cuộc đời mới ở Hội An, Quảng 
Nam. Trong cuộc chiến khốc 
liệt của đất nước, miền Trung 
nước Viét cũng gánh những 
hậu quả rất nặng né của chiến 
tranh. Túy Phượng cũng gánh 
những nỗi đau thương cho số phận của mình. Thinh thoảng 
cô nhận lời về Sài Gòn, trình diễn trong chương trình ca vũ 
nhạc của Hoàng Thi Thơ, như dé che lấp những bé tắc của 
cuộc đời, hoang mang về só phận của chồng (từng bị Việt 
Cộng bắt sóng trong thời gian ở miễn Nam có cuộc bau cử 
Tổng thống, tháng 9 năm 1967), Túy Phượng vẫn luôn giữ 
nụ cười tươi như hoa, và cô đã thực sự để lại những hình 
ảnh đẹp của mình ở Hội An. 

Trong suốt thời gian điện ảnh Việt Nam hồi sinh vao 
những năm đầu thập miên 70, Túy Phượng đã thật sự mất đi 
nhiều cơ hội trở lại sàn quay, cô đã không giữ được một vai 
nào trong phim Tir Sài Gòn Đến Điện Biên Phú (hợp tác với 
Đài Loan), Bay Ngám của Liên Ảnh Công ty... 

Sau bién có 30/4/1975, chóng cô phải di hoc tap cai tao, 
Tuy Phượng trở lại với ánh đèn sân khẩu, tham gia ban kịch 
Tân Dân Nam, rồi đến đoàn Ca múa nhạc Hậu Giang, Tiéng 
ca Minh Hải... va cũng đã có lần trình diễn tại nhà hát Hoa 
Bình trong những năm đầu tiên sau giải phóng với Cẩm 
Vân, Thu Cúc, Bảo Yến, Nhã Phương, Hồng Hạnh... 

Năm 1992, mẹ của cô là nghệ sĩ Túy Hoa (cũng là tài tử 
điện ảnh) qua đời, để lại cho cô sự trống trãi, cô đơn vô tận. 
Túy Phượng chuyên sang buôn bán thời trang, uốn tóc... một 
lần vượt biên không thành, rồi ân hận, hôi tiếc di vãng vàng 
son, những năm tháng đã sống hoài sống phí. Cô và chồng 
thường ray rứt van dé "đi và ở", mat cơ hội nghề nghiệp ké 
cả tương lai, cô đành dé số phận trôi dạt, ly thân, tự kiếm 
sóng và cuối cùng ung thu đã cướp lấy mạng sóng của cô, 
để lại sau lưng nhiều kỷ niệm ở Hội An và Sải Gòn. Túy 
Phượng mát ngày 13/11/2001 trong sự chăm sóc cuói cùng 
của người chồng cũ, thi thể của cô được hỏa táng tại Bình 
Hưng Hòa. 












NHUNG GUONG MAT 
= 


DAO DIEN VIET NAM 





Lê Hoang Hoa - Ông là một đạo diễn tai nang lớn của điện ảnh Việt Nam, 
thành công vé cả hai phương diện thương mại và kỹ thuật. Phim của ông 
mang nặng những hình ảnh hiếu chiến, bạo lực, ưa thích loại trinh thám. Khán 
giả có thể nhìn thấy qua các cuốn phim mà ông đã đạo diễn, từ 77 giờ 30 cho 
đến Chân Trời Tim, Điệu Ru Nước Mat, Vết Thù Trên Lung Ngựa Hoang, Gác 
Chuông Nhà Thờ, Вау Ngdm, Năm Hiệp Sĩ Bất Рас Di, Con Ma Nhà Ho 
Hứa, Triệu Phú Bất Рас Di, Người Chồng Bất Dac Di, Chàng Neóc Gap 
Hén, Giỡn Mặt Tử Thần (phim cuối cùng hoàn tất ngày 27 tháng 4 năm 1975 
chưa kịp trình chiếu thì Sài Gòn bị "giải phóng")... 

Ông tên thật là Đoàn Lê Hoa, sinh năm 1933 tại Nha Trang, từng học tại 
trường Saint Pierre, trường Khải Định, Huế, được học bổng của ICA 
(International Cooperation Administration) sang Mỹ tu nghiệp một thời gian 
(từ năm 1952) rồi sau đó về nước làm việc tại Trung Tâm Quốc gia Điện ảnh 
tu năm 1957 

Năm 1970, ông lập gia đình với nữ ca sĩ Phương Hồng Loan và có 2 người 
con trai (Khôi và Nguyên). 





LA 


Lé Hoàng Hoa và nhóm quay phim dang quay mót 
canh Thanh Tu trong phim kinh di 
Con Ma Nha Ho Hua cua Da Ly Huong Phim. 


354 


Trong một cuộc phỏng vấn của nữ ký giả Quỳnh Nhu đăng trên tuân báo 
Man Anh số 878, đạo diễn Lê Hoàng Hoa đã trả lời một số câu hỏi như sau, A 
CUN zh chém trong phim Vét Thu Trên Lung Ngựa Hoang. 
mới các ban theo dõi... 

QN: -Dao dién là gi? 
LHH: -Là mót nguoi dao dién ta mót cáu chuyén bang hinh ánh. 





- ON: -Thé nào là một đạo dién? 


LHH: Là một người biết về kỹ thuật điện ảnh, có óc sáng tạo, có tâm hồn và 
có một cái nhìn thật tế nhị. 


QN: -Khi nào thì một người nào đó được cái danh xưng "đạo diễn"? 
LHH: -Khi làm xong được một cuốn phim có cốt truyện thì dù phim đó ngắn 


- hay dài, người thực hiện nó đã có được cái danh xung "đạo diễn". Vi chi có 


người đạo diễn đúng nghĩa moi du sức điều khiển một nhóm chuyên viên lam 
xong một cuốn phim. 


QN: -Anh đã học lớp đạo dién nào chưa? 

LHH: -Tói xuất thân từ thu hình viên (cameraman) sau khi hoc về nhiếp điện 
anh màu tại Hoa Kỳ vào năm 1952 với phòng Thông tin Văn hóa Hoa Kỳ để 
quay phim thời sự. Như vậy là tôi chưa hề học lớp đạo diễn nào cả. Thật ra 
trên thế giới này không có trường nào, hay cuốn sách nào dạy về cách thức 
làm đạo diễn cả. Chỉ có sách và trường dạy về kỳ thuật điện ảnh mà thôi. 
Điều này tôi học được trong lời nói đầu của cuốn sách điện ảnh nổi tiếng 
"Film and the Director." 


QN: -Vậy anh hoc kỹ thuật điện ảnh bằng cách nào? 

LHH: -Ngay ti? lúc học về nhiếp ảnh tôi đã nghiên cứu sách vở vé ky thuật 
điện ảnh. Vả lại khi đã học cách quay phim là đã biết sơ về kỹ thuật rồi. Thêm 
vào đó, vì say mê làm phim từ hồi nhỏ, tôi thường chú ý và ghi lai tất cả 
những cử chỉ, ngôn ngữ của mọi thành phần trong xã hội. Từ đó với những 
điều trong sách tôi có kinh nghiệm về diễn xuất và lúc làm phim tôi có thể chỉ 
lại tài tử một cach khá dung khi gặp những sự trùng hop. 


QN: -Dao dién cần có những đức tính gi? 
LHH: -Kiên nhân, chịu đựng, biết phục thiện và không tự phụ, kiêu căng thái 
quả. 


QN: -Khi được giao làm một cuốn phim, anh thắc mắc về chuyện gì? Và có 
những điều kiện gì với hãng phim? 

LHH: -7ruoc hết tôi phải xét đến cốt truyện phim. Kế đó, phương tiện làm 
việc và thành phan diễn viên nếu có. Khi nhận thực hiện, đầu tiên tôi sé tim 
đến tác giả truyện phim để bàn bạc thảo luận về các lời đối thoại trong bản 
phán cảnh. Tôi muốn nói đến cả trường hợp bản phán cảnh ky thuật đã viết 
rồi hoặc chưa viết. Sau đó tôi đi mời và họp các chuyên viên, tài tử. Tại các 
nước khác, giảm đốc thường đã chọn sẵn tài tử. Đạo dién thấy cần có sự thêm 
bởi, thay đổi thì đề nghị với hãng phim. Sau đó nếu có phim trường thì tôi lo 
dựng cảnh và bắt đầu quay phim. 


QN: -Nếu không có phim trường thì có thể làm bản phân cảnh kỳ thuật được 
không? 

LHH: - Được chứ, vi bát cứ đạo diễn nào cũng đều di thăm dò, nghiên cứu mọi 
điểm cán thiết cho phim của mình trước khi viết bán phán cảnh. 


QN: -Giai đoạn nào được coi là giai đoạn khó nhất trong các giai đoạn làm 
phim? 
LHH: -Lúc viết bán phán cảnh kỳ thuật. 


QN: -Lý do nào khan giả Việt Nam chưa nể phục đạo dién Việt Nam? 
LHH: -Có như vậy thì chưa đạo diễn Việt Nam nào có du phương tiện làm 
phim hay. Thêm vào đó điện ảnh Việt Nam chưa là một thu kỳ nghệ. 


QN: - Thưa anh, một é-kip làm phim tối thiếu phai có bao nhiêu người và bao 








Trong phần quay ngoại cảnh của phim Bây Nedm 
do Liên Ảnh Công ty sản xuất. 









Lê Hoàng Hoa (đeo kính đen) đang hướng dẫn 
một cảnh quay trong phim Ván Bài Lật Ngửa 
do Xí nghiệp Phim Tổng hợp Thành phố HCM 
sản xuất. 





Nguyễn Chánh Tín nổi danh với vai 
Nguyễn Thành Luân trong Ván Bài Lật Ngửa 
do Lê Hoàng Hoa đạo diễn. 


nhiéu chuyén vién? 


LHH: -Theo tôi, một é-kip làm phim phải có: 
.Mót đạo diễn cùng voi 3 phu tá, nhiều khi có tới 12 người, 
.Mót giám đốc hinh ảnh, một thu hình viên và 2 phu tả, 
.Mót chuyên viên điện va 4, 5 phu ta, 
.Mót ky chú viên, một quản trị viên và nhiều phụ tá, 
.Hai chuyên viên hóa trang, 
.Một nhiép ảnh viên, 
.Mót chuyên viên trang trí va I phụ tả, 
.Một chuyên viên âm thanh, 
.Một uy viên bao chi, 
.Bốn lao công 
và các có vấn về những vấn đề đặc biệt nếu truyện phim đòi hỏi. 


Sau 30 thang 4 năm 1975, khi vợ và hai con trai của ông mất trên một con 
tàu vượt biển, ông trở nên tay trắng, mất gia đình, mất sự nghiệp, mất phương 
hướng. Và khi ông nằm trong trại giam (học tập cải tạo hết 9 tháng 10 ngày), 
ông nghĩ răng tương lai của ông mù ám, tưởng chừng như điện ảnh đã khép lại 
đối với ông, không còn một chút hy vong gi được làm phim nữa! Sau cùng 
ông được trả tự do với lời 
mời thực hiện cuốn phim Ván 
Bài Lật Ngửa. Trong 5 năm 
từ 1982 đến 1987, không kể 
ngày đêm, với cái tên mới là 
Khôi Nguyên (tên ghép của 
hai người con trai ông đã mất 
tích), ông đã hoàn tất § tập 





3 phim cho Xi nghiép Phim 
| | À Tóng hop Thành phó HCM 
É «МШЕ P “4 với các diễn viên: Nguyễn 

Đạo diễn Lê Hoàng Hoa (Khôi Nguyên) năm 2007. Chánh Tín, Thúy An, Thanh 


Lan, Thuong Tin... Phim 
chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Trương Thiên Lý (tức Trần 
Bạch Đằng). Đây là một cuốn phim hành động thuộc loại tình báo gián điệp 


3 
Ant! 


vê một nhân vat mang tên Nguyễn Thành Luân, được xem là "kinh điên" của 
điện ảnh Việt Nam hiện nay! và phim đã tüng giành được giải đặc biệt tại 
Liên hoan phim Việt Nam lần thứ VI năm 1983, giải Bóng sen bạc cho nam 
diễn viên chính xuất sắc Nguyễn Chánh Tín. 

Trong suốt thời gian làm phim Ván Bài Lật Ngửa, đạo diễn Lê Hoàng Hoa 
đã lập gia đình với cô Trúc Quỳnh vào năm 1985. Và kể từ sau năm 1995, ông 
sang định cư tại Ba Lan, sinh sống tại thủ đô Varsovie cùng vợ và cô con gái 
(Michelle Quynh) đang học ở Anh quốc. Ông thường xuyên về Việt Nam, 
thăm lại quê hương và những người bạn cũ, những đồng nghiệp, những ê-kíp 
lam phim của ông, và mong muốn được thực hiện Con Ma Nhà Họ Hứa Trở 
Lai. 

Những phim ông đã làm sau này gồm có: Ngọn Lửa Krong Zung (1980), 
Cao Nguyên F-101(1980), Tay Son Hiệp Khách (1990), Dang Sau Một So 
Phan (1990), Tinh Khong Biên Giới (1990), Ngoc Tran Than Cong (1991), 
Lệnh Truy Na (1991), Vinh Biệt Mùa He (1992), Dao Hai Tac (1992), Xác 
Chét Trên Cao Nguyên (1992), Vinh Biệt Cali (1994)....và cuói cùng là Tinh 
Nho Làm Sao Quên trước khi sang định cu ở Ba Lan. 

Lê Hoàng Hoa từng được nhà nước Việt Nam trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ 
Uu tú (NSUT) năm 1997. Cuối tháng 7 năm 2012, ông lia đời với nhiều dam 
mê về nghề nghiệp, rơi rot lai dang sau nhiéu ké hoach làm phim, dang dỡ 
nhiêu dự an, và những luyén tiéc cho những người ở lại. Ong tho 79 tuôi, hoa 
táng tại Binh Hung Hoa, quận Bình Tân, TP HCM. 








2 š 
` 1 uw 
" v E 
ru k yy 
' 41 xxx 


Light, Camera... Action! 


= l 









Nguyễn Ngọc Liên - Từng thực hiện nhiều 
phim ngắn cho Trung tâm Quốc gia Điện 
ảnh, đang kể nhất là phim Người Cầm Súng 
với cameraman Nguyễn Ngọc Minh. 

Đạo diễn Nguyễn Ngọc Liên được xem 
như là một đạo diễn trẻ và mới nhất của 
TTQGDA. Phim của anh thực hiện thông 
thường trẻ trung bởi vì anh đã đem tuổi trẻ 
vào trong phim, vào điện ảnh. 

Cuốn phim Mua Thu Cuối Cùng do 
Hãng phim Cosunam sản xuất, thực hiện 
theo tiểu thuyết Bui Phấn Hồng của nữ sĩ 
Lê Thị Bích Vân, là một cái nhìn thật cảm 
thông về tuổi trẻ trong cuộc sống hiện tại 
của đất nước. Các tài tử Lê Quỳnh, Thanh 
Nga, Vân Hà... là những nhân vật chính, là 
những hình ảnh của tuổi trẻ mà đạo diễn 
Nguyễn Ngọc Liên đã đưa vào trong một 
bối cảnh giữa tình yêu và cuộc sống của họ 
mà nhiều người trẻ trong chúng ta đã trải 
qua, cho dù nó chỉ là những giấc mơ có thể trở thành những hiện thực hoặc trở 
thành những ảo ảnh. 

Mùa Thu Cuối Cùng của Nguyễn Ngọc Liên đã tạo cho khán giả những 
giây phút suy tư về những nhân vật đó trong câu chuyện, về những tâm trạng 
mà tuổi trẻ muốn cách xa tất cả những đồn ép khó chịu, ray rức của cuộc đời. 
Anh đã chú trọng trách nhiệm của người đàn ông đối với người đàn bà, anh hy 
vọng có lẽ cũng đóng góp được phan nào trong cuộc sống bảo vệ nhân phẩm 
phụ nử Việt Nam trong thơi đại này. Dung, Thùy và Văn Bình là những nhân 
vật xã hội Việt Nam thời chiến, họ đã sống trong một cuộc sống nhiều thử 
thách. Anh dua tâm trạng tuổi trẻ lén màn bạc để khán giả có thể nhìn thấy 
được và cảm thông được những gi mà anh muốn nói qua tác phẩm điện ảnh 
này. 


Quynh Nhu: - Anh Nguyễn Ngọc Liên đã thực hiện "Mùa thu cuối cùng" cho 
chi. Phim này đã không gặt hái được thành công về thương mại. Sao chị 
không nghĩ đến việc thay đổi đạo diễn? 
Bà giám đốc Cosunam Phim: -Dói với đạo diễn, anh Liên là một đạo diễn có 
rất nhiều nhiệt tâm trong công việc. Do đó, chị muốn giúp anh một cơ hội, để 
đối với anh, anh đừng nản chi, để đối với mọi người, anh cũng là một dao 
diễn đa năng chứ không kém cỏi. 

Đó là cuộc phỏng vấn của ký giả Quỳnh Như và bà Gilberte Nguyễn Văn 
Lợi, giám đốc hãng Cosunam Phim nhân dip hãng thực hiện phim Men Tinh 
Mùa Hạ do Nguyễn Ngọc Liên đạo diễn. 


Nguyễn Ngọc Liên tốt nghiệp trường điện ảnh ETPC (Ecole Technique de 
Photographie et de Cinématographie), và hiện là giáo sư trường Quốc gia Am 
nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn. Phim cuối cùng của ông làm trước 30 tháng 4, 
1975 chưa được trình chiếu là Gió Thoãng Cuộc Đời, cũng do hãng Cosunam 
sản xuất, thực hiện theo tác phẩm của nữ sĩ Trùng Dương, thành phần diễn 
viên trẻ gồm có Họa Mi, Nguyễn Tất Đạt, Bội Toàn, cùng diễn xuất chung 
với tài tử Lê Quỳnh và nghệ sĩ lão thành Năm Châu. 














Bà Gilberte Nguyễn Văn Lợi, giám đốc 

hãng Cosunam Films đến viếng thăm cảnh quay 

Men Tình Mùa Hạ của đạo diễn 
Nguyễn Ngọc Liên. 





Thanh Nga và Lê Quỳnh trong phim 
Mua Thu Cuói Cùng. 





Nguyễn Tất Dat và Họa Mi trong phim 
Gió Thoãng Cuộc Đời. 


Đỗ Tiến Đức - Khi được bổ nhiệm chức giám 
đốc Trung tâm Quốc gia Điện ảnh, Đỗ Tiến Đức 
chưa biết thế nào là phim âm, thế nào là phim 
dương. Thế mà 2 năm sau, Đỗ Tiến Đức đã trở 
thành đạo diễn, phim Ngọc Lan là một thành công 
vượt bực của anh! 

"Đạo dién", danh tu ấy không ghê gdm gi, 
nhưng sự làm phim của Đỗ Tiến Đức trước đây đã 
có người đem ra bình phẩm. Đại khái những 
người đó nói rằng mỗi người một nghề, không 
phải ai cũng làm đạo diễn được. Thế nhưng phim 
Ngọc Lan đã chững tỏ điều này, nó chưa phải là 
một tác phẩm điện ảnh không có chỗ nào đáng chỉ 
trách, nhưng kể về tác phẩm đầu tay, thì Ngọc Lan là một tác phẩm đầu tay 
của Đỗ Tiên Đức đáng được khen phục. 

Trước hết, Đỗ Tiến Đức đã làm phim được, anh đã thành công như anh đã 
từng câm bút viết văn được. Làm đạo diễn như anh nói, cũng tương tự như làm 
nhà văn viết văn, chỉ khác thay vì dùng ngôn ngữ để diễn tả, anh sẽ dùng hình 
ảnh. Cái quan trọng ở nơi một nhà văn không phải là anh dùng ngòi bút thuân 
thục đến đâu, mà là anh đã dùng ngòi bút 
như thế nào để dẫn đạt tư tưởng. 

Dó Tiến Đức cho rằng Ngọc Lan là 
một cuốn phim Việt Nam với hình ảnh 
rất là Việt Nam, mang đậm màu sắc quê 
hương, đậm tình nghĩa dân tộc, rất gần 
gủi với người bình dân, không sống hối 
ha như người phương Tây, không có náo 
động và đồ sộ. Ông trình bày rất đơn 
giản về những hình ảnh đó, nhưng thể 
hiện rất sâu đậm vê tình yêu của con 
người đối với quê hương là sự đau khổ. Ông cảm thấy bén nhạy hơn với điện 
ảnh, thông thạo các ngõ ngách của ngành này, và với bản tính lạc quan sẵn có, 
anh cùng một số người tự bỏ tiền túi ra làm phim. 

Tác phẩm điện ảnh thứ hai của anh là Yéu, phỏng theo tiểu thuyết của nhà 
văn Chu Tử, một tác phẩm văn học rất được ưa chuộng. Phim này do Nhóm 
phim Nghệ Thuật thực hiện với các tài tử Thanh Lan, Anh Ngọc, Mai Trang, 
Lê Tuấn, Minh Lý và chính cả cha đẻ của tác phẩm là nhà văn Chu Tử cũng 
tham gia đóng phim. 

Tưởng cũng nên biết, đạo diễn Đỗ Tiến Đức là người đầu tiên có ý kiến và 
đứng ra tổ chức Ngày Điện Ảnh Việt Nam. Anh cũng là một nhà văn xuất sắc 
từng đoạt giải thưởng Văn học Nghệ thuật toàn quốc, hạng I của Tổng thống 
VNCH với tác phẩm Má Hồng (1969). Anh sinh năm 1937, tốt nghiệp Đại 
học Quốc gia Hành chánh và trường Cao đẳng Quốc phòng (sinh viên sĩ quan 
khóa 3 Đồng Đề - Nha Trang, khóa 1 trường Cao dáng Quốc phòng). Anh 
từng làm trưởng tuy thuế vụ Tuy Hòa, giám đốc Nha Tâm lý chiến thuộc Bộ 
Thanh niên. Thường xuyên cộng tác với báo Ban Mai với bút hiệu Dang Giao. 
Anh được bổ nhiệm làm giám đốc Nha Điện ảnh (tức Trung tâm Quốc gia 
Điện ảnh) năm 1969, và cũng kể từ năm này, điện ảnh Việt Nam đã bắt đầu 
phục hưng, nhiều thay đổi có chiều hướng tất tiến bộ và nảy sinh ra một 
phong trào làm phim rất ram ró. 

Hiện nay anh là linh hồn của tờ báo Thoi Luận xuất bàn ở miễn Nam Cali- 
fornia. Nhân kỷ niệm 22 năm của tờ báo (2007), anh đã chuyên giao cho 
trưởng nữ là Tracy Đỗ Phương Đông tiếp tục những công việc anh đã làm. 
Anh là bạn thân của nhà văn Duyên Anh (Vũ Mộng Long), tác giả của một số 
tiêu thuyết được dựng thành phim như Nhà Tôi, Vết Thù Trên Lưng Ngựa 
Hoang, Trần Thị Diễm Châu... 


"Với phim Ngọc Lan, tôi chỉ trình bày, 
chỉ khai thác một chuyện tình. nhưng 
trong khi trình bày tôi muốn dùng thật 
nhiều hình ảnh có thật của đời sống. 
Không tạo dựng cho có, mà kiếm ở 
thực tế tối đa những øì thích hợp cho 
câu chuyện. Vi thé phải mất hai ngày 
tôi mới săn được một buổi chiều 

nắng xế. Và phần ngoại cảnh rất là 
nhiều ở Thủ Dầu Một." 

Đạo diễn Đỗ Tiến Đức 








Đạo diễn Đỗ Tiến Đức đang hướng dẫn Tổng 
trưởng Thông tin Ngô Khắc Tỉnh viếng thăm 
Trung tâm Quốc gia Điện ảnh. 


m LN 3 
NI Bp T 
=H 
"n. i 


Cameraman 
Ngoc Топа 


x Đô Tiến Duc 


Ký Gia 
Tuấn ` uynh Ky 


‘Dao 7 
У T" 


Nguyén 





Taj Tử  Š 





e 
x» 
5 

> 
-g 


Vi 


® 
2. 
m 
3 
fi 


э 
Luyén tlécS 


một thời & 
vàng son в 





Hoàng Thi Thơ (1928-2001) - Từ một nhạc si, một người điều khiển chương 
trình ca vũ nhạc kịch qua các show ở phòng trà cũng như trên màn ảnh nhỏ 
của đài Vô tuyến Truyền hình Việt Nam, Hoàng Thi Thơ đã trở thành một đạo 
diễn khi thực hiện xong một cuốn phim mau mang tên Người Có Don. 

Trước kia Hoàng Thi Tho cũng đã từng thực hiện một vai phim ngắn cho 
Trung tâm Quốc gia Điện ảnh và một số phim quảng cáo thương mại cho các 
công ty tư nhân. Nhưng hoạt động điện ảnh của Hoàng Thi Thơ hầu như ít ai 
để ý đến, và thực sự người ta chỉ biết đến ông ở lãnh vực âm nhạc hơn là ở 
lãnh vực điện ảnh. Mãi cho đến khi ông làm cuốn phim Người Cô Đơn, người 
ta mới biết ông có dính dáng với nghệ thuật thứ bảy! 

Song những sáng tác của Hoàng Thi Thơ ở trên sân khấu đã không lột tả 
được hết nghệ thuật vì sân khấu quá nhỏ hẹp. Ở điện ảnh, Hoàng Thi Thơ mới 
có thể đưa những gi mà mình mong muốn nhất, lột tả hết những cái đẹp, nghệ 
thuật sáng tác của mình. Với đà tiến triển của điện ảnh ngày nay, Hoàng Thi 
Thơ đã chung sức, đóng góp phần mình vào sự nghiệp xây dựng điện ảnh Việt 
Nam với cuốn phim Người Cô Đơn. 

Đạo diễn Hoàng Thi Thơ thú nhận rằng làm điện ảnh thì vất vả hơn những 
hoạt động nghệ thuật khác, nhưng mà sẽ khoái hơn, bởi vì nhờ ở sự vất vả đó, 
ông sẽ làm việc một cách chu đáo hơn. 

Hoàng Thi Thơ chỉ bước một chân vào điện ảnh, ông nghĩ rằng nếu bước cả 
hai, e sẽ không có kết quả nhiều. Vì vậy ông vẫn tiếp tục làm những hoạt 
động như trước kia. Theo quan niệm của Hoàng Thi Thơ thì điện ảnh là tổng 
hợp của các ngành nghệ thuật, trong đó có ca vũ nhạc, hội họa... Ông nhấn 
mạnh "Nếu qua điện anh mà không mang theo cai vốn liéng sản có cua mình 
thì không đi dên đâu cả. Và nếu qua luôn để không trau dồi cái vốn đó cũng 
không di đến đâu." 

Về phim Người Cô Đơn mà ông thực hiện, phim sẽ gồm có những màn ca, 
vũ, nhạc với toàn ban của ông cùng với sự góp mặt của nu tài tử Thanh Nga, 
kịch sĩ Vân Hùng, Ngọc Đức, Túy Hoa, Minh Ngọc, Hoàng Long, Thảo 
Sương... và đoàn vũ Lưu Hồng, ban nhạc CBC. Nội dung của phim này nói về 
một chàng nghệ si ba chìm bảy nói (do Vân Hùng thủ diễn) và đã có những 
lúc cô đơn, thiếu tình yêu hạnh phúc nên vào những cảnh đời éo le. Đây là 
một phim màu scope 35 ly với lối thu hình rất độc đáo, và rất nghệ thuật. 

Một số báo chí đã lên tiếng công kích cho rằng Hoang Thi Thơ phách lối, 
nếu không nói là quá lố, khi tự đề cao tài làm phim của mình. Dư luận báo chí 
thực ra cũng quá khắt khe đối với Hoàng thi Thơ, họ không hiểu tâm trạng của 
một người đạo diễn khi thực hiện xong một cuốn phim dài đầu tay. Song cũng 
nên hiểu tâm trạng của một người bỏ vốn ra để làm phim, gần đến ngày chiếu, 
có chút hênh hoang tuyên bố quá lố vài câu thì đó cũng chỉ là lối quảng cáo 
muốn cho phim mình đông khách để thâu lại vốn và kiếm một chút lời. Tâm 
trạng đó là tâm trạng chung của những nhà sản xuất phim. 

Hoàng Thi Thơ sinh ngày 16 tháng 7 năm 1928 tại Quang Tri, gia đình ông 
gôm có 19 anh chị và 2 người em. Năm 1946 ông theo học trường Khải Định 
(Huế). Ông theo học nhạc hồi còn nhỏ và trở thành nhạc sĩ với hơn 600 ca 
khúc, được nhiều thế hệ yêu thích như các bản tình ca quê hương: Rước Tinh 
Về Với Quê Hương, Duyên Quê, Đường Xưa Lối Cũ, Túp Lều Lý Tưởng, Gạo 
Trang Trang Thanh, Dam Cưới Trên Đường Quê, Múc Anh Trang Vang, Mấy 
Nhịp Cầu Tre, Rong Chơi Cuối Trời Quên Lang, Hình Ảnh Người Em Không 
Doi, Chuyện Tình Người Trinh Nu Tên Thi... Năm 1954, ông gặp người vợ 
tương lai của minh là bà Thúy Nga trong một cuộc thi tuyển lựa ca sĩ. 

Hoàng Thi Thơ sang My năm 1975 sau những chuyến lưu diễn ở Đông 
Nam A va Âu Châu, toàn đoàn bị ket và đã xin ti nạn chính trị sau đó. Ông 
sống tại Virginia, làm văn nghệ, tổ chức các show và thực hiện video ca nhạc, 
trong đó ông đã cho diễn lại các tuông mà khán giả yêu thích khi còn ở quê 
nhà. Ông qua đời tại Glendale, miền Nam California ngày 23 tháng 9 năm 
2001, hưởng thọ 74 tuổi, và 9 năm sau, ba Thúy Nga cũng theo ông. 





A — Жу i 
Hoang Thi Tho dang chi dao Phát Giàu dién xuát trong 
phim Người Có Don, dung sau là 
Thanh Nga và Van Hüng. 


Hoàng Thi Thơ và Tran Van Trạch (1924-1994), một 
trong những đạo diễn của thập niên 50, 60 qua 
các cuốn phim Truong Chi My Nương, 
Thoại Khanh Châu Tuấn, Vì Đâu Nên Nỗi... 








Jo Marcel - Tên thật là Vũ Ngoc Tong, sinh khoảng thang 9 năm 1938 ở Ha 
Nội. Thuở nhỏ học tại trường Puginier, vào Sai Gon năm 1954, học ở Taberd 
cho đến hết bậc Trung học. Anh là người nổi tiếng trong làng nhạc trẻ Việt 
Nam vào khoảng thập niên 60, 70. Tiếng hát của anh đã từng là thân tượng lôi 
cuốn nhiều bạn trẻ say mê âm nhạc. Anh là một nghệ sĩ rất nỗ lực trong các 
hoạt động phòng trà, vũ trường và sản xuất phát hành băng nhạc. Anh còn /à 
ông bầu của nhiều show giải trí và các chương trinh ca nhạc rất phong phú, 
hấp dẫn và đặc sắc. 

Jo Marcel bước chân vào làng giải trí văn nghệ từ những năm đầu thập 
niên 60 trong một ban nhạc tại nhà hàng Le Gelère (nằm trong khách sạn 
Caravelle) bang danh xưng Ngoc Minh. Anh từng cộng tác với các vũ trường 
nói tiéng 6 thành phó Sài Gòn nhu Ritz, Baccara, Queen Bee... Nam 1967, 
chính anh đã tự khai thác nha hang vũ trường Chez rồi đến Đêm Mau Hồng 
(trên đường Nguyễn Huệ). 

Jo Marcel đã từng song ca với ca sĩ Nhu An (sau này là vợ của anh) qua 
các tình khúc êm dịu và du dương. Jo Marcel sáng chói với những nhạc phẩm 
mà nhiều người ưa chuộng như Mông Dưới Hoa, Ai Về Sông Tương, Xin Mặt 
Troi Мей Yên, Khúc Nhạc Ngày 
Xuân, Bóng Chiêu Xưa, Hãy Vui 
Lên... cũng như những ca khúc 
Pháp noi tiếng như Merci Chérie, 
Les Neiges du Kilimandjaro, J' ai 
Envie, Fais la Rire Ei Si Tu 
N'exitais Pas, Oh Carol, J'ai Be- 
soin de Toi (Đời Anh Thiếu Em), 
Put Your Head In My Shoulder, 
Capri c'est Fini, Mes Trente-Trois 
Ans, Et Pourtant... 

Jo Marcel còn lẫy lừng trong 
thé giói àm thanh, anh duoc xem 
nhu là một "phù thủy" về lãnh vực 
này. Những sáng tạo của anh đã 
làm tăng thêm giá tri và sự ngoạn 
mục trong những chương trình ca 
nhạc và băng đĩa giải trí. 

Jo Marcel có rất nhiêu đam mê, 
trong đó có lãnh vực điện ảnh. 
Anh là một đạo diễn trẻ của nên 


"Mỗi lãnh vực hoạt động có những đặc điểm 
riêng của nó. Về khai thác phòng trà thì nặng 





điện ảnh Việt Nam ngày nay, say 
mê điện ảnh bằng những hình ảnh, 
âm thanh linh động và anh sáng 
dịu dàng. Anh thích thú và hăng 
say tìm những khía cạnh độc đáo 
dành riêng cho chính mình qua 
ống kính camera, cũng như bên 
lãnh vực nhạc trẻ, anh cũng có 
những cách trình bày, thể hiện 
sinh động qua lối trình diễn riêng 
cho chính mình. 

Thế Giới Nhạc Trẻ và Vết Chân 
Hoang là những sáng tác điện ảnh 
mà Jo Marcel đã thành công, để 
lại người xem nhiều điểm đáng 
ghi nhớ. Những cuốn phim này 
thường do anh đạo diễn, kiêm 
quay phim, ráp nối, dựng phim và 


về nghệ thuật và thương mại. Về ca hát thì tôi 
thích lắm, nhưng tôi không tin là thành công 
một khi hoạt động song song với công việc 
khai thác phòng trả vì lãnh vực hoạt động 
sau này đã khiển tôi bận bịu rất nhiều, không 
chu tâm vào việc ca hat được nên không cam 
thấy thoải mái. Về lãnh vực điện ảnh, thì đó 
là một đam mê đối với tôi, nhưng hiện nay 
chưa biết được là tôi có thể thành công hay 
không, vì hiện thời tôi đang còn ở trong thời 
kỳ học hỏi vì lãnh vực này quá bao la, không 
bị gò bó nhu phòng trà. Nhưng tôi sẽ có gắng 
để đạt tới được thành công. Về san xuất bang 
nhạc thì đó có lẽ là một hoạt động thích hợp 
với tôi nhất vì có hai yếu tố, thứ nhất là nghề 
ca nhac là nghề của tôi, thứ hai là kỹ thuật 
ghi âm là nghề số một của tôi, có bằng cấp 
dàng hoàng." 

Jo Marcel trả lời cuộc phóng vấn 

của ký giả Kỳ Vũ. 


— 2 + 
Với Tùng Giang va Trường Kỳ, 1966 (hình trên, anh của 
Nam Lộc), và trong lần thực hiện phim 
Thế Giới Nhạc Trẻ. 










ON 
© 
T 


s 


Trần Mj Anh 
е Điện Ảnh ® 
® Việt Name 









8 
Luyến tiếc 
= mộtthời m 
= vang зоп в 








thiết kế âm thanh, nghĩa là từ 
A đến Z anh đều lo hết. Anh _ 
tiết lộ rằng Thế Giới Nhạc Trẻ 
đã thành công vê vấn đề 
thương mại, nhưng còn vấn đề 
nghệ thuật thì môt tram ngàn 
lần không (ý của Jo Marcel), 
"Có thể so sánh cuốn phim 
Thé Giới Nhạc Trẻ với những 
cuốn phim khác nhu là một 
người mới tập đánh vần với 
một người học cao hiểu 
rộng," anh trả lời với ký giả 
Kỳ Vũ như vậy. Được hỏi về 
nhưng kinh nghiệm gi mà anh 
góp nhặt được sau cuốn phim thứ nhất để bổ túc cho cuốn phim thú hai là é 
Chân Hoang (phỏng theo tiểu thuyết Tuổi Choai Choai cua Trường Kỳ), Jo 
Marcel cho biết Vét Chân Hoang được quay bằng máy quay phim mới được 
khui trong thùng ra nên hình ảnh rất đẹp và rõ, hơn cuốn trước nhiều. Điểm kế 
tiếp là Vét Chân Hoang được ghi âm bằng một phương pháp mới ma không 
thu tực tiếp như cuốn đầu là Thé Giới Nhạc Trẻ. 

Ký giả Kỳ Vũ còn hỏi tiếp: -Minh Lý là vai chánh trong hai cuốn phim do 
anh thực hiện, xin anh cho biết nhận xét của anh về tài nghệ diễn xuất của 
Minh Lý? 

Jo Marcel trả lời: -Cuốn phim thứ nhất thì không có gì để nói vì chưa doi 
hỏi ở sự diễn xuất. Còn cuốn phim thừ hai thì tôi rất nản về sự điễn xuất của 
Minh Lý khi quay, nhưng sau khi ráp nối và chuyển âm xong thì tôi có thể nói 
là xuất sắc không ngời 

Ky Vũ: -Anh có nhung dự tinh gi trong tuong lai? 

Jo Marcel: -Nếu phòng trà vẫn chưa được mở cửa thì tôi cố gang để thực 
hiện hai tháng một phim. Và hiện nay tôi đang chờ truyền hình thương mại 
được thành láp. 

Theo như cuộc phỏng vấn ấy, Jo Marcel cho biết, anh sẽ thực hiện một cuốn 
phim thứ ba nhắm vào tuổi thơ, nhi đồng, và tài tử Minh Lý vẫn được chọn là 
tài tử chính.. 


Jo Marcel rất mê quay phim, và anh muốn đem những 
hình ảnh về nhạc trẻ Việt Nam lên màn ảnh lớn, hai cuốn 
phim Thé Giới Nhạc Trẻ và Vét Chân Hoang là những 
tác phẩm điện anh của anh đã thành công rất đáng kẻ. 


Kể từ sau năm 1975, Jo Marcel di tản sang Mỹ, sống nhiều năm tại miền 
Nam California. Jo Marcel cũng như bao nhiêu ngươi khác, chung một số 
phận, anh đã vất vả trong những năm đầu cuộc sống lưu vong trên đất lạ xa 
người. Giờ anh đã trên 70 tuổi, anh vẫn sống âm thầm một mình với căn nhà 
nhỏ xinh xắn tại Long Beach, thỉnh thoảng gặp gỡ bạn bè xưa để ôn lại những 
kỷ niệm cũ, một thời vàng son rực rở. Ôi, thời oanh liệt nay còn dau! 

Jo Marcel vẫn thường xuyên liên lạc với những người bạn đời (kể cả bà 
Hamada Tazudo) đã trải qua, luôn gặp gỡ các con, va thú tiêu khiển nhất của 
anh hiện nay là thích sưu tầm xe hơi cổ, tân trang theo sở thích của mình. Anh 
còn có tài sửa sang các thiết bị âm thanh và nhiều máy móc khác liên hệ. 








Jo Marcel với đôi song ca Tuyền và Huy. 


rea 





Jo Marcel tu cam may quay, tu dao dién, va 
thường hay tìm những góc cạnh dep dé đưa vào 
phim của mình. 





Jo Marcel đã từng là người điều khiển chương 
trình cho Thúy Nga Paris by Night ở hải ngoai. 


Hoang Vĩnh Lộc - Đạo diễn duy nhất Việt Nam da đoạt 2 giải tượng vàng 
quốc tế: Golden Harvest Award ở Kyoto, Nhat Bản năm 1967 với phim Con 
Búp Bê Nhồi Bông, và Film showing Best theme tại Đại hội Diện anh Á Châu 
Đài Bắc tổ chức ở Taipei năm 1971 với phim Người Tình Không Chân Dung. 

Hoàng Vĩnh Lộc cũng đoạt được 2 giải thưởng Văn học Nghệ thuật của 
Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa năm 1969 với phim Xin Nhận Nơi Này Làm 
Quê Hương là "Đạo diễn xuất sắc nhất" và "Phim xuất sắc nhất". 

Với cuốn phim Người Tình Không Chân Dung, đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc 





đã tự viết truyện phim, phân cảnh ky thuật, viết đối thoại và làm đạo diễn. 
Đây thực sự đã đánh bóng tên tuổi của ông như là một nhà đạo diễn lớn, nhiều 
tài năng của nên điện ảnh Việt Nam ngày nay. 

Xem phim Hoàng Vĩnh Lộc người ta luôn nhận thấy lúc nào trong phim 
của ông cũng thấy những gương mặt đây nam tính, khí phách và dữ dội, cứng 
cỏi và anh hùng. Phim của ông, đàn ông nhiều hơn đàn bà, và bao giờ cũng có 
một ít sự xung đột tình cảm lẫn nhau. Phim của ông còn đề cao những người 
lính Việt Nam Cộng Hòa biết hy sinh hạnh phúc của gia đình, chiến đấu cho 
tự do và hòa binh. 

Sau thành công rất đáng khích lệ của ông với phim Người Tình Không 
Chân Dung, đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc cùng nhà thơ Hà Huyền Chi và nhà 
văn Văn Quang đã dự định một cuốn phim lịch sử tạm mang tên là Con Rồng 
Cháu Tiên, nhưng tiếc thay, tình thế chính trị thay đổi, dự án này không thành. 

Từng được đào tạo về điện ảnh tại Hoa Kỳ, ông là diễn viên nói tiếng trong 
các phim Bén Сй (1950) và Người Về Từ Dinh Núi (1967). Ong đã từng sáng 
tác những bài thơ với bút hiệu Dạ Chung, và thường được Lâm Tuyên, Hoàng 
Trọng phổ thành nhạc. Những bai thơ tiêu biểu của ông gồm có: Hinh Ảnh 
Mot Budi Chiều, Tơ Sầu, Trở Về Dĩ Vang, Tiếng Thời Gian, Khúc Nhạc Ly 
Huong... đã làm thốn thức con tim của nhiều người hâm mộ. 

Theo hồi ký của nhà văn Duyên Anh (Vũ Mộng Long), Hoàng Hải Thủy 
và Nguyễn Thuy Long thi sau chiến dịch đầu tiên từ ngày 2-4 đến 28-4-1976, 
ông đã bị bắt cùng với các đạo diễn Hoàng Anh Tuấn, Thân Trọng Kỳ và 
Minh Đăng Khánh, bị đưa đi học tập cải tạo một thời gian rồi sau đó ông được 
thả về với gia đình vì lý đo sức khỏe (ông thường hay bị suyễn kinh niên). Do 
tình trạng sức khỏe quá yếu kém, tinh thần suy nhược, và thiếu thốn thuốc 
men trong suốt thời gian lao tù Cộng sản, Hoàng Vĩnh Lộc đã không chịu 
đựng nổi, cuối cùng vào khoảng năm 1978, ông đã vĩnh viễn ra đi trong sự 
thương tiếc của nhiều người. Ông để lại người góa phụ thân thương của ông là 
bà Hoài Hương cùng sáu người con nhỏ bé. 

Thông tin về sự mất mát này rất có giới hạn vì Việt Nam sau chiến tranh 
vẫn còn thiếu thốn đủ mọi vấn đề, và sự kềm kẹp, kiểm tra vẫn là những điều 
tiên quyết mà chính sách của chính quyền Cách mạng phải làm. 





Hoàng Vĩnh Lộc, chụp ảnh là thú vui của ông. 


ty eae дә mm 
tu. PSM 
{ е одах doc l : q 





M ` - L^ " I iy 
АЫ MT Te S 





Hinh trên: Đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc va tài tử Kiều 
Chinh tại Đại hội Điện ảnh Á châu Đài Bắc năm 
1971 với những giải thưởng đã đoạt được trên tay. 
Hình dưới: Cảnh Tâm Phan và Kiều Chinh trong 
phim Người Tình Không Chân Dung. 








Trong sự cố gang của minh, bà Hoài Hương đã mang được sáu đứa con thơ 
dại ra khỏi nước giửa thập niên 1980 để xây dựng cuộc đời mới với nhiều 
tương lai sáng lạng hơn. Hai người con của Hoàng Vĩnh Lộc là Hoàng Thị 
Bích Ngọc va Hoang Quý Lâm hiện đang cư ngụ tại Houston, Texas. Ca hai 
đều có năng khiếu viết nhạc và đều tham gia vào các sinh họat văn nghệ của 
cộng đồng người Việt tại Mỹ. 

Cú mỗi năm, khi đến ngày giỗ của chồng, bà Hoài Hương thường âm thầm 
J nhỏ lệ, tiếc cho một thời vang bóng và một thói vàng son của Hoàng Vĩnh 
Lộc, mà tất cả không bao giờ trở lại, tiếc cho những cống hiến của ông mà con 
người vô tình đã quên lãng. 


Anh không giu trong anh một kho tàng hay một danh vọng nào cả, 
Anh chỉ giữ lại hình ảnh mot buổi chiều khi nắng vàng nhuộm mái tóc em. 
Dạ Chung-Hoàng Vĩnh Lộc 





Hoàng Vĩnh Lộc rât say sưa trong công việc. 


` a = 











Bến Cü thu hút được nhiều người xem tai 

một rạp chiếu bóng ở Sài Gòn năm 1953. 
Hoàng Vĩnh Lộc thủ vai chánh nam 

trong phim này. (Ảnh: RdR-Revue des Ressources) 


Với nữ tài tử Kiều Chinh và Minh Trường Sơn khi đem 
phim Người Tình Không Chân Dung 
sang Đài Loan tranh giải. (Anh: RdR-Revue des Ressources) 


Hoàng Vĩnh Lộc 
khi chưa là đạo diễn (Ảnh: AFP) 


— w"" 





Hạnh phúc bên cạnh người vợ hiên và con thơ, một 
gia đình đầm âm của Hoàng Vĩnh Lộc. 





Bui Son Duan (1932-2000) - là một ngươi làm phim voi ý thức: "Chi những 
nhà làm phim Việt Nam làm phụ lòng khan giả, chứ chưa bao giờ khan giả 
phụ lòng người lam phim," Bùi Sơn Duan là như vậy! 

Sau phim Ba Có Gái Suối Cháu (1969), Nhu Hat Mua Sa (1971), và Nhu 
Giọt Sương Khuya (1972), thì Hải Vu 709 (1974) là một cuốn phim thương 
mại giải trí mà đối với đạo diễn Bùi Sơn Duân phải là một cuốn phim thành 
công! Bùi Sơn Duân đã nghiên cứu kỹ lưỡng những vấn đề liên hệ, như ông 
biết rằng khán giả ciné Việt Nam sẽ là những khán giả của phim ông làm, và 
đủ mọi thành phần, tài tử sẽ rất được ưa thích, đáp ứng cho mọi tâng lớp. Bùi 
Sơn Duân cho rằng ông chỉ làm một cuốn phim tương đối cần và đủ để hội đủ 
là một phim tuồng. Ông đi ngược lại, phân tích những nhận định riêng để thực 
hiện một phim nói tiếng Bắc dù nhiều người cho rằng phim nói tiếng Bắc sẽ 
thất bại! 

Đạo diễn Bùi Sơn Duân sinh năm 1932 tại Phú Yên. Ông bước chân vào 
lãnh vực điện ảnh từ năm 1954 với vai trò kỹ thuật chuyên môn là ráp nối, 
dựng phim. Ông thực tập tại phòng Thông tin Hoa Kỳ tại Sài Gòn. Đến năm 
1956-1964 thì ông chuyển qua làm cameraman và sau đó ông tự trau đồi nghề 
nghiệp để trở thành đạo diễn. Ông vươn lên trong sự cố gắng của mình để đẩy 
lui dần dần những cộng sự viên người Phi Luật Tân đang đóng một vai trò cố 
vấn và cộng tác đắc lực với Hoa Kỳ đang yếm trợ miền Nam Việt Nam về mặt 
kỹ thuật chuyên môn, trong đó điện ảnh cũng đóng một vai trò quan trọng. 

Khi nền điện ảnh nước nhà bước sang thời kỳ phục hưng, đạo diễn Bùi Sơn 
Duân đã đứng ra thành lập Việt Ảnh Phim, mặc dù còn nhiều thiếu thốn, tiền 
bạc cũng như các phương tiện ky thuật, thiểu phim trường, và thiếu cả nhân 
lực, nhưng hãng phim của ông vẫn cố gắng phát triển. 

Nhận xét vê các đạo diễn Việt Nam, đạo diễn Bùi Sơn Duân cho rằng 
nhiều đạo diễn Việt Nam có những cái nhìn rất ý thức, nhưng họ đã không 
diễn tả được hết qua mọi việc phân cảnh. Bởi vì điện ảnh không thể lê thê 
bằng những dấu phẩy nhu style của tiểu thuyết mới, cả trang giấy chỉ toàn dấu 
phẩy. 

Khi nhận xét vê tương lai của điện ảnh Việt Nam, Bùi Sơn Duân cho biết 
hiện nay có rất nhiêu người đòi hỏi cần phải có một sắc luật vê điện ảnh dành 
cho các nhà sản xuất phim Việt Nam. Nhưng ông còn nghĩ rằng, "minh hãy 
làm cho khán giả tin tưởng, lúc đó chính quyên sẽ né nang, và việc doi hỏi 
một sắc luật lúc đó tự nhiên phải được có." 

Điều mong muốn có lẽ đạo diễn Bùi Sơn Duân hy vọng phim Việt Nam 
vượt biên giới, nghĩa là được trình chiếu cho khán giả ngoại quốc thưởng thức 
phim ảnh thuân túy Việt Nam, và không có một mặc cảm nào cả, miễn đừng 
làm mất gốc như thực hiện những loai phim quá tệ, mất truyền thống, bản chất 
dân tộc. 

Sau ngày 30 tháng 4, 1975, đạo diễn Bùi Sơn Duân tiếp tục sự nghiệp của 
mình bằng cái tên mới Lam Sơn, để thích nghi với xã hội mới và điện ảnh 
Cách mạng. Ông đã lần lượt đạo diễn các phim: Giữa Hai Làn Nước (1977), 
Bản Nhạc Người Tủ (1978), Đám Cưới Chạy Tang (1979), Đường Dây Côn 
Dao (1980), Tiếng Dan (1981), Chiếc Vòng Bac (1982), Ông Hai Сй (1985), 
Con Gái Ong Thứ Trưởng (1987), Biển Bo (1988), Chiều Sâu Tội Ác (1988), 
Ba Biên Giới (1989), Lửa Cháy Thành Đại La (1989)... 

Năm 1990, Bùi Sơn Duân sang Mỹ, và trong suốt cuộc đời còn lại của ông, 
ông đã cố gang thực hiện cuốn phim cuối cùng là Gia Dinh Có Tw với Tüy 
Hồng, Hùng Cường, Mai Lệ Huyền, Xuân Phát... Ông cũng đã dự định đưa ra 
kế hoạch tổ chức Hội Điện Ảnh Việt Nam Hải Ngoại và Ngày Điện Ảnh Việt 
Nam tại hải ngoại nhưng không thành công vì tuổi già sức yếu, ông đã vĩnh 
biệt ra đi tại thành phố Pomona, ngoại ô Los Angeles, miên Nam California 
vào năm 2000. Tưởng cũng nên biết, cháu ruột của ông là Thương Tín, một 
diễn viên có tiếng của điện ảnh Việt Nam bây gió. 





_ Hải Vu 709 (1974) x x 


Gia Dinh Có Tu (1991) là cuón phim cuối cùng của đạo 
diễn Bùi Sơn Duân được quay tại Little Saigon. Đây là một 
cuốn phim hài hước qui tụ nhiều gương mặt quen thuộc 
như: Túy Hồng, Hùng Cường, Xuân Phát, Mai Lệ Huyền 
và Mỹ Lệ, Ngọc Anh, Linda Trang Đài... 





Điện Anh 





Vi 


2 
2. 
m 
3 
8 


= Luyến tiếc = 


e mộtthời | 


m Vang son g 


Vo Doan Chàu - Anh thuc su này ra y dinh làm phim kinh di sau khi xem 
một cuốn phim Việt Nam, và trong tiêm thức của anh, Lé Đá là một câu 
chuyện hay mà anh rất thích thú. 

Khi cơ hội đã đến, anh tìm gặp lại Lé Đá từ cô hàng cho mướn sách. Lệ Đá 
là một truyện ngắn, mà truyện ngắn thì anh rất thích bởi vì anh có thể thêm 
vào những ý tưởng để khai triển truyện ngắn ấy rộng ra. Nguyên tác là một 


Đạo diễn Võ Doãn Châu bên cạnh Cameraman 
Ngọc Tùng trong lần thực hiện phim Lệ Đá. 


truyện ngắn của Nguyễn Mạnh Côn với cái tên Dai Uy Trường Kỳ, một tác 
phẩm kinh di giả tưởng. 

Võ Doãn Châu từng tốt nghiệp tại trường IDHEC ở Pháp, nhưng anh đã 
không thực hành trong một thời gian dài vì một vài lý do. Đề cập đến chuyên 
làm phim, anh than phiên Việt Nam thiếu quá nhiều phương tiện, nhưng anh 
vẫn cố gang thực hiện cho hoàn toàn tốt đẹp. Tin tưởng rằng anh sẽ thành 
công, anh nói: "Nếu nó thất bại, tôi sẽ bỏ nghề luôn. Tôi không phải là một 
nghệ sĩ, tôi không có nhiều thiết tha đam mê với điện ảnh". Tuy nhiên anh 
cũng thành công, các cộng sự viên làm việc với anh rất tận tâm, chịu khó cả, 
chẳng hạn như nhà văn Nguyễn Mạnh Côn chăm lo phần đối thoại, camera- 
man Ngọc Tùng rất đắc lực trong những góc cạnh thu hình thật ti mỉ, các tài 
tử Đoàn Châu Mậu, La Thoại Tân, Thanh Lan, Ngọc Phu, Bà Năm Sa-đéc... 
đều hết mình với vai diễn. Nói chung là mọi người đều muốn tác phẩm điện 
ảnh Lệ Đá của Võ Doãn Châu thành công. 

Trả lời kinh nghiệm và bằng cấp IDHEC có được đem ra xài không, Võ 
Doãn Châu khiêm nhường nói: "Muoi một năm rồi còn gi, chủ nghĩa 6 trường 
lạc đâu mất. Lệ Da chỉ là cai nhìn của riêng tôi qua các kinh nghiệm cua 
trường doi." Hãy xem tiếp đoạn phỏng vấn dưới đây của ký giả Quỳnh Ky với 
đạo diễn Võ Doãn Châu dành cho tạp chí Màn Ảnh (số 354). 

QK: -Từ ngày tốt nghiệp đến nay anh không hé dem tài hoc ra áp dụng vào 
việc làm điện ảnh lần nào sao? 

VDC: -Có chứ, tôi di theo làm phụ tá cho đạo diễn Jean Leduc một thời gian. 
QK: -Anh thấy khán giả Việt Nam thế nào? 

VDC: -Họ có những thai độ buông tha với phim Việt Nam, điều này khiển tôi 
buon. Toi coi đó là một hành động khi dé phim Việt Nam, chẳng hạn khi xem 
một cuốn phim Việt Nam xong, họ khen phim này hình ảnh đẹp đó chớ! Tôi 















Chân dung đạo diễn 
Võ Doãn Châu. 


Er. o 7. <А 


Dao dién Vó Doàn Cháu và 
Doan Chau Mau, Ngọc Phu, Phượng Trang, 
cameraman Ngọc Tùng, và é-kíp làm phim 
tai Dà Lat. 





thay lời đó nó có vẻ mia mai quá. Tôi lại biết rang, nếu là một phim ngoại 
quốc họ sẽ phê bình... ngon lành! 

ОК: -Thé anh muốn ho làm sao? 

VDC: -Có thể họ chửi, phim buồn ngủ thấy mồ! hoặc khen, phim hồi hộp quá 
xá!... miễn ho đừng tỏ ra tha thứ, coi nhu đồ bỏ để mà khen lơ mơ, vô tội va! 
QK: -Báo chí Việt Nam ra sao đối với điện ảnh? 

VDC: -Tói nghi các ký giả điện anh ở Sài Gòn chưa từng phê bình dung dan, 
chưa vô tu khi viết về phim ảnh Việt Nam. 

Để kết thúc cuộc phỏng vấn của Quỳnh Kỳ, Võ Doãn Châu đã phát biểu, 
cho rằng các ký giả chưa từng phê bình đứng dan hay thiếu vô tư thì quá đáng, 
mặc dù có hơi nhiều, nhưng không thể hoàn toàn được. Mục quan điểm của tờ 
Màn Ảnh trong các số kế tiếp đã nêu ra vấn đề này như sau: 

"Khi nói các ký giả điện ảnh chưa vô tu, hẳn anh VDC tin rằng ho có thể 
vô tu được, nhưng vì một lý do nào đó nên chưa muốn vô tu. Anh VDC có lẽ 
muốn ám chỉ một điều - rất tai tiếng - của một số người cầm bút liên hệ với 
các chủ hãng phim ở đây. Da số họ đã liên hệ công khai. 

Điều này thật đáng tiếc. Hậu quả của nó là một mặt gây sự mất tin tưởng 
nơi độc giả--cũng là khán giả. Người ta sẽ cho rang bdo chi khen hay chê một 
phim không ở phim đó hay hoặc dé, mà ở vấn đề khác. Mặt khác, điều này 
khiến một số chủ hằng phim cho rằng cứ mua chuộc ký giả là yên chí về mặt 
du luận... Phải nhận một điều rằng câu nói của anh VDC có phần đúng, khá 
dung. 

Nhung câu nói trên không thể la một câu nói bao quát, ham ý điển hình hóa 
một giới cầm bút Việt Nam. 

Giải thích một cách khác, người thực hiện Lệ Đá rất tin tưởng ở khả năng 
của mình. Và sẵn sàng đón nhận sự phê bình thật vô tu của báo chi. Thai độ 
của anh VDC thật đàng hoàng ngay thẳng, nhưng không kém phần cao ngạo 
khi anh nói thêm: có thể bỏ làm phim ngay, sau Lệ Đá. Như thế có phải anh 
hàm ý nói rằng nếu phim anh thất bại, thì hoặc khán giả chưa hiểu đạo diễn, 
hoặc báo chí thiên vị? Câu trả lời phải do anh VDC nói ra, hoặc phải chờ khi 
cuốn phim trình chiêu. " 

Cuối cùng muc quan điểm đã kết luận rằng, kể từ cuốn phim Tróng Mái тб 
đi, các bài viết của các ký giả sẽ được viết vô tư, thẳng thắn, ngoài mọi điều 
kiện, như sự mong mỏi ít nhất của một người trong giới đạo diễn. Như vậy, 
đạo diễn Võ Doãn Châu là người thứ tư sau các đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc, Lê 
Dân, và Bùi Sơn Duân, mà khán giả Việt Nam còn tin tưởng được. 


Trong Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên tại Thu Do 
Theater, Garden Grove (California), hồi tháng 10, 1996, phim Lé Da (tên Anh 
ngü là Tears of Ice) đã được trình chiếu cùng với những cuốn phim của các 
đạo diễn trẻ như Charlie Nguyễn với phim Thời Vua Hùng Vương Thứ I8, Đỗ 
Phúc Lộc với Tuổi Trẻ Thiếu Tình Yêu, Trần Anh Hùng với Mùi Du Du 
Xanh... Và phim của anh cũng đã được chiếu gây qũy cho giải Phụng Hoàng 
của Hội Cổ Nhạc Miền Nam Việt Nam Hải Ngoại vào tháng 7 năm 2007 tại 
Anaheim, California. 


Đạo diễn Võ Doãn Châu sinh năm 1936, theo học luật va điện anh ở Pháp. 
Sau thời gian du học ở Pháp trở vê Sài Gòn, trong khoảng thời gian đài 12 
năm đó, anh không có một hoạt động nảo về điện ảnh cả, một ngày hai buổi 
làm việc ở hãng hàng không Pan American. Khoảng năm 1957, anh có tham 
gia đóng phim The Quiet American của đạo diễn Joseph Mankiewicz với 
Nguyễn Long, Phùng Thị Nghiệp... Anh đã có gia đình êm ấm, một vợ, 4 con, 
và hiện nay đang sinh sống tại Santa Ana, California, Hoa Kỳ. 








Hà Thúc Cần - Trong những năm chiến tranh leo thang, bên cạnh những 
khủng hoảng về chính trị, giới điện ảnh và truyền thông đã xôn xao về một 
cuốn phim đã gây nhiều sự phản ứng của chính quyền, đó là Dat Khổ của đạo 
diễn Hà Thúc Cần! 

Tiếc thay, Dat Khổ đã bị đưa ra mổ xẻ quá ti mi và kiểm duyệt quá gắt nên 
cuốn phim này chưa được phép trình chiếu rộng rãi ở Việt Nam cho đến khi 


- Sài Gòn bi gidi phóng! Và mia mai thay, Đất Khổ sau đó đã bi lãng quên hơn 
Î 20 năm sau mới được trình chiếu công khai tại hi viện của American Film 
-] Institute năm 1996, kế đó là tại Đại hội Điện ảnh My Á (Asian American 


International Festival) lần thứ 15 do hai trường George Mason University ở 
Virginia va University of Maryland ở Maryland tổ chức. 

Cha đẻ của cuốn phim này là đạo diễn Ha Thúc Can đã yên giấc ngũ ngàn 
thu từ năm 2004 tại Singapore. Ông thường tâm sự với những người bạn của 
ông, Dat Khổ là một thành tích sáu đậm nhất mà ông rất hành diện trong đời. 

Vào thập niên 60, Hà Thúc Cần là phóng viên chiến trường của đài truyền 
hình CBS Mỹ tai Sai Gòn. Ông nhiều lần tháp tùng với nhiều nhà báo, ký gia 
Hoa Kỳ trong những lần săn tin sôi nổi ngay tại chiến trường đầy bom đạn, 
trong đó có Morley Safer, người đã viết trung thực bài The Burning of Cam 
Ne, một trong những phóng sự gây nhiêu tiếng vang trong chính trường Mỹ về 
chiến tranh Việt Nam, và gây sự phan nộ từ tổng thống Lyndon B. Johnson. 

Do kinh nghiệm của mình, Hà Thúc Cần đã từng cầm máy chụp và thu hình 
trực tiếp để ghi lại những cảnh tượng tàn khốc và kinh khủng của cuộc chiến. 
Ong đã quyết dinh làm phim Dat Khổ dựa theo Giải Khan Só Cho Ниё và 
Tình Ca Trong Lửa Đỏ của Nhã Ca. Rất nhiều đoạn trong phim, đích thân Hà 
Thúc Cần cầm máy quay những cảnh thật nên cuốn phim trở nên sống động 
và có giá trị Ông chọn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (một thời là nhạc sĩ phản 
chiến ở Sài Gòn) đóng vai chánh, bên cạnh còn có ca sĩ Bích Hợp (đệ nhất 
đào thương sân khấu miền Bắc), Kim Cương (đệ nhất đào thương sân khấu 
miền Nam), nhà giáo-nhạc si-nghé sĩ Lê Thương và các nhạc sĩ Vũ Thành An, 
Miên Đức Thang, nhà văn Sơn Nam, luật su Tòa Thượng Tham Huế và Sài 
Gòn Lưu Nguyễn Đạt, kịch tác gia Trần Lê Nguyễn, và cả Thành Lộc, Bạch 
Lý... một dàn diễn viên hùng hậu cho cuốn phim Đất Khổ của ông. 

Sau 30 tháng 4, 1975 Hà Thúc Cần rời Việt Nam và chọn Singapore làm 
quê hương thứ hai của mình. Ông chuyển sang lãnh vực hội họa và làm chủ 
một gallery studio chuyên sưu tập và mua bán tranh ảnh. 





se TRINH CÔNG SON _ вісн HOP 
XUAN MÁ VÂN QUYNH 
MINH TALUNO SCY IERRY LILES 








Dao dién 
Ha Thic Can 


Dao diễn Hà Thúc Cần, đội mũ, ngồi phía trước. 
Phía bên phải ông là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (vai 
chánh). Đứng ở giữa đằng sau là nhạc sĩ Lê Thương 
(vai linh mục) và nhiều diễn viên trước nhà thờ 
Dong Chúa Cứu Thé (Ниё). 





Giờ nghỉ trưa bên đường của đoàn làm phim. 


Lê Dan - Có lẽ người ta da 
không quên đạo diễn Lê 
Dân là người đã tüng khám 
phá ra Kiêu Chinh trong 
Hồi Chuông Thiên Mu 
(1957), Huỳnh Thanh Trà 
trong Loan Mat Nhung 
(1970), Bang Chau trong 
Trần Thi Diễm Châu 
(1971), Vũ Thái Bình, Bạch 
Liên, My Hoa trong Hoa 
Mới Nở (1973),và gần đây 
là Quốc Dũng, Hoài Mỹ 
trong Truong Tôi (1974). 

Đạo diễn Lê Dân là một 
đạo diễn có nhiêu khám phá 
nhất, không những khám 
phá về tài năng mà còn cả 
về đề tài nửa. Ông rất chú 
trọng đến những nhân vật 
và hiện tượng хау ra chung 
quanh, những biến cố làm 
ảnh hưởng và thay đổi nhân 
vật. Hầu hết những tài năng mới của ông đã được ông nâng cao và trao phó 
bằng những vai trò hết sức quan trọng. Ông cho rằng những tài năng mới hiện 
nay vẫn chưa đủ, còn quá ít, ông mong rằng sẽ luôn có những khuôn mặt mới 
để làm thay đổi bộ mặt điện ảnh Việt Nam. 

Với Lê Dân, bao giờ ông cũng quí trọng tác giả tiểu thuyết, những người 
cha đẻ tinh than của câu chuyện, linh hồn của những nhân vật va tình huống 
xảy ra trong truyện. Ông cho rằng, những tác giả ấy chính là những người đã 
gợi ý, mang lại những cảm xúc phong phú cho những người làm phim. Ông 
thường tham vấn với tác giả trước khi khi bắt tay thực hiện một cuốn phim. 
Ong luôn luôn tôn trọng những ý chính của tác giả và đi sat với tiểu thuyết. 

Lê Dân chủ trương làm phim cho mọi giới, từ trí thức đến bình dân, và 
không thể chỉ cho một người hay một số ít đại trí thức xem. 

-Tôi muốn mỗi cuốn phim của tôi là một sáng tạo tit đó tôi có thể gởi nói 
niềm của minh toi khán giả. Nỗi niềm của tôi gồm có giáo duc và xây dung xã 
hội, ca tụng những tình cảm đẹp, nhất là những tình cảm đẹp của Việt Nam. 

Ông tiếp: 

-T6i thích nhất là hai đạo dién Charlie Chaplin và Vitorio de Sica. Do do, 
những phim cua tôi điều có pha những nét châm biển một cách linh động hầu 
mia mai đời một cách nhẹ nhàng... Tôi đã hết sức cố gắng để diễn dat cái ибс 
muốn đó, nhưng nếu khán giả không hiểu thì có lẽ tại tôi chưa diễn tả nổi. 

Được hỏi khi làm phim ông nhắm vào thành phần nao, đạo diễn Lê Dân đã 
tra loi như sau: 

-Trước hết tôi nhắm vào khán giả bình dân, tuy nhiên tôi cũng cố gắng 
không để giới trí thức chê bai. Cả hai thành phần này đều rất khó khăn. Dù 
vậy, chưa lần nào tôi có ý nghĩ chủ yếu vào việc thương mại khi làm phim. Tôi 
làm cho dân chúng và song song với vệc này là việc thu lợi. 

Hỏi theo ông người đạo diễn phải có những đức tính căn bản nào thì ông 
tra loi: 

-Truoc hết phải sống nhiều, phải lich su, lịch sự có nghĩa là từng trải sự 
việc, phải biết rung cám, có đầu óc nghệ thuật, có óc sáng tạo, và nhất là 
phải vì dân tộc. Cuối cùng là phải có căn bản kỳ thuật, do tự học hoặc do 
người khác dạy. 

Qua những phim ông thực hiện, ở Học viện Cao đẳng Điện ảnh Paris 





Đạo diễn Lê Dân chỉ đạo phần quay ngoại cảnh 
cho bộ phim truyền hình Ong Có Van (1996). 


Ễ 1 111111111111 1111111101111 111L... 





ON 
С© 


vàng son 


Œ 
"D 
=> 
> 
- Д 


<Ü 
® 
2. 
m 
3 
Li 


š 
22 
sẽ 

o 





(IDHEC) ông chi hoc được những căn bản tối thiểu, và phải có dip, có cơ hội 
mới có thể làm phim được. Ông được sử dụng cách thu hình, ráp nối... và 
những phần vụ liên hệ đến việc thực hiện một cuốn phim. Nếu làm được một 
cuốn phim thì nó có giá trị bằng ba năm học. 

Được hỏi trong tương lai ông sẽ làm gi, ông trả lời là ông sẽ làm thật nhiều 
phim, mỗi cuốn phim là mỗi sáng tạo, ca tụng tình cảm và cuối cùng, ông 
mong sẽ khám phá thêm nhiều tài năng điện ảnh trẻ. 


Lê Dân tên thật là Lê Hutu Phước, ông sinh ngày 13 thang 8 năm 1928 tại 
Tây Ninh. thuở nhỏ ông theo học ở trường Pétrus Ký (Sài Gòn), ông rất thích 
môn Triết. Năm 1946, ông du học sang Pháp, theo ngành Luật với chí hướng 
mong tốt nghiệp môn Kinh tế học. Và một địp tình cờ, ông bị quyên rũ bởi 
những hoạt động phong phú và hấp dẫn của đại hội điện ảnh Cannes lần thứ 
50, ông quyết định tìm hiểu và học thêm ngành điện ảnh. Rồi sau đó, ông tốt 
nghiệp IDHEC va Institut de Filmologie Sorbonne (Voc viện nghiên cứu 
phim ảnh Paris) tại Pháp năm 1952. 

Trong suốt thời gian du học, ông còn tham gia hoạt động chính tri, gia 
nhập đảng Cộng sản Pháp và cuối cùng ông bị trục xuất về Việt Nam. Vài 
năm sau, ông làm phụ tá cho đạo diễn Marcel Camus dé thực hiện cuốn Mort 
en Fraude (Tw Nạn Trong Chuyến Buôn Lậu, tựa tiếng Anh là Fugitive in 
Saigon, 1956), và kế tiếp là The Quiet American (Người Mỹ Trầm Lặng) của 
đạo diễn Joseph L. Mankiewicz ngay tại Sài Gòn. 

Bên cạnh việc làm phim với nước ngoài, ông cũng bắt đầu thử tài đạo diễn 
của minh qua cuốn phim dau tay Hoi Chuông Thiên Mu (1957) với khám phá 
mới của ông là nữ tài tử Kiều Chinh đóng bên cạnh nam tải tử nói tiếng Lê 
Quỳnh. Sau Hoi Chuông Thiên Mu, ông hành nghề luật sư tai Tòa Thượng 
Thẩm Sai Gòn (1961) cho đến năm 1969 thì ông trở lại điện ảnh với các cuốn 
phim: Loan Mat Nhung (1970), Trần Thị Diễm Châu (1971), Tình Lan và 
Điệp (1972), Sau Giờ Giới Nghiêm (1972), Nhà Tôi (1972), Hồng Yến (1973), 
Hoa Mới Nở (1973), Xóm Tôi (1974), và Trường Tôi (1974). 

Sau năm 30/4/1975, Lê Dân tiếp tục làm phim, tham gia điện ảnh Cách 
mang, ông đã thành công với Cánh Đồng Mo Uoc (1978), Trang Giấy Mới 
(1979), Đứa Con Bi Từ Chói (1980), Con Mèo Nhung (1981), Pho Tượng 
(1982), Tiéng Sóng (1983), Giai Điệu Xanh (1987), Hai Chi Em (1988), Dòng 
Sóng Không Quên (1989), Mười Năm Tình Cü (1990), Xương Rồng Den 
(1991, cuốn phim ưng ý nhất của ông*), Riéng Chỉ Có Anh (1992), Bên Dòng 
Sông Trẹm (1993), Áo Trắng Sân Trường (1994), Người Con Gái Đất Đỏ 
(1995), Ông Cố Vấn (phim truyền hình, 1996, phim này dự tính là 50 tập, 
nhung làm đến tập thứ 10 thì phải ngưng vì không còn ngân quy!), Tró Lai 
Vườn Xưa (1996), Người Từ Cung Trảng (1997), Hiển Dâng (1997), Cội 
Nguồn (phim truyền hinh,1998), Mat Trận Không Tiếng Súng (2000), Biển 
Hat (2000), Sống Lai О Qué Huong (2001), Bén Dong Миос Хоау (2002), 
Ngoại Tinh (phim truyền hinh, 2004), Mót Con Mé (2004)... 

О tuổi 82, ông vẫn còn mé làm phim, Nng Bức Thư Từ Son Mỹ là cuốn 
phim mới nhất của ông đã được đưa đi trình chiếu ở Đại hội Điện ảnh Cannes 
(Pháp) hồi tháng 5 năm 2010. Trong tương lai, ông dự định sẽ làm một cuốn 
phim về đại tướng Võ Nguyên Giáp trong năm 2011 mà ông nghĩ rằng sẽ có 
rất nhiều người mong đợi! Chờ xem... 


* Có thể nói, tác phẩm này là dinh cao trong sự nghiệp điện ảnh của đạo diễn Lê Dân. Một cuốn 
phim gây xúc động người xem, cảnh đẹp, và ông tự hào đã khám phá ra Việt Trinh, một nữ tài tử 
sau này rất được nói tiếng, đầy triển vong. Phim đoạt giải Bóng sen bạc và Phim hay nhất của Hội 
Điện ảnh Việt Nam (1994). Ngoài ra phim cũng được mời tham gia tranh giải tại Fukuoka (Nhat 
Ban), Hawaii (Hoa Kỳ), và một số quốc gia khác. Cuốn phim ké về một thanh niên lai Mỹ đen, yêu 
một cô gái thiêu số người Chăm. Anh chàng này tưởng như mình bị lạc lõng trong thế giới màu da, 
chủng tóc, bị xua đuôi, khinh thường, cơ cực trong cuộc sống... nhung cuối cùng diện anh được sang 
Mỹ, hứa hẹn cho một cuộc sóng phón vinh hon. Rồi tất cả anh đều từ chối, sống chết ở quê hương 
Việt Nam, nơi anh thật sự có tình yêu, có tình người! 








Trong tập sách 7ổ Quốc và Điện Ảnh của tác giả 
Hồng Lực do Nhà xuất bản Trẻ phát hành năm 
2000 thì đạo diễn Lê Dân cho rằng làm phim 
trước đây (trước giải phóng) để cho hãng sản xuất 
kiếm bạc triệu, giờ thì ông mới "thuc sự làm phim 
cho chính mình, cho nhân dân và cho nghệ 
thuật". Nơi trang 69 của cuốn sách, ông tâm sự 
thêm: "Báy giờ làm phim Cách mạng tôi thấy 
nhiều điều rất mới mé, có y nghĩa. Điều kiện làm 
việc tuy còn thiếu thốn vất vả, lề lối làm việc tuy 
có chặt chẽ khó khăn, nhưng tôi thấy vui nhất là 
mỗi lần làm phim mình cảm thấy được đóng góp, 
được cống hiến một phần nhỏ vào sự nghiệp 
chung của đất nước." 








Tại Đại hội Điện ảnh Cannes 2010 với 
nu diễn viên Giáng My. 





Dang Trần Thuc - Cha đẻ của phim Hè Muôn da thú nhận là phim của anh 
khi trình chiếu thử cho các chủ rạp xem thì họ cho rằng, đây là một cuốn phim 
tự sát! Họ không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao cả? Riêng anh thì lại ước 
mong phim Hè Muón của anh đừng có lỗ nhiều, và nếu có lỗ chút dinh thì anh 
coi đó là một chiến thắng lớn lao rồi! 

Để giải thích cho cái chiến thắng lớn lao và kỳ lạ đó, đạo diễn Đặng Trần 
Thức cho biết, hồi ở bên Pháp, anh chỉ là một thứ đệ tam phụ tá đạo diễn, tức 
là loại phụ tá chuyên để đạo diễn sai vặt như đi mua thuốc lá, lấy giùm cái 
này, cái nọ..v..v.. Mà nay về nước lại nhảy vọt lên làm đạo diễn, được tự do 
thử thách tài học của mình thì Hè Muón đối với anh chi là một cuốn phim ra 
trường, nó hay hay dở không thành vấn đề, nó có lời thì may, còn nếu có lỗ 
chút dinh thì đó cũng là một thành công! 

Điểm thật thà nhất của Đặng Trần Thức là khi phát biểu ý kiến về các đạo 
diễn Việt Nam, anh cho rằng, ngoại trừ ba người là Võ Doãn Châu, Nguyễn 
Ngọc Liên va Hà Thúc Can, còn một số các đạo diễn khác thì bị ảnh hưởng 
của sân khấu cải lương, kịch và các tiểu thuyết phụ nữ. Nói như vậy mà không 
sợ các đồng nghiệp đi trước mình hàng chục năm nổi giận, thì đó là một cái 
tính thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy, rất đáng khen. Với sự thẳng thắn tự phê bình 
mình, đạo diễn Đặng Trần Thức có rất nhiều hy vọng tiến xa về điện ảnh, nhất 
là ngoài cái cá tính đặc biệt trên, anh còn là người yêu và say mê điện anh, chi 
sống vì điện ảnh và cho điện ảnh mà thôi! 

-Anh cho biết các diễn viên chính và phụ trong phim của anh? 

-Trong Hè Muộn có 7 vai, bảy vai đó đều có tâm quan trọng giống nhau. 
Riêng tôi, tôi thích nhất và cho là thi vị nhất là hai vai của Bội Toàn và 
Nguyễn Tất Đạt. Riêng Nguyễn Tất Đạt, tương lai anh còn tiến rất xa, và nhân 
dáng có một profil rất đẹp, đẹp nhất. 

-Còn Kiêu Chinh, nghe nói rằng trong phim này chi chỉ giữ một vai rất 
khiêm nhượng, nếu không muốn nói là vai phụ? 

-Hè Muộn của chúng tôi là một cuốn phim gần như không có vai chính. 
Kiều Chinh có công nhận rằng chị đóng quá ít. Nhưng riêng tôi, tôi có quan 
niệm giống như một số đạo diễn đợt sống mới khác ở Âu Châu là những vai 
phụ đối với tôi vẫn có nhiều thi vị và thích thú hơn. Trong phim này, Kiều 
Chinh giữ một vai quan trọng mặc dù xuất hiện rất ít. Với tôi, một vai trò xuất 
hiện trên màn ảnh không có nghĩa là vai chính. Một vai trò đẹp nhất cho một 
diễn viên là một vai trò không ai có thể thay thế được ngoài diễn viên đó. Ví 
dụ, Clark Gable trong Autant en Emporte le Vent và Marlon Brando trong Sur 
les Quais. 

-Anh có thé nói sơ qua vê chuyện phim Hè Muón? 

-Hè Muón không có truyện phim, mà tôi hoàn toàn tránh không đề cập đến 
chi tiết này. Khan giả sẽ xem Hé Muôn, và thấy rằng truyện phim không quan 
trọng mà cốt cách nó mới quan trọng. Về việc đi xem ciné, tôi không quan 
niệm người khán giả, buổi cơm tối no nê vào xem hát để giết thì giờ hoặc xem 
xong thì quên hết mọi chuyện, không nghĩ ngợi gì, mà tôi muốn khán giả phải 
hiểu, phải tự dàn xếp lấy các chi tiết tôi đặt lộn xón trong phim. Tôi có chiếu 
Hè Muón cho một số người xem, ho cho rằng He Muón khó hiểu, nhưng chính 
sự khó hiểu đó là mục đích chính của tôi. Tôi muốn dành quyền tìm hiểu, dàn 
xếp theo sự hiểu biết tự do của mỗi người. 

-Ê-kíp chuyên viên Hè Muón gồm có những ai? 

-Đầu tiên là cameraman Trân Đình Muu, phụ tá cho tôi là Nguyễn Tiến 
Đức, tức nhà văn Nguyễn Yên. 

-Anh chọn Trần Dinh Muu để giao việc thu hinh cho He Muón, có phải vi 
anh Mưu đoạt giải thưởng tượng vàng của Tổng Thống? 

-Hoàn toàn không phải, bởi vì tôi chọn anh Mưu truước khi anh ấy đoạt giải 
tượng vàng. Mà lý do chính là vi tôi có được xem vài phim do anh cám máy 
và thấy rằng anh rất vững về vấn đề ánh sáng và hình ảnh. 

-Anh tin tưởng hoàn toàn vào anh Tran Đình Muu chứ? 





Đặng Trần Thức trong một buổi 
quay phim He Muón. 





Như Loan, khám phá mới của 
Nhóm Zoom. 








-Tôi có thé trả lời chắc chắn rằng, He Muón là một phim có những hình anh 
đẹp vì nó hợp với không khí xảy ra chớ không phải đẹp kiểu carte postale. 

-Trước khi về nước, anh đã theo học về điện ảnh ở bên Pháp? 

-Vâng, tôi ở bên đó 5 năm và đã theo học một vài trường về điện ảnh, 
trường này anh Nguyễn Ngọc Liên đã học qua. 

-Khi thực hiện Hè Muón, anh đã nhắm nghiêng nặng về yếu tố nào? thương 


-] mại hay nghệ thuật? 


-Phải nói rằng Hè Muón là một phim không có yếu tố thương mai, và tôi 
không dám đoán quyết đó là một phim nghệ thuật. Dù sao, ciné là một kỹ 
nghệ nên chúng tôi không thể bỏ qua yếu tố thương mại. Do đó khi thực hiện 
phim này, chúng tôi cũng đã nghĩ đến việc lấy nghệ thuật để làm thương mại. 

-Anh có đặt tin tưởng vào tác phẩm điện ảnh đầu tay này của anh không? 
liệu nó có ăn khách không? 

-Một số chủ rạp đã xem Hè Muộn thì cho rằng đó là một phim tự sát! bởi vì 
nó không có yêu tố thương mại, không có những màn đánh đấm ngoạn mục 
làm mát mát khán giả, lại nửa nó thiếu tên tuổi các tài tử cải lương. Tuy nhiên, 
theo tôi nghĩ thì chưa chắc thị hiểu của mấy ông bà chủ rạp đã han là thị hiếu 
của khán giả? Riêng tôi, tôi nghĩ rằng đây chỉ là một cuốn phim test để dò 
xem khán giả Việt Nam có chấp nhận một phim thuân túy điện ảnh như thế 
không? Ngay cả quan niệm phim phải nói tiếng Nam thì phim của tôi chỉ nói 
có tiếng Bắc mới hợp với điện ảnh? 

Đó là những câu hỏi và những câu tra 101 giửa nu ký giả điện ảnh Quỳnh 
Như và đạo diễn trẻ Đặng Trần Thức. 


Trong một câu hỏi khác, đạo diễn Dang Trần Thức sé thực hiện sau Hé 
Muón một cuốn phim mang tên là Con Đường, phóng theo truyện của Nguyễn 
Đình Toàn, với tài tử Kiều Chinh. Kiều Chinh sẽ thủ diễn một trong ba vai 
của phim này. Việc tìm kiếm tài tử mới đối với Đặng Trân Thức là một việc 
khó khăn, anh quan niệm: tim tài të khó hơn kén vợ. Trên plateau, việc sửa đối 
một diễn xuất thì dễ, mà việc sửa đổi một khuôn mặt là một điều khó vô cùng. 

-Niêm ước vọng hiện nay của anh là gì? 

-Tôi chỉ có một mong ước duy nhất, nếu Hè Muón có lỗ vốn thì chỉ lỗ vốn 
rat it, đó là một chiến thang lớn lao của tôi. Tôi cũng nhắc thêm, các chủ rạp 
hay quan niệm thị hiếu của họ là của khán giả, nhưng cũng có thể trái lại. 
Phim của tôi là một phim của giới trẻ , học sinh, sinh viên. Có thể khán giả sẽ 
phải xem lại lần thứ nhì vì nhưng chi tiết mà họ sẽ không hiểu khi xem lần thứ 
nhất. 

-Ngoài điện ảnh ra, anh có hoạt động nào khác? 

-Tôi yêu và say mê điện ảnh. Tôi sống vì điện ảnh. Ngoài việc làm phim tôi 
không có một nghề gi khác. Tôi rong chơi và tự do. Tôi quí cái tự do. Tôi 
thích cuộc sống rong ruói. Tôi chỉ là một đạo diễn rong chơi. 

Sau khi trình chiếu phim Hé Muón, Dang Trần Thức nghỉ ở Da Lạt một 
thời gian. Theo Nguyễn Đạt đã kể trên Người Việt Online (tháng 5, 2006) thì 
Dang Tran Thức về Saigon, đến Quán Chùa - La Pagoda (nay là Công ty Dịch 
vụ Lữ hành Saigontourist) để gặp dịch giả Nguyễn Mai Chi bàn về việc 
chuyển thé tác phẩm văn học Bài Hoang (ban dịch La Cota Sauvage của Jean 
-René, đăng trên nguyệt san Van) sang kịch ban phim. Song song đó, anh 
cũng đang thực hiện cuốn phim Nehin Trùng Xa Cách do ông bà Ung Thi 
đứng ra sản xuất, một phần âm bản đã được gởi sang Hong Kong để in rửa. 
Những dự án này chưa đến đâu thì Sàgòn bị "giải phóng"! 

Được biết Dang Tran Thức là em trai của bà Đặng Tuyết Mai (phu nhân 
của cựu phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ), anh đã sang Mỹ trong đợt di tản 
đầu tiên, và đã từng đứng ra đạo diễn phim video ca nhạc cho ca sĩ Ngọc Lan 
như: Mat Trời Bên Kia Mùa Hạ và Như Em Đã Yêu Anh cho Mây Produc- 
tions. 





A GIAO CHÍ PHIM: ЕЕ DANG TRAN THUC ?2#2* TRAN DINH MUL 


oso оён DANG TRAN THÚC 
рну TA одо oén NGUYEN CAO KY DUYEN 
рну ом HOÀNG NGOC THUY 
DIEU HOP CHUONG TRINH THANH LAM 
clam обс SAN xuár TRAN THANG 
кӯ THUAT THAU німн DXT TV & MAY PRODUCTIONS 
rap nói MAY PRODUCTIONS 





Một trong những băng nhạc video ma Đăng Trần Thức 
đạo diễn cho ca sĩ Ngọc Lan. Ngoài ra anh còn làm đạo 
diễn video ca nhạc cho ca sĩ Nhật Hạ. 


Hoàng Anh Tuấn (1932-2006) - Ông sinh ngày 7 tháng 5 năm 1932 tai phố 
Nhà Chung, Hà Nội. Thân mẫu của ông là dòng dõi hoàng tộc ở Huế. Ông 
ngoại của ông nguyên là họ Chế, gốc Chiêm Thành, sau chiến tranh Chiêm 
Việt, vua nhà Nguyễn có bắt một số nghệ nhân Chiêm Thành đem về kinh đô. 
Ông họ Chế này học đỗ tiến sĩ, có tài viết chữ đẹp và rất được nhà Vua tin 
dung. Ông "trả thù dân tộc" bằng. cách kết hôn với một công chúa, cháu của 
vua Thiệu Trị và sinh ra thân mẫu của nhà thơ, ký giả, kịch giả, đạo diễn 
Hoàng Anh Tuấn. 

Theo Hoàng Công Gia Lễ thì ông là trưởng nam của dược sĩ Hoàng Hy 
Tuần và bà Chế Thị Chân Châu. Là gốc Hà Nội, nhưng ông sống nhiều năm ở 
Sài Gòn được mệnh danh là người tình chung thủy ngàn năm của Hà Nội 
muôn thuở. Năm 16 tuổi ông được gia đình gởi sang Pháp học. Mùa hè năm 
1949, ông cùng Nguyên: Sa Trần Bích Lan đến 
kinh đô ánh sang Paris. Ở đây, ông có dịp học ở 
IDHEC (Institut des Hautes Etudes Cine- 
matographiques), một trường điện ảnh nói tiếng 
của Pháp, nơi mà Lê Mộng Hoàng, Lê Dân, Võ 
Doãn Châu... đã từng học qua và trở thành đạo 
diễn nổi tiếng sau này. 

Năm 1954, Hoàng Anh Tuấn kết hôn với cô 
Ngô Thị Liên, một sinh viên dược khoa tai Paris 
và sau đó sinh ra sáu người con là Hoàng Hương 
Thắm, Hoàng Ánh Thép, Hoàng Thu Thuyền, 
Hoàng Hương Thao, Hoàng Mạc Tiên và cô con 
gái út là Hoàng Thái Trang (sau này kết hôn với 
con trai của cố thi sĩ Nguyên Sa). Năm 1958, ông về nước, sống tại Sài Gòn 
và bắt đầu hoạt động báo chí, điện ảnh, ông làm đạo diễn cho giám đốc Thái 
Lai Phim một thời gian. Ngoài ra ông còn sáng tác kịch, làm thơ, trong đó có 
vở kịch nói tiếng nhất là Hà Nói 48 và Ly Nước Lọc. Về điện ảnh thì ông có 
các cuốn Ngàn Năm Máy Bay, Hai Chuyển Xe Hoa, Nước Mat Đêm Xuân, và 
Xa Lộ Không Đèn. 

Năm 1965, Hoàng Anh Tuấn bắt đâu làm giám đốc cho đài phát thanh Đà 
Lạt, và vợ ông giảng dạy tại trương Grand Lycée Yersin. Năm 1974, gia đình 
dọn vé lại Sài Gòn. Nam 1975 ông bi cong tay đưa vào nhà tù Phan Dang 
Lưu (trại Lê Văn Duyệt, ngày xưa còn gọi là Đề lao Gia Định) và học tập cải 
tạo hết một thời gian vi bi tình nghi là gián điệp cho dé quốc! Năm 1979 ông 
và gia đình được sang Pháp, rôi sang định cư tại Mỹ năm 1981. Người bạn đời 
sống gần gũi với ông trong cuôc đời còn lại của ông sau này là bà Khương Thị 
Phương Trâm. 

Ông định cư tại miền Nam California, sinh sống tại San José, con cái (gồm 
6 người con, 2 trai 4 gái) sống rải rác trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Năm 1992 ông 
làm giám đốc đài phát thanh Việt пої Sai Gòn đầu tiên trên làn sóng AM- 
1500 tại Hoa Kỳ. Ong vẫn tiếp tục sáng tác những bài thơ trü tình, viết van, 
làm báo... và từ giã cõi đời ngày 1 tháng 9 năm 2006, vì bệnh ung thư phối, 
hưởng thọ 74 tuổi. 





її 





PC Bs. 


д AU! Xã DIG 


НОМ TRUNG 


RANG thorh LAN 


Đạo diễn phim Xa Lộ Không Đèn với 
Thanh Nga, Xuân Dung và Trang Thanh Lan. 








Thân phụ của Hoàng Anh Tuấn là dược sĩ 
Hoàng Hy Tuân, và bà Chế Thị Chân Châu. 


A- 
с al / Pio din Moding ah Bush 








Nguyễn Long (1934-2009) - Tên thật là Nguyễn Ngoc Long, sinh ngày 2 
tháng 3 năm 1934 tại thành phố Hải Phòng. Năm 1945, ông là học sinh của 
trường Hoàng Diệu, năm 46 ông gia nhập Ban Văn nghệ Thiếu niên Hà Nội, 
năm 47 tham gia Ban Thiếu niên Tuyên truyền Chiến khu 3. 

Nguyễn Long vào Sài Gòn năm 1949 và chính thức bước lên sân khấu 
thoại kịch và điện ảnh năm 1955. Ông xuất hiện trong một số phim do Việt 
Nam-Hoa Kỳ và Phi Luật Tân hỗn hợp thực hiện. 





Ông bắt đầu viết kịch và truyện phim từ năm 1957. 

Từ năm 1961, ông tự sản xuất, đạo diễn và đóng vai chánh cho một số 
phim như: Mua Lạnh Hoàng Hôn, Nước Mat Đêm Xuân, Thúy Đã Di Rồi, 
Anh Yêu Em, Hè 72, O.K O.K... mỗi cuốn phim ông dư tiền đến... những 20 
triệu đồng! Thời huy hoàng của ông cũng không kéo dài được là bao lâu. 

Sau năm 1975, ông gặp khó khăn về nhiều mặt, nhất là văn nghệ văn gừng 
của ông không sao tiến nổi, kể cả điện ảnh mà ông yêu thích. Ông quyết định 
tìm đường tiến thân... 

Vượt biên sang My năm 1981, tiếp tục làm phim Máy Xam Chiều Hoang, 
Như Là Khởi Đầu, Biển Khổ. Đến năm 1984, ông làm báo, phát hành 6 Cali 
tuần báo Kịch Anh. Năm 1992, ông khói sự viết sách, trong đó có cuốn Việt 
Nam 66 Năm Nhạc, Kịch, và Điện Anh: 1937-2002 ghi chép lại tiểu sử của 
hàng trăm nghệ sĩ, đạo diễn, tài tử Việt Nam. Đây là một công trình góp nhặt 
công phu của ông, một mình một xe xuyên bang để gặp gd các nghệ sĩ, phỏng 
vấn và ghi lại tất cả trong môt cuốn sách giá trị đó. 

Trong suốt quá trình ở Mỹ, tình cảm gia đình của ông thật là nặng nề, ông 
thương nhớ vợ, nhớ con, nhớ nhà. Sống một cuộc doi như một một nghệ sĩ 
lãng tử, một kẻ du mục nghèo nan. Mac dù tính tình ông rất mộc mạc và xé 
xòa, ông vẫn giữ được cảm tình của nhiều người chung quanh. 

Vai năm sau, vợ con ông sang Mỹ đoàn tụ, niêm vui và hạnh phúc đã trở 
lại, ông rãnh rỗi hơn nên mới chịu khó ngồi viết sách, kể về những cuộc hành 
trình day gian khổ của riêng ông, về đất nước và con người, về một chủ nghĩa 
mà ông goi là chu nghĩa tu hưu. 

Năm 2003, Nguyễn Long từ California về sum họp với gia đình, sống gần 
gui với con cháu nhiều hơn ở thành phố Seattle (tiểu bang Washington), cho 
đến khi ông nhắm mắt xuôi tay ngày 2 tháng 11 năm 2009, hưởng thọ 75 tuổi. 





Nguyễn Long và Mai Ly trong phim 
Mưa Lạnh Hoàng Hôn. 









Phim OK OK 
của Nguyễn Long. 








Năm Châu (1908-1978) - La một nghệ sĩ tài danh, ông nổi tiếng bên lãnh vực 
cải lương hơn là điện ảnh. Nhưng nếu xét về sự nghiệp của ông, thì ông quả là 
một người có nhiêu cống hiến cho nền điện ảnh Việt Nam trong những thập 
niên 50, 60 và 70. 

Nghệ sĩ Năm Châu tên thật là Nguyễn Thanh Châu sinh ngày 9 tháng 1 
năm 1908 tại Mỹ Tho. 

Là một nghệ sị đa tài, người ta có thể nhìn thấy được tài nghệ của ông trên 
sân khấu cải lương, trong những vở kịch, hoặc những kiệt tác điện ảnh. Ở bất 
cu vị trí nào, chỗ đứng nào của ông cũng vung vàng. 

Về cải lương, ông là một nghệ sĩ tiên phong của sân khấu cải lương cùng 
thời với các nghệ sĩ Ba Vân, Bảy Nhiêu, Tám Danh, Tư Út, Tư Chơi, Từ Anh, 
Hai Tiên. Ong còn là người thay, người bạn diễn tâm đắc của nghệ si Phùng 
Ha (1911-2009). Ong là tác giả của những tuồng cải lương có giá trị như: Dán 
Chúng Trước Pháp Trường, Đêm Dài Vô Tận, Men Rượu Hương Tình, Tuyết 
Bang và Bao Lực, Gió Ngược Chiều, Vợ và Tình, Khi Người Điên Biết Yêu, 
Sân Khấu Về Khuya, Nước Biển Mưa Nguồn, Tây Thi Có Gái Nước Việt... 

Về điện ảnh, Năm Châu đã từng làm đạo diễn, diễn viên, viết kịch bản, 
viết đối thoại cho một số phim, nổi bật có: Người Đẹp Bình Dương (1957), 
Người Thợ Vẽ, Áo Dòng Dam Máu (1959), Giọt Mưa Ngáu (1960), Con Gái 
Chị Hàng, Tơ Tình (1961), Hai Người Mẹ, Thế Hệ Hai Mươi, Mười Năm 
Gióng Tố (1962), Bóng 
Người Di, Long Tin Trước 
Bao Luc (1964), Quan Am 
Thị Kính Nhung Tấm 
Long Vang (1965)... 

Về kịch nghệ, Nam 
Châu còn là giáo sư kịch 
nghệ đầu tiên của trường 
Quốc Gia Âm nhạc và 
Kịch nghệ Sai Gòn dươi 
thời ông Nguyễn Phụng 
làm giám đốc (1962). 
Nhóm Con Tằm được 
thành lập vào tháng 3 năm 
1946, gồm có các nghệ sĩ chuyên nghiệp từ gánh Nam Phương như Phùng Há, 
Ba Vân, Duy Lân, Hai Tiền, Sáu Ngọc Sương, Tư Út, Từ Anh, và cộng thêm 
vào đó là các nghệ si tài danh như Bảy Nhiêu, Năm No, Tư Chơi, Năm Phi, 
Bảy Nam, Kim Thoa, Kim Cúc, Kim Lan... tất cả họ là những ngôi sao kịch 
nghệ mà sáng chói nhất là nghệ sĩ tiên phong Năm Châu. Kế đó, năm 1948, 
ông thành lập Ban Việt Kịch Năm Châu cho đến năm 1955 thì tan rã. Năm 
Châu cùng một số nghệ sĩ như Kim Cúc, Kim Lan, Bảy Nhiêu tập hợp thành 
nhóm chuyển âm cho các hãng phim Mỹ Phương và Mỹ Vân. Ngoài ra, Năm 
Châu cũng tham gia vào các đoàn kịch sau này như nhóm kịch của Tham 
Thúy Hang. 

Năm 1969, nghệ sĩ Năm Châu được chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cấp 
cho Chương Mỹ Bội Tinh đệ nhất hạng, là huy chương dân sự cao nhất nước, 
một lượt với nghệ sĩ Phùng Há về chuyến trình diễn trong phái đoàn văn nghệ 
quốc gia ở Pháp và các nước Phi Châu. 

Về cuộc sống riêng tu của ông, Năm Châu đã trải qua ba cuộc hôn nhân. 
Người vợ đầu tiên của ông là cô Sáu Trâm, (nữ diễn viên tài danh của gánh 
hát Tập Ích Ban), người thứ hai là đệ nhất nữ danh ca thời tiền chiến Tư Sạng, 
và cuối cùng là nử nghệ sĩ tài danh Kim Cúc, người đã chia sẻ cuộc đời của 
ông trong những lúc gian nan cũng như những lúc thịnh vượng. Có thể nói, 
hạnh phúc nhất trong cuộc đời còn lại của ông với người vợ thứ ba là hoàn 
hảo, trọn vẹn nhất cho đến khi ông lìa đời vào ngày 21 tháng 4 năm 1978. 
hưởng thọ 70 tuổi. 


Nghệ sĩ Năm Châu và Kim Hoàng, thập niên 60. 





^ 
Doo 


Nghệ si Năm Châu, ông là một dao diễn, một 
tài tử, một người viết đối thoại, một tác giả của 
nhiều cuốn phim trong ba thập niên của 
điện ảnh nước nhà. 





La Thoại Tân và Tham Thúy Hang 
trong một cảnh quay do Năm Châu đạo diễn. 


J 
U 


48 


< Ü 
>$ 
Z 

БЕ 


< 
19 

3 
Sẽ 
E 
& 


ÉE 
3 
2 
Фф 
о 
eee 








Thai Thúc Nha - Nha điện ảnh lâu đời va nhiều kinh nghiệm của điện anh 
Việt Nam. Ông Thái Thúc Nha từng là đạo diễn và là nhà sản xuất của nhiều 
cuốn phim nổi tiếng như: Hương Thé Chưa Dit, Oan Oi Ong Địa, Bé Bang, 
Mua Rừng... tồi đến Tiéng Hát Học Tro (1970), Sam Hoi (1971), Phận Ма 
Hồng... Hầu hết đều mang nặng tinh chát cải lương, có lé ông muốn chiếm lấy 
cái đa số ưa chuộng cải lương nên đưa lên man ảnh như vậy! Phim Méo Hoang 


= là một thất bại lớn vì hoàn toàn mang tính chất đó. 


Ông là chủ tịch Hội Sản xuất Phim ảnh Việt Nam, giám đốc sáng lập Alpha 
Phim ảnh Công ty từ thập niên 50, sau 30 tháng 4, 1975 hãng phim và phim 
trường của ông bị Quân quản (Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền 
Nam Việt Nam) quan lý, sau đó bị đổi tên là Xí nghiệp phim Nguyễn Dinh 
Chiểu, rồi Xưởng phim Nguyễn Đình Chiểu. 

Ông tốt nghiệp trường Điện ảnh Arts et Métiers Vevey, Thụy Sĩ. 

Ông cùng gia đình dọn từ Sài Gòn lên Đà Lạt sinh sống, cuối cùng ông mất 
tại đây (không rõ năm nào?). Trưởng nam của ông là anh Thái Thúc Mộng 
Điệp (SN 1950), vượt biên sang Úc định cư từ năm 1981, cư ngụ tại Sydney 
và là chuyên viên kỹ thuật của hãng Kodak, nghề tay trái chuyên chup hình 
đám cưới, các buói tiệc.... quay video. 


Thân Trọng Kỳ - Ông sinh ngày 1-1-1928 tại Huế, từng được đào tạo tại Hoa 
Kỳ, tốt nghiệp khóa đạo diễn điện ảnh tai USC (Southern California) năm 
1962. Phim của ông gây được nhiều chú ý là Chờ Sáng (đoạt giải đạo diễn và 
truyện phim hay 1965), Cui Mat (1969) với các tài tử Kim Vui, Cao Huynh, 
Lý Quốc Mậu. Kế đó là Neám Меш với Tham Thúy Hàng, 5 Vua Hé Về Làng 
với một số đạo diễn khác cho Mỹ Vân Phim. Ông đã từng đoạt được giải Văn 
học Nghệ thuật của Tổng thống VNCH năm 1970 về dao dién xuất sắc nhất. 

Cựu giảng viên Viện Đại học Minh Đức, Giáo sư trường Quốc gia Âm nhạc 
và Kịch nghệ Sai Gòn. 

Ông rời Việt Nam sau một thời gian học tập cải tạo, cùng chung chỗ có nhà 
văn Duyên Anh - Vũ Mộng Long và đạo diễn Hoàng Anh Tuấn. Ông sang Mỹ 
năm 1994 cùng với gia đình, và đã từng trở lại quê nhà sau đó. 

Ông thường xuyên công tác từ thiện xã hội, thỉnh thoảng viết bài bình luận, 
điểm phim trên các diễn đàn truyền thông Việt Nam ở hải ngoại. Ông đã diễn 
thuyết về điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh quốc tế tại Đại hội Điện ảnh Mỹ- 
A tổ chức ở Washington D.C. năm 1996. Thân Trọng Ky mat ngày 18-6-2012 
tai Rockville, Maryland (Hoa Kỳ), hưởng tho 85 tuôi. 


Lê Mộng Hoang - Một trong những đạo diễn có nhiêu phim được sản xuất va 
phát hành trong thời kỳ phục hưng của điện ảnh Việt Nam. 

Ông sinh năm 1929 tại Phú Xuân, Huế, trong một gia đình Nho giáo. Ông 
du học tại Pháp, tốt nghiệp trường Quốc gia Âm nhạc Paris và IDHEC. Trở về 
nước ông được giao làm phim, tác phẩm điện ảnh đầu tay của ông là Bui Đời 
(1957, với Bich Sơn), dựa theo tác phẩm Những Hon Soi của nhà văn Võ Đình 
Cường, phần nhạc phim do em ông là Lê Mộng Nguyên viết. Nội dung phim 
nói về kiếp sống lầm than của những trẻ em mồ côi trên hè phố Sài Gòn. Vì 
cuốn phim này xác với thực tế, gần gũi với thực trạng xã hội nên được nhiều 
người hưởng ứng, đây là một cuốn phim rất thành công của ông. Sau Bui Đời, 
ông đạo diễn phim Bé Bang với các tài tử Kim Cương, Nhạc Lòng Năm Cũ 
cũng voi Kim Cương và thêm vào đó là Tuy Phượng. nữ hoàng nhac Twist, 
Hoa hậu Đông Phương (hay còn gọi là Hoa hau Lambretta, vì hãng Lambretta 
bảo trợ cuộc thi hoa hậu nay). 

Ông ngưng làm phim trong một thời gian khá dài, trở lại với một xuất phẩm 
hỗn hợp với Đài Loan là Tir Sài Gòn Đến Điện Biên Phủ (khởi quay từ năm 
1967, đến năm 1969 mới trình chiếu vì 1968 là năm đau thương tan tóc, Việt 
Cộng tan cong Hué va Sài Gon từ dip Tét Mau Than). Lan lượt ông đạo diễn 
các phim Chiêu Kỷ Niệm, Nàng, Xin Đừng Bỏ Em, Gánh Hang Hoa, Trống 





Ông Thái Thúc Nha, 


. giám đốc Hang phim 


Mái, Manh Lực Đồng Tiền, 4 Thủy Thủ Sợ Ma, Quái Nữ và Vua Hé... Dang kể 
nhất là Chiếu Kỷ Niệm, Nàng là những cuốn phim thành công và ưng ý nhất 
của ông. Nàng từng đoạt giải tượng vàng tại Đại hội Điện ảnh Á Châu lần thứ 
17 tô chức ở Đài Bắc. Trước 30 tháng 4, 75 ông là giám đốc Đại Dương Phim, 
và cuốn phim cuối cùng quay gan xong là V6 Si Bat Dac Di. 

Sau năm 1975, ông vẫn ở lại với đất nước và khán giả, đạo diễn một số 
phim như Tinh Yêu Cua Em, Ngọn Lửa Thanh Đồng, Ngôi Nhà Oan Khóc, 
Tháng Long Đệ Nhất Kiếm, Ban Tình Ca, Tình Khúc 68, Tây Sơn Hiệp 
Khách..v.v.. Hiện nay ông làm cố vấn cho các đoàn làm phim trong và ngoài 
nước, viết sách và giảng dạy về điện ảnh, âm nhạc. 


Lưu Bạch Đàn - Tham gia điện ảnh từ năm 1958, nhưng đến năm 1971 ông 
mới có tác phẩm điện ảnh đầu tay là Bão Tinh. Ông thường xuyên di tu nghiệp 
ở nước ngoài, và làm việc tại đài Vô tuyến Truyên hình Việt Nam, chuyên 
thực hiện phim ngắn có tính cách thời sự cho Chính phủ. 

Sau Bão Tình, ông đạo diễn Em Về Giữa Hoàng Hon (hợp tác với Thái 
Lan), gồm có các tài tử Thẩm Thúy Hằng và Krung Sivirai. Ông còn là giám 
đốc hãng phim Trùng Dương trước năm 1975. 

Năm 1984, ông đạo diễn phim Vùng Trời Cho Chim Câu cho Xưởng phim 
Nguyễn Đình Chiêu. Kế đó ông cùng Khương Mễ đạo diễn phim video Pham 
Công Cúc Hoa (1988) cho Sài Gòn Video với các diễn viên Lý Hùng, Ngô 
Hoàng, Diễm Hương, Công Hậu, và Phương Dung. 


Minh Đăng Khánh - Là một kịch sĩ, ông cũng rất mê làm điện ảnh, từng 
đóng phim, đạo diễn một số phim. Cuốn Đồi Guóc Của Bé (với Sy Phú, Linh 
Sơn, Hoàng Long, 1969) là tác phẩm điện ảnh đầu tay nhưng bị cấm chiếu sau 
ngày ra mắt. Đến năm 1972, ông đạo diễn phim Con Gi Cho Nhau cho Cüu 
Long Phim với Hùng Cường, Mai Lệ Huyền, và năm 1973 ông cùng với đạo 
diễn Dinh Trọng (Hong Kong) thực hiện phim màu quyên cước dau tiên của 
Việt Nam mang tên Long Hổ Sát Đấu (ö Hong Kong mang tên Phong Cuồng 
Đại Quyền Vương) cho hãng phim Trần Quốc Bình. Ông cùng với các đạo 
diễn Hoàng Vĩnh Lộc, Thân Trọng Kỳ, Hoàng Anh Tuấn bị bắt trong chiến 
dịch từ 2-4 đến 28-4-1976 đưa di học tập cải tạo một thời gian, bị liệt bai và 
sau đó mất vào khoảng năm 1983. 


Lưu Trạch Hưng - Tức Quốc Hưng, giám đốc Hãng phim Mỹ Vân, nhà điện 
ảnh yêu nghé từ thập niên 50. Phim đầu tiên ông làm là Có Gai Viét (1952) đã 
khai sinh bảng hiệu Việt Ảnh Mỹ Vân, và kể từ đó tên tuổi của ông trở nên 
quen thuộc. Năm 1954, theo làn sóng người di cư từ Bắc vào Nam, Lưu Trạch 
Hưng đã gây dựng lại hãng phim thành Mỹ Vân Phim. Ông hợp tác với nghệ 
sĩ Năm Châu quay cuốn phim Quan Am Thị Kính, Người Đẹp Bình Dương 
(Tham Thúy Hang được chọn đóng vai chính trong phim này). 

Đến thập niên 70, khi điện ảnh nước nhà hồi sinh, ông Lưu Trạch Hưng bắt 
đầu nghĩ đến chuyện xây dựng phim trường tại xa lộ Biên Hòa, dựa theo tiêu 
chuẩn quốc tế để có thể làm cơ sở cho những nhà làm phim có cơ hội thực 
hiện những cuốn phim nội địa theo ý muốn của mình. Ông Lưu Trạch Hưng 
có mộng trở thành nhà sản xuất phim tâm cở như Shaw Brothers của Hong 
Kong. 

Sau biến cố 30 tháng 4, 1975, cơ sở của Mỹ Vân Phim trở thàng Xưởng 
phim Thời sự Tài liệu Thành phố HCM. Ông cùng vợ di tản sang Hoa Kỳ, vẫn 
máu mê điện ảnh nhung đành chịu bó tay trước sự сат dỗ và khiêu khích của 
điện ảnh Hollywood. Tiền đồ và sự nghiệp của ông bây giờ đã tan biến mất, 
giấc mơ của ông vẫn là giấc mơ. Ông mang theo tất cả những hoài bão, những 
hy vọng cho đến khi xuôi tay nhắm mắt ở nơi đất lạ xa người. Ông mất tại San 
Francisco, California khoảng trước năm 2000. 





Đạo diễn Minh Đăng Khánh đang hướng dẫn 
Mai Lệ Huyền trong một cảnh quay của phim 
Con Gi Cho Nhau. 


Đạo diễn Quốc Hưng (Lưu Trạch Hưng) đang cùng 
nu minh tinh Tham Thúy Hằng duyệt bản phân 


cảnh trước khi quay Nam Vua Hé Về Làng. 
(Ảnh: Bộ sưu tập Ngành Mai) 

















pé TONG nud NHUNG їс 
HEN ANH DA VUT TAT 
y Ẩ vác Mav 
Te Tha CA. 


Toy ш 
baee Dua, 
TAN a Trach 
-A Thai [ж 
Thai Thwe А 
amd 
là... Sa Dee 
ae 
TAA Мес 
DaN an 
Арел 


lu: T 
V2. ĐÓ 
vê đai, Tuấn 
Naw Chav 
TP. М, 
к 
V, lau 
Dam, bes Thies 
Thi Thea 
Zo bài uk 
b lams 
Tham tds 
о 


hese To 
F4 
D T3 


ioo 

= je 

Vide 
Tha. ies Đụ 
= ey Hea 








Họ là ai ? 


Lý Quốc Mậu (trang 44), 

Tôn Thất Cảnh (trang 219)!, 
Hoàng Vinh Lộc (trang 61), 
Minh Đăng Khánh (trang 75), 
Lê Quỳnh (trang 37), Đoàn 
Châu Mậu (trang 44), Huy 
Cường”, Thanh Nga (trang 33), 
Km Chung (trang 247), Túy 
Hoa”, Túy Phượng (trang 52), 
Bùi Sơn Duân (trang 63), Trần 
Văn Trạch, La Thoại Tân 
(trang 39), Hùng Cường (trang 
40), Thái Thúc Nha (trang 74), 
Khả Năng), Năm Sa Déc (trang 
47), Nguyễn Long (trang 72), 
Thanh Việt (trang 47), Ba Vân”, 
Hà Thúc Cần (trang 66), Hoàng 
Thi Thơ (trang 58), Vân Hùng”, 
Hoang Anh Tuấn (trang 71), 
Nam Chau (trang 73), Tran 
Dinh Muu (trang 45), Luu 
Trach Hung (trang 75), Vinh 
Noàn?, Dam Quang Thiện 
(trang 11), Phi Thoan’, Dương 
Hung Cường”, Bay Nam', 
Pham Huấn (trang 46), Dũng 
Thanh Lâm (trang 267)", Ngoc 
Tung (trang 49), Hoang Trong 
(trang 46), Việt Hung (trang 
265)”, Kim Ngoc", Ngọc 
Đức, Thân Trọng Kỳ (trang 
74)'5, Lê Hoang Hoa (trang 53) 
17 
(1) Phim cuối cùng của ông là Sợ 
Vợ Mới Anh Hùng. Ông đã vắng 
mặt vĩnh viễn ké từ sau Ngày Điện 
Ảnh Việt Nam kỳ VI (1974). 
(2) Huy Cường mât khoảng năm 
1980 (tai nan xe cộ), thường thu vai 
gian ác, phan diện rat đáng nhớ 
trong các phim Xin Đừng Bo Em, 
Tiếng Hát Học Trò, Biên Động... 





Huy Cường và Như Loan trong 
Đời Chưa Trang Điểm 
của đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc. 


(3) Nổi tiếng 
trong ban kịch 
Dân Nam với 
Anh Lân. Con 
gái là nghệ sĩ, tài 
tử Túy Phượng. 
Bà mat năm 1992 | 
tai Sai Gon. 
(4) Được mệnh Е Em 
danh là quái Hi, TNT eT 
ông từng là dao  phaibátcuoi! 








Tran Van Trach, từng điều khiển chương trinh 
Thuy Nga Paris ở hải ngoại. 


diễn, tài tử của một số phim hồi 
thập niên 50, 60. Có lẽ không ai 
quên được giọng ca của ông khi 
xướng lên bải Xổ số Kiến thiết 
Quốc gia: Mua số mau lên, xổ xổ 
gan đến... rat phô thông thời Cộng 
hòa từ trẻ con cho tới người lớn! 
(5) Tên thật là Nguyễn Văn Tây, 
một trong những danh hé nói tiếng 
bên cạnh Tùng Lâm, Phi Thoàn, 
Thanh Viêt... Từng là chuẩn úy 
phục vụ trong Biệt đoàn Văn nghệ 
Trung ương, sau 75 bi di học tap 
cải tao chung tù với Dương Hùng 
Cường, nhạc sĩ Nguyễn Đức 
Quang, ký giả báo Tiên Tuyên Đào 
Văn Khánh... Một thời gian sau cải 
tạo về, Khả Năng ngã bệnh chết. 
(6) Ba Vân (1908- 
1988) nghệ sĩ cải 
lương, tham gia 
điện ảnh cùng thời 
với nghệ sĩ lão 
thành Năm Châu. 
E "X. Từng góp mat trong 
Ba Vn phim Рбі Mat 
Huyền, Con Ma Nhà Ho Hứa... 








Vân Hùng và Kim Cương trên sân khấu thoại 
kịch với vở Lá Sáu Riêng. 


(7) Cùng với Kim Cương, Vân 
Hùng đã làm rơi lệ hàng triệu khán 
giả Việt Nam qua các vở kịch bất 


hủ như Dưới Hai Mau Áo, Lá Sau 
Riêng... Từng giữ vai chánh nam 
trong phim Người Cô Đơn của 
Hoàng Thi Thơ. Tên thật là Nguyễn 
Minh Luân, sinh năm 1937, mất 
ngày 18-11-2000 vì bệnh ung thư 
phôi. 

(8) Ông sinh 
năm 1928 
tại Huế, tốt 
nghiệp điện 





ảnh ở Pháp 
nam 1947, 
sau đó trở về 
nước hoat 
động trong 
ngành điện 
ảnh quốc Vĩnh Noãn 
gia. Dén 


năm 1965 ông được cử làm giám 
đốc đầu tiên của đài Truyền hình 
Việt Nam. Phim Chúng Tôi Muốn 
Sống do chính ông đạo diễn, là một 
cuốn phim ghi lại quá trình thực té 
của ông khi viết lại những sự kiện 
từ nhiều nhân chứng lịch sử của 
đồng bào miền Bắc di cư vào Nam 
qua cuộc dau tranh đầy thương đau, 
vì chính sách cải cách ruộng đất rất 
tàn bạo và đầy sai lầm của Việt 
Minh. Ông cũng đã cùng hợp tác 
với đạo diễn Joseph L. Mankiewicz 
trong cuốn The Quiet American 
(1958) quay tai Sai Gon. 

Di tan sang Mỹ sau 30-4-1975 
với làn sóng người Việt ty nan. Cu 
trú từ vùng Hoa Thịnh Dén đến 
Little Saigon. Ông từ trần ngày 29- 
9-2003 vì bệnh ung thư phổi. Mo 
ước thực hiện phần 2 của Chứng 
Tôi Muốn Sống qua tac phẩm Viet- 
nam My Love (1999) của ông đã 
không thành sự thật. 

R. . (9) Là danh hé 
P nói tiéng trong 
các phim khói 
hài: Lénh Ba Xa, 
Triéu Phú Bat 
| Đắc Di... va sau 
75 là Võ Si Bat 
Đắc Di. Phi 
Thoan còn có 
biệt danh là Chu 
Sáu Mỹ Thuận. Ông họ Nguyễn, 
mắt năm 2004 vì bạo bệnh, thọ 73 
tuôi. 

(10) Tức Dé Húc Can, cây bút nói 
tiếng trong giới văn nghệ, báo chí 
Sài Gòn, từng phục vụ tại Phòng 
Tâm lý chiến Bộ Tư lệnh Không 
quân với cấp bực Chuẩn úy. Tác giả 
của những cuốn: Linh Thanh Phố, 
Vui Phi Vinh Biệt 





Phi Thoàn 


Trưởng, 









Phượng... Da 
gop mặt trong 
phim Người 
Tình Không 
Chan Dung của 
đạo diễn Hoàng 
Vĩnh Lộc. Sau 
75 bị đưa đi học 
tập cải tao à só 
4 Phan Dang 
Lưu (Gia Dinh) một thời gian rồi bị 
bắt lại vì có trong danh sách øhững 
tên biệt kích cam bút. Ông chết 
trong tù ở Cam Đường (Long 
Khánh) vì bị bức hại, lý do gửi bài 
ra nước ngoài (1987)! 

(11) Bảy Nam (1913-2004), bà là 
mẹ của nghệ sĩ Kim Cương, từng 
được đạo diễn Marcel Camus mời 


Dương Hùng Cường 


G4 2-Й "V. 
Nghé si Kim Cuong và me là bà Báy Nam. 
đóng phim Mort en Fraude. Những 
phim dà dóng: Ngon Có Gió Dua, 
Mót Thoáng Dam Mé, Bién Dóng, 
Gióng Tó Cuộc Đời... và nhiều vở 
kịch nói tiếng như: Bong Hồng Cài 
Áo, Lá Sáu Riêng, Nhân Danh 
Cong Ly... 
(12) La nghé 
si cai lương, 
từng góp mat 
trong phim 
Con Ma Nhà 
Ho Hua của 
БЕ Dạ Ly Huong 
! Phim. Dũng 
Thanh Làm 
tên that là 
Paul Robert 
Bui Van Tam 
sinh tai Gia Dinh năm 1942 va mat 
tai California ngay 26-11-2004 vi 
bénh gan. 
(13) Nghệ si cải lương, tên that là 
Nguyễn Hữu Hùng, sinh tại Nha 
Trang năm 1923, mất tại Hoa Kỳ 
ngày 31-12-2001.Chuyén đóng vai 
sở khanh (có giọng cười gian ác), 
vai độc, vai phản diện, để lại nhiều 


Dũng Thanh Lâm 








an tượng nơi 
khán giả điện 
ảnh, Кё cả 
trên sân khẩu 
cải lương và 
thoại kịch. 


(14) Nghệ sĩ 
cải lương, 
tham gia điện 
ảnh 


trước 

nam 75, đã 

вор mat 

_ trong cac 

id phim Bao 

Tinh, So Vo 

Moi Anh 

Hung... Ba 

tung là vo 

| cua nghé si 
Kim Ngoc 

Hoang Long, 


me của danh hai Hiếu Hiền. Ba mat 
hồi đầu năm 2011 tại Đồng Nai. 


(15) Tung 
trình diễn | 
trong các 
show cua 
Hoàng Thi 
Tho, ban 
kich Kim 
Cuong. 
Phim da gop 
mat: Cô Gai 
Dién, Chân Ngoc Duc 
Troi Tim, 


Người Cô Don, Giỡn Mat Tử Than. 
Ong mat hồi tháng 3 năm 2012 tại 


Sai Gòn. 


(16) Thân 
Trọng Kỳ, 
đạo diễn của 
những cuốn 


phim Cho 

Sang, Cui 

Mat, Ngam 

Ngủi Tùng 

đoạt giải Văn 

Học Nghệ 

Thân Trọng Kỳ Thuật toàn 

quốc của 

Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa 
Nguyễn Văn Thiệu. 


(17) Tên thật là Đoàn Lê Hoa, sau 
giải phóng lay tên là Khôi Nguyên, 
là một đạo diễn tài năng, có rất 
nhiều đam mê với điện ảnh, ông đã 
có công, góp phần xây dựng và 
phát triển điện ảnh Việt Nam trước 
và sau năm 1975. Ong mat ngày 30 
-7-2012 tại Sài Gòn, tho 79 tuổi 
(xem thêm nơi trang 53). 


















Cameraman Ngọc Tùng 
doat gidi Hình Anh Dep Nhat 
với bọ рһіл Ша (пат 1971) 


Tuy Phuong 





Lé Hoang Hoa va 
Phương Hồng Loan 


78 






< 
® 
2. 
3 
3 


"E 
3 
a 
ụ 
° 
3 
8 





VINH BIET 


những tài nang cua Điện anh Việt Nam 








Nghệ sĩ Ba Vân (đứng giữa), bên cạnh 
Mộng Tuyền va Thâm Thúy Hang trong 
ngày mừng chiến thắng của quân giải 
phóng, 1975. 





Lê Hoàng Hoa Trần Văn Trạch Đoàn Châu Mậu 





Cameraman Trần Đình Mưu, một tay 
nghề lão luyện của điện ảnh Việt Nam, 
người đã từng đem đến cho khán giả 
những phim: Như Giọt Mưa Sa, Nhu Giọt 
Sương Khuya, Năm Vua Hé Vê Làng, Hè 
Muon, Hoa Moi No, Truong Tôi, Anh Yêu 
Em, Con Ma Nhà Họ Hua, Hải Vu 709... 





Lé Quynh Kim Chung 











үз, 


т m 
ie 
DELTA S. ` аг 2o 


Hüng Cuóng Danh hé Thanh Viét & Kha Nang 





Tài tu Ly Quốc Mậu, từng xuất hiện 
trong Mot Buoi Chiếu Trên Sông Cửu 
Long (1939), Neám Ngời (1971). 


Nam Châu, nghệ si da tài của kịch nghệ, 
cải lương và điện ảnh. 


Hoàng Anh Tuấn Phi Thoan Vân Hùng Quốc Hưng 


CHUONG III 





DANH SACH PHIM VIET NAM 


trước nam (915 


A 


Anh Yéu Em (81) 


B 

Bao Tinh (82) 

Bau Kiếm Rửa Han Thù (87) 
Bay Ngầm (88) 

Biển Động (89) 

Bốn Thủy Thủ Sợ Ma (91) 


C 

Chàng Ngốc Gặp Hên (91) 
Chân Trơi Tím (92) 

Chiếc Bóng Bên Đường (93) 
Chiều Kỷ Niệm (97) 

Chúng Tôi Muốn Sống (98) 
Con Ma Nha Họ Hua (103) 
Còn Gì Cho Nhau (104) 

Cúi Mặt (105) 


D-D 

Dang Do (105) 

Đất Khổ (106) 

Điệu Ru Nước Mắt (108) 
Đời Chưa Trang Điểm (109) 
Dung Khóc Nua Em (110) 


E 


Em Về Giữa Hoang Hôn (110) 


G 

Gác Chuông Nhà Tho (111) 
Ganh Hang Hoa (112) 

Gia Tit Bóng Tối (114) 

Gió Thoang Cuộc Đời (114) 
Giỡn Mặt Tử Thần (115) 
H 

Hải Vụ 709 (117) 

Hè 72 (118) 

Hè Muộn (118) 

Hoa Mới Nở (119) 

Hồi Chuông Thiên Mụ (120) 
Hồng Yến (121) 

L 

Lệ Đá (122) 

Lệnh Bà Xã (128) 

Loan Mắt Nhung (129) 
Long Hồ Sát Đấu (130) 

M 


Mãnh Lực Đồng Tiền (132) 


Men Tình Mùa Hạ (134) 
Mùa Thu Cuối Cùng (134) 
Mưa Trong Binh Minh (135) 


N 

Nàng (136) 

Năm Hiệp Sĩ Bất Đắc Dĩ (141) 
Năm Vua Hề Về Làng (143) 
Nắng Chiêu (146) 

Ngậm Ngüi (Dang Do, 105) 
Ngàn Dám Tim Anh (149) 
Người Chong Bát Dac Di (149) 
Người Cô Don (150) 

Ngươi Tình Không Chân Dung (157) 
Ngọc Lan (163) 

Nhà Tôi (163) 

Như Giot Mưa Sa (165) 

Như Giot Sương Khuya (168) 


O 


O.K OK (173) 
P 


Phan Ma Hong (174) 


Q 


Quái Nữ và Vua Hề (Quái Nữ Việt Quyên Dao, 175) 


S 

Sám Hối (176) 

Sau Gio Giới Nghiêm (176) 
Song Tinh (177) 

Sợ Vợ Mới Anh Hùng (182) 


T 

Thế Giới Nhạc Trẻ (183) 
Tiếng Hát Học Trò (184) 
Tinh Lan và Điệp (185) 
Trần Thị Diễm Châu (186) 
Triệu Phú Bất Đắc Dĩ (188) 
Trống Mái (190) 

Truong Tôi (192) 

Tudi Dai (194) 

Tứ Quái Sài Gon (194) 

V 


Vét Chán Hoang (199) 

Vết Thù Trên Lung Ngựa Hoang (200) 
Vĩnh Biệt Tình Hè (202) 

X 

Xa Lộ Không Đèn (203) 

Xin Nhận Nơi Này Làm Quê Hương (206) 
Xin Đừng Bỏ Em (206) 

Xóm Tôi (207) 

Y 

Yéu (208) 


AND YÊU ЕШ 


Sản xuất & Phát hành: Bốn Phương Phim 
Giám đốc sản xuất: Nguyễn Long 
Đạo diễn: Nguyễn Long 
Hình ảnh: Trân Đình Mưu 
Âm nhạc: Phạm Duy, Y Vân, Lam Phương, Ngọc Bích, 
Khánh Băng, Nguyễn Long 
Truyện phim: Nguyễn Đạt Thịnh 
Thanh phần tài tử: Hùng Cường (Nhẫn), Tran Quang 
(Hoàn), Phương Uyên (Hoa), Tú Trinh (Huyén), Nguyên 
Long (Tư Quẻ), Hương Lan (Hồng), và Văn Thái, 
Tư Robert, Pauline Ngọc... 
Phim đen & trắng 35 ly. Scope. 1972 























: ôl: 
® Điện Ảnh® 
= Viêt Мат = 





B 

< 
ay 
3 
Q 
@ 
Š 
3 
& 










< Ü 
® 
5 
x 
> 
а 


T 
: 
8 





< 
» 
3 
a 
v 
° 
3 
8 






























fy q м, 

Sản xuất va phat hành: Tring Dương Phim 
Giám đốc sản xuất: Nguyễn Đức Thang & Luu Bạch Dan 
Đạo diễn, Phân cảnh Kỹ thuật, Đối thoại: 
LƯU BẠCH ĐÀN 
Giám đốc Hình ảnh: Nguyễn Ngọc Minh 
Phụ tá Hình ảnh: Lê Thiện Minh 
Xây dựng truyện phim: Lê Trang & Lưu Bạch Đàn 
Dựng phim: Tăng Thiên Tài & Nguyễn Ngọc Dung 
Hóa trang: Như Hường 
Trang trí: Phạm văn Hạnh & Văn Đức 
Âm mhạc: Hoàng Trọng 
Nhạc phẩm "Tình Nhớ" của Trịnh Công Sơn do ca sĩ 
Khánh Ly trình bày trong phim và 
"Bão Tình" của Hoàng Trọng được trình bày bởi 
Mai Hương và Khánh Ly 
Âm thanh: Lê Ngũ Nghĩa & Nguyễn Quang Dũng 
Hòa âm tại Trung Tâm Quốc Gia Điện Ảnh 
Thâu thanh tại Hãng phim Đại Á 
Chuyển âm: Nhóm Thanh Thoại 
Nội cảnh: Phim trương An Pha 
In rửa tại Lab Far East, Tokyo 
Quản trị Phim trường: Trần Văn Nghĩa 
Tài tử: 

Kiều Chinh, On Văn Tài, 

Hùng Cường, Kiều Phượng Loan, Thúy Liễu, 
Thanh Việt, Duy Mỹ, Kim Ngọc, 

Kim Giác, Lệ Hang, 

Thanh Xuan, Thuy Lién, 

Qué Trân, Liễu Trang, Nguyễn Mộng Hùng, 
Lệ Hải, Trần Văn Nghĩa, 

Trương Ngọc Hơn 
Phim màu. Eastmancolor. 1972 








" Mm x: m í IR 
T. А | 

E UT Yel I. 
Pel Rel о la 
ъ 22 © ъ 


-—La.1 21A 


` a wl 
| 


=>... 
„> туз 
8 


4 











Trần Mj Anh 
Điện Ảnh 


85 


F 


Trần Mj Anh 









SE 
ato 

+5 
ad 
от 
30 


2000060 
< 
0002000000000 60 





BAU KIEM 
RUA HAN THU 


My Anh Phim sản xuất 

Viễn Đông Phim phát hành 
Giám đốc sản xuất: Nguyễn Mỹ Vân 
Trương Hà đạo diễn 

Với: Ngoc Duc, Bao Long, Hoàng Long, Văn Chung, 

Ut Bạch Lan, Ngọc Dan Thanh, Cẩm Hồng, Lý Huynh, 
Van Nga, Trần Ty, Ba Năm Sa Déc, Đức Phú, 

Linh Van,Trung Son, Ngoc Oanh... 


ADT "N "N Phim den & tráng. 1973 
\ 
| a SANG, 


ki oA) t 








FE Amn PH © DA 
DOMO Prem 






< 50 
ze 
z 
ILE 
[E] 


® Luyén tlc ® 
= mộtthời m 
a Vang son в 








Liên Anh Công ty sản xuất và phát hành 
Lê Hoàng Hoa đạo diễn 
Phỏng theo tiểu thuyết Mang Xuống Tuyền Đài của 
nhà văn Mai Thảo 
Thành phần tài tử gồm có: Lê Quỳnh, Mộng Tuyền, Ngọc 
Tuyết, Vân Hùng, Ngọc Đức, Xuân Phát, Anh Tuấn, 
Kiều Hanh, Thúy Liên, Phương Uyên, Hồ Điệp, 
Kim Chi, Thy Phương, Thanh Mai, Nguyễn Hoàng... 
Phim đen & trắng 








o 
© ^^ 


tên 5 


Sản xuất và phát hành bởi 

Kinh Do Phim 

Dao dién: Hoàng Vinh Lóc 
Hinh ành: 

Nguyén Hóc Düng, Tuán Ba 
Truyén phim: 

Hoàng Düng & Hà Triéu 
Đối thoai: Nam Chau 

Tài tu: 

Kim Cuong, La Thoai Tán, 
Bạch Tuyết, Huy Cường, 
Thành Được, 

Diễm Hương, Phương Uyên... 
Phim đen & trắng 





5 


























— š _ 
3 ANA... 


‘a е 
8 SUN " 1 NA: ж: 


v^ 
`... 


90 


Trần Mj Anh 


< 50 
ze 
z 
qa 
Ri 





4THỦY THU Chang Ngoc 
SO MA 


- ^ 
(NHAT VO NHI TROD се ap 9je 1 
e 


Dai Duong Phim sàn xuát và phát hành 
Tó hop san xuat: do Tring Dương Phim thực hiện 


Diệp Anh Chi-Lé Mong Hoàng-Nguyễn Anh Thư ViliFilms sản xuất 








Giám đốc sản xuất: Diệp Anh Chỉ о Hoang Hod da шеп 
MS Hư NT Я Truyén phim: Nguyén Phuong 
Dao dién: Lê Mộng Hoàng | Hình ảnh: Ngọc Tùng 
Tài tử: La Thoại Tân, Kim Cương, Mộng Tuyên, Thành phần tài tử gồm có: 
Thanh Việt, Kha Nang, Tùng Lam, Tuy Hoa, Tham Thuy Hang, La Thoai Tan, Van Chung, 
Bang Chau, Thanh Hoai, Bao Lam, Anh Thoai, va Tâm Phan, Thùy Liên, Minh Ngọc, 
đặc biệt với sự góp mặt của nghệ sĩ lão thành Tùng Lâm, Thanh Việt, Hoàng Mai, Trần Tỷ 
Nam Châu, cùng Vũ đoàn Maxim dưới sự điều khiển Ngô Thanh Xuan, Van Dzai, Be Bu, 


Tung Hiéu, Hoang An, Ting Phinh 
Phim den trang 35mm, Scope. 


cua Teddy Allgero. 
Phim den trang 35mm, Scope. 





92 


+ 


Trần Mj Anh 
Điện Ảnh ® 
Viét Name 


Luyến tiếc S 
môt thời 
vàng зоп в 























Sản xuất: 
Liên Ảnh Công Ty & Trung Tâm Quốc Gia Điện Ảnh 
Giám đốc Nghệ thuật: 
Lưu Trạch Hưng 
Đạo diễn: 
Lê Hoàng Hoa 
Cốt truyện: 
Văn Quang 
Tài tu: 
Kim Vui, Hùng Cường, Mộng Tuyền, Ngọc Duc, Mỹ Tín, 
Trần Đỗ Cung... 
Phim mau, màn anh đại vỹ tuyến. 1970 
LianScope. Eastmancolor. 





















Bên Duong 


Kinh Đô Phim sản xuất 
Nguyễn Văn Tường dạo diễn 
Với các tài tử: 

Kim Cương, Kiều Chinh, Thành Được, Thanh Việt, 
Vũ Thành An, Huy Khanh, Bà Bảy Nam, Ngọc Phu, 
và hai em Nguyễn Chí Thông, Lâm Chí Trung. 
Truyện phim: 

Hoàng Dũng & Nguyễn Văn Tường 
Đối thoại: Thiếu Linh 
Hình ảnh: Nguyễn Hoè 
Phân cảnh: Nguyễn Văn Tường 
Âm thanh: Nghiêm Xuân Trường & Lê Ngũ Nghĩa 
Ánh sáng: Chung Văn Hồng 
Nhạc đệm: Hoàng Trọng 
Chuyển âm: Nhóm Thanh Thoại 
Phim màu, màn ảnh rộng. 








Í 


95 


Trin W Anh 


© 
o 
=з 

2" 
=> 


Viét Nam = 


E æ 
Luyến tiếc 
MET fon 
me Yang son e 








2 ^ 
KY NIÊM 
Viét Nam Phim san xuat 
Lé Mong Hoang dao dién 
Voi cac tai tu: 

Thẩm Thúy Hang, Huy Cường, 
Thanh Tú, Xuân Dung, 
Phùng Há, Nắm Châu. Kim Cúc, 
Huynh Mai, Ngọc Nuôi, 

Tony Hiếu, Cẩm Hồng, 

Văn Dzai, Thùy Linh, Việt Hùng 
Phim đen trắng. Màn ảnh thường. 1970 





` 
` ` 
: ` 


Е 





a 


xd 
N 












CHUNG TÔI 6 
MUON SONG | £ 


Tân Việt Điện Anh Công Ty sản xuất 

Giám đốc sản xuất: Bùi Ngọc Giao 

Đạo diễn: Vĩnh Noãn 

Phụ tá đạo diễn: Lê Quỳnh 

Hình anh: Emmanuel I. Rojas 

Am nhac: Francisco Buemcamino, Jr. 
va Restie Umali 
Thau thanh: Flaviano Villareal 
Hòa tấu theo nhạc phẩm của nhac si Pham Duy 

Thành phần tài tử gồm có: 

Lê Quỳnh, Mai Trầm, Thu Trang, 
Quang Long, Trân Văn Nhơn, Trần Thị Yến, 
Nguyễn Thúy Hương, Trần Đức, Văn Hoàng, 

Phạm Nhu, Thanh Lam, Ngọc Tran, 
Văn Tịch, Long Cương, Nguyễn Đức, Tran Ngoc, 
Nguyễn Nhu, Sebastiem Marilei 
Phim den trang, 1957 








Dién Anh® 












/ 





< 5 
Li 
d 
D 
3 
® 


'TTTTTTTTTLTTLTLTTTTTTTTTTTTTTP 
< 
3 
جس‎ 
Ons 
ао 
3-2 
ТИТИ 


88898888 
"X ENS T 








on Ma 
Nha Ho Но 


Da Ly Huong Phim san xuat 
Giám đốc sản xuất: Bau Xuân 
Lê Hoàng Hoa đạo diễn 
Phụ tá đạo diễn Bui Nhật Quang 
Giám đốc Hình ảnh: Dién An 
Phụ tá Hình ảnh: Lê Thién Minh 
Ráp nối: Nguyễn Bá Lộc 
Chọn nhạc: Nguyễn Minh Trí 
Cốt truyện: Nguyễn Thành Châu, Thanh Việt 
Tài tu: Bạch Tuyết (Thuỷ Hồng), Thanh Tú (Trân), Dũng 
Thanh Lâm (Hoàng), Thy Mai (Hương), Thanh Việt (Sau 
Râu), Minh Ngọc (Xia), Kha Năng (Hai Dinh), Tùng Lâm, 
Ba Vân (già Tu), Năm Châu (ông Hua Bang), Bà Nam Sa 
Déc (bà Hứa Bang), Tâm Phan (Bảo), Tường Vi (ba vu), 
Trang Bich Liéu (Lan Huong), Tu Rom... 
Phim den trang, 35mm Scope. 

























S 
2 
2. 
L7 
3 

E 


104 


X 


Trần Mj Anh 
® Điện Ảnh ® 
e Viët Name 
Фф = 





CON Gi CHO NHAU 


Cuu Long Phim san xuat 

Dao dién: Minh Dang Khanh 

Am nhac: Hoang Trong 

Với các thành phan diễn viên: 

Hùng Cường, Mai Lệ Huyền, Mộng Tuyền, Thanh Việt, 
Tâm Phan, Phương Uyên, Việt Hùng, Ngọc Đức, Xuân 
Phát, Dung Thanh Lam, Văn Dzai, Ngọc Nuôi... 

Phim đen & trắng, 1972 











CUI MAT 


Trung Tâm Quốc Gia Điện Anh sản xuất 
Đạo diễn: Thân Trọng Kỳ 
Tài tử: 
Kim Vui, Cao Huynh, Lý Quốc Mậu, 
Á hậu Hoàng Kim Uyên... 
Phim đen & trắng. 1969 











DANG DƠ 


(NGẬM NGUI) 


Việt Nam Phim sản xuất, 1972 
Giám đốc sản xuất: 
Thám Thúy Hang & Nguyễn Xuân Oánh 
Đạo diễn: 
Thân Trọng Kỳ 
Phụ trách Ky thuật và Hình ảnh: 
Tran Đình Muu 
Cốt truyện: 
Thanh Bình 
Phỏng theo văn phẩm 
"Gio Dâp Mua Vui" 
Cua Thanh Binh 
Tài tử: Tham Thúy Hang, 
Cao Huynh, Lê Tuấn, Tường Vi, 
Lý Quốc Mậu, và sự góp mặt đặc biệt của Bảy Nhiêu. 
Phim đen trắng. Màn ảnh Đại vĩ tuyến. Vietnamscope 
















< 50 
ze 
z 
qa 
Ri 


E E 
Luyến tiếc 
= mộtthời m 
=a vang son в 


DAT KHO 


Film Viet trinh bay 
Giám đốc sản xuất: Nguyễn Bá Hùng 
Kịch bản dua theo tác phẩm Giải Khăn Só Cho Huế va 
Tinh Ca Trong Lua Đỏ của nu sĩ Nhã Ca. 
Viết lời thoại: Nhã Ca, Hà Thúc Cần, Trần Lê Nguyễn, 
Phạm Viết Lịch 
Phân cảnh kỹ thuật: Hà Thúc Cần 
Hình ảnh & Ánh sáng: Hoàng Văn Tùng, Nguyễn Hòa, 
Phạm Mạnh Tuấn, Trân Hữu Thiên Nhơn 
Dựng phim: Tăng Thiên Tài & Bertrand Renaudineau 
với sự hợp tác của Nguyễn Phú Hữu 
Hòa âm: Antoine Bonfanti 
Cố vấn kỹ thuật: Thacko Nguyễn Tử Thạc 
Phụ tá đạo diễn: Tăng Thiên Tài 
Diễn viên: 

Trịnh Công Sơn (Quân), Bích Hợp (bà mẹ góa), Xuân Hà, 
Vân Quỳnh, Minh Trường Sơn, Lưu Nguyễn Đạt (trung sĩ 
Nghĩa), Jerry Liles, Hoàng Xuân Hà, 

Trân Lê Nguyễn, Thành Lộc. 

Với sự góp mặt đặc biệt của: 

Kim Cương, Sơn Nam, Kiên Giang, Thich Chau Hanh, 
Mién Duc Thang, Hoang Xuan Son, Bach Ly, Lé Thuong, 
Lê Hoa, Tường Vi, Bay Ngọc, Diễm Kiều, Annie Hoa, 
Vân Hoa, Vân Khánh, Thanh Tâm 
Phim màu, màn ảnh đại vĩ tuyến, 102 phút, 1974 
















































e 


Tran Mj Anh 
Dién Anh 
Viét Nam 
Luyến tiếc 

môt thời 
vàng son 


00000000002002000000 0000000000005 
7 





DIEU RU 
NUOC MAT 


Liên Anh Công ty sản xuất, 1971 
Giám đốc sản xuất: Quốc Phong 
Giám đốc Nghệ thuật: Lưu Trạch Hưng 



















Đạo diễn: Lê Hoàng Hoa 
Chuyện phim và đối thoại: Duyên Anh 
Cố vấn võ thuật: Nguyễn Đức & Quỳnh Kỳ 
Nhạc đệm: Huyền Anh với tiếng hát Mai Lệ Huyền 


Tài tu: 
Hùng Cường (Trần Đại), Trần Quang, Thiên Trang, 
Tâm Phan (James-Jean Hùng), Bảo An, 
Trần Hoàng Ngu, 

Hà Huyền Chi, Ngọc Phu, Văn Dzai, Ngoc Рис, Tuy 
Hoa, Huyền Anh, Lê Văn, Tran Tỷ, Viễn Dé, Thúy Liễu, 
Minh Long... 

Phim đen trắng và màu 


BO! CHUA 
TRANG DIEM 


LAM SON PHIM sản xuất 
Giám đốc sản xuất: Ngô Thế Hiền 


Đạo diễn: Hoàng Vĩnh Lộc 








Phỏng theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Văn Quang 





Thành phần tài tử gốm có: 
Huy Cường, Như Loan, Thanh Hương, 
Bích Thuận, 
Nguyễn Chánh Tín, 
Bùi Đăng Khoa, Phong Trân Tiến. 
Phim trắng đen 





110 


M DUNG KHÓC ЕМ VỀ GIUA 
ЕЯ МОА EM HOANG HON 


(WITH LOVE) 


NILI Films sản xuất. 1974 


Một xuất phẩm hỗn hợp Viét- Thái 





của : 
Đạo diễn: Lưu Bach Đà 
Alpha Films & Danthai Films eee k Sa 
а Với thành phần tai tử Việt-Thái: 
Đạo diễn: А ТЕУ Ае 
i : Tham Thúy Hang, Krung Sivirai. 
Pravit Leelavai : 
& Phim màu Eastmancolor, Scope. 
Thai Thuc Nha 
Thành phan tài tử gồm có: 


Kiều Chinh, Yến Thu, Thành Được, 
Doanchai - Tucksin - Suriza -Ekshop - Dam 
Phim màu, màn ảnh rộng, Cinemascope, Eastmancolor 

1974. 





GAC CHUOTIQ 
ЇЙ THO 


Sống Phim san xuất 
Dao dién: Lé Hoang Hoa 
Cốt truyện: Trần Văn Nhân 

Tài tử: 

Túy Hồng, La Thoại Tân, Bảo Ân, Mai Lệ Huyền, 
Huy Cường, Năm Châu, Kiều Hạnh, Đoàn Châu Mậu, 
Huỳnh Thanh Trà, Văn Dzai, Anh Nga, Tường Vi, 
Thanh Mai, Thanh Hoài, Diễm Chinh, Kim Cúc. 
Phim den trang, 1971. 



















< 50 
ze 
z 
qa 
Ri 


E E 
Luyến tiếc 
e mộtthời m 
=a vang зоп в 
















Wy 


CÁNH 
NG HOA 


Thai Dương Phim san xuất 

Dao diễn: Lê Mộng Hoang 
Hình ảnh: Trần Văn Lịch 

Phỏng theo tiểu thuyết của Khái Hưng & Nhất Linh 

Nhạc đệm: Nghiêm Phú Phi 

Thành phan tai tử gồm có: 
La Thoại Tân, Mộng Tuyền, Huy Cường, 
Lý Quốc Mậu, Thanh Lan, Ngọc Thúy. 
Phim màu, màn ảnh rộng. Cinemascope. Eastmancolor 


Ф 
+ 





А TU 


5 TỔ 












Trung tâm Quốc gia Điện anh san xuất 
Dao dién: Lé Quynh 
Truyén phim: Lan Viét 
Tai tu: 

Ngoc Phu, Doan Chau Mau, Anh Minh, Ba Nam Sa Déc, 
Nguyễn Xuân Mậu, Nguyễn Năng Tế, Tran Dó Cung, 
Lý Quốc Mậu 
Phim đen trắng, màn ảnh rộng 





Gio Thoang 
Cuộc Doi 


Cosunam Films san xuat 
Đạo diễn: Nguyễn Ngọc Liên 
Thực hiện theo tác phẩm cùng tên của nữ sĩ Trùng Dương 
Thành phần tài tử: 
Họa Mi, Nguyễn Tất Đạt, Bội Toàn, 
Lê Quỳnh, Năm Châu. 
Phim đen trắng, màn ảnh rộng, 35 ly. 



























GIGh MAT 
VW THAN 


Giám dóc sán xuát: Quách Thoai Huán 

Chuyén phim & Dao dién: Lé Hoàng Hoa 

Phu tá dao dién: Báo Án 

Giám dóc Hinh ánh: Nguyén Ngoc Minh 

Phu tá thu hinh: Lé Thién Minh 

Rap nói: Phó Quóc Lan 

Chuyén 4m: Nhóm Hóng Phüc 

Am Nhac: Van Phung và tiéng hát Thanh Lan trong bài 
Tram Nho Ngan Thuong cua nhac si Lam Phuong 

Hoan tất kỳ thuật tai phim trường My Vân va 

Trung tâm Quốc gia Điện anh Sai Gon 

Tai tu gop mat trong phim: 

Tham Thúy Hang, Bảo An, Ngoc Đức, Hoang Mai, 
Tường Vi, Tùng Lam, Phương Uyên, Trang Dai, Tú Trinh, 
Thanh Việt, Văn Chung, Thanh Hoài, Minh Ngoc, 
Thanh Mai, Phương Hồng Ngọc, Bạch Lan Thanh, 

Bay Ngọc, Tùng Phình... 

Phim mau, man anh rộng, 1975. 





® 
ФК :; 
m 





HAI VU 709 


Sản xuất hỗn hợp giữa Việt Anh Phim (Việt Nam) 
và DanThai Films (Thai Lan) 
BUI SON DUAN 
dao dién 
Hinh anh: Wen Noichalon 
Cung voi 4 chuyén vién thu hinh: 
Trần Dinh Muu, Nguyễn Van Qui, 

Dién An va San-Wen Noichalon 

Dién vién: 
Doan Chau Mau, Taksin Champol, Tran Quang, 

Duangjai Hathacan, Tam Phan, 

Apinya Virakachorn, Ly Huynh, Tony Hiéu, 
Pairog Chaisingha, Ngoc Son, Tran Hoang Neu, 
Amnoy Visannyamouta, Pan Pluom Sachai, 
Minh Ngoc, Phongsai Visarnkol, Rom Rachan, 
Hike Milton, Prisna Samarsevi, Hoang Dung... 
Phim mau, man anh rong, Vinascope, Eastmancolor 























118 


+ 


Tran Mj Anh 


© 
> 
2 

> 
= 


Viët Name 


Luyến tiếc S 
một thời æ 
vang зоп в 





HÊ 72 ME 


BON PHUONG PHIM 


san xuat 
NGUYEN LONG dao diễn 


Hinh anh 
TRAN ĐÌNH MUU 


Tai tu: 
Nguyễn Thị Tường Vi, Tony Hiếu, 
Nguyễn Long... 
Phim đen trắng, màn ảnh rộng 





A 
© 


GIAO CHI PHIM sản xuất, Nhóm ZOOM thực hiện 
Dang Tran Thức dao diễn 
Hinh anh Tran Dinh Muu 
Am thanh Nguyén Quang Ha 
Phụ tá đạo diễn Nguyễn Tiến Đức 
Chuyển âm Kiều Chinh va Thanh Lan 
Tài từ: Kiều Chinh, Nguyễn Tất Đạt, Bội Toàn, 
Nguyễn Khắc Vinh, Nguyễn Năng Tế, 
Trân Thị Thanh Thu 
Phim màu, Cinemascope 











LIDAC PHIM san xuat 
Dao diễn: 
LE DAN 
Tai tu: 
Vu Thai Binh, Bach Lién, 
Uyén Ly, Cat Phuong, 
Ba Nam Sa Déc 
Phim den trang 












s : д ^ ^. 

= NOJ CDdORG TRIJEN ШЧ 
: : Sản xuất: 

S Điện Hết Tân Việt Điện Ảnh 

2^7 S Dao dién: 

T Lé Dán 

: z Phong theo tiéu thuyét cua Phan Tran Chúc 

> : Tài tu: 


Kiều Chinh, Lê Quynh, Phương Mai, Ha Bắc, Thái Huy, Ngọc Quynh. 
Phim đen & trắng. 1959 














Thién Ma Phim san xuat 

Dua theo cốt truyện của Bình Nguyên Lộc 
“Một Nang Hai Chàng" 

Lé Dan dao dién 


Tai tu: 
Kiều Chinh, Tâm Phan, Tran Quang 
Phim mau - Eastmancolor 












< 5 
RD 
z 
a 
[] 
















` vé Ww 
` d z 4 
"cal ; š 
>0 | " 1 


FN 





AJ 


MỘT TUYỆTPHẨM QUAI DAN EN, 
CineVina Võ Văn Dai hân hạnh gidi thiệu 
"LÉ D Á" 
Một thành công của đạo diễn Võ Doãn Châu 
Cốt truyện và Đối thoại Nguyễn Mạnh Côn 
Giám đốc sản xuất Dư Văn Lang & Trân Mạnh Phúc 
Hình ảnh Ngọc Tùng 
Nhạc Hoàng Trọng 
Tài tử: La Thoại Tân, Đoàn Châu Mậu, 
Thanh Lan, Phượng Trang, Ngoc Phu, Bà Nam Sa Déc, 
Thái Chi Lan, Tu Vung, Lé Ván, Phüc Lai, và 
voi su góp mát dac biét cua ca si Khánh Ly qua 
Nhac phẩm Lé Dé cua Tran Trịnh, lời của Hà Huyền Chi. 
Phim den tráng, Cinemascope, 1971 














E z3 





124 


+ 


Trần Mj Anh 
Điện Ảnh ® 
Viét Name 


Luyến tiếc ® 
e mộtthời e 
@ Vang son в 





0000000000000000000006 
L 


o 
0 < 
= 
E 
E 











127 


Y 


Trần Mj Anh 


> 2 Diĝn Anh 2 
- = Việt Nam = 


=° 
»® Be 
Luyến tiếc 
= mộtthời m 
me Yang son æ 

59 











lệnh Ba Xa 
+ 
A Dong Phim sản xuất và phát hành, 1972 
Đạo diễn: 
(ngươi Hong Kong) 
Diễn viên: 
Túy Hồng, Văn Chung, Phi Thoàn, 
Thanh Việt, Bé Bự, Diễm Kiều, Hoàng Mai, 


Khả Năng, Túy Hoa, Tường Vị, 
Phim đen trắng 










Z+ HA n a tu ë 
ets o3 p % 


a 



















LOAN MAT NHUNG 





San xuat & Phat hanh 
Cosunam Phim va Trung tâm Quốc gia 
Dién anh 
Đạo diễn LE DAN 
Cot truyén cua Nguyén Thuy Long 
Nhạc đệm Huynh Anh 


Nhạc phẩm chính trong phim 
Loan Mắt Nhung của Huỳnh Anh. 
Tài tử trong phim gôm có: 
Huynh Thanh Tra, Thanh Nga, 
Tâm Phan, Kim Xuân, Ngoc Duc, 
Ngọc Phu, Hùng Phương, 
Phim đen trắng, màn ảnh rộng 








[[UỲNH-THANITRA 


" p #4 


DAN 


< 5 
ge 
z 
qa 
8 





ONG HO SAT DAU 
Hãng phim Tran Quốc Binh sản xuất 
Đạo diễn: 
Dinh Trọng (Hong Kong) 
Minh Đăng Khánh (Việt Nam) 
Cố vấn võ thuật: 
Hàn Anh Kiệt 
(Đương Sơn Đại Huynh, Tinh Võ Môn, 
Manh Long Qua Giang) 
Phim mau, Eastmancolor, 1973 





Tran Quang, 
Việt Hùng, 
Hoàng Long, 
Ly Huynh, 
Ngoc Dan Thanh, 
Hung Phuong, 
Bach Lan Thanh, 


















131 


Tran Mj Anh 


Điện Anh 
Viét Nam 


Luyến tiếc 
một thời 
vang son 








Tran Mj Anh 


© 
> 
5 
> 
- Д 


Vi 


* 
2. 
m 
3 
fi 





= Luyến tiếc = 


e một thời 
@ Vang son в 



































MANH LUC 


ONG TIEN 


Kim Than Phim san xuat 

Dao diễn: 

Lé Mong Hoang 

Cốt truyện: 

Anh Vũ 
Hình ảnh: 

Trần Văn Lịch 

Tài tử: 

Hùng Cường, Thanh Nga, 
Mai Lệ Huyền, Bích Thuận, Tám Vân, 
Garner, Việt Hùng, Vương Vũ 
Phim đen trắng, 1971 





Cuói Cùng 





< Ü 
L 
< 
° 
3 


| obe sN m COSUNAM Phim san xuát 
NAM CHAU : б | Dao dién: 


TRAN@UANG ( dE A i : Й 
THY PHU#NG _ | 4 Nguyên Ngọc Liên 


"E 
3 
a 
ụ 
° 
3 
9 


Phong theo tác phẩm Bui Phấn Hong của 
nu văn sĩ Lê Thị Bích Van 
Tài tử: 
Lê Quynh, Thanh Nga, 
Van Ha, Ngoc Phu 
KHA NA Phim den trang, Cinemascope 
THANH VE; 








(lao «іи 


NGUYEN TOC ÊN у, 





m In Luo 
чп ñ 


Cosunam Phim san xuat 
Dao dién Nguyén Ngoc Lién 
VỚI: 

Trần Quang, Thy Phương, Bạch Liên, 
Năm Châu, Thanh Việt, Khả Năng, Kiều Hạnh, 
Mạch Thiệu Đức. 

Phim đen trắng, Cinemascope 











Giám đốc san xuất: 


KIM CƯƠNG 
Đạo diễn: Nguyễn Văn Tường 
Phỏng theo tiểu thuyết của nhà văn 
Ngọc Linh 
Với các tài tử: 

Kim Cương, Bạch Tuyết, 
Nguyễn Trần Qúi, Thanh Thúy, 
Huy Khanh, Văn Dzai, 
Huỳnh Thanh Trà, Tám Vân, 
Chính Bia, Thúy Liễu 
Phim đen trắng, Cinemascope, 1971 



















136 


X 


Trần Mỹ Anh 
® Điện Ảnh ® 
s Việt Nama 








m - 
Luyến tiếc 
= mộtthời e 
m vàng son g 


а 
- Viét Nam Phim sàn xuat & phát hành 
Dao diễn: 
Lé Mong Hoang 
Giám đốc sản xuất: Nguyễn Xuân Oánh 
Gián đốc thương mại: Đặng Khánh Nguyên 
Hình ảnh: Trân Văn Lịch 
Truyện phim & Đối thoại: Xuân Phương 
Dựa theo tiểu thuyết cùng tên của Bùi Hoàng Thư 
Tựa phim: Xưởng hoạt họa Nguyễn Vi 
Âm nhạc: Hoàng Trọng 
Nhạc phẩm Tinh Lo của Thanh Bình qua giọng ca Khánh Ly 
Âm thanh: Nguyễn Quang Hạ & Lê Văn Kính 
Chuyển âm: Nhóm La Thoại Tân 
Dựng phim: Nguyễn Văn Qúy 
Tài tử trong phim gồm có: 
Thẩm Thúy Hang, La Thoại Tân, 
Cao Huynh, Trân Quang, Xuân Dung, Việt Hùng, 
Phương Hoài Tâm, Đoàn Thiên Kim, 
Diễm Kiều, Mỹ Chi 
Và với sự góp mặt đặc biệt của 
Tôn Thất Cần, Văn Giai, Lý Quốc Mậu, 
Cám Hồng, Kim Liên, Thùy Linh, bé Xuân Thúy. 
Phim đen trắng, 1971 


re vtl 
` MATS. 


„= 








ệt den 
môt thời 
ang son 


=: 
Ба 
m VY 


o 
b. 
= 
E 
e 3 


Trần Mỹ Anh 
Điện Ảnh 
æ | 











RM 








ПАК НТЕР А1 
BAT DAL M 


Liên Anh Công Ty sản xuất 
Giám đốc sản xuất: Quốc Phong 
Giám đốc Kỹ thuật: Lưu Trạch Hưng 
Đạo diễn: Lê Hoàng Hoa 
Các vai: 

Thanh Việt (dao diễn Lê На) 

Văn Chung (ông báu Duong) 
Thanh Hoài (giáo su Hoàng Nguyễn) 
Tùng Lam (Henri Cuong) 

Xuân Phát (ky gia Tô Giang) 

Ngọc Tuyết (hoa hậu Thiên Nga) 
Tuy Hoa (vợ giáo su Hoàng Nguyễn) 
Bích Thuận ( bà chủ tiệm may áo tắm) 
Tran Quang (thiéu tá cảnh sát) 
Ngọc Đức (dai úy cảnh sat) 

Hà Huyền Chi (té truóng buôn lậu ma túy) 
Bạch Lan Thanh (vợ bác sĩ Henri Cường) 
Phim den trang, 1972 











NAM NUA HE 
чё LANG 


My Van thực hiện 
Tổng giám đốc sản xuất: 
Lưu Trạch Hưng 
Đạo diễn; 
Quốc Hưng, Lê Mộng Hoàng, 
Lê Hoàng Hoa, Lê Dân, và Thần Trọng Kỳ 
Giám đốc Hình ảnh: 
Trần Đình Mưu 
Tài tử: 
Thẩm Thúy Hang, La Thoại Tân, 
Thanh Nga, Thanh Việt, Thành Được, 

Lệ Hoa, Ngọc Tuyết, Khả Năng, Văn Chung, 
Thanh Hoài, Tùng Lâm. Ba Vân, Kim Ngọc, 
Xuân Phát, Túy Hoa, Cẩm Hồng, Thanh Mai, 
Lý Huỳnh, Băng Châu, Bảo Quốc, Tài Lương, 
Bé Bu, Ngoc Dung, Anh Thoại 


Phim màu Eastmancolor, màn ảnh đại vĩ tuyến, 1974. 





шн үм 
ШШ, 1 Мы 


THAM- THUY HANG THANH-NGÀ 


THOAL TON THANH -VILT 
THAN DUOC LENOA VAN CHUNG HODE TUYET 
` KÑA NÀNG BA VAN кім HODE LHANHON DE! 
TUNG LAM XUAN PHAT TUY HOR CÁM HONG 
LY HUYNH THANH MÀ: BANS (NAD 
` BAO QUOC TAL LUONG BE exi NGOC DUNG 
„АЙН THOA! KIM DUTEN HUNG AN TUNG PRIVA 
0000 Va TREN 200 PHU DIEN 





iU I" 
TẠM 
a 








© 
> 
5 

> 
= 





S 
® 
< 
° 
3 

Ri 


< 
v 
3 
a 
ụ 
° 
3 
8 


CHIBU 


LIDO PHIM sản xuất 
Giám đốc sản xuất: Quách Thoại Huấn 
Đạo diễn: 
Lê Mộng Hoàng 


Cốt truyện của La Thoại Tân 
Hình ảnh: Trân Văn Lịch 
Tài tử gôm có: 

Hùng Cuong, Thanh Nga, 
Cám Hồng, Ngoc Phu, Tuy Hoa, 
Tung Lam, Van Dzai 
Phim mau, Eastmancolor, LidoScope 



















ét den 
một thời 
ang son 


— Luyến чёс® 
æ 
m V 


Tran Mj Anh 
Điện Anh 


= Vi 


" 





i "2 


- 


کے 

oO 2 2 
+ = S 
$ IT 








Tim Teh 


Mỹ Vân Phim sản xuất & phát hành 
Đạo diễn: 
QUỐC HUNG 
Tài tử: 
La Thoại Tân, Lệ Hoa 
Văn Chung, Thùy Liên, Tùng Lâm. 


Phim màu - Màn ảnh rộng - Eastmancolor 








NGƯỜI CHONG BAT BAC DĨ 


Dao dién: Lé Hoang Hoa 
Tai tu: La Thoại Tan, Kim Cương, Thanh Việt, Tùng Lam, 
Phi Thoan, Kha Nang, Thanh Hoai, Xuan Phat, 
Ngọc Tuyết, Doan Châu Mậu, Huy Cường, 

Mộng Tuyên, Băng Châu, Phương Hồng Ngọc, 

Kiêu Hạnh, Túy Hoa, Thùy Liên 

Hoa Hậu Đông Phương: Ngọc Dung 
Truyện phim: Lê Khanh 
Giám đốc sản xuất: Quốc Phong 








ПО CO DON 


Giám đốc sản xuất, dao diễn, cốt truyện, âm nhạc: 
Hoàng Thị Thơ 
Phụ tá đạo diễn: Tăng Thiên Tài 

Giám đốc hình ảnh: Nguyễn Văn Đồng & Nguyễn Văn Thọ 
өүө eg Rap noi: Tăng Thiên Tai, Phó Quốc Lân 

оз 4 & Nguyễn Ngọc Dung 

Cố vấn: Lưu Bạch Đàn 
Phu ta hình anh va cơ điện: Van Mai 
Chuyển âm: Nhóm Thanh Thoại tai phim trường Đại A 
Tua phim: Kha Thuy Chau & Lé Van Hoa 
Cảnh trí: Nguyễn Quyền & Y trang: Thúy Nga 
Tai tu: Thanh Nga, Van Hùng 
Ngoc Duc, Thao Sương, Ngoc Trai, Túy Hoa, Tô Nam, 
Hoàng Long, Huy Khanh, Minh Ngọc, Viễn Phương, 
My Ha, Minh Phuong, Van Cuong, Anh Lan, Viét Thu, 
Xuan Thanh, Mong Trinh, Minh Hoa, Bay Ngoc, Phat 
Giàu, Mộng Ngọc, Ngọc Tuyên, Mỹ Dung, Hong Oanh... 
Và sự góp mặt đặc biệt của: 
Ted Dutton, Teddy Allegro, Rudy Aquila, Keiko, 
cùng Ban nhạc The CBC với ca sĩ Bich Loan, 

Doan vũ Maxim dưới sự điều khiển của vũ su Lưu Hồng. 






< 50 
ze 
z 
qa 
Ri 







In rửa: FAR EAST 
(Japan) 

Phim mau. 
Eastmancolor. 1972 











Ộtthời m 


Luyến tiếc 





WR 


` 
ЕЗ 


Trin Mj Anh 
Điện Anh 








i m 


+ | 
سے‎ |T A p 4 nitty " j 


wœ + 4 
. ” 








Ф 
5 
> 
д 


< 
® 
2. 
9 
3 

L] 





à 


< 
ш 
3 
с 
Y 
° 
5 
kì 


1) 1 1 11 111 A111 11111111101 1l llÌ, 
i 
a 
“š 
8888 





II "na l 








T la : 
08: * < ) PAI x 
4 wl. 2) ғ $ ` 6, ))( 

у: a7 J^ bi. xA o on 
^) Rs Deg 


3 
NU 
Giao Chi Phim san xuát 
Dao dién: 
HOÀNG VINH LOC 
Với sự cộng tác kỹ thuật của 
TRUNG TÂM QUỐC GIA ĐIỆN ẢNH 
Giám đốc Hình ảnh: 
Trân Ngọc Huỳnh 
Giám đốc sản xuất: 
Kiều Chinh & Hoàng Vĩnh Lộc 
Phụ tá đạo diễn: 
Trần Văn Biên 
Phim màu Eastmancolor, Vistavision 











< 50 
ze 
z 
qa 
Ri 


E ET 
Luyến tiếc 
= mộtthời m 
=a vang son в 





Tài tử góp mat Ж 


trong phim góm có: 

KIEU CHINH 

TÂM PHAN 

MINH TRƯỜNG SƠN 
TRAN QUANG 

BAO AN 

MINH ĐĂNG KHÁNH 
BẢY NGỌC 

BÍCH HUYEN 

DƯƠNG HÙNG CƯỜNG 
NGUYÊN MỘNG HÙNG 
HÀ HUYEN CHI 

VO AN DAN 

BINH XUAN KHU 

HUY BAO 

CHUONG MARINE 
NGỌC HOÀI PHƯƠNG 
NGỌC ĐỨC 


PHƯƠNG LOAN 


NGUYEN NĂNG TẾ 


LÊ UYÉN PHƯƠNG | ` 


NGỌC ANH 


và HÙNG CƯỜNG 


* J 
-% 
“7 

d 


Lar) 


{ onc ЖЕ X 





160 


X 


Trần Mj Anh 
® Điện Ảnh ® 
® Việt Nam = 









7 e 
Luyến tiếc 
e mộtthời m 
=a Vang son в 






Ký chú viên: 


HUYNH HOA LÊ 


Phu ta Thu hình: 
TRUONG SI LIÊN 
BINH XUÂN HÓA 


Tya phim: 
NGUYÊN VI 


Ráp nõi Âm thanh: 
NGUYÊN MINH TRÍ 


Âm thanh: 
PHAM DUY AN 
LE NGU NGHIA 


Dung phim: 
TANG THIEN TAI 


Am nhac: 


HOANG TRONG 


Y phuc, thoi trang 

dành cho nu tài tử Kiều Chinh 
do Nhà may THIẾT LẬP 

phụ trách 


Những bài hat trong phim: 
CHO LAN CUÔI 
của Lê Uyên Phương 


CHIẾN SĨ ANH LÀ AI 

Sáng tác của Hoàng Trọng và 
Dạ Chung do nu ca si 

LỆ THU trình bày 


VIỆT NAM VIỆT NAM 
Của Phạm Duy 

do 6.000 cán bộ Chí Linh 
trình bày trong đêm suy tư 
10-1-1971 


Truyện phim: 
HOÀNG VĨNH LỘC 





< 50 
ze 
z 
qa 
в 








Phim đoạt 2 giải thưởng 
điện ảnh tại 
Đại Hội Điện Ảnh 
Á Châu Đài Bắc 
1971 












NGOC LAN 


HUONG GIANG PHIM 
_ sản xuất 
ĐỖ TIẾN ĐỨC 
đạo diễn 
Giám đốc Nghệ thuậ: 
LE VAN 
Truyện phim & Phan cảnh; 
ĐỖ TIẾN ĐỨC 
Âm nhạc: 
HOÀNG TRỌNG 
Hinh ảnh: 
NGUYÊN NGỌC MINH 
Tài tử: 
THANH LAN, BẢO ÂN, NGỌC MINH, 
HÀ HUYỀN CHI, MỸ PHƯƠNG, 
BẢY NGỌC, DIEM CHINH 








LEDAN 


“BAODIEN 









LIEN HIEP DIEN ANH CONG TY 
LIDAC FILMS 
san xuat 
LE DAN dao dién 
Phỏng theo tac phẩm của nha văn 

DUYEN ANH 

"Nguoi Dan Ba Tuyệt Voi" 

Hinh anh: CHAU TUNG 


Với các tài tử trong vai: 
La Thoại Tân - Luong 
Túy Hồng - Phượng 
Hà Huyền Chỉ - Công 
Thanh Việt - Chu nhiệm bao 
Phi Thoàn - thay bói 
Kha Năng - ban của thầy bói 
Hoàng Mai - ông bố Phượng 
Kim Cúc - me ghé cua Phượng 
Mai Lệ Huyền - có Mai 
Cùng với sự góp mặt của Bé Bự, Ngọc Trai, 
Ngọc Diệp, Thái Giao, Thanh Hoài, ban A.V.T và 
các thần đồng tí hon Hương Dung, 
Huu Tho va Huu Tri. 
Phim mau, Eastmancolor, 1972 





t 
| 
8 
/ 
m 
A g 
a 
9 
d 
a 
E 
im 
E 
E 
5 
AY 
m... 
2) 
" 
[7 
m 
в |; 





VIET ANH PHIM san xuất 
BUI SON DUAN dao dién 
Thực hiện từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Ngọc Linh 
Nhạc đệm: Y Vân, Hình ảnh: Trần Đình Mưu 
Với các tài tů: Thẩm Thúy Hang, Trần Quang, 
Bạch Tuyết, Cao Huynh, Tony Hiếu, Tùng Lâm, 
Minh Ngọc, Thanh Hoài, Minh Sơn, Tuấn Nghị, 
Diễm Kiều, Anh Việt, Lê Hiền, Diễm Chinh. 
Với sự góp mặt đặc biệt của: 
Doan Chau Mau, Mỹ Tín, Bạch Lan Thanh, 
Quỳnh Như, Duy Lân. 
Truyện phim và phân cảnh kỹ thuật: 
Định Phong - Mạnh Vũ 




















© 
> 
5 

> 
= 


NH ЧОТ 
= uon KHUYA 


VIET ANH PHIM 
san xuat 
BUI SON DUAN 
dao dién 
Phong theo tiéu thuyét 
"Xin Đừng Gọi Chú Bang Anh" 

của nhà văn NGUYEN DINH THIEU 

Truyén phim & Phan canh: 

Dinh Phong Manh Vu 
Hinh anh: TRAN DINH MUU, VAC 
Giám đốc sản xuất: Bùi Son Duan 
Phụ tá đạo diễn: Nguyễn Văn Quí, VAC 
và Trần Đình Mưu, VAC 
Hóa trang: Nguyễn Thị Thu Hường 

Tựa phim: Kha Thùy Châu 
Thành phần tài tử trong phim gồm có: 

Tran Quang, Bạch Tuyết, 
Nguyễn Thụy Tường Vi, Tony Hiếu, 

Phương Uyên, Trân Hoàng Ngu, Minh Ngọc, 
Trường Xuân, Ngoc Trai,Bích Nga, Tí Hon, 
Ngọc Sơn, Hiếu Việt, Tấn Thanh 
và sự góp mặt đặc biệt của Tư Mã Âm, 
Đoàn Châu Mậu, Tâm Phan, 
Xuân Dung, Huy Cường 


® 
2. 
m 
3 

8 








Phim mau, Eastmancolor, 1972 








< © 
® ® 
2 2 
а 


= Luyến tiếc "x 


e một thời g 
@ Vang son» 





Tran Mj Anh 
êt Nam 


Điện Ảnh 


vang son 


š 
: 
š 


o 
0 
= 
" 
E 


* 
æ Vi 
E 





X 


Trin Mj Anh 
Điện Anh 














Oh Oh 


DEN: (PRISE туе гонго TA ARTE ЖАЙГАН SA 
Peal RENN | ; 










BON PHƯƠNG PHIM |. 

Hân hạnh giới thiệu: | 

... HUNG CƯỜNG, NINA ENGLISH, 
NGUYEN LONG, NAM LOC, TUNG GIANG, 
HOAI DUNG, HOÀNG ANH TUAN, 

VI THO, LE THANH TUNG, MINH SON, 
ALICE FAYE, CAROL KIM, JULIE QUANG, 
KHANH HA, BANG HUE, BOB THUY, 
JOHN SEAGUIST, BILL DAVIS, 

PAUL BERGER, LE THANH NGỌC, TRAN MINH 
Sản xuất & Đạo dién: NGUYEN LONG 

Hinh anh: NGOC TUNG 

Am nhac: PHAM DUY 

Phim den trắng. VinaScope 





BONPHUONG PHIM 
hàn hanh gidi thu 
HUNG CUONG 
š, NINA ENGLISH 
š NGUYENLONG ` 


'oexeq ourse5*op Ay ‘op nu L 





ója uosies outse^'op 8unH 


: 
= 
š 
ы 


JOHN SEAGUIST MAY TRANG 10) LD š Д4 
TUNG GIANG 


BILL DAVIS THE C.B.C 12 Vy A 2 
NAMLOC BOB NILSON THE DREAMER'S LE THANH TUNG IN can 
HOAIDUNG JOE BIERLY THELOBSTER MONSTER LE PHIHUNG - 
BOB THUY DAN RIVERA THECRAZY DOGS LE THANHNGOC hinh eie NGOC TUNG 
"HOANG ANH TUAN MILLER MACK THEJAYCEES MINH SON am nhac 
VITHO ERROLLTHOMAS CAROL KIM MINH CHAY | PHAM DUY 
ALICE FAYE CARLOS SILVA JULIE QUANG TRAN MINH san xu8j x daodjan 
BANG HUE PAUL BERGER KHANHHÃ VA VO' SINH NGUYEN NGOC LONG 


174 


X 


Trần Mj Anh 
Điện Anh® 


Т) ay. 
Việt Name > 
m Luyến tiếc æ | 
E oye 


HANG PHIM ALPHA san xuất 
THAI THUC NHA dao dién 
Hinh anh: Tran Dinh Muu 
Phong theo tác phẩm 
"Than Gai Dam Truong" của Ngọc Điệp 
Với các tài tử: 

Thanh Tú, Mộng Tuyên, Kiều Mai Lý, 
Năm Châu. Đoàn Thiên Kim, 
Ngọc Phu, Bảo Long, Hoàng Giang, 
Trang Bích Liễu 


Phim đen trắng. Vinascope 





— 









































ОЧАЈ NU VA 
VUA RÊ 


Tổng giám đốc sản xuất: Lưu Trạch Hung 

Đạo diễn: Lê Mộng Hoàng m một thời 
e Yang son m 

My Van Phim thực hiện 
Với các tài tử: Lệ Hoa, Thanh Nga, Thanh Việt, 
Văn Chung, Ngọc Tuyết, Lý Huỳnh, Khả Năng, Tùng Lâm, 
Kim Ngọc, Nam Châu, Xuân Phát, Thanh Hoài... 
Phim màu. Eastmancolor và Sepia. Màn ánh Dai Vĩ Tuyển. 








м 4 A 
J J Jll 


[^T 
115 U1U 0 Yo 
| Liên Anh Công Ty sản xuất 
©. 


176 


* 


Trần Mj Anh 
® Điện Ảnh ® 
lệt Name 


Dao dién: LE DAN 
Dién vién: 
THANH NGA, DOAN CHAU MAU 
NGOC PHU, NGOC MINH, BICH THUAN 
Chuyén thé từ tiêu thuyết cùng tên của nhà văn Mai Thảo. 
Ca sĩ Thái Thanh trình bày trong phim nhạc phẩm 
Duong Dai Mot Bong của nhạc sĩ Hoàng Trọng & 
Sông Hương. 
Phim mau. Eastmancolor. LianScope. 1972 





mLuyến tiếc m 
e mộtthời m 
m Vang son g 





Alpha Phim sàn xuát 
Thai Thúc Nha dao dién 
Quay phim: Lé Dinh An 
Cốt truyện cua Minh Duc Hoài Trinh 
Tai tu: 

Minh Vuong, Phượng Nga, 
Ngọc Sương, Bích Thuận, Qué Trân, 
Ngọc Hồ, Duy Phúc, Kim Phụng, 
va Robert Schuster 
Phim den trắng. Man ảnh VinaScope 


20 ivy d 
vẻ. р et 
ET ụ n" - 
1 Ч М 














боме Tuh 


Một xuất phẩm điện anh của 
VIET NAM PHIM & TINH HOA PHIM (Đài Bắc) 
sản xuất và thực hiện 





LEN dinem 





Với sự góp mặt của: 
Thẩm Thúy Hằng, Wen Tao, 

Chiu Horn, Thanh Thanh Tâm, Bạch Lan Thanh, 
Nguyễn Anh Tuấn, Kiều Hạnh, Năm Sa Đéc, 
Thái Anh, Nhật Uyên, Tuyết Nhung, Kim Hoàng 
Cùng sự góp mat đặc biệt cua 
BS Trưởng Ngoc Hon 
Đạo diễn: Đỉnh Xuân Hòa 
Giám đốc hình ảnh: Vĩnh Hiên 
Giám đốc thương mại: Đặng Khánh Nguyên 
Ánh sáng : Văn Hùng 
Phụ tá đạo diễn: Trân Phong 
Phụ tá hình ảnh: Hoàng Văn Mai 
Ký chú viên: Ngọc Lan, Văn Quang 
Trang điểm: Âu An Bình & Nguyễn Mạnh Tuân 
Phân cảnh kỹ thuật: Tâm Minh 
Chuyển âm: Nhóm Hạ Hầu Tài & Ngọc Chánh 
Quản trị: Ngọc Trai, Ánh Việt, Lý Cát Bái 
Tựa phim: Studio Hoạt họa Nguyễn Vi 
Ráp nối: Nguyễn Minh Trí 
In rửa: Mandarin Lab 
Nhạc đệm: Nguyễn Thanh Vũ 
Nhạc phẩm "Tinh Phu" của Đỗ Lễ 
đươc trình bày qua giọng ca Carol Kim 
Phim mau. Scope. Eastmancolor. Màn anh Dai vy tuyến 


« т ti c - 
i M S. 


¡4 \ 
p 


l 


sứ 


\ 





SS 
ze 
p 

s88 


2 
Luyén tiếc m 











< £ 
p<: 
E sw 

Q > 





o 
x == 
= 
c 
E 


Trin Mj Anh 
= Dién Anh 
= \/1 Nam 





182 


* 


Tran Mj Anh 
® Điện Anh® 
lệt Мате 


mLuyến tiếc m 
e mĝtthòi @ 
a Vang son в 





50 vg 
MỚI ANH HÙNG 


My Van Phim 
thực hiện và san xuất 
Tôn Thất Cảnh 
đạo diễn 
Tổng Giám đốc sản xuất: 
Lưu Trạch Hưng 
Đối thoại: 
Năm Chau 
Với tài tử: 
Thanh Nga, Thanh Việt, 
Văn Chung. Ba Vân, 
Ngọc Tuyết, 
Phương Hồng Ngọc, 
Khả Năng, Túy Hoa, 
Phi Thoan, Kim Ngoc, 
Thanh Hoai, 
Tùng Lâm, Xuân Phat, Phi Yến, 
Thi Hồng Huệ (Á Hậu Đông Phương 73) 
Phim màu. Eastmancolor. Man ảnh Đại Vi Tuyển 































k^s Gor Bie lên Ый: АД 


THE GIOI 
NHAC TRE 


Yến Vang Điện Anh sản xuất 
Đạo diễn: Jo Marcel 
Phụ tá đạo diễn: Trudng KY 
Nghệ thuật: Nam Loc 
Diễn viên: 

Minh Lý, Đan Thành, Nam Lộc, 
Truong Kỳ, Chung A Vân, Giang Kim, 
Cùng với su góp mặt đặc biệt cua: 

Lệ Thu, the CBC, Tuyền và Huy, 
The Peanuts Company, 

Big Sounds, Apples Jimmy, Cat Trio... 
Phim mau 16mm. Eastmancolor. 1971 


< 

® 

= 

3 

3 
LEID) 


g 


š 
3 
2 
® 
o 
Е 


< 
19 
3 
о 4 
0 
[*] 
= 
& 





= Điện Ảnh ® 

















San xuat: An Pha Phim 
Đạo diễn: Thái Thúc Nha 
Dựa theo tác phẩm "Doi Chờ” của 
nhà văn Văn Quang 
Tài tử: Thanh Lan, Bảo Ân, 
Huy Cường, Ngoc Phu, Linh Chi, Kim Dung, 


Mạnh Dũng, Thu Hương, 
Khánh Ly, Chế Linh... 
Phim đen trắng. VinaScope 












DA LY HUONG PHIM thực hiện và sản xuất 
do LÊ DÂN đạo diễn 
Dựa theo cốt truyện "Tat Lửa Long" 
của Nguyễn Công Hoan 
Chuyện phim, đối thoại: 
Năm Châu & Hà Triều 
Diễn viên: 

THANH NGA, THANH TU, BACH TUYẾT, 
DŨNG THANH LAM, UT BACH LAN, 
NGOC GIÀU, PHƯƠNG QUANG, NAM CHAU, 
BA VÂN, KIỀU MAI LÝ, BẢY NGỌC, TÙNG LÂM, 
THANH HOÀI, TƯ ROM, BÉ BU 


Hết, TH Lan vA Pe 





m EE T. 


| 
m T 





Nhac phẩm Ta Tinh của Hoàng Thi Tho do ca si 
Thanh Lan trinh bày trong phim. 



















186 


ki 


Trần Mj Anh 
Điện Ảnh ® 












= Luyến tiếc = 


= Vang son в 


® Việt Name I 


e MOtthdi ( 








NAM PHUONG PHIM 
han hạnh giới thiệu: 
TRAN THỊ DIEM CHAU 
với La Thoại Tân, Bang Chau, 

Thuy Ngoc, Tony Hiéu, Ngoc Phu, Bao An, 
Ha Huyén Chi, Tuong Vi, Xuan Phat, 

Kiéu Hanh, Thanh Sang, Tường Vân, Bích Nga, 
Phuong Trang, Trang Dai 
LE DAN dao dién 
Dựa theo tiểu thuyết của nha van 


Duyên Anh 


Âm nhạc: Phạm Duy & Nghiêm Phú Phi 
Hình ảnh: Trần Khắc Tố 
Phim đen trắng. CinemaScope. 




















888 
SE 
Er 
„РЕ 
aJ. 
0% 
3 














OOO 





3 RS GT -NGOC SUC 
а THANHHOB - KH3 NANG 
ноа - KIÊN HAONH 





L@HSANGHea | Bà тш v PERRONG SEARS SEN 


LIEN ANH CONG TY thtic hién va san xuat 
LE HOANG HOA 
dao dién 
Giám đốc sản xuất: Quốc Phong 
Giám đốc kỹ thuật: Lưu Trạch Hưng 
Cốt truyện của Nguyễn Phương 
Hình ảnh: Diên An 
Với những tài danh ưu hạng của điện ảnh: 
THANH VIỆT, THANH NGA, 
VĂN CHUNG, NGỌC TUYẾT 
trong 


TRIEU PHY 


BẬT DAC DI 


cùng voi 
NGỌC ĐỨC, THANH HOÀI, KHẢ NANG, 
TÚY HOA, KIỀU HẠNH, PHƯƠNG HONG NGOC, 
TRAN TY, LÊ HIEN, HUY KHANH 
Phim mau. LienAnhScope. Eastmancolor. 1973 











190 


+ 


Trần Mj Anh 
Điện Ảnh ® 
Viét Name 


Luyến tiéc® 
= mộtthời m 
@ Vang son в 





Hương Giang Phim giới thiệu 


^^ + 
TRONG MA 
Dao diễn: Lê Mộng Hoang 
Thực hiện theo tiểu thuyết cùng tên của 
văn hào Khái Hưng 
Với các tài tử: Ngọc Hạnh, Thanh Tú, 
Huỳnh Thanh Trà, Cẩm Hồng, Diễm Hương, Thùy Linh, 
Việt Hùng, Bảy Ngọc, Vương Vũ, Anh Đào, Hồng Hà 
Phim den trắng 




















một thời 
e Yang son в 





Hồng Mai, Duy Phương, Bach Lan Thanh, 
Bé Bu, Van Thanh, Quách Phát, Minh Hùng, 
Minh Dao, Thụy Hòa, Hoàng Yến, 
Thái Minh, Duy Thông 
Âm nhạc: Phạm Duy & Ngọc Chánh 
Nhạc phẩm chính trong phim 
“Tuổi Biết Buồn" của Pham Duy được trình bày 
qua tiếng hát Thanh Lan 
Phim den trắng. 1974Phim ` 
^ À | — > u Phim doat giai Van Hoc Nghé Thuat cua Tong thong Viét Nam 
Tan Dan Phim va Lidac Phim sản xuat Công Hòa 1974: Phim hay nhất, Dao diễn xuất sắc nhất & Phim có 
Truyện phim và đạo diễn: ý nghĩa giáo dục xã hội. 
LÊ DAN 
Hình ảnh: Trần Đình Mưu 
Tài tử: 
Tuyết Lan, Quốc Dũng 
Khả Năng, Thanh Việt, Tùng Lâm, Kiều Hạnh, 
Tony Hiếu, Thanh Hoài, Xuân Dung, Xuân Phát, 
Bang Chau, Thanh Lan, Hoài My, Kim Oanh, 
















S ` Е 
| 
ud | 


1 OE 
HIEU - TRING 











TUỔI DAI 


AN PHA PHIM sản xuất 
Dao diễn: 
HOANG DIEP 
Hinh anh: 
HOANG DUNG 
Am thanh: 
HOANG MINH 
Dién vién: 

YEN THU, DUY PHUC, 
TRUONG DUY, THANH MAI, 
THY PHUONG, 

DOAN CHAU MAU, TUY HOA, 
TUNG LAM 
Phim mau. VinaScope. Eastmancolor. 1975 


Wise 


SU md xc 
~ 48: HOANG DUNG + ¿zy HOANB MINH af 








LIDO FILMS sản xuất 


LA THORI TAN dao diễn 
Với sự góp mặt của 
Thẩm Thúy Hang, Kim Cương, La Thoại Tân, 
Thanh Việt, Khả Năng, Tùng Lâm, 

Văn Giai, Túy Hoa, Bảo Lâm, Hùng Phương, 
Pauline Ngọc, Văn Hiếu, René, Ngọc Oanh, Tư Rọm, 
Minh Chánh, Chí Hiếu, Tùng Phình, 

Đức Phú, Hải Thân, Hoài Mỹ, Quách Phát, 
Nguyễn Van Tam, Hoài Dung, Nguyễn Huỳnh Phước, 
Tám Trống, Hoàng Lương, Hải Linh, Thanh Hồng 


Giám đốc sàn xuất: Quách Thoại Huấn 
Quản trị sản xuất: Quách Thoại Chỉ 
Chuyện phim: Vũ Duc Duy 
Phân cảnh kỹ thuật: Lê Hoàng Hoa 
Đối thoại: Phạm Tần 
Chuyên viên thu hình: Đỗ Trọng Ninh 
Chuyên viên ánh sáng: Phạm Mạnh Tuấn 










Giám đốc Hình anh: 
Trần Đình Mưu 
Phụ tá đạo diễn: 
Nguyễn Duc Quỳnh Kỳ 

Âm nhạc: 
Nguyễn Minh 
Ráp nối: 
Đoàn Hiệp 
Âm thanh: 
Nguyễn Linh, Nguyên Vũ 
Hóa trang: 
Âu An Bình 
Xao thuật điện anh: 
Bảy Xuân 
Chuyên viên Cơ điện: 
Nguyễn Nhân, Nguyễn Thừa 
Giám đốc phim trương: 
Trần Tỷ, Hải Thân 
Y phục: 
Nhà may Thiết Lập 
Thâu thanh tại 
Phim trường Đại Á 



































а 
ep 
ж 


о @ z 


Điện 








Tran Mj Anh 
Dién Anh 


Việt Nam 
Luyến tiếc 





00000000002002000000 086 
.. 


d 

"T 9 \ p 
I * 
de 

z E 

m. М 

Ry tb: 

— mm а 
P 1T .— Bad 4 ° 


TTTTTTTITITTITIT 
СО ! 
d [ 


Điện Anh 





^^ ^ 
UH CHAN 1011 
Yến Vang Điện Anh sản xuất 
Đạo diễn: Jo Marcel 
Dựa theo tác phẩm "Tuổi Choai Choai" 
của Trưởng К 
Diễn viên: 
MINH LÝ, TÙNG GIANG, 
MỸ TÍN, BACH TƯỜNG, THÁI LÊ UYEN, ` 
DƯƠNG KHÁNH HẢO, BÍCH HUỆ, NGỌC TUẦN, 
QUANG HUY, PHAM NGOC 
và sự góp mặt đặc biệt của 
Michelle Karloff, 
Ban nhạc The Dreamers, 


The Enterprise 
Phim mau. Eastmancolor. 1972 











200 


+ 


Trần Mj Anh 
Điện Ảnh ® 
Viét Name 


æ Luyến tiếc æ 





Liên Ảnh Công ty hân hạnh giới thiệu 
một xuất phẩm của đạo diễn 
LÊ HOÀNG HOA 


Vêt I hû 
[rên Lung 
N gua 11 ватт 


Dựa theo tiểu thuyết của nhà van 
DUYÊN ANH 
Với thành phân tài tử chọn lọc: 

TRAN QUANG, THANH NGA, BCH TUYẾT, 
HA HUYEN CHI, HUNG PHUONG, TAM PHAN, 
HUY CUONG, XUAN PHAT, THANH VIET, 
TUY HOA, VIET HUNG, KIEU HANH, 
PHƯƠNG UYEN, LÊ HIÉN... 








ЕХ а э y ' 
е 


Am nhac сда 
HUYEN ANH va HOANG LIEM 
Giám đốc sản xuất: 
QUỐC PHONG 
Cố vấn ky thuật: 
LUU TRẠCH HUNG 
Nhạc phẩm chính cùng tên của Phạm Duy va Ngọc Chánh 
do Elvis Phương trình bày 
LianScope. Phim màu và đen trắng. 1970 


` Ж 
i m uc 
Ph DIVINIS 


ps aie A 
^ = 


„Ф ^ 
sa “ 
957 


"r9 fiat 


_ (4 
A У: (xí B 
EaR А 














Điện Anh 





Vi 


III III I T T TT I TI III! 
+ |S 
28% ® 
+3 
aJ. < 
° Cs. 
- o 3 
R 


888888 
< 
BOSSE 





VINH BIÊT TINH HE 


Dai A Phim san xuất (1974) 
Dao dién: LE MONG HOANG 
Hinh anh: Ngoc Tung 
Anh sang: Lé Quang An 
Hóa trang: Tường Vy 
Hòa âm: Ngọc Chánh & Ban Shotgun 
Truyện phim: Huyền Anh 
Nhạc phẩm chính trong phim Vĩnh Biệt Tình Hè do 
Nguyễn Chánh Tín đơn ca. 
Có vấn võ thuật: Lý Huỳnh 


Leo 














BANG CHAU, 
NGUYEN 
CHANH TIN, 
LA THOẠI TAN, | 

HOAI MY, 
THANH VIET, 
TUY HOA, 
NAM CHAU, 
KIM CUC, 
BAY NGOC, 
DUY PHUC, 
KHA NANG... 








"i 
$43 


Rang Đông Phim san xuất 
Dao diễn: 


HOANG ANH TUAN 
Voi: 


THANH NGA, HOAI TRUNG, XUAN DUNG, 
TRANG THANH LAN, TAM PHAN, 
DUNG THANH LAM, HUY KHANH, 
KIM CUC, VAN HA, LE HOANG TU, 
TU HIỂU, HOÀNG MAI, 
PHI THOAN, TUY HOA, DOAN THIEN KIM, 
LE KHANH, LE VAN, ANH SON 
Va sự gop mat đặc biệt của 


NĂM CHÂU, TRẦN VĂN TRẠCH 


Giám đốc phim trường: Ngoc Trai, Anh Việt 
Chuyển ám: Nhóm Hồng Phúc 
Thâu thanh tại Mỹ Vân Điện Ảnh 
Phu tá đạo diễn, dựng phim: Nguyễn Mạnh 
Am thanh: Nghiêm Xuân Trường, Lê Văn Kính 
Am nhạc: Y Vân, Nguyễn Minh Trí 
Hòa âm tại Trung tâm Điện ảnh 
In rua tại Lab Far East, Tokyo 
Giám đốc Hình ảnh: Lê Đình An 
Hình Ảnh: Huỳnh Ngọc Trai 
Giám đốc sản xuất: Đình Văn Phát 
Phim mau, Man anh rộng. 


4 2 
A ⁄ 
WA, ⁄ 


%Z 















® 
ФК =; 
G) 





NO 
= 
сл 


e 
ý 58: 
? s> = 
35 
ТЇГЇ 





$e 


Trần Mj Anh 
® Điện Ảnh 












































Trung Tâm Quốc Gia Điện Ảnh 
sản xuất 
Đạo diễn: HOÀNG VĨNH LỘC 
Với các tài tử: 

Đoàn Châu Mậu, Tâm Phan, 
Trần Quang, Ngọc Minh, 
Huy Cường, Minh Trường Sơn 
Phụ tá giám đốc sản xuất: 
Búi Nhật Quang 
Phụ tá đạo diễn: 

Lê Trác 
Giám đốc hình ảnh: 

Trần Ngọc Huỳnh 
Ráp nối: 

Tăng Thiên Tài 
Âm thanh: 

Nguyễn Quang Hạ & Lê Ngũ Nghĩa 

Ký chú viên: 

Bùi Thị Bích 

Hóa trang: 
Nguyễn Thị Hường 
Truyện phim, phân cảnh và đối thoại: 
Hoàng Vĩnh Lộc 
Phim den trắng. Man ảnh Cinémascope. Ultrascope 


we” menemene 
| n 
А; 
‘ X 1 4 ty t ; tạ 
` TY rà M ` eS HỆ PAIR w^ Q | Я Ad 
DEO Veen МИЙ la МЕ ATA i 
r {+ У А 4 7 ر‎ 7 7)" түл vw f v 
e г A „ч „Ж, | m 2% ` LP] 
Jos" 2 iE- Sa, | MA Ro "t'i TID. e 
1 I н vu те s, (24, ‘ MD 
$ j ` ^ 
4 Г à 4 \ 
Sie) và б 
е + ' 
L ч h T 4 \ 
А ’ , 
J 4 Aa j J 
i ` M Ç л Y 
^ 1 
J at ? f 
; 













Củu Long Phim san xuất 
Thăng Long thực hiện 
LE MONG HOÀNG dao diễn 
| Tai tu: 

THAM THUY HANG, THANH LAN, HUY CUONG, 
HUỲNH THANH TRA, KIEU HANH, NGOC ĐỨC, 
THANH TU, VIET HUNG, TUONG VI, 

BA NAM SA DEC, THANH VIET, SAU TRONG, 
VAN DZAI, TUYET NHUNG, CHẾ LINH 
Hinh anh: 

TRAN VAN LICH 
Rap nối: 

NGUYEN VAN QUI 
Am thanh: 

PHAM DUY AN & NGHIEM XUAN TRUONG 
In rua: 

CAO ĐỨC THANH 
và nhóm chuyên viên NHA ĐIỆN ẢNH 
Trình bày tựa phim: 

KHA THUY CHAU 
Phân cảnh & Đối thoại: 

LE MONG HOANG & MINH DANG KHÁNH 







- | 
%4 
h ` : ў 
оор Жаматы йс ш, T07” < › 
da 1 CIA ` M ° TY A 
: оний. NA ttes ме" nies 
i N К * 
+ "TELAM 


1... .. dU ҹи mm". 
у Ар У 2 
E Re Co” Se vla 


4 " i $ PAS Е 
анна: 1a фу 





FERES 


RM м 





Nhạc bối cảnh: 
NGHIÊM PHÚ PHI 
Chuyển âm: 
Nhóm HỒNG PHÚC & XUÂN PHÁT 
Nhạc phẩm chính trong phim 
Hãy Khóc Pi Em cua Trịnh Công Sơn 
do Carol Kim trình bay 
Phim den trắng 






xóm TOI 


Li Dac Phim sản xuất 
LE DAN dao dién 
Tai tu: 

THANH VIET, NGOC PHU, 
THANH TONG, THANH LAN, 
MINH NGOC 
Phim den trắng 



















NULLUM 
ET TEL Uu 
vli T 


ЮА 
чн nit il 


ТЩ, HÍ tệ th M. 
d | ( LN 
MU 
чүл 
чи, 


| SN 


ү”. 










9 






< 
® 
2. 
3 
3 






3 





< 
v 
3 
a 
ụ 
° 
3 
8 





















với 


ен 
| D 





phóng theo tiểu thuyết yêu cưa chu tử 
nhơm phim nghệ thuật thực hiện 


SAIGON PHIM sản xuất 
Nhóm phim Nghệ Thuật thực hiện 
Đạo diễn: DO TIẾN DUC 
Giám đốc sản xuất: Trùng Dương 
Giám đốc Nghệ thuật: Lê Tất Điều 
Giám đốc Quản trị: Hà Quốc Bảo 
Phụ tá đạo diễn: Trân Quang Đôn & Viên Linh 
Cố vấn: Nguyễn Thị Vinh, Chu Tử, Nguyễn Hải Chí, 
Nguyễn Hữu Nhật 
Với các tài tử: 

THANH LAN, MAI TRANG, ANH NGỌC, LE TUẤN, 
CHU TU, MINH LY, TUYÊT NHUNG, XUAN HONG, 
MINH ĐĂNG KHANH, THUY ANH, NGỌC HIẾU 
Phim den trắng. 1972 





MOT TROI QUEN LANG... 


.11 Giờ 30 

Trung tâm Quốc Gia Điện anh sản xuất (1967) 
Đạo diễn: Lê Hoàng Hoa 

Tài tử: Lê Quỳnh, Đoàn Châu Mậu, Mộng Tuyền, Trần Đỗ Cung, 
Minh Đăng Khánh... 

Kịch bản: Hoàng Anh Tuấn 






.Ánh Sáng Miền Nam 

(1956) 

Đạo diễn: Cesar Amigo 

Kịch bản: Cesar Amigo & Phạm Duy 
Quay phim: F. de la Cruz 

Tai tu: Khanh Ngoc, Lé Quynh... 





Khanh Ngoc 





.Ba Cô Gái Suối Châu 

Trung tâm Quốc gia Điện ảnh sản xuất (1969) 
Đạo diễn: Bùi Sơn Duân 

Tài tử: Thanh Tú, Thảo Sương, Diễm Chỉ, Phượng Liên... 
Kịch bản: Dinh Phong & Mạnh Vũ 

Phim đen trắng 


.Bẽ Bang 

Alpha Films sản xuất (1961) 

Đạo diễn: Lê Mộng Hoàng 

Tài tử: Kim Cương, La Thoại Tân, Lan Anh, Hoàng Mai, Ngọc 
Phu.... 

Phim dựa theo tác phẩm Nửa Đời Hương Phan của Hà Triều - Hoa 
Phượng. 


.Bén Cũ 

Alpha Films sản xuất (1953) 

Giám đốc sản xuất: Thái Thúc Nha 

Đạo diễn: Phan Tại 

Quay phim: Lê Hữu Phương 

Tài tử: Hoàng Vĩnh Lộc (vai bác sĩ Thọ), Liên Hương (vai Ngọc), 
Bích Ngà (vai vợ bác sĩ Thọ)... 

Phim mau, 16mm 


.Bóng Người Di 

Mỹ Vân Phim sản xuất (1964) 
Đạo diễn: Nguyễn Thành Châu 
Tài tử: Tham Thúy Hang, La Thoại Tân, Thanh Được, Ut Bach Lan, 
Tuy Hoa... 

Giải Phim ngắn xuất sắc tại Dai ee 

hội Điện anh Berlin 1960 và Huy | s» : THANH-BINH, NAM-QUANG 
chương vàng tại Đại hội Điện Снт: MAJESTIC 

anh Del Pololi ky 2 û Florence, |? HUTNHLONS 

Y. Phim den trang 35mm. 





.Bụi Đời 

Trường Sơn Điện Ảnh Công Ty 
sản xuất (1957) 

Dua theo tiêu thuyết Những Hon 3 
Soi cua Võ Dinh Cuong. wiggles apri. t 
Dao dién: Lé Móng Hoàng U 1 DO! 


. A ở К Một sản phầm của TRUONG-SON DIfN-ANH GÔNG-TY 
Quay phim: Trân Văn Lịch Va sey tắc dẫn ác kiểm hi Me 

me > А i NGUYËN-PHUNG, LÊ-MỘNG-NGUYÊN, NGUYEN-HÜU-BA = 
Tài tử: Bạch Xuyên, Bích Sơn, MESI Le an 
š А i S Š Do LÉ-MÓNG-HOÀNG | doo đến 
Phuong Thuy, Truong Thi, Van | VAL CANH RUNG RON, KHUNG KHIEP, VAI ‘NET MAT BAU 


В A ` É кч, ЕРЕ E pee e: s. io n CHO 
BUI MỘT CAI GI T MỚI BO! VỚI BIEN ANH VIET-NAM 
Đạt, Hoang Chuan và em bé Corr spalle alie UU, MG кошы 





“06 а 0 Д) 








Minh Giao. 
Phim den trang 35mm. 


.Cánh Đồng Ma 

An Nam Nghệ sĩ đoàn & Công ty Điện ảnh Nam Trung Hoa (1937) 
Đạo diễn: Trần Phi (người Hong Kong) 

Kịch bản: Nguyễn Văn Nam (Đàm Quang Thiện) 

Tài tử: Đàm Quang Thiện, Nguyễn Tuân, Hoàng Văn Dư, Nguyễn 
Văn Phú, Nguyễn Cát Tường, Nguyễn Doãn Vượng, Tùng Hiệp, 
ААС У Nguyên Dương, Tran Văn Năng, Nguyễn Phó, Đỗ Văn Nghiêm... 


e một thời æ 
m vàng son в 






< 50 
RD 
z 
qa 
Ri 








.Chờ Sáng 
Trung tâm Quốc Gia Điện ảnh sản xuất (1967) 

Đạo diễn: Thân Trọng Kỳ 

Tài tử: Lê Quỳnh, Kiều Chinh, Tâm Phan, Lê Trác... 


i, 


E 
` ~ 





Lan Huong và Thanh Huong trong Cô Gái Việt 
(Ảnh: Bộ sưu tập của Ngành Mai) 





Cô Gái Việt 

Công ty Việt Ảnh Mỹ Vân sản xuất (1954) 

Đạo diễn: Việt Hong (người Hong Kong) 

Tài tử: Lan Hương (vai Như Mai), Thanh Hương (vai Tuyết Mai)... 
Phim dựa theo kịch bản Phung Sự Tó Quốc. 


.Con Búp Bê Nhói Bông 

Trung tâm Quốc gia Điện ảnh sản xuất (1965) 
Đạo diễn: Hoàng Vĩnh Lộc 

Tài tử: Huy Cường, Lý Quốc Mậu, Hoàng Vĩnh Lộc... 

Phim đen trắng 35mm, giải đặc biệt về Chiến đấu cho Tự do của 
Đại hội Điện ảnh Á châu & Thái Bình Dương năm 1965 tại 
Đông Kinh, Nhật Bản. 


.Con Gai Chị Hang 

My Vân Điện anh sản xuất (1961) 
Đạo diễn: Nguyễn Thành Châu 
Tài tử: Tham Thúy Hang, 


.Cúi Mặt 
Trung tâm Quốc Gia Điện ảnh sản xuất (1969) 
Đạo diễn: Thân Trọng Kỳ 

Tài tử: Cao Huynh, Kim Vui, Ly Quốc Mậu, 
Á hậu Hoàng Kim Uyên... 

Kịch bản: Bùi Đăng 


Tham Thúy Hằng 






Phim đoạt giải Đạo điển xuất sắc nhất dành cho Thân Trong Ky tại 
Giải Van học Nghệ thuật của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa năm 
1970. 


.Dạ Khúc 

(1952) 

Đạo diễn: Trần Văn Trạch 

Tài tử: Linh Sơn, Trần Văn Trạch... 

Hai ban nhạc trong phim là Da Khuc của Mỹ Ca và Mot Ngày Xanh 
của Lê Thương được trình bày trong một cuốn phim tô màu đầu tiên 
của Việt Nam chỉ dài 15 phút chiếu. 


Dat Lành 

Hãng phim Đông Phương sản xuất (1956) 
Đạo diễn: Ramon Eatells 

Tài tử: Lê Quỳnh, Khánh Ngọc, Quỳnh Dao, 
Lê Thương, Giáng Hương, Kiều Hạnh... 





.Dè Chiều 
Mỹ Vân Điện Ảnh sản xuất 
Tài tử: Tham Thúy Hang 


Doi Mắt Huyền 

Mỹ Vân Điện ảnh sản xuất (1962) 

Đạo diễn: Lê Mộng Hoàng & Ba Vân 

Dàn cảnh & Phục trang: Họa sĩ Thiếu Linh 
(tốt nghiệp Trường Cao đăng Mỹ thuật Hà 
NÓI) 

Tài tử: Tham Thúy Hang, Kim Cương, La 
Thoai Tan, Nam Hung, Thanh Thanh Hoa, 
Ngọc Hương, Thanh Thúy, Тоу Hoa, Ánh 
Tuyết, Quỳnh Hoa, Ba Vân, Xuân Phát, Bảy 
Nhiêu, Khả Năng, Thanh Việt, Phi Bang... 
Phim dựa theo tuéng cải lương Thuyén Ra Cử 
Biên. 


Doi Mắt Người Xưa 
Liêm Phim sản xuất (1964) 
Đạo diễn: Nguyễn Văn Liêm 
Tài tử: Thanh Nga, Lê Quỳnh, Kiều Chinh, 
Xuân Dung, Linh Phuong, Xuân Phương... 
Phỏng theo tiểu thuyết Dói Mắt Người Xưa | 
của Ngọc Linh. 

Quay phim: Thanh Mỹ cùng với sự trợ giúp 
của nhóm chuyên viên 

Nhật Bản. 

Phim màu 35mm. 

Phim đoạt giải Nữ tài tử phụ xuất sắc nhất 
dành cho Xuân Dung tại Đại hội Điện ảnh 
Á châu lần thứ IV ở Calcutta (Ấn Ðộ) 
năm 1966. 


.Gia Hanh Phúc 

Hang phim Tân Việt Nam san xuất 
(1954) 

Giám đốc Nghệ thuật: Vũ Đình Thịnh 
Đạo diễn: Phạm Văn Nhận 

Kịch bản vá Âm nhạc: Đan Trường 
Tài tử: Lê Hùng (vai Khanh), Vũ 
Ngọc Tuân (vai bác sĩ Vinh), Huong 
Giang (vai Tuyết Vân), Vĩnh Huệ (vai 
Thùy Liên)... 


T —— Go 
Thanh Nga và óng Makino 
trong thói gian thuc hién phim 
Đôi Mat Ngươi Xưa tại Sai Gòn. 
(Anh: Bộ sưu tập Ngành Mai) 


.Giac Mo Của Bé 

Trung tâm Quốc gia Điện anh sản xuất (1969) 
Đạo diễn: Minh Đăng Khánh 

Tài tử: Hoang Long, Si Phú, Linh Sơn... 


.Giot Máu Roi 
My Phuong san xuát (1956) 

Dao dién: Eric LéHüng 

Tài tử: Tran Văn Trạch, Kim Cuong... 


-Goodbye Saigon 

Lidac (Vietnam) & Amino (Nhat Ban) san xuát (incompleted 1975) 
Dao dién: Orio Osada & Luu Bach Dàn 

Tài tu: Thanh Lan, Yasuke Kawasu, Tung Lam... 


Hai Chuyén Xe Hoa 

(1963) 

Dao dién: Hoàng Anh Tuan 

Tài tu: Thanh Nga, Thành Duoc.. 

Phóng theo tiéu thuyét và tuóng cái luong cüng tén cüa Nguyén 
Bính Thinh và Thái Thuy Phong. 


.Hai Thé Giói 

Hang Tan Viét Nam san xuát (1953) 

Dao dién: Pham Van Nhan 

Tài tử: Phùng Thi Nghiệp, Albert Hùng, Phạm Ngoc Thanh, Vũ 
Ngọc Tuân... 


.Hón Trinh Nữ 

Hop Luc Phim san xuát (1954) 

Giám đốc san xuất: Vũ Dinh Mai 

Kịch ban & Đạo diễn: Văn Vi. 

Phụ tá đạo diễn: Hồ Van Dé 

Quay phim: Khương Mễ, Võ Văn Nghiêm 

Âm nhạc: Trần Văn Lý 

Tài tử: Lý Quốc Mậu (vai thầy pháp), Mộng Liên (vai cô Hai)... 
Phụ tá đạo diễn: Hồ Van Dé 

Âm nhạc: Trần Văn Lý. 


.Huyén Thoại Bà Dé (La Légende de Ba De) 

Cóng ty Phim và Chiéu bóng Dóng Duong sán xuát (1928) 

Dao dién: Georges Specht 

Tai tu: Léone Gilles (vai Bà Dé), và các nghệ si Hội kịch Uan Hoa 
Hà Nội, Nguyễn Hữu Kim (vai Chúa Trịnh). 

Phỏng theo Truyén Bà Dé của Trương Dinh Tri, Paul Munier 
chuyền sang thanh truyện phim. 

Phim đen trắng. 


.Hương Thé Chưa Dut 

Hãng phim An-Pha sản xuất 

Đạo diễn: Thái Thúc Nha 

Tài tử: Bảy Xê, Tuyết Vân, Anh Tứ, Thu Cúc, Ngọc Đức, Trí 
Khương... 

Phim đen trắng. 


.Kiép Hoa 

Cóng ty Dién anh Kim Chung san xuát (1953) 

Đạo diễn: Doãn Thanh Hải (người Hong Kong) 

Tài tử: Kim Chung (vai Lan), Kim Xuân (vai Thủy), Trần Quang 
Tứ, Tuấn Sửu, Trần Dinh Sửu, Nhã Ai, Đỗ Ngoc Văn... 

Phim đen trắng, 35mm 


.Kim Vân Kiều 

Công ty Phim và Chiếu bóng Đông Dương (IFEC) sản xuất (1924) 
Đạo diễn: Paul Thierry 

Tài tử: Các diễn viên đoàn tuồng Quảng Hạc Hà Nội: cô Liên (vai 
Kiểu), cô Cương (vai Vân), cô Bay Tắc (vai Hoan Thư), bà Tám 
Long (vai Dam Tiên), bà Ba Nhang (vai Giác Nguyên), bà Giáo (vai 
Tú Bà), anh Hón (vai Kim Trọng), bà Chín Sâm (vai Vương Bà), 
anh Năm Xế (vai Vương Ông), ông Hai Giò (vai Thúc Ông), ông 
Tư Lộ (vai quan Phủ), ông Sáu Phú (vai Tứ Hai), ông Cương (vai - = 
Mã Giám Sinh), ông Tín (vai Vương Quan)... oe ® 
Phim An Nam, phim truyện đầu tiên do người Việt đóng, dua theo Ë “ази 
tac phẩm Truyén Kiéu của đại thi hào Nguyễn Du qua ban dịch của 
ông Nguyễn Văn Vĩnh. Nha sản xuất E. A. Famechon chuyển sang 
thành truyện phim (kịch bản điện ảnh). Phim dài 55 phút, trắng đen. 


211 


e 


Trin Mỹ Anh 
= Điện Ảnh ® 
е Viét Nam * 












.Lão Thay Pháp Rau Đỏ 

Hãng phim Việt Nam sản xuất (1939) 
Đạo diễn: Nguyễn Tan Giàu 

Tài tử: Lý Quốc Mậu, 

Quay phim: Khương Mễ 

Phim đen trắng, 16mm. 





.Lóng Nhân Dao 
My Phương sản xuất (1955) Thu Trang 

Đạo diễn: Phạm Văn Nhận 

Tài tử: Trần Văn Trạch, Kim Cương, Hà Minh Tây, Hồng Hà.... 
Phỏng theo tiểu thuyết Tiếng Súng Đêm Mưa của nhà văn Phú Đức. 


.Luc Vân Tiên 

Viễn Đông Điện ảnh sản xuất (1957) 

Đạo diễn và nhạc phim: Tống Ngọc Hạp 

Quay phim & Phụ tá đạo diễn: Nguyễn Tan Giàu 

Tài tử: Thu Trang (Hoa hau Hội chợ Thi Nghe, 1955) 
Phim màu 35mm đầu tiên của điện ảnh miền Nam. 

In rửa tại Nhật Bản. 


‘Luu Binh Dương Lễ 

(1957) 

Đạo diễn: Trần Văn Trạch 

Tài tử: Kim Cương, Vân Hùng, Tô Huyền Vân, Bảy Xê 


.Một Buổi Chiều Trên Sông Cửu Long 

Việt Nam Phim sản xuất (1939) 

Nhà sản xuất: Chung Bá Khánh & Huỳnh Văn Nhiệm 

Kịch bản, Quay phim & Đạo diễn: Nguyễn Tan Giàu 

Tài tử: Lucie Tân (vai Thu Sương), Khương Mễ (vai Phú Đức), 
Nguyễn Văn Dĩ (vai Xuân Lang), Lý Quốc Mậu (vai cha Thu 
Sương), Văn VI... 

Phim đen trang, 16mm. 


.Một Trang Nhat Ky 

Nhom Ly Tao & Pham Van Nhan thuc hién (1952) 

Giám đốc sản xuất: Võ Văn Dai 

Đạo diễn: Phạm Văn Nhận 

Tài tử: Phùng Thị Nghiệp (vai Duyên), Võ Văn Đại (vai Linh), 
Nguyễn Thị Mùi (vai Oanh), Phạm Trung Vĩnh, Nguyễn Hữu 
Cương, Nguyễn Xuân Tín, Vĩnh An... 

Âm nhạc: Nghiêm Phú Phi. 

Phim đen trắng, dài 25 phút. 


Миа Lạnh Hoang Hôn 
Nhóm Bọn Trẻ thực hiện (1961) 


P 
® 

d ^ 

- 
ILLLLLLLLLILLLLLLLL 


< Ü 
* 
ma 
® 
3 
® 


à 
e 
s 

o 
III 


< 
"9 





Рао dién: Nguyén Long 

Tài tử: Mai Ly, Nguyễn Long, Thanh Thúy, Anh Tuyết, Tường Vi, 
Lệ Huyền, Ngọc Phu, Minh Hoang, Thiếu Lang, Ngọc Đức, Hoàng 
Anh Tuấn, Đức Hưng, Mai Trường, Thương Hoài Nguyên, Tuan 
Khanh... 

Quay phim: Ngọc Tùng 

Nhạc phẩm Mua Lạnh Hoàng Hôn (tức Lá Thu) của nhạc sĩ Đức 
Hung, lời của Tuan Khanh, được trình bày trong phim. 


.Mưa Rừng 

Hãng phim Alpha sản xuất (1962) 

Đạo diễn: Thái Thúc Nha 

Tài tử: Kiều Chinh, Lê Quỳnh, Kim Cương, Hoàng Vĩnh Lộc, Ngọc 
Phu, Xuân Phát, Năm Châu... 

Phim dựa theo tuóng cải lương cùng tên của soạn giả Hà Triều - 
Hoa Phượng. 

Ca khúc chính của phim Mua Rừng của nhạc sĩ Huỳnh Anh sáng tác 
được trình bày qua hai giọng ca Thanh Nga và Phương Dung. 

Phim màu, màn ảnh đại vỹ tuyến lần đầu tiên của Việt Nam, in 
tráng và thu thanh tại Nhật Bản. Phim được trình chiếu trong dip 
Tết Quý Mão 1963. 


.Mười Năm Giông Tó 

Mỹ Vân Phim sản xuất (1963) 

Đạo diễn: Nguyễn Thành Châu 

Tài tử: Tham Thúy Hang, La Thoại Tân, Mai Ly, Vân Hùng, Ngọc 
Phu, Bảy Nhiéu, Phùng Ha, Bà Năm Sa Đéc, Bay Ngoc, Tùng Lâm, 
Xuân Phát, Hoàng Mai, Khả Năng, Bạch Lan Thanh, Quỳnh Hoa, 
Hồng Phúc, Kim Xuân, Kim Thu, Tuyết Minh và bé Phương Mai. 


.Ngan Nam Bây Bay 

Hãng phim Thái Lai sản xuất (1962) 

Đạo diễn: Hoàng Anh Tuấn 

Tài tử: Lê Quỳnh, Kiều Chinh, Bích Sơn, Bích Thủy, Phạm Huấn... 
Phỏng theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Văn Quang. 


Ngày Về 

Hãng phim Á Châu sản xuất 
(1953) 

Giám đốc sản xuất: 

Nguyễn Văn Định 

Nhóm Nghệ sĩ Liên Hiệp 

thực hiện 

Đạo diễn: Đinh Xuân Hòa 
Quay phim: Nguyễn Văn Định 
Tài tử: Phạm Dinh Sy (vai ông 
Thái), Kiều Hạnh (vai Tâm), Phương Lan (vai bà Thái), Dinh Xuân 
Hòa (vai Quỳnh)... Phim đen trắng, dài 45 phút. 





.Nghé Thuật & Hạnh Phúc 

Việt Nam Điện ảnh Công ty sản xuất (1953) 
Giám đốc sản xuất: Hà Quang Định 

Đạo diễn: người Hong Kong (không rõ) 

Tài tử: Ai Liên 


.Người Con Của Biển Cá 

Trung tâm Quốc Gia Điện ảnh sản xuất (1959) 

Đạo diễn: (không rõ) 

Tài tử: Lý Quốc Mậu... 

Phim đen trắng 35mm, đoạt giải Phim ngắn xuất sắc tại Đại hội 
Điện ảnh Berlin năm 1960, và Huy chương vàng tại Đại hội Điện 
ảnh Del Pololi kỳ 2 ở Florence, Ý. Phim đen trắng. 


.Người Đẹp Bình Dương 
Mỹ Vân Điện ảnh sản xuất 
(1957) 

Kịch bản & Đạo diễn: Nguyễn | 
Thành Châu (Năm Châu) 
Tài tử: Tham Thúy Hang, 
Nguyễn Dinh Dan, Bảy Nhiéu, 4 
Ba Van, Kim Vui, Thuy Lan, 
Minh Tam, Xich Tung... 
Trước có tựa là Chuyện Tam 
Nương, sau đôi là Người Đẹp 
Bình Dương. 





Phim Người Đẹp Bình Dương. 


.Nguói Thợ Vê 

Mỹ Vân Điện ảnh sản xuất (1958) 
Dưa theo tác phẩm Chi Chồng Tôi của 
Trần Hữu Trang 

Đạo diễn: Nguyễn Thành Châu 

Tài tử: La Thoại Tân, Trang Thiên 
Kim, Kim Lan, Kim Cúc, Ba Vân, 
Năm Sa Déc, Bay Nhiêu.... 


Nguoi Về Tir Dinh Núi 
Trung tâm Quốc gia Điện anh 
sản xuất (1967) 

Đạo diễn: Hoàng Vĩnh Lộc 

Tài Tử: Thâm Thúy Hăng 

Hoàng Vĩnh Lộc, Lý Quốc Mậu... 





Tham Thúy Hang và 
Hoang Vinh Lộc trong phim 
Người Về Từ Dinh Nui. 


.Nguu Lang Chức Nữ 

Mỹ Vân Điện ảnh sản xuất (1958) 

Đạo diễn: (không rõ) 

Tài tử: Thâm Thúy Hang, La Thoại Tân, Kiều Hanh, Ba Vân... 
Phim trước có tựa là Giot Mua Ngâu. 


.Nhạc Lòng Năm Cũ 

Hãng phim sản xuất: 

Đạo diễn: Lê Mộng Hoàng 

Tài tử: Kim Cương, Túy Phượng... 


Oan Ơi Ông Địa 

Hãng phim An Pha sản xuất (1961) 
Đạo diễn: (không rõ) 

Tài tử: Tham Thúy Hang, La 
Thoại Tân, Năm Nở, Bảy Xê, 
Hoàng Mai... 

Phim đen trắng, 





.Pham Công Cúc Hoa 
Hãng phim Việt Nam sản xuất 
(1954) 

Đạo diễn: người Hong Kong 
Tài tử: Nguyễn Đình Cường (vai Phạm Công) , Lệ Thu (vai Cúc 
Hoa), Ánh Tuyết (vai Tào Thị), Hà Sơn... 





Phim Quan Âm Thị Kính. 


.Quan Âm Thị Kính 

Mỹ Vân Phim sản xuất (1957) 

Đạo diễn: Nguyễn Thành Châu 

Tài tử: Kim Lan (vai Thị Kính), Kim Cúc (Thị Mau), Bảy Nhiéu 
(vai hòa thượng chùa Vân), Năm Châu (thầy Hương Giáo), Nguyệt 
Thu (con trai Thi Mau), cùng với nghệ si Phùng Ha... 


.Ràng Buộc 

An Pha Phim sản xuất (1958) 
Đạo diễn: Thái Thúc Nha 

Tài tử: Anh Tứ, Khánh Ngọc, 
Bảy Xë... 


E 


.Thach Sanh Ly Thóng 


Van Thé Điện anh san xuât же Séc hon 

(1 957) Phim Quan Am Thị Kính. 

Tài tử: Anh Sơn. Mai Lâm (Ảnh: Bộ sưu tập của Ngành Mai) 
: : Р 

Tuy Phuong... 


Phim trước có tựa là Thạch Sanh Chém Chan. 


Thé Hệ Hai Mươi 
Đạo diễn: Nguyễn Thành Châu 
Tài tử: Bích Sơn, Bích Thủy... 


.Thoại Khanh Châu Tuấn 

Hãng phim Việt Thanh sản xuất (1956) 
Đạo diễn: Trần Văn Trạch 

Tài tử: Kim Cương, Van Hùng... 


.Thúy Đã Đi Rồi 

Sản xuất 1964 

Đạo diễn: Nguyễn Long 
Tài tử: Bích Thủy (vai Thanh Thúy), Minh Hiếu, Yến Vỹ, Ánh Hoa, 
Mỹ Phương, Mai Trường, Thanh Thanh Hoa... 

Nhạc phẩm chính Thúy Dû Di Rồi của Y Vân do nghệ sĩ Hùng 
Cường trình bày trong phim. 

Phim nay do Nguyễn Long viết và khởi quay từ tháng 11 năm 1961, 
đến đầu năm 1964 mới khói chiều tại Sài Gòn và Huế. 


Bích Sơn 


. Thương Hận 

Trung tâm Quốc Gia Điện ảnh sản xuất (1969) 

Đạo diễn: Tôn Thất Cảnh 

Phân cảnh kỹ thuật: Nguyễn Ngọc Hạnh. 

Tài tử: Tâm Phan, Bảo Ân, Kim Vui, Cao Huynh, Lý Quốc Mậu... 
Phim đoạt giải Nữ dién viên xuất sắc nhất dành cho Kim Vui tại 
Giải Văn học Nghệ thuật của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa năm 
1970. 


.Tình Quê Ý Nhạc 

Mỹ Vân Phim sản xuất (1958) 
Đạo diễn: (không rõ) 

Tài tử: Túy Phượng 

Phim đen trắng 


.To Tinh 

My Van Phim san xuát (1963) 
Đạo diễn: Lê Mộng Hoàng 
Hình ảnh: Châu Tùng 

Đối thoại: Năm Châu 

KỶ chú viên: Lệ Kim 

Tài tử: Tham Thúy Hang, La 
Thoại Tân, Mai Ly, Năm Châu, Tâm Doan, Bảy Nhiêu, Lê 
Thương... 

Phim đen trắng 





Cảnh trong phim To Tinh. 


.Tổ Đặc Công 13 

Trung tâm Quốc gia Điện ảnh sản xuất (1966) 
Tài tử: Lê Quỳnh, Đoàn Châu Mậu 

Phim đen trắng 


jv ^: | ^ bin l) 






. Trai Thoi Loan 

(1954) 

Đạo diễn: (không rõ) 

Tài tử: Tư Chơi, Tư Minh, Hoàng Mai, Đào Ngọc Xửng... 
Phim dựa theo vở kịch Dién Thời Loan của Tư Chơi. 


.Trọn Với Tình 

Hãng phim Á Châu sản xuất (1938) 

Đạo diễn: Nguyễn Văn Danh (Tám Danh) 

Tài tử: Huỳnh Khanh, Nguyễn Văn Của... 

Phim nói 35mm đầu tiên do chính người Việt sản xuất, phim đen 
trang, dài 90 phút. Dựa theo cốt truyện Con Duyên Nợ của Nguyễn 
Văn Đính. 


- Trương Chỉ My Nương 

Hãng phim Việt Thanh sản xuất (1956) 

Đạo diễn: Trần Văn Trạch 

Tài tử: Kim Cương, La Thoại Tân, Trang Thiên Kim, Lý Quốc 
Mậu, Ngọc Phu... 


.Từ Sài Gòn Đến Điện Biên Phú 

Mỹ Vân Phim sản xuất và phát hành (1969) 

Đạo diễn: Lê Mộng Hoàng 

Tài tử: Thâm Thúy Hang, Kiéu Chinh, Lé Quynh, Doan Chau Mau, 
Lé Khanh, Ngoc Diép, Tu Hé, Thanh Cao, Van Luong... 

Phim đoạt giải Nữ dién viên xuất sac nhất dành cho Kiều Chinh tại 
Giải Văn học Nghệ thuật của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa năm 
1969. 


.Vì Đâu Nên Nỗi 

Mỹ Phương Phim sản xuất (1954) 

Giám đốc sản xuất: Hà Hữu Tài 

Đạo diễn: Phạm Văn Nhận 

Tài tử: Nguyễn Tan Hớn (vai Sửu), Tống Ngọc Hiệp, Hải Hạc... 
Phỏng theo tiểu thuyết Cha Con Nghĩa Nặng của nhà văn 

Hồ Biểu Chánh. 

Phim đen trắng, dài 90 phút. 


.Vụ Án Tình 

(1959) 

Đạo diễn: Lê Mộng Hoàng 

Tài tử: Lê Quỳnh, Huỳnh Khanh, Mai Hiếu... 
Quay phim: Trần Văn Lịch 


.Xuán, Em Bé Chăn Trau 

Hãng phim Sinh Lực Mới sản xuất (1955) 

Đạo diễn: Jean Leduc (1922-1996) 

Phim mau 35mm, giai thuong dién anh tai Nam Vang nam 1959. 


T. xe PU 4 " 
3 star - 
1 d 
< 





gu | Trang Thiên Кіт 





® 
J 
e 
o» 
o 


53 
Ig 
an 
o2 
oQ 
+ 


8886888 
< 





Chưa ké một só phim cũng đình đám một thời nhưng ròi 

cũng bi lang quên như: 

Ngoc Bồ Dé (với Kim Cương), 

„Мис Liên Thanh Đề (với Trang Thiên Kim), 

Dong Ruộng Miên Nam (với Lê Thị Nam), 

.Người Mẹ Hiên (với Kim Lan), 

.Kim Trai Thời Loạn (với Xuân Dung), 

.Tiên Thân Đức Phật Tổ (với Kim Hoàng), 

.Ниуёп Trân Công Chúa (với Thiên Kim), 

.Giot Máu Rơi (sản xuất 1956), 

.Tám Cam (1956) với Thâm Thúy Hang, Lý Quốc Mậu... 
.Lâm Sanh Xuân Nương (sản xuất 1957), 

.Tình Han (Hang phim Lạc Long sản xuất 1957), 

Huong Thé Chưa Dirt (với Anh Tú). 

.Nuóc Mat Đêm Xuân 

„Ет Van Đợi Anh Trên Doi (Hoàng Vĩnh Lộc đạo diễn), 
.Long Tin Trước Bao Lực (dao diễn Thái Thúc Nha, với 
Thâm Thúy Hằng, Vân Hùng, La Thoại Tân, Ánh Hoa... sản 
xuất năm 1964), 

.Bích Câu Kỳ Ngộ (với Tay Phuong, An Pha Phim sản xuất 
1958), 

.Áo Dòng Dam Маи (1959) Năm Châu đạo diễn, với Tham 
Thúy Hãng, La Thoại Tân, Van Hùng, Trang Thiên Kim, 
Tuy Hoa... 

.Quê Me (với Tâm Phan, Dạ Yến, Kim Chi... TTQGDA sản 
xuất), 

.Giot Mưa Ngâu (1960), Nguyễn Thành Châu đạo diễn. 
.Iró Về Mái Nhà Xưa (TTQGDA sản xuất), 

.Chân Trời Mới (TTQGDA sản xuất), 

.Long Tin Trước Bao Luc (1964), Nguyễn Thành Châu đạo 
diễn. 

.Hai Người Me (1966), Nguyễn Thanh Châu đạo diễn. 
.Những Kẻ Phản Bội (TTQGDA sản xuất), 

.Thương Muôn (với Mộng Tuyền, Lê Hoàng Hoa đạo diễn), 
.Mót Тлоапе Đam Mê (với Kim Cương, Lê Mộng Hoang 
đạo diễn)... 

Và một số phim đang rục rịch làm, chuán bi ra rap nhu: 
Dinh Nui Máy Hong (voi Minh Truong Son), Tinh Yéu và 
Tuói Tré (vói Minh Ly, Nguyén Chánh Tín, Thy Phuong, 
Mai Quan. Nhóm dién anh "Nguói Mói" thuc hién, dao dién 
Vũ Thanh Quang ), Tuói Dai (với Thanh Mai, Yến Thu, 
Duy Phúc, Thy Phương... đạo diễn Hoàng Điệp), Hai Vu 
709 (với Trần Quang, Đoàn Châu Mậu... đạo diễn Bùi Sơn 
Duan), Gió Thoãng Cuộc Đời (với Hoa Mi, Nguyễn Tất 
Đạt, Lê Quỳnh, đạo diễn Nguyễn Ngọc Liên), Lé Sống Đời 
Tôi (với Bảo An, Kiều Hạnh), Em Về Giữa Hoàng Hôn (với 
Thâm Thúy Hang Krung Sivirai, đạo diễn Lưu Bạch Dan)... 
tất cả đã đi vào quên lang, để lại những tiếc nuối cho một 
thời vàng son của điện ảnh Việt! 





Tình Yêu & Tuổi Trẻ (1974) 





AHÎN LAI TINH HÀNH BIEN ANH VIET NAM 
(96921910 


Ngày 22 tháng 9 năm 1969, ông Tổng trưởng Thong tin Ngô Khắc Tỉnh đã 
đọc một diễn văn quan trọng làm phan khởi những người làm điện ảnh trong 
nước. Cũng ngày ấy, nhiều cuộc hội thảo vé tình hình điện ảnh nước nhà được 
thảo luận tới. 

Trước đó ngày 7 tháng 8 năm 1969, ông Tổng trưởng Thông tin đã ký Nghị 
định số 449-BTT-ND cho phép Trung Tâm Quốc Gia Điện Ảnh hợp tác sản 
xuất phim với ti nhân và yêm trợ cho các phim tư nhân. Biện pháp này không 
ngoài mục đích giúp điện ảnh tư nhân thêm phương tiện kỹ thuật cũng như 
chuyên viên trong khi hau hết các nha sản xuất điện ảnh đều thiếu thốn đủ 
thứ. Vì vậy nhiêu người có thiện chí, muốn làm phim mà đành phải khoanh 
tay chờ đợi. Bởi vì máy móc, phim liệu nhập cảng khó khăn đắt đỏ như những 
hang xa xi. Nhưng với biện pháp này không phải là một biện pháp vĩnh viễn. 
Ngoài ra còn có thêm biện pháp chính quyên miễn giảm một số thuế cho phim 
Việt Nam. Với biện pháp này chính quyền đã thực sự nâng đỡ phim Việt Nam 
hồi sinh. 

Buổi hội thảo đầu tiên được tổ chức vào ngày 10 tháng 7 năm 1969 tại 
TTQGDA với đề tài Yếu tố phat triển điện ảnh quốc gia. Liên tiếp có những 
cuộc hội thảo khác được tổ chức hàng tháng tại Trung Tâm để những người 
làm điện ảnh có dip gặp gỡ nhau cùng trao đối ý kiến, và ngõ hầu tim các biện 
pháp hữu hiệu để giúp điện ảnh nước nhà thoát khỏi ngõ bí. 

Ngày 28 tháng 10 năm 1969, cuộc hội thảo về đề tài Đại cương về một đạo 
luật Điện ảnh Việt Nam. Dự luật này được đưa ra Hành pháp nghiên cứu và 
sau đó sẽ chuyển qua Quốc hội để biểu quyết. Nếu như một đạo luật về điện 
ảnh được ban hành, nó sẽ là nên móng pháp lý để thực hiện chính sách điện 
ảnh bang cách cho phép TTQGĐA nâng đỡ điện ảnh bản xứ và trật tự hóa 
hành nghề điện ảnh. 

Ngày 12 tháng 11 năm 1969, hợp đồng công tác sản xuất đầu tiên được ký 
kết giữa Bộ Thông tin và Liên Ảnh Công Ty dé thực hiện phim Chân Trời 
Tím do Lê Hoàng Hoa đạo diễn. 

Hợp đồng sản xuất phim thử hai được ký vào tháng 7 năm 1970 để thực 
hiện phim Người Tình Không Chân Dung với Hàng phim Giao Chỉ, phim này 
do Hoàng Vĩnh Lộc đạo diễn. 

Bộ Thông tin đã yếm trợ kỹ thuật cho một số hãng phim khác như Chiéu 
Kỷ Niệm cho Việt Nam Phim, Loan Mat Nhung cho Cosunam Phim. 

Phim Chiều Ký Niệm khởi quay từ ngày 15 tháng 9 năm 1969, phim Chân 
Trời Tím khởi quay ngày 11 tháng 12 năm 1969, và Loan Mat Nhung cũng 
thực hiện trong thoi gian đó. 

Cuối tháng 6 năm 1970, phim Chiéu Ky Niệm được trình chiếu liên tiếp 2 
tuần lễ với số khán giả kỷ lục. Sau đó tới phim Loan Mát Nhung chiếu liên 
tiếp 3 tuần lễ liên cũng với số khán giả ky lục. Chưa một cuốn phim nào dù là 
phim ngoại quốc đã gặt hái được kết quả tài chánh như vậy. Cũng năm 1970, 
TTQGDA đã hoàn tất phim Già Từ Bóng Tối của đạo diễn Lê Quynh cũng có 
kết quả khả quan. 

Nhiều hoạt động điện ảnh được thực hiện và dĩ nhiên có rất nhiều nhà sản 
xuất phim ảnh gia tăng. Đầu tháng 9 năm 1970 đã có hơn 20 nhà sản xuất 
điện ảnh. 

Ngoài việc hoạt động điện ảnh còn có giải thưởng Văn học Nghệ thuật của 
Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa làm khích lệ cho các nhà làm điện ảnh thêm 
phấn khởi. Bảy tượng vàng đầu tiên được trao tặng cho điện ảnh Việt Nam 
như sau: 

.Giải thưởng cho Phim hay nhất với Xin Nhận Nơi Này Làm Quê Hương 


Hói ký của Dang Nhật Minh vé 
Kiều Chinh và Tham Thúy Hang 


Trong tập hồi ký của đạo diễn Đặng Nhật Minh (xem 
thêm phan vai hàng giới thiệu đạo diễn nay nơi trang 317) 
do Nhà xuất bản Văn Nghệ Hà Nội xuất bản năm 2005, 
trang 70, 71 phần Tham gia chiến dịch Hồ Chi Minh có 
nhắc đến minh tinh Thâm Thúy Hang và chồng cô là giáo 
su tién sĩ Nguyễn Xuân Oánh. 

Đầu tháng 4 năm 1975, đạo diễn Đặng Nhật Minh được 
Xưởng phim Truyện Việt Nam tó chức thành một trong 4 
đoàn phim tham gia chiến dịch tiễn về giải phóng Sài 
Gòn. Trong hành trình của ông, ông đã có dịp thăm lại 
Huế, quê hương của ông. Đến trưa ngày 30 tháng 4, đoản 
làm phim của ông còn đang dừng chân ở Phan Thiết, mãi 
đến 8 giờ tối thì đến Biên Hòa. Cuối cùng Đặng Nhật 
Minh và đoàn phim đặt chân đến Dinh Độc Lập vào buổi 
tối cùng ngày. 

Ngay sáng sớm hôm 1 tháng 5, đoàn phim cua Đặng 
Nhật Minh mới bắt đầu quay những giây phút về Sai Gòn 
đổi mới dưới sự kiểm soát của quân đội Mặt trận Giải 
phóng (Ban Quân Quan). Thang Nam Những Gương Mat 
là kết qua của những ngày lao động nghệ thuật, một cuón 
phim tài liệu mới nhất của điện ảnh Cách mạng! 

Theo hồi ký của Đặng Nhật Minh viết thì các đoàn làm 
phim của Hà Nội đã trú ngụ tại khách sạn Caravelle (nằm 
gan tòa nhà Quốc Hội VNCH, bây giờ là Nhà hát Thanh 
phố). Và câu chuyện gặp gỡ giữa Đặng Nhật Minh và 
Tham Thúy Hang được Кё nhu sau: "Trong những ngày ở 
Sai Gòn tôi được gặp khá nhiều anh chị em văn nghệ sĩ ở 
đây, đặc biệt là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, một người khi 
còn ở Hà Nội chúng tôi đều biết tiếng và hâm mộ. Nhưng 
người đầu tiên trong giới văn nghệ sĩ mà tôi gặp lại là nữ 
diễn viên điện ảnh Tham Thúy Hang. Những ngày chiến 
sự vừa qua chị cùng chồng là ông Nguyễn Xuân Oánh 
chuyên đến ở khách sạn Caravelle. Không biết ai trong 
đoàn phim nói cho ông Oánh biết tôi là con trai của Bác sĩ 
Đặng Văn Ngữ, nên mấy hôm sau ông đem đến cho tôi 
xem những bức ảnh cũ chụp trong thời gian ông du học tại 
Nhật. Tôi hết sức ngạc nhiên thấy có rất nhiều ảnh ông 
chụp chung với cha tôi. Ông cho biết khi cha tôi làm 
nghiên cứu sinh ở Tokyo thì ông đang học đại học, và 





Tham Thúy Hang và chóng là giáo sư tiến sĩ 
Nguyễn Xuân Oánh. (Ảnh: Tạp chí Thế giới Điện ảnh) 





Œ 
"D 
=> 
> 
- Д 


< 
® 
2. 
m 
3 

R 





của Trung Tâm Quốc Gia Điện Ảnh. 
.Giải thưởng cho phim có Cốt truyén hay nhất được trao cho Hàng An Pha 


với phim Mua Rung. 


.Giải thưởng về Kỹ thuật vững chắc nhất về tay Mỹ Vân Điện Ảnh Công 
Ty voi phim Tir Sai Gon đến Điện Biên Phu. 

.Giải thưởng cho Dao diễn xuất sắc nhất với Hoàng Vĩnh Lộc đạo diễn 
phim Xin Nhận Nơi Này Làm Qué Huong. 

.Giài thưởng cho Nam tài tử xuất sắc nhất dành cho Tâm Phan với phim 


Thương Hận. 


.Giải thưởng cho Nữ tdi tử xuất sắc nhất dành cho Kiều Chinh với phim Tir 
Sai Gòn Đến Điện Biên Phu. 

.Giải thưởng cho Phim tai liệu hay nhất là phim Huế Sau Con Khoi Lửa 
của Trung Tâm Quốc Gia Điện Ảnh. 

Về Trung Tâm Quốc Gia Điện Ảnh, trung tâm này được thành lập từ ngày 
25 tháng 3 năm 1959. Tháng 6 năm 1968, trung tâm đổi tên là Nha Điện Ảnh. 
Năm 1973, Nha Điện Ảnh được đổi tên là Trung tâm Dân vận và Chiêu hồi 
gồm có Vô Tuyến Truyền Hình, Vô Tuyến Truyền Thanh và Điện Ảnh. Đây 
là một cơ quan điện ảnh công của chính phủ nước Việt Nam Cộng Hòa. 

Hiện nay, điện ảnh Việt Nam đang giải quyết vấn vë đề thị trường khai 
thác, vấn đề thuế khóa, thiếu thốn phương tiện máy móc và vốn, vấn đề thu 
hút đầu tư của ngoại quốc... 

Năm 1973, số phim sản xuất tương đối khá mặc dù số phim nhập cảng 
(nhất là của Trung Hoa và Hong Kong) đã có dấu hiệu giảm bớt rất nhiều 
nhưng phim nội địa trình chiếu cho khán giả lại suy bớt, vấn nạn to lớn vẫn là 
vấn đề rạp để chiếu và thuế đánh vào phim. 

Năm 1974, số phim sản xuất không còn rầm rộ nữa, nhiều hãng phim cũng 
tạm dẹp tiệm. Người ta chỉ còn thấy các đạo diễn lớn như Lê Hoàng Hoa, Lê 
Dân, Hoàng Vĩnh Lộc... là còn tiếp tục hoạt động. Nhiều nhà sản xuất có lẽ 
chỉ nhắm vào những ngày Tết, họ thực hiện các loại phim mang tính chất khôi 
hài nhiều hơn vì dễ hốt bạc. Rất nhiều phim đã hoàn tất nhưng lại không dám 
đem ra chiếu vì... một vài vấn đề chưa được giải quyết han. 





P A 
Minh tinh Tham Thuy Hang 





Khan giả Việt Nam rất ưa 
chuộng phim cao bôi của 
Mỹ và Ý. 


Rạp hát Đại Nam có máy lạnh đầu tiên, rồi dần dần 
nhiều rạp hát chung quanh khu quận Nhứt có máy lạnh. 
Công chức hay vào xem buổi trưa tránh nóng. Đây là một 
hiện tượng, lần đầu ngồi phòng lạnh sướng lắm. Thông 
thường, chỉ có quạt máy, nóng bức, chỉ có khán giả đã 
quen chịu nóng. Nhiều rạp bình dân chiếu hai phim, per- 
manent (thường trực), xem đi xem lại suốt ngày cũng 
được. Phim nói tiếng Pháp, phụ đề Việt ngữ, dù là phim 
Cowboy. Rạp Long Phụng chiếu phim An Độ thường 
xuyên, nhiều khán giả ghiền nhạc An Độ du dương. Phim 
Việt Nam biến đâu hết. Lúc còn ở Châu Đốc, có một loạt 
phim VN: Thoại Khanh Châu Tuấn, Lâm Sanh Xuân 
Nương, Quan Âm Thị Kính, Ngưu Lang Chức Nữ. Hồi đó 
Kim Cương, Thâm Thúy Hang còn trẻ đẹp. Trước khi bat 
dau, khán giả phải đứng lên chao cờ, sau đó là bài Suy ton 
Ngô Tổng thống (sau thắng 11/1963 thì không còn bài suy 
tôn nữa.) Chợ Lớn thi tuóng Tàu, hát tiếng Quảng tôi 
không nghe được. Còn Đại nhạc hội thì phó thóng, Tran 
Van Trach, Tung Lam, Van Hung, Thanh Thuy, Tuy 
Phượng... thấy quảng cáo ở rạp Thanh Binh. Đài phat 
thanh, chưa có TV, ban Thang Long và ban kịch Dan Nam 
phó thông nhứt. Khan giả đông, cải lương thịnh hành, dù là 
gánh Kim Chung Bắc di cư. Thời của Thanh Nga, Thành 
Được, Út Trà Ôn. (Trích trong bài Lai Nhái Đời Tôi (Sài Gòn 1959- 


1969) viết tai Brisbane ngày 15/1/2007, phổ biến 
minhduc7.blogspot.ca) 


trên mạng 











Đạo diễn Đặng Nhật Minh và nhà quay phim Nguyễn Hữu Tuấn. 
(Ảnh: Nhà xb Văn Nghệ Hà Nội) 


cùng sinh hoạt trong Hội Việt kiều do cha tôi làm chủ 
tịch." 

Đến trang 181,182 hồi ký Đặng Nhật Minh có ghi: 
"Trong đoàn điện ảnh Mỹ từ Hollywood đến có nữ diễn 
viên Kiều Chinh. Tôi nghe nói về cô như một gương mặt 
sáng giá nhất của điện ảnh Sài Gòn trước đây. Kiều Chinh 
bây giờ là một nữ diễn viên Hollywood. Cô gặp chúng tôi 
với thái độ lịch sự, xã giao nhưng rất xa cách bởi vì cô từ 
Hollywood tới, còn chúng tôi từ Hà Nội sang. Trong hội 
thảo Kiều Chinh cũng chăng đứng về phe nào, chắng bênh 
vực ai mà cũng chẳng phê phán ai. Còn tôi thì nói thắng 
những suy nghĩ của mình rằng trong tất cả các phim người 
Mỹ đã làm về chiến tranh Việt Nam đều giống nhau ở một 
điểm: những người lính Mỹ là những con người, có kẻ độc 
ác, có kẻ lương thiện, có tội ác, có lòng nhân ái, có bi kịch 
và có nỗi đau... nghĩa là có đủ mọi thứ tình cảm của con 
người. Còn đối thủ của họ là ai? Đó là những người tuy có 
đầu mình chân tay cả đấy nhưng họ không giống bat kỳ ai 
trên trái đất này. Họ không có một thứ tình cảm gì khác 
của con người ngoài chiến đấu hy sinh vì lý tưởng của họ. 
Việt cộng trong các phim đều giống hệt bọn Ăngca của 
Pôn Pốt. Có một câu nói của tướng Westmoreland trong 
bộ phim tài liệu Trái tim và khối óc mà ở Mỹ ai cũng biết: 
Việt cộng là những người không sợ chết bởi vì họ không 
biết giá trị của cuộc sống. Cả nước Mỹ bấy lâu nay đều tin 
như vậy. Trong bối cảnh đó thì chị Duyên trong Bao giờ 
cho đến tháng Mười bất ngờ xuất hiện ngay trên đất Mỹ, 
trước khán giả và những người làm phim Mỹ. Chị đã âm 
thầm trả lời cho tất cả những định kiến kia mà không cần 
phản bác to tiếng. Nữ diễn viên Kiều Chinh sau khi xem 
xong vừa bước ra khỏi rạp đã gục đầu vào vai tôi mà khóc 
nức nở trước con mắt ngạc nhiên của các đồng nghiệp 
Hollywood. Lúc này chị hoàn toàn là một phụ nữ Việt 
Nam. Từ đó Kiều Chinh không còn là Kiều Chinh như khi 
vừa tới Haiwaii nữa. Sau này mỗi lần về Việt Nam, Kiều 
Chinh đều tìm gặp tôi. Có lần Kiều Chinh gọi điện cho tôi 
từ Mỹ, tâm sự mong có ngày được về Việt Nam đóng 
trong một phim nào đó." 

Nữ tài tử Kiều 
Chinh và đạo 
diễn Dang Nhật 
Minh tại 
Hollywood 
tháng 11 năm 
2010. 


(Ảnh: Trần Hoàng 
Anh) 


HIEN TRANG NEN BIÊN ANH VIET NAM 


Nha sản xuất phim qua thừa, trong khi tài tử lại hiểm và lành cát-sé quá 
thấp, đó là những ghi nhận được về tình trạng hiện nay của nên điện ảnh Việt 
Nam. 

Sau một thời gian vắng bóng, phim Việt Nam bat dau xuất hiện trên man 
bạc. Sự thành công của các phim Loan Mat Nhung, Chân Troi Tim, đã đánh 
dấu giá trị phân nào về nghệ thuật lẫn nội dung. 


NHU CÂU XEM PHIM VIỆT NAM 

Dưới thời Pháp thuộc, nền điện ảnh Việt Nam bị chèn ép quá đáng, nhưng 
từ năm 1954, hòa bình được vãn hồi sau hiệp định Genève, điện ảnh Việt Nam 
bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Các đề tài được khai thác lúc bấy giờ thuộc phạm 
vi xã hội, tinh cảm hoặc cổ tích. Năm 1958, đánh dấu một sự cực thịnh của 
điện ảnh Việt Nam với 28 cuốn phim, đáng kể nhất là các phim Long Nhân 
Đạo, Tình Han, Chúng Tôi Muốn Sống, và Quan Am Thị Kính. 

Sự phồn thịnh này kéo dài đến hết năm 1959 thì điện ảnh Việt Nam từ tü 
thu hẹp phạm vi hoạt động, ngay cả số phim nhập cảng cũng giảm xuống thấp 
là 300 phim so voi 1.000 phim nhập cảng mỗi năm lúc trước. 

Tuy vậy, đến đầu năm 1970 vi nhu câu xem phim của người Việt Nam 
muốn xem phim nội địa nên nên điện ảnh bắt đầu hồi sinh với những phim 
Xin Nhận Nơi Này Lam Qué Hương, Chiều Kỷ Niém..., và tính cho đến nay, 
đã có 28 hãng phim có giấy phép chính thức trong số có 20 hãng đã bắt tay 
vào việc thực hiện và sản xuất phim. 


HIỆN TƯỢNG "HÃNG PHIM NHIỀU HƠN MÁY QUAY PHIM" 

Số lời to tát của phim Loan Mat Nhung đã thúc day những người không có 
giấy phép còn có tất cả 50 người khác nộp đơn xin. Tình trạng lạm phát hãng 
phim này sở di xuất hiện vì nhiều người có óc thương mai thấy lời là nhào vô 
không cân biết gì nữa! 

Tình trạng này sẽ làm cho điện ảnh nước nhà đi xuống vì chủ hãng phim 
chỉ biết khai thác những gi có lợi cho họ, ngoài ra họ không cố gang cải thiện 
các phim Việt Nam. 

Tuy vậy, theo ông Tôn Thất Cảnh, quản đốc Nha Điện Ảnh, sự lạm phát về 
nhà sản xuất cũng hứa hẹn cho một ngày mai tươi đẹp đối với nền điện ảnh 
nước nhà. Ông Tôn Thất Cảnh cho rang , theo luật đào thải của tạo hóa, các 
chủ hãng phim thuộc loại trên sẽ dan dan nhường chỗ cho những người thực 
sự muốn phát triển nén điện ảnh Việt Nam. 


PHONG TRÀO CHUYỂN HƯỚNG 

Chính sự lạm phát nhà sản xuất đưa đến việc tài tử cải lương nhảy sang 
điện ảnh. Trong số chừng 40 tài tử, đa số là nü tài tử, hiện nay so với 20 hàng 
phim như vậy thì cứ mỗi hãng phim chưa có đến 2 tài tử. Do đó, các nhà sản 
xuất phim bắt buộc phải mướn do đào kép cải lương qua điện ảnh rất có lợi 
trong phạm vi tài chánh của cuốn phim vì người ta có thể lợi dụng ngay tên 
tuổi của đào kép đó như Hùng Cường, Thanh Nga... 

Ngoài ra, vấn đề diễn xuất tuy có sự khác nhau giữa sân khấu và ống kính, 
nhưng nhiều đào kép thông minh chỉ cần nhắc sơ là có thể đóng phim ngay 
được. Thêm vào đó, ở Việt Nam đa số dân chúng bình dân rất dễ dãi khi xem 
chiếu bóng, vì vậy sự có mặt của đào kép cải lương sẽ làm tăng số khán giả 
loại này rất nhiều. 

Cho dù là như thế, số đào kép cải lương sẽ dan dần giảm bớt, ông Thai 
Thúc Nha, giám đốc Hãng phim An Pha cho biết như vậy. Chẳng hạn như 
Hung Cuong giờ đây ít ai chịu mướn vào đóng phim nua! 








Vài hàng về giáo sư 
NGUYEN XUAN OÁNH 


Ông là người hỗ trợ minh tinh Tham Thúy Hang 
trong các hoạt động về điện ảnh, là người đứng ra 
sản xuất nhiều cuốn phim trong những năm đầu 
thập niên 70. 

Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh sinh năm 
1921 tại Bắc Giang. Tét nghiệp Kinh tế học tại 
Harvard University nam 1954, một trong những 
nguol đầu tiên tốt nghiệp tại đại học Hoa Ky. 

Ông trở về nước từ năm 1960, và sau khi Tổng 
thống Ngô Đình Diệm bị ám sát, ông Nguyễn 
Xuân Ánh được cử làm Phó thủ tướng (thời 
Nguyễn Khánh), những năm 64-65 ông còn giữ 
quyên Thủ tướng. Nguyễn Xuân Oánh, có một thời 
gian là Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. 

Sau 30 tháng 4 năm 1975, giáo sư Nguyễn 
Xuân Oánh vẫn tiếp tục ủng hộ vợ mình tham gia 
điện ảnh với Cách mạng, va Tham Thúy Hang đã 
giữ một số vai chánh đáng Кё (xem thêm trang 27). 

Trong những năm "Đối Mới" (từ 1986), giáo sư 
tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh đã đóng một vai trò 
nồng cốt trong kế hoạch kinh tế thị trường của Việt 
Nam. Ông từng làm có van kinh tế cho Bí thư 
Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Văn 
Linh, và Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ông đã từng là 
đại biéu Quốc hội nước CHXHCNVN, thành viên 
trong Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam. 

Ông Nguyễn Xuân Oánh mat ngảy 29 thang 8 
năm 2008 tại Sài Gòn vì bệnh tim. 

(Anh: MAGNUM / Philip Jones Griffiths) 





Ông Nguyễn Xuân Oánh (ngồi giữa), nhà sản xuất 
phim Ngậm Ngùi (Dang Dö) của Việt Nam Phim. Ngồi 
bên cánh tay phải của ông là Thân Trọng Kỳ, một đạo diễn 
có tiếng tại Sai Gòn. Ông Nguyễn Xuân Oánh thường 
xuyên có mặt tại phim trường, những nơi quay ngoại cảnh 


để góp ý và giám sát công việc. (Ảnh: sbtndc) 









iv, 
$ 
T 

Ë 


Vi 


2 
= 
3 
3 

E 


æ 
Luyén tiếc m 
một thời æ 
vàng son gs 










Tinh trang khan hiểm tai tử bắt đầu xảy ra, điều này không thể tránh khỏi 
trong một quốc gia chiến tranh như Việt Nam. Hiện nay, theo thống kê cho 
biết thì danh sách nam tai tử ít hơn so với nữ tài tử vì đa số ở trong quân đội. 

Còn đối với những tài tử tương lai còn trong ghế nhà trường, những học 
viên lớp này phải trả 5.000 đồng mỗi tháng, nhưng khi tốt nghiệp thì hầu hết 
các nam tài tử tương lai này phải đi quân dich, chỉ còn lại đa số là nu. Ngày 





215 


+ 


Trần Mj Anh 









НОД nay, ở hang An Pha có tất cả 24 tài tử, nam tài tử chỉ có 8 và nữ tài tử lên đến 
® Việt Nam = 


16 nguoi. 
Tuk] Cùng theo ông Thái Thúc Nha thì mỗi tài tử đóng vai chánh trong phim 
МБАНЫН Vict Nam lành cát-sé trung binh khoảng từ 50 ngàn dên 300 ngàn đồng mỗi 
phim. 





CÁC VÁN BÉ KHÓ KHÁN 

Ngoài việc lạm phát nhà sản xuất va khan hiếm tai tử, điện ảnh Việt Nam 
còn gặp nhiều khó khăn như vấn đề phim liệu, thuế má, và nhất là phải cạnh 
tranh với phim nhập cảng đa số là phim kiếm hiệp và võ thuật Tàu. 

Việc nhập cảng phim Trung Hoa, Hong Kong đã bóp chết nên điện ảnh 
Việt Nam, vì theo các nhà sản xuất phim ở Việt Nam thì phim màu lại quá ít 
Oi và tốn kém rất nhiêu. Một cuốn phim màu làm ra ít nhất phải tốn 15 triệu 
đồng, trong khi đó người ta có thể nhập cảng được hai phim màu của ngoại 
quốc và kiếm lời có thể lên vài chục triệu như chơi! 

Mặc khác phim kiếm hiệp và quyền cước Trung Hoa như là một loại cao 
bồi Á Đông, nó không có giá trị nào cả, và nhất là làm cho trẻ con dễ bắt 
chước các cảnh đâm chém trong phim. 

Ngoài vệc cạnh tranh với phim ngoại quốc, các hãng phim Việt Nam còn 
phải chịu nhiều sắc thuế đánh trên phim liệu cũng như máy quay phim, đèn 
chiếu... 

Sự yếm trợ của Nha Điện Ảnh không thỏa mãn được đa số nhu cầu mà chỉ 
làm lợi cho một vài cá nhàn mà thôi. 

Ông Thái Thúc Nha cũng cho biết thêm là hãng phim Tân Kiệt Y Oan (chủ 
người Việt gốc Hoa) có rất nhiều rạp chiếu phim ở Sài Gòn, Chợ Lớn, nếu ai 
cạnh tranh với họ thì sẽ không có rạp chiếu phim! Như thế cũng là một mối đe 
doa quá lőn lao cho các chủ hãng phim người Việt. 

Tu các nhận xét kể trên, ông Thái Thúc Nha và những người làm phim 
Việt Nam ước mong chính phủ giảm bớt thuế nhập cảng các dụng cụ phim 
ảnh, và có một chính sách rõ ràng để nâng dó phim nội địa, trong đó có vấn 
đề giảm thiểu việc nhập cảng phim kiếm hiệp quyền cước Trung Hoa, cũng 
như việc đánh thuế thật nặng vào các loại phim này. Có như vậy thì nền điện 
ảnh Việt Nam mới có cơ tiến bộ. 





«№ ғ - 
Phóng dung phim , ráp nói tai Trung tàm Quóc gia Dién ành 15 Thi Sách, Sài Gón. 





Người nữ tài tử điện ánh Việt Nam 
thành đạt ở xứ người. 


Trong những năm cuối thập niên 60 và đầu thập niên 
70, Kim Vui là một trong những nữ tài tử nổi tiếng lừng 
lẫy của điện ảnh Việt Nam, bên cạnh Thâm Thúy Hang và 
Kiểu Chinh. 

Cuốn phim xuất sắc nhất mà cô để lại trong trí nhớ của 
nhiều người, đó là phim Chân Trời Tím của đạo diễn Lê 
Hoàng Hoa do Liên Ảnh Công ty sản xuất. Đây là một 
cuốn phim màu màn ảnh đại vỹ tuyến, dựa theo tác phẩm 
cùng tên của nhà văn Văn Quang. 
| Nữ tài tử Kim Vui còn 
& được mệnh danh là Mèo 
Mắt Ngọc, ngoài nhan sắc 
tuyệt vời của cô, người ta 
ví cô như Sophia Loren 
của Việt Nam! cô còn là 
ca sĩ một thời của Maxim 
va Majestic. 

Nam 1972, Kim Vui 
rời Việt Nam sang Mỹ, va 
đến khi Sài Gòn thất thủ, 
rơi vào tay Cộng sản, làn 
sóng người Việt 6 ạt di tản 
. trước và sau ngày 30 
tháng 4, 1975 lich sử. Kim 
Vui tinh nguyén giüp 
người Việt ty nan đầu tiên 
ở dao Guam, cô làm 
xướng ngôn viên trên dai 
phát thanh (sự việc này nhạc sĩ Phạm Duy có ghi trong hồi 
ký của mình), và thường xuyên đón tiếp đồng bào sang tản 
cư tại đây. 

Không tiếp tục đóng phim trên đất Mỹ, Kim Vui thật 
sự bước chân vào lãnh vực thương mại, cô buôn bán bat 
động sản, mở tiệm bán nữ trang kim hoàn, xuất nhập cảng 
gỗ... và vì thế, Kim Vui không có dịp tiếp xúc với đồng 
huong người Việt trong hơn 3 thập niên. Gió day, con cái 
đã trưởng thành và làm ăn phát đạt, Kim Vui nghĩ đến quê 
hương và mong sẽ có dip trở về thăm lại quê nhà, rất có 
thể là vào cuối năm nay (2012). 

Những phim Kim Vui đã đóng: Nguoi Dep Bình 
Dương (1957) của đạo diễn Nguyễn Thành Châu (Năm 
Châu), Cui Mat (1969) của đạo diễn Thân Trọng Kỳ, 
Thương Hận (1969) của đạo diễn Tôn Thất Cảnh. Riêng 
cuốn phim Chân Trời Tim của đạo diễn Lê Hoàng Hoa thì 
Kim Vui đoạt được giải Nữ tài tử xuất sắc nhất của giải 
Văn Học Nghệ Thuật Toàn Quốc của Tổng Thống Việt 
Nam Cộng Hòa năm 197]. 





h — 
Sự quyến rủ của Kim Vui đã làm say 
mê nhiêu người. 
(Ảnh: Kim Đức) 








Kim Vui bên cạnh Kiều Chinh và đạo diễn Tôn Thất Cảnh tại 
Đại hội Điện ảnh Berlin năm 1971. 


DÊ THUC SU PHÁT TRIEN 
HU пене DIEN ANH NUDE nui 


Tu ngay 22 thang 9 nam 1969, ngay phat 
động đầu tiên Ngày Điện Anh Việt Nam ai 
cũng phải công nhận cho rằng điện ảnh Việt 
Nam đã đi lên một cách rất mạnh mẽ nhờ sự 
nâng đỡ và khuyến khích của Bộ Thông Tin, 
trong đó Trung Tâm Điện Ảnh đã đóng một 
vai trò yếm trợ quan trọng. Sự yếm trợ này 
có thể nói từ 80 đến 95% về phim liệu và kỹ 
thuật cho loại phim đen trắng, và 50 đến 
60% cho loại phim màu và in rửa phải phải thực hiện tai Nhật (tường hợp 
phim Chân Trời Tim). 

Chúng ta phải thẳng thắn đặt câu hỏi rằng, trên thực tế TTĐA đã đủ sức để 
tiếp tục yếm trợ cho các nhà sản xuất tu không? Xin thưa rằng không, vì 
những lý do sau đây: 

1. May móc của TT đã quá cũ, thiếu bảo trì đúng nức vì tất cả các dung cụ 
ky thuật đều do viện trợ mà càng ngày ngân sách ngoại viện càng giám 
thiểu tối đa, không có phụ tùng thay thế. 

2. Ngân sách quốc gia eo hẹp. 

3. Chuyên viên hiếm hoi, chi đủ để điều hành công việc của TT, sản xuất 
phim cho Chính phủ. 

Như vậy, thử hỏi máy móc nào có thể chịu nổi khi còn phải dùng để thực 
hiện những phim của Chính phủ. 

Sở di cần phải nói như vậy là để cho các nhà sản xuất thông cảm với những 
khó khăn của TT khi chỉ mới yêm trợ cho ba nhà sản xuất đầu tiên là Việt 
Nam Phim, Cosunam Phim và Liên Ảnh Công Ty, mỗi hãng một phim. Nếu 
sau này hàng chục nhà sản xuất cũng yêu cầu hợp tác sản xuất, hoặc yếm trợ 
kỹ thuật thì TT sẽ ở vào tình trạng kiệt quệ, quả thật nan giải và sẽ không thể 
nào tránh khỏi sự suy bì, những lời trách móc. 

Để nói rõ hơn về phương diện ky thuật, muốn thực hiện một bộ phim tuông 
đen trắng, và được TT yếm trợ, sự đòi hỏi về nhân lực và cơ lực được tính như 
sau: 





.500 gió quay phim. 

.100 gio rửa phim âm 

.100 giờ ráp nối hình ảnh, âm thanh 

.40 gió hoạt hoa 

.600 giờ chuyển âm, ghi âm, hòa âm, đồng bộ chiếu phim. 

Vậy các nhà sản xuất cũng nên quan niệm rằng, TTĐA, khi đáp ứng chính 
sách nâng do điện ảnh của Bộ Thông Tin, chỉ nên được xem như một động cơ 
phản lực phụ (turbo réacteur) gắn vào một chiếc máy bay thêm sức khi cất 
cánh. Khi máy bay đã lên cao rồi thì sẽ bay một mình với những động cơ của 
mình. 

Sự tiếp sức để phát động phong trào đã thành công, các nhà sản xuất cũng 
đã nhận thấy kết quả tốt đẹp vé tài chánh, nhiệt tình của khán giả đối với phim 
Việt Nam. Vậy thiết tưởng, các nhà sản xuất tư, các nhà nhập cảng, các nhà tư 
bản không ngần ngại gì mà không đầu tư vào kỹ nghệ sản xuất phim để đẩy 
manh phong trào này lên thật cao và làm cho phong trào này tro thành một ky 
nghệ quốc gia. 

Để thành công, theo ý kiến của chúng tôi, các nhà kinh doanh chưa nên vội 
lập một cơ sở tập trung các phân vụ làm một như TTĐA vì chính một cơ sở 
trang bị đầy đủ như TTĐA cũng chỉ đủ sức làm một phim tuồng mỗi tháng là 
tối đa. Trái lại, nếu phân tán thành nhiều phân vụ chuyên nghiệp riêng biệt 


Giải thưởng 
KIM KHÁNH 


Do nhật báo Trắng Đen tổ chức, nhộn nhịp nhất 
là năm 1973 với nhiều giải thưởng được chọn qua 
các bộ môn kịch nghệ, cải lương, tân nhạc, múa, ảo 
thuật và điện ảnh. 

Giải thưởng được bỏ 
phiếu qua 150 ngàn độc 
giả cùng với ban giám 
khảo cuộc thi, đứng đầu 
là nhà báo, chủ nhiệm 
kiêm chủ bút Việt Định 
Phương. Năm 1973 được 
tô chức tại rạp Quốc 
Thanh. Năm 1974 tó chức 
hai đêm tại Nhà hàng 
Champions va Maxim's. 
Tượng vàng va huy 
chương được thiết kế bởi 
hoa sĩ Nguyễn Tăng 
(trong đoàn Da Ly 
Hương) bằng mạ vàng 
24K. 

Có lẽ một chút gì ảnh 
hưởng của giải Kim Mã ở 
Hong Kong nên giải Kim 
Khánh cũng đặt tên tương 
tự như: Ảnh hậu (Tham 
Thúy Hang), Anh dé 
(Tran Quang), Tai tử nhiéu trién vong (Lé Hoa) va 
giải Đạo diễn xuất sắc có Bùi Sơn Duân. Phim hay 
nhất là Như Giọt Sương Khuya của Việt Ảnh. 

Đặc biệt, trong hai năm liền, nghệ sĩ Kim 
Cương đoạt giải về kịch nghệ. 

Năm 1974, ban tổ chức còn phát hành một băng 
nhạc Đại hội phát thưởng giải Kim Khánh do Ngọc 
Chánh (ban nhạc Shotguns) thực hiện, Khai Sáng 
độc quyên phát hành. 


SÂN KHAU 
, ĐIỆNẨNH 


TRANGDEN 
ZẨAHHÄNH ANCHE! 









Trăng 


Co RAI Co 
[ СТАЛ КИй-КЕАМН 1973 

Tan p Phượng Mai và kép Hữu tri 
t tién n trong] LỆ dua! hi n iet 





Các nghé si duoc trao 
giai Kim Khánh trén san 
khau rap Quéc Thanh 
(hinh trén) 

Nghệ si Kim Ngoc 
nhan giai (hinh trén bén 
trai). Nhat bao Trang 
Den dua tin giai Kim 
Khanh 1973 (hinh trén 
bên phải) va bia sau 
băng nhạc Đại hội phát 
giải thưởng Kim Khánh 
(hình bên phải) 





а m ape o po + cm = o m...) 
29 TIẾT MỤC TRONG BANG NHAC 
j Dal HOI PHAT THƯỜNG GIAI KIM KHANH 


1 КҮШ е BA CHU GIẢI им KEAN 
RETS ma meee N g 
`. 0. 6 GÁNH BAY - дда һ So m) Thanh Thúy 
4 
: A Ён Мон о? ш Tác Giả 
N ANH т FAN EAS 
7 CUCURRUCU. QU PALOMA à quốc) Cao Thái 
8 CAM TONE M TỬ boar CAD zm B E: в 
9. DONNA ngoại quốc) anh 
10 GIBO, UN. VUT us юр ЫН. Cường B Tuyết 
cb Thé Châu) 
и TFQU: д ax T Shotgun 





004900006062 ted ee SOOO 5 0 ee d too dp rede 
т 
< E Е 
a 
EE = 
: E 
е is $2* 
2 
P = EH 
Be es E Ez 5 
^E SẼ "x 
jc EH > > 
ў er > 22. 3 
Ё л” 
$ E 
$ „Š S 
3 
° 5522 
Ad 3 
e, 2 
Ы 4 
Bs se ` 
š EI 
do lạ Bi 
ге! ah 
= ° 
3 s Я RE iz 


1 роке NHƠN 19у vert Mer BÀNG QUE Eum 


2 PHẬT THƯỜNG, an UON 
3 XIN NHƯ LAN MAY TRANG (Nguyễn An! h 9) 
Connie Kim 

4 he турна PAG pin \ волт GIẢI Lê Da 
5 Ivis Phương 
6 M ADONG TÀI TỪ Boat GIÃI ` ee 
7 HƯƠNG THỪA (Nguyễn truag h Thúy 
8 LM ¡ Đồng cser GIẢI KM МЕНҮ, 
9 LONG NGỌC Thanh £ P. Bang, T. Hän; 

tân cồ giao du er tal bee Hoàng d Thi uc vong cả Thế Chie) 





ІХ IVIO OVHN ONV8 + LYAHL 3HON HNYH2 WIA IVIO OVHr 


iHAC GIẢI KIM KHÁNH NGHỆ THUẬT * BANG NHẠC GIẢI K! 
24 





= thi hoạt động lại mạnh va hiệu quả sé được tối đa. Cac cơ sở ky thuật riêng ` 
= biệt ấy như sau: A RUNG TAM | 
= ‚Со só chuyên môn thu hình (cho thuê máy và chuyên viên, máy phát điện QUOC GIA DIEN ANH 
: và dën du co... cua cóng ty A. ` ete | A: M 
= .Cơ sở chuyên môn cho thuê phim trường và bối cảnh của công ty В. SEC IE EAE uec usas I ect qe oue 
= .Cơ sở chuyên môn về in rửa và phim màu của công ty C. Khu: Ded ' een No Jon! n 
е 5 И е po tu năm 1955 duoi sự viện trợ cua chính phủ Hoa 
= .Co so chuyên môn ve hoat họa của công ty D. me ae iis Net Đình Diem dửy Ol băng 
.Cơ sở chuyên môn về chuyển âm, thu thanh của công ty E. oh 
Thiết tưởng đó là giải pháp hay nhất va giải pháp ay đã được áp dung ở các Ngày 25 tháng 3 năm 1959, trung tâm chính 


nước tiền tiến để giúp các nha sản xuất thuần túy có dịp sản xuất phim một | thức thành lập với tên gọi là Trung Tâm Quốc Gia 
cách dễ dàng với kỹ thuật bảo đảm hơn. Khi kỹ thuật đã được báo đảm thi nhà | Điền Ảnh, trực thuộc Nha Thông tin. Thoạt đầu là 
sản xuất chi cán mua cốt truyện, mướn đạo diễn và diễn viên mà thói. giám doc Tran Văn Buu điêu khiên, bên cạnh sau 

Mỗi cơ sở riêng biệt kể trên tuy gọi rằng nhỏ nhưng cũng phái bỏ vốn tù 10 | MY 20 mc 2 ш рш pho pu 296 
đến 50 triệu. Còn nếu muốn có một со sở sản xuất tong hợp tất ca các phân vu UNE oia yS 
ky thuật thì số vốn phải lên đến hàng ty bạc và chi có những công ty quốc tê Улоу йу ca cac. x " 
nhu MGM, 20th Century Fox, Toho, Toei, Shaw Brothers, Gaumont... mói ngay tại trung tám, và một số được đưa di tu 





]àm nói. nghiép 6 Hoa Ky. Tong só gan 200 chuyén vién, 
Nếu tính ở Việt Nam hiện nay thì có 20 nhà sản xuất, mỗi nha sản xuất | nhân viên kỹ thuật, trong đó có 19 đạo diễn, 13 
mỗi tháng một phim, mỗi năm sẽ có 240 phim thi các cơ sở kể trên cũng phải | chuyên viên thu hinh, 5 chuyên viên thu thanh, 3 
nhân lên 3 lần mới đủ. Đó là nói đến sản xuất phim tuồng 35 ly chứ chưanói | chuyên viên ráp nối và dựng pum. TNEOBI Tả) 
đến sản xuất phim 16 ly. Nếu sau này, Vô tuyến Truyền hình nước nhà phải | Trung tâm còn được tap sự, làm việc với các nha 
tăng thêm giờ phát hình và được thương mại hóa thì phải sẽ cân đến những күрп EID ° : 
I : 8 M . m DEI . Trong 19 dao dién dudc dao tao, ngày nay dà 
chương trinh phong phú hon vé phim tuóng, phim giáo duc, tài li&u, phim СОЛО xế đườnh eine vo Ge litus oon Gr 
quảng cáo thương mai... lúc ау lai cán phải có thêm cơ so ky thuật chuyên vé | hoặc tự mình đứng ra thành lập hàng phim riêng. 
phim 16 ly. Chang han như các đạo diễn Hoang Vĩnh Lộc, 
Tương lai của điện ảnh Việt Nam để phục vụ cho đồng bào trên màn ảnh Thân Trọng Kỳ, Thái Thúc Nha, Lưu Bạch Đàn, 
rộng của các rạp chiếu bóng công cộng, và trên màn ảnh hẹp của Vô tuyển | Bui Sơn Duan, Đỉnh Xuân Hoa... Các chuyên 
Truyền hinh cho chúng ta thấy có nhiều triển vọng tốt dep để chúng ta tổ chúc | viên thu hinh co Tran pue ums, ILS SES f 
ngay từ bay giờ một nén tang của kỹ nghệ điện ảnh nước nhà. BÀ THẤN HN (UI REGI LUST. GUY p i 

О ee xe A nee ee ee z ` А INPS Trung tam được trang bi nhiêu máy móc, va 

Dé kết luận cho bài này đã phải viết ngăn ngui trong khuôn khó chật hẹp NR M pr M S ы 
"EN E БА ЫРДАН» Ё ERE. Rana : dung cu nén việc sản xuất các phim thoi sự cho 
của tập Ky Yéu*, chung tôi thay rang Trung Tâm Điện Anh đã làm tròn Chh pha ette thuc hien huone шл Cie hh 
nhiém vu cua môt may phan lực day chiếc may bay điện ảnh lên không gian | này thường được quay dưới dang 16mm, đen 
bao la vô tận. Vậy đã đến lúc các nhà kinh doanh tiếp tục cuộc hành trình với trắng và được chiếu liên tục ở các rạp chiếu bóng 


năng lực cơ hưu cua mình. trước khi trình chiếu phim chính (phim khai vị, 
phim chiếu mở đâu). 

Bát Gia Ton Thiết Conh Phải công nhận, nhờ có các ông giám đốc mới 

Chánh Sở Kỹ Thuật là Đỗ Tiến Đức, Tôn Thất Cảnh nên Trung tâm 


này, ngoài việc sản xuất phim cho chính phủ, 
trung tâm còn được phép hỗ trợ các dự án làm 
ay phim 6 bén ngoài (tu nhán) tao nén khóng khí 
* Ngày Điện anh Việt Nam ky II, 1970 sinh hoạt điện anh ram rộ kể từ sau năm 1968. 

Dĩ nhiên, Trung tâm không phải là một hãng 
phim tư, nên việc sản xuất phim thời sự tài liệu 
cũng như phim thông tin tuyên truyền là điều 
chính yếu. Tuy vậy, trung tâm vẫn đóng vai trò 
thiết yếu trong việc sản xuất phim giải trí cho các 
hãng tư nhân với những thiết bị và chuyên viên có 
sẵn. Ngoài ra, Trung tâm còn là nơi thu hình một 
số chương trình văn nghệ như cải lương, kịch... 
cho Đài Truyền hình Việt Nam băng tần số 9 


Trung Tâm Quốc Gia Điện Ảnh 


Nhạc sĩ Phạm 
Duy, từng là (khoảng năm 65, 66, 67, trước khi đài truyén hình 
phó giám đốc có cơ sở, studio riêng ở số 9 đường Hồng Thập 
‘Trung tâm Tự, nay là đường Nguyễn Thị Minh Khai). 
Ques pa PIER Sau bién cő 30-4-1975, TTQGÐA bi tičp quan 
ee bởi Xưởng phim Giải Phóng (Xưởng này thành 


lập cuối năm 1961, đầu năm 1962 trong vùng giải 
phóng). Một thời gian ngắn, Xưởng đổi từ 15 Thi 
Sách về 212 Lý Chính Thắng (trước là Yên Đỗ). 


tại phim trường 
với đạo diễn 
Lê Hoàng Hoa 
và các chuyên 
viên thu hình. 





CÂN cû MOT 40 LUGT 
BIEN ANH VIET NAM 


Những người ngoại quốc muốn khai thác hoặc dau tu vào điện anh Việt 
Nam, hoặc những người Việt mới bước chân vào sinh hoạt điện ảnh thương 
muốn tìm hiểu luật lệ điện ảnh trước tiên. Nhưng cho tới nay, những luật lệ 
riêng biệt dành cho điện ảnh ở nước ta không có nhiều. Đại khái, ta có thể kể: 
điều 12 Hiến pháp qui định chế độ kiểm duyệt điện ảnh, đạo dụ số 17 ngày 30 
tháng 7 năm 1952 ấn định thể lệ kiểm soát phim ảnh và một số văn kiện quy 
định và cách thức kiểm duyệt phim..v..v.. 

Tóm lược những văn kiện ấy như sau: 


LUẬT LỆ HIỆN HÀNH VÀ SẢN XUẤT PHIM ẢNH 

Dụ 17 buộc các nhà sản xuất phim ảnh có tính cách thương mãi phải xin 
ghi tên trong một danh sách hành nghề lập tại Bộ Thông Tin, và phải có quốc 
tịch Việt Nam. Nếu vi phạm sẽ bị phạt từ 2.000 đồng tới 20.000 đồng, và bị 
giam từ 6 đến 15 ngay tù. 

Khi xin ghi danh, Bộ Thông Tin đòi thêm hai điều kiện có hạnh kiểm tốt 
và có cơ sở hành nghề điện ảnh. Để chứng minh đủ hai điều kiện này, thủ tập 
thiết lập hồ sơ đòi hỏi một thời gian tới 2 tháng hoặc lâu hơn. 

Sau đơn ghi danh hành nghề, các nhà sản xuất có thể xin thụ hưởng các 
đặc lợi về thuế khóa để đầu tư theo sắc luật 2-63 ngày 14-2-63. 

Trước khi đem cốt truyện phim thực hiện thành phim, nhà sản xuất hay tác 
giả phải khai báo cho Bộ Thông Tin rõ ý định của mình và phải kiểm duyệt 
cốt truyện phim. Nếu vi phạm sẽ bị phạt tù và tiên. 

Trong thời chiến tranh luật lệ còn cấm: quay phim từ không trung và cấm 
tháo gd để đem ra ngoại quốc các máy móc và dụng cu trang bị kỹ nghệ tại 
Việt Nam. 


VỀ KHAI THÁC PHIM ẢNH 

Muốn hành nghề nhập cảng phim ảnh có tính cách thương mại, cũng phải 
có quốc tịch Việt Nam và phải ghi tên tại Bộ Thông Tin như hành nghê sản 
xuất. Nếu không, cũng bị phạt như vậy. Dụ 17 cũng buộc, chỉ có người Việt 
Nam mới được làm nghề thương mại về phương ảnh như nhượng lại, thuê 
mướn hay chiếu cho công chúng xem. 

Sau khi nhận được phim của ngoại quốc nhập cảng vào kho của mình trong 
hạn 24 giờ, nhà nhập cảng phải khai báo cho Bộ Thông Tin biết. 

Tất cả moi phim ảnh, bất luận lớn nhỏ, dài ngắn và dù có mục dich gì, đều 
phải kiểm duyệt ít nhất là 48 giờ trước khi xuất cảng hoặc đem chiếu tại nơi 
công cộng hay tư gia dù có tính cách thương mại hay không. 

Chỉ có phim ảnh do Bộ Thông Tin sản xuất hoặc do cơ quan khác của 
chính phủ sản xuất với sự đồng ý của Bộ Thông Tin mới được miễn kiểm 
duyệt. 

Việc kiểm duyệt do Hội đồng liên bộ phụ trách, tiến hành trước sự hiện 
diện của nhà sản xuất, tác giả hoặc nhà nhập cảng, và các chủ phim này có 
quyền giải thích trước Hội đồng. Nếu Hội đồng có quyên cắt bỏ từng đoạn 
phim hoặc cấm chiếu toàn bộ cuốn phim . Nếu Hội đồng Sơ thám cấm, chủ 
phim có quyên thượng tố lên Hội đồng Phúc thẩm. 

Tiêu chuẩn kiểm duyệt hiện nay là không được vi phạm an ninh quốc gia 
và thuần phong mỹ tục. 

Trước khi đem mỗi cuốn phim chiếu cho công chúng xem dù có thu tiên 
hay không, trong một rạp chiếu bóng, người chiếu phim phải báo trước 24 giờ 
cho Quận trưởng hành chánh sở tại. 


Rạp ciné Sài Gòn 
ngay xưa 


Bộ môn Nghệ thuật thứ Bảy ra đời vào năm 
1895, và chỉ 3 năm sau đó đã du nhập vào Việt 
Nam qua người Pháp. 

Thoạt đầu là những buổi chiếu phim nhằm mục 
đích phục vụ cho quân đội viễn chinh, thực dân 
Pháp, sau đó mới nghi đến chuyện làm ăn, kinh 
doanh qua các nhà hàng, khách sạn, hoặc những 
nơi hội hè đình đám, những nơi công cộng đông 
người như các phiên chợ, khu đấu xảo... 

Sài Gòn đầu tiên được xem chiếu phim (thời 
này gọi là máy hát hình) do một người Pháp tên là 
D'Arc đem vào chiếu trước dinh Tổng đốc Chợ 
Lớn (nay là Trần Văn Kiéu).? 

Đến tháng 5 năm 1899, Thống đốc Sài Gòn là 
ông Léopold Bernard đã xây dựng một căn nhà lá 
trên đường Catinat © (nay là Nguyễn Huệ) để chiếu 
cuốn phim thời sự đầu tiên quay tại Sài Gòn. Đây 
được xem như là rạp chiếu phim đầu tiên trong lịch 
sử thành phố Sài Gòn. 

Trong suốt thập niên 20 và 30, Sai Gòn và các 
vùng phụ cận đã xuất hiện nhiều rạp chiếu phim. 
Hầu hết những rạp này đều do người Pháp làm chủ, 
vé sau có thêm người Tau. Dai đa số các phim trinh 
chiếu đều là phim cám, đen trắng, sản xuất tại 
chính quốc. Một vài phim có tiếng, thường thì 
những cuốn phim này phải chiếu kèm theo với đĩa 
hát cho chạy song song với phim để minh họa. 
Theo Niêm giám Thống kê Annuaire Economique 
de l'Indochine thì năm 1927, Việt Nam có tất cả 32 
rạp chiếu phim, bao gồm: Hà Nội 4, Huế 2, Sài 
Gòn-Chợ Lớn-Gia Định 9, và các địa điểm khác 
như: Lao Cai 1, Cao Bang 1, Thái Nguyên 1, Hải 
Phòng 1, Nam Định 1, Nghệ An 1, Hà Tĩnh 1, Da 
Nẵng 2, Nha Trang 1, Đồng Nai 1, Mỹ Tho 1, Cần 
Thơ 2, Bến Tre 1, Sóc Trăng 1, Bạc Liêu 1 với dân 
số trên 20 triệu người (so với thời điểm bây giờ- 
2010- là khoảng 86 triệu dân với tổng số 350 rap 
chiếu phim trên toàn quốc). 

Riêng tại Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định thì thập 
niên 70 đã có trên 60 rạp trong tổng số 154 rạp trên 
toàn cõi miền Nam Việt Nam. Rạp chiếu phim 
tương đối lâu đời là rap Casino và Eden (theo tờ La 
Cochinchine). Rạp mới nhất của Sài Gòn trước 
biến cố 30 tháng 4, 1975 là rạp Minh Châu được 
xây cất vào tháng 10 năm 1974 trên đường Trương 
Minh Giảng, mấy năm trước là rạp Văn Lang, sau 
trở thành Viện Bào chế An Dược, rồi chủ nhân của 


WSQ A s 











Rap Casino Saigon ngày xưa. (Ảnh: Nhà Xuất Bản Trẻ) 


ааа 
< © 
>$ 
2 

БЕ 


е én пёс ® 
س‎ th ° 


"TITTTIITIT 
< 
[19 
9 
O 
Sẽ 
0¢ 
TÎ 








VE THUE KHOA 

Truóc đây Việt Nam có 
những sắc thuế dành riêng 
cho điện ảnh như: thuế cho 
thuê phim 5%, thuế lợi tức 
cho phim chiếu bóng 12%. 
Ngoài ra còn có những thuế 
chung cho nhiều ngành, 
nhưng điện ảnh có thuế suất 
riêng và thường là cao hơn 
vì bị coi là xa xi phẩm như: 
thuế hí cuộc và phụ thu tế 
bần. Đó là không kể mọi 
sắc thuế phụ phổ thông 
khác. 

Ngoài các điểm trên, 
những người làm công tác 
điện ảnh còn bị mọi luật lệ 
thông thường khác ràng 
buộc như: hình luật, dân 
luật luật báo chí luật 
thương mại, quân luật, luật 
lệ và hiệp hội, hối đoái, luật 
lao dóng.v.v. nhu mọi 
công dân khác. 

Xem vậy, ta thấy rằng 
điện anh Việt Nam hiện 
chưa được luật lệ bảo vệ 
chặt chẽ và nâng đỡ có thể 
tiến triển mau lẹ hơn. Nhiều 
vấn đề quan trọng của điện 
ảnh chưa được luật lệ qui 
định, như việc hợp tác sản 
xuất phim giửa Việt Nam 
VỚI ngoại quốc, tác quyền 
trên phim, việc thành lập 
một quỹ khuyếch trương 
điện ảnh, vấn đề điều hòa 
sinh hoạt giữa phim nhập 
cảng và phim nội dia... 

Vì vậy, cuối năm 1969, 
Nha Điện Ảnh thuộc Bộ 
Thông Tin, sau khi tham 
khảo ý kiến với nhiều tư 
nhàn liên hé đã soạn Dự 
thao Luật Điện ảnh Việt 
nam gồm 33 điêu. Dự thảo 
này được Chính phủ cứu xét 
và sau đó được chuyển sang 
Quốc hội. 

Chúng ta hy vọng Việt 
Nam sẽ sớm có một đạo 
luật đầy đủ về Điện ảnh để 
thực thi chính sách phát 
triển điện ảnh quốc gia. 


Ск) 
“EPS 








trên). Rap do Công ty CP Truyền thông-Điện ảnh Sài Gon (trước 
đây là Công ty Điện ảnh TPHCM) quản lý, đã tu bổ và tái khai 
trương ngày 20-7-2006, và hiện nay đã bị phá bỏ để xây cao ốc 
(ngưng hoạt động sau ngày 7-8-2009, hình dưới). 


7 ¬ HE, 8A 
Gane _ a M am UE 
d 


hai rạp Quốc Tế và Kim Châu Sài Gòn mới tu sửa 
lại thành rap Minh Châu. Rap đang xây cất dó dang 
là rạp Cẩm Vân ở Phú Nhuận, trong mô hình thương 
xá tân kỳ nhất với tiêu chuẩn quốc tế (một thời gian 
bị bỏ hoang sau 75, va tu bó lại dé làm truong hoc, 
sau cùng là các co sở thương mai). 

Để quản lý, xây dựng và phát triển ngành điện 
ảnh tại các nước Đông Dương, ngày 11 tháng 9 năm 
1923, Công ty Phim và Chiếu bóng Đông Dương 
(Indochine Films et Cinéma - IFEC) được thành lập. 
Đến năm 1930 thì lại có thêm Công ty Chiếu bóng 
Đông Dương (Société des Cinés Théatres d'Indo- 
chine - SCTI). Cả hai công ty này độc quyền mạng 
lưới chiếu phim và xây dựng các rạp chiếu bóng. 
Trong thời gian này, thực dân Pháp còn sản xuất các 
phim tài liệu như: Sous L’Oeil de Boudha (Dưới Mat 
Cua Duc Phật Thích Ca Máu Ni), Aux Environs de 
Hanoi: A Trevers la Champagne Tonkinoise (Phong 
Cảnh Vung Ven Ha Nội), Boudhas et Génies (Các 
Tượng Phật va Thần) trong những năm 1924. Dac 
biệt là phim dành cho bản xứ: Kim Van Kiều (1924), 
cuốn phim truyện Việt Nam đầu tiên. 

Do nhu câu xem phim càng ngày càng nhiều, 
thực dân Pháp đã cho phép những người Hoa đầu tu, 
kinh doanh vào mạng lưới chiếu phim, xây dựng 
những rạp chiếu phim để phục vụ người xem. Song 
song với các rạp Casino, Bonard, Majestic, Catinat, 
Palace, và Eden Sài Gòn (khác với rạp Eden ở Chợ 
Lớn trên đường Tổng Đốc Phương, sau này đổi tên 
là rạp Thu Đô), trong thập niên 30 và 40 còn có các 
rạp Cathay, Asam, Alhambra, Aristle... rồi sau thập 
niên 50 có các rạp Rex, Dai Nam, Casino Dakao, 








| N 3 Leno l s +. PUN “үг 
^^ 3; 4 DA Mi $^ Bo Li 
BV Orie MIS МИ? = : мы * 


(hrs yy E BSA > 


Rap Catinat trước ở trong hành lang Eden, sau trở thành phòng 
trà ca nhạc vũ trường Au Chalet, rồi tới Đêm Màu Hong. Rap này 
chiếu phim từ 1 giờ chiều đến 12 giờ đêm, thường thì phim Pháp, 
Phim Rebel Without A Cause đã từng chiếu tai đây. Hình dưới là 
quảng cáo phim Le Tombeur de ces Dames (The Ladies Man) của 
rap Eden trên đường Nguyễn Huệ. 


7 


V Jerty 


„ША > 


Dai Quang, Hao Huê, Nam Châu, Long Van, Minh 
Phung, Oscar, Olympic, Thanh Chung... 

Riêng rap Eden® Sai Gòn nằm trong toà nha cao 
6 tầng được Pháp kiến trúc từ năm 1947, là một rạp 
chiếu phim sang trọng của Pháp. Bên trong được cấu 
trúc như các rạp chiếu phim đương thời tại Pháp 
quốc. Rạp gồm có hai cái balcons và âm thanh trong 
rạp được thiết kế vào bậc nhất Sài Gòn trong thập 
niên 40. Nhiều người Pháp, quân đội viễn chinh, và 
người Sai Gòn thượng lưu đã thường xuyên lui tới để 
xem phim. Lúc đầu thì hoàn toàn các phim chiếu 
đêu nói tiếng Pháp, sau đó số người Việt đến xem 
mỗi lúc một đông nên hãng Cosunam Films ra đời 
để đáp ứng được yêu cầu của khán giả, phim mới có 
phụ đề tiếng Việt và tiếng Hoa. 

Cinéma Eden đã ngưng hoạt động kể từ sau biến 
cố 30/4, do tọa lạc ngay trung tâm thành phố, trong 
khu tứ giác với các đường Tự Do (nay là Đồng 
Khởi), Lê Thánh Tôn, Nguyễn Huệ và Lê Lợi thuộc 
Quận 1. Khu này trở thành Trung tâm Thương mai 
Eden cho đến tháng 4 năm 2010, Ủy Ban Nhân dân 
Thành phố HCM đã quyết định san bằng và chủ 
trương, đầu tư dự án công trình trung tâm thương 
mại, dịch vụ, khách sạn, nhà hàng, văn phòng, căn 
hộ cao cấp, và bãi đậu xe ngầm do Công ty Cổ phần 
Vincom (Vincom Joint Stock Company) thâu. Trên 
200 gia đình (căn hộ) sống trong chung cư thuộc khu 
tú giác phải rời đi nơi khác để Vincom thi công 
trong vài năm với dự án đó của thành phố. 

Còn rạp Rex nằm bên kia đường, ngay góc đường 
Nguyễn Huệ và Lê Lợi (thời Pháp thuộc mang tên 
đại lộ Bonard và Charner), nơi đây trước kia là tòa 


nha hai tang của ông Bainier, người Pháp, xây dung 
từ năm 1924 mang tên Bainier Auto Halls. Đây là 
hãng sửa xe hơi và phòng triển lãm xe Citroén. Đến 
năm 1959, ông ba Ung Thi (dòng dõi Vua chúa cui 
đời nhà Nguyễn) đã mua bất động sản này để xây 
dựng thành Trung tâm Thương mại Rex, bao gồm 
rạp Cinéma Rex (sau này có thêm hai rap Mini Rex 
A và B), khách sạn trên 100 phòng, thư viện (mang 
tên A. Lincoln), bar rượu, phòng nhảy đầm, và sân 
thượng sau này quân đội Mỹ tổ chức thành rooftop 
bar. 

Thời chiến tranh, khách sạn Rex được chọn là nơi 
đóng đô của JUSPAO (Joint United States Public 
Affairs Office) và văn phòng của các tùy viên quân 
sự Hoa Ky tại Việt Nam. 

Rạp Rex là rạp chiếu phim tối tân nhất Việt Nam, 
trang bị hiện đại với dàn âm thanh nổi, màn ảnh đại 
vĩ tuyến và máy lạnh với công suất cao. Khai trương 
với cuốn phim mới nhất và nổi tiếng nhất của Mỹ là 
Ben-Hur (1959) của hang MGM (Metro-Goldwyn- 
Mayer) sản xuất, William Wyler đạo diễn với các tài 
tử Charlton Heston, Jack Hawkins, Haya Harareet, 
va Stephen Boyd. 

Thành phố Sai Gòn da có lần ket cứng với sự 
xuất hiện của nü ca sĩ Pháp nổi tiếng là Dalida (cô 
đã đóng một số phim, và hát chung với nam tài tử 
lừng danh thế giới Alain Delon trong bài Paroles 
Paroles) hồi thắng 7 năm 1962 ngay tại rạp Rex. 

Sau biến cố 30/4/1975, Rex bị quản lý bởi Công 
ty Du lich Sài Gòn và bị đổi tên là Khách sạn Bến 
Thành, rap ciné biến mất, không hoạt động nua! 
Đến năm 1986, Rex trở lại với cái tên cũ là Rex 
Hotel và ngày nay trở thành khách sạn 5 sao với 289 
phòng, một trong những khách sạn sang trọng và 
hiện đại nhất thành phố. 

Nhìn lại những năm tháng đã qua, các rạp chiếu 
phim tại thành phố Sài Gòn từ thập niên 40 trở đi đã 
mang lại nhiều món ăn tinh than khá phong phú cho 
cho người xem. Từ nhưng cuốn phim ca nhạc thân 
thoại của Ấn Độ (như Công Chúa Thủy Té, Sữa 
Rừng Thay Sữa Me...), phim tình cảm kiếm hiệp của 
Đài Loan (như Na Tra, Tề Thiên Đại Thánh, Hoa 
Mộc Lan, Lương Sơn Bá Chúc Anh Раі...), phim cao 
bồi của Mỹ và Ý (như Django, Ringo, Tay Súng Bá 
Vàng...), rồi phim kiếm hiệp, võ sĩ đạo của Nhật Bản 
(như Hiệp Si Mù Nghe Gió Kiểm, Khủng Long Go- 
rilla, Bay Chàng Уд Si Đạo...), phim Pháp có những 
gương mát quen thuộc và án khách nhu Alain Delon, 
Jean-Paul Belmondo, Louis De Funés (như các phim 
Borsalino, Những Trận Cười Vinh Quang, L’Eté 
42...), và nhất là phim quyên cước võ thuật của Hong 
Kong đã làm mưa làm gió trên màn bạc Sài Gòn 
trong thập niên 70 như Đóc Thu Đại Hiệp, Thuy 
Huu, Thập Ти Nu Anh Hào, Duong Sơn Đại Huynh, 
Long Hồ Quyết Đầu, Mãnh Long Quá Giang... xen 
kẻ với phim tình cảm phỏng theo các tác phẩm của 
nu sĩ Quỳnh Dao như Mua Thu Lá Bay... qua những 
gương mặt được ham mộ như Vương Vũ, Khương 
Đại Vệ, Địch Long, Trịnh Phối Phối, Chân Trân, 
Đặng Quang Vinh, Lý Tiểu Long, Tran Quang 
Thái..v..v.. Các rạp Sai Gòn thay phiên nhau chiếu 
lu bù. Rồi thì khi điện ảnh Việt Nam hồi sinh, các 
rạp lại chiếu Loan Mắt Nhung, Chiều Kỷ Niệm, 
Chân Trời Tim, Tứ Quai Sai Gon, Nhu Giọt Sương 











eis < [^W 
zz Kun 
e^5-- ar 
— = * 
e 

=S= 

гт 


Rap Eden (Sai Gòn) ngày xưa do Pháp kiều Messner làm chủ, anh 
chụp khoảng cuối thập niên 50. 
(Ảnh: Praeger Publishers) 


p» 
3] |o 
- `w О; NUREMBERG’ - 


PA 


Ảnh chụp năm 1964, quảng cáo phim của rap Eden đổi sang mặt 
tiền đường Nguyễn Huệ, đối diện với rạp Cinéma Rex. 
(Ảnh: Ernie Deane) 





Rạp Rex thường chọn lọc phim hay dé chiếu, chang hạn như loạt 
phim Điệp viên 007 (James Bond) như hình trên. 





Rạp Rex đông ngẹt người xem vào những ngày Tết Âm lịch 
(1964), nhiều xuất chiếu... nhưng vẫn phải chờ lâu! 
(Ảnh: Francois Sully) 


Rap Aristles 
Trên đường Lê Lai, nay là 
Khách sạn New World. 
Rap Asam - Dakao 
Trên đường Dinh Tiên Hoang. 
Rạp Cao Đồng Hưng 
Trên đường Bạch Đằng. Sau đổi 
là Gia Định, bây giờ là 
Nhà sách FAHASA. 
Rap Cathay 
Công Lý, Chợ Cũ. 
Rap Casino Da-kao 
Sau đổi tên là rạp Cầu Bong, giờ là 
tiệm ca-phé, bi-da. 
Rap Casino Saigon 
Tức rap Vinh Quang, 59 Pasteur 
Q. 1 Day là một rap chiếu bóng lâu 
đời của thành phố Sài Gòn, nay đã 
san bằng (tháng 9/2010) để xây 
dựng công trình văn hóa đa năng. 
Rạp Cẩm Vân - Phú Nhuận 
Trên đường Võ Di Nguy, gần đường 
Nguyễn Minh Chiếu. Rạp đang xây 
dựng lại trước 75. 
Rạp Cầu Muối 
Trên đường Cô Giang, 
Bến Chương Dương, Khánh Hội. 
Rạp Diên Hồng 
Trên đường Yersin. 

Rạp Đại Đồng - Gia Định 
Đường Nguyễn Văn Học. 
Rap đã ngưng hoạt động từ lâu. 
Rạp Đại Đồng Saigon 
(Cao Thắng) 

Rap Đại Quang 
Tổng Đốc Phương, Chợ Lớn. 
Rạp Đông Nhì 
Sau đổi là rạp 30 tháng 4. 
Rap Đại Loi 
Thoại Ngọc Hầu, Chợ Ông Tạ. 
Rap Đại Nam 
Khách sạn Đại Nam trên đường 
Trần Hưng Đạo. 

Rạp Đống Đa 
890 Trần Hưng Đạo, Q. 5 
Trước là rạp Palace. 

Rap Eden 
Trong khu tu giác. Trung tâm Mua 
sắm Eden Mall- kiến trúc mới 
đang xây dựng. 

Rap Hào Hué - Chợ Lon 
Nhà hát Nhân Dân, ban ngày bán 
cà phê. 

Rap Hòa Bình 
Trên đường Trần Quốc Toản. 
Rạp Hoàng Cung - Chợ Lớn 
Trên đường Triệu Quang Phục. Chỗ 
giu xe cho rap Lido. 

Rap Hồng Bang 
Trên đường Pasteur, sau đổi là 
Rạng Đông, giờ là cơ sở sản xuất. 
Rạp Hồng Liên 
Trên đường Hậu Giang, Chợ Lon. 
Rap Hùng Vương 
(Pétrus Ký, Saigon) 

Rap Hưng Đạo 
136 Trần Hưng Dao, Quận 1 
(sân khấu kịch) 

Rap Huỳnh Long - Gia Định 
Châu Văn Tiếp, góc chợ 
Bà Chiểu. 





Điện Anh 


S 
® 
ma 
9 
3 

f 

















E] 
5,3 
29 
an 
a7 
59 
9S 





E 


888888 
< 





Lam. ^ 
= 
b ` ` e iie 





WW WU w $ = 
‘ Ja 28 


1 DIR On non 1 


| 1 


eg 


ona 





Rap Eden bây giờ không còn nữa, trước nằm ở trong tòa nhà nay, hình trên chụp trong các thập niên 50, 60, 70, 90 và 2011. Hình bên trái ở dưới là trong thời kỳ Pháp thuộc, hình bên phải 
là đầu năm 2011 khi đang khởi công xây dựng. 


EX HOTEL 
Dor TOF GARDEN BAR| 





у... 
Y — QA 
te^—- ~~ 


N LL 
EO жыз? ` 
PF : N 









| 


: >. Ñ 
«ГЕ AL 


ER lk 





UI = Oque X - | 
Bainier Auto Halls nằm ở góc đường Charner (Nguyễn Huệ) và 
Bonard (Lê Lợi), đằng xa là Hôtel de Ville (sau đó trở thành 
Tòa Đô Chánh Sài Gòn, bây giờ là Trụ sở UBND thành phố HCM). 


і 


шоо! 


{ 
-ˆ 1LIfll(l 
Enid АБ 





La Belle et le Clochard (Lady and the Tramp) là cuỗn phim cuỗi 
cùng được trình chiếu tại rap Rex. Hình chụp ngày 28 thang 4 năm 
1975 từ văn phòng hãng thông tấn AP. (Ảnh: THE AsiaN) 


Rạp REX, nơi 
đã từng chiếu 
những kiệt tác 
điện ảnh nỗi 
tiếng như: 
Ben Hur, 
Rebel Without 
A Cause, 
. Cléopatre, 
* Dr. No (007), 
Borsalino, 
The Three 
» Musketteers, 
Soleil Rouge, 
Barbarella, 
The French 
Connection, 
Roméo et 
Juliette, The 
Poseidon 
Adventure, 
Love Story... 
° ! (Anh: saigon. 
a capp vienam.free.fr) 
Khóng nhüng phim Tay, phim My, phim Hong Kong, 
Dài Loan cüng có làn duoc trinh chiéu tai rap Rex, 
chang hạn nhu phim Tán Thúy Hoàng được chiéu trong 
nám 1964 có rát dóng khán gia chiéu có. 
(Anh: Frangois Sully) 








ДЕ аА да 


vnafmamn.com 





SAIGON CITY HALL, 1968 Lt. Col. R.Wayne Adelspergers Photo 


Khách san 5 sao Rex ngày nay, không còn rạp chiếu phim như 
ngày xưa, nhưng những người Sài Gòn vẫn còn nhớ đến, 
nơi đây đã từng là "cụm rạp" đầu tiên chiếu nhiều phim hay của 
Hollywood và thé giới. 
Hình trên chụp khoảng năm 1968, tòa nhà bên trái chính là 
rạp chiêu bóng Rex, bây giờ là khách san 5 sao.(Ảnh: vnafmamn.com) 
Hình dưới chụp khoảng 2003 (Ảnh: nDCollection) 


— ————— 


-' 
4 


"= 72712003 
š DU I 





Tháng 7 
nàm 1962, 
danh ca 
Pháp Dalida 
đã từng đến 
rạp Rex 

Sai Gòn dé 
trinh dién. 
Sai Gon ket 
xe chua 
tung thay! 
(Anh: saigon. 
vienam.free.fr) 


CiNEMASCOPÉ 
VET e 
Chantant 
Chien 


BELLE 
CLOCHARD 


Poster phim La Belle et 
le Clochard cua hang 
Walt Disney. 











Rap chiéu bong REX do Nguyén 
Phúc Ung Thi (1913-2001) lam chủ, xây 
dựng từ năm 1959 sau khi ông va vợ 
ông là bà Nguyễn Thị Nguyệt Nga 
quyết định mua Bainier Garage (Bainier 
Auto Hall Estalishments of Indochina) 
nằm ngay góc đường Charner (Nguyễn 
Huệ) và Bonard (Lê Lợi). Bainier là một 
hãng bán và sửa chữa xe hơi, đại lý cho 
hãng Citroén của Pháp. Hãng xe hơi nay 
rất nói tiếng ở Sài Gòn từ năm 1912, có 
khoảng 25 người Âu châu và 300 người 
Việt Nam làm việc tai đây. Bainier con 
có nhiều chi nhánh ở Phom Penh, 
Tourane, Hué và Hà Nội. 

Sau Hiệp dinh Genéve 1954, những 
người kinh doanh Pháp hau hết đều trở 
về nước, ông Bainier là một trong số 
những Pháp kiều rời Việt Nam trong 
giai đoạn này. Garage của ông đề bản 
bán, và ông bà Ung Thi đã có cơ hội 
mua lại. Tưởng cũng nên biết là trước 
đó, ông bà Ứng Thi cũng đã thành công 
lớn trong việc kinh doanh rạp chiếu 
bóng Dai Nam trên đại lộ Galliéni (tức 
Trần Hưng Đạo bây giờ). Rạp ciné REX 
và Khách sạn REX được khánh thành 
với tòa nhà 6 tầng, hơn 100 phòng, có 
rạp chiếu bóng hiện đại nhất đầu thập 
niên 60, có thang máy đầu tiên, và nhiều 
cơ sở buôn bán dé trở thành Trung tâm 
Thương mại REX. 

Sau bién có 30-4-1975, ông Ung Thi 
nhượng bộ, trao toàn bộ tài san REX 
cho chính phu Viét Nam duong thói 
quan ly. Nam 1976, óng sang Pháp doàn 
tu vói vo con, và sóng huu duóng cho 
dén khi mát vào ngày 10-2-2001, huóng 
tho 88 tuói. 
































poca Sẽ E 


Khuya, Nam Hiép Si Bát Dac Di... 

Tuy váy, các rap chiéu phim Sài Gón ván chua 
thỏa mãn được người xem, nhiều cuốn phim hay 
mà khán giả đang mang mong đợi vẫn chưa được 
tung ra chiếu thì biến cố 30 tháng 4 xảy ra, chẳng 
hạn như các phim Bố Già (The Godfather), Quy 
Am (The Exorcist)... khán giả Sài Gòn mất cơ hội 
xem những cuốn phim nói tiếng này đã từng hốt 
bạc ở khắp nơi trên thế giới! 

Và thay vào đó, người xem phim sau "giải 
phóng” được xem phim Cách mạng, phim tuyên 
truyền, phim Nga và các nước Cộng sản của khối 
Đông Âu, phim Trung Cộng, Bắc Triều Tién..v..v.. 
và di nhiên phim miền Bắc Xã Hội Chủ Nghĩa nữa! 

Kể ra cũng mất một thời gian khá dài, các rạp 
chiếu phim Sai Gòn ngày xưa sau "giải phóng" đã 
lâm vao tình trạng không thể lôi cuốn được khán 





Rạp Ciné Bonard, sau đổi tên là rạp Vĩnh Lợi. Một thời là 
showroom của hãng chế tạo xe hơi của Đại Hàn) và bây giờ là sàn 
giao dịch chứng khoáng. 


giả trở lại rạp. Những món ăn tinh thần quá khô 
khan, thêm vào đó là sự tu bổ, hiện đại hóa các rạp 
không có nên các rạp chiếu phim Sài Gòn phải đi 
đến tình trạng phá sản. Một số phải chuyển sang 
cách làm ăn khác, chẳng hạn như các rạp Rex, Đại 
Nam, Eden, Vĩnh Lợi... giờ trở thành nhà sách, 
quán bia, quán rượu, chỗ nhảy đầm, chung cư, nhà 
6, cơ sở buôn bán, dich vụ lung tung đủ thu! 

Các rạp chiếu phim gần như không có thể chọn 
phim để chiếu như xưa, phải lệ thuộc vào sự quyết 
định của "Nhà Nước", nhưng nếu tiếp tục kiểu này 
thì chỉ có nước dẹp tiệm! một xuất chiếu có khi 
không tới 10 người! không đủ vốn để duy trì rạp. 
Kể từ sau khi bị cái gọi là "B" (Điện ảnh khu Sài 
Gòn - Gia Dinh)? tiếp quản, các rạp chiếu phim 
Sài Gòn phải tuân theo các qui định của họ. 
Khoảng 34 rạp được nhà nước chỉ định cán bộ của 








Rap Cathay, thập niên 60. 


Sở làm trưởng rạp, 23 rạp dành cho hát cải lương. 

Theo số liệu của Cục Điện ảnh, năm 1988 nước 
Việt Nam có tất cả 400 rạp chiếu phim, trong đó 
Hà Nội có 11, Saigon 48, Hai Phòng 6, Nghệ Tinh 
22... Hiện nay, riêng tai Saigon có khoảng 20 rạp 
đang hoạt động, nhiều rạp được đầu tư xây dựng 
bởi các nước ngoài như MegaStar Cineplex (doanh 
nghiệp liên doanh giữa U.K. Envoy Media và Công 
ty Văn hóa Phương Nam), Galaxy Cinema (đầu tư 
bởi Lotte Cinema của Nam Hàn và Công ty Thiên 
Ngân), BHD Star Cinema... là những công ty tư 
nhân đang thống tri các rap chiéu bóng tại Việt 
Nam hiện nay. 

Ở Hà Nội thì rạp Kim Dong là rạp mới nhất 
được xây dựng, khánh thành từ tháng 11 năm 
2010. Còn ở Sài Gòn thì Rạp Galaxy Tân Bình là 
cụm rạp cũng mới vừa được xây dựng và khai 
trương hồi tháng 6, 2010. 

Trong tương lai, hy vọng sẽ có một số rạp chiếu 
bóng mới, xây dựng trong các kiến trúc hiện đại để 
thay thế hàng chục rạp lỗi thời như các rạp Casino 
Sagon, Văn Hoa Dakao, Thăng Long, Toàn Thang, 
Eden... nay đã bị san bằng. 


(0 Theo tờ Nam Kỳ số 50, ra ngày 6-10-1898 tường thuật. 
©) Theo tài liệu của Nguyễn Đức Hiệp dưới nhan đề 
Saigon-Đường Catinat dau thé kỷ thứ 20 đăng trên Dien 
Dan Forum (France) thì: "Gan góc đường d'Ormay và đại 
lộ Charner, số 63 rue d 'Ormay là tòa nhà cơ sở điện ảnh 
(cinématographe) cua công ty điện anh "Pathé frères" do 
ông Lebreton làm giảm đốc (niên giám 1910). Sau này ở 
nơi đây, ông Louvet (nhà quay phim, cinématographe) làm 
nơi chiếu phim. Một nơi giải trí rất được wa chuộng vào 
ban đêm, trước khi có rạp Eden (đường Catinat) và rap 
Casino (đường Bonnard) sau nay." 

Ghi chu cua tac gia: Duong Catinat la duong Tu Do 
thời VNCH, bây giờ đổi là Đồng Khởi, đường Charner 
(Nguyễn Huệ), đường d'Ormay (Mac Thị Bưởi), đường 
Bonard (Lê Lợi). 
©) Cũng theo tài liệu của Nguyễn Đức Hiệp thì tòa nhà mà 
rạp Eden nằm trong đó đã được xây dựng lại, địa chỉ trong 
Guide pratique năm 1934 của Eden Cinéma là 183 rue 
Catinat, trước đó là 179. Rạp nay của hai ông Frasseto và 
Sicé, hai ông Tây nay còn là chủ các rạp Petit-Eden trên 
đường Tổng Đốc Phương (Chợ Lớn) và rạp Eden ở Vũng 
Tàu (Cap Saint Jacques). 

Phim này đoạt 11 giải Oscar (1959) trong số 12 giải dự 
thi. Charlton Heston lãnh giải Best Actor đầu tiên. Bên 
cạnh còn có các giải Best Picture, Best Director, Cinema- 
tography, Editing, Sound, Custume Design... 

©)Nam 1976 đối tên là Quốc doanh Phát hành Phim và 
Chiếu bóng, đến năm 1984 trở thành Cty Phát hành Phim 
và Chiếu bóng Thành phố thuộc Sở Văn hóa Thông tin. 
Năm 1999 đối tên là Cty Điện ảnh Thành phố HCM. Nam 
2006 chính thức trở thành Công ty Cổ phần Truyền thông - 
Điện anh Sai Gon / Saigon Movie Media Joint Stock 
Company. 


1 SEINS ||| M 
m io 7 


= 4 i 
E = 


| 
i Í 


; : am Dk h + Eas 
Р 
~ А e 
ЕЕ я T а 
A ON ~ А 


н, 


lường 7 Tự Do atinat) = 
ngày xua. a 


` — 
15. COCHINCHINE Bz Saigon 





Rue Catinat prés cu Théñtre 


* 
— М. / 5 





Rap Khai Hoàn 
Góc đường Cống Quynh va 
Phạm Ngũ Lão. Hiên nay là 
Trung tâm Thương mại, điện may. 
Rap Kim Chau 
Đường Nguyễn Van Sâm. Cho Cũ. 
Nay là Nhà hát kịch Hồng Vân. 
Rạp Kinh Đô 
Tức rạp Thắng Lợi, trên đường 
Lê Văn Duyệt, bây giờ là Trung tâm 
Game Online 
Rap Kinh Thành - Tân Định 
Trên đường Hai Ba Trưng. Gio là 
Nhà sách FAHASA. 
Rap Lạc Xuân 
Duong Gia Long, cạnh chợ 
Gò Vấp. 
Rap Lê Lợi 
112 Lê Thanh Tôn, Quận 1 
Bây giờ là 112 Club, vũ trường. 
Rap Lệ Thanh 
Trên đường Đồng Khánh Chợ Lớn. 
Bây giờ là cao ốc thương mại. 
Rạp Lido 
Trên đường Đồng Khánh Chợ Lớn, 
gần khu Đại Thế Giới. 
Rạp Long Duyên 
Trên đường Hồ Văn Ngà. 
Rap Long Phụng 
Trên đường Gia Long. chuyên chiếu 
phim An Độ, Sau giải phóng là 
phòng trà ca nhạc, bây gio là tai san 
của nhà nước. 
Rạp Long Thuận 
Góc đường Trương Công Định và 
Nguyễn An Ninh. 
Rạp Long Vân 
Trên đường Phan Thanh Giản (tên 
mới là Điện Biên Phủ). Một thời 
các đoàn cải lương đóng đô ở đây, 
bây giờ là Nhà Văn hóa Sinh viên. 
Rap Lux 
Sau là rạp Lao Động, rồi trở thành 
vũ trường Monaco. 
Rap Majestic 
Trên đường Tự Do, sau là vũ trường 
Maxim's, bây giờ trở thành 
khách sạn và nhà hàng. 
Rạp Minh Châu 
369 Trương Minh Giảng, Quận 3 
(bây giờ là siêu thị) 
Rạp Minh Phụng 
Hồng Bàng, Chợ Lớn. 
Rap Moderne 
Trên đường Trần Văn Thạch, 
bên hông chợ Tân Định. 
Rạp My Đô 
Góc đường Trần Nhân Tôn và Vĩnh 
Viễn, sau đổi là Thành Chung, 
và bây gio là rạp Vườn Lai. 
Rap Nam Quang 
Góc đường Lê Văn Duyệt và Trần 
Quy Cáp, Chợ Эш. 
Giờ là Sân khẩu kịch. 
Rạp Nam Tiến 
Trên đường Nguyễn Thái Học, 
Bến Vân Đồn. 
Rap Nam Việt 
Trên đường Tôn Thất Đạm, Chợ 
Cũ, sau Tòa Hòa Giải. 


Rap Nguyén Van Hao 
Trên đường Tran Hung Dao, bây 
giờ là rạp Công Nhân, Tru sở 
Nhà hát Kịch Thành phố. 
Rap Olympic 
Trên đường Hồng Thập Tự. Nay là 
Trung tâm Văn hóa Thành phố. 
Rap Opéra 
Trần Hưng Đạo, Chợ Lớn. 
Rap Palace 
890 Tran Hung Dao, Cho Lớn 
Sau là rap Đống Da. Rạp có 4 
phòng chiếu với Trung tâm 









Thương mại và Giải trí. 
Rap Phi Long 
= TEMOR RCT Ea (Xóm Cui) 
ОТО Ne Cai is aca ^ ^A 
ADR Rap Quóc Té 


343 Pham Ngü Lào. Gió là 

an, , International Plaza, vàn phong cho 
а 8B. 2< мм thuê, căn hộ cao cấp, 18 tầng lầu. 

45 Rap Quéc Thai 
157 Tran Quéc Toan 
XA RCM | | Bay gió là bài giü xe, rửa xe. 
PHÁT HANH LICH BLOC NAM 2007 Si&L Rạp Quốc Thanh 

|| ж! = { ) кж 271 Nguyen Trai, Quan 1 f 

SE; зу M | M. È Bên canh Tông Nha Canh sat Quôc 
š = Zac ھم‎ | ДА. LAR gia trước 30/4/75, sau là sân khấu 
ree E SIM i : pe 1 9 Bisa xá _ - của đoàn Dạ Ly Hương, rôi f 

ААТ СЫНБА ЕЕЕ. uU WN te | 2 - Trung tâm tiệc cưới, bây giờ là đông 

Rap Cao Đồng Hưng ở Bà Chiểu, trong thập niên 70 và giờ là nhà sách thiếu nhi Gia Dinh. (Ảnh: Tran Đăng Chí) gạch vụn, quán cà phê. 


\ TE a) 


nre 


Е; 





mm | | Rap Rex 
| 141 Nguyễn Huệ, Quận 1 
Bao gồm Mini Rex A và B, giờ là 
Khách sạn Rex, trước còn gọi là 
Bến Thành. 
Rạp Thăng Long - Cống Quỳnh 
19 Cao Thắng, Q. 3 
Trước có tên là Capitol, rạp tân 
trang lại với 3 phòng chiếu sau giải 
phóng, bay gio tạm ngưng hoạt 
động theo kế hoạch xây dựng mới 
ké từ tháng 3/2012. 
Rap Thanh Bình 
Trên đường Phạm Ngũ Lào, sau đổi 
tên là rạp Quốc Tế. 
Rạp Thanh Vân 
Lê Văn Duyệt, Hòa Hưng. 
Rạp Thành Xương 
Trên đường Nguyễn Thái Học, chợ 
Cầu Ông Lãnh, chuyên cải lương. 
Rạp Thống Nhất 
23 Thống Nhất, Q. I 
Bây giờ là trụ sở của Nhà hát Giao 
hưởng Nhạc Vũ kịch TP HCM và 
do Sở VHTTDL Thành phố quản 
lý, đang có kế hoạch đầu tư xây 
dựng mới. Thời Pháp gọi là rạp 
Norodom, trước và sau 30-4 vẫn là 
nơi xổ số kiến thiết. 
Rạp Thủ Đô 
Trước là rạp Eden-Chợ Lớn, sau trở 
thành vũ trường Monaco. Nay đã 
đóng cửa từ nhiều năm qua. 
Rap Trung Hoa 
Trên đường Đồng Khánh Chợ Lớn, 
trước nhà thờ Cha Tam. 
Rạp Trung Ương 
(Chợ Lớn) 
Rạp Văn Cầm - Saigon 
Trên đường Trần Hưng Đạo, đã 
ngưng hoạt động trước 75, sau đó 
trở thành đại lý xe Honda đầu tiên ở 
Saigon. 


TEIRRA Y ~: errr 











Nhân dip Bau Xuân Nhâm Tý 1972 














A-BONG FILM cống biến Quỹ vi một lc phầm 
Hài-hước đầu tiên сда mọi gibi. edis 


Së trình chiếu tại các rạp lớn Thủ-Đô (có máy lạnh) 





uM (U W Ế| 


ĐẠI NAM KIM CHAU 
/ĂNHOA VĂN HOA 


«ТЕМИ BÀ ХА» 


Em các Cây Cười goo cN im khách mM kih ту: 

Thanh Việt — Phi Thoàn — Khả Năng 

Văn Chung — Hoàng Mai — Trần Tỷ 

hợp cing các Сї: 

Tûr Hồng — Tay Hoa — Diễm Kiều 
Tường Vi — Bé By 


Mật xuất phầm vui nhận mà Quý vị kháng th? bd qua 
trong dip Xuân về. 





—— M — M 


Нау din xem 1 Sidu-phim Kifm-hip Vido đầu tión 
de TÀI-TỬ VIET-NAM dile xa& và thực hiện : 


c Bau kiém rita han thi > 
(Seopei 














REL VÄNTOA-DALNAM- VANNOA) s= | ME а ( 
San =>. Đệ P Банев Y He! 1 j^ уз "T GAs р 
VET THU THÊM LUNG ПОП HOMNG 




















Xuất phẩm Thử 3 cia LIENANH CONG-TY thực hiện, vừa mẫu 
Eastmancolor vừa Den Trắng 
Màn inb Dyi-ViToy’s LIANSCOPE 





NHÀ VĂN DUYEN . ANH 
VỚI THÀNH. PHAN TÀI TỬ CHON LOC HÙNG HẬU + / 
THANH-NGA, TRÀN.QUANG, BẠCH-TUYẾT, HUY CƯỜNG, TAM-PHAN 
XUAN-PHAT, HA-HUYEN-CHI, THANH-VIỆT, VIET-HUNG, 
KIỀU.HẠNH, PHƯƠNGUYÊN, HÙNG PHƯƠNG, NGUYEN. 
LÊ-HIỀN, HOÀNG-LIÊM, và Ký-già HUYEN-ANH 
VET THÙ TREN LUNG NGỰA HOANG : 
F hin ảnh cope đời của mới thank niên Mi min cote sống da ding, mata ted 
lại đồi sống lương thipa, nhưng định minh cần rùng bope... | I 
VÉT THÙ TREN LUNG NGỰA HOANG : | 
Đánh đấm ác-lệt, abya từ đầu lới coli, chara mit phim VitNom hàn thre 
kẹt nà, Вер eng nhng cobe tinh sơ ming, nhung ibit do le, maig td. ў 
VÉT THU TREN LUNG NGỰA HOANG + 5 
F age so Di gây cẩn giáo 2 nè mink ink lòng danh THANH-NGA, BACH- TUYET he, 
VÊT THU TRÊN LUNG NGỰA HOANG + 
Quy tụ những khen mặt da đồng, gò ghè, quyến ni mbit: 
TRAN.QUANG, HUY CƯỜNG, TAM-PHAN, HÀ-HUYỀNCCHI v.v.. 
Mi cf ging ela Pes diin LE-HOANG-HOA, cis Gm Độc Stn set QUOC 











NHIỆT иёт HUONG UNG LENH TONG ĐỘNG VIÊN 
| "= ành HOA-BINH DALAT | 


WAN HẠNH TRÌNH BAY CÙNG UTE per ae db ruin 
QUÝ VỊ MỘT PHIM TAO BAO m 
ĐÃ TUNG BỊ CÁM 
TRONG 2 NÀM 


ПЛ 


= Cube phim với chủ dè án ức Đình | 


mà cũng là người yếu của mink 
+ Nữ nghệ: 
TƯỜNG VI 


xuất biện độc đáo qua vei người. 

fée của : ا ات‎ 

THAM THUY HANG 

~ Cuốn phim Việt. Nam duy nhứt 
uy ty 5 GIẢI TƯỢNG VÀNG. 

~ Một chuyện tình bi thảm trong 
thời chiến sẽ làm cho hàng triệu 
người rơi ley. 

THÂM THÚY HÃNG 
một mình đảm aha 2 vai trẻ 
khác biệt : một điên loạn, một trẻ 
trung đầy siye sống. 

CAO HUYNH E 


trong vai người chóng vw 


Ngàm Хай 
сда quy ty được khuôn mặt lừng 
dent của nghệ si Шо thank 
BẢY NHIÊU 
xả tải tứ 
LÝ QUỐC MẬU 
THÂN TRỌNG KỲ 
TRAN BÌNH MUU 
cuộc chiến, dau khó Em hàm vi 
cb vợ trẻ. 


Û Mananh Đại ví tuyên 








Casino Sai Gòn xưa và nay. Sau giải phóng là rap Vinh Quang, trụ cột của Đoàn Kịch Sài Gòn, vẫn chiếu phim. 
Bây giờ đã vào...quên lãng, bién mat dé nhường chỗ cho cao ốc mới. 





CINEMA NGỌC LAN 











CHONG TÔI KHONG NGA! TON KEM BÒ R^ HÀNG CHỤC TRIỂU ĐỂ CHO RA MAT CUNG QUÝ VỊ KHAN CH MỘT 
ĐẠI XUẤT PHAM « ТЯАО LONG» DO LIEN ANH CÔNG TY THỰC HIN 
BẰNG MAU EASTMANCOLOR 2LIENANHSCOPE 


TRIỆU PHU BAT ВАС Di 


MOT ĐẠI XUẤT PHAM VUI HON PHÁO TẾT 






rN. < Thanh Viét 
DO ĐẠO DIỄN J Sed et lào cho 
lé Hoàng Hoa a Thanh Nga, Ngoc Tuyét 


падр MCN. 
TẬP IRUNG CAC VUA HE CỦA VIỆT NAM; 


Thanh Việt 
đại cò lần quê тда, cà chén — bồng | WY 
bito «Bj Thành» TRIỆU PHU BAT | 
PAC oi. s! 


Thanh Viét 
giết THANH VIỆT vi THANH VIỆT 
quá giống THANH VIỆT. 


tranh nhau, và sau rót са 9 không 
biết ai là «Ông Ха» của mình. 
MỘT PHIM QUY TU NHỮNG TÀI DANH 
ƯU HẠNG 
THANH NGA, NCQC TUYẾT 
THANH HOÀI, KHẢ NĂNG 
NGỌC ĐỨC, VĂN CHUNG 
TOY HOA, KIỀU HẠNH 
PHƯƠNG HỒNG NGQG 
TRẦN TỶ, LÊ HIỀN, 


Thanh Việt HUY KHANH 
đo LE HOÀNG HOA tạo ra hal 
THANH VIỆT ‚+ 


— 1 buôn lậu Quốc Tế 
— 1809 dân đền điền hiền lương. 


wine | CUON PHIM CUA MỌI GIÁ ĐỈNH 
VÀ MỌI LÚA TUỔI, 








MË Té, LIEN-ANH CONG.TY (free EN 


Та бйр Dia va cứ phm tà ЧАЦЕ P| = = 


1 
hước hay nhất từ trước tới nay. BATH - 


NGƯỜI CHONG 9 ae 
BAT DAC Di S@€ 
Mau EASTMANCOLOR 4 : á 
Man inh LIAN SCOPE | 
— Khởi chiếu từ 30 Tết và các | 
NGÀY CHAN. Mang 2, 4, 6, 8, то»! 
12, 14 Tết tại các rap: 
DAI-NAM ө VAN-HOA SAIGON _ , 
HONG-LIEN ә TÀN.VIÉT `. 
ĐẠI - LỢI ` | 
— Кн cr ming 1 Ten Ü namina 
các NGÀY Mang 3, 5,7, 9 1, a Xuân ~ 
Sadie n os ens A —— 
CASINO e VĂN.HOA DAKAO e HUNG DAO 
KHÁLHOÀN e VICTORY e MY-DÓ 
Với cây cười LA- THOẠI -TÂN và lần đầu tiến 
KIM - CUONG đóng phim diu. 
Tập trung Hau Hết các Danh Hà 
THANH VIỆT ә TÙNG LAM ө PHI THOÀN 
THANH HOÀ e KHẢ NẴNG е  XUÁNPHÁT 
Quy Tụ Hau Hét Những Minh Tinh Tài Tử ` 
DOAN CHAU MAU ® HUY CƯỜNG ® MONG TUYEN 
NGỌC TUYÉT e BANG CHAU e PHƯƠNG HỒNG N 














KIỀU HẠNH ® TUYHOA © THUY - Ж, 

Hoa Hậu Déng-Phirong: NGỌC DUNG EN ^ х - b 2/7- ° v^ S - A x "es - 54 AS roc 
Giám Đốc Sản Xuất : QUỐC PHONG w ae < ә ` Ms “Бате > ау ب‎ U 

Đạo Dišn : LE HOÀNG HOA. Truyện phim : LE KHANH, ley ЭШ а i > af v і ا‎ GE Ё, е 2% adr to QUIE и Š 
xa int khi chiến ti зо TE i 2 hành chổ а oo Tien „sen WA ; . Rap Hưng Đạo (Ниё) trong những ngày giao chién,. = đc u^ = - — 
(ho Tang) (Đà Rắng) {Cher The) | ESI эг y E - = Têt Mậu Thân 1968. (Anh: Bettmann/CORBIS).. ^ Mr. us ‘~~ $ w | 

` еу Ë " > ° ° - е =" a " E - 
-— ا‎ К ü . + =a ü a a” 


PHIM HOM WAY | PHIM HOM NAY 
(9-3-75) | (I1-5-75) 


REX REX 
Deux Hommes Dans La V lle, Alain Le Corniaud ‘< Louis De Funès- 
Delon - Jern Gabin - То Miu. Nói Bourvil - Tó Miu- Nói Tiếng Phíp 
Tiếng Pháp PB Việt Hea Anh Phu d$ Viét Hoa Aah. 


ĐẠI NAM ĐẠI NAM 
Trại Nữ Tù Binh - La Liệt . Birte Chuyện Tình Loài Hoa Tuyét-Lam 
Tove- Vương Hiệp . Té Màu Thanh Hà- Tần Tường Lam Sp 
Shawsp Tiếng Trung Hos PBVHA Mau Tiếng Trung Hoa PĐVHA- 
e ch Se 


EDEN EDEN 
Camelot. Richard Harris Vanessa Camelot. Richard Harris Vanessa 
Redgrave Franco Nero Tó Màu Sp Redgrave Franco Nero Tò Mau Sp 














Tiéng Phép PB Việt Hoa Anh. Tiếng Pháp PB Việt Hoa Anh. 
QUỐC TẾ QUỐC TẾ 
Camelot. Richard Harris Vanessa Le Corniaud - Louis De Funès. 
Redgrave Franco Nero Tó Mau Sp Bourvil - Tô Màu. Nó: Tiếng Pháp 
Tiếng Pháp PB Việt Hoa Anh. | Pou đề Viêt Ноа Anh, 
MINI QUỐC TẾ MINI QUỐC TẾ 
Deux Hommes Dans La Ville, Alain La Résidence. Lili. Palmer - John 
Delon- Jean Gabin- Tò Màu. Nói Moulder Brown -Tó Mà» NóiTiéng 
Tiéng Pháp PB Vié Hoa Anh Pháp PB Viét Hoa Aah, 
NGUYÉN VÀN HÀO NGUYEN VAN HAO 
Xa Nữ Trường Han- Đồng Lyc. Hồ Cái Phục (hi - T huong Quan 
AosemarieG:l. Alex Tanzléc - Sp Linh Phụng Kim Cang SĐBáo Chiêu 
Mau Tiếng Taung Hoa PBVHA. Sp Màu PB Việt Hoa Anh, 
(Jo ete anh 
KIM CHAU KIM CHAU 





Vợ Người Chồng Rau Chea Yuthan Trai Hing Gái Liệt Vương Chung 
Dy Saveth Vy Chieth Tó Màu Sp Phó Thanh Lý Lệ Le Shawsp Mau 
Tiếng Trung Hoa PBV Hoa Anh Tiếng Trung Hoa PB V.ét Hoa Anh 


Rap chiếu bóng Dai Nam trên đường Tran Hung Đạo, bây giờ là 
Khách sạn Đại Nam. Rạp này do ông bà Ưng Thi làm chủ, chuyên 








THANG LONG (Cóng Qujnh) THÀNG LONG (Cóng Qujnh) 
| 1) Long Hồ Phung Kim Cang Uóng I) Song Khuyéa Tam Hung - Tony 
Bình Sp Mau Sp 2) Charlot Tring Kiamrenle: 2) Đại На: Tác Kh. 








chiêu phim ngoại quôc, phim mới nhat cua Hong Kong và Dai Loan. Sẽ Đào Hoa - Phụ đề Việ ng ^ | Bai Vë Pich Long Ci2 Sp Màu 
i ^ rs r ^ ` A x ВА : : n 1 VINH LỢI 
Hình bên trái phía trên là tuân lê chiêu phim Le Cid (1961) của đạo NEN ác m uult Pe Aux ipe 8 
x re : А m K | Louis de Funès, Gerard Oury enry Sylva К:е4 Beir, Evelyn 
diễn Anthony Mann vơi Charlton Heston, Sophia Loren..., rat đông == | Màu, Tiong Pháp РӘУАН. Stewart Màu T,Pnáp PBVHA 
VICTORY LÊ NGỌC VICTORY LẺ NGỌC 


Vợ Người Chồng Rån Ches Yuthan Trai Hùng Ga Lét Vuong Chung 
Dy Saveth Vy Chieth Tó Màu Sp Phó Thann Lý Lệ Lệ Shawsp Mau 


người xem. Rạp Long Vân tọa lạc trên đường Phan Thanh Giản, 

















thường dành cho các đoàn cải lương về hát. LLL CD TN | ee 
VAN HOA (Dakao) VAN HOA (Dakao) 
Deux Hommes Dans La Ville, Alain Antoine Et Cléopatre - Charlton 
Delon. Jean Gabin- Tó Màu. Nói Heston Hildegard Neil Màu Todd 
Tiếng Pháp PB Việt Hoa Anh. Ao Nói Tiéng Pháp PBVHA 
... CASINO BAKAO CASINO BAKAO 
Xa Nir Trường Нап. “Đồng Lye- Hồ Cái Phục Thù - Thượng Quan 
Rosemarie Gil- Alex Tanglec- Sp Linh Phụng Kim Cang SB Bảo 
Màu Tiếng Tiusg Hoa PBVHA. Chiêu Sp Màu PD Việt Hoa Anh, 
LONG VAN (Nga Bay) . LONG VÀN (Ngà Bày) 


1) Long Hồ Phụng Kim Cang Ung 1) Song Khuyền Tam Hung Tony 
Binh Sp MauSp 2) Charlot Tring Kramreitiler 2) Kim Kiếm Oan Hồn 
Sẽ Đào Hoa - Phy đề Vist ng Ngũ Tứ Phương Cả 2 Sp Mau. 


CAO ĐỒNG HƯNG 
5 Vua Hë Về Làng. Thầm Thúy 
Hàng. Thanh Nga. La Thoại Tân 
Thanh Việt Màu — Đại Vĩ Tuyến 


MINH CHÂU (máy lạnh mới) 
Vợ Người Chồng Rân Chea Yuthan 
Dy Saveth Vy Chieth Tô Màu Sq 
Tiếng Trung Ноа PDV Hoa Anh 

LL 


KHAI HOAN 
Vợ Người Chồng Rån Chea Yvthan 
Dy Saveth Vy Chieth Tô Mau Sp 
Tiếng Trung Hoa РӘҮ Hoa Anh 














CAO BONG HU'NG 
1) Thái Cực Quyền Tran đức Phu 
Thi Tư 2) Mat Ước Marseille M 
Caine A. Quinn Cả 2 Sp Mav. 





MINH CHAU (máy lạnh mới) 
Le Corniaud - Louis De Funès- 
Bourv.] - Tó Màu- Nói Tiếng Pháp 
Phụ đề Việt Hoa Anh. 

KHAI HOÀN 
Trai Hùng Gái Liệt Vương Chung 
Phó Thanh Lý Lệ Lê Shawsp Màu 
Tiếng Trung Hoa PD V.ệt Hea Anh 
— ao.—— °. -[[ 








GI. AT TRI MINI Quốc TE— THANG LONG  —CASINO (Dakao) — 
Le Gendarme En Balade. 1) ThẳngKhờ Xuất Ngoại Chàng Ngốc Cặp Hên Thm 
HOM N AY Louis De Funès JeanLefèvre, VY Lôi 2) Gia Ling Trùng Thúy Hằng Vin Chung La 
Yves Vincent Sp Màu Tiếng Kién Tinh Và Món Hướng Thoại Tân Thanh Việt Tùng 

(21-3-75) Pháp PBVHA Ниё Cường CẢ 2 Sp Màu Lâm Scope 
REX ——VÍNH L/I—— Capitol VAN HOA —VÀN HOA (Dakao)— 


Quái Xé Tranh Tài. Dean Éter Vous Fianceé à un Quái Xë Tranh Tài Dean Quái Xë Tranh Tài Dean 
Jonos Michele Lee. David Marin Grec Jegn Vanne F. Jones Michele Lee David Jones Michele Lee. David 
Tomlinson T6 Màu. Nói Fabian. Е. Blanche Màu T Tomlinson Tô Màu Nói Tomlinson Tô Mau. Nói 


Tiéng Pháp PBVHA. Pháp PB. VHA Tiến Pháp PBVHA Tiếng Pháp PBVHA. 
EDEN ——LỆ THANH—— KHẢI HOÀN LUX 








Sissi, Nữ Hoang Áo Quốc Điệp Khúc Tình Yêu» Chàng NgócGáo Hén» Th ¢Ching Ngốc Gặp Hên» Th 
Romy Schneider. Karlheinz (phim tình cảm) NhânTrần Thúy Hàng - Văn Chong Thúy Hing — Văn Chung 
Bohm. Tô Màu. Nói Tiếng Đặng Quang Vinh đống vai La Trogi lân - Thanh Việt La Thoại Tân - Thanh Việt 
Pháp PBVHA. chánh Màu Sope PBVA Tùng Lâm Scope (Phim vui) Tùng Lâm Scope (Phim үш) 





— ass. 5...1 =... 
QUỐC TẾ ——KIM CHÁU—— VICTORY LE NGQC CẢI LƯƠNG 
Quéi Xë Tranh Tài Dean «Ching Ngốc Сӱр Hên» Th Gia Phong Tình Hán Nhạc —ə j 
Jones Michele Lee. David Thúy Hằng. Vin Chung Huê, Lý Thanh, Tịnh Ly, OLTMEIC 
Tomlinson Tô Mau. Nói La Thoại Tân - Thanh Việt Lãng Vân, Màu Scope Tiếng bean Kim Chong 2 
Tiếng Pháp PBVHA. Tùng Lâm Scope (Phim vui) Trung Hoa PB-VA E Cass Io 





Tiếng Chuông Vang Thủ Đô thường trực tại rạp Aristle ké từ sau 
năm 1954. Rạp này năm trên đường Lê Lai (thời Pháp là đường Rạp Modern năm gân chợ Tân Định, bên hông cuôi chợ, giờ là a mẽ 
Colonel Bouonnet), bên cạnh là tiệm bánh Trung thu Tân Tân, cơm Trumh tâm Giả trí Không gian ảo. (Ảnh: Trần Văn Hồng) Rega a eh ir Đôn) Ngàn moii ch d 
chay Van Lộc, nay tat cả san bằng và xây dựng thành LL LL CL lg Tah TA 
rs * » * 
Khách san New World. Tong thong Hoa Ky Bill Clinton khi viéng 


А Phim Vui cười, trình chiếu đầu năm Ất Mao 
thăm Sài Gòn đâu tiên năm 2000 đã trú ngụ ở khách sạn này. 


Do VILI FILMS TRUNG DƯƠNG FILMS ` 
sdn xuất thực hiện 


Chàng Ngéc Gặp Hên 


Với thành phần tài tử hùng báo cùng các cấy choc coii nồi danh : 
Tham Thúy Hằng, La Thoại Tân, Văn Chung, Thanh 
Việt, Tùng Lâm, Thanh Hoài, Hoàng Mai, Minh Ngọc 
Tâm Phan, Thùy Liên, Trần Tỷ, Ngô Thanh Xuân, 
Văn Dzai, Bé By, Tùng Phình, Tùng Hiếu, Hoàng An. 
à Khởi chiếu từ ngày : 17-03-1975. 











О sa 8 а 
Rap Van Ноа Ра Као va quan ca phé cao cap Cat Dang gid da bi 
san bằng. (Ảnh: Trần Văn Hồng) 





Nằm trên đường Cống Quỳnh, rạp Thăng Long vẫn tồn tại, chiếu 
phim mới cả Tây lẫn Ta. 





m r STE. c oc 
— Một cuốn phim dem đến cho khán giả nhiều trận cười ý nhị 
thỏa thích, ` ` : de 

_ = Một cuốn phim ly kỳ, pha trộn nhiều tính chất háp do, khiêu 
gợi, ma quái, kinh dj lần tình cảm vui tư ơi, 

„ „ — Một oông trình kỹ thuật với nhiều xảo thuật điện ảnh tàn. kỳ, 
với cảnh nồi bật chiếc xe khong người lái rượt dui chàng ngốc Văn 
Chung chạy trối chết giữa xa lộ đầy xe qua lại, : 
| Một cuốn phim có hình ảnh sáng đẹp nhất, với NGỌC TÙNG vira 

đ opt giải Caméraman xuất sắo nhứt năm 1974, 


Đạo diễn ; LÊ HOÀNG HOA 


Truyện phim NGUYÊN PHƯƠNG. 
| Đầu năm mới di xem phim CHANG NGOC GAP HEN sẽ được 
hén suốt năm. s 
|. Đồng chiếu kề từ ngày : 17 THÁNG 3 NĂM 1975 tại các ap: 


NGUYEN VAN HẢO, KIM CHAU, LUX, CASINO 

DAKAO, HONG BANG, NAM QUANG, ĐẠI DONG 
(Saigon) MY ĐÔ, ĐẠI DONG (Gia Định,) 

TÂN BÌNH (Chợ Lớa), và KHÁNH HƯNG (Biên Hòa) | 















Các mâu quảng cáo trên 
thường thấy trong các nhật báo 
phát hành tại Sài Gòn trước biến cố 
30 tháng 4, 1975. 





Rạp Văn Hoa Đa Kao (khoảng thập niên 60). 











Rap Hung Dao Sai Gon van là nơi trình diễn của các đoàn cải 
lương, trụ sở của Hội Sân khẩu TP. HCM và Câu lac bộ 
Cải lương Tinh Hoa. 






















Rạp Đại Đồng (Gia Định) sau giải phóng là 
nhà In, bây giờ đã ngưng hoạt động. 


`. saa ET 





meme 
© www.vietnampictures.us 


Rap Kim Châu ngày xưa.(Ảnh: Vietnampictures.us) 


Rap Victoria Lê Ngọc trên đường Nguyễn Cư IE | 
Trinh, trước kia là rap Alhambra, bây giờ van ` P 
là rap chiéu phim voi tén mói Toàn Tháng. Rap Trung Ương ó Cho' bón, thập niên 50. Ç ` 


Rap Van Cầm - Phú Nhuận 
Ở ngã ba Võ Di Nguy và Nguyễn 
Huynh Đức, Phú Nhuận, bây giờ là các 
cơ sở thương mại, buôn bán tư nhân. 
Rap Văn Hoa Da-Kao 
62 Trân Quang Khải, Q. 1, Sàigòn. 
Một phần là quán cà phê cao cấp 
Cát Đằng. Tháng 3/2011, rạp bị san 
bằng dé xây dựng chung cư, nha hàng 
va văn phòng thương mai. 
Rạp Văn Lang 
Đường Trương Minh Giảng. 
Rap Victory Lê Ngọc 
102 Tổng Đốc Phương, Q. 5 
(tên mới là Châu Văn Liêm). Trước có 





Rạp Lệ Thanh trên đường Phan Phú Tiên, Chợ Lớn. Rạp này 







tên là MaJestic Chợ Lớn, sau giải chuyên chiêu phim Tàu, sau gidi phóng là sàn nhảy disco của may 
phóng đôi là Toàn Thăng. Kê từ tháng cô cậu choai choai, hầu hết là người Hoa. 
3/2012, rạp tạm ngưng hoạt động dé _ аи 
r . же 
bước sang kê hoạch xây dựng mới. pue M 











Rap Vĩnh Lợi 
Trên đường Lê Lợi, gần Bệnh viện 
Đô Thành Sàigòn. Nay là Công ty 
Cổ phần Chứng khoáng. 


` = cm m c 








Rap Hói An (Dà Nàng) vàn cón hoat dóng lai rai. 






= 4 —M— 





Rap Casino Dakao tháp nién 60, sau gidi phóng dói là Cau Bóng. 
Bay gió là tiệm Coffee và Billards. 







Rap Nguyén Ván Háo, tháp nién 60 trén 
duóng Tràn Hung Dao, dà xáy dung lai, báy 
giờ là rap Công Nhân, trụ sở Nhà hát Kịch 


Thành phó. Đà Lạt thơ mộng nay không còn một rạp chiếu bóng nào cả, rạp 
Hòa Binh (sau giải phóng đổi thành rạp 3 - 4) không còn chiếu 
phim như xưa. Rạp Ngọc Lan, Ngọc Hiệp đã biến mắt từ lâu, Ngọc 
Lan nay trở thành một khách sạn sang trọng của thành phố và của 
cả tỉnh Lâm Đồng, Ngọc Hiệp cũng trở thành khách sạn sau đó. 





Sài Gòn cũng có rạp Công Nhân như Hà Nội, Hai Phòng, trước gidi 
phóng là rạp Nguyễn Văn Hảo. Nay là rạp của Nhà hát Kịch 
TP. HCM. 





`. mask: ¿ з RE С! 


Hình trên ở giữa: Dé đáp ứng số khán giả hâm mộ điện ảnh, chủ гар REX đã khuếch trương thêm rap Mini Rex, chiếu 
nhiều phim chọn lọc và có giá trị. Day là tờ program quảng cáo phim Tinh Thu Rực Nắng (Meutre au Soleil) được 
chiếu khoảng đầu mùa hè năm 1974, một trong những phim ngoại quốc đông ngẹt khán giả đến xem. 








U Ë Im DUVET PHIM ANH 


Để có một ý niệm về vấn dé kiểm duyệt phim anh, tài liệu sau đây xin giới 
thiệu với các bạn cuộc phỏng vấn ông Nhan Kim Hòa, chủ sự phòng Kiểm 
duyệt Phim ảnh thuộc Bộ Thông Tin, bài phỏng vấn này do báo Kịch Ảnh 
thực hiện. 


22 


$e 


Tran Mj Anh 
® Điện Ảnh — 
® Việt Nam = 

















SH THÀNH PHAN CUA HỘI ĐỒNG SƠ THẤM VỀ CHÚC VU CUA НО 
а Ч TRONG NHIEM SỞ? 

Hội đồng Kiểm duyệt Sơ thẩm của chúng tôi gồm có 6 vị, đại diện cho 6 
Bộ gồm: 










.Bộ Thong Tin, 
BO Xã Hội, 
.Bộ Nội Vụ, 
.Bộ Quốc Phòng, 
.Bộ Giáo Dục, 
.Bộ Văn Hóa. 
Các vị trên đều là cấp Chủ sự. 


HỘI ĐỒNG PHÚC THẤM? 
Mỗi Bộ 2 vị đại diện, tổng cộng là 12 người tùy các Bộ cử, nhưng ở Phúc 
thám thấp nhất cũng là công chức cao cấp từ Chánh sở trở lên. 


HỘI ĐỒNG CHUNG THẤM? 
Chi có Tổng trưởng Thông Tin xem và quyết định. 


TIÊU CHUAN KIEM DUYET? 

Tiêu chuẩn đang áp dụng bây giờ đã quá cũ, chúng tôi đang cùng các Bộ 
liên hệ có những buổi họp để vạch thêm những tiêu chuẩn mới, hợp tình hợp 
lý hơn, sẽ phổ biến đến báo chí tường tận sau 


QUÁ TRÌNH KIEM DUYỆT? 

Ở thời kỳ Sơ thám, nếu một trong 6 Bộ phản đối vì một lý do nào đó thuộc 
thám quyên cua họ, phim đó phải dua lên Phúc thám chờ quyết định. Nhưng 
khi đưa lên Phúc thẩm, kết quả sẽ biểu quyết theo đa số. 


CÓ KHAC KHE KHÔNG? 

Với những cảnh hôn môi kéo dài quá lâu, chúng tôi bác. Riêng vê sexy, 
một cảnh khỏa thân nghệ thuật, đẹp và đạo diễn khai thác được khía cạnh 
nghệ thuật thì được. Trái lại những cảnh không có sexy, nhưng có những động 
tác khiêu gợi dục tính, dù ăn mặc kín đáo, chúng tôi buộc lòng phải cắt, dù là 
phim Việt Nam hay phim ngoại quốc. 


CÓ KIỂM DUYỆT TỪ BAO GIỜ? 

Chính thức có từ ngày 30 tháng 7 năm 1952 do Dụ số 17, thời Bảo Đại. 
Hiện nay chưa có một bộ luật điện ảnh nào được khai sinh để bảo đảm cho 
ngành hoạt động này. Những điều khoản căn bản của dụ trên vẫn còn được áp 
dụng, ngoại trừ một vài tiểu tiết có mục đích dành cho sự ưu đãi cho các phim 
ảnh của Pháp. Sau năm 1967, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa có quy định 
thêm một số văn thư về cách thức kiểm duyệt và kiểm soát phim ảnh. Và sau 
này cũng có một số chỉ thị thêm trên giấy tờ cũng như bằng miệng, nhưng 
chưa có cái gì thành luật lệ cố định hết. Nói một cách khác, tùy thời, tùy quan 
điểm của Hội đồng Kiểm duyệt, tùy chỉ thị mà phim ảnh bị kiểm duyệt gắt 
gao hay dé dai. 








Kiểm duyệt phim anh 


Lam hay nhập một cuốn phim, nhà khai thác phải qua 
Hội đồng kiểm duyệt phim đặt tại Bộ Văn hóa Thông tin 
Chiêu hồi. Nếu là phim sản xuất trong nước, trước hết 
phải có một bản truyện phim (chưa phải ban phân cảnh) 
để xét về nội dung, nếu được chấp thuận, phim mới có 
giấy phép khởi quay. 

Sau khi cuốn phim hoàn thành, được đưa duyệt lần 
hai để Hội đồng thẩm định lại nội dung, hình ảnh và lời 
thoại. Nếu có đoạn nào không phù hợp với chính sách họ 
sẽ cắt đi, người làm phim phải thực hiện theo yêu câu đó. 
Nếu thấy những đoạn trước và sau bị cắt bỏ không liên 
tục, người sản xuất phải quay thêm hay sửa chữa lại lời 
thoại (vì một cuốn phim như một tác phẩm văn học, cốt 
truyện không xuyên suốt kể như hư cả bố cục câu 
chuyện) khi hoàn tất phải duyệt lần ba mới có giấy phép 
cho chiếu. 

Nhà sản xuất khi được giấy phép này mới đem phim 
ra chiếu phúc khảo dành cho nhiều thành phần: 

.Cán bộ Văn hóa Thông tin Chiêu hồi. 

.Gidi báo chí, truyền thong. 

.Chủ rạp (nơi có dự định đem phim đến chiếu). 

.Giới diễn viên và những người thực hiện phim. 

.Mót số khán giả (thân bằng quyến thuộc hay người 
quen). 

Buổi chiếu phúc khảo này để cán bộ VHTTCH xác 
định lại là cuốn phim đã được thực hiện đúng như lần 
duyệt thứ ba. Còn giới ký giả và khán giả sẽ nhận xét và 
phê bình cuốn phim. Giới làm phim và chủ rạp sẽ lắng 
nghe các ý kiến nhận xét và phê bình đó. 

Nếu được đa số khen ngợi, cuốn phim rất dễ tìm ra 
rạp chiếu và lịch chiếu. Nếu phim bị khen chê lẫn lộn, 
giới sản xuất phải tốn thêm một số tiền để quảng cáo. 

Còn phim quá tệ, người làm phim chỉ còn cách đưa 
phim về các tỉnh để chiếu vì không rạp nào chịu nhận 
phim này chiếu tuân lễ ra mắt. 

Các nhà nhập cảng phim khi duyệt phim không qua 
giai đoạn 1, còn chiếu phúc khảo họ mời giới báo chí đi 
xem là chủ yếu, nhờ giới này giới thiệu trên báo. Còn về 
rạp chiếu ho đã có sẵn những rạp vệ tinh. Có những chủ 
rạp độc lập, không nằm trong hệ thong của nhà nhập 
cảng hay sản xuất phim, nên muốn đưa phim đến chiếu 
rất khó. Như ông Ưng Thi, chủ rạp Rex, các phim Việt 
Nam khó làm cho ông ta chịu nhận chiếu dù là phim hay. 
Còn phim Âu Mỹ muốn chiếu, nhà nhập cảng phải đem 
phim đến nhà ông ở Trương Định-Tú Xương để duyệt. 
Tại đây, ông xem phim cùng với các nhà báo, các con, 
và cả tài xế, con sen của ông. 

Nhu vụ phim Hè Muón của Dang Trần Thức. 

Phim này đoạt giải thưởng vàng trong ngày Điện ảnh 
kỳ V (1974), được đưa ra trình chiếu trong ngày khai 
mạc đại hội tại chính rạp Rex. Phim có nhiều minh tinh 
Việt Nam thời bấy giờ như Kiều Chinh, Đoàn Châu Mậu, 
Nguyễn Năng Tế, Ôn Văn Tài... thủ diễn. Nhà quay 
phim hay nhất là Trần Đình Mưu. Ai cũng đánh giá là 
cuốn phim rất nghệ thuật từ diễn xuất, cảnh trí, bố cục, 
âm thanh và hình ảnh. 

Nhưng Ưng Thi lại không nhận chiếu chính thức, lý 
do bộ phận duyệt phim của ông chê là, coi phim không 
hiểu gì cả, đạo diễn không ai biết tên tuổi, có thế thôi. 

Còn trong giới làm phim, ai cũng biết Đặng Trần 
Thức vừa lấy bằng đạo diễn ở Pháp về làm phim đầu tay 
ra mắt trong làng điện ảnh, nhưng mặt khác rất chính trị, 
vì Thức là em bà Mai, tức vợ của tướng Nguyễn Cao Kỳ! 

Đúng như bộ phận duyệt phim nhà ông Ung Thi đã 
nhận xét, nội dung phim được phóng tác từ một tiểu 
thuyết văn học của Thụy Sĩ. Truyện viết xoay sâu về nội 
tâm của các nhân vật gitia xã hội cao và thấp, tình yêu và 
ghen ty, sự sống và cái chết. Trình độ người doc hay 
người xem Hé Muón phải có bậc trung học đệ nhi cấp trở 








KIEM DUYỆT NHŨNG GÌ? 

Cũng theo những điều khoản căn bản của đạo dụ thời Bảo Đại có 3 tiêu 
chuẩn để cắt xén hoặc cấm chiếu một số phim ảnh dù nhập cảng hay sản xuất 
trong nước là: 
1.Phạm thuân phong mỹ tục. 
2.Cổ võ bạo lực (không thích hợp với đường lối quốc phòng của quốc gia). 
3.Chính trị (đường lối của Chính phủ). 

Bất cứ một cuốn phim nào trình chiếu cho công chúng xem đều phải qua 
sự kiểm duyệt của Hội đồng Kiểm duyệt, dù cho đó là phim của Tòa đại sứ 
bạn gởi đến làm quà cho khán giả Việt Nam. 


"BÀ GIÀ" KIỂM DUYỆT LÀ AI? 

Hai tiếng bà gid dung để chỉ những mũi kéo khó tanh của những người làm 
công tác kiểm duyệt phim ảnh. Thực sự không phải là một người làm công 
việc đó, mà là 6 Bộ cùng làm như đã kể, trong đó đại diện của Bộ Thông Tin 
là Chủ tịch. Trước kia, thời Ngô Đình Diệm, Hội đồng Kiểm duyệt còn có 
thêm 2 đại diện nửa là Phong trào phụ nữ Liên đới, đại diện tôn giáo một vị 
linh mục. 


NHUNG DOAN PHIM BỊ CAT NAM О DAU? 

Có lẽ câu hỏi này nhiều người muốn biết. Khi những đoạn phim bi cấm 
chiếu cắt ra, Bộ Thông Tin cất giữ làm tài liệu. Đối với nhữn phim bị cấm 
chiếu hoàn toàn, nếu là phim nhập cảng thì phim này phải đem ra khỏi nước 
trong vòng 15 ngày sau khi có lệnh cấm. Ngoài ra, nhà sản xuất hay nhà nhập 
cảng cũng có thể tự xin cắt phim mình mà không nhờ đến Hội đồng Kiểm 
duyệt, nhưng phim cắt phải đem nộp cho Bộ Thông Tin. 


wy Mc 


Г" C 
b. 
aN 


"Người ta không thể ngờ rang, trong những nam qua chỉ vài phim của 
Trung tâm Quốc gia Điện anh được thực hiện trong sự chìm dam tê liệt của 
điện ảnh Việt Nam. Tư nhân đã giải nghệ hoặc ngôi chờ thoi cơ thuận tiên. 
Nhưng kế từ dau năm 1970 một loạt phim Việt Nam được tung ra thị trưởng, 
liệt kê cho đến dau tháng 7-1971, có tat cả 14 phim và hiện thời còn 14 phim 
xong xuôi đang chờ rạp, cộng với 8 phim đang, hoặc đã bat dau quay. 
Nguyên nhân sự thay đổi ấy, một phan là nhờ sự thúc đẩy của Bộ Thông tin, 
thức tỉnh những nguoi làm phim ngải ngu chờ thoi... 

Chúng tôi xin ghi ơn Bộ Thông tin đã cho ching tôi liêu thuốc hồi sinh dé 
hoạt động trở lại trong nghề mà chúng ta ưa thích, Bộ da đương phương giúp 
đỡ các nhà sản xuất bằng cách hop tác sản xuất và yém trợ kỹ thuật. Cũng 
nhờ Bộ Thông tin mà số phim thực hiện xong đã đạt con số bắt ngo noi trên. 

Theo sự nhận xét của những nha khai thác điện anh, moi phim Viét Nam 
có thé thay thé cho 3 phim nhập cảng. Như vậy số phim đã có (36), Bộ Kinh 
tế có thé bót di 108 phim trong số phim nhập cảng, tiết kiệm khoảng 500.000 
My kim và giúp cho điện ảnh Việt Nam có rạp để chiếu phim Việt Nam, mot 
hình thức giúp đỡ thiết thực và ung hộ cho sản phẩm xit sở. 

Ngày nay mọi người đêu công nhận phim ảnh không phải là để giải trí, mà 
còn là một trong những bó môn văn hóa, phán ảnh cả nén văn hóa quốc gia. 
Không cân phải nhắc lại rằng chúng ta đã trao đổi phim Việt Nam với phim 
ngoại quốc, và đã tham dự những Đại hội Điện ảnh Quốc té. Những phim 
Việt Nam đã duoc chiếu nhiễu noi ở hải ngoại, chứng tỏ rằng ta có một nên 
văn hóa không thua kém ai. Tuy con số dang còn it ói chưa dáng ké, nhưng 
mỘt ngày gan đây phim anh Việt Nam sé nhiễu cơ hội để rạng mat rạng may 
ở các nước khác, và toàn thể chúng ta cũng hãnh diện chung." 

Ong Thái Thúc Nha, giám đôc Hang phim Alpha, đọc tại Ngày Điện Anh Việt Nam 1971. 








lên (thời đó là Tú tài I), và có một kiến thức vê triết học 
mới lãnh hội được phim! 

Sở di phim Hè Muộn được giải thưởng trong đại hội 
vì nhiều lý do, lý do thứ nhất nhà sản xuất kiêm đạo 
diễn Đặng Trần Thức là em bà Kỳ, lý do thứ nhì, các 
diễn viên đều là minh tinh quốc tế (Kiều Chinh), hay 
chức sắc trong nước (Nguyễn Năng Tế, chồng Kiều 
Chinh), Ôn Văn Tài (trung tá không quân, chồng ca sĩ 
Thanh Thúy), lý do thứ ba, về nghệ thuật điện ảnh: đạo 
diễn, quay phim, âm thanh, ánh sáng (phim tráng rửa, 
mix âm thanh đều thực hiện tại Pháp) nên phim phải 
tuyét (lúc này phim mau do người Việt sản xuất đều đưa 
qua Trung tâm Quốc gia Điện ảnh tráng rửa, trừ vài 
phim hợp tác với Thái Lan, Đài Loan phim được tráng 
rửa tại các nước này). Nếu so với phim Lệ Đá, Bùi Sơn 
Duan đưa ra tham du, thì Hè Muón hon hẳn, chi duy 
nhất như đã nói: cốt truyện không ai hiểu nói! 

Đặng Trần Thức rất muốn phim được chiếu tại các 
rạp loại A như Rex, Văn Hoa Saigon, Nguyễn Văn Hảo, 
Van Hoa Đa-kao, nhưng hau như các rạp đó đều từ chối, 
nhất là đang vào dịp Tết. 

Nhưng...như đã nói, Đặng Trần Thức là em vợ của 
Nguyễn Cao Kỳ, nên việc ông Ứng Thi, ông Hợi từ chối 
cũng khó. Cho nên, Ung Thi ra điều kiện: 

Thông thường các phim chiếu tại rạp Rex được ăn 
chia 4/6 (người khai thác 4, chủ rạp 6) chiếu trong 7 
ngày. Riêng với Hé Muón ăn chia 3/7 (vì là dịp Tết 
Nguyên đán), chiếu từ 24 Tết đến 30 Tết, trong 2 ngày 
phải bảo đảm 70% doanh thu, nếu không đoạt con số 
trên thì rạp sẽ rút phim không chiếu. 

Coi như Ưng Thi chịu nhượng bộ, và Đặng Trần 
Thức không còn lý do nào để tạo áp lực với rạp chiếu. 

Kết quả như Ung Thi nói, phim này chỉ chiếu đúng 2 
ngày tại rạp Rex, vì doanh thu chỉ đoạt 20% (tức với 
1.200 ghế/xuất, chỉ thu khoảng 300 vé/xuất). Đó là số 
phận của phim Hé Muón dù rất hay, nhưng chưa phù 
hợp với tâng lớp khán giả Việt Nam và cả giới xem 


phim Âu Mỹ! (Lê Hoàng Nguyễn) 














Kiều Chinh và Dev Anand trong phim Hare Rama Krishma (The 
Evil Within, 1971) Ảnh: asherxai 





Các chuyên viên của Trung tâm Quốc gia Điện ảnh. (Anh: sbtndc) 


233 





e 


Trần Mj Anh 





= Điện Ảnh ® 


s lệt Nam = 





2 
2 Luyén їёс = 


một thời æ 


m VY 





ang son æ 


Ss 

ze 
za 
qa 
Ri 


Luyén tiếc m 


một thời æ 
vàng son g 





шй PHONG van | 
ONG TRAN XUAN ШЕП 


Tổng thư ky Nghiệp đoàn Khai thác Kỹ nghệ 
Điện ảnh Việt Nam 


Thưa ông Tổng thu ky, xin ông cho biết tình hình điện ảnh Việt Nam trong 
năm qua có những đặc điểm gì? 
Có thể nói rằng, trong năm 1972, điện ảnh có 3 đặc điểm đáng chú ý: 

1.Loai phim võ hiệp Trung Hoa đã lùi bước nhường chỗ cho loại phim 
quyền cước Trung Hoa thao túng thị trường Việt Nam. 

2.Phim Việt Nam đã phát hành được nhiêu hơn các năm trước (18 
phim) và đã tiến bộ rất nhiều về phương diện kỹ thuật. 

3.Loại phim tình cảm xã hội Âu Mỹ vẫn còn ăn khách như Roméo et 
Juliette và Love Story. 


Ong có thể cho biết có bao nhiêu phim phát hành trong năm 1972? 
Có 18 phim Việt Nam, 81 phim Au Mỹ, và 98 phim Trung Hoa. 


Phim nào có số thâu mạnh nhất? 

Phim Việt Nam có phim Nhà Tói nhờ chiếu vào những ngày nghi nên thâu 
gần 40 triệu. Trung Hoa có phim Tỉnh Võ Món (Fist of Fury) thâu trên 60 
triệu. Phim Âu Mỹ có Love Story (Chuyện Tình) thâu gần 26 triệu. 


Luôn tiện xin ông ТТК cho biết hệ thống khai thác phim ánh tại Việt Nam? 
Hiện nay trên toàn quốc có 144 rạp chiếu bóng. Vùng Saigon - Cholon có 43 
rạp, miền Trung 51 rạp, miên Đông 19 rạp, miền Tây 51 rạp. Riêng tại Sai- 
Cholon có 25 rạp chiếu phim đợt đầu - en lère vision. 18 rạp chiếu phim dot 
hai hoặc ba - en 2ère, 3ère vision. Còn các rạp ở các tỉnh phải chiếu phim sau 
khi Saigon đã khai thác xong đợt đầu. Với số rạp chiếu phim đợt đầu tại Sai- 
gon hiện có 5 circuits và Cholon cũng có 5 circuits. 


Tai sao có tuần lé tại Sài Gon chỉ chiéu 3 phim mà thói, nhu váy chỉ có 3 
circuits? 

Các rạp dang lâm vao tinh trạng thiếu phim hay, có giá trị để khai thác. Vi 
thế, buộc lòng có phim phải khai thác luôn 9, 10 rạp, nhất là các phim Trung 
Hoa và Việt Nam. Đứng trên cương vị những nhà khai thác (chủ rạp), chúng 
tôi không chấp nhận chiếu 1 cuốn phim chung 9, 10 rạp, vì thế số thâu của 
mỗi rạp sẽ bị sút xuống. Như phim Love Story, nhờ chiếu độc quyền mà rạp 
Rex thâu gần 26 triệu, chứ nếu phim này chiếu thêm một vài rạp thì làm sao 
rap Rex có được số thâu như vậy. Sở di, các rạp thiếu phim ăn khách vì hiện 
nay theo chính sách của Bộ Thông Tin, mỗi năm chỉ được nhập cảng 260 
cuốn phim mà chỉ có 100 bộ phim Trung Hoa (được gọi là phim ăn khách). 
Mặc đầu được nhập cảng 100 phim Trung Hoa, nhưng các nhà sản xuất phim 
Trung Hoa tại Đài Loan và Hong Kong không bao giờ bán một lần 100 phim 
quyền cước hoặc võ hiệp, mà họ buộc phải mua 20, 30 phim xã hội tình cảm, 
hoặc ca vũ nhạc kèm theo loại phim ăn khách. Như vậy, mỗi năm Việt Nam 
chỉ nhập cảng độ 60, 70 phim quyền cước hoặc võ hiệp mà thôi. 


Xin ông TTK cho biết Sài Gòn - Chợ Lớn có bao nhiêu loại rạp tat cả? 
Có 4 loại rạp: loại A có 3 rạp, loại B có 18 rạp, loại C có 18 và loại D có 4 
Tạp. 


Nhu vậy thì tại sao có nạn chèn ép phim Việt Nam. Mỗi lần có phim Việt 
Nam phát hành là mỗi lần có dư luận bị các chù rạp làm khó dễ? 





Ông Trần Xuân Hiến 


Gilberte Nguyễn Văn Lợi 


Ngoài ông bà Ưng Thi kinh doanh hai rạp chiếu 
bóng nói tiếng ở Sài Gòn là Đại Nam và Rex, khán già 
Việt Nam còn biết đến cái tên rất quen thuộc là bà 
Gilberte Nguyễn Văn Lợi và Cosunam Films, chuyên 
nhập cảng phim Pháp và Âu châu, cũng như sản xuất 
và phát hành phim Việt Nam. 

Có lẽ không ai quên được cái lư hương bằng đồng 
sáng chói với khói hương nhè nhẹ bốc lên sau tắm màn 

đỏ rực rỡ. Đó là logo của hãng 

Cosunam Films mà bà Gilberte 

Nguyễn Văn Lợi thành lập va giữ 

vai trò giám đốc của hãng. Nhãn 

` hiệu cầu chứng đó dà là một 

xế. thương hiệu dáng tin cậy từ nhiều 
năm. 

Bà Gilberte Nguyễn Văn Lợi là 
con gái của một ông hội đồng ở Tây Ninh. Bà có người 
chị tên là Lucie, và người em trai là Charles, tat cả đều 
sông ở Pháp từ thời niên thiếu. Ông hội đồng Nguyễn 
Văn Lợi sau lay thêm bà bầu gánh cải lương Nguyễn 
Thị Thơ, sinh ra hai người con là Nguyễn Văn Thình 
(1940) và Nguyễn Thị Nga (1942). Nguyễn Thị Nga 
sau này trở thành một nghệ sĩ cải lương nỗi tiếng, và 
cũng là một diễn viên điện ảnh nữa! đó chính là Thanh 
Nga. Cô có quốc tịch Pháp va mang tên Pháp (Juliette) 
như những anh chị em cùng cha khác mẹ của cô. 

Hãng Cosunam Films duoc đặt tại 175 đường 
Nguyễn Thái Học, gần nhà Tổng phát hành sách báo 
Độc Lập và Nam Cường. Những cuốn phim nói tiếng 
mà Cosunam đem lại cho khán giả là: Parlez-Moi 
d'Amour, La Grand Evasion, Soleil Rouge, Meutre au 
Soleil, Borsalino... và phim Việt Nam sản xuất có: 
Loan Mắt Nhung, Mùa Thu Cuối Cùng... 

Đã có một thời bà là vợ của tướng Đỗ Cao Trí, và 
có 3 người con gái với ông. Bà hiện đang sống ở Pháp, 
và không còn kinh doanh điện ảnh nữa. 





La những nha khai thác Việt Nam, chúng tôi rất hoan nghênh chiếu những 
phim Việt Nam cho khán giả Việt Nam thương thức những cái hay, cái dep 
của điện ảnh nước nhà. Sở di có nạn thiếu rạp là vì, các rạp đều bi sự chi phối 
của các hang phim trong việc sắp xếp date để chiếu. Tuy nhiên, chúng tôi 
luôn luôn có chủ trương là dành ưu tiên cho các phim Việt Nam có giá trị. 
Chúng tôi nghĩ rằng, nếu có phim Việt Nam hay, có giá trị thì các chủ rạp 
phải tìm kiếm các nhà sản xuất để ký giao kèo khai thác. Còn trái lại thì, vì sợ 
bị lỗ sở hụi nên buộc lòng họ phải từ chối. 


Theo ông TTK thì trong năm qua, phim Việt Nam nào có giá trị hon ca? 
Mỗi phim đều có giá trị mỗi khía cạnh. Nhưng chúng tôi nhận thấy phim Nhu 
Giọt Sương Khuya của Việt Anh đáng được khích lệ. 


Xin ông cho biết cam nghĩ của ông về nền điện ảnh Việt Nam? 
Kỳ vọng của chúng tôi là làm thế nào cho nền điện ảnh Việt Nam phát triển 
mạnh, tiến bộ kịp điện ảnh thế giới. Theo ý kiến riêng của tôi thì: 

.Các nhà sản xuất nên tổ hợp trong việc sản xuất, chú trọng về phương 
diện nghệ thuật hơn về phương diện thương mại. 

.Chính phủ cần nâng đỡ thiết thực ngành sản xuất, bớt các sắc thuế, 
giúp do kỹ thuật, cho các rạp chiếu bóng hưởng thuế 10% dù chiếu đợt 2, 
hoặc 3... 

.Các rạp hổ trợ tích cực các nhà sản xuất trong việc phát hành phim 
Việt Nam. 


Câu hỏi cudi cùng, xin ông TTK cho biết cám tinh của ông dành riêng cho 
các đạo diễn, tài tử Việt Nam? 

Tôi rất cảm mến tất cả đạo diễn, tài tử Việt Nam, những người đang góp phần 
xây dựng điện ảnh nước nhà. Tuy nhiên, tôi cảm phục nhất là đạo diễn Bùi 
Sơn Duân, với tinh thần làm việc của ông ta mà tôi đã có dịp chứng kiến. 
Riêng tài tử thì tôi vẫn có nhiều cảm tình với Kiều Chinh, Tham Thúy Hằng, 
Thanh Nga, La Thoại Tân, Trần Quang... 


Hói ký của Phạm Duy 


Trong cuốn Hoi Ký Pham Duy tập 3 (tái 
bản 1991), nhạc sĩ Phạm Duy có ghi lại một só 
hói tuóng vé Dién ành nhu sau: 

Chương Ва: "...tói bị lôi cuốn vào một ngành 
nghệ thuật rất mới mẻ là điện ảnh. Tôi vừa ở 
Pháp về và cộng tác chặt chẽ với anh bạn Đỗ 
Bá Thế mà tôi đã quen khi còn ở Paris và hứa 
sẽ cùng anh đi vao công việc thực hiện phim 
Việt Nam. Luc đó hai hãng lớn ở Saigon là 
ĐÔNG PHƯƠNG của Đỗ Bá Thế và TÂN 
VIỆT của Bùi Diễm dang thi dua làm phim tó 
Cộng với hai cuốn phim Ðt Lành và Chúng 
Tôi Muốn Sống. Đây cũng là lúc tôi rất hung 
hăng (!) với những thành công quá dễ dãi của 
mình -- trong cả hai địa hạt âm nhạc và điện 
ảnh." 

Chương Chín: "Chính quyền cũng đặt phần 
quan trọng vào điện ảnh, một ngành rất lợi hại 
trong việc thông tin đại chúng. Một mặt Nhà 
Nước khuyến khích các hãng sản xuất phim tư 
nhân như Đông Phương của Đỗ Bá Thế, Tân 
Việt của Bùi Diễm, Alpha của Thái Thúc Nha 
(làm phim chống Cộng). Mặt khác, Trung 
Tâm Điện Ảnh được xây dựng ở đường Thi 
Sách để đào tạo các chuyên viên. Vì mê điện 
ảnh từ nhỏ, bây giờ được Giám đốc Trần Văn 
Bửu (mà tôi quen hồi còn du học ở Paris) mời 
cộng tác, tôi làm việc với Trung Tâm trong 


10 năm, khởi đầu là người viết truyện phim rồi 
leo dân tới địa vị Phó Giám Đốc." 

Chương Mười Ba: "Cộng tac với Trung Tâm 
Điện Ảnh, tôi đóng góp vào việc thực hiện 
những cuốn phim thông tin tuyên truyền. Liên 
hệ với những hãng phim tư nhân -- như hãng 
phim Đông Phương của Đỗ Bá Thế -- tôi đóng 
góp vào việc sản xuất những cuốn phim nghệ 
thuật, tuy vẫn phải mang tinh thần tó Cộng mà 
chính quyền miền Nam đề cao... 

Ngành điện ảnh, với kỹ thuật cao và rắc rối 
hơn, cần thời gian để khắc phục nên điện ảnh 
Việt Nam chưa tiến nhanh tới thời kỳ trưởng 
thành, dù về diễn viên, chúng ta có những 
ngôi sao như Kiều Chinh, Đoàn Châu Mậu, 
Hoàng Vĩnh Lộc, Lê Quỳnh... Các nhà sản 
xuất thiếu vốn lớn để trang trải các món chỉ 
tiêu không 16 trong đó phan chi phí về phim 
liệu, máy quay hình, thu thanh, ánh sáng là tốn 
kém nhất. Tuy vậy, chúng ta có những người 
hi sinh cho điện ảnh như Hoang Anh Tuấn, 
Hoang Vĩnh Lộc... dé Điện Ảnh Miền Nam có 
mặt tại Festivals lớn ở Đông Nam Á. Phải 
công nhận việc xây dựng Trung Tâm Điện 
Ảnh là một công lớn của chính quyền Ngô 
Đình Diệm vi đây là nơi dao tao ra những 
chuyên viên điện ảnh đầu tiên. Là nhân viên 
của Trung Tâm Điện Ảnh, phụ trách viết lời 
bình cho những cuốn phim thời sự, phim tài 
liệu hay viết truyện và đối thoại cho những 
phim truyện..." 


Chiếu phim dạo 


Nghề chiêu phim dạo cũng là một cái nghé kiêm ra 
tiên, và cũng là một cái thú mang đên cho trẻ con những 


tiêng cười rộn rã và hôn nhiên. 


Với chiếc xe đạp, hoặc xe gan may duoc tan trang nhu 
một rap chiếu bóng nhỏ. Và với một vài chục phim ngắn 
(hầu hết là phim cám, đen trang, 8mm) chỉ vón ven có vài 
phút cũng đã thu hút được một số đông khán giả nhi đồng! 
Và dĩ nhiên, cũng kiếm được một ít lợi nhuận cho cuộc 


sông hằng ngày. 


Không chỉ ở Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định, Gò Vấp... 
mà ở các nơi khác cũng có cái nghề này. Như trong phim 
Áo Lụa Hà Đông sau này của đạo diễn Lưu Huỳnh đã gợi 








lai những hình ảnh 
đó ở Hội An. Trẻ 
con đến trường, sau 
giờ tan học thường 
hay nán lại một chút 
để xem phim. Từ 
những phim Sạc-lô 
(Charlot), Map ốm 
(Laurel & Hardy) 
Tac-dang (Tazan), 
hiệp sĩ Zorro, cho 
đến những chú chuột 
Mickey, Donald 
Duck... déu dem dén 
những tran cười ha 
hé va thich thu. 

Chi có vài cắc, 
một số tiền nho nhỏ 
chỉ đủ để ăn vụn mà 
bố mẹ các em đã cho 
trước khi đi học. Mê 
xem phim nên các 
em đành nhin đói, 
chịu khó đứng một 
chút, dán hai con 
mat vào hai cái lỗ 
nhỏ, từ màn đêm, 


đen thui, dần dần xuất hiện những hình ảnh quen thuộc, 
những nhân vật mà các em chờ đợi. Rồi thì những tiếng 
cười giòn giã, những ngạc nhiên từ tình tiết câu chuyện, 
đến những cái mà các em không thé ngờ... đập vào mắt 
các em. Chỉ một chốc lát sau...hết phim! Các em tiếc, và 


mong sẽ được dịp xem lại... 


Sau giải phóng, cái nghề chiếu phim dao phải tự rút lui, 
bởi vì trong cái chiến dịch gọi là Bài ừ Văn hóa Mỹ- 
Nguy, đôi truy, phản động của Cách mạng, phim chiếu dao 


không ai dám hành nghề nữa! 


(Ảnh: Phuoc Sang Entertainment) 





Chiếu phim dao ở Sài Gòn, một nghé cũng dễ 


kiêm sông. 





VIÊN DAI HOC MINH BUC Linh mục Inhaxiô 


` ^ Mz. ..ềSR-L^TL..2 Büi Quang Diém 
[rung dai hoc Nhân Van và flghé Thuật | (1921 - 2009) 


Ban Truyén Thông | T từng là Khoa trưởng 

\ | / Phân khoa Nhân Van 

& Nghệ Thuật Viện 

Đại học Minh Duc. 

Ngài đã thành lập đầu 

tiên trong lịch sử nền 

giáo dục Việt Nam 

các ban Cử nhân Hoa 

văn, Âm nhạc, Truyền 

thông Xã hội (đặc biệt là ban Cử nhân Điện ảnh), 

Tâm lý Ứng dụng bên cạnh ban Cử nhân truyền 
; ү thông: Anh van và Triết của phân khoa. 

Điện Anh là một nghệ thuật tong hợp các ngành nghệ thuật khác. Điện anh Ngài tốt nghiệp tiến sĩ Triết tại Roma, nguyên 
còn là một kỹ nghệ qui mô có tâm hoạt động quốc tế. Khung trời điện ảnh Phó Viện trưởng Viện đại học Minh Đức. Đã an 
Việt Nam ruc ró hào quang với những điêu kiện thuận lợi nhất. Tất cả đang | nghỉ trong Chúa ngày 1-1-2009 tại nhà Dòng 
"`... Chúa Cứu Thé Sài Gòn, hưởng thọ 89 tuổi. 





^ 3 
DIEN ANH 
Thời han ghi danh từ 5-8-74 đến 4-10-74 á m D 
Moi chi tiết tiếp xúc với Van phòng ghi danh xế БЕЙ des 
Tai trường Dai Hoc Nhân Van và Nghệ Thuật MINH DUC = تسا‎ 
245/5 Pham Hong Thai, Gia Dinh ПА 


BAN GIANG HUAN 
Khoa trưởng: Linh mục Bùi Quang Diém 
Trưởng Ban: Đạo diễn Đỗ Tiến Đức 





Giáo su: Peas hak: 
Trần Van Biên (Điện ảnh gia), Võ Doãn Châu (Dao dién, IDHEC), Lê Dan ЩО | М 
(Đạo diễn, IDHEC), Nguyễn Уап Dom (Điện ảnh gia, IDHEC), Lê Mộng Đạo diễn Đỗ Tiến Đức từng là Trưởng ban 


Hoàng (Dao diễn, IDHEC), Lê Hoàng Hoa (Đạo diễn, NVTGS), Lư Tan Giảng huấn trường Dai học Nhân Văn & Nghệ 
Hồng (Thẩm phán), Trần Thị Hường (Điện ảnh gia, IDHEC), Nguyễn Phú Thuật (Viện Dai học Minh Đức), từng đạo diễn các 
Hữu (Điện ảnh gia, ETPC), Thân Trong Kỳ (Đạo diễn, USC), Nguyễn Ngọc Phim Ngoc Lan và Yeu của thời vàng son của điện 

p MN А x” М vn: x o. anh Viét Nam hoi dau tháp nién 70. Hinh trén là 
Lién (Dao dién, ETPC), Lé Chau Lóc (Nghi si), Nguyén Ngọc Lưu (Điện puŝi бше của đao dicen Do. Tiến Duc lại Viet 
anh gia, Cao hoc), Phan Tùng Mai (Chuyên viên Truyền thanh, Cử nhân), Viêt Học (Westminster, California) ngày 4 tháng 3, 
Nguyễn Ngọc Minh (Điện ảnh gia, USC, SMPTE), Trần Văn Ngô (Tổng 2012 về một tác phẩm mới của nhà văn Hồ Trường 


22 A HN. ls РА f +x ., К . An mang tên Anh Trường Kich Giới duoc xuất bản 
iam đốc Việt Tan Xã). Thái Thúc Nha (Dao diễn, Giám đốc Alpha Films š Meer: eU vn 
8 | ) (Da : P ) va phát hành bởi Tô hợp Хоа bản miên Đông Hoa 


Quốc Phong (Nhà sản xuất, Tổng Giám đốc Liên Ảnh Công ty), Nguyễn Kỳ. d ue ee 

Văn Thành (Tiến si), Nghiêm Xuân Trường (Giám đốc Cơ quan Điện ảnh 

Việt Nam), Đặng Huyền Thanh (Phó Viện trưởng Viện Tu nghiệp), Đặng One Rn MEE 

Tran Thue (Dao dién, IDHEC), Nguyén Minh Tri (Dién anh gia, USC), „ Linh (hình bên) và 

Nguyễn Đặng Trúc (Tổng thư ký Phân khoa Nhân văn và Nghệ thuật)... z = ông Nguyễn Ngọc 
Trường qui tụ hầu hết các điện ảnh gia chân chính, các chuyên viên và kỹ = GF Phách là những người 


sư đầy đủ kinh nghiệm của các bộ môn truyền thông, và các văn nghệ sî ti do | 17 Еу đầu HE deum ы vé 
đầy tinh than sáng tao. Do đó, trường sẽ thực hiện các loai phim giáo duc, xã Ё | điện anh duoi thời đệ 
n pM Wc due I Cong hòa, to 7ruyén 
hội, phong tục, van hóa, lịch su, dia du. bà hà 
Cot ae sa А i PNE M 53 : EP 219 Phim va sau do thanh 
Day là một môi trương xúc tích dé sinh viên được hương dan và trở nên 5 AA 
thân thuộc với những công tác kỹ thuật của các ngành truyền thông. | 


| U S NEM Ong Nguyén Ngoc 
Trương dai hoc Nhân văn va Nghệ thuật Minh Duc còn tiên toi nhưng Linh từng là Giám đốc Đài Phát thanh, Tổng 
chương trình sản xuất những phim đủ mọi dé tài, đài ngắn, có giá trị thực sự giám đốc Việt Nam Thông Tấn Xã. Đến thời 


vé cả hai phương diện nghệ thuật và kỹ thuật. Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, đệ II Cộng hòa 
ông làm Tổng giám đốc Thông Tin kiêm Tổng 
Y ^ giám dóc Viét Tán Xà, sau dó óng cón là Tüy 
BAN TRUYEN THONG UD о ыс. 
Trường hiện có 6 ban sau đây: Ban Giáo khoa Triết hoc, Ban Tâm ly ứng th an ty ch С Er. eres 
р \ ^ : Ў 2 Hòa tại Hội nghị Hoa đàm Ba Lê vê Việt Nam. 
dụng, Ban Anh văn, Ban Ноа văn, Ban Am nhac và Ban Truyền thong. (Ảnh: Báo Hồn Việt , Vol. 35, No. 325 Oct. 2010) 





Ngay trong nam dau, Ban truyền thong đã sớm nhận được sự yếm trợ của 


các hội đoàn văn hóa, các nha san xuất va khai thác phim anh ở trong va 
ngoài nước. Đặc biệt là các nghệ sĩ Việt Nam đã lần lượt tới trường tham dự 
các buổi sinh hoạt với sinh viên trong niềm cảm thông thắm thiết. Nếu sinh 
viên ghi danh học hai ban, trường sẽ ân giảm học phí. 


HỌC TRÌNH 

Mỗi niên khóa, sinh viên chỉ có thể theo học 1 chứng chỉ. Hội đủ 4 chứng 
chỉ, sinh viên được cấp văn bằng Cử nhân Truyền thông. Tùy theo sự hướng 
dẫn của giáo sư và sở thích của sinh viên, có hai học trình sau đây để theo 
học: 

.Chứng chỉ Tương quan Nhân sự 
.Chứng chỉ Báo chí và Ấn loát 
.Chứng chỉ Truyền thanh và Truyền hình 
.Chứng chỉ Điện ảnh tổng quát 
Hoặc hoc 4 năm thuần túy vé điện ảnh: 
.Chứng chỉ Điện ảnh tổng quát 
.Chứng chỉ Kỹ thuật hình ảnh 
.Chứng chỉ Đạo diễn 
.Chứng chỉ Sản xuất 

Chương trình học toàn niên cho cả lớp đêm và lớp ngày là 600 giờ. Ngoài 
các buổi giảng lý thuyết, sinh viên còn chú trọng và hướng dẫn đặc biệt trong 
các buổi thực tập để vừa ứng dụng bài học vừa làm quen với các công việc 
chuyên môn. Hiện trường đã có một studio để sinh viên quay nội cảnh. Nhưng 
cơ sở thực tập chính vẫn là phim trường của hãng An Pha Phim, một cơ sở 
điện ảnh lớn nhất Việt Nam hiện nay với day đủ phương tiện và máy móc do 
đạo diễn Thái Thúc Nha làm giám đốc. 

Hình thức thực tập sống động hơn được áp dụng là đưa sinh viên ra ngoài 
trời để phát triển sự sáng tạo. trường sử dụng máy 16 ly và phim màu cho sinh 
viên năm thứ nhất và thứ hai thực tập. Các năm sau, sinh viên sẽ được dung 
máy 35 ly và phim đen trắng. 

Xem phim, nghiên cứu phim cũng là một phương thức thực tập để thâu 
nhận kinh nghiệm. Mỗi tuân lễ, sinh viên ban Truyền thông được xem ít nhất 
là một phim chọn lọc. 

Ghi danh học tại Trương Nhân văn và Nghệ thuật Minh Đức 245/5 đường 
Phạm Hồng Thái, Gia Định. Điện thoại số: 43.291 và 43.436 


CINE CLUB 
Nhóm bạn Điện ảnh Minh Рис là mot Ciné Club đầu tiên tại Việt Nam. 
Ciné Club này được sự bảo trợ của Hội Điện ảnh Văn hóa và Nghiệp đoàn Kỹ 
nghệ khai thác Phim ảnh Việt Nam, và Cơ sở Régina Mundi. Mỗi tuần sinh 
viên ban Truyền thông và các hội viên được tham dự một budi chiếu phim 
chon lọc với sự thuyết minh của các nghệ sĩ và đạo diễn. Phòng chiếu phim có 
đủ máy 16 và 35 ly, ống kính scope và hơn 200 chỗ ngồi rộng rai. 


THU VIEN VA PHIM VIEN 

Sách Việt Nam viết vé ngành Truyền thong rất hiểm hoi. Bởi lẽ đó, ngoài 
việc sưu tâm một thư viện riêng cho ban Truyền thông những tác phẩm ngoại 
ngử trên thế giới. Trường còn mạnh mẽ xúc tiến công tác dịch thuật và trước 
tác Việt ngữ để sinh viên dễ dàng bổ túc kiến thức. 

Quan trọng hơn hết là việc thành lập một Phim viện. Hiện nay, kể cả các 
cơ quan nhà nước, chưa có nơi nào lưu trù phim ảnh Việt Nam đã sản xuất từ 
trước đến nay. Sự khiếm khuyết nầy khiến cho những công trình điện ảnh có 
giá trị lịch sử của nó đã thất thoát và mai một. Trường cố gắng lập Phim viện 
nhằm cung hiến cho sinh viên cơ hội nghiên cứu và bảo vệ tài sản văn hóa của 
quốc gia. 

Hiện nay có rất nhiều điện ảnh gia, các nhà sản xuất hưởng ứng và tiếp tay 
để củng cố Thư viện và Phim viện điện ảnh. 


Hồi ký của một cán bộ Cộng sản 
nắm vùng 


Trong tập hồi ký của ông Mai Lộc dưới nhan 
đề Tir Bung biền - Việt Bac tới Điện anh được 
xuất bản năm 1998 của Hội Điện ảnh Việt Nam, 
nơi chương IV, trang 120 và 121 có ghi: 

"Tôi lây danh nghĩa là Việt kiều ở Campu- 
chia có am hiểu nghệ thuật điện ảnh, đã từng 
tiếp xúc với Thái tử Xihanúc trong phim Đức 
Hoàng Tử (Le Petit Prince). Tôi về Sài Gòn vì 
biến động chính trị ở Phnôm-Pênh, lật dó ong 
Xihanúc, Lon Nón lên cầm quyền tàn xác Việt 
kiêu nên chạy về đây, muốn bỏ vốn hùn hạp làm 
điện ảnh dân tộc. Hoàng Trọng Miéu") nghe 
xuôi tai, nên có tổ chức cho tôi được gặp đạo 
diễn Thân Trọng Kỳ tại Trung Tâm điện ảnh của 
Nguy quyên. Anh Ky làm việc tai Trung tám 
điện ảnh của chính quyền Ngụy, nhưng lại luôn 
mạt sát bọn cầm quyên, nhất là các tướng lĩnh 
quân đội, thật thậm tệ. Theo anh Kỳ, bọn này là 
ngu dốt không biết gì về nghệ thuật điện ảnh mà 
dám lãnh đạo điện ảnh. Theo anh, Mỹ sẽ cút hết 
và chiến tranh sẽ chấm dứt, hình như anh đang 
có ý đồ cùng với nhóm "khai phóng" chuẩn bị 
kế hoạch hậu chiến về văn hóa. Tôi có tặng cho 
anh một kịch ban đã dich sẵn của Mỹ Xích xiéng 
định nệnh (La chain) phim đã có chiễu ở Sài 
Gòn rồi, để tùy anh sử dụng. Tôi được gặp anh 
Hoàng Vĩnh Lộc, đạo diễn, cũng được xem bộ 
phim mới nhất của anh là Người Tình không 
chân dung. Phim phơi trần hoàn cảnh đất nước 
bị chiến tranh, cuộc sống đây thác loạn. Người 
thiếu nữ là xướng ngôn viên đài phát thanh quan 
đội, đi tìm người tình là lính chiến, tìm mãi tìm 
mãi đến khi được gặp thì người tình bị băng bó 
đầy mình không thấy được chân dung. Tôi cũng 
có xem phim Ngọc Lan của Đỗ Tiến Đức, phim 
Vét thù trên lưng ngựa hoang của Lê Hoàng 
Hoa, một bộ phim về du đãng." 

Và nơi trang 126 cũng có đoạn viết: "Tôi 
quyết định thu nhận cô Thân”) vào tô chức Điện 
ảnh Giải Phóng, cho vào học Khoa Điện ảnh tại 
trường Đại học Minh Đức để theo dõi tổ chức 
và con người của Ngành Điện anh Sai Gon." 

Tác giả hồi ký này là đạo diễn Mai Lộc, từng 
là Cục trưởng Cục Điện ảnh Giải Phóng, cơ sở 
nội thành ở trong ngõ của trục đường Phạm Ngũ 
Lão. Ông hoạt động đến mùa thu năm 1974 thì 
trở về Hà Nội sau 12 năm xa cách vợ con. 
Tháng 4, 1975 Mai Lộc trở lại Sai Gon trong 
chiến dịch Hồ Chí Minh, và trở thành Tổng thư 
ký Hội Điện ảnh TP Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Xưởng phim Giải Phóng, Tổng biên tập tạp chí 
Thế giới Điện ảnh TP. HCM (xem thêm trang 
320). 


1 Hồ Trọng Miêu là em của Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin 
của Chính phủ Lâm thời CHMNVN Thanh Nghị (tức Hoàng 
Trọng Quy). 

2 Tén day đủ là Hoàng Thị Thân, từng làm việc tại Tòa án Nha 
Trang, hoạt động trong cơ sở cách mạng miền Trung. 


S 
® 
2. 
3 
3 

E 


< 
535 
ans 


eta yc Ue IRI NER ti 
$ 
a 





< © 
#5 
< 

а 





mov BIÊN ANH VIET NAM 


Trước năm 1969, điện ảnh Việt Nam đã có trên dưới 10 nhà san xuất phim 
ảnh mà phim thực hiện thì quả thật ít oi. Năm 1966, Việt Nam chỉ sản xuất 
được 1 phim. Năm 1967 Việt Nam sản xuất được 2 phim. Năm 1968 Việt 
Nam sản xuất được 1 phim và năm 1969 cũng vậy! 

Số phim sản xuất như thế đủ cho chúng ta nhận thấy kém quá kém so với 
nên điện ảnh của các quốc gia láng giéng. Chỉ những con số đó, hầu hết là do 
nhà nước sản xuất và thực hiện lấy, điện ảnh tư như han đã chim lắng. những 
năm ấy chỉ có cơ quan điện ảnh nhà nước là hoạt động, mỗi năm lai rai với 
một hay hai cuốn phim truyện và rồi cũng lại cơ quan nhà nước cố gắng tham 
dự một hai đại hội điện ảnh quốc tế cho có mặt. 

Nhưng hậu bán niên 1969, điện ảnh Việt Nam có một biến chuyển lớn. Phủ 
Quốc phụ Khanh đặc trách văn hóa đã tổ chức một tuần lễ văn hóa và Ngày 
Điện Ảnh Việt Nam xuất phát từ tuần lễ văn hóa này. Ngày 22 tháng 9 năm 
1969, trong lịch sử điện ảnh Việt Nam phải được coi như khởi điểm của một 
giai đoạn phát triển mạnh mẽ của phim ảnh nội địa. 

Ngày 22 tháng 9,1969 tại budi nghị luận đã được tổ chức với những đề tai 
thuyết trình liên quan đến tình hình điện ảnh nước nhà. Trong dip này, ông 
Tổng trưởng Ngô Khác Tỉnh dà đọc một diễn văn quan trong làm phấn khởi 
những ngươi làm điện ảnh trong nước. Và cuốn phim Xin Nhận Nơi Này Làm 
Quê Hương được chiếu sau đó. Về kỹ thuật và tầm vóc của cuốn phim đã làm 
cho những người thường chỉ trích, chê bai phim Việt Nam đổi thái độ. Cuốn 
phim này đã làm cho nhiều người nhận thấy, phim Việt Nam không phải chỉ 
toàn là những chàng nhái Kiều Tiên... 

Sau những biện pháp của chính quyền là miễn giảm một số thuế cho phim 
Việt Nam. Biện pháp này được xem như là một điểm quan trọng làm phấn 
khởi những người làm phim tại quê hương đất nước của mình. Đây là một biện 
pháp nhằm nâng đỡ phim Việt Nam có cơ hội hồi sinh. Thêm vào đó, một 
biện pháp khác nhằm giúp cho tư nhân có thêm phương tiện ky thuật cũng như 
chuyên viên bằng cách hợp tác với Trung Tâm Quốc Gia Điện Ảnh. 

Nhiều cuộc hội thảo về điện ảnh Việt Nam cũng được tổ chức thường 
xuyên nhằm mở đường và khai triển phim Việt Nam. 

Với những biện pháp của chính quyên và những cuộc hội thảo đã là động 
cơ thúc day điện ảnh Việt Nam hồi sinh bằng những giai đoạn mdi, sang một 
kỹ nguyên mới và bước một bước tiến nhảy vọt. 


NGÀY ĐIỆN ANH VIỆT NAM 22-9-1969, LAN ĐẦU TIÊN 

Buổi lễ do ông Quốc vụ khanh đặc trách văn hóa chủ tọa. 

Một cuộc hội thảo tại rạp Rex, Sài Gòn. Có 4 thuyết trình viên nói về 4 đề 
tài, mỗi đề tài dài chừng 15, 20 phút. 

Ông Dam Quang Thiện, người đã thực hiện cuốn phim nói đầu tiên của 
điện ảnh Việt Nam, phim Cánh Đồng Ma, đã trình bày những mẫu chuyện vui 
khi ông bắt tay vào làm phim. Câu chuyện vui nhất là phải nghĩ cách cưới nữ 
tài tử thì gia đình nü tài tử mới cho con gái theo một dám đàn ông con trai 
sang Hong Kong đóng phim. Ông nói: "Thoi đó, gia đình gia giáo, luong 
thiện, không ai lại cho phép con gái chua chồng theo một lũ đàn ông không 
quen biết di ngoại quốc. Mac dù có sự bảo đảm của những người trong ё-Мр 
làm phim, nhưng biết sao được chỗ ma ăn cỗ đó nên các cụ vån sợ." 

Đề tài hứ hai do nhà văn Lê Tất Điều trình bày là Điện ảnh và Văn hóa. 
Ông nói:"Phim ảnh hay tiểu thuyết thành công đều làm vinh dự cho văn hóa. 
Đừng nhắc đến 4.000 năm văn hiển, mà chỉ cần 40 cuốn phim và 40 cun tiểu 
thuyết xuất sắc cũng đủ tạo cho một chỗ đứng cho văn hóa." 

Trung tá Lê Huy Linh Vũ tiếp đó nói về Điện ánh và Quân đội. Nhưng vi 
có sự lầm lẫn vê đề tài nên ngoài vấn đề điện ảnh và quân đội, ông còn nói 
đến Điện ảnh và Dân tộc, Điện ảnh và Quần chúng. Cả ba đề tải rộng lớn như 








Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu trao giải thưởng Văn học 
Nghệ thuật tại Dinh Độc Lập hàng năm để khen thưởng những 
thành tựu nỗi bật và xuất sắc nhất trong năm. 





Nữ tài tử Kim Vụi tại buổi lễ trao giải thưởng Văn học Nghệ thuật 
của Tông thông Việt Nam Cộng Hòa Nguyên Văn Thiệu. 


Giải thưởng 
VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TOÀN QUOC 
của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa 


Không như giải Oscar của 
Hollywood, hay giải Cannes của 
Pháp, Việt Nam Cộng Hòa cũng có 
những giải thưởng nhằm dé cao 
những sáng tác của các văn nghệ sĩ 
trên mọi lãnh vực văn hóa và nghệ 
thuật. 

Là một giải thưởng của Chính 
phủ VNCH do Phủ Tổng thống trao 
tặng. Sau 1970, giải này do Phủ 
Quốc Vụ Khanh đặc trách Văn Hóa 
tổ chức. Hội đồng giám khảo gồm 
nhiều văn hào nhân sĩ đủ mọi ngành 
như điêu khắc gia Lê Văn Mậu, 
nhiếp ảnh gia Phạm Văn Mùi, nhà 
văn Võ Phiến, Nguyễn Thị Vinh, 
Nguyễn Mạnh Côn, Mai Thảo, Vũ 
Hoàng Chương, Hà Thượng Nhân, 
kịch tác gia Vũ Khắc Khoan..v.v.. 

Ngành điện ảnh đầu tiên có các 
giải: Nữ tài tử xuất sắc nhất Kiều 
Chinh (Tir Sài Gòn đến Điện Biên 
Phủ), Nam tài tử xuất sắc nhất Tâm 
Phan (Thuong Hận), Đạo diễn xuất 
sắc nhất Hoàng Vĩnh Lộc (Xin 
Nhận Nơi Này Làm Quê Hương)... và lần lượt những năm 
sau có Thân Trọng Kỳ, Hoàng Trọng..làm cho giải 
thưởng càng thêm giá tri và phong phú. 





vậy mà chi nói trong vòng 15 phút thì dù có khéo cổ động đến đâu cũng 
không thể đưa ra được ý kiến muốn trình bày. Sau đó, ông đã lung túng không 
biết đâu là trọng tâm của vấn dé. 

Người cuối cùng lên thuyết trình là ông Nguyễn Tăng Hồng, giám đốc sản 
xuất trong Công ty Liên Ảnh. Ông đã đại diện những nguyện vọng, những ước 
muốn của những nhà sản xuất điện ảnh Việt Nam trình bày lên chính quyền 
những biện pháp kinh tế và tài chánh cho ngành điện ảnh, như xin miễn tất cả 
các sắc thuế cho phim ảnh Việt trong thời gian ba năm, xếp lại phương vị 
quan thuế biểu cho máy móc dụng cụ điện ảnh và phim liệu. 

Ông Đỗ Tiến Đức, giám đốc Nha Điện Ảnh đã đọc bài diễn văn khai mạc 
Ngày Điện Ảnh Việt Nam. Sau đó, ông Tổng trưởng Thông Tin Ngô Khác 
Tỉnh lên đọc diễn từ. Ông nói:"Đã dén lúc tất cả những người làm điện anh 
công cũng nhu tu, và những người hang quan tâm tới điện ảnh Việt Nam hãy 
manh dan dung lên, can dam nhận lãnh sử mạng đấu tranh và xây dựng cho 
nghệ thuật thứ bảy. Chúng tôi tha thiết kêu gọi các nhà sản xuất điện ảnh Việt 
Nam hãy phục hồi và bành trưởng hoạt động và sản xuất phim ảnh để dành 
quyền tự chủ tự cường trong lãnh vực điện ảnh." Đề cập đến những sự giúp đỡ 
của chính quyền, ông Tổng trưởng tiếp: "Chính phủ sé tán tình giúp đỡ qui vị 
với tất cả khả năng có thể có, thí dụ nhu yém trợ phương tiện ky thuật, áp 
dung chế độ hỗn hợp sản xuất phim giữa công và tu, tiép tuc cứu xét thêm việc 
miễn thuế, nghiên cứu biện pháp giúp vốn các nhà sản xuất điện ảnh bằng 
cách trao đổi phim với ngoại quốc và uu tiên cho qui vị trong việc nhập cảng 
phim theo tỷ lệ lũy tuyến với thành tích sản xuất." 

Chưa bao giờ giới sản xuất điện ảnh Việt Nam lại được chính quyền quan 
tâm tới như thế. Hai bài diễn văn của hai ông tân và ông cựu Tổng trưởng 
Thông Tin đọc ở rạp Rex phải được coi là những liều thuốc hồi sinh cho điện 
anh Việt Nam. 

Sau biện pháp giúp do phim liệu và máy móc dụng cụ cho các hãng phim 
tư nhân bằng cách hợp tác với các nhà sản xuất phim, ông Đỗ Tiến Đức đã dự 
thảo tiếp một số nghị định và sắc lệnh đệ trình lên Thủ tướng chánh phủ và 
các Bộ liên hệ để xin: 

.Hủy bỏ phân xuất quân bình đánh vào các phim liệu và máy móc 
điện ảnh trực dụng. 

.Buộc các rạp chiéu bóng mỗi tam cá nguyệt phải chiếu phim Việt 
Nam một tuần lễ. 

.Cho các nhà sản xuất phim Việt Nam, sau khi hoàn tất xong một 
phim được trao đối lấy phim ngoại quốc nhập cảng miễn thuế. 

Nếu sắc lệnh và nghi định trên được ban hành mau chóng thì không khí 
trong nước còn còn vui gấp bội, và mức độ sản xuất phim Việt Nam chắc chắn 
không phải chỉ vài ba cuốn một năm như trước đây. 

Cứ kể ra Ngày Điện Ảnh Việt Nam 22 tháng 9 trong tuần lễ văn hóa như 
thế gọi là thành công. 


NGÀY ĐIỆN ANH VIỆT NAM KY II, 22-9-1970 

Diễn văn khai mạc của ông Tổng trưởng Tông tin. 

Hội thảo điện ảnh vé các đề tài: 

.Thuế khóa trong việc phát triển điện ảnh, ông Thái Thúc Nha trình bày 
.Khán giả Việt Nam đối vời phim Việt Nam, Kim Cương, nữ tài tử, ủy viên 
giao tế và báo chí trình bày 

.Tìm thị trường cho phim Việt Nam. ông Quốc Phong trình bày 

Sau đó, phim Chân Troi Tím được chiếu cho quan khách xem. 

Cũng như năm trước, rạp chiếu bóng sẽ chiếu phim miễn phí và nhiều 
phim cũng được trình chiếu trên màn ảnh đài Vô tuyến Truyền hình Việt Nam 
từ 2 giờ chiêu đến § giờ tối. 

Cuộc tiếp tân được tổ chức tại khách sạn Hoàn Mỹ, phòng Phượng Hoàng. 
Ngày Điện Ảnh Việt Nam năm 1970 quả ồn ào và phấn khởi, náo nhiệt. 


Ý NGHĨA NGÀY ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM 

Do Nha Điện Ảnh khởi xướng và được sự hưởng 
ứng của những người làm điện ảnh, Ngày Điện Ảnh 
Việt Nam đầu tiên đã tổ chức rầm rộ ngày 22 tháng 9 
năm 1969 tại thủ đô Sài Gòn. Ngày đó tất cả các rạp 
đều đồng loạt chiếu miễn phí phim Việt Nam. Đài 
Truyền hình cũng liên tiếp phát hình trong một chương 
trình đặc biệt những cuốn phim Việt Nam. Và quan 
trọng hơn hết là buổi hội thảo về điện ảnh tại rạp Rex 
đã thu hút đông đảo những người hằng quan tâm tới bộ 
môn nghệ thuật thứ bảy để dón nhận lần đầu một chính 
sách điện ảnh do ông Tổng trưởng Thông Tin công bố. 
Đây cũng là dịp các nhà làm phim ngồi lại với nhau để 
trao đối kinh nghiệm và chia xẻ những lo âu hoặc 
những niềm vui. 

Những người làm điện ảnh Việt Nam chúng ta nức 
lòng tin tưởng, và hăng hái bắt tay vào việc sau một 
thập niên trì trệ tới mức đáng phàn nàn. Họ càng tin 
tưởng hơn vì từ nay, điện ảnh đã được coi như một 
ngành nghệ thuật trong sinh hoạt văn hóa của quốc gia. 
Vì vậy những cuốn phim dài đã được thực hiện để dò 
dẫm thị hiếu khán giả Việt Nam. Bất cứ một cuốn phim 
nào được trình chiếu thi mọi người déu ủng hộ với một 
cảm tình ruột thịt, và một khích lệ rất đáng phấn khởi 
để những nhà làm phim càng có sự quyết tâm hơn nửa, 
manh dạn hơn nửa dé tiến tới và di xa hơn. 


Điện Ảnh Việt Nam (1969-1974) 

Từ ngày 22-9-1969 Ngày Điện Ảnh Việt Nam ky I 
được tổ chức đã đánh dấu một giai đoạn phục hưng của 
điện ảnh Việt Nam. Thật vậy, tuy du nhập từ 1910 và 
năm 1921 sản xuất cuốn phim Việt Nam đầu tiên tính 
cho tới năm 1968, với 47 năm chỉ có 130 phim dài 
được trình chiếu thương mại, nhưng chi trong 6 năm 
nay, số phim sản xuất tới 73 cuốn. 

Các nhà sản xuất mỗi ngày một gia tăng từ năm 
1969 chỉ có 8 môn bài sản xuất, nhưng chuyên phụ đề 
Việt ngữ phim ngoại quốc, đã lên tới 49 nhà vào năm 
1974. Điểm đáng ghi nhận là cũng năm đó, số lượng 
phim hoàn tất cũng đạt được mức độ cao nhất. 

Thế nhưng tới năm 1973, điện ảnh Việt Nam bắt 
đầu suy giảm về sản xuất với nhiều lý do. Tuy nhiên, 
có nhiều hoạt động khác nhằm xây dựng kỹ nghệ điện 
ảnh Việt Nam trong lâu dài được hình thành như: 

.Thành lập Hội Những Nhà Sản Xuất Phim Ảnh 
Việt Nam. 

.Thành lập Nghiệp Đoàn Chuyên Viên Điện Ảnh 
Việt Nam. 

‘Thanh lập Ban Cù Nhân Điện Ảnh thuộc trường 
Đại Học Nhân Văn và Nghệ Thuật Minh Đức. 

.Chính phủ công nhận Điện ảnh là một kỹ nghệ và 
cho hưởng các đặc khoản đầu tư. 

Và mới đây, để tạo tình đoàn kết, các hội đoàn 
chuyên nghiệp điện ảnh đã thành lập Hội Đồng Điện 
Ảnh Việt Nam. Tuy nhiên, những khó khăn chồng chất 
chưa thể vượt qua nổi, và Ngày Điện Ảnh Việt Nam kỳ 
VI năm nay được tổ chức giản dị chính là phản ảnh tình 
trạng đó trong 12 tháng vừa qua. 





Œ 
$ 
3 








NGAY DIEN ANH VIET NAM KY III, 22-9-1971 

Với sự hồi sinh mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam, ban tổ chức chuẩn bi ram 
rộ hơn những năm trước. Nhưng điều đáng tiếc xảy ra là ban tổ chức dự định 
trình chiếu 5 cuốn phim mới mà chỉ chiêu được một phim là Lé Ра của Ci- 
né Vina do Võ Doãn Châu đạo diễn. 

Riêng tại nhà hàng Caravelle trong buổi tiếp tân. Bầu không khí khởi đầu 


P] rất thân mật, бп ào. Người ta nhận thấy sự hiện diện đông đủ các nhà làm 
Sy phim ảnh Việt Nam từ hàng chục năm vé trước đến những khuôn mặt mới vừa 


bước chân vào làng điện ảnh. Từ Đàm Quang Thiện tiên phong trong những 
năm dau của thời kỳ sơ khởi của điện ảnh nước nhà, cho đến bà Thái Chi Lan 
chân ướt chân ráo vừa mới bước vào điện ảnh qua phim Lệ Đá. Cũng rất tiếc 
là nhiều khuôn mặt quen thuộc của điện ảnh Việt Nam lại vắng bóng kỳ này, 
và nhiêu ký giả điện ảnh đã trở nên thất vọng, họ không hài lòng những gì họ 
đang mong đợi. Chính ông Thái Thúc Nha, trưởng ban tổ chức Ngày Điện 
Ảnh Việt Nam ky III đã xác nhận: "Ngày điện ảnh tổ chức được vui vé, chỉ trừ 
vài sơ sót nguyên do ở sự thiểu anh em tiép tay." 

Trong một văn thư đề ngày 23 tháng 9, gởi ông Tổng giám đốc Liên Ảnh 
Công Ty, ông Nha đã than thở "việc tổ chức bị bỏ rơi, chỉ có anh Mỹ Van và 
tôi chạy ngược xuôi và không con kip trở tay khi thiệp moi đã phát tung ra mà 
chúng tôi không được biết đã phát cho ai? Anh Mỹ Vân và tôi đã phản đối 
việc này bang thu có bán sao cho ông Cánh, nhưng việc đã rồi." 

Một chuyện đáng trách khác xảy ra, khi Tổng trưởng Thông Tin trao qua 
lưu niệm cho 3 nữ tài tử Tham Thúy Hằng, Kiều Chinh và Kim Cương, ban tổ 
chức đã xếp ông đứng dưới thấp, ba cô đứng trên bục cao! Một vị quan khách 
thấy vậy đã nổi thi hứng hai câu thơ với lời sửa đi chút ít: 

Trên ấy ba bà ngoi dit vit 
Dưới chân ông Tổng ngóng đầu rồng! 

Ông Tổng trưởng Thông Tin Trương Bửu Điện trong bài diễn văn đã hứa 
hình thành nền điện ảnh Việt Nam rằng: "Bộ Thông Tin sẽ xúc tiến để một qui 
chế điện anh cho hợp với một chính sách thời hậu chiến. Tiếp tục yêm trợ tư 
nhân, ky nghệ hóa điện ảnh ngỏ hầu giúp nó đạt dên tầm mức của những ky 
nghệ có lợi ích quốc gia. Chuyện gần nhất là Bộ TT sẽ tổ chức những tuần lễ 
phim Việt Nam tại các nước bạn hầu tiến tới xuất cảng phim Việt Nam ra 
ngoại quốc." 

Tuy nhiên, có một điều thật quan trọng mà cả giới điện ảnh đều trông 
ngóng thì ông Tổng Điện lại quên, đó là vấn đề hạn chế phim ảnh kiếm hiệp 
Trung Hoa. Không biết có phải là quên hay là ông Tổng trưởng Thông Tin có 
tình không nhắc tới, hoặc giả ông đã bó tay nên không nhắc tới, hay là ông 
thấy vấn đê phim chưởng không ảnh hưởng đến nền điện ảnh xứ nhà? 


NGÀY ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM KỲ IV, 22-9-1972 

Như mọi năm, một cuộc hội thảo được tổ chức giửa các nhà sản xuất phim 
với giới thấm quyền, tức Bộ Thông Tin. Cuộc hội thảo kỳ này có nhiều đề tài 
như: thuế má, rạp chiếu, kiểm duyệt, chuyên viên và dụng cụ, chi thu của một 
cuốn phim, sự hỗ trợ của quân đội và chính quyên, tìm thị trường ngoại quốc 
cho phim ảnh Việt Nam. 

Và nhà hàng Caravelle lại một lần nữa là địa điểm tổ chức buổi tiếp tân. 
Một phóng viên của Việt Tan Xã ghi nhận rằng: "Hình nhu không có dip nào 
mà các tai їй, minh tinh, đạo diễn, chuyên viên, các nhà làm phim ảnh cũng 
nhu gioi hâm mộ nghệ thuật thứ bảy Việt Nam được hội họp đông đảo voi 
nhau như trong ngày Điện anh." 

Đúng 8 giờ tối, ông Tổng trưởng Thông Tin tới dự, buói tiếp tân chính 
thức bắt đầu. Ông Quốc Phong, trưởng ban tổ chức đã ngỏ lời trước đại diện 
nhà nước và quan khách, đại khái ông nói: "Cần phải có một dự luật điện ảnh 
dua ra Quốc hội thảo luận, chính quyền cần giúp đỡ giới điện ảnh tim thị 
trường ngoại quốc, và cần phải thành lập một nghiệp đoàn chuyên viên điện 


Những tờ báo chuyên môn về 
điện ảnh tại Sài Gòn. 


Những năm 30, Sài Gòn có tờ báo chuyên 
môn về điện ảnh, đầu tiên đó là tờ Kịch Bóng, 
một thời gian bị đình bản và sau đó Hà Huy 
Tập cho tái bản lại. 

Sau đó có một số tuần báo, nguyệt san ra đời 
mang tên như: Chop Bóng (Đặng Trọng Duyệt 
chủ nhiệm), Kịch Bóng (Bùi Văn Còm chủ 
nhiệm), Đồng Duong Chop Bong Indo Ciné 
(Nguyễn Văn Sanh chủ nhiệm), Truyén Phim 
(Nguyễn Ngọc Linh chủ nhiệm, nhà văn Duyên 
Anh đã từng trông nom các bài viết về phim 
ảnh trong tạp chí này), Sdn Khẩu Mới (Phan 
Thanh Bang chủ nhiệm), Minh Tinh (Tran 
Quân chủ nhiệm) và một số khác như Sdn Khẩu 
Truyền Hình, Điện Ảnh Mới, Hát Bóng (phu 
bản của báo Phụ Nữ Tân Tiến), Nghệ Thuật 
Mới, Ky thuật Điện Anh, Phu Nữ Thời Báo.... 
Nói bật nhất trong thập niên 70 là hai tờ Kich 
Ảnh (Quốc Phong, giám đốc Liên Ảnh Công ty 
chủ nhiệm)” và Màn Anh (Mai Châu chủ 
nhiệm). Ngoài ra còn có tuần báo Hong cũng dé 
cập rất nhiều vé điện ảnh nhưng dành nhiều 
trang hơn cho Nhạc trẻ. 


Tham Thúy Hang và Kim Vui trên bia tờ Kich Anh. 


Tat cả đều được xuất bản tại Sài Gòn nhằm 
cung cấp những thông tin về điện ảnh cho 
người đọc, nhất là điện ảnh Hollywood và 
Pháp. Những trang bìa thường in hinh các tài tử 
minh tinh điện ảnh nói tiếng nhu Marilyn Mon- 
roe, Elizabeth Taylor, Grace Kelly, Brigitte 
Bardot... hoặc Alain Delon, Jean-Paul Bel- 
mondo, Julie Christie, Charles Bronson, Li 
Ching (Lý Thanh)... xen kẽ có Thâm Thúy 
Hằng, Thanh Nga, Kim Cương, Bích Sơn, Kim 
Vui, Tuy Phượng... 





ảnh." 

Và sau đó, ông Tổng trưởng Thông Tin Trương Bửu Điện đã đọc một bài 
đáp từ ngắn: "Ti năm 1969 đến nay, phim ảnh Việt Nam đã gia tăng khá 
nhiều so với hiện tình điện ảnh miền Nam," và ông nói tiếp: "Hy vọng trong 
tương lai, phim ảnh Việt Nam khỏi gởi sang ngoại quốc để in rửa, tráng 
phim... tránh tốn kém, mất thì giờ. Mỗi năm phim Việt Nam gia tang, do do 
cần phải tìm thị trường ngoại quốc để giới thiệu phim Việt Nam với nước 
ngoài. Riêng khía cạnh này, chính phủ sẵn sàng tiếp tay với các nhà san xuất 
phim để kiếm thêm thị trường ngoại quốc. Còn vấn đề thuế má, chính phủ 
cũng sẽ đơn giản và hợp lý hóa thuế ma. Sau hết, chính phi cũng nhận thấy 
rang, cán phải lập hội sản xuất phim. " 

Cuối cùng là phần giới thiệu Ban chấp hành lâm thời Nghiệp đoàn Chuyên 
viên Tài tử Việt Nam. 

Điện ảnh Việt Nam dà được chính phủ hứa sẽ giúp do, trong đó sẽ có vấn 
đề giảm thuế hý cuộc cho phim Việt Nam và nhập cảng phim sống được bỏ 
thuế (riêng cho phim màu). 

Riêng trong năm vì hoàn cảnh chiến tranh, mùa hè đỏ lửa vừa xảy ra nên 
không có buổi chiếu phim Việt Nam nào để đánh dấu sự tiến bộ của điện ảnh 
nước nhà. 


NGÀY ĐIỆN ANH VIỆT NAM KỲ V, 22-9-1973 

Đây cũng là lần đầu tiên Ban tổ chức đã mời nhiều nước bạn đến tham dự 
Ngày Điện Ảnh Việt Nam kỳ V, mặc đầu những năm trước ban tổ chức cũng 
đã có ý định như vậy. Điểm đáng chú ý là khán giả Việt Nam cũng như một 
số tài tử, chuyên viên đã chiếu cố hơi kỹ về phía phái đoàn Trung Hoa, Hong 
Kong. 

Cũng trong ngày này, nhiêu nhà sản xuất đã cùng nhau ký kết thực hiện 
phim hỗn hợp giữa Việt Nam và ngoại quốc. Một số tài tử nước nha được các 
hãng phim ngoại quốc mời hợp tác đóng phim voi họ, đây là một khích lệ lớn 
lao. Riêng phái đoàn Nhật Bản cũng đã có ý định thực hiện phim ngay tại Việt 
Nam. Nhiều hợp đồng cũng được ký kết sau đó giữa Viet Nam Phim và Tinh 
Hoa Phim (Đài Bắc), Lidac và Yean của Pháp, Lidac và Amino của Nhật, 
Cosunam voi Continental (Pháp), Việt Anh với Dan-Thai (Thailand)... 

Nhật Ban, Trung Hoa Quốc Gia va Thái Lan là 3 phái đoàn tham dự đáng 
kể nhất với nhiều hình thức khai thác với giới điện ảnh Việt Nam. 

Đặc biệt là phim Hè Muộn của Giao Chỉ Phim do Đặng Trân Thức đạo 
diễn đã được trình chiếu ra mắt cho khán giả Việt Nam và các phái đoàn quốc 
tế tham dự. 

Ghi nhận bên lé ngày điện ảnh Việt Nam ky này có vài điều đáng tiếc đã 
xảy ra. Đầu tiên là sự xung đột giửa ký giả và các nhà làm phim, họ đã chê bai 
ban tổ chức nay nọ và lên án, phan đối không tham gia. Kế đó là phan ứng, 
bất mãn của giới khán giả cũng như ngay cả phái đoàn điện ảnh các quốc gia 
bạn cũng tỏ vẻ khó chịu ngấm ngầm về sự phân biệt hai phái đoàn Hong 
Kong và Singapore, trong khi 9 phái đoàn quốc tế khác lại sinh hoạt chung tại 
MaJestic? Hong Kong và Singapore tại Caravelle. 

Một lỗi lầm khác là Ban tổ chức đã có tệ trạng bè phái trong việc tuyển 
chon các nam nu tài tử đại diện, tham dự trong hàng ngũ điện ảnh Việt Nam, 
chủ nhà tổ chức ngày hội. Điển hình là có một vài tài tử mà khan giả chưa hề 
thấy họ diễn xuất vai chánh bao giờ, thậm chí có một ni tài tz chưa từng đóng 
phim nào cả! Trong khi đó, có rất nhiều tài tử tên tuổi lại bị bỏ quên một cách 
lãng xet! Quan trọng là buổi tiệc chia tay đêm 24 tháng 9, khán giả cũng nhu 
báo chí Việt Nam đã nhận thấy rõ bộ mặt thật của ban tổ chức (?), tại sao 
trong số hàng ngàn quan khách lại có tới 90% người Tàu, số còn lại là 10% 
người Việt, con số quá it ôi? Người ta tự hỏi, Ngày Điện Anh Việt Nam hay 
"Ngày điện ảnh của các chú ba Tàu"? (đã có một số ký giả gọi đây là "Ngày 
điện ảnh Việt gốc Hoa"). Chắc có sự mờ ám gì trong lối làm ăn tổ chức bí mật 





€UNG CHÚC TÂN XUAN 
kả 
pem - V БЕ moths р» 


“RE t X " ` | AUDIA T 
INH HUNG 


»9 ви Rone sóng we sty Coe БИ Финн ban 
CIULIAI 


TE _ aa Е i - i т Hành Gi 
Rober TAYLOR ^g = я oy 


mm phim danh dng PARAMOUNT MỚI NHẤT, ĐỘC BAO. NHẬT 
PICTURES thực a 
а Мода ما‎ ha đc đân кө deb FONT L'ESPAGNE 


lẠI NÁO TAY s BAN-NHA 


Xưa kia, nhà in quảng cáo phim cũng được 
thành lập theo yêu cầu của Hiệp hội An quán 
Đông Dương ở số 157 đường Catinat (tức 
đường Tự Do cũ, bây giờ là đường Đồng 
Khởi). Về sau này nhà in Phương Nam ở số 41 
Nguyễn Phi, Sài Gòn đảm nhận. 

Các nha in này thường in những tờ quảng 
cáo mà người Sai Gòn quen gọi là tờ 
"program," thường thì những tờ này hay giới 
thiệu phim mới đang chiếu ở rạp nào, ngày 
nào, phim của ai, ai đóng? cùng nhiều chi tiết 
để hấp dẫn người xem. Trang sau thường là 
tóm tắt nội dung phim, có khi Кё nửa chừng thì 
ngưng dé lôi cuốn người xem phải vao rạp thì 
mới hiểu rõ tình tiết câu chuyện và hồi kết 
cuộc của nó! Thêm vào đó là một số hình ảnh, 
có thể là hình poster của phim đó, hoặc một vai 
tam ảnh dé chiêu dụ người xem, hơi sexy cũng 
có thé đập vào mắt người ta một cách dé dàng, 
nhất là những cô cậu học trò còn cắp sách đến 
trường! 


* Tức Nguyễn Văn Hanh, nhà báo, nhà sản xuât và 


phát hành phim. Ông bị kẹt ở Pháp hồi đầu năm 1975 
khi đem phim di tranh giải ở Đại hội Điện anh 
Cannes, và sau đó ông thường trú tại quốc gia này. 
Con gái lớn của ông là chị Nguyễn Thị Hồng Vân, 
từng điều hành và phụ trách, viết nhiều bài báo cho tờ 
Kịch Ảnh. Sau này chị vượt biên sang Thái Lan, định 
cư tại Pháp từ năm 1979 rồi sang Hoa Kỳ năm 1997 
cùng với gia đình tại Houston, Texas. Chị đã từng 
đứng ra thực hiện tờ nguyệt san Thé Giới Nghệ Sĩ. 

Ông Quốc Phong còn có hai người con kế tiếp, 
một trai một gái, du học từ năm 1970 ở Thụy Sĩ. 
Người con trai bây giờ chính là nhà văn Nguyên Ngữ, 
lập gia đình trước biến cố 30 tháng 4 năm 1975, 
chính vì lý do này mà vợ của ông Quốc Phong mới 
rời khỏi được Sài Gòn. 





Kiều Chinh, Kim Vui, va Tham Thúy Hang 
những ngôi sao sáng của điện ảnh Việt Nam. 





nay? 


242 


+ 


Tran Mj Anh 
® Điện Anh® 
æ Viêt Name 






NGÀY BIÉN ANH VIET NAM KY VI, 22-9-1974 

Ngày Điện Anh Việt Nam ky này bi ánh hưởng nang nề của chiến cuộc, 
những nhà làm phim bị dao động, và phim Việt Nam sản xuất bị tê liệt một 
phần lớn. Phản ảnh tình trạng này, ban Tổ chức đã quyết định mở một phòng 
Triển lãm Sinh hoạt Điện ảnh trong giai đoạn phục hưng tại Thư viện Quốc 
gia từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 9 năm 1974. 

Nơi đây là một tổng kết các hoạt động liên hệ tới bộ môn nghệ thuật thứ 
bảy trong nước hiện nay. Tất cả những phim dài đều được trình bày với những 
bích chương và hình ảnh. Sự sắp xếp các phim phân loại theo diễn tiến năm 
tháng nên người xem dễ có cái nhìn chính xác về nhịp độ thăng trầm của điện 
anh Việt Nam. 

Cũng có những đồ biểu, thống kê mô tả như diễn trình thực hiện một cuốn 
phim, số lượng phim sản xuất và nhập cảng mỗi năm, các nhân vật và phim 
Việt Nam đoạt các giải thưởng trong nước và quốc tế. Các văn bằng, tượng 
vàng, huy hiệu của các đại hội điện ảnh ngoại quốc được trưng bày đầy đủ. 

Các cơ cụ điện ảnh, những hình ảnh thực hiện phim, chân dung các đạo 
diễn đặt trong vòng triển lãm để khán giả dễ thông cảm với những hoạt động 
phía sau màn bạc. 

Ngoài ra, với sự tích cực của Ban Cử nhân Truyền thông trường Đại học 
Nhân văn và Nghệ thuật Viện Đại Học Minh Đức khiến phòng triển lãm thêm 
nhiêu ý nghĩa với khu tưởng niệm những người tiên phong của nên điện ảnh 
Việt Nam đã khuất. Đây là một công trình quí giá vì đã sưu tầm được nhiều 
hình ảnh của các vị tiên bối đã mở đường cho điện ảnh Việt Nam. 

Sau cùng là tương lai của Điện Ảnh Việt Nam với những hình ảnh, những 
cuốn phim sắp chiếu với những ý chí, những nguyện vọng và những hướng đi 
được thể hiện phần nào trong phòng triển lam nhân Ngày Điện Anh Việt Nam 
kỳ VI 1974. 

Tưởng cũng nên biết, Ngày Điện Ảnh Việt Nam kỳ VI này có chủ đề là 
"Ngươi Việt xem phim Việt. " 


" ж" 


D. 





Luyến tiếc ® 
e mộtthời m 
@ Vang зоп в 





7 d pau» ЪЪ | t 
$5725 249208 ee 
Thư viện Quốc gia Việt Nam (nay là thu viện trường Dai hoc Tổng hợp TP. HCM), 
nơi 10 chức Ngày Điện Ảnh Việt Nam lần cuói vào tháng 9 năm 1974. 





ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM 





LIDO PHIM thee bits. | 





Tờ brochure 8 trang giới thiệu Ngày Điện Ảnh Việt Nam 
kỳ VI tại Thư viện Quốc gia. 














м. 


B 
* dit 
` ) 
' 
.. 
k ку Г" ' 
t 
` » , 


Nữ minh tinh Tham Thúy Hang và những người hâm mộ điện anh 
trong Ngày Điện Ảnh Việt Nam kỳ VI, lần 10 chức cuói cùng. 


TUONG LAIDIÊN ANH UIỆT NAM 


Người ta da nhìn thấy cái tương lai của điện ảnh Việt Nam? Có thể cho là 
có tương lai, nhưng tương lai lại mỏng manh! chỉ một ngọn lửa thật sáng và 
cao, nhưng rồi sẽ dần dân tối. 

Không phải tương lai sẽ vội tat han, tương lai đang chờ đợi trong một cái 
đợi thật lâu vì người ta chưa nhận thấy được điện ảnh có ích lợi! người ta chưa 
tin tưởng nơi điện ảnh nước nha! 

Tương lai điện ảnh Việt Nam đi vê đâu? Câu trả lời không phải đơn giản vì 
người ta không thể nhận xét một cách chắc chắn được trong một hoàn cảnh 
chiến tranh và nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Nhưng, người ta cũng có 
thể tạm thời nhìn thấy tương lai của điện ảnh Việt Nam có chiều hướng đi lên 
hơn là đi xuống. Không thể xác định được ngay từ bây giờ điện ảnh Việt Nam 
sẽ có một tương lai rực ro và huy hoàng. Bởi vì những can trở trên con đường 
phát triển của điện ảnh nước nhà còn vướn víu, ràng buộc thì e khó có thể 
vươn lên để sánh vai với các nước láng giềng trong khu vực Đông Nam Á nói 
riêng và thế giới nói chung. 

Một khi điện ảnh nước nhà chưa được xem là một kỹ nghệ thì những bước 
tiến của nó sẽ còn chậm chap và khó có thể tiễn lên được. 

Để có một tương lai tươi sáng cho điện ảnh Việt Nam, vấn đề đầu tiên cần 
phải giải quyết là vấn đề thuế đánh vào phim ảnh. Kế đó là luật, cần phải có 
một đạo luật rõ rang cho điện anh. 

Thiết nghĩ, chính quyền nên cho phép nhập cảng tự do các máy móc, dụng 
cụ điện ảnh để trang bị cho một công ty, hãng phim có đủ môi trường để hoạt 
động, làm phim được dễ dàng hơn và tiến bộ hơn, hiện đại hơn. Bên cạnh đó, 
cũng nên cần xét lại tiêu chuẩn, điều kiện để thành lập một công ty, một hãng 
phim. 

Song song với việc nhập cảng những máy móc, thiết bi, dung cụ điện anh 
để hiện đại hóa ngành điện ảnh, âu cũng là điều kiện để tu bổ những cái cũ, 
lỗi thời, không còn hoặc kém khả năng sử dụng. Song chính phủ cũng cần hạn 
chế, giảm bót số phim nhập cảng dé cứu thoát và don đường cho điện ảnh Việt 
Nam. 

Nhằm mục đích lâu dài cho tương lai, đào tạo thế hệ mới cũng là một yếu 
tố rất quan trọng. Chính quyên nên mở trường dạy về điện ảnh và cho phép 
các tài năng trẻ được sang các quốc gia bạn để học hỏi, hoặc cử các chuyên 
viên có tay nghề đuợc bổ túc thêm những kiến thức mới ở các quốc gia có 
ngành điện ảnh tân tién như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Pháp... 

Mü rộng thị trường cho phim ảnh Việt Nam ở quốc nội và quốc ngoại cũng 
là một công việc cần thiết. Nhưng cũng không quên thành lập các nghiệp 
đoàn, hiệp hội để bảo vệ phim Việt Nam và phát triển phim Việt Nam. 

Can đặt nhiều giải thưởng có giá trị đã nâng cao phim Việt Nam và khuyến 
khích các nhà làm phim. 

Trong những vấn dé cán thiết ở đây, và nhiều vấn đề khác nữa ma chỉ có 
những lời hứa hẹn, chờ đợi và vẫn là chờ đợi. 

Nền điện ảnh Việt Nam sẽ chỉ có một tương lai đúng nghĩa ở trong một 
điều kiện khác, một hoàn cảnh khác. Giới điện ảnh Việt Nam phải đoàn kết để 
phụng sự nghệ thuật một cách chân tình và cảm thông. Đó là sự mở mang các 
cơ sở kỹ thuật điện ảnh và xây cất phim trường qui mô trước khi ào ạt làm 
phim với tất cả sự rủi may, và sự giao thiệp ngoài điện ảnh. Đó là một khi các 
nhà sản xuất phim biết mở rộng biên cương, biết đẩy các cuốn phim của mình 
sản xuất ra khỏi biên giới quốc gia. 

Dau sao chúng ta cũng phải cố gắng chờ đợi để điện ảnh Việt Nam có một 
tương lai thật huy hoàng, sáng chói ở khắp mọi nơi. Hãy đặt tin tưởng vào 
tương lai của điện ảnh Việt Nam, hy vọng một ngày mai sáng lạng! 


Di giữa dòng đời 


Chiến tranh Việt Nam leo thang, phong trao 
chống tham nhũng ở khắp mọi nơi, làn sóng sinh 
viên học sinh biểu tình tràn ngập ở các thành phó 
lớn, điện ảnh miền Nam, điện ảnh Sai Gon bị giao 
động! 









Những tháng cuối năm 1974, nhiều người còn 
lạc quan, giới điện ảnh vẫn ung dung làm phim, 
hợp tác với Thái Lan, Nhật Bản và Pháp... để 
chuẩn bi tung ra những cuốn phim day ngoạn muc! 
dường như không có gì xảy ra trầm trọng cho lắm, 





không бп ào náo nhiệt như những năm đầu... 

Và 30 tháng 4, 1975 đến, Sài Gòn thất thủ, miền 
Nam Việt Nam cham dứt chế độ Cộng hòa, những 
người làm điện ảnh phải ngưng, và ngưng vô thời 
hạn! 

Đạo diễn, tai tử, chuyên viên kỹ thuật... bất ké 
công việc gì, tất cả đều cùng chung một tâm tạng 
như bao người khác. Sự chọn lựa cuối cùng bây 
giờ là "đi" hay "ở", sống với quê hương hay rời bỏ 
quê hương? Đó là những ưu tư, những suy nghĩ, 
những đắn đo giăn vặt. 

Trong cuộc di tản lịch sử (và sau này là vượt 
biên) đã có rất nhiều người may mắn, và cũng có 
rất nhiều người kém may mắn. Nhưng không ai có 
thé đoán được, nhìn thay duoc tuong lai van ménh 
của minh vào những giờ phút đen tối nhất của quốc 
gia dân tộc. 

Trong số những người ra đi, nào là những Phạm 
Duy, Lê Quỳnh, Đoàn Châu Mậu, La Thoại Tân, 
Bảo Ân, Đặng Trần Thức, Võ Doãn Châu, Jo Mar- 
cel, Nguyễn Long... và cả Kiều Chinh nữa, đã phải 
bỏ nước ra đi bằng mọi cách để tìm đến tự do và 
chân trời mới. Tất nhiên, trong sự đau khổ của 
những người mất nước như họ cũng còn có niềm 
tin cho ngày mai. 

Nhưng bên cạnh còn có những sự thật đau lòng, 
có bao nhiêu người trong giới điện ảnh ra đi mà 
không bao giờ trở lại? tên tuổi họ dan dan bị chìm 
trong quên lãng, và không một ai còn nghĩ đến sự 
đóng góp của họ trong thời kỳ vàng son của điện 
ảnh quốc gia. Thêm vao đó nữa, những người ở lại 
phải gánh chịu cực hình, tù đày, áp lực và bị ruồng 
bỏ, chang han như dao diễn Hoang Vĩnh Lộc, 
Minh Đăng Khánh, Hoàng Anh Tuấn, Đàm Quang 
Thiện, nhà văn Duyên Anh, Nguyễn Mạnh Côn, 
Dương Hùng Cường, nhạc sĩ Hoàng Trọng, vua hề 
Khả Năng... tất cả đều là những người đã chịu 
đựng và hy sinh. Một số khác được điện ảnh Cách 
mạng trọng dụng, khen thưởng như đạo diễn Lê 
Dân, Lê Hoàng Hoa, Bùi Sơn Duân, Lưu Bạch 
Đàn, Thân Trọng Kỳ, Lê Đình Ấn, tài tử Nguyễn 
Chánh Tín, Họa Mi, Băng Châu, Thanh Lan, Thâm 
Thúy Hang, Ly Huỳnh, Thùy Liên, Mộng 
Tuyén..v..v. nhung có máy ai kiêu hành tao được 
cái thói vàng son vói dién ành Cách mang? (ngoai 
trừ Nam Chau, Ba Van, Kim Cuong, Ly Huynh,... 
những ai "tự hao" với cái gọi là "Nghệ si Uu 
tú" (NSUT) hoặc "Nghệ sĩ Nhân dân" (NSND) mà 
đảng (Cộng sản) và nhà nước (CHXHCN Việt 
Nam) trao tang!). 


ñ 
iv] 
°? 
T 


S 
® 
2. 
3 
3 

E 





ёс® 


@ Yang son 






Sac at iri aon р ду ЫЫ acer 
< 
HORS 
2= 
HA 
seas 


TRUVEN PHIM, NHAC PHIM 
& 


cHUVEN BEN LE 





BA CÔ GÁI SUỐI CHAU 


Tình tiết câu chuyện, Loan là nữ sinh Sàigòn vê quê chịu 
tang cha rồi bị kẹt lại quê nhà vì chiến cuộc, nàng đã thấy 
tận mắt những thống khổ, cơ cực của người dân quê, và đã 
thực sự thấm thía, sống gần như vô vọng trong một thôn ấp 
kém an ninh. Tại đây nàng đã gặp Hùng, một phi công lái 
khu trục, bị nạn phi cơ đang tìm vê đơn vị, và cảnh này nghe 
nói đạo diễn Bùi Sơn Duân đã tốn nhiều mồ hôi với Thanh 
Tú, lúc diễn với nữ tài tử Diễm Chinh, cũng là cô gái lần đầu 
tiên đóng phim. Dao diễn Duan đã thay đối cách diễn xuất 
của Thanh Tú cho khác với lúc diễn tuồng cải lương Mua 
Rừng đóng cặp với Thanh Nga được chiéu trên TV trước đó 
chẳng bao lâu. 





Vai nữ thứ hai tên Thúy, là con gái lớn trong gia đình 
người miền Bắc di cư, định cư ở Gia Kiệm, vùng Hố Nai 
tỉnh Biên Hòa. Cô phải bỏ dở dang sự học hành để đi làm 
kiểm tiền giúp cha me, sau khi người cha di làm rừng bị chết 
vì chiến tranh. 

Vai thứ ba tên Hoa là vợ của Tuấn, một chiến sĩ Nghĩa 
Quân trong bán tiểu đội canh giti một chiếc cầu lẻ loi giữa 
cánh đồng mênh mông trên trục lộ Long Xuyên-Tri Tôn 
(Châu Đốc). Hoa cùng chồng đang âm thầm sống một cách 
thanh đạm cùng các đồng đội, thì một đêm bị địch tấn công. 
Sau một hồi anh dũng chiến đấu, một viên đạn địch đã cướp 
Tuấn của Hoa đi vĩnh viễn, và nàng đã thay chồng chiến đấu 
cho đến khi đẩy lui được địch quân. 

Ba hoàn cảnh, ba cuộc đời khác biệt nhưng họ đã gặp 
nhau và đã cùng chiến đấu chung cho một mục đích: hàn 
gắn những đổ vö, dau thương do chiến tranh gây nén cho 
thôn ấp. Hết thôn này đến thôn khác, họ đã ra đi trong sự 


luyến tiếc mến thương của người dân. 

Xuyên qua đời sống của ba nhân vật chính trong phim- 
ba cô gái tuổi chưa quá 20 -người ta có thấy phần nào tình 
trạng đau thương của đất nước trong cuộc chiến tranh huynh 
đệ tương tàn. Nội dung câu chuyện phim nói lên những đóng 
góp, những hy sinh âm thầm của các cán bộ Xây dựng Nông 
thôn qua những hình ảnh sống động, có thật đã từng xảy ra 
trên các nẻo đường đất nước. 

Đặc biệt đây là cuốn phim mà lần đầu tiên đời sống người 
dân trong vùng xôi đậu, đời sống thanh đạm và sự chiến đấu 
âm thâm nhưng anh dũng của các chiến sĩ Nghĩa Quân, 
gương hy sinh can dam của phu nu được trung thực đưa lên 
màn ảnh. Biết rằng Ba Cô Gái Suối Cháu là phim tuyên 
truyền, nhưng tình tiếc nội dung rất hay, nếu đặt vấn đề 
chính trị sang một bên thi đây là một phim dé cao tinh than 
bất khuất của người phụ nữ Việt Nam đã đóng góp vào cuộc 
chiến. 

Vào thời điểm năm 1969 có khoảng 140 cuốn phim đen 
trắng 16 ly của Trung Tâm Quốc Gia Điện Ảnh sản xuất, tức 
phim của nhà nước đang được trình chiếu khắp mọi nơi trên 
lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Thế nhưng, giới thường xuyên 
theo dõi ngành điện ảnh nước nhà đã ghi nhận phim Ba Cô 
Gái Suối Châu là món ăn tinh thân thuần túy Việt Nam, 
không có chất "bơ sửa hay phó mát" trong đó. Và cũng phải 
nói rằng đạo diễn Bùi Sơn Duân rất "bạo" đã đem toàn 
những khuôn mặt mới vào phim, sử dụng ngươi địa phương 
vào các vai phụ. 

Riêng về Thanh Tú, từ một kép cải lương được đạo diễn 
Bùi Sơn Duan khám pha đưa sang đóng phim, gat hái được 
những diễn xuất trọn vẹn. Từ đó Thanh Tú thực sự bước qua 
điện ảnh, mà trước hết là Việt Nam Phim của Tham Thúy 
Hang mời về đóng vai chánh, và nhờ đóng cặp với nguoi dep 
Bình Dương nên Thanh Tú nổi tiếng còn hơn lúc ở bên cải 
lương. Với tương lai mở rộng, vinh quang sáng lạng chờ 
đón, nhiều hãng phim mời mọc ký hợp đồng với giá cao, 
chắc Thanh Tú không quên những ngày tập tễnh bước chân 
vào nhận vai trò trong phim Ba Cô Gái Suối Cháu, phim dau 
tiên trong cuộc doi điện anh vậy. 

Về kỹ thuật phim trường thì đạo diễn Bùi Sơn Duân đã 
tận dụng địa hình thiên nhiên và nhân tạo có sẵn như: sông 
rạch, đường sá, vườn tược, nhà cửa, đồn trại nghĩa quân, tất 
cả đều phong cảnh sống thực. Về ánh sáng thì cũng không 
phải sử dụng nhiều đèn nặng watt rườm rà, mà tận dụng ánh 
sáng tự nhiên của mặt trời, cùng những đêm trăng sáng. Còn 
súng đạn quay cảnh chiến tranh cũng của lính Nghĩa Quân, 
cùng trang phục cho ba cô diễn viên chánh là ba bộ đồ bà ba 
đen cán bộ. Và luôn cả mấy căn chòi cũng do cán bộ Xây 
dựng Nông thôn thực hiện chang mất đồng nào. Tóm lại chi 
phí chẳng là bao, mà phim thì rất hay, người coi rất hài lòng. 


Trích bài viết của Ngành Mai đăng trên 
Người- Việt Online 23-3-2007 dưới nhan đề 
Kép cải lương Thanh Tú bước đầu đóng phim. 


KIEP HOA 

Kiếp Hoa là bộ phim Việt Nam có tiếng dau tiên do 
Công ty Kim Chung Điện ảnh sản xuất năm 1953. Lúc bấy 
giờ là thời hoàng kim của sân khấu cải lương, phim ảnh vẫn 
còn là bộ môn nghệ thuật tương đối xa lạ ở Hà Nội. Chưa có 
đạo diễn, chưa có nhà quay phim. Kiép Hoa là dự án phim 
mang tính gia đình. Bầu Long (Trưởng đoàn hát Kim 
Chung) viết kịch bản, nữ diễn viên chính -vai Ngọc Lan- do 
diễn viên Kim Chung (vợ bau Long) đảm nhận. Kim Xuân 
(em dâu của bâu Long) vào vai thứ chính Ngọc Thúy. Bộ 
phim Kiép Hoa thời đó rất "đình đám". Nhà sản xuất đã thuê 
máy bay rải các tờ bướm để quảng cáo. Tiền đầu tư là toàn 
bộ doanh thu tu các đêm hát của Doan cải lương Kim 
Chung. Tiền thu được sau khi công chiếu bộ phim thì đủ để 
ông bâu sắm được một ngôi biệt thự trên phố Nguyễn Du 
(Hà Nội). Bộ phim Kiép Hoa không chỉ làm sáng đèn ở các 
rạp Hà Nội, mà còn Nam tiến vào Saigon và khắp các rạp 
tỉnh miền Tây. Bộ phim ăn khách được, một lẽ là ở vai Ngọc 
Thúy của nghệ sĩ Kim Xuân. 





Vai Ngọc Thúy là gam màu tươi, nổi bật trong khung 
cảnh buồn man mác của một chuyện tình có lẽ ý tưởng của 
tác giả được gợi từ truyện Kim Vân Kiều. Trên đường tản 
cư, hai chị em Ngọc Lan-Ngọc Thúy tá túc tại nhà của một 
chàng trai (Trần Quang Tú thủ vai). Người chị đính ước 
cùng anh. Rồi chiến tranh loạn ly, họ lạc nhau trên các bước 
đường tản cư. Khi gặp lại thì Ngọc Lan đã trải qua "bao 
phen sóng dập gió vùi", đành nhờ cậy em gái gánh thay 
mình mối nhân duyên với chàng trai đã đính ước. Ngọc 
Thúy mang đúng nét đẹp của nàng Vân, "khuôn trăng đây 
đặn, nét ngài nở nang". Thúy nhí nhảnh, vô tu bên cạnh 
người chị đa sự, đa đoan và bạc mệnh. Tính cách quyết định 
số phận. Thúy yên a như cuộc đời nàng Vân lành lặn khi 
xưa. 

Bây giờ dù nghệ sĩ Kim Xuân đã xế chiều, nhưng hình 
dung của Ngọc Thúy vẫn còn rõ ràng ra đó, từ đáng đi tưng 
tửng đến cái liếc mắt nghịch ngợm (chứ không đa tình như 
nàng Ngọc Lan) của cô gái ở tuổi hoa niên. Bà nhớ lại, diễn 
xuất nhu thé là do tự nhiên. Đạo diễn phim Kiếp Hoa là 
người Hong Kong, nên phải làm việc với diễn viên gián tiếp 
qua thông dịch viên. Sự dẫn dắt của đạo diễn phần nào cũng 


bị hạn chế. Mà Kim Xuân diễn xuất tự nhiên như không. 
Người xem dinh ninh cô diễn viên này sẽ được "đóng 
khung" vào những vai hồn nhiên, nhí nhảnh sau đó. Vậy mà 
nghệ sĩ Kim Xuân lại thành danh trong thể loại vai đảo 
thương trên sân khấu cải lương. Khán giả nhớ đến Kim Xuân 
sau này trong số phận của những hồng nhan bạc mệnh, buồn 
thương. My Nương (Hận Tương Giao), cô Lựu (Đời Cô 
Luu), Trịnh Nữ Xuân Hương (trong vở diễn cùng tên)... 

Tên tuổi của nghệ si Kim Chung gắn từ Doan hát Kim 
Phụng đến Đoàn hát Kim Chung (sau đổi thành Tiếng 
Chuông Vàng). Ấn tượng trên màn bạc nét đẹp rất Thúy 
Vân, nhưng Kim Xuân lại ở trên đỉnh cao nghệ thuật sân 
khấu là giai nhân Thúy Kiều, được mệnh danh là nàng Kiều 
khả ái nhất cho đến bây giờ. Vai Ngọc Thúy trong phim 
Kiép Hoa chi là mối duyên tình co của nghệ sĩ Kim Xuân 
với điện ảnh. Mối duyên này vẫn còn đưa đẩy bà vào những 
vai phụ trong các phim khi về già: Người Con Gái Đất Đỏ, 
phim sân khấu, đạo diễn Vũ Phạm Từ, 1974), Em Bé Hà Nội 
(Hải Ninh, 1974), Đến Hẹn Lại Lên (Trần Vũ, 1974). Và có 
lë, mối duyên này vẫn như là định mệnh, nối tiếp từ nghệ sĩ 
Kim Xuân sang cô con gái-NSUT Nhu Quỳnh.-Trích bài đăng 
trên Thanh Niên Online của Minh Hoa, 2-2007. 


~ 


2 





Kim Xuân và chóng, Tiêu Lang, cặp giai nhân tai tử nức tiếng 
một thời của làng cải lương Việt Nam. 





NSƯT Kim Xuân và chồng, NSƯT Tiêu Lang bên cạnh con gái, nữ 
NSND Như Quynh, và cháu ngoại Đan Huyén tai Hà Nội. 


245 


e 


Tin Mj Anh 
Điện Ảnh ® 
Việt Nam а 


2 
Luyến tiếc m 











Phim Kiép Hoa chiéu 6 Saigon nam 1953. 
Một cảnh trong phim với Kim Chung, nu tai tü chánh (vai Lan bên trái). 
Ở giữa là đào Kim Xuân (vai Thúy) và Trần Quang Tứ (vai Thiện) 
Ảnh: Bộ sưu tập của Ngành Mai 


Năm 1974 đoàn Kim Chung dự tính cho chiếu trở lại 
phim Kiép Hoa. 

Từ sau cái Tết Mậu Than cải lương khủng hoảng tram 
trọng, nhiêu gánh bị rã, gánh nào còn sống cũng trong tình 
trạng lỗ lã, và riêng Công ty Kim Chung thì cũng không 
tránh khỏi, chỉ có cái là bầu Long nhờ có tiền đã cố duy trì 
nhưng thu hẹp tử Kim Chung 6 sát nhập lại còn hai đoàn 
hoạt động câm chừng. 

Đến đầu Xuân Nhâm Tý 1972, có tin đồn trong giới rằng 
ông bầu Long dự định hát Tết xong sẽ giải tán luôn hai đoàn 
còn lại này, và gia đình sang Pháp lập nghiệp. Tin ấy đồn 
nhanh khiến một số người lên ruột, lo sợ, bởi nếu tính hết 
gần cả trăm người liên hệ sẽ thất nghiệp. 

Thế nhưng, lúc bấy giờ tuy cải lương xuống dốc, bên 
phía điện ảnh lại lên hương thấy rõ, bởi ra một cuốn phim lời 
cả chục triệu (phim Loan Mat Nhung va phim Chiều Ký 
Niệm lời cỏ đó). Do vay ma ông bau Long đã không vội giải 
tán hai đoàn hát nói trên, để khi làm phim thì ông sử dụng 
nhóm đào kép cải lương mà ông đang trả lương tháng. 

Với kế hoạch giải tán hai đoàn hát một cách gian tiếp, 
ông không ký giao kèo thêm voi nghệ sĩ sau khi mãn hợp 
đồng, kể cả đào kép chánh, ai muốn ra đi lúc nào cũng được, 
bởi ông không còn quan tâm đến cải lương thì đi hay Ở 
không thành vấn đề. Nhưng hầu như chẳng một ai dám rời 
đoàn, bởi ở lại thì còn lãnh lương tháng, tuy ít vẫn sống 
được, chở đi ra rồi thì cầm chắc thất nghiệp. 

Trước khi làm phim, ông bau Long cho chiêu trở lại phim 
Kiép Hoa hốt mở bạc làm vốn trước, và chương trình bắt đầu 
giửa hoặc cuối 1974. 

Ông tin rằng sẽ thành công, chỉ nhiều hay ít mà thôi, bởi 
dân Saigon không còn lạ gì cuốn phim trang đen Kiép Hoa 
đã có dip trình chiếu trước đây vào cuối năm 1953. 

Vào thời ấy, sau sự thất bại về kỹ thuật của hai phim 
Trận Phong Ba và Cánh Đồng Ma của Đàm Quang Thiện 
quay năm 1937, phim Kiép Hoa đã ra mắt khán giả Việt 
Nam như một cuốn phim đầu tay thực sự hoàn hảo về kỹ 


thuật và khá điêu luyện về nghệ thuật diễn xuất của các nam 
nử tài tử chính trong phim. 

Lúc bấy giờ tin tức điện ảnh có vẻ bí mật phát ra từ đoàn 
Kim Chung thì ông bầu Long đang âm thầm chạy nhiều rạp 
lớn để tung ra chiếu lại cuốn phim Kiép Hoa. Ban tin bán 
nghi, một ký giả kịch trường tìm đến tư thất của ông bâu 
Long ở đường Bà Huyện Thanh Quan để xem có đúng vậy 
chăng? Và được chính ông bầu Long xác nhận đã được Phủ 
Tổng Ủy Dân Vận cho phép chiếu lại cuốn phim này rồi, 
hiện ông đang chờ có được rạp trình chiếu một lúc tại nhiêu 
rạp lớn như các cuốn phim mới của Việt Nam. 

Ong bầu Long cũng cho biết rõ là ông sẽ cho in lại 4 ấn 
ban mới để chiếu cho 8 rạp, và để tránh cho cuốn phim màu 
sắc đã kém sau hơn 20 năm cho vào cất trong kho. Như vậy 
là bầu Long lại sẽ hốt bac "nước nhì" với cuốn phim Kiép 
Hoa sẽ thành công tài chánh, và được khán giả khen sau khi 
xem lại cuốn phim này. 

Khi báo chí tung ra tin phim Kiếp Hoa sẽ duoc chiéu trở 
lại, trước tiên người ta phải nói tới cốt truyện của phim này 
vì nó đã dự phân không nhỏ vào sự thành công của cuốn 
phim. 

Kiếp Hoa, cái tên của tựa đề cuốn phim đã mô tả được 
cuộc doi bèo giat hoa trôi của Lan (cô Kim Chung) giữa thời 
chiến tranh Việt-Pháp tại Hà Nội. Lan cùng với em là Thúy 
(Kim Xuân) tan cư đến trang trại của Thiện (Tran Quang 
Tứ). Tại đây Lan và Thiện yêu nhau và hứa hẹn chuyện vợ 
chồng sau ngày đất nước bình an. Rồi thì chiến tranh lan tới 
trang trại này đã đưa cặp uyên ương đến "chưa lấy nhau mà 
đã biệt ly". 

Sau khi trở lại Hà Thành, Lan vì được tin Thiện chết nên 
đã phải buộc long lấy anh bán phở vì lý do kinh tế. Một tình 
cờ xảy đến, Thiện còn sống và tái ngộ Lan, và cả hai người 
quyết định xây dựng lại cuộc đời. Giữa khi đám cưới diễn ra, 
Tam, người bán phở xuất hiện khiến cho Lan phải chọn con 
đường lãng mạng và cao thượng nhất là âm thâm ra đi và 
cuối cùng gục chết tại căn nhà hoang đổ nát vì mưa gió phủ 
phàng. Tính cách "áo người trinh nữ" của cuốn phim đã làm 
xúc động rất nhiều khán giả thời bấy giờ. 

Về phần nhạc đệm, người viết truyện đã khéo léo sử dụng 
những nhạc phẩm bất hủ thời tiền chiến như Làng Tôi, Dự 
Am, Cây Đàn Bo Quên..v..v.. khiến cho người xem cảm thấy 
tâm hồn có cái gì gần gũi, có cái gì xao xuyến, có cái gì 
luyến tiếc với dĩ vãng và quê hương. 

Một cách tổng quát, tuy rằng Kiép Hoa không phải là 
không có những khuyết điểm thông thường về kỹ thuật của 
nó, nhưng sở di phim này vẫn còn giá trị là ở cốt truyện bi 
thương, nhờ ở phân nhạc đệm giản dị nhưng tuyệt diệu và 
nhất là tính cách lịch sử của cuốn phim. 

Việc tái xuất của Kiến» Hoa cũng là dip cho khán giả thấy 
đối món ăn tinh than, và hơn thế nữa có dịp đối chiếu và 
thám lượng mức tiến bộ của điện ảnh Việt Nam giữa hai thời 
kỳ. 

Nhưng rồi dự tính chiếu trở lại phim Kiép Hoa đã không 
thành, do nhiều trở ngại, ông bầu Long rất khó mướn 8 rạp 
cùng một lúc. Trở ngại thứ hai là thời điểm đó Saigon quá 
lộn xộn, phong trào chống tham nhũng của Linh mục Trần 


Hữu Thanh nổi lên biểu tình nhiều noi, rap hát ế ẩm. Phim 
mới nhập vào dù hay cũng ít người coi. Ông bầu Long chần 
chờ mãi cho đến tháng 3, 1975 thì tình hình chiến sự sôi 
động, kéo đài luôn cho tới 30 tháng 4, 1975. Thế là hết! bây 
giờ thì ông bau Long và bà vợ là đào Kim Chung đều qua 
đời, không biết cuốn phim Kiếp Hoa ö nơi mô? 

Qua bài viết của Ngành Mai đăng trên Người Việt Online 
dưới tựa dé "Từ Sân khấu đến Man bạc" ngày 3 tháng 5, 
2010 cho chúng ta biết thêm được một vài chuyện bên lề của 
cuốn phim đã từng thu hút được nhiều người xem từ thập 
niên 50. Dưới đây là một vài chi tiết liên quan đến Kiép Hoa 
cũng như bài viết trên. 

Thoi điện ảnh Việt Nam còn phôi thai, Kim Chung cùng 
chồng là ông bầu Long đã bỏ vốn để thực hiện Kiép Hoa. 
Doan Kim Chung đã đưa đào kép tu Hà Nội sang Hong 
Kong đóng phim và mang về chiếu vào năm 1953 từ Bắc chí 
Nam. Cùng đóng chung với Kim Chung (vai Ngọc Lan) còn 
có Kim Xuân (Ngọc Thủy), Tran Quang Tu (Thiện), Ngọc 
Toản (Nhạc), Tuấn Sửu (Tam), Nhã Ái (mẹ Ngọc Lan), Tiền 
Phong (thân phụ Thiện). Lúc đâu ông bầu Long định mời 
một đạo diễn người Pháp là Claude Bernard thực hiện, 
nhưng sau đó ông đã mời một đạo diễn ngươi Hong Kong 
với kinh phí dễ thở hơn. Ông bầu Long còn tiết lộ sau khi 
trình chiếu Kiếp Hoa, cuốn phim đã lời trên 10 triệu đồng 
lúc bấy giờ, đủ để nuôi sống đoàn Kim Chung nằm thường 
trực ở rạp Aristo và Olympic, cũng như phát triển gánh hát 
từ một đoàn lên đến Kim Chung 6. 

Ngoài nhạc phẩm quen thuộc Làng Toi của nhạc sĩ 
Chung Quan con có các bài Du Am của nhac sĩ Nguyễn 
Văn Tý là nhạc phẩm chính trong phim. Nhạc sĩ Phạm Duy 
đã trình bay nhạc phẩm này cùng với Cây Đàn Bỏ Quên. 

Tưởng cũng nên biết, nghệ sĩ Kim Chung sinh năm 1923 
tại Hà Nội. Năm 10 tuổi bà đã học hồ quảng dưới sự dạy bảo 
của ông bầu Tài Quang. Năm 16 tuổi, bà bắt đầu ca cải 
lương voi gánh hát Tố Như và chỉ đóng vai chánh mặc dù 
sân khấu Tố Như có một dàn đào hùng hậu như Bích Thuận, 
Khanh Hợi, Tường Vi, Lú Nhàn, Tay Ноа... Ва từng thủ 
những vai sắc nước hương trời như vai mỹ nhân trong Tam 
Hoàng Tử Tranh Hùng, Điêu Thuyền trong Phụng Nghi 
Dinh, Tay Thi trong Phạm Lãi Biệt Tay Thi, Chúc Anh Đài 
trong Luong Sơn Ba Chúc Anh 
Dai, Thôi Oanh Oanh trong Tay 
Sương Ky, Vương Thúy Kiều 
trong Kim Vân Kiều, Mạnh Lệ 
Quân trong Tai Sanh Duyên... 

Lúc tròn 16 tuổi, nữ nghệ sĩ 
Kim Chung gặp và quen ông bầu 
Long (tên thật là Trân Viết Long, 
hay còn gọi là ông bau xuyên lục 
tỉnh, ông sinh năm 1922 tại Hà 
Nội, từng du học ở Pháp và Đức, 





Nguyễn Du để lại Bút thần 
Kim Chung làm sống trên trần 
Kiều nương 

Học giả Đàm Quang Thiện 


Kim Chung và chồng, ông bầu 
Long trong những ngày hạnh 
phúc bên nhau. 


nghiên cứu rất nhiều về điện ảnh và sau đó là cải lương). 
Năm 21 bà quyết định lập gia đình với ông và sau đó lập 
đoàn cải lương mang tên ba. Như thông lệ, đoàn vào Saigon 
lưu diễn, đến năm 1954 sau hiệp định Genève chia đôi đất 
nước, đoàn bi ket lại trong Nam, gia đình va ho hàng của bà 
còn ở phía bên kia vĩ tuyến 17. Đáng nhớ nhất là vào năm 
1968 đoàn được lưu diễn ở Pháp và rất thành công trong 
những lần trình diễn. Bà được vinh dự mang tên Tiéng 
Chuông Vàng Thi Dó -Dé Nhất Danh Ca Bắc Hà, từng 
ngược xuôi khắp các nẻo đường của đất nước miên Nam va 
đứng vào hàng ngũ Đại Bang. Thời hoàng kim của bảng 
hiệu này có 8 đoàn Kim Chung hoạt động, qui tụ và đào tạo 
nhiêu tài danh, thế hệ vàng cho sân khấu cải lương miền 
Nam như Minh Vương, Lệ Thủy, Minh Phụng, Minh Cảnh, 
Mỹ Châu, Diệu Hiền, Thanh Hải, Thanh Nguyét... 

Do những đóng góp của bà về văn hóa ở nước ngoài, bà 
đã từng được ông Tổng trưởng Thông Tin trao tặng đệ nhất 
hạng huy chương Tâm Lý Chiến Bội Tinh, (tháng 8, 1969) 
là huy chương tâm lý chiến cao nhất của VNCH, mà chỉ có 2 
nghệ si cải lương được thưởng là Kim Chung và Thanh Nga. 
Ngoài ra, bà còn được Vương quốc Thái Lan trao tặng bang 
tưởng lệ của Hoàng gia nua. 

Kim Chung đã cùng gia đình sang Pháp sinh sống một 
thời gian sau biến cố 1975. Bà và chồng cuối cùng cũng trở 
về lại quê hương trong tuổi già sức yếu. Chính bà đã đem 
cuốn phim Kiép Hoa tặng cho Viện Tư Liệu Lưu Trü Phim 
Ảnh Việt Nam. 

Sau khi ông bầu Long qua đời, bà nhập lại quốc tịch Việt 
Nam, sống gan như biệt lập cho hết những ngày còn lai của 
tuổi gia nua, bà qua đời lúc 10 giờ sáng ngày 8 tháng 4 năm 
2008 tai Sai Gòn, thọ 85 tuổi. 


O Tue giáo sư Nguyễn Đức Tiến từng dạy tại trường trung học Chu Văn An 


Sai Gòn (đầu thập niên 60) và Dai học Huế (sau 75), qua đời ở tuổi 52 vào 
năm 1988. Ong là tác giả của những nhạc phẩm nói tiếng nhu: Tinh Me, Có 
Gai Quê, Mong Anh, Gửi Chut Tình, Dan Việt, Hạn Kỳ Dai, trường ca Sông 
Bến Hải, Trai Việt... 


3 E TRA 


lin. 





Kim Chung dang dién xuát truóc 
ống kính camera trong phim Kiép Hoa. 
(Anh: CL DAU) 


Ũ 
$ 
T 


2 
r4 
3 
3 

E 





< 5 
ge 
z 
qa 
8888 


< 
E 
ص‎ 
ans? 
0 7 
от 
de 
8888 





KIEP HOA - MOT THOI HA NOI 


TP- ‘Kiép Hoa’ - bộ phim gây tiéng vang đầu tiên của Việt 
Nam - vẫn có khả năng làm người xem hôm nay ngạc nhiên. 
Đặc biệt, phim ghi lại nhiều sinh hoạt và cảnh vật phố 
phường Hà Nội một thời. 





Hà Nội một thời 


Nhờ một quán cà phê xa trung tâm thành phố- Press Café 
(38, Trân Thái Tông)- mà một số người được xem Kiép Hoa 
tối 2-10. Phim lấy bối cảnh tan cư day tính thời sự với người 
Hà Nội bay giờ. Trên đường tản cư, bà mẹ gia yếu và hai cô 
con gái Ngọc Lan, Ngọc Thủy được Thiện- một ngươi không 
quen biết, cho ở nhờ. Thiện với lòng hào hiệp đã che chở 
cho ba mẹ con, và giành được tình cảm của Lan. 


Những tháng ngày êm dém kéo dài không lâu. Bố thiện 
gọi anh về Hà Nội. Chia tay, Thiện và Lan trao ảnh làm tin. 
Người mẹ qua đời vì bệnh. Chiến sự đến, hai chị em phải dời 
nơi tá túc. Ho vé Hà Nội tìm Thiện không gặp. Dang bơ vơ, 
nhà cửa không còn, Lan và Thủy vớ được Tam là người 
quen. Họ ở nhờ, đồng thời giúp việc cho quán mỳ của Tam. 
Trước đó, có cảnh hai chị em đến đoàn Kim Chung tuyển 
diễn viên nhưng không được chao đón. 


Ở Hà Nội, Lan gặp lại Nhạc, bạn của Thiện. Chính Thiện 
đã đưa ảnh Lan cho Nhạc, nhờ anh ta liên lạc với Lan. Dã 
tâm cướp người yêu của bạn, Nhạc nói với Lan rằng Thiện 
đã chết vì đạn lạc. Nhạc nhận được từ Lan một cái tát khi tỏ 
tình với cô. Lấy cớ để Lan khuây khỏa, Tam mời hai chị em 
đi xem tuồng cải lương (tất nhiên ở rạp Kim Chung). 


Tấn tuồng kết thúc, Tam chuốc rượu cho Lan say. Lan 
mất thân với Tam. Cô đành can răng chấp nhận Tam làm 
chồng. Vì Tam không giấu ý định "hoa nhổ cả cum", nên 
Lan và Thủy nhất định rời hàng mỳ. Sau một đêm ngủ trên 
vỉa hè, hai chị em gặp bà hàng xóm cũ. Bà cụ cho hai cô một 
số vốn để làm ăn. 


Rồi một ngày, chiếc xe mui trần màu trắng cực kỳ sang 
trọng ghé vào tủ hàng thuốc lá trên via hè của hai cô. Chang 
công tử vận đồ trắng trên xe chính là Thiện. Thoạt đâu Lan 
tránh, nhưng cuối cùng đã chấp nhận lời câu hôn của Thén. 
Trong tiệc cưới, Lan nhận ra người bồi bưng khay rượu 
mừng chính là bạn của Tam. Sợ quá khử bị lộ, hại đến thanh 
danh của Thiện và gia đình, Lan bỏ đi trong đêm. 


Phim kết thúc ở cảnh đêm mưa, Thiện an ủi Thủy khi cô 
gặp ác mộng vì nghe thấy tiếng xực-tắc của người bán mỳ 
gÓ gợi nhớ số phận đau buồn của người chị. Không biết ho 
có cưới nhau như thể Thúy Vân và Kim Trọng, câu hỏi này 
các nhà làm phim để ngỏ cho khán giả. 


Trong phim, các bà các cô đi tan cư vẫn tha thướt áo dai. 
Trong ngôi nhà 46 Bát Đàn, bà Kim Xuân (đóng vai Ngọc 
Thủy) nhớ lại: "Hồi tạm chiến, phụ nữ ra đường đều mặc áo 
dai. It khi mặc áo cánh. It mặc quần đen. Toàn mặc quần 
tráng", Về việc trong phim Thiện dé dàng cho người ngoài 
vào tá túc trong nhà, nghệ sĩ Tiêu Lang, chồng bà Kim Xuân 
(đóng vai một người mua thuốc lá trong phim) giải thích: 
"Chúng tôi di tan си chống Pháp hồi 1946 đến các dia 
phương người ta quý lắm. Không quen biết gì cả, cứ cho ở 
nho thôi". 


Tiếp thị bằng máy bay 


Kịch bản phim của Trân Lang- chính là Trần Viết Long- 
chủ đoàn cải lương Kim Chung, cũng là nhà sản xuất phim. 
Ông Long đầu tư vào phim này giữa thời hoàng kim của cải 
lương ở Hà Nội. Các diễn viên của ông ban ngày đóng phim, 
buổi tối diễn cải lương bình thường. 


Ngoại cảnh hoàn toàn quay ở Hà Nội, nhưng nội cảnh 
thì phải sang Hồng Công. Vì thế, nên cứ vài ngày, tiên bán 
vé cải lương lại được ông Long gom lại đổi thành đô-la 
Hồng Công, đem sang Hồng Công làm phim. Đạo dién và 
quay phim đều người Hồng Công. Nội cảnh nhà Thiện sắp 
đặt y như nội thất tòa nhà gia đình ông bâu Long đang ở lúc 
đó tại 84 Nguyễn Du. Phim thành công vê doanh thu, ông 
bau Long mua hẳn tòa biệt thự này. 


Hầu hết các vai diễn trong phim đều do diễn viên không 
cải lương thì chèo đảm nhiệm. Riêng vai nam chính dành 
cho một cự phú ở Hà Nội, ông Trần Quang Tứ. Lý do: Ông 
đủ chiều cao để tương xứng với diễn viên nữ chính Kim 
Chung. Ông Tứ lúc đó kinh doanh thóc gạo ở phố Hàng 
Chiểu. Cho đến trước 1975, ông là một trong hai người giàu 
nhất nước. 


Phim quay gấp để chay đua với Bén Сй cũng đang sản 
xuất tại Sài Gòn. Kết quả là Kiép Hoa ra rạp trước Bến Сй 
gần tháng. Theo ông Tiêu Lang, Bén Cü tuy là phim mau, 
nhưng chi là phim 16mm quay bang máy cầm tay, nên độ 
chuyên nghiệp kém phim 35mm Kiép Hoa. 


Để tang phan hấp dẫn cho Kiép Hoa, người ta không chi 
mượn giai điệu của một số bài hát đang nổi tiếng làm nhạc 
phim, mà còn để cho diễn viên hát trọn vẹn cả bài. Vì thế 
Kiếp Hoa dù không phải là phim âm nhạc, lại trở thành tư 
liệu quý. Giai điệu Du Am (Nguyễn Van Tý) làm nền cho 
khung cảnh đô thị. Cảnh nông thôn có Lang Toi (Chung 
Quân). 


Về cách tiếp thị, chưa phim Việt Nam nào sánh được 
phim tư nhân Kiép Hoa. Ông bầu Long thuê hẳn một chiếc 
máy bay bà già rải tờ bướm quảng cáo phim quanh Bờ Hồ. 


Những cảnh chạy loan có Giot Mua Thu (Đặng Thể 


Phong), Cây Dan Bỏ Quên (Pham Duy) được nhân vật phan 
diện hát ở quán cà phê để tán tỉnh người đẹp. Đặc biệt, Làng 
Tôi làm nên danh tiếng của Chung Quân (khi đó mới 16 
tuổi) đã vượt lên nhiều bài hát khác trong một cuộc thi chọn 
nhạc cho phim. 


Nhận định của tác giả Ngành Mai: "Vào thời ấy, sau thất 
bại về kỹ thuật của hai phim Trận Phong Ba và Cánh Đồng 
Ma của Đàm Quang Thiện quay năm 1937, Kiép Hoa ra mắt 
như một cuốn phim đầu tay hoàn hảo về kỹ thuật và khá 
điêu luyện về diễn xuất". 


Ở Hà Nội hồi đó, khoảng tháng 10-1953 hàng tháng trời, 
Kiép Hoa chiếu một lúc tại rạp Dai Nam (phố Huế) va Bắc 
Đô (Hàng Giấy), chênh nhau nửa giờ. Cứ xong một cuộn Ở 
rạp này, lại có người chạy mobilet sang rạp kia chiếu tiếp. 
Tiên bán vé Kiép Hoa cũng giúp ông bau Long đầu tu phát 
triển tới 7 đoàn Kim Chung đi diễn khắp các tỉnh phía Nam. 


Cát-xê băng kim cương 


Nối tiếp thành công của Kiép Hoa, ông bau Long dự định 
dựng 7róng Mái theo tiểu thuyết của Khái Hưng. Phim dang 
giai đoạn chọn diễn viên thì hiệp định Genève ký. Ông Long 
và vợ cùng một nửa quân số của Kim Chung ở Sài Gòn, rồi 
họ sang Pháp. Mãi 1981, họ mới đoàn tu voi gia đình ở Hà 
Nội. Hai người nay đã mất. Nhân chứng sống của Kiép Hoa 
chỉ còn Kim Xuân và Tiêu Lang, đều ở tuổi ngoài 80. 


Bà Km Xuân kể, thay vì trả cát-xê cho em dâu (chồng 
của Kim Xuân là em ruột của Kim Chung- vợ bầu Long), 
bau Long mua tặng bà chiếc nhẫn kim cương 1 carat. Sau 
này bà bán đi được 5 triệu, phụ vào số tiền 13 triệu mua căn 
nha 46 Bát Dat mà vợ chóng bà đang ở bây giờ. 


Ông Tiêu Lang kể: "Mới đầu, anh chị tôi hop tác với bà 
Ai Liên (NSND Ái Liên, mẹ của ca sĩ Ái Vân- PV) thanh 
đoàn Kim Chung-Ai Liên. Có nghề rồi, anh chị tôi moi tách 
riêng”. Theo ông Tiêu Lang, ông bầu Long xuất thân gia 
đình điền chủ, có hàng nghìn mẫu ruộng thượng đẳng điền ở 
Vĩnh Yên, có đồn điền Văn Lãng ở Bình Xuyên (Vĩnh 
Phúc). Đoàn Ái Liên không lâu sau cũng đầu tư sang sản 
xuất phim Nghệ Thuật và Hạnh Phúc và Phạm Công Cúc 





E. Đồng Xi sin AU DIET а bán. Hồ Hoài 





Hoa.- Bài viết của Nguyễn Mạnh Hà đăng trên Tien Phong Online, 


07/10/2010. 


Hai vợ chồng 
Kim Chung và 
Tran Viét Long 
trong ngay 
khai chiéu 
Kiép Hoa 

tai rạp Ha Nội. 
(Ảnh chụp lại: 
N.M.H) 





пар 
Rim ялу ty KIM CHUNG - E | 
—— — THỰC HIỆN TAI HÀ NÓI 
.. KIMCHUNG  KIMXUÂN 
, TRANQUANGTU' NGOC TOÀN TIÊN PHONG 








a kieohoe 


đạo điển TRAN LANG 
Từ Thứ Bảy 27, Chúa Nhật 28 và Thứ Hai 29-4-74 


REX NGUYEN-VAN-HAO KIM-CHAU CASINO 


Phim tình cám tiên thực hiện SN me ic Việt) với sổ t 
Bom cản ăn làm ti làng tin khác 8 mi ee ot esen SEE 
quên, ne pu М (Nguyên văn Т, 
QUÉN (Phạm Duy) — “TANG TO noe qu =" = 
lững ai chưa bi и GF а Thang Long ! 

ei son nơi thành phổ cũ 
lì ba viến oa à аќ bình ảnh sống động c ERUNT as tah patti M 
m với i Tháp ! Rùa với Đền Ngọc Sơn — Hồ Ti 
vei làn số Ó Qua: т. Gò Động soe, Chùa Чы Phuc, phố Hae Bào, Hace GN 

PhS Huế vr, 





e Những ai Nisus domns tiéng 
. 
tới coi « KIẾP HOA » đề hyển c mi nối nh keo sơn ç * dep như tubi trẻ » nhưng, 


» lấy GỐI mat dio GIO 
us — Qui vị nào chưa biết HÀ NỘI 36 PHO PHUONG xin đến coi KIẾP HOA. у 


one THIEN x i 





Ë . GP. số 371/PTUDV/RSALP/TP ngày 10-674. 2 


Tờ quảng cáo phim Kiếp Hoa tại Sài Gòn được trình chiếu trong ba ngày 
27, 28 và 29 tháng 4 năm 1974 tại các rạp Rex, Nguyễn Văn Hảo, 
Kim Châu va Casino Dakao. 


a » s 


® 
Cê gai Ha Noi 

Kim Xuân (hình chụp hồi còn 
trẻ), bây giờ là mẹ của 

diễn viên 

điện ảnh Như Quỳnh (hình 
trên, bên trái). 





< Ü 
+ © 
ГАНЕ 
pocannan 


< 
0» 
3 
a 
0 
Ó 
3 
& 





Đ 


S 
® 
2. 
m 
3 

® 


jt 


< 


v 
3 





A 
ans? 
0 7 
от 
de 
i 





^ Ж, ; 3 њ to. 





Ba Bay Ngoc, kép thanh Tú và nu tài tử Ngoc Hanh 
Trong phim 7réng Маі của đạo diễn Lê Mộng Hoàng. 
(Ảnh: Bộ sưu tập của Ngành Mai) 


TRONG MAI 


Phim Trống Mái phóng tác theo cuốn tiểu thuyết của có 
văn hào Khái Hưng trong nhóm Tự Lực Văn Đoàn. Đây là 
sản phẩm điện ảnh đầu tiên có một giá trị văn học nghệ 
thuật, do đã hướng về việc xây dựng giáo dục văn hóa dân 
tộc. 

Phim được đạo diễn Lê Mộng Hoàng điều khiển và phần 
hình anh do Tran Văn Lịch phụ trách, thực hiện với thành 
phân tài tử như Thanh Tú, Ngọc Hạnh, Huỳnh Thanh Trà, 
Cẩm Hồng, Vương Vũ, Diễm Hương, Thùy Linh, Việt 
Hùng, Anh Đảo, hai bà Bảy Ngọc và Hồng Hà. Chúng tôi 
tóm lược cốt truyện phim Tróng Mai như sau: 

Hiền (Ngọc Hạnh) một nữ sinh mới đậu tú tài toàn phần, 
cùng mẹ là bà Hậu (bà Hồng Hà) một nhà tỷ phú ở Sàigòn ra 
Nha Trang nghỉ mát. Một hôm đi chơi về hướng làng chài 
lưới, Hiền gặp một thanh niên đẩy một chiếc thuyền nặng nề 
mà cả sáu người khác đẩy không nói! Hiền ngạc nhiên khi 
thấy ở chốn này lại có một người vạm vỡ như một lực sĩ 
cường tráng đẹp như pho tượng cổ Hy Lạp. 

Vì tính tò mò, Hiền đã làm quen với Vọi (Thanh Tú), và 
Voi kể cho Hiền nghe cuộc đời chàng. Hiền thấy Voi ở một 
cái øì hiền hậu, chất phác thật thà . "Vọi đẹp, đẹp theo cách 
của các nhà hội họa, nhà điêu khắc, thể thao". 

Trong đám bạn bè trai gái đi nghỉ mát có Hồng (Diễm 
Hương), Thu (Anh Đào), Lưu (Huỳnh Thanh Trà), Miên 
(Vương Vũ) là những sinh viên Luật. Lưu yêu HIền bằng 
một tình yêu tha thiết của tuổi trẻ, chàng ghen tức với Vọi 
nên có nhiều lần ngăn cản Hiên không cho gặp Voi. 

Một hôm nhân buổi sinh nhật của Hiền, bà Hậu chiều con 
để cho nàng tổ chức một buổi tiệc, hợp các bạn bè gồm có 
Lưu, Miên, Hồng, Phụng và Hiền cũng không quên mời Vọi 
đến chung vui với mình. 


Chang mặc áo dài khăn đóng, chan không mang giày dép gì 
ca, dáng điệu thật bo ngỡ qué mùa. Sự hiện diện của một 
chàng đánh cá dà làm ngạc nhiên dám thanh niên nhộn nhịp 
vui đùa. 

Những cái nhìn khinh bỉ, những tràng cười khả ố đã làm 
cho Vọi đau khổ, Vọi buồn rầu ra về. Một lát sau, đám bạn 
bè của Hiền ra về, họ cười cợt chế nhạo sự quê mùa, sự ngớ 
ngẩn của Vọi bằng những luận điệu thật tàn nhẫn. Vọi đau 
khổ nép mình trốn dưới lườn xuồng để lẫn tránh những cái 
nhìn ranh mãnh, những cái nhìn độc địa của dam trai gái thi 
thành. 

Đã ba hôm Hiền không gặp Voi ngoài biển. Voi sốt vi 
tình yêu thất vọng hay vì nắng biển? 

Rồi một hôm trong lúc Voi lang thang ngoài bién thi gặp 
Lưu cho biết Hiền đã trở vê Sàigòn. Vọi tái mặt, thất vọng, 
rồi tiếp theo những lời giém pha chế nhạo của Lưu. Voi 
buồn bã. 

Từ ngày ấy Vọi thấy trong lòng trống trải cô đơn, chàng 
buồn, một thứ buồn không tên đã chế ngự lòng chàng từ đạo 
đó. 

Vọi nảy ra ý định trả thù khi Lưu định thuê thuyền của 
Vọi ra khơi chơi. Nhưng rồi lương tâm không cho phép, cuối 
cùng bản tánh chất phát thật thà của Vọi đã thăng. Lưu trở 
vê Saigon được bình yên. Riêng Voi vì quá thương Hiền, 
người con gái xinh đẹp đã làm hồn chàng mất mát sự yên 
tinh. 

Để dó nhớ Hiền, Voi trở lại những nơi ma Hiền va chang 
đã đi qua. Hòn Trống Mái, nơi đây chàng đã khắc tên chàng 
và Hiền trên tảng đá. 

Một buổi trời mưa phùn giá rét biển đông dữ dội văng 
sóng bạc đầu lên mỏm đá, người ta vẫn thấy Vọi đi đi lại lại 
trên bãi cát, quân áo ướt đẫm, hai má chang ướt dam, chẳng 
biết đó là nước mưa hay nước mắt? 

Hè năm sau, Hiền cùng mẹ và các bạn trở lại Nha Trang, 
đến hòn Trống Mái thì nhìn thấy hai chữ "Н" và "V". Hiên 
chợt nhớ đến Vọi, nên rủ nhau đến nhà để thăm. Nhưng khi 
đến cổng nhà của Vọi thì lạnh lùng hoang vắng. Từ xa, một 
già một trẻ tiến tới, đó là mẹ và em của Vọi. Bà mẹ già đau 
đớn nói trong nước mắt: Vọi đã chết! 

Hiền nghẹn ngào để rơi hai dòng lệ thương đau thì thầm 
"chỉ vì ta." 





Danh tac Tróng Mái của Khai Hưng thật là linh động và 
hấp dẫn, là một cuốn tiểu thuyết bất hủ, một tác phẩm văn 
học vô giá mà không ai có thể dám phủ nhận giá trị về nội 
dung của câu chuyện. Chính nhờ yếu tố đó mà tác phẩm 
Trống Mái đã sống trong văn học mãi mãi cho đến bây giờ. 

Nhiều người xem phim đã thắc mắc rằng: Hiền đi nghỉ 
mát ở Nha Trang và gặp Vọi ở làng chài lưới. Cũng như thất 
vọng vì tình, Vọi đi qua lại những nơi mà chàng và Hiền đã 
từng qua: Hòn Trống Mái, và hè năm sau Hiền trở lại Nha 
Trang đến hòn Trống Mái thấy dấu khắc chữ "HV", như vậy 
hòn Trống Mái ở Nha Trang sao? 

Thật ra thì hòn Trống Mái ở tỉnh Thanh Hóa, cạnh bãi 
biển Sầm Sơn, tức là phía bên kia vĩ tuyến. Trong thời kỳ đất 
nước chia đôi, hãng phim không thể nào ra Bắc để quay 
phim nên đặt hòn Trống Mái ở Nha Trang chăng? 

(Từ Sân khẩu đến Màn bạc: Đào kép cải lương đóng phim "Trống 
Mái” của Ngành Mai đăng trên mạng Cải lương Việt Nam, ngày 4 
tháng 4, 2010) 





Ban có bao giờ đọc cuốn tiểu thuyết Yêu của Chu Tử 
chưa? Đây là một tác phẩm đã từng gây sóng gió trong giới 
thanh niên sinh viên học sinh, cũng như những người đứng 
tuổi. Cuốn tiểu thuyết này đã đạt được thành tích tái bản 5 
lần liên tiếp và được dịch sang tiếng Anh và tiếng Pháp để 
phổ biến giới thiệu với bạn đọc ở ngoại quốc. 

Nếu bạn có cơ hội để xem phim Yéu do Đỗ Tiến Đức đạo 
diễn, bạn sẽ có dịp tận mắt nhìn thấy những nhân vật như 
chú Đạt (Anh Ngọc), cô Diễm (Thanh Lan), cô Trang (Mai 
Trang), bà Hằng (Thanh Khiết), ông Thúc (Chu Tử), cậu 
Khải (Lê Tuấn)... với những cuộc tình éo le bi dat của ho. 
Đồng thời bạn còn làm giám khảo để so sánh cái hay của 
văn chương và cái hay của điện ảnh qua hai tác phẩm nhưng 
chung một đề tài: Yêu. 

Tài tử của phim Yéu đã được tuyển chọn trên tiêu chuẩn 
phải hoàn toàn giống những nhân vật trong truyện, trong tiểu 
thuyết. Nhất định không mời một cách gượng ép những 
khuôn mặt đang ăn khách cốt để câu khán giả. Bởi thế, nên 
có người bị bắt đóng phim như nhà văn nhà báo Chu TỦ, ca 
sĩ Anh Ngọc. Cũng có trường hợp, rất nhiều người chưa biết 
điện ảnh là gi đã xuất hiện trong Yéu nhu Mai Trang, Thanh 
Khiết, Xuân Hồng, ca sĩ Thúy Anh (ban nhạc The Blue 
Jets)... tất cả những tài từ khơi khơi này đã diễn xuất nhuyễn 
chưa từng thấy! 

Giá tri của cuốn phim Yéu lại còn được xác nhận với 


danh dự của Nhóm Nghệ Thuật. Với tôn chỉ của nhóm là 
dùng phim ảnh để làm nghệ thuật chứ không quay phim 
nham nhở để làm giầu. Nhóm gồm những người trẻ say mê 
điện ảnh, những văn nghệ sĩ đã thành công trong lãnh vực 
riêng này tập hợp để làm điện ảnh. Ngoài đạo diễn yêu nghề 
Đỗ Tiến Đức, Minh Đăng Khánh cũng góp mặt cùng với 
Minh Lý (từng xuất sắc trong Thế Giới Nhạc Trẻ và Vết 


Chân Hoang của Jo Marcel), Thanh Lan (Tiéng Hát Нос {= 


Tro, Lệ Da)... bên cạnh còn có sự đóng góp của nu si Trùng 
Dương (phụ trách sản xuất), nhà văn Lê Tất Điều (nghệ 
thuật), kỹ sư Hà Quốc Bảo (quản trị), kiến trúc sư Trần 
Quang Đôn và nhà văn Viên Linh (phụ tá đạo diễn), hình 
ảnh có Nguyễn Ngọc Minh đảm trách, và với sự cố vấn của 
nu sĩ Nguyễn Thị Vinh, nhà văn Chu Tu, họa sĩ Nguyễn Hai 
Chí, họa sĩ Nguyễn Hữu Nhật. 


Truyện phim: 

Trong buổi đưa bé Diễm đi tắm suối, Đạt hỏi: "Lớn lên 
Diễm làm gi?," thì Diễm trả lời: "Lớn lên, cháu lấy chú 
Dat". Và thé là Đạt nhớ câu nói ấy như một định mệnh. 
Chàng dạy Diễm học, uốn nắn tâm hồn Diễm suốt mười năm 
cho tới khi trưởng thành chàng mới ngỏ löi với Thúc xin 
được cưới Diễm! 

Thúc và Đạt vốn là đôi bạn thân. Cái tin Đạt hỏi cưới 
Diễm khiến gia đình Thúc xôn xao bàn tán. Riêng bà Thúc 
đã cương quyết phản đối chuyện này, và có ý định muốn 
Diễm lấy Khải, anh chàng sinh viên y khoa hào hoa phong 
nhã. Thế nhưng, lý lẽ của con tim Diễm lại khác, nàng đã 
đáp lời Đạt, một người đàn ông nghiêm khác, can cõi với mó 
tuổi gan bằng bố mình. 

Hanh phúc vua chm no thì sóng gió đã ùa kéo tới. Nhân 
buổi bà Thúc đi Đà Lạt, ông Thúc tới thăm bà Hằng. Vừa 
gap nhau thì tiếng sét ái tình đã nổ. Ông Thúc đã lãng quên 
mọi sự bên ngươi đàn bà lận đận tình duyên này. Họ rủ nhau 
đi Vũng Tàu để hưởng thú yêu thương vừa tới quá muộn 
màng đó. Bà Thúc biết sự phản đối của chồng nên gia đình 
đang êm ấm đã thành cảnh buồn bã, ngột ngạt. Thêm vào sự 
bi thảm ấy là hình ảnh ốm yếu vi thổ huyết của ông Thúc. 
Diễm đã bị mẹ gọi về, nàng chỉ còn một con đường trước 
mặt là phải lấy Khải. 

Vì thương bố, vì muốn hàn gắn sự dó vỡ của gia đình, 
nên Diễm chiều lòng mẹ để lấy Khải. Buổi tạ từ với Đạt đã 
xay ra trên ngọn đồi Ми quanh ат đạm bóng hoàng hôn. Về 
phần Đạt, sự tuyệt vọng quá sức chịu đựng của chàng. Một 
cô học trò cũ tên Trang nay đã thành vũ nu vi bị đời lua gạt, 
thường tới thăm chàng. Trang vốn thù ghét cuộc đời nên 
thấy Đạt thương yêu Diễm nàng không khỏi ghen tức. Chưa 
thỏa mãn, Trang còn tìm quyến rủ Khải để phá Diễm. Tü 
trước, Khai đã luôn luôn nghi ngờ vợ nên càng tin và mé 
Trang hơn. 

Nhưng Diễm cương quyết tạo dựng hạnh phúc cho chính 
mình, nàng đã nhờ Đạt khuyên nhủ Trang, cũng như thúc 
đẩy Đạt lấy Trang làm vợ. Cả hai điều đó, Diễm đều toại 
nguyện. Nàng tự đứng ra để lo lễ cưới cho hai người. Tưởng 
đâu yên chuyện, ngờ đâu sau khi dự đám cưới trở vê, Khải 
đã tử thương trong một tai nạn xe hơi. Phải chăng Diễm đã 





Ss 

ze 
za 
qa 
Ri 


Luyén tiếc m 


một thời e 
vang son в 





gay ra tai nan dó vi nang 
da niu tay Khai trong lúc 
Khai dang diéu khién tay 
lái. Chính vi lòng nang 
cảm thấy cô đơn trống trải 
khi thấy Đạt lấy Trang. 

Vợ chồng Đạt hưởng 
nhưng ngày thật hạnh phúc 
ở biển. Trang còn sung 
sương, yêu đời hơn vì 
tin rằng Đạt đã quên Diễm 
rồi. Vậy mà khi trở lại 
thăm gia đình Thúc, nghe 
tin Diễm bị nạn, Đạt bổng 
dưng xúc động lặng người 
đi, Đạt đã gọi tên Diễm 
với sự thương sót cùng 
cực. Chàng quên bản sự hiện diện của Trang bên cạnh. 

Giờ đây, Trang lại là người đau khổ nhất, Đạt chưa hề 
yêu nàng. Mộng của chàng chẳng khác lâu đài cát bị ngọn 
sóng xóa mất. Trang câm lặng từ biệt căn nhà mà nàng đã 
ươm nhiều hy vọng để ra đi trong đêm tối vắng. 

Mất tất cả, Đạt như một cái xác không hồn. Chân chàng 
lê thê khắp các ngả đường để tìm kiếm người yêu. Rồi tình 
cờ, chàng gặp lại Diễm trong một nghĩa địa, họ nhìn nhau 
nhưng ngôi mộ kia đã ngăn cách mãi mãi hai người. 





Yêu của Chu Tử là như vậy, một trong những tác phẩm 
nổi bật nhất của ông trong số các tác phâm để đời như: 
Sóng, Loạn, Tién, Bão... Hơn 5 ngàn cuón in trong lần đầu 
bán sạch trong vòng 25 ngày! kế đó được tái bản nhiều lần, 
ké cả lần tái bản tại Hoa Kỳ sau 30-4-1975. Tờ nhật báo 
Ngôn Luận đã dành 6 tuân liên tiếp để phê binh tác phẩm 
này (dưới ngòi bút của ông Nguyễn Trọng). Nhà văn nhà 
báo Chu Tử từng làm chủ nhiệm nhật báo Sống, một nhật 
báo có tiếng tăm và ảnh hưởng lớn trong làng báo chí Sài 
Gòn của thập niên 60. E-kip làm báo có Hoàng Anh Tuan 
(thường trực tòa soạn), Nguyễn Ang Ca làm ký giả thể thao 
kịch trường. Chu Tử từng bị tù đày nhiều năm, từng bị ám 
sát hụt hai lần xém 
chết! Ông chăng may ra 
di trong lúc di tan, ông 
bị đạn pháo (B40) trong 
chuyến tàu Việt Nam 
Thuong Tin vừa tới 
biển Cần Giờ lúc 10 
gió sáng ngày 30 tháng 
4 nim 1975. Ong là 
thuyền nhân dau tiên 
được thủy táng ngay 
trên bién Đông. Để 
tưởng nhớ nhà văn nhà 
báo Chu Tử, Đào Anh 
Minh tỉnh Thâm Thúy Hằng đã 
từng diễn vai Diễm trong vở kịch 
dai Yêu của nhà văn nhà báo Chu 


Tử tại rạp Quôc Thanh Sài Gòn 
khoảng năm 1966. 








Hùng đã có nhận xét về ông nhu sau: "Mót con người có văn 
tài và khí phách, sống giữa đám đông mà lúc nào cũng cô 
đơn thê thảm, cũng muốn bung phá và noi loạn vì cái đớn 
hèn khiếp nhược ở chung quanh..." (4-2009) 





Yêu của Chu Tử hon 10 sau được tái diễn trên sân khấu 
của Hi viện Don Wash, California bởi Kịch đoàn Việt Nam 
do Nguyễn Minh Phương đạo diễn, tham gia còn có 2 tài tử 
nói tiếng một thời là Trần Quang và Bao Ân. Yéu vẫn sóng 
trong lòng khán giả, Chu Tử vẫn sáng mãi trên vòm trời văn 
học nghệ thuật, nhưng ở điện ảnh có ai còn nhớ Ong không? 


РА XEMLOIVU ....PHAIXEM YEU 


KICH DOAN VIET NAM 


=" Шы: \! КЫ ТИ Г » 


CHIU TU 


Sån khẩu chính kịch chuyên nghiệp với dàn dựng quy mô dành cho khán giá sành kịch 


3 Gió Chiêu Chú Nhat 3-11-96 


tại há viên DON WASH • 11271 Stanford Avenue, Garden Grove è (714) 901-7915 


Vé Сб 50 Ghe. GIA: $50 - $35 - 5 


BEN CU 


Trình chiếu sau phim Kiếp Hoa, bat đầu từ tháng 11 năm 
1953 tại các rạp ở Sài Gòn và Hà Nội. Phim thu hút được 
nhiều khán giả, chỉ riêng ở 3 rạp Hà Nội, Nam Định và Hải 
Phòng đã thu về được vốn! (khoảng 600 ngàn đồng tiền 
Đông Dương). 

Bến Сй do Alpha Phim sản xuất, phim màu, Phan Tại 
đạo diễn, quay phim bởi Lê Hữu Phương, thành phan diễn 
viên gôm có: Hoàng Vĩnh Lộc (vai bác sĩ Thọ), Bích Ngà 
(vợ bác sĩ Thọ), Liên Hương (Ngọc), Mỹ An... 

Bến Сй kê về câu chuyện của một người đàn ông có danh 
vọng, ông là bác sĩ Thọ, người đã có gia đình và luôn luôn là 
một người đàn ông gương mẫu, biết thương yêu vợ con và 
tận tụy với nghé nghiệp. 


om. al a QN U Q m" I , = 


Liên Huong và Hoàng Vinh Lộc trong một cảnh quay của phim Bến Сй. 


Trong một đêm, sau một bữa tiệc ông cùng ban bé đến 
một phòng trà để nghe nhạc và giải trí. Tình cờ ông ông bắt 
gặp một gương mặt rat quen thuộc, ông nhận ra cô ca sĩ 
đang hát trên sân khấu chính là em gái của một người bạn 
học ngày xưa. Hỏi ra thì mới biết đầu đuôi câu chuyện, 
Ngọc đã lặn lội lên Sài Gòn kế kiếm sông, vào nghề ca sĩ rồi 
vũ nữ thì mới có thê nuôi chính bản thân mình và gia đình. 
Bác sĩ Thọ thương tình về bàn với vợ và sau đó đưa cô Ngọc 
về nhà ở chung. Nhưng oái oăm thay, tình cảm lại xảy ra 
giữa bác sĩ Thọ và cô Ngọc mỗi ngày một thêm thân thiết, 
tình yêu nảy nở và sâu đậm. 

Hạnh phúc gia đình bác sĩ Thọ trở nên lung lay, tan vỡ 
theo thời gian, vợ ông vô cùng dau khó và thất vọng tràn tré. 
Nhận thấy mình chính là người đã gây nên sự sứt mẻ, đỗ vỡ 
hạnh phúc của gia đình bác sĩ Thọ. Ngọc cảm thấy mình có 
trách nhiệm, lương tâm nàng không cho phép làm như vậy, 
cô đã quyết định bỏ di, dé hy vọng cứu van được tình thé. 

Ngọc trở lại phòng trà mỗi đêm, cô vẫn đem tiếng hát, 
điệu vũ mang vui cho người khác. Còn bác sĩ Thọ, sau cái 
mái ấm gia đình mà ông để lại đăng sau vụ ngoại tình , ông 
trở về bên cũ, trở về với vợ con ông để bắt đầu hàn gắn và 
gây dựng lại hạnh phúc mà ông đã từng làm thương tón. 






XIN NHẬN NƠI NÀY LAM QUE HƯƠNG 


Xin Nhận Nơi Này Lam Qué Hương, phim do Hoàng 
Vĩnh Lộc đạo diễn, phim này đoạt được giải thưởng Văn học 
Nghệ thuật của Tổng thống VNCH năm 1969 dành cho 
phim hay nhất và đạo điễn xuất sắc nhất. 

Nội dung phim đê cao những người lính biệt kích dù 
dũng cảm dám hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ tổ 
quốc và đồng bào. Họ là những thiên thần, những sứ giả của 
hòa bình và tự do. 

Trong một su mạng cao cả của mình, những người lính 
biệt kích dù dũng cảm này nhận thức rằng, chiến đấu như họ 
là chuyện bình thường, ra đi là không có ngày trở vê! Họ đột 
nhập vào vùng "giải phóng" của Việt Cộng để phá hoại căn 
cứ cách mạng của chúng. 

Trong một cuộc chiến đấu dữ đội và hết sức căng thẳng, 
họ đã hết mình và cuối cùng 5 người lính biệt kích dũng cảm 
của chúng ta, 4 đã hy sinh anh dũng cho quê hương, con 1 
sống sót trở vê trong vinh quang. Sứ mạng của họ đã thành 
công, vùng "giai phóng" tan nát, Việt Cộng chạy tán loạn, 
bỏ lại đằng sau những tro tàn và những người dân quê bị 
cương bức theo chúng. 

Đây là một cuốn phim thuộc loại chiến tranh, tuy không 
ban súng âm i như phim cao bồi, nhưng lại là một dé tài rất 
gần gủi với cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Một loại 
phim tuyên truyên của Trung tâm Quốc gia Điện ảnh, của 
chính phủ VNCH tất có ý nghĩa từ câu chuyện cho đến mỗi 
hình ảnh đều có thề làm rung động con tim người xem, để 
hiểu rõ cuộc chiến tranh đầy đau thương và nuớc mắt. Nói 
tóm lại, đây là một cuốn phim hay đáng xem để được nhìn 
thấy tài diễn xuất độc đáo của Tâm Phan và Đoàn Châu 
Mậu, để được xem ca sĩ Ngọc Minh’ lần đầu tiên diễn xuất 
qua ống kính quay phim nhà nghề của Trần Ngọc Huỳnh, và 
dưới sự đạo diễn của nhà đạo diễn tài danh Hoàng Vĩnh Lộc. 

Tựa phim là do nguồn cảm hứng từ buổi tập hát tại Bộ 
Thông Tin của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang, người khởi 
xương phong trào du ca, tác giả của tập sinh hoạt thanh niên 
Những Bài Ca Khai Phá (khoảng năm 1965) mà đạo diễn 
Hoàng Vĩnh Lộc đã xin phép được dùng nhạc phẩm Xin 
Nhận Nơi Này Làm Quê Hương để làm tựa phim. Nhạc sĩ 





Truyén phim: 

Hoàng, trùm buôn lậu quốc tế, đội lốt một võ sĩ Thái Lan 
để về tham dự đêm võ đài tại Cholon. 

Trong chuyển này bọn Hoàng có ý định giao một món 
hang lậu thuế tri giá trên nửa triệu đô-la cho Tư Hó. Bon 
Hoàng đến địa điểm giao hàng cùng Thủy. Hai bên vừa trao 
đối, thừa cơ bọn Tư Hổ lơ dênh, Hoàng và Thủy cướp chiếc 


Nguyễn Đức Quang (1944-2011) đã cảm phục sự lễ độ ấy, 
và tưởng cũng nên biết là, Xin Nhận Nơi Này Làm Quê 
Huong được phó nhạc từ bài thơ của nhà báo, nhà thơ, nhà 
Y giáo Nguyễn Ngọc Thạch (qua đời ngày 2 tháng 10 năm 
A 2010 tai Sàigón, tho 70 tuói) tüng cóng tác dác luc vói nhát 
TTT E báo Tin Sáng trước và sau năm 75 với những bài phiếm luận 
DI qua but hiệu Tư Trời Biển. 


254 





Xin Nhận Noi Nay Lam Qué Huong được han hạnh trình 
chiéu ra mat tai rap Rex nhan ngay Dién Anh Viét Nam dau 
tiên 22 tháng 9, 1969 với sự yêm trợ của Phủ Quốc Vu 
Khanh đặc trách Văn hóa (cụ Mai Thọ Truyền) và Trung 
tâm Quốc gia Điện ảnh (nhà văn Đỗ Tiến Đức, giám đốc 
Trung tâm). 

Thiêm: đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc mời thủ vai chánh nữ trong phim, cô đã xuất sắc và được 


xem như là một dién viên sống động nhất cùng với nam tài tử Huy Cường. Ngọc Minh 
hiện đang sinh sông tại California, vân cât cao tiêng hát trong làng văn nghệ hải ngoại. 





Tài tử Tâm Phan và đạo diễn Nguyễn Long 
chụp ky niệm tai Sydney, Úc hồi đầu tháng 10 năm 1987. 


v 


Е eg ` 
gare Na T ai 


eo _ "Ж, 


SEX a 
wa 


Ld m 


TRIÉU PHU BAT DAC Di 


La một cuốn phim màu do Liên Anh Công ty thực hiện, 
Lê Hoàng Hoa đạo diễn. Thanh Việt thủ hai vai, một là công 
nhân đồn điền hiền lương, hai là tay buôn lậu quốc tế. 

Cùng diễn xuất với danh hé Thanh Việt còn có Thanh 
Nga, Ngọc Tuyết, Khả Năng, Thanh Hoài, Túy Hoa, Ngọc 
Đức... 








cặp đựng nửa triệu nháy lên xe toan tau thoát. Tư Hồ rượt 
theo, Hoàng nghĩ ra kế cho xe đâm xuống hố để đánh lừa 
bon Tư Hó. 

Bọn Hoàng và Thủy sau đó chạy vào rừng trốn. Tình cờ 
họ khám phá ra có một công nhân đồn điền tên Mit. Diện 
mạo của anh chàng này giống hệt như Hoàng, y như hai giọt 
nước! Hoàng nghĩ ra cách, giữ Mit lại để đánh lừa bọn Tư 
Hồ đang lùng kiếm. 

Cuối cùng bọn Tư Hồ cũng tìm ra được Hoàng? nhưng 
thực tế chính là Mit! Chúng nó nhất định đòi lại cái cặp da 
nửa triệu, Mít nhận càng và đưa chúng vào rừng sâu để lấy 
cái cặp da đó. Mít đã đánh lừa chúng bằng cách đưa họ rơi 
vào bẫy của công nhân dùng để bẫy thú. 

Tưởng gạt được bon Tư НО đã yên thân, nào ngờ bon 
buôn lậu Hoang và Thủy nhào toi đánh Mit một tran tơi boi 
rồi đem về sào huyệt của chúng. Tai đây, Mit duoc Thủy 
huấn luyện thành "triệu phú bất đắc di". Mit học nhảy, hoc 
lái xe, học xã giao, nhut là phải tập đủ mọi tanh cho giống 
Hoàng. Thủy dùng mọi thủ đoạn để đánh lừa mọi người phải 
lầm tưởng Mít là Hoàng. 

Đêm tranh giải võ đài đã đến, bọn Hoàng và Thủy quyết 
định đưa Mít lên thượng đài để đánh cá độ. Chúng muốn 
mượn tay võ sĩ Lý Đại Xà để giết Mít trong trận đấu hầu 
giấu nhẹm cho thiên hạ tưởng là Hoàng đã bị hạ chết trên võ 
đài! 

Nhưng trơ trêu thay, nhờ một dịp may, Mít lại hạ đo ván 
võ sĩ Lý Đại Xà. 

Bọn Tư Hồ không để yên, thừa dip ập vào bắt Mit, và 
buộc Mit phải giao lại cái cặp da nửa triệu đô. Chúng đưa kỳ 
hạn nếu không giao thì chúng sẽ giết mẹ của Mít và cả luôn 
vị hôn thê của Mít là Lài mà chúng tưởng là hai ngươi thân 
của Hoàng. 

Tình co Mit được nghe điện đàm của Hoàng Va Thuy 
hẹn giờ để chuồn, Mít tương kế tựu kế dùng chiến thuật gậy 
ông đập lưng ông. Mit hóa trang giống như Hoàng va đuợc 
Thủy giao cho chiếc cặp da đựng đầy tiên đô la. Mít chưa 
biết phải tau thoát bằng cách nao thì Hoang đã lái xe đến . 
Mít chạy lên lầu, bọn họ áp vào để đoạt lại chiếc cặp da 
nhưng bọn Thủy và bộ hạ của Hoàng một lần phải ngẩn ngơ 
vi họ không nhận được ai là Mit và ai là Hoang? 

Bon Tư Hó cũng không tha, chúng tiếp tục nhào vô và 
cuộc đuổi bắt sôi nổi diễn ra... 

Sau cùng thì Cảnh sát được báo động và tất cả đều bị tóm 
lại hết. Chính Cảnh sát cũng phải điên đầu vì không biết ai 
là gian và ai là ngay, vì cả hai đều giống nhau như đúc! 

Rồi thì cuối cùng Cảnh sát đã nhờ mẹ của Mit đến nhận 
diện, ai là Mít, ai là Hoàng. Bà cho Cảnh sát biết rõ, con bà 
có cái vết đen ở dưới nách. 

Nhưng mọi người lại một phen ngẩn ngơ, vì cả hai đều có 
một vết đen giống nhau ở nách? Mà có khác là lớn, và nhỏ 


chut dinh. 

Lúc đó me Mit chợt nhớ ra, và kể cho moi người biết là 
ngày xưa bà đã sinh đôi, hai thằng con trai giống nhau như 
hai giọt nước. Vì gia đạo bất hòa nên chồng bà bắt một đứa 
đem đi Thái Lan để lập nghiệp, và giao Mít lại cho bà nuôi. 
Như vậy là Mit và Hoàng, chắc chan là hai anh em sinh đôi 
vì bam sinh đã có vết đen đó ở dưới nách. 

Thế là đám cưới của Mít và Lài được tổ chức sau đó. 
Trong không khí vui vẽ và nhộn nhịp thì xe Cảnh sát ập đến. 
Họ làm cho Mít lo âu và hú hồn vì sợ mình sẽ bị bắt vì tội 
dính dáng trong tổ chức buôn lậu! Nhưng Mít được Cảnh sát 
cho hay là họ đến do lệnh của cấp trên, đến để biếu quà cho 
cô dâu chú rễ chứ không bắt bớ gì cả. Quà để ân thưởng vì 
có công khám phá bọn buôn lậu. 


Đạo diễn Lê Hoàng Hoa đã thành công trong việc sáng 
tạo ra hai nhân vật Thanh Việt qua hai vai trò khác nhau, 
mặc dù điều kiện kỹ thuật chưa cho phép, máy móc chưa 
hiện đại hóa nên không thể so sánh với các phim ngoại quốc, 
nhất là đối với Hồ Ly Vọng (Hollywood) của điện ảnh Hoa 
Ky. Nhưng nếu so sánh với phim ta nhu Ngậm Меш (Dang 
Dé) của đạo diễn Thân Trọng Ky thì khá hơn nhiều. 

Thành công đáng kể khác là nhạc đệm của phim Triéu 
Phú Bất Đắc Dĩ do nhạc sĩ Hoàng Trọng sáng tác đã được 
giải thưởng Văn học Nghệ thuật của Tổng thống Việt Nam 
Cộng Hòa 1973. 


LOAN 
MAT NHUNG 


Loan (Huynh 
Thanh Trà) là môt 
nam hoc sinh có đôi 
mắt đẹp, nên 
thường được người 
ta gọi là Loan Mat 
Nhung. 

Loan phải từ giã 
học đường và rời bỏ 
gia đình vì chịu 
đựng không nổi sự 
hà khắc của cha 
chàng cùng sự bê 
tha co bạc của mee at с) 
nguoi di ghé. pw б y A pl 

Loan muón tu | 
lap, tim được một 
chỗ dạy kèm trẻ. 
Nhung ngay trong buổi học đầu tiên, đứa học trò ngỗ nghịch 
và lười biếng trốn đi mất. 

Loan đi tìm đứa học trò, bi bọn trẻ bạn của nó hành hung 
bất tỉnh. 

Loan được đưa đến bót Cảnh Sát điều tra, trả lời không 
được những câu hỏi vé chỗ ở, nghề nghiệp, vé đơn thưa của 
một người đàn bà vu cáo về tội trộm cắp, nên Loan bị tống 
giam chờ ngày ra Tòa xét xử! 


оз ЕРАМ  HUỜNHTHAMITRÄ 





80 tude chuyên phim 
. 


, DOAN la mt nam hoe binh có dá mát йр, 

шту được. nq«t фа ўа la LOAN MAT NHUNG , N 

{ LOAN pha; te gia hoc đường và rot bo gia dinh 

tỳ chia, dung Khang nói! ou’ hd khác cua Cha càmg tật pb tha 
CW bạc oud nga dé ghè. „ |, TẦNG VU, và, 
LOAN muh tệ lập, tom ditto mot chó day kèm tre, 

ning ngay trong buss’ học йди Gdn dac hoc trò ngo nghịch và lot 

ийла bó mha tron â mât. , 5 LEN: 

p, 3 DOAN. di tan dis học trò, bé bow tre bam ata no hanh 

} at tinh . \ \ 
(igs Е “LAN được dua di bdt Canh Sat diii bra, trở 1 
khong дм mug các he uË суй o” mgh® nghiép , vé don thuta, của 

một тра dam bà. va cdo yè tái trom , nin LOAN Tí tổng giam 


“che ngay Toa xit x , 


` N ~ ! ^ 
Tet hah lang pháp dinh LOAN lam quen pé XUAN mit 


Xd HA 


! 
f 
e 


"n! 











Tại hành lang pháp đình, Loan làm quen với Xuân 
(Thanh Nga), một cô gái giang hồ đồng lứa tuổi. Ngày Xuân 
được phóng thích, Loan đến đón nàng, và hai người chung 
sống trong hạnh phúc. 

Loan đi tìm việc làm, nhưng ngày này qua ngày nọ vẫn 
không kết quả. Với ý định xoay trở lần cuối cùng để có tiền 


Î thuê nhà và sống qua ngày với Loan, Xuân bằng lòng đi đêm 
[J với một thanh niên có bé ngoài giàu có sang trọng. 


Chờ đợi mãi không thấy Xuân về, Loan đi tìm khắp nơi. 
Cuối cùng đọc báo thấy tin Xuân chết thảm vì kiệt sức sau 
khi bị cái đám du đảng cô hồn lập bẫy chơi hội đồng te tua... 
Loan đau khổ đến nhà xác nhìn mặt Xuân lần cuối cùng. 
Chàng lang thang buôn bã dừng chán ở một công viên, rồi 
chàng chứng kiến cảnh môt tên đầu nậu ức hiếp, bóc lột bọn 
trẻ đánh giày. Loan không thể làm yên được, chàng bênh 
vực và nhào vô đánh một trận tơi boi với tên dau nau. 

Loan hiển nhiên nổi danh trong chốn giang hồ, chàng hạ 
được nhiêu tên anh chị khét tiếng và được đàn em tôn vinh. 
Sau đó Loan gặp được Dung (Kim Xuân), một cô gái con 
nhà lành tử tế nhưng thích bụi đời và dấn thân vào những 
cuộc phiêu lưu của thế giới du đảng. Dung theo sát Loan và 
cảm thấy cô thật sự cân đến Loan. Cô sẵn sàng hy sinh mọi 
thứ và chấp nhận hiến thân cho người mình yêu dù cuộc 
sống giang hồ có nhiều nguy hiểm. 

Trong thời gian gan gũi với Dung, Loan đã vô tình gây ra 
cái chết của Thanh Italie (Ngọc Phu), một tình địch muốn 
tranh đoạt ngôi vị của Loan. Sự chán chường xâm chiếm tâm 
hồn Loan, chàng không muốn nhìn thấy những cảnh đời sôi 
động như vậy. Loan quyết định đưa Dung trở về với gia 
đình. 

Tâm hồn Loan bắt đầu dịu lại khi Loan gặp Minh (Thiên 
Trang), một họa sĩ với vẻ đẹp dịu dàng trong trắng. Loan 
muốn tỏ tình với Minh nhưng chàng cảm thấy mình không 
xứng đáng. Rồi Loan gặp một vị đại diện Bộ Xã Hội ân сап 
khuyên nhủ, chàng muốn bỏ cuộc đời du đảng. nhưng chưa 
biết làm cách nao thì tình cờ chàng gặp phải kẻ đã hãm hại 
Xuân. Nghe kể lại hành động bi 6i và vô nhân đạo trước kia 
của hắn, Loan không thể dằn lòng, lỡ tay giết chết nó. 

Loan đến tự thú tại Ty Cảnh Sát. Dung hay tin vội chạy 
đến tìm người yêu. Nàng nghẹn ngào báo tin cho Loan biết 
là nàng đã có thai vơi chàng. Loan chỉ nói được với Dung- 
máy lời: "Anh mong được giảm khinh để som về với em. 
Chúng ta đã lãng phí tuổi trẻ. Con của chúng ta sẽ không 
như vậy nua!" 


Phim do Lê Dân đạo diễn, dựa theo tiểu thuyết đầu tay 
của nhà văn Nguyễn Thụy Long (1938-2009), người đã từng 
lăn lộn với cuộc sống du đảng Sàigòn để viết nên tác phẩm 
Loan Mat Nhung này. Ngoài ra, phim còn được nhac sĩ 
Huỳnh Anh sáng tác nhạc phẩm mang cùng tên được nhiều 
người ua thích. Phim được chiếu cố hơn ba tuân lễ liên tiếp ở 
các rạp chiếu bóng lớn với tổng số thu gần 21 triệu đồng. 
Một thành công đáng kể của Cosunam Phim, một cố gắng 
lớn về nghệ thuật và thương mại của bà giám đốc Gilberte 
Nguyễn Văn Lợi, người đã từng đem nhiều xuất phẩm điện 
ảnh nổi tiếng trên thế giới đến với khán giả Việt Nam trong 


hơn thập niên qua. Những xuất phẩm làm ngay tại quốc nội 
vẫn là mục tiêu hàng đầu mà hãng Cosunam Phim đang cố 
gắng đem lại món ăn tinh thân thuân túy cho người Việt. 
Ngoài Huỳnh Thanh Trà, Thanh Nga, Kim Xuân còn có các 
tài tử Tâm Phan (Hải), Thiên Trang (Minh), Ngọc Phu 
(Thanh Italy), Nguyên Hạnh (Tài Woòng)... Một cuốn phim 
xuất sắc của đạo diễn Lê Dân, từng đoạt giải Văn học Nghệ 
thuật của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa năm 1970 về 
Phim hay nhất trong năm. 


XA LỘ KHÔNG ĐÈN 


Cuộc chiến tàn khốc đã xua đuổi Liễu (Thanh Nga) ra 
khỏi nơi quê nhà, biến đổi nàng từ một cô gái quê thành một 
nử sinh Saigon. Cùng là con gái ông giáo Nam (Hoài 
Trung), một tiểu công chức hang B, Liễu hoàn toàn khác 
biệt Diễm (Trang Thanh Lan), cô em gái kế tiếp nàng, từ 
bản chất tới quan niệm sống. 

Vật giá leo thang, khoản lương tháng cố định, ông giáo 
Nam không còn đủ nuôi gia đình trên hai chục ngày. Lần thứ 
nhất trong đời, bà giáo Nam (Xuân Dung) phải rớt nước mắt 
trước lối cu xử hong hách của lão chủ tiệm cam đồ (Hải 
Tùng). Trước cảnh gia đình túng quan, cha phải đi chở "xe 
ôm" ngoài giờ dạy học, mẹ phải đi bán hàng quà gánh để 
kiếm thêm tiền. Liễu dứt khoát nghỉ học, để nhờ Hương 
(Vân Hà) một có ban từng trải, chỉ vẽ và giới thiệu cho nàng 
làm vũ nữ tại một nhà "nhay đầm" lậu. 

Liễu bắt đầu kiếm ra tiền, đồng thời cũng thấy rõ hơn, 
những nét lem luốt, thô bạo của cuộc sống. 

Một đêm, ông giáo Nam bị du đẳng cướp đoạt mất chiếc 
xe gắn máy "câu com", trong khi tiên vay nợ mua xe chỉ mới 
trả được gần phân nửa! 

Để cứu cha thoát khỏi tình trạng bế tắc, Liễu đành ưng 
thuận theo lời đề nghị của Sáu (Đoàn Thiên Kim) "xếp tắc- 
xi" của nhà nhay đâm, bán trinh tiết cho Cheng (Lê Văn), 
một gã hảo ngọt và rất tin dị đoan. 

Không ngờ, Liễu bị Cheng mời uống rượu "xâm-banh" 
pha sẵn thuốc mê để vấy đục thân xác nàng trong lúc ngũ 
thiếp, sau đó lén trốn khỏi chi tiên. 








Diễm, cô nữ sinh thơ ngây cũng bi kẹt vào một hoàn cảnh 
đáng thương. Nguyên, Diễm theo Liễu tới khách sạn, ngôi 6 
hành lang, đang nóng lòng chờ đợi chị trao tiền để mang về 
cho cha, thì thình lình nhân viên Cảnh sát ập tới bắt đưa ra 
xe cây vi tinh nghi là gái bán thân. 

Đã cay dang vê chuyện mất xe, đang não lòng vê chuyện 
con hư hỏng, lại bị thêm mụ chủ nợ (Kim Cúc) nhục mạ, 
ông giáo Nam bong nhiên bật cười, tiếng cười điên, nghe 
lạnh gáy. Liễu trở về nhà vào đúng lúc đó liền bị xua đuổi, 
để thực sự dấn thân vào cuộc sống bụi đời. 

Thoạt đầu Liễu tới quán "Híp Bi Giao Chỉ" để tìm đôi 
chút an ủi trong tình yêu của Can (Dũng Thanh Lâm) và tình 
bằng hữu của A (Tâm Phan), Bình (Huy Khanh), Hiền (Lê 
Hoàng Tú) là bốn gã trẻ tuổi kết hợp thành một băng Híp-pi 
tại nơi này. Nhưng rồi Liễu nhận thấy sức mạnh vạn năng 
của tiền bạc nên đi học vũ sexy với vũ sư Valentin (Lê 
Khanh). 

Quả nhiên, nhờ "nghề" vũ sexy, Liễu kiếm khá nhiều 
tiền, sống thoải mái trăm lần hơn một công chức hạng A. 

Nhưng, vốn tinh buóng binh, Liễu đã gây mâu thuẫn với 
tên Valentin, để tên này thù ghét nàng, lừa gạt nàng tới một 
biệt thự ở ngoại ô Saigon, cho ba tên hắc ám (Đông Duy, 
Ngọc Trai và Ngọc Ấn) hãm hiếp đến chết ngất. 

Tòa biệt thự nói trên là một tổ chức buôn lậu khá qui mô, 
thỉnh thoảng mới dùng tới, còn thường thường bỏ trống, giao 
cho tên Voi (Ánh Việt) canh gác. Do đó, Voi hay lén lút cho 
mướn phòng ít tiếng đồng hồ để "kiếm chút cháo". 

Hôm đó, bọn hắc ám vừa bỏ đi được mấy phút thì xảy ra 
vụ thăm viếng bất ngờ của Hai Mạc (Duy Lân) và Bé Tí 
(Anh Sơn), hai tên trong tổ chức buôn lậu. Voi đành phải 
dấu tạm Liễu vô trong phòng. 

Liễu hồi tỉnh, nghe lóm được câu chuyện gila ba tên 
buôn lậu, nhờ vậy nàng hay biết một mớ "hàng" quan trọng 
sẽ được gởi tạm tại biệt thự, trước khi chuyển đi nơi khác. 
Sau đó, Liễu bỏ trốn rồi tập họp bọn A, Cần, Bình, và Hiền 
để "hớt tay trên" mớ "hàng" quan trọng kia. 

Chỉ trong "đầu hôm, sớm mai" bọn Liễu trở thành giàu 
có. Nhưng, bọn trẻ tuổi làm sao đương đầu nổi một tổ chức 
buôn lậu qui mô, nên A, Cần, Bình và Hiền lần lượt bị thanh 
toán bởi Tu Hao (Tu Hiếu), Ró Be (Khánh Bang), Dinh Cui 
(Tong Sơn). Con Liễu cũng phải lãnh chịu nguyên một chiếc 
xe hơi lao thẳng tới, hất tung thân thể lên cao, trước khi ném 
xuống lề đường chằng chịt những vòng giây kẽm gai. 

.Tính mạng Liễu sẽ ra sao? 

.Liễu còn được gia đình doái hoài nửa không? 

. Và, tại sao cuốn phim mang cái tựa Xa Lộ Không Đèn? 

Đoạn kết cuốn phim sẽ trả lời quý vi. 


Đó là toàn bộ nội dung của cuốn phim được đăng trong to 
bướm phát hành nhân ngày khởi chiếu 22 tháng 11 năm 
1972 tại cac rạp Nguyễn Văn Hảo, Rex, Kim Châu, Lê Lợi, 
Kinh Đô, Long Vân, Opéra (Chợ Lon), Thủ Đô (Chợ Lon), 
và Hồng Liên. 

Ngoài ra, tờ bướm còn quảng cáo những chi tiết liên quan 
đến cuốn phim như: 

Xa Lộ Không Đèn: 





.Vay mượn trong cuộc sống thực. 

Những dang cay, thua thiệt, những giọt lệ thầm của 
những số kiếp vô danh. 

.Những hờn tủi, đau đớn, thống khổ của gia đình công 
chức sống nhờ vào đồng lương cố định. 

.Những sầu thảm, cô đơn của cô gái nghèo dấn bước vào 
trường đời đầy cạm bẫy. 

.Những bơ vơ, khắc khoải của tuổi trẻ, tuổi mới lớn trước 
sự đe dọa của cái chết phi lý. 

Những bi dat, thê thảm núp sau hào nhang, xa hoa, lộng 
lẫy. 

Xa Lộ không Den; 

Được thực hiện bằng sự thẳng thắn của người ký giả, sự 
kình chống đạo đức giả của nhà văn tiến bộ, sự nhậy cảm 
của tâm hồn thi nhân, và sự thiết tha yêu nghề của người làm 
phim trên 20 năm phục vụ điện anh- Hoàng Anh Tuân- trở 
lại "song" điện ảnh sau 9 năm di hoang, xử dụng của Rang 
Đông Films: 20,752.750 d. để "uýnh" ván bài quyết định Xa 
Lộ Không Đèn Ta Phi-Xã Láng với một "suốt thượng" tài tử 
chói sáng về nghệ thuật diễn xuất: 

Ach Cơ Thanh Nga, nŭ diễn viên số 1 của điện ảnh Việt 
Nam hiện tại, sau khi thủ diễn 9 vai chánh trong 9 phim dài 
Việt Nam, Thanh Nga đã thẳng thắn tỏ bày: "Nga nhìn nhận 
mình thành công vượt bật trong vai Liễu của phim Xa Lộ 
Không Đèn, cuốn phim mà Nga coi di coi lại đến 9 lần mà 
vẫn còn muốn coi nữa, vì biết chắc như những lần trước, sẽ 
con khám phá thêm nhung nét moi lạ ky thu..." 

„Оза Bích Hoài Trung, xứng đáng là một Davis Niven của 
điện ảnh Việt Nam. 

Бат Ró Xuân Dung, nữ diễn viên duy nhất của Việt Nam 
đã nổi danh và đoạt giải thưởng về diễn xuất tại ngoại quốc. 
Mười Cơ Trang Thanh Lan, làn đầu tiên xuất hiện trên màn 
bạc điện ảnh. 

.Bói Chuón Tâm Phan, diễn viên Việt Nam được xếp hang 
quốc tế về mọi mặt diễn xuất. 

Và các cây bài tay??? 

Rạng Đông, trình bày cuốn phim mà quý vị từ lâu trông 
đợi, màu Eastmancolor. Màn ảnh Đại Vĩ Tuyến. AuroScope. 
Với các tài tử: Thanh Nga, Xuân Dung, Hoài Trung, Tâm 
Phan, Trang Thanh Lan, Dũng Thanh Lâm... 


2977 


e 


Trần Mj Anh 
Điện Ảnh ® 
Việt Nam = 


2 
Luyến tiếc m 





3 БЕ 
z 
a 
88888 





NGAM NGUI (DANG DO) 


Việt Nam Phim hân hạnh trình bay cùng qúy vị một phim 

táo bạo đã từng bị cấm trong hai năm qua 
NGẬM NGUI 

Cuốn phim với chủ đề ẩn ức tình dục táo bạo qua thân 
hình bốc lửa của Tham Thúy Hằng. 

Cuốn phim Việt Nam duy nhứt qui tụ 3 giải tượng vàng. 

Một chuyện tinh bi thảm trong thời chiến sẽ làm cho 
hàng triệu nguoi rơi lệ. 

Tham Thúy Hang, một mình đảm nhận 2 vai trò khác 
biệt, một điên loạn., một trẻ trung đây nhựa sống. 

Cao Huy, trong vai một người chồng wu tư vì cuộc chiến, 
đau khổ âm thầm vì cô vợ trẻ. 

Lê Tuấn, lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh lớn với vai 
trò một thư sinh trẻ tuổi yêu đời, bi dan co giữa tình cảm và 
lý trí, gida ngươi chị điên loạn và người em trẻ dep mà cũng 
là người yêu của mình! 

Nữ nghệ sĩ Tường Vi, xuất hiện độc đáo qua vai người vú 
gia trung hậu. 

Ngậm Neui còn qui tụ được khuôn mặt hing danh cua 
nghệ sĩ lão thành Bảy Nhiêu, và tài tử Lý Quốc Mậu. 

Phim do Thân Trọng Kỳ làm đạo diễn, phụ trách kỹ thuật 
và hình ảnh bởi Trần Dinh Muu. Phỏng theo văn phẩm Gió 
Đáp Mua Vui của Thanh Bình. 


Truyện Phim: 

Câu chuyện xảy ra trong gia đình một cựu Đốc Phủ. Ông 
có hai cô con gái: Hằng và Thu. Hằng, cô con gái lớn đã có 
chồng là Chung. 

Chung bó nhà ra đi biệt tâm tích, Hang ở nhà mòn mdi 
trông chồng. 

Trân, một sinh viên mồ côi cha mẹ, được ông Phủ nuôi 
để dạy Thu học. Hai người yêu nhau qua sự chấp thuận của 
ông Phủ, và ông hứa gã Thu cho Trân khi chàng thành tài. 

Đau khổ vì chờ đợi mỏi mòn, Hằng đâm ra mất trí. Trân 
xem Hang như chị minh, lo săn sóc thuốc men. Nhưng lúc 
Hang lên cơn bệnh, nàng cứ tưởng Trân là Chung, chồng 
nàng. 

Bệnh của Hằng thuyên giảm nhằm lúc Chung trở về đoàn 
tụ với gia đình. Chung tìm thấy hạnh phúc bên cạnh Hằng. 
Hằng mong ước có một con đầu lòng và muốn Chung sắm 
cho con một con ngựa gỗ. Chung hứa sẽ chiều ý vợ. 

Một hôm cơn bệnh Hang tái phát, Hang trở nên điên dại 
và nàng lại lầm Trân là chồng. Chung ghen tức, bực bội. Thu 
khó chịu. Không khí nặng né gay cán trong gia đình bat dau 
từ đó. 

Hang có thai và sanh một con trai. Vì một lời nói ngẫu 
nhiên của bà vú và một y tá trong nhà bảo sanh. Chung lam 
tưởng rằng đứa con ấy giống Trân. Một cuộc cãi vã rồi xô 
xát xảy ra làm Chung lỡ tay giết Trân. Thu chết theo Trân 
như một định mệnh. Chung sợ hãi bo di. 

Qua bao năm lẫn trốn pháp luật, Chung thấy hối hận và 
quyết định ra dau thú. Trên đường đi nạp mình, Chung lẻn 
vê thăm gia đình thì được biết ông Đốc Phủ đã qua đời và 
Hang 





Hang đã dem con vé qué 
sinh sống sau chuỗi ngày 
xót thương và cho đợi. Tình 
co Chung nhặt được cuốn 
nhật ký của Trân, và nhỡ đó 
mới biết được dua con đó 
chính là con ruột của mình, 
và tình cảm của Trân và 
Hang chỉ là tình chị em cao 
cả. 

Chung nghẹn ngào xúc 
động, chàng vội mua một 
con ngựa gỗ để làm quà cho con và về quê ngay sau đó. Đến 
đầu ngõ, bóng vợ chang in rõ bên khung cửa, tiếng ru con 
vẫn vọng lên đều đều. 

Chung mừng khấp khởi chống nạng đi nhanh hơn. Một 
loạt đạn nổ vang dội trong đêm vắng. Chung buông nạng 
quần quại... Con ngựa gỗ rơi khỏi tầm tay... Trong phút 
tuyệt vọng cuối cùng, chàng vẫn nghe tiếng ru con văng 
vắng của người vợ hiên trung hậu. Lời ru chứa đựng niêm tin 
tưởng một ngày nào đó nàng sẽ gặp lại chàng. Nàng đâu biết 
rằng, ngày đó sẽ không bao giờ đến... 





Tham Thúy Hang và Lê Tuan trong phim Dang Dó (tức Ngậm Ngủ) 





LONG HO SAT DAU 


La một cuốn phim quyền cước võ thuật đầu tiên của Việt 
Nam do Hãng phim Trần Quốc Bình sản xuất năm 1973, 
đạo diễn chính là người Hong Kong Dinh Trọng (Ting 
Chung - T#) va Minh Dang Khánh phụ ta. 


Ngoài phan kỹ thuật va chỉ 
đạo của nhóm phim Hong Kong | 
còn có phần có vấn võ thuật 
được giao cho một nhân vật nói | 
tiếng, từng xuất hiện trong phim 
Đường Son Đại Huynh (Fist of | 
Fury -Eiux8) với Ly Tiểu Long 
(Bruce Lee - ##), đó là Hàn 
Anh Kiệt (#38), chuyên dong 
vai gian ta, phan dién. Phan dién 
xuất hau hết là phía Việt Nam 
có các tài tử nói danh như: Tran 
Quang, Việt Hùng Hoàng 
Long, Ly Huynh, Bach Lan 
Thanh, Ngoc Dan Thanh, Hung 
Phuong, Tran Ty, Tuyét 
Nhung... Xét về mặt võ nghệ thi 
duy nhất chỉ có Lý Huỳnh là võ 
sư chính cống, cùng với một só 
diễn viên phụ (diễn viên quan chúng) trong các võ đường ở 
Chợ Lớn. Như vậy, hầu hết các diễn viên trong phim võ 
thuật nay đều là diễn viên "múa", Trần Quang đã từng bị 
gãy tay trong một cảnh đánh dam thật dữ dội lúc đóng phim! 
Sau đây là nội dung phim Long Hồ Sát Đấu: 


Ly Huỳnh và chỉ đạo võ thuật 
Han Anh Kiệt tại trường quay 
Long Ho Sat Dau. 


Vào năm 19...tai một thôn trấn nhỏ bé, xa xôi nào đó ở 
miền Nam có một võ đường nổi danh do võ sư Nguyễn 
Minh hướng dẫn. Những môn đệ ruột của ông là những 
người giỏi võ được ông truyền dạy hết mình góm có Vũ 
Hùng (Lý Huỳnh), Vũ Lương (Hoàng Long), và Vũ Long 
(Trần Quang). Ngoài ra, ông còn có cô con gái tên là Thu 
Lan (Ngọc Đan Thanh) cũng rất mong lãnh hội được những 
bí quyết gia truyền hau tiếp tục sự nghiệp của ông. 

Vào một hôm nọ, Thu Lan cùng Vũ Long đi công 
chuyện, về dọc đường trông thấy những cảnh chướng tai gai 
mắt của nhóm bộ hạ Đại ca Hô (Việt Hùng) chặn đường 
hành hung, hà hiếp những đứa trẻ bán dưa. Họ ra tay can 
thiệp, và đánh duói bọn côn đồ này một trận tơi bời hoa lá. 

Tưởng đâu yên chuyện, mọi việc không có gì đáng phải 














Đạo diễn Đinh Trọng đang chỉ đạo diễn xuất Hoàng Long và Lý Huỳnh trong 
phim võ thuật quyên cước Long Hồ Sat Pau (ở Đài Loan và Hong Kong 
mang tựa Phong Cuong Đại Quyên Vương -# ха Е - Crazy Champion) 


quan tâm. Bọn côn đồ rình theo 
dõi Thu Lan và Vũ Long về đến 
tận võ đường của ông Minh. 
Đại ca Hô bực tức, nỗi giận 
đình đám lên vì có kẻ hơn mình 
lại dám cản đường cản lỗi, chọc 
gậy bánh xe nên đã kéo "quan" 
đến quậy phá tưng bừng võ 
đường ông Minh. 

Nghi ngờ Vũ Long gây sự 
trước, nên võ sư Nguyễn Minh 
quyết định đuôi Vũ Long đi nơi 
khác, tránh phién toái đến võ 
đường của ông. Đại ca Hô 


Hàn Anh Kiệt và Lý Tiêu Long không thỏa mãn sự quyết định 


cùng dong chung trong phim  ,, š Я ^ 
Denk Son Dai Huynh Таш) do, dem toàn bó luc luong con 


cüa dao dién Lo Wei, hàng phim dÓ cua minh tàn pha vo duóng 
Gia Hóa (Golden Harvest) sản cua ông Minh that thé thảm! 
xuat, 1971. (Anh: Baidu) Cuối cùng của cuộc ác chiến, 

bọn côn dó làm bá chủ, võ su 
Minh bị ám khí nên vong mạng. Chưa hết, chúng không tha 
Vũ Long, tìm chỗ phục thù và đánh anh trọng thương. Vũ 
Long bi thuong và té xuống sông sau đó... 

Đại ca Hô bành trướng thé lực, kết nạp nhiều côn đồ mới 
và dùng võ đường làm "tổng hành dinh". Dân chúng trong 
làng phải chịu ức hiếp và bị quấy nhiễu lung tung. 

Vũ Long sau khi bị rớt xuống sông, nhờ hai cha con ngư 
phủ cứu sống, anh được học một bí kíp, võ dân tộc đã từng 
bị quên lãng nay lại được trao cho một người thanh niên 
đáng tin cậy dé khôi phục lại! 











SAT DAU 


— Lar đầu iiép một: Đại Siêu 
Phầm. азё ước thật sự. еба 
Việt. Nis dfe që báo chí noi đến 


nhiều phất, khống thua sút bất cứ 
mot Phim Quyền, Cước aio của 
nước Ngưới : 

— Qoy Vỹ say mé Phim Quyền, 
Cuc. 

— Quý Vi chša hài lồng Phim 
V6 Thuật Việt Nam, 


Long Ho Sát Ваи 





= Chắc chia sé Tim Quy teh 
điện và hải lòng. voi: TRAN 
M aevi HÜNG, HOANG 
LONG — Võ Se LÝ HUỲNH — 
МООС РАМ THANH — BACH 
Lê HANH,HÙNGPHƯỢNG 

Ф.у... 

TOAN ut em du 


Sim, Sét, cing những Chien. 
Mới, Lop Cực ky hang bier 
sự Có Vấn Chi ¡ Đạo Ма 


¬ : НАМ ANH KIÊY 

me VS (Cho A0 
BÀI HUỲNH TINH VO M 
MANH LONG QUA GIANG, 


Tô Màu lộng lấy 
Màn ảnh Đại Vi Tuyến 


— Do Hog Phim TRAN QUOC 
BINH: sản xuất 


ТЕЕ: NE Вт: / 


НЕ 






| 


Một hom nọ, con gái ông ngư phủ ra chợ mua thức ăn 
thì chứng kiến phải một cảnh cướp bóc và hãm hiếp của 
bộ hạ Đại ca Hô. Chúng hiên ngang đập phá, làm náo 
loạn trật tự tại đây, trong đó có cuộc rượt bắt giữa bọn 
chúng và một thiếu nữ trẻ đẹp, đó chính là cô con gái võ 
sư Minh. Không thé dé yên chuyện nay, con gái ông ngư 
phủ ra tay cứu giải và dẫn Thu Lan vé nhà trú ân, tinh cờ 
gap lại sư huynh Vũ Long tại day. 

Chưa hết, bọn côn dó tìm kiếm cho ky được có Thu 
Lan, và sau đó đã bao vây căn nhà của ông ngư phủ. Bọn 
chúng tàn phá, đốt nhà và cuối cùng giết cả hai cha con 
ngư phủ. Trong khi đó, Vũ Long và Thu Lan đi văng 
nhà, họ tìm gặp lại đồng môn và các sư huynh Vũ Hùng 
và Vũ Lương. 

Đại ca Hó với tham vong làm bá chủ, han muốn diệt 
tận gộc nên đã cho đàn em lùng kiếm khắp nơi để loại 
trừ mâm móng xuất phat từ võ đường của ông Minh. 

Bồn huynh dé nói nghiệp sư phụ, rèn luyện ngày đêm 
dé chờ ngày phục thù và hạ huyết thư hẹn Đại ca Hồ một 
trận sinh tử tại một khu mộ hoang. 

Và cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng? câu hỏi này 
thường đặt cho khán giả xem phim. Phải đến rạp thì mới 
có thê chứng kiến được trận đấu! Nhưng có lẽ không ai 
ngờ, những tiên đoán rang chi có bọn Dai ca Hô là sẽ 
chết thê thảm? Kết cuộc của phim là cả hai phe đều chết 
hết! Như vậy là chăng còn ai để phục thù hay trở thành 
anh hùng, cường hào ác ba! Có phải chăng môn phái nao 
rồi cũng sẽ bị... tiêu diệt? 

Khi cuốn phim này chiếu ở Sài Gòn cũng đã thu hút 
được nhiều người xem, nhất là giới mê võ thuật quyền 
cước, dân nghiền xem phim Hong Kong. Và thương hiệu 
của ông Trần Quốc Bình cũng tạm chứng minh điêu đó, 
xem phim võ thuật Việt Nam dé biết võ nghệ của mình 
dau có thua kém gi Trung Hoa! Tại Hong Kong va Đài 
Loan, phim này cũng được đưa sang chiếu với tựa là 
Phong Cuong Đại Quyên Vương (EXE). Dĩ nhiên là 
không địch nói lại với phim bản xứ của họ vón đã có 
một lượng khán giả ủng hộ và các nhà làm phim loại này 
déu có tay nghề cao. Ngay ca Shaw Brothers còn phải 
chào thua Golden Harvest với các phim Tinh Vo Mon, 
Manh Long Quá Giang... của Ly Tiêu Long! Khan giả 
Hong Kong lại qua xa lạ với những gương mat không 
phải "con nhà võ" như Trần Quang, Hoàng Long, Việt 
Hùng, Ngọc Đan Thanh... những gương mặt lạ quắc! 
đánh đâm thuộc loại "múa rìu qua mắt thợ"! quên nó di... 


À, lại thêm một tin giựt gân, Lý Huỳnh trong phim 
nay "đòi" dau với Lý Tiểu Long? Chuyện con nit, chang 
qua là ông Hàn Anh Kiệt khi cố vấn võ thuật cho phim 
Long Hồ Sát Đấu đã xã giao, vui miệng nói đùa, khen 
Lý Huỳnh nhà ta còn có thê đá liên hoàn bát cước một 
cách dễ dàng, không thua gì Lý Tiểu Long! Nhưng các 
nhà bình luận phim ở Hong Kong cho răng, Lý Huỳnh 
chỉ là hạng "tép riu", một tài tử đang lên ở Hong Kong, 
tiếng tăm lừng lẫy thê giới như Lý Tiêu Long thì không 
thể "đâu" với một Lý Huỳnh "vô danh tiêu tốt" được! 
chuyện chỉ có ở Việt Nam... 


Mau quảng cáo phim Long Hồ Sát Dau trên các nhật báo phát 
hành tại Sài Gòn khoảng năm 1972 (hình trên bên trai). Và 
trong các tạp chí điện ảnh ở Hong Kong và Đài Loan như 
CINEMaRT số 30, tháng 6/1972 (hình dưới bên trái). 


` | | 
ayuy 


jena 


Keo ica w ¿ i 1 I 
2поаһапоа 3 p 





CON MA 
NHÀ HO HUA 








Poster va những hình anh trong phim 
Con Ma Nhà Ho Hua 
của đạo diễn Lê Hoang Hoa, 
Dạ Lý Hương Films sản xuất năm 1973. 


CON MA NHA HO HUA 


Là một cuốn phim kinh dị, nôm na còn gọi là phim ma. 
Đây không phải là một cuốn phim đâu tiên của điện ảnh 
Việt Nam về thé loại kinh di, mà trước đó, khoảng năm 
1937 đã có nhóm Đàm Quang Thiện làm phim Cánh Đồng 
Ma ở Hong Kong. 

Đề tài này cũng lôi cuốn được nhiêu người xem, thế nên 
ông Bau Xuân (Dạ Lý Hương Phim) đã đưa cốt truyện Con 
Ma Nhà Họ Hứa do soạn giả cải lương Nguyễn Phương viết 
cho đạo diễn Lê Hoang Hoa thực hiện với dan tai tử diễn 
viên hùng hậu nhất trên sân khấu cải lương là Bạch Tuyết, 
Dũng Thanh Lâm, Thanh Tú, Năm Châu, Ba Vân và những 
gương mặt quen thuộc trong giới kịch nghệ, truyền hình và 
điện ảnh là Tam Phan, Bà Năm Sa Déc, Tường Vi, Thanh 
Việt, Tùng Lâm, Khả Năng, Thy Mai...để thu hút khán giả 
từ nhiều phía. 

Đây là một câu chuyện dựa theo những truyền thuyết có 
thật của gia đình ông Hứa Bồn Hòa (thường người ta gọi là 
"chu Hoa"), một người Việt góc Hoa sau có quốc tịch Pháp. 
Vé ky thuát thi dàu thập niên 70 điện anh Việt Nam con non 
not, yeu kém về mọi mat nên Con Ma Nhà Họ Hứa lúc đó 
chưa có CGI, Visual effects hay Special effects gì cả! mà tat 
cả đều dùng xảo thuật điện ảnh thô sơ, hầu hết từ hóa trang 
cho đến dựng cảnh đều thủ công (không có sử dụng com- 
puter như sau này). Mục đích chính của các nhà làm phim ở 
giai đoạn này, cốt là làm sao tạo được sự rùng rợn, kinh 
hoàng cho người xem, đại ý là "hu" ma khán gia! Câu 
chuyện về Con Ma Nhà Họ Hứa được kê như sau: 

Thủy Hong (do Bạch Tuyết đóng) là một 
cô con gái xinh đẹp, dễ thương, ở tuôi vừa 
mới lớn và bắt đầu biết yêu thương. Cô theo 
học tại một trường đại học ở vùng cao, lạnh 
lẽo và rất thơ mộng là Đà Lạt. 

Thủy Hong làm bạn với một sinh viên 
cùng lớp, con nhà giàu có tiếng ở Sài Gòn - 
Chợ Lớn. Chàng tên là Hoàng (Dũng Thanh 
Lâm), trí thức, học 0101, va rất một mực 
thương yêu nàng. Họ rất tâm đầu ý hiệp, và 
trở thành một cặp tình nhân lý tưởng ở trong 
trường khiến cho nhiều cô cậu đồng trường 
cũng như ở bên ngoài phải ganh ty! 

Tình yêu của họ dân dần nây nở và thật 
hạnh phúc cho đến khi nàng tiết lộ với chàng rằng nàng 
đang mang một chứng bệnh phong cui! 

Bắng một thời gian trôi đi, chàng tự dưng bién mat một 
cách lạ lùng! Nàng thất vọng, đau đớn nhớ người yêu và bắt 
dau thơ than một mình như người mất trí. Rồi một hôm, 
nàng được tin, chứng kiến cảnh người tinh đang làm lễ cưới 
với một người con gái khác. Ôi đau đớn biết chừng nào, tim 
nàng that sự tan vỡ và ri máu, nàng vội lao ra khỏi nha thờ 
và không may bị xe đụng ngã té! 

Thủy Hong duoc dua vao bénh vién cap cứu, các bac si 
déu tận tâm cứu chữa, nhưng kết qua cũng không may hồi 
phục vì nàng đã bị trân thương não một cách trầm trọng. 
Nàng ra đi đột ngột, như dé cứu van tâm linh, sự đau khô và 
nói buôn vô tận của một người con gái mới biết yêu lần đâu. 

Đám ma của Thủy Hong đã gây cho gia đình nang một 
sự tôn thương lớn, và họ vội vàn đem chôn một cách nhanh 
chóng và đơn sơ đến độ người ta nghi ngờ, không thể biết 
được là nàng đã chết thực sự! 

Thủy Hong được đặt xác trong một nha m6 thật kiên có 








và kín đáo. Gia đình nàng đã 
hết lòng chăm sóc lúc chết cũng 
như lúc sinh tón. Nàng được 
yêu thương hơn, có kẻ ở người 
hâu. Họ tin răng như vậy có thể 
an ủi và giúp linh hồn nàng 
được siêu thoát dé dàng hon! 
Ho mướn một người quản gia 
tín cân (Ba Vân), hằng ngày ba 
bữa làm cơm nước sẵn lên 
| на |. mâm. Ông ta vào nhà mó, đặt 
Ns TZ | lén chiéc bàn nhó dé truóc bàn 
: C A 4 thờ Thủy Hong rồi đóng cửa ra 
ngoài. Sau độ một giờ, người 
quản gia trở lại, cơm canh đã được hồn ma chiếu có sach! 
Tin đồn đến tai nhiều người, họ tò mò muốn biết sự thật 
là người con gái cưng, dễ thương và duy nhất của gia đình 
họ Hứa có thực sự là đã la khỏi cuộc đời này hay không. 
Bang mọi cách họ đột nhập vào nhà mô dé khám phá và tìm 
hiểu những bí ân đó. Nhưng tất cả những gì mà họ đã trông 
thay đều xảy ra rất rùng rợn và hoảng hôn! Có phải Thủy 
Hong đã hiện về dé quay phá không? có phải nang đang trả 
thù mọi người hay nàng đang rên rỉ, khóc thương cho số 
phậm ham hiu, bạc đãi của minh? 


` 


Ew 


Khoáng nám 2004, khi dao dién Lé Hoàng Hoa tró vé 
thám quê huong Việt Nam từ Ba Lan, ông đã có y định làm 
tiép phan hai cüa phim Con Ma Nhà Ho Hira. Nhung tháng 
ngày trói qua, du án làm phim áy vàn chua thành, và cho 
dén ngày hóm nay, nó tró thành nói "ám 
anh" thói thác óng muón bát tay vào dé 
thuc hién tiép cau chuyén vé những huyền 
thoại mà người đời thường hay nhắc đến. 
Đã có lần một nhà sản xuất phim ở Hong 
Kong quan tâm đến dự án này, nhưng sau 
đó họ rút lui và hủy bỏ ý định. Tuy vậy, 
ông vẫn luôn nuôi dưỡng ý định của mình, 
mong muón Con Ma Nhà Họ Hứa Trở Lai 
sẽ thực sự trở lại. 

Hỏi về những yếu tó quan trong nào của 
một cuốn phim kinh di dé hap dẫn khán 
— giả, ông tiết lộ: "Nguyên tac dau tiên là 

© phải làm người ta sợ. Nhưng đối với tôi, dé 
lam khán giả sợ cũng có nhiễu cách. Tôi 
chu trong vào không khí bộ phim, vào âm thanh cua nó, chứ 
không đê cao hình ảnh ghê rợn. Cái khó cua một bộ phim 
kinh di ăn khách là diễn viên phải lôi được khan giả vào bộ 
phim. Với tôi, ma không có thật mà chỉ do con người tạo ra. 
Toi không tin có ma. Một bộ phim ma lôi cuốn là bộ phim 
làm lộ ra được mục dich dang sau con nguoi." 

Hy vong ráng khán già Viét Nam sé có dip xem Con Ma 
Nhà Ho Hứa Trở Lai của dao diễn Lê Hoàng Hoa với nhiều 
pha kinh di, гоп tóc gay, va 
dai ra quan? 


Hinh trén: Bach Tuyét trong vai 
Thủy Hồng, va Dũng Thanh Lam 
trong vai Hoang. 
Hình bên phải: 
Đạo diễn Lê Hoàng Hoa bây giờ, 
người ấp ủ ý định làm tiếp phân hai 
Con Ma Nhà Họ Hứa Trở Lai. 











Điện Ảnh ® 
Việt Nam = 


261 


e 


Trần Mj Anh 






2 
Luyến tiếc S 


yo thei a 
vang son e 





cHES DEL 
k _ TT EIE 
Y NW 4 


UT 
KHONG (HAN DUNG - 





< 11 ار 
es - а N‏ 








Nhu bao có gái khác, My Lan cüng có tinh yéu. Tinh yéu 
cua có là một cái gì đó làm cho người khác phải ganh ty, 
thèm thuóng, thàm chí khó hiéu, gây nén những su phan nộ 
và nhiéu sai làm! 

My Lan là một thiếu nữ, có làm việc trên dài phát thanh, 
phụ trách Tiếng nói Hậu phương với biệt danh là Kiều Lan. 
Cô đem lại nhịp cầu thông cảm, chia sẻ những nỗi vui buồn 
giữa những người em gái nhỏ ở hậu phương với những anh 
chiến sĩ nơi tiên tuyến. 

Hang trăm, hang ngàn cánh thư gửi đến Kiéu Lan như 
tâm sự với người thân, người em gái về những suy nghĩ, về 
đời lính, vé nói cô đơn hiu quanh, về những chiến công hiên 
hách, về nỗi đau thương, xa gia đình, xa cha mẹ anh em... 














Mỹ Lan ôm ấp tất cả những tâm sự đó, những hình ảnh đó 
như một mạch máu thân thương chảy đều trong cơ thể mình. 
Rồi cô thé sẽ lay làm chồng cho những ai cô bắt thăm được, 
dẫu người đó, đui mẻ, tật nguyên, hay có thể không còn 
nguyên vẹn như xua! 

Trung thành với lời thể nguyện, Mỹ Lan quyết định ra 
tiên tuyên, xin được phép đến tất cả các mặt trận để tìm 
kiếm người yêu mang tên "Thiéu." 

Dĩ nhiên, nơi súng đạn là những nơi nguy hiểm tột cùng 
cho những người yêu đuối như Mỹ Lan. Nhưng với tình yêu 
dành cho người chiến sĩ anh hùng mà cô yêu, nguyện vọng 
của cô đã được chấp thuận. Mỹ Lan đã không sờn lòng, 
sóng như anh nơi tiền đồn heo hút, nơi có những tiếng nó 
vang trời, có những thét của đại bác, có những viên đạn vút 
gió làm rợn tóc người! Mỹ Lan không ngại hòa đông với các 
anh chiến sĩ nơi quán cốc dé quên đi những nỗi buôn, dé giải 
sầu những nỗi cô đơn... Mỹ Lan tìm kiếm người mình yêu 
dù chưa lần nào gặp mặt, dù chưa được nhìn thay chan dung 
của anh! Cô đã đến tận chiến trường day lửa dan, đến những 
nơi an nghĩ đầy những bia mộ, và cả những quân y viện day 
những người thương binh đang nằm điều trị. 

Mỹ Lan được sự giúp đỡ của nhiều người, tư cấp trên 
cho đến cấp dưới. Ở nơi nao cô cũng được tiếp đãi nồng 
hậu, và ở nơi nào cô cũng nhìn thấy được sự trìu mến dành 
cho cô, thậm chí cả những lúc ganh ty, hiểu lầm... cũng 
không làm cho Mỹ Lan bỏ cuộc. : 

Roi một hôm, cô được báo tin chàng đã trở vê, nhưng 
hình hài đã bị chiên tranh tàn phá! chân dung của chàng là 
những cuộn băng trang quan đây nơi thân thé, là những vết 
thương đang rỉ máu, những bất động đang lấn chiếm khắp 
nơi trên thân mình, những bóng tôi đang dân dân che lâp 
một mãnh đời còn lại! Mỹ Lan không thê tin được, lời thê 
của mình đã trở thành hiện thực, người tình của cô bây giờ 
là người tình không chan dung! 

Mỹ Lan sẽ xử sự ra sao? Mỹ Lan có còn tiép tục yêu 
người như thế day? hay cô sẽ gian 401 với lời thé của mình? 

Không, Mỹ Lan van trung thành với anh ay, Mỹ Lan sẽ 
tự hủy đôi mat mình nêu như không muôn nhìn những hình 
ảnh ay! và Mỹ Lan vân tiép tục chap nhận những hy sinh 
của mình, nhận anh ây làm chông và suôt đời sẽ yêu thương 
chàng. 





Nhưng tiếc thay, tình thé đã thay đổi, những lời yêu 
thương mà Mỹ Lan sẽ dành cho người mình yêu đã không 
đến được tai chàng. Chàng đã ra đi vĩnh viễn... 

Mỹ Lan lặng câm người, ngước nhìn lên, kia là hình ảnh 
của những ngưới chiến sĩ vô danh, những người chiến sĩ 
Việt Nam Cộng Hòa đã và đang cam súng trên truyền đầu 
Tổ quốc, chiến đấu để bảo vệ quê hương yêu dấu của mình. 
Chiến sĩ, anh là ai? anh là những người anh hùng không bao 
gid bị lãng quên... 


Người Tình Không Chân Dung là một cuón phim hoàn 
toàn không phải là một sản phẩm tuyên truyền của chính 
phủ. Cũng không phải là một cuốn phim phản chiến ghi lại 
những hình ảnh đau thương chết chóc, hay một cuốn phim 
vô nghĩa khi dựng lên hình ảnh của người thiếu phụ mang 
vành khăn tang và người chiến sĩ đã hy sinh. 

Người Tình Không Chân Dung là một phim chiến tranh 
không có mục đích làm suy thoái tinh thân chiến đấu của 
quân đội, lại càng không có những màn khiêu gợi tình dục 
nhảm nhí! 

Người Tình Không Chan Dung được hình thành từ rượu 
và nước mat của bạn bè, thân hữu tác giả, đạo diễn Hoàng 
Vĩnh Lộc (người đã cùng Kiểu Chinh thực hiện và sản xuất 
cuốn phim này). Tuy ý tưởng của tác giả chưa đến được với 
người xem hoàn toàn băng những tình tiết mạch lạc và hợp 
lý, bố cục chưa chặc chẽ, nhưng Người Tình Không Chân 
Dung đã đê lại được những cảm tình rất khích lệ. Mặc dù 
được sự bảo trợ của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Người 
Tình Không Chân Dung vẫn không tránh được những bất 


Вибі га mat phim Nguoi Tinh Không Chân Dung tai rap REX. 





Kiểu Chinh tại Đại hội Điện anh A châu lần thứ 17 (Đài Bắc, 1971). 


đồng ý kiến, không ủng hộ của một số người cho rằng phim 
nay làm suy thoái tinh than chiến dau của binh sĩ. 

Người Tình Không Chan Dung (Warrior Who Are You?) 
là một trong 5 phim được đề cử tranh giải Best picture. Kết 
quả cuối cùng phim đoạt được giải Best theme (Phim có chủ 
dé hay nhất), và nữ tài tü Kiều Chinh được một giải đặc biệt 
là Most popular actress (Nữ tài tử được yêu chuộng nhất). 





Nhóm Giao Chỉ, từ trái sang phải, chàng đạo diễn "Cung văn" Hoàng Vĩnh 
Lộc, Minh Trường Sơn, Vũ Xuân Thông và nữ tài tử Kiểu Chinh. 








LE DA 


Có lẽ khi nhac đến dong phim kinh di hay phim quái đản 
thì người ta nghĩ đến phim Lệ Đá hay phim Con Ma Nhà Ho 
Hứa. Ngoài Cánh Đồng Ma ra, hai phim này được xem là 
xuất sắc trong thời kỳ điện ảnh của thập niên 70. 

Lệ Đá, nguyên tác chính là một truyện ngàn cua nha van 


У Nguyễn Mạnh Côn mang tựa là Dai Uy Trường Ky. Sau đó, 


đạo diễn Võ Doãn Châu đã chuyền sang kịch bản điện ảnh 
và đối tên thành Lệ Đá cho phù hợp hon. 

Câu chuyện được Кё dưới đây là của nhà văn Ngành Mai, 
từng được đăng trên báo Người Việt ở California hồi tháng 
5, 2007. 

Đại uy Truong Ky (La Thoại Tan) và Trang (Phương 
Trang) là hai kẻ tuy moi gap gỡ nhưng tinh yêu xác thịt 
bồng bột đã kết hợp họ như mot cap tình nhân không thể rời 
nhau được. Sau một lan âu yếm nhau bên cạnh dòng suối ở 
Da Lat, Trang đã rời Ky vé nhà và đang mo màng nghĩ дёп 
người yêu, đã vô tinh di vào khu cấm của một công trường 
đang xây cất để rồi tai nạn xảy ra. 

Trang chết liên khi ấy, một dòng máu chảy ra thấm vào 
cạnh dau một Kỳ Lân bằng đá, linh hon người thiếu nữ dang 
con đắm đuối không siêu thoát được cứ lang váng quanh 
chỗ đó để chờ đợi người yêu. 





Năm năm sau, hình ảnh Trang vẫn chưa phai nhạt trong 
long Kỳ, mặc dau giờ đây chang sắp thành hôn với Loan 
(Thanh Lan) người yêu mới của chang. Mot hôm Ky đưa 
Loan đi nghỉ mát tại Đà Lạt, thì tại khách sạn toi tân nơi 
cách đây 5 năm là công trường xây cất mà Trang đã gục 
chết. Một vụ án mạng khác xảy ra, nạn nhán là ông Huynh 
(Đoàn Châu Mậu) bị vợ (Thái Chỉ Lan) bắn năm gục ngay 
trên dau con Kỳ Lân, đã được người ta làm chậu cây trước 
khách sạn, noi có vết máu của Trang tuy đã 5 năm mà 
không hé mát dau vét. 

Sau mot cuộc giải pháu, tinh trang cua óng Huynh duoc 
khá quan. Moi người tưởng ông đã thoát khỏi tay tử than, 
nhung óng dá chét sau mót con dau dón quán quai trén 
giường bệnh. Xác của ông Huynh bây giờ bi linh hon Trang 
nhập vào dé mong di tim lại người yêu mà 5 năm trôi qua 
nàng vẫn còn thương nhớ. 

Trong thán xác của ông Huỳnh, Trang đã thoát ra khỏi 
bệnh viện di tìm người yêu, "nang" di tới một bến xe lô thì 
chọt nghe tiếng moi rao của một xe chạy đường Da Lat, va 
tiếng "Đà Lạt" đã là âm vang thúc day linh hôn Trang chọn 
chuyến xe đò. Giữa đường thì hình dang quái di của mình 





đã gây ra những vụ nỗ súng. 
Trang bị trung đạn ở vai và mặt 
nhưng vẫn thoát đi mất dạng vào 
rừng cây um tum. 

Van trong thân xác của ông 
Huỳnh, Trang đã lang thang trong 
rừng để có lan chứng kién cảnh 
khêu gợi, đã kích thích tâm hon và 
thúc day "nàng" tiếp tục di tìm đại 
úy Trường Kỳ cho bằng được, 
huong chỉ nàng có linh cảm là Kỳ 
không con ở bao xa nén cảng 
manh tién vé phía Đà Lat. Cùng 
lúc đó trong biệt thự của mẹ Loan 
(Bà Năm Sa Déc), Ky dang bị 
hình bóng Trang ám ảnh trăn trọc 
suốt một đêm trường, và sảng hôm sau Kỳ ra di như để tìm 
tới tiếng gọi âm thám của Trang. 

Lái xe ra khỏi thành phố, giữa đường bông nhiên Kỳ thấy 
một người đàn ông đứng bên lé đường ra dấu cho xe nhừng 
lại như để xin đi nhờ. Nhận thấy hắn mặc một bộ đô bệnh 
viện, mat tái như mot người đã chết, Ky đoän là hắn vừa mới 
ở một bệnh viện nào thoát ra, chàng cho xe quay về Đà Lạt. 

Doc đường Ky đã phải kinh ngạc và sợ hãi khi được biết 
linh hôn Trang trong thân xác ông Huynh. Roi nang đã nhắc 
lại những chuyện đã xảy ra 5 năm qua, ké lễ những chờ doi 
nhớ thương và vì nàng vẫn khao khát thương yêu Kỳ nên linh 
hôn không chịu tan biển, để khi có cơ hội thấy Huỳnh ngã 
guc là vội vàng bam lay rôi cướp lay xác ông Huỳnh. 


Nhà văn Nguyễn Mạnh Côn, 
tác gia truyện ngăn mang tên 
Đại Ủy Truong Ky. 





Xe chạy ngang qua suối cũ là nơi trước đây Trang đã có 
lan yéu Ky tron ven, voi that nhiéu kỷ niệm ém đêm. Ti rang 
qua cai xac to lon cua Huynh, da bat buộc Kỳ phải di tới bờ 
suối dé ôn lại những kỷ niệm ngày nào. 

Con quỷ ngồi trước mat Ky nam tay au yém, trong khi 
giọng nói thánh thot kế lé bao nói niềm nhớ nhung khao 
khát, chờ đợi rôi trong con si mé cuóng nhiệt đã đòi hỏi yêu 
đương. Mot ban tay thô mạnh dua lên but dut cai sợi day 
nich cua Ky. Chang giựt mình bình tinh, sợ hãi hot hoảng bỏ 
chạy và con quỷ đuổi theo Kỳ tới chiếc cầu. 

Kỳ chạy tới cau thì vấp té, con quỷ thừa cơ hội nhào tới 
de lên người Kỳ, giọng Trang uất nghẹn trách móc Kỳ đã 
quên và phụ nang, cho rang Ky đã ruóng bo nàng nên bây 
gio nang phai giét Ky. Trong khi dua hai tay lén siét manh 
có Kỳ, thi con quy tho dau ra khỏi thành câu và bóng nhién 
nó sting sở, buông lỏng hai tay, vì trên mát nước cua dong 


suối, linh hôn Trang đã nhìn thay bộ mặt gớm ghiéc của xác 
chết. Ti rang đã het lên mot tiếng đây tui cực và tuyệt vọng! 
Linh hon Trang đã y thức được là khi vội vàng chiếm lấy cái 
xác kia, nàng đã chiếm lam một thé xác "vô dung". 

Con quy tw tir ngôi dậy, nó lac dau nhìn Kỳ như thương 
tiếc rồi lảo đảo bước đi vào chỗ không gian vô tận... 

Đầu con Kỳ Lân trên chậu cây của khách sạn kia từ nay 
đã sạch vết máu. 


Thê day, câu chuyện hơi liêu trai, kinh di, nhưng cũng đã 
lôi cuón được người xem thỏa mãn được một số yêu câu, 
mong đợi một loại phim gây cảm giác sợ hãi. Đạo diễn Võ 
Doãn Châu và cameraman Ngọc Tùng đã có những góc 
cạnh đẹp, mang đến cho chúng ta những hình ảnh quái đản 
và kinh sợ. Lồng vào đó là những hình ảnh thơ mộng của xứ 
Đà Lạt sương mù và ảm đạm, gây một một cảm giác lạnh 
lùng hơn khi xem. Song cũng có một vài đoạn, âm thanh 
chưa thật sự đúng chỗ để quyến rũ và làm cho người xem 
phải sợ sệt và khiếp vía. Hàng diễn viên cũng khá với tài 
diễn xuất của La Thoại Tân, Đoàn Châu Mậu, Thanh Lan, 
Ngọc Phu... cũng đủ làm hài lòng khán giả, cộng thêm tài 
năng mới là Phương Trang và bà Thái Chi Lan (mẹ của ca 
si, tài tử Thanh Lan) và sự hỗ trợ của Bà Năm Sa Déc, Thái 
Lai... 

Tưởng cũng nên biết là truyện ngắn Dai Uy Trường Ky 
của nhà văn Nguyễn Mạnh Côn được tìm thấy tình cờ trong 
tập truyện Ba Chang Linh Nhảy Du từ phu nhân của dao 
diễn Võ Doãn Châu. Ông đạo diễn này đã thích thú câu 
chuyện và đã khá vất vã để gặp nhà văn Nguyễn Mạnh Côn 
xin được đưa lên thành phim, mới đầu đến nhà thì nhà văn 
từ chối thăng, nhưng sau khi thuyết phục của đạo diễn, ông 
Nguyễn Mạnh Côn đồng ý, và cuón phim đã được hoàn 
thành. Nguyễn Mạnh Côn là một nhà văn lớn trong giới văn 
nghệ Sài Gòn từ đâu thập niên 60. Ông là sĩ quan biệt phái 
của quân lực VNCH, bi đưa di tập trung ở các nhà tù Cong 
sản (Trại học tập cải tạo) từ số 4 Phan Đăng Lưu, Chí Hòa, 
cho đến Xuyên Mộc (thuộc tỉnh Đồng Nai bây giờ), ông 
thuộc loại "chính tri phản động” cùng bè với nhà văn Duyên 
Anh, Đăng Giao... Nguyễn Mạnh Côn bị thi hành ký luật, 
ông tuyệt thực và tuyên bố "Không ăn cơm của trại", cuối 
cùng ông đã chết dần chết mòn, bỏ xác tại rừng Xuyên Mộc 
sau hơn 3 năm dài tù đày. 

Trong một cuộc tiếp xúc với nhà văn Ngành Mai tại 
Santa Ana, Calif. (tháng 5/2007), đạo diễn Võ Doãn Châu 
đã trả lời lý do tại sao ông không giữ nguyên tựa đề Dai Uy 
Truong Ky cho cuốn phim, Võ Doãn Châu đã dẫn chứng 
rang: "Thoat tiên tôi cũng muốn git nguyên nhu: thé, nhung 
lại sợ thiên hạ lam với phim chiến tranh thì tức cười lắm. 
Sau đó nhân dip mở nhac nghe thay bản Lệ Đá y tưởng cũng 
phan phát giống với câu chuyện, nên tôi quyết định dùng nó 
làm tên phim." 

Bài Lệ Đá được sáng tác vào khoảng năm 1968, sau biến 
có Tết Mậu Thân, trong một cuộc gặp gỡ giữa nhạc sĩ Trần 
Trịnh (ca sĩ Mai Lệ Huyền là người vợ đầu tiên của ông) và 
nhà thơ Hà Huyền Chi (có đóng trong phim Người Tinh 
Không Chân Dung của đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc) tại Cục 
Tâm Lý Chiến. Hà Huyền Chi đã nhận viết lời cho bản nhạc 
này, bài Lệ Đá đã đến với người nghe, và được hưởng ứng, 
đón nhận một cách nông nhiệt sau đó. Ngày nay, khi xem lại 
phim, người ta liên tưởng đến bài hát đó, hoặc ngược lại. Đó 
cũng là một thành công mà đạo diễn Võ Doãn Châu đã làm. 


KIM VÂN KIEU 


Đây là cuốn phim đầu tiên được sản xuất tai Việt Nam do 
Hãng phim và Chiếu bóng Đông Dương (Indochine Films et 
Cinéma) thực hiện vào gitia năm 1924. 

Phim được giới thiệu trên nhiều tạp chí và báo giới đương 
thời. Nhiêu nhà van và học giả cũng đề cập đến cuốn phim Ë 
này, bởi nó là mối quan tâm mà nhiều người chú ý đến một = 
sự việc rat tân kỳ xảy ra trong đời sống văn hóa của người 
Việt. 

Hang phim va Cinéma Đông Dương trình bày phim Kim 
Vân Kiều... Truyén có An Nam trích từ tiếu thuyết nổi tiếng, 
quen thuộc của Nguyễn Du... Bộ phim Đông Dương đầu tiên 
được thực hiện với diễn viên, trang trí, phục trang hoàn toàn 
bản xứ. Diễn viên do Đoàn tuồng của "Hãng khai thác sân 
khẩu An Nam Quảng Lạc" ở Hà Nội... 

Quảng cáo bấy nhiêu đó thôi cũng làm cho mọi người tò 
mò. Nhà văn Nguyễn Công Hoan có viết một bài trong cuốn 
Nhớ và Ghi của Nhà xuất ban Tác phẩm mới năm 1978 có 
đoạn: Các vai đóng đều là đào, kép rạp tuồng Quảng Lạc. 
Bay Tac đóng vai Hoan Thu, Tư Lê đóng vai ông Phú. 
Phong cảnh là cảnh thật chung quanh Ha Nội. Sân chua 
Láng là dinh Từ Hải, cổng Sanh làng Thọ là cửa vào nhà Tu 
Bà, bãi tha ma làng Yên Thái là chỗ Kiều viếng Dam Tiên... 

Ông Nguyễn Van Vinh là một hoc giả nói tiếng thời đó 
đã dịch truyện Kiều của dai thi hào Nguyễn Du sang tiếng 
Pháp để giới thiệu với Tây Âu. Ông đã cộng tác với E. A. 
Famechon để chuyển thể Kim Vân Kiều thành kịch bản điện 
ảnh. Tờ Trung Bắc Tân Văn ngày 9 tháng 6, 1923 đã đăng ý 
kiến của ông Nguyễn Văn Vĩnh về việc làm phim Kim Vân 
Kiều nhu sau: Nay tôi lại muốn ru đồng nhân làm một việc 
thí nghiệm như thé пиа, mà kết quả có lé còn hay hơn cuộc 
diễn kịch Bệnh Tưởng, Trưởng Giả Học Làm Sang... Vi nếu 
chúng ta đóng nổi tích Kim Vân Kiều cho khéo theo cái 
phương pháp nhà nghề chớp bóng là một kỳ nghệ tối tân 
trong xã hội Âu Mỹ thì, trước nữa chúng ta tỏ được cho 
người Au biết rằng không có điều gi mới cho sức hiểu của 
chúng ta. Sau nửa, nếu chúng ta làm ra được phim hay, nổi 
tiếng cho hiệu Indochine Films để cho khách cinema trong 
thé giới thưởng thức một cuộc vui thi vị đặc biệt, ai nấy phải 
khen văn chương, khen tư tưởng Việt Nam, ấy có phải ta 
cũng làm một việc quảng cáo chung cho nước ta với toàn 
câu... 

Cũng trên tờ Trung Bắc Tân Văn số ra ngày 13 tháng 6, 
1923, ông Nguyễn Văn Vĩnh đã có viết thêm: Bộ phim cả 
thảy hơn ba mươi vai. Vị đào nào đóng nổi vai Kiều tức là 
thủy tổ của nghề đóng cinéma ở đất Việt Nam này. Bởi vì, hể 
vai Kiều mà đóng được thật tài, người ngoai quóc xem ci- 
néma phải nghĩ: "Bên họ, một Thúy Kiều hồng nhan bạc 
mệnh, một kiép long dong như thé, mà con người trong 
truyện còn đáng kính dang vi, tất nhiên những người dan ba 
khác trong dân tộc ấy phải hay, phải giỏi, phải thuần tục nết 
na biết dường nào... ". 

Kim Vân Kiều lần đầu tiên ra mắt với người xem tại rạp 
Cinéma Palace (phố Tràng Tiền, Hà Nội) vào ngày 14 tháng 
3, 1924. Ngay lúc ấy, tờ L’Avenir du Tonkin (Tương Lai 











кай, 
® 
ma 
3 
3 

@ 


3 


< 
ш 
3 
a 
Y 
° 
- 
kì 


2000000000 111111111111 11 LÌ L1 ï, 
0> 
5 
= 
o» 
0 
8888 











° кыс.“ Bắc Kỳ) đã bình luận: Tối qua, hàng 
eosssssaetws | ГЕС đã dua ra trình diễn trên màn ảnh 
a PGES cuốn truyện thơ cổ điển Kim Vûn Kiều. 
KIM YAN. KIEU Tác phẩm vô cùng hấp dán, mang lại 
Mirae aan _ vinh dự cho các nha đạo diễn, các nghệ 
ap. | si dién vién, và cho cá nhüng nhà kj 
thuát quay phim. Báo Indépendance 
Tonkinoise (Bắc Kỳ Độc Lập) viết: 
Nếu như ở góc độ thuần ty Việt Nam, 
sự trình diễn trên màn ảnh làm mất 
mát từ tiểu thuyết một phan khá lớn cái 
chất văn chương và chất thơ tạo nên 
cái dep của nguyên tác, thi đối với dau 
óc phương Tây, Thúy Kiều được đưa lên màn ảnh đã thay 
chất thơ bằng những hành động sống, và chúng ta phải thừa 
nhận rằng, theo góc độ này, mục đích nhắm tới đã đạt được. 
Phim truyện này đã bắt cầu cho công chúng Pháp đến với 
tác phẩm văn chương Việt Nam sẽ làm toại ý nhiều người và 
sự thành công của nó là chắc chan. 

Ngày 19 tháng 9, 1924, phim Kim Vân Kiều được đem 
vào Nam trình chiếu lần dau tai rap Casino Saigon, tờ Đông 
Pháp Thời Báo do ông Trần Huy Liệu làm chủ bút, có bài 
phan ứng mang tên Chop bóng Kim Vân Kiều của Công 
Luận ghi nhận như sau: "Trong bản chop bóng có ba nhân 
vật quan trọng là Kim Vân Kiều, Kim Trong, và Hoan Thư. 
Vai Kim Trong thì chẳng khác gì một thằng ngốc, diện mao 
chẳng ra chỉ, thái độ lại khả bỉ làm sao chẳng khác chỉ cải 
thai độ của may anh bôi nhọ mặt ở rạp Quảng Lạc. Nhất là 
lúc di tim nhà trọ... Đến lúc đối diện với Kiều coi thái độ 
chàng Kim với nàng Kiều chả khác gì cái tu cách một bác 
lính "chào mào" ngồi lân khân với một gái giang hồ... Tóm 
lại, cuộc chớp bóng vừa rồi thiệt không có gid trị, chả lột 
được đôi chút tỉnh thần Truyện Kiều, chớp bóng có lé lại 
làm giảm mất cải gid trị đối với thé giới..." (Đông Pháp Thời 
Báo, số ra ngày 24-9-1924). 

Những mong muốn của ông Nguyễn Văn Vĩnh hâu như 
không được toại nguyện, cuốn phim Kim Vân Kiều đã làm 
cho một số người xem thất vọng. Người chê đông hơn người 
khen, nhưng dẫu sao đây cũng là một cuốn phim cổ xưa của 
điện ảnh Việt Nam, người Pháp đã đưa chúng ta, chen chân 
vào nghệ thuật thứ bảy rất mới mẻ của thế giới. Một điều rất 
tiếc là chúng ta không lưu trú được bản góc! 











To quảng cáo phim 
Kim Ván Kiếu của 
Indochine Films et Cinémas 





Các nghệ sĩ trẻ ngày nay vẫn con diễn vở Kim Vân Kiều như Vũ Luân (vai Kim Trọng) và 
Tú Sương (vai Thúy Kiêu). Ảnh: Huỳnh Đức 





NHÀ TÔI 


Do Lê Dân đạo diễn, phỏng theo tiểu thuyết cùng tên của 
nhà văn Duyên Anh, phim còn có tên là Người Рап Bà 
Tuyệt Vời. Đây là một cuỗn phim vui nhộn được trình chiếu 
trong những ngày đầu năm 1973, do Lidac sản xuất và phát 
hành. 

Dưới đây là bài viết của nhà văn Duyên Anh đã đăng 
trong tuần báo Tudi Ngọc số 74 (tháng 10-11 năm 1972) với 
nhan dé Tói Di Xem Phim Nhà Tôi trong mục Nhìn Xuóng 
Cuộc Đời ở trang 2 và trang 3 tập sách. Bài viết này sẽ cho 
chúng ta thay được những câu chuyện dang sau cuốn phim 
Nhà Tôi, nhất là việc dựng phim có đúng nguyên tác hay 
không của các nhà làm phim thời bấy giờ, một trong những 
điển hình mà nhiều phim Việt Nam làm không xác với cốt 
truyện mà tác giả đã viết ra nó. Phân hình ảnh được trích từ 
trong bộ sưu tập của Ngành Mai và nDCollection. 


Nhà Tôi, cuón phim đang quảng cáo Оп ào và dang làm 
lem nhem những bức tường của thủ đô Sàigòn băng những 
tâm bích chương phô trương một sự nhà quê: "Cùng chiếu 
một ngày ở ba thủ đô Thái Lan, Cám Bêt, Việt Nam Cộng 
Hòa". Nó sẽ văn minh hơn nếu ông chủ phim Lidac quảng 
cáo khốc liệt như vây: Cùng chiếu một ngày ở các thủ đô 
Léo, Công gô, Trung phi... Cuón phim nói là phóng tác từ 
tiêu thuyết của tôi. Nhưng tôi có thé phóng tác từ một cuón 
phim ấy thành một tiểu thuyết mới, hay hơn cuón phim mà 
không cán sự trợ giúp của các vua hé (Tội nghiệp các vua hé 
trong phim thiếu đất dụng võ)! Nói cho đúng, chủ phim 
Lidac chỉ "mua" tên một cuốn sách. Lan dau tiên được mời 
coi chiếu thử (khi mâu chưa xong, mới đen trăng cây nhà lá 
vườn), tôi đã nghién răng chịu đựng. Tất cả những tác giả 
tiêu thuyết được đưa lên phim déu bàng hoàng và xâu hồ khi 
xem xong phim. Lidac thuê tôi viết đối thoại, xem phim 
xong tôi bèn thấy đối thoại của mình bị sửa đối, thêm bớt 
một cách поб ngân và thô bao. Do đó, tôi có nhờ đạo diễn 
bỏ giùm, ở phan "dzé né rich" câu Truyén phim và đổi thoại 
của Duyên Anh. Tôi không hé viết đối thoại cho các vua hé 
bởi vì truyện của tôi không có hé, không hé! Lidac muốn 
thực hiện một phim hề. Đạo diễn phải chiều họ. Và truyện 
của tôi không còn là truyện của tôi, chỉ còn cái tên truyện. 





` 


Hôm thứ hai, 23-10, Lidac chiéu ra mat cuốn phim làm tôi 
thất vọng này, tôi có coi khúc đầu, bỏ về ngay. Tôi ra về, 
mặt mũi đỏ bừng, có cảm tưởng như mình vừa diện một đôi 
giày mới mà lại bị đạp nhầm con chuột chết! Cảm tưởng ấy 
không phải là đợi xem phim màu trịnh trọng ra mắt quan 
khách. Nó có từ dạo tôi coi thử ở Trung Tâm Điện Ảnh. Bởi 
nó có nhiêu поб ngân làm tôi phan nộ. Trước hết, chủ phim 
Lidac đã chọn đảo già Túy Hồng đóng vai cô vợ trẻ. Đào 
Túy Hồng mà diễn xuất những pha ngây thơ thì vua xứ Mọi 
xem cũng chết ngất. Thứ đến cái pha kép La Thoại Tân diễn 
xuất man đói. Nó thảm não, nó tháng ba năm At Dậu quá đi 
thôi. Giữa miễn Nam no ám mà diễn màn đói kiểu đó, e 
không đẹp mắt tí nào. Cái đói của kẻ có học chờ thời nó 
khác cái đói của ăn mày ăn nhặt. Nó càng không giống cái 
đói vô học của dĩ vãng của chủ hãng này chủ hãng nọ. 
Người Việt Nam có câu: Dói cho sạch rách cho thơm. O 
phim, kép La Thoại Tân đã cạp cái bánh ú một cách đói man 
di moi ro, một cách đói bêu riéu dân tộc nếu quả thật, phim 
chiêu ở ngoại quốc, dù là ở Thái Lan hay Cao Mên (Lidac 
còn dọa đem sang Âu châu nữa mới khiếp chứ)! Sự ngớ 
ngán tiếp nối khi đôi đảo kép dẫn nhau lên Da Lạt hưởng 
tuần trăng mật, trọ ở nhà thờ ông chú linh mục chính công. 
Lễ cưới không đem nhau đến một nhà thờ nao đó ở Saigon 
roi đột nhiên cô dâu đạo gốc giới thiệu với chú rễ chú minh 
là cha! Cũng cứ được đi, có thể làm phép cưới ở nhà thờ 
xong roi đến tiệm ăn uống. Nhung một gia đình đạo góc (có 
chú ruột làm linh mục) mà trong tiệc cưới vác theo cả ông 
thầy bói thì đó là sự xỉ nhục không thê tha thứ. Người công 





giáo không tin di đoan, mê tín. Người công giáo trong phim 
Nhà Tôi (trong tiểu thuyết, nhân vật Phượng chỉ là công giáo 
tài tử) đã tin dị đoan, mê tín. Khán giả công giáo mà xem 
đến đoạn này, chắc sẽ bỏ rạp về ngay. Vì nó nhảm quá, hỗn 
quá. Ôi, những sự ngớ ngan , Кё ra không xiết. Nhung nó kết 
thúc bằng tâm chăn viện trợ Mỹ viết thêm bốn chữ: Hạnh 
Phúc Gia Đình. (May thay, khi chiéu ra mắt, người ta đã cắt 
đoạn này). Nó hề kiểu hề cải lương. Nó chỉ là một phim 
dành cho khán giả mặc áo bà ba hiên ngang vô các rạp chiếu 
bóng lớn và sẵn sàng gếch chân lên ghế! Nó sẽ làm thất 
vọng (tuyệt vọng mới cực tả) khán giả nào đã là độc giả của 
tôi, đã đọc Nhà Toi. Nếu người ta quảng cáo phim Nhà Tôi 
phóng tác từ tiêu thuyết Nhà Tói thì phim đã bôi ban và ma 
ly tiểu thuyết mà tác giả tiểu thuyết đành ngậm trái bồ hòn. 
Như Văn Quang, Mai Thảo... đã từng ngậm trái bồ hòn. Mà 
cần phải cười. Gọi là khích lệ nền điện ảnh xứ sở. Đã tới lúc 
không thé khích lệ. Dé cho nó tién bộ, dé cho nó khỏi bi 
phim quyên cước Trung Hoa đè đẹp và giết chết. Nên tôi có 
mau bai này. Và chấp nhận mọi dó vỡ vé tinh cảm giữa tôi 
và những người thực hiện phim Nhà Tôi nêu họ ôm một bồ 
tự ái. Câu chót: May ra chỉ có một người khoái phim này. 
Đó là chủ tiệm may Thiết Lập! (Duyên Anh) 


Phim đoạt giải Kim Khánh năm 1973 dành cho Phim hay 
nhất và Đạo diễn được ái mộ nhất. 











Sex trong phim Viét 
Khiéu dam hay nghé thuat? 


Ngay từ cuốn phim nói dau tiên của điện ảnh Việt Nam 
là Cánh Đồng Ma của nhóm Đàm Quang Thiện sản xuất 
năm 1937, cũng đã có những cảnh khêu gợi giữa một đôi 


-] trai gái an ái trên một chiéc giường nhỏ. 


Có lẽ ảnh hưởng của điện ảnh Pháp, và của Âu châu du 


ry nhập vào Việt Nam, nên một sô nha sản xuât phim Việt 


cũng không ngàn ngại phó trương tình duc trong phim ảnh 
của minh. Cho du là nghệ thuật hay khiêu dâm, một chút gi 
cüng có anh huóng dén viéc thu hát mót só khán già dén 
rap, tién vón cüng có thé gó gat duoc, tién lói cüng có thé 
táng! 

Nhin lai nhüng cuón phim do Viét Nam ta san xuát, nhát 
là những năm đầu thập niên 70, điện ảnh Việt đã cho ra đời 
những cuốn phim không ít gì nhiều có những cảnh khêu goi 
làm cho khán giả phải tò mò. Nhiều người phê bình, khiêu 
dâm hay nghệ thuật cũng là do những người làm phim làm 
ra, và cũng tùy thuộc vào sự nhận xét, kiến thức của người 
xem. 

Dưới đây là một vài thí dụ điển hình, những cảnh sex có 
trong phim đã làm cho một số khán giả có phản ứng, dâm ô 
hay nghệ thuật? 

Xin Nhận Nơi Này Làm Quê Huong, phim của đạo dién 
Hoàng Vĩnh Lộc, Trung tâm Quốc gia Điện ảnh sản xuất và 
phát hành. Người xem đã nhận thay một điểm khá hap dẫn 
nơi tài tử Ngoc Minh trong một scene tam ướt at đây tinh 
khêu gợi, khán giả chăm chú từng giây, từng cử động... 
nhưng chưa thỏa mãn cho lắm vì... chưa thay gi cả! Tuy vậy, 
chúng ta cũng phải công nhận scene này chưa phải lên án 
nặng. 

Chiêu Kỷ Niệm, chi thay Tham Thúy Hang phó trương 
ngực, lưng, đùi, mông... tạm được, như chỉ dé "khoe" những 
đường cong hấp dẫn và tuyệt mỹ của người phụ nữ. 

Loan Mắt Nhưng, vì đây là truyện du đảng, giang hồ nên 
xen kẽ những màn đánh dam còn có những màn ân ái, hôn 
hít táo bạo! 

Chân Troi Tim, trong phim này nữ tài tử Kim Vui duoc 
đạo diễn Lê Hoàng Hoa khai thác được những nét đẹp kiều 
diễm của cô như tràn truóng dé họa sĩ Mỹ Tín vé chán dung. 
Cho dù chỉ có một miếng vải thưa mỏng dé che đậy những 
chỗ cần phải che để tránh cái kéo kiểm duyệt, Kim Vui đã 
mang lại những hình ảnh khêu gợi rất đáng nhớ. Những 
đường cong tuyệt mỹ đẹp tuyệt vời của cô là những nét mỹ 
thuật và nghệ thuật được đánh giá cao cho dù scene này quá 
vội lướt qua... x A 

Т iéng Hat Hoc Tro tac Doi Cho, 
do Thái Thúc Nha dao diễn. Ca sĩ 
Thanh Lan lần đầu tiên bước chân 
vào điện anh dà bị "khai thác" triệt 
dé! Cô đã khỏa thân hoàn toan trên 
giường nệm với miếng vải che dau 
trước ngực, để lộ lưng trần rất 
quyên rũ, gây sự tò mò không ít cho 


người xem. Ngoài ra trong phim аыл — 





còn có những cảnh choi bòi, sa doa của cua một số thanh 
niên mất sốc, chạy đuôi duc vọng, phô bày thân thé thật 
trang tron! 

Xin Dung Bo Em, cũng Thanh Lan, cô đã khỏa than khéu 
gợi bên cạnh Tham Thúy Hang. Vai của cô, ân ái với tai tử 
Huy Cường trên giường là một "kỷ niệm” nhớ đời, mặc dù 
sát với truyện phim đòi hỏi, y như thực, nhưng Thanh Lan có 
lẽ đã nhớ mãi, và xin chừa? Ngoài ra còn có đệm thêm Thu 
Thủy, khỏa thân múa may với chiếc quần lót mỏng cũng 
rat... khiêu dam! 

Điệu Ru Nước Mat, cũng 
thuộc loại phim du đảng, 
giang hồ nên cũng có những 
màn đánh lộn tưng bừng hoa 
lá, và xen Кё vào là những 
màn hôn hít, làm tình "thoải 
mái" của các tay anh chị đầu 
đường x6 cho! Nói bật nhất 
có đoạn Trần Đại (do Hùng Cường đóng) năm với một cô gái 
điểm, làm tình xong đứng lên đạp đỗ cả chậu nước dưới 
giường, và vội mặc lấy cái quân xà lỏn rồi... dọt! 

Lệ Đá, đây là một cuốn phim kinh di, quái dan của dao 
diễn Võ Doãn Châu thực hiện theo truyện ngăn của nhà văn 
Nguyễn Mạnh Côn dưới nhan đề Dai Uy Trường Kỳ. Thanh 
Lan có giữ một vai trong phim, nhưng lần này thì cô không 
có hở hang gì cả, kín đáo và cắt tóc ngăn, trông rất xinh! 
Ngoài cảnh tắm trần truông của Phượng Trang sau cuộc ân ái 
với Trường Kỳ (La Thoại Tân thủ diễn), phim còn có man 
làm tình của một cặp tình nhân sau khi tắm suối về. Qua góc 
cạnh thu hình của cameraman Ngọc Tùng, những hình ảnh 








sex được khéo léo quay một cách nghệ thuật, không close up 
nhưng cũng đủ cho người xem "mát mắt"! 

Nang Chiểu, đây là một cuón phim màu, cảnh ở dưới qué 
quay rất đẹp. Thanh Nga thủ vai chánh nữ, Hùng Cường vai 
chánh nam. Phim có đoạn Phương Hóng Ngọc (vai Cúc) tám 





sông khỏa thân, chỉ còn cái quần lót mỏng! Còn muốn gì 
hơn? đừng trông mong vào những cảnh quay hap dẫn của 
Thanh Nga khi bị Ngọc Phu cưỡng hiếp! sơ sơ như vậy là đủ 
rồi! Thanh Nga không có "truóng coi" đâu! 

Như Giọt Sương Khuya, khác với Nhu Giọt Mưa Sa, day 
là một cuón phim màu, cũng van Tran Quang và Bạch Tuyết. 
Mở màn phim là đã thấy có sex! đoạn Phương Uyên pha cà 
phê cho Trần Quang, rồi kế đó một chút sexy của cô trong 
đoạn ở trong garage bi bọn côn đô tính "bề hội đồng"! Ngoài 





ra còn có đoạn Trần Quang và Bach Tuyết tắm suói trong 
rừng. Trần Quang thì 100% trần truóng, còn Bạch Tuyết 
thì... chỉ hở lưng trần mà thôi! nhưng cặp đôi này đóng cũng 
tình tứ, mãi mê đóng phim, sau đoạn này Bạch Tuyết bị mấy 
con khi chôm mất cái áo ngực màu đỏ! (khi đóng tiếp, khán 
giả bắt gặp được cô mặc cái áo ngực màu đen, hạt sạn nhỏ, 
không có ảnh hưởng øì cốt truyện!). 

Sóng Tình, phim này tình tiết y như phim tình cảm xã hội 
của Đài Loan, xen kẻ có một chút sex, nhưng thực tế nó là 





phải vậy, đoạn Tuyết Nhung bị đăm chìm trong men rượu 
roi sa ngã vào vòng tay của một người đàn ông. Và một 
scene khác là Bạch Lan Thanh trần truồng quyến rủ dé Wen 
Tao vẽ chân dung nghệ thuật. 

Năm Hiệp Sĩ Bất Đắc Dĩ, cũng có cảnh sex, đưa ee 
thuat vé khoa than vao phim 
là một cái cớ để chiêu dụ 
người xem! vì nó dễ qua khỏi 
cái kéo của bà già kiểm 
duyét, những hình anh này dễ 
được chấp nhận (vì nghệ 
thuật mà!) tương tự như các 
phim đã làm trong thời gian 
qua như Chán Troi Tim, Sóng Tình... Đoạn Thanh Hoài (vai 
giáo sư Hoàng Nguyễn) vẽ khỏa thân một cô người mẫu với 
những đường cong nóng bong! Dù là phim hài hước, nha 
sản xuất Quốc Phong của Liên Ảnh Công ty còn đưa lên 
màn ảnh những cô hoa hậu (như Á hậu Ngọc Tuyết) VỚI 
những bộ bikini quyến rủ dày màu sắc.... xem cũng da con 
mắt! 

Không những phim hài 
hước mà phim võ thuật Việt 
Nam như Long Hồ Sát Đấu 
cũng không bỏ qua những 
màn sex khêu gợi, như đoạn 
đại ca НО (Việt Hung đóng) 
đang được tâm quất bởi mây 
cô tì nữ ăn bận hở hang thấy 
cả... đều được đưa lên màn ảnh lớn (ở Hong Kong chiếu thì 
nhiều đoạn sexy hơn vì họ nhẹ tay kiểm duyệt!). Thế mới 
thây, không có sex thì không câu được khách! 

Xa Lộ Không Den, phim của đạo diễn Hoàng Anh Tuan. 
Trong phim này khán giả bị "lừa", Hoàng Anh Tuân đã khéo 
léo dua nữ thần sexy Thu Thủy, một vũ nữ nói tiếng với 











thân hình bốc lửa và rất khêu gợi, đã đóng một cảnh ghép 
cho Thanh Nga khi nhập vai một vũ nữ thoát y trong các 
phòng trà hộp đêm ở Sài Gòn mà nội dung của kịch bản yêu 
cầu. Dĩ nhiên, có một số khán giả tưởng thiệt, làm Thanh 
Nga cũng mất đi niêm tin của họ. Tuy nhiên, cảnh này của 
Thanh Nga chưa han là một van đề lớn mà khán gia Việt 
Nam lên án nặng, nghệ thuật hay khiêu dâm? câu hỏi đó là ở 
nơi người xem phán quyết. 

Phương Uyên là một trong những diễn viên đóng cảnh 
khéu goi thoải mái nhất, từ Nhw Giọt Sương Khuya, Còn Gi 
Cho Nhau, cho đến Biển Dong, cảnh nào cần naked là có 
Phương Uyên. Cô không ngại trần truóng, miễn sao hap với 
tình tiết câu chuyện là O.K. Phô trương những nét đẹp của 
người phu nữ là một việc làm nghé thuát mà cô không sợ 
báo chí phê bình và khán giả chê trách. Những hình ảnh 
dưới đây là trong phim Biên Động của đạo diễn Hoang Vĩnh 
Lộc, một phan góp cho cuón phim thêm hap dẫn. 





Còn rất nhiền canh khéu goi, hoac khiéu dam hay nghé 
thuật trong phim Việt. Những đoạn như nam nữ thanh niên 
thác loạn trong Anh Yêu Em, O.K O.K, Hè 72 của đạo diễn 
Nguyễn Long, Đời Chưa Trang Điểm của Hoàng Vĩnh Lộc, 
Manh Lực Đông Tiên của Lê Mộng Hoàng... hoặc những 
màn bikini khêu gợi như Kiều Chinh trong Hong Yến, Minh 
Ly trong Vét Chân Hoang, Ngoc Hạnh trong Tróng Mái, 
Kim Vui trong Chán Trời Tim, Tham Thúy Hang trong 
Chang Ngóc Gặp Hén, Thanh Lan trong Xin Đừng Bỏ Em... 
chưa kế có một số diễn viên mặc đô lót, đồ ngũ thật mỏng 
dính xuất hiện trong một só phim nhu Men Tinh Mua Ha, 
Tran Thị Diễm Châu... 


Nói chung thì những cảnh sex trong phim Việt, hiém có 
tài tử lớn, nổi danh nao dám chịu đóng những cảnh sex táo 
bạo và chịu phô trương hết thân thể ngà ngọc của mình! 
Những tên tuổi lớn như Thấm Thúy Hằng, Kiều Chinh, 
Thanh Nga, Kim Cương... hay Lê Quynh, La Thoại Tân, 
Trần Quang, Hùng Cường... chỉ có thoang thoáng một chút 
cảnh sex. Hãy nhìn lại trong những năm phục hưng của điện 
ảnh Việt Nam sau này, ít gì nhiều phim Việt cũng có ảnh 
hưởng của những phim ngoại quốc, Pháp hay Mỹ, Hong 
Kong hay Nhật... đều có một phần sex trong đó. Nghệ thuật 
hay khiêu dâm? phán xét tùy bạn quyết định. 


so 
ze 
z 
qa 
Ba 


< 

53 
aso 
Sos 
`... 
ТЇГЇ 








Bộ phim thay đối số phận vi dao diễn 


Đó là tựa đề một bài báo của Đỗ Tuan đăng trên Thanh 
Nien Online trong loạt bài Những người làm phim "Van Bài 
Lát Мена" hồi đầu tháng 10/2011. 

Trong cuộc trò chuyện giữa tác giả và đạo diễn Lê Hoàng 


= Hoa, chung ta nhin thay được một số khía cạnh về người 
H đạo dién này sau biên cô 30/4/1975, cái gì đã xảy ra trong 


cuộc đời làm điện ảnh của ông. Phần hình ảnh do chính ông 
cung câp cho tờ báo. 


Từ trại giam được mời làm đạo diễn 

Hơn 15 nam rôi từ ngày theo vợ sang định cu tai Ba Lan, 
đạo diễn Lê Hoàng Hoa gần như không còn được sông với 
đam mê làm điện ảnh. Ông cho biết, loạt bài về những nhân 
vật trong phim Van Bai Lat Nga da khiến ông muốn sống 
lại quá khứ bằng cách hôi tưởng đoạn đời đẹp và đầy khốn 
khó của minh. 

Nói tiếng ở miền Nam trước 1975 qua nhiều phim, ngày 
đất nước hòa bình, Lê Hoàng Hoa tìm đường... Vượt bién. 
"Tói buóc phái ra di khi chung quanh minh cháng cón ai. 
Vo (ca sĩ Phương Hong Loan) và hai con trai Khôi - Nguyên 
mắt tích sau chuyến đi định mệnh tìm vùng đất mới. Số phận 
không chiêu theo y muon. Tôi bị bat năm 1979 vi tội vượt 
bién, bi giam tại Bến Tranh thuộc tỉnh Bến Tre. Sau này khi 
làm phim Ván Bài Lật Ngửa, tôi lấy nghệ danh Khôi Nguyên 
dé nhớ đến hai con trai của minh." Lê Hoàng Hoa Кё 
chuyện của 32 nam về trước. 

Ông được đưa di lao động 2 ngày thi bất ngờ vị thiêu tá 
công an trưởng trai giam hỏi ông có biết vẽ không, néu biết 
thì thực hiện một bức tranh lớn treo tại hội trường trai giam 
vừa mới xây. Ông đánh liều nhận lời vì chợt nghĩ du sao 
công việc này vẫn "nhàn" hơn đập đá. Hon tháng trời bức 
tranh hoàn tất. Cán bộ trại giam rất thích. Sau đó, ông trở 
thành "hoa sĩ" bất đắc di. Rồi bóng một ngày, Lê Hoàng 
Hoa nhận được lệnh ông sẽ phải chuyền trại. Ông, gap gỡ 
các cán bộ phòng tô chức thuộc Xí nghiệp phim Tổng hợp 
TP. HCM trong tâm trạng bat an, lo lăng. Sau vai thủ tục 
đơn giản, ông lên xe của hãng phim về lại Sài Gòn để đảm 
nhiệm vai trò đạo diễn bộ phim Ván Bài Lật Ngửa. "Tôi biết 
những vi lãnh dao thoi do, ca nhà van T: ran Bach Dang, tac 
giả kịch ban phim déu muon tôi làm phim này. Ho cho rang 
tôi am hiểu chính quyên Sài Gon từ thời Ngô Dinh Diệm. 
Van Bai Lat Neva khiển cuộc đời tôi lật sang trang mới. Bộ 





ба | 47‏ ا 


Cảnh khởi quay tap 1 mắng Van Bai Lát Меша. 











phim thanh cong dén noi 
giờ van con nhiều người 
nhac den. Ca tôi và diện 
viên chính của phim là 
Nguyễn Chánh Tin (vai 
dai ta Nguyén Thanh 
Luan) déu là người từng 
vượt bién, bị giam cám 
nhung van duoc trong 
dung dé lam phim." 

Ba mươi nam trôi 
qua, dong lai trong ông 
là cái tình, cái nghĩa với 
anh em đoàn phim, 
những người hợp lực 
làm nên bộ phim kinh 
điển cho điện ảnh Việt. 
а "Tôi vẫn nhớ những bữa 
com trộn cu mi kham khó. Lan quay tap 5 Trời Xanh Qua 
Kë Lá, cảnh tàu đồ quán vào đất liên ở Bến Tre, một quả 
đạn pháo no sát ngay chân diễn viên và cả đạo diễn làm bùn 
văng lên rất cao phú xuống dau toàn bộ nghệ si. May mà 
không ai bị thương. Rồi những lần tôi cực kỳ căng thẳng khi 
thực hiện cảnh quay Nguyên Thành Luân và Ngô Đình Nhu. 
Lám Binh Chi (vào vai Ngô Đình Nhu) chi là anh chàng bán 
quân áo gan chợ Sài Gon, vì ngoại hình anh ấy quá giống 
ông Nhu nên tôi mới mời anh ấy có biết dong phim dau! 
Nguyên Chánh Tin không nói ra nhưng tôi biết Tin buôn tôi 
khi toi chon anh nay bởi những cảnh quay có "ông Nhu" 
phải kéo dài, mà lúc đó Tín còn phải đi hát kiếm cơm nữa, 
chứ cát-sê phim chăng đáng là bao." Lê Hoàng Hoa kê mỗi 
cảnh quay Lâm Bình Chi phải thực hiện từ 5 đên 12 lân so 
với 1 hoặc 3 làn quay với Nguyên Chánh Tín. Ong còn tiệt 
lộ, theo kịch bản Lý Kai (do Cai Văn Mỹ đóng) lẽ ra đã chết 
từ tập 2 nhưng vì khán giả thời đó quá thích nhân vật này 
nên ông dé "sông" tới tập 7. "Tập 8 không còn Ly Cai vì Cai 
Van My đoàn tu gia dinh ở Mỹ nam 1956." Lê Hoang Hoa 
nhac lai. 





Lé Hoang Hoa va vo tai Ba Lan. 


Nui tiếc cuối đời 

Gan bước sang tuổi 80 nhưng Lê Hoàng Hoa vẫn còn trẻ 
và cực kỳ minh mẫn. Ông kết hôn lần hai với ca sĩ Trúc 
Quynh, người hát ca khúc Đêm Đóng trong phim Van Bai 
Lật Ngửa và có một con gái duy nhất là Michelle Quỳnh 
Anh. Năm 1995, ông cùng gia đình vợ sang định cư tại Ba 
Lan, mở nhà hàng nhưng rồi cũng đã sang lại quán. Mi- 
chelle Quỳnh Anh vừa tốt nghiệp cao học nghệ thuật tại Đại 
học London (Anh) tháng 7/2011. 

Lê Hoàng Hoa thổ lộ, giờ ông đang tận hưởng tuôi già 
bên vợ con, rãnh rỗi đi du lịch, tự làm cameraman ghi lại 
hình ảnh những noi từng đến. "Tói thong về Việt Nam lắm. 
Không đâu bằng quê hương mình. Nơi do có bạn bè, người 
thân, những người cùng vui cùng buôn trong một đoạn đời 
dài với bao thăng trầm cuộc sống. Ký ức đó không thể mua 
được bang tiên hay đánh đổi bang bất cứ thứ gi," ông chậm 
rai noi. 

Rồi Lê Hoàng Hoa phân trần, tiếc nuối về sự nghiệp điện 
ảnh của mình khi chưa thực hiện được mong ước ngày xưa: 
làm 2 bộ phim về nhà văn, nhà cách mạng Trần Bạch Đăng 





va đưa tác phẩm Khúc Quân Hanh Lang Lé lên phim. "Khúc 
Quan Hanh Lang Lễ là tập truyện tình bao cua Vũ The 
Hiên viết từ năm 1985 đến 1989. Truyện cực kỳ hấp dẫn, 
nhiễu tình tiết còn thi vị hơn cả Van Bai Lật Mgửa. Т iéc 
rang toi chưa thực hiện được. Bộ phim tu liệu về Tran Bach 
Đăng cũng là mơ идс của tôi mà đến giờ van chưa thé lam." 

Trước khi kêt thúc cầu chuyện, ông vân dặn di dan lại: 
"Vui lòng thay toi nhac dén công lao cua bao người khác từ 
diễn viên phụ, trợ lÿ trường quay, chuyên viên ky thuật âm 
thanh ánh sáng, những người lặng thâm bên máy quay để có 
được Van Bai Lat Ngua. Khong có họ, sẽ khong có một Lê 
Hoàng Hoa hay Nguyễn Thanh Luân mà mãi 30 năm sau 
khan gia van con nhac." 


Khi tờ báo Thanh Niên đăng loạt bài về những người làm 
phim Van Bài Lat Ngwa hoi thang 10/2011 thi đã có một sô 
người trong nội bộ cung cap thêm một sô chi tiêt vé dao 
điên Lê Hoang Hoa. Dang chú ý có ông Võ Thành Lê (bí 
danh Ba Lê), ông này là giám đốc Xưởng phim Tổng hợp 
TP. HCM thời đó đã bảo lãnh Lê Hoang Hoa ra khỏi tu. 
Cùng với ông Dương Đình Thảo (tức Sáu Thảo), giám đôc 
Sở Văn hóa Thông tin TP. HCM cũng đã giới thiệu tài tử 
Nguyên Chánh Tín cho ông Ba Lê. Họ là những người xé 
rao trong những việc trên du lý lịch của Lê Hoàng Hoa cũng 
như Nguyên Chánh Tín xâu như vậy! 

Ong Ho Cam (chủ nhiệm đoàn phim Van Bai Lat Ngửa) 
cũng nhac lại ky niệm đôi với đạo dién Lê Hoang Hoa như 
việc tô chức đám cưới cho đạo diễn năm 1986 đúng vào thời 
điểm quay tập VI cuốn Loi Cảnh Cáo Cuối Cùng. Đạo diễn 
Lê Hoang Hoa lập gia đình lần này là lần thứ hai ké từ sau 
tin vợ con ông bị mất tích. Ông đám cưới với cô ca sĩ mang 
tên Trúc Quỳnh, người đã có phần đóng góp giọng ca của 
minh trong phim của ông. Hồ Cầm tâm sự: "Mót tay tôi lo 
đám cưới. Lúc đó, Lê Hoàng Hoa nghèo lắm. Xe hoa thì lay 
xe của đoàn lam phim về trang tri thêm hoa vải cho có chit 
mau mé. Tiệc cui tô chức giản di nhưng rất vui. Toàn bộ 
anh em nghệ sĩ déu đến dự, chúc mung cho đạo diễn. Vậy 
mà thấm thoát đã 25 năm rồi. " 

Nhắc lại hoài bão của đạo diễn Lê Hoàng Hoa về những 
ý muốn thực hiện cuốn tiêu thuyết nhiều tập Khúc Quán 
Hanh Lang Lé của Vũ Thư Hiên. Tưởng cũng nên biết sơ 
qua về tác giả tập truyện này, được biết ông Vũ Thư Hiên 
còn là một nhà báo, nhà quay phim, thông dịch viên, giam 
đốc điều hành sản xuất... những tac pham của ông gom CÓ: 
Lôi Thoát (kịch, 1953), Đêm Cuối Cùng, Ngày Dau Tiên 





Năm 1962, trung tá , tỉnh tưởng Kiến Hòa 
(Bến Tre) Phạm Ngọc Thảo và vợ đến viếng 
thăm Universal Studios ở Los Angeles, CA 
(Hoa Ky). Đứng bên cạnh là nữ tai tử Sandra - wam 
Dee dang dóng phim Tammy and the Doctor. Nguyen Chánh Tin xuat sac 

trong vai Nguyên Thanh 


(kịch bản điện ảnh, 1963), Luập Luân (án Bai Lat Мпа), 
а anh doat giai Nam dién vién 
Rừng (kịch ban, 1988), Miên Tho chính xuất sắc tai LHP Việt 
Au (tiêu thuyết, 1988. Giải nhát Nam lần thứ VIII (1988). 
cua Hoi Nhà Văn Việt Nam 1989), 
Đăng Sau Một Số Phận (tiểu thuyết, 1988), Vu An Vién Dan 
Lac (kich ban, 1986), va một số truyện ngăn Quê Hương, 
Duong So 4, Đêm Mat Neu, Hoa Co May... Ong Vũ Thư 
Hiên nhiều năm làm việc ở Moscow, Nga Sô. Năm 1996 
ông xin ty nạn chính trị tại Pháp. Hồi ky Đêm Giữa Ban 
Ngày của ông được xuất bản tại Hoa Kỳ năm 1997 là một 
tác phẩm được nhiều người Việt ở hải ngoại đón nhận một 
cách rất nông nhiệt. 

Ở một khía cạnh khác, nhân vật Nguyễn Thành Luân (do 
Nguyễn Chánh Tín đóng) mà đạo diễn Lê Hoàng Hoa dựng 
thành phim, chuyên thé từ ban thảo cuốn tiêu thuyết Giữa 
Biển Giáo Rừng Сиот của Nguyễn Trương Thiên Lý* là 
một nhân vật được hình tượng từ Phạm Ngọc Thảo. Trong 
Bách khoa Toàn thư mở Wikipedia bằng tiếng Việt viết về 
Phạm Ngọc Thảo có đoạn ghi rõ là nhà văn Nguyễn Trương 
Thiên Lý đã trân trọng viết trong phan dé tựa của cuốn sách: 
"Tưởng nhớ anh Chín T. và những người đã chiến đấu hy 
sinh thám lang." Chín T. chính là Chín Thảo, bí danh của 
Phạm Ngọc Thảo, một tình báo viên bí ân trong Chiến tranh 
Việt Nam, ông là đại tá trong Quân lực Việt Nam Cộng 
Hòa, và cũng là đại tá trong Quân đội Nhân dân Việt Nam! 
Ông Phạm Ngọc Thảo là người chủ chốt trong hai cuộc đảo 
chánh bát thành ở miền Nam trong những năm 64-65. Ông 
bị bắt và bị tra tân đến chết vào một đêm trong tháng 7 năm 
1965, lúc đó ông được 43 tudi. Danh tanh của ông Pham 
Ngọc Thảo sau này được nhà nước CHXHCN Việt Nam 
khen thưởng là Anh hung lực lượng vũ trang nhân dân, 
phong tặng danh hiệu /iét s7. Vợ con ông hiện nay đang sinh 
sống ở bên M$! 


* Tuc Trần Bạch Dang (tên thật là Trương Gia Triều, 1927-2007) phó Ban 


Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam, một thời làm Thành ủy TP Sài Gòn. 
Sau này ông lấy tên Ván Bài Lật Ngửa đặt tên chính thức cho cuốn tiêu thuyết 
của mình. Khi thực hiện phim, Lê Hoàng Hoa đã có sửa đổi, thêm bớt một số 
chi tiết để cuốn phim súc tích hon. Đạo diễn Lê Hoàng Hoa đã phân chia 
thành 8 tập: 1. Dira Con Nuôi Vi Giảm Mục (1962), 2. Quán Со Di Động 
(1983), 3. Phát Súng Trên Cao Nguyên (1983), 4. Con Hong Thủy và Bản 
Tango Số 3 (1984), 5. Trời Xanh Qua Кё Lá (1985), 6. Lời Cánh Cáo Cuối 
Cùng (1986), 7. Cao Ap và Nước Lũ (1987), 8. Vòng Hoa Trước Mộ (1987). 
Diễn viên Thúy An đóng vai chánh nữ, nhưng vì thai nghén nên được thay thế 
bởi nữ diễn viên khả ái của Sài Gòn ngày xưa là Thanh Lan. 





Tir Hollywood dén 
Việt Nam 


Thời Bao Đại, khi Việt Nam con nam trong tay thực dân 
Pháp, hai ngôi sao của điện ảnh Hollywood là Charlie Chap- 
lin (tức vua hề Charlot) và Paulette Goddard đã từng đặt 


chân đến Sài Gòn, Huế và Hà Nội tháng 4 năm 1936 nhân | : a 
chuyén huóng tuàn tráng mát tai Á cháu. Khi hai miên Nam Bac chia đôi theo vy tuyên 17, hai nên 


vàng son æ mm r | Z— dién ành duoc xáy dung và phát trién hoàn toàn khác nhau. 
Thé nhung, Hollywood dà dén vói Viét Nam nhu thé nào 
trong giai doan này? 








Nam 1957, doàn làm phim Hollywood dau tién góm dao 
dién Joseph L. Mankiewicz và mót só tài tir MY dà dén Sai 
Gon dé thuc hién phim The Quiet American, phóng theo tác 
phám nói tiéng cüa nhà ván Graham Greene vé vai tró cüa 
một người My mang tên Alden Pyle (Audie Murphy), phóng 
vién nguói Anh Thomas Fowler (Michael Redgrave) ó Viét 
Nam. Ngoài hai tài tu chính dó con có Giorgia Moll trong 


el “ сү 
`. 





š Зах 


» 
"Recommended!" -Library Journal & EMRO Ri 





Ó Hà Nói, ho dà chon khách san 
Metropole, du lich Vinh Trong tuần lễ tráng mật của Charlie Chaplin và 


Ha Long, rói tói Hué, và sau cüng Paulette Goddard, óng dà ghé dén Trung Quóc, Nhát 
là Sài Gón. Bán và French Indochine (Viét Nam). Hinh chup 


А m khoảng tháng 4/1936 tại khách san Morin (Huế) với 
Sau chuyên viéng mêt người hâm mộ là Hồ Du Quê, nguyên là công 
thăm của ho là môt chức tòa Đô chánh Trung kỳ (sau này, trước 1975 


ông là Tổng Giám đốc Ngân khó VNCH). 

khoảng thời gian dài 
Việt Nam trong cuộc "Cái năm trước chiến tranh thé giới lan LI, 
chiến tranh chống vua hé Charlot và vợ ghé qua Sài Gòn 
; "T - Я trong hành trình thăm Đông Dương, tôi da 
Pháp. Điện Biên Phu có hết sức chen lan dé được nhìn tận mặt 
là một thăng lợi lớn Chales Chaplin và vợ, Paulette Goddard. 
cua Việt Minh, Pháp Ôi, thật khác xa trên màn bạc. Tôi say mê 
đầu hàng, và Hi ệp giữ gìn hình ảnh ông mãi trong trí nhớ, 
А : m vói wóc vong sau ndy sé làm duoc gi dó 
dinh Genéve duoc ky theo bước di của bậc thiên tài điện ảnh 
kêt nam 1954. Việt này. Nhưng buôn thay, tuổi trẻ của tôi khi 
Nam lại bước sang đó bơ vơ giữa dòng đời quê hương mà 
chang có quê huong." 
Trích trong hôi ký của đạo diễn Mai Lộc, 
chương I : Khi Tôi Còn Trẻ, trang 10, 


cuón Điện Ảnh Việt Nam Thuở Ban Đầu 
của Hội Điện Ảnh Việt Nam 1998. 


một cuộc chiên khác. 


a Charlie Chaplin viếng thăm Hong Gai, TT тў т то es ec} "TOIT AN e 
Ee Vịnh Ha Long, tháng 4 năm 1936. "mm gh NONI 2.39012 Cnm 


(Anh: Charlie Chaplin, A Photo Diary) 


Кеб ^ % А © 1937 Long Artem Core © Perens granted le ерен cmd megaa 4... © Ay afr vnm, iig e n, 4 


Anh: The Museum of Modern Art - Film Stills Archive và United Artists Corporation. 





MICHAEL CAINI BRENDAN FRASER 


vai Phượng và một số tài tử người Việt như Nguyễn Long, DEN STILFERDIGE . ~ 
Võ Doan Châu, Lê Quynh, Tú An, Lê Van... Cuón phim AMERIKANER 
nay, cũng như tiêu thuyết cùng tên đã thành công va gay 
tiếng vang lớn trên thé giới vào thời đó. Với nguồn cảm 
hứng, một đạo diễn người Úc là Phillip Noyce đã tái hiện lại 
tác phẩm của Graham Greene vào năm 2002 với các tài tử 
Michael Caine trong vai nhà báo Thomas Fowler, Brendan 
Fraser trong vai Aiden Pyle và các diễn viên Việt Nam như 
Đỗ Hải Yến (vai Phượng), Mai Hoa, Quang Hải, Hồng 
Nhung, Nguyễn Công, Nguyễn Anh Dũng, Khoa Đỗ, Hoàng 
Ngọc Tuấn... và phụ tá cho đạo diễn Noyce còn có Đặng 
Nhật Minh (second umt director), Trần Thị Bích Ngọc, Trần 
Việt Duc (second assistant director)... phim quay ngoại cảnh 


2" 


5 2 Y 
» uL n 
Е d 


$ THE QUIET - 
VIET RICAN i 


B Cac poster phim The 
= Quiet American của 
— Joseph L. Mankiewicz 


tai Sài Gon va được trình chiếu sau đó tại Việt Nam. và Phillip Noyce. 
Hình dưới: 
ee TA TEE. ; Cánh quay cüa dao dién 
Dén năm 1963 đoàn làm phim thứ hai của Hollywood có отот 
ae ; . à . Phillip Noyce ngay tai 
dao dién Marshall Thompson dén Sài Gón dé quay phim A | Sài Gón vào khoáng 
Yank in Vietnam (truóc tháng 11 nam 1963, phim này mang tháng 3/2001. 





(Ánh: Thé Hiép) 


A fighting 


| А RAFN 
U.S.Marine, ú a ç 
| 


tén Year of the Tiger) dua theo kich ban cua Jane Wardell và 

Jack Lewis. Ngoài Mario Barri, Enrique Magalona, và chính 

dao dién Marshall Thompson trong phim con có su góp mat 

ЕА của Kiéu Chinh, Doan Châu Mậu, Hoàng Vĩnh Lộc, Kiều 

ie —_ y / Hạnh, My Tin, Lê Van, Phạm Phước Chi, Năm Lương... 

SIAN Kin VIETNAM = | | НШ A phim có sê thu cao nhất vào dip lé Thanksgiving ở My năm 
Rua 2 | 1963. 

Dé tài về Việt Nam thực sự không phong phú va hap dan 
băng những năm sau Chiến tranh Việt Nam cham đứt vào 
ngày 30 tháng 4 năm 1975. Một vài cuốn phim được thực 
hiện sau Quiet American và A Yank in Vietnam có liên quan 
đến dé tài trên như The Ugly American (1963) của dao diễn 
George Englund với Marlon Brando, Sandra Church, Athur 
Hill, Pat Hingle... quay một só ngoại cảnh ở Thái Lan, thi 

j thát bai vi nói dung chính tri, làn mót số nước trong khu 

` 5 8 vực Đông Nam A phan nộ! Còn phim Operation C.I.A. 

ж A (1965) của dao diễn Christian Nyby có Burt Reynolds, Kieu 

y .. Chinh và Danielle Aubry... đóng, cũng chỉ quay ngoai cảnh 
ở Thái Lan, không hấp dan cho lam! 

Mãi đến năm 1967, tài tử nói tiếng của Hollywood 
chuyên đóng vai cao bôi là John Wayne dà đạo diễn cuốn 


ALN YN. 


LTHOM 


actually filmed 

under gun-fire! 

ae NLD AST ee 
Tiburon 


A Yank = 
ТТЕ" „гай 





FUSE-HOT ADVENTURE IN THE- `... xà 
TIME BOMB OF THE WORLD! - eS 


















actually 

filmed ` s, P. -— SN 
under el ў F li: sreneo í DEB. x 
gun-fire! Ж. + Ballads of the Green Berets xế) =, Музы na. 


SSgt Barry Sadler 7 “ч ; ___ T Op 

Sony hen Feet ° a>, а More Than 
3,000,000 
Sold 1 


a IB THEGREEN 
а 
Sach, dia | Е ? ala 
hát, và Же g Юй n 
phim The 8 8 
Green a a š 


Berets tró THE GREEN ưng 





ees E à M THE AMAZING STORY OF THE 
MARSHALL THOMPSON ions tháp 8 U.S. ARMY'S ELITE SPECIAL FORCES UNIT 


nién 60 tai 


ENRIQUE MAGALONA KIEU CHINH an ши ARTISTS release 


WAYNE JANSSEN Hutto ROBIN MOORE 
JANE WARDELL ans JACK LEWIS - WRAY DAVIS - MARSHALL THOMPSON, Hoa Ky. | Foreword by Major General Thomas R. Csrnko 








John Wayne. trong môt canh pi iu 
The Green Berets (10 68). | 
` 





The Ballad of the Green nm cua bit lì Gre xuat ban 
năm 1965 (sách bán chạy nhất trong thời gian này), và bài 
hát cùng tên, John Wayne đưa cho James Lee Barret viết 
kịch bản. Sau chuyến viếng thăm miền Nam Việt Nam, tại 
Chu Lai, Tây Ninh, Dakto... với các đơn vị 502d, 327 Infan- 
try, 3rd Battalion, 7th Marines... tháng 6 năm 1966, ông da 
có dip chứng kiến và có những ý niệm thực tẾ, trải nghiệm 
chiến trường sôi động ở mặt trận nên quyết dinh quay cuốn 
phim The Green Berets, nhưng ngoại cảnh hau hết là ở căn 
cứ Ft. Benning, tiêu bang Georgia, với sự có vẫn, giúp đỡ 
của Quân đội Hoa Kỳ. Cuốn phim này khi ra mắt cũng đã 
lôi cuốn rất nhiều người xem, tuy nhiên, cũng có những phê 
bình cho rang không khác gì phim cao bòi đánh với mọi da 
đỏ, và bây giờ thi binh si Hoa Kỳ đánh với Việt Cộng! 


ny 
9A d Ё. ТҮҮ 
John Wayne chụp chung ảnh lưu m vói luc luong ds biét 


US Army Special Forces Operational Detachment A-323 
tai Tay Ninh nam 1966. (Anh: Sqidoo) 





Ngoai John Wayne ra còn có Charlton Heston cũng đến 
viéng thăm Việt Nam trong những năm 66 (hai tuần), 67, 68 
nhưng không phải dé đóng phim mà chỉ đến thăm các chiến 
sĩ Hoa Kỳ đang chiến đấu tại đây. Ông từng là cựu chiến 
binh Quân đội Hoa Kỳ trong trận Thế chiến thứ II, từng giữ 
nhiều vai chánh trong các phim: The Ten Commandments 
(1956), Ben Hur (1959), El Cid (1961), Planet of the Apes 
(1968), Julius Caesar (1970), Airport 1975 (1974)... Ong 
cũng đã từng được Presidential Medal of Freedom. 








Tài tử Charlton Heston đã 3 lần đến 
viếng thăm Việt Nam. 
(Anh: Ron O'Laughlin / T.R.A.D. LLC) 


Hollywood đến với Việt 
Nam nhiều nhất là tài tử, 
nghệ sĩ Bob Hope, ông 
thường xuyên hướng dẫn 
phái đoàn văn nghệ Hoa Kỳ 
trong các chương trinh của 
USO (United Service Organizations) để mang lại những 
niềm vui, tiếng cười và ủng hộ tinh thân chiến đấu của các 
binh sĩ Hoa Kỳ đang tham chiến tại Việt Nam. Hầu hết 
những chương trình nay đều phục vụ trong những dịp Giáng 
Sinh (có tất cả 9 shows, kế từ năm 1964). 
| Bob Hope cón là vua 

choc cười trên các hệ thông 
truyền thanh và truyén hình 
Mỹ từ những năm 1932. 
Ông xuất hiện trên màn 
ảnh lớn đầu tiên tại New 
York với cuón Going 
Spanish. Sau đó, ông nói 
bật với những phim: My 
Favorite Brunette (1947), 
College Swing (1938), 
Some Like It Hot (1939), 
The Paleface (1948), The 
Seven Little Foys (1955), 
The Iron Petticoat (1956), 
và nhiều phim trong bộ 
Road to Singapore (1940), 
Road to Zanzibar (1941), 
Road to Morocco (1942), 
Road to Utopia (1946), 
Road to Rio (1947), Road 
to Bali (1952), va Road to 
Hong Kong (1962). Ong 
từng điều khién các lễ trao 
giải Oscar (18 lần, kế từ 
1939 đến 1977), từng được 
Tổng thống Lyndon B. 
Johnson trao tặng Presi- 





dential Medal of Freedom năm 1969. Ong mat ngày 27 
tháng 7 năm 2003, tho 100 tuổi. 

Cùng đến Việt Nam với Bob Hope có những ngôi sao nói 
tiếng của điện ảnh Hollywood là: Rachel Welch, Nancy 
Sinatra, Ursula Andress, Connie Stevens, Chris Noel, Jill St. 
John, Ann Margaret, Raymond Burr, Phlip Ahn, Anita Bry- 
ant, Anna Maria Alberghetti, Inna Balin, Bird Billy, Sammy 
Davis Jr., Melody Patterson... và cả những hoa hau Dianna 
Lynn Batts, Pamela Anne Eldred, Reita Falana, Carol Gel- 
ish, Phyllis George, Barbara Harris... cùng các người đẹp 
(nhu Jo Collins, 1965 Playmates of the Year) cua tap chi 
Playboy, va hang tram nghé si biéu dién khac. 


⁄⁄ / //, a 
⁄ I 


x 7 Wf, 4 // А 
WL) t) 4 
77 YW p» m 


Nám 1966, Ann Margaret dà 
từng đến Việt Nam trinh diễn 
15 ngày ở các tiền đồn và căn 
cứ G.I. Lan thứ 2 là năm 1968 


ở căn cứ Long Bình, Biên Hòa. 
Ảnh: Brettmann/CORBIS 


These Boots Are Made For 
Walkin' không những #1 ở Mỹ 
và Anh quốc, mà nó còn ở cả 

mặt trận nửa! Nancy Sinatra 
đã trình bày trong 2 lần viếng 
thăm Việt Nam 1966-1967. 


Rechel Welch trong chương trình 
Christmas Show của Bob Hope 
năm 1967. Cô đã nhay Rock 'n 
Roll hết mình với các binh sĩ Mỹ 
tại căn cứ Cam Ranh, Đà Nẵng. 
Ảnh: LIFE Magazine và 
Brettmann/CORBIS 


TI ITT SSS 
















2-7 
= 


ж" 


х а- 








iu 


S 
* 
2. 
3 
3 

® 


sắt 


a 
ụ 
° 
3 

8 






Sean Flynn (đứng bên phải cột), 
đóng phim năm lên 15, mất tích ở 
Cambodia năm 1970. Flynn đến 
Việt Nam từ năm 1966. 





Họ gọi cô là Miss Christmas. Cô đã từng 
đóng phim bên cạnh Elvis Presley, Frank 
Sinatra, Steve McQueen... và giọng nói 
đầy ấm cúng, thân thiện trên trên hệ thống 
Armed Forces Network. 

Chris Noel dành thời gian của minh hau 
hết ở các mặt trận, căn cứ Delta, Long 
Bình, Quảng Trị, Phú Bài, Đông Hà, 
Kontum, An Khê, An Lộc, Bình Gia, Tay 
Ninh... và cả Khe Sanh. Cô rất ít khi ở Sài 
Gòn, thường xuyên có mặt với GIs ở khắp 
các nơi trên lãnh thô VNCH, giáp mặt với 
nhiều nguy hiểm có thé xảy ra cho tính 
mạng mình! Cô đã đem con tim của mình 
sưởi ám cho hàng ngàn chiến sĩ Hoa Kỳ từ 
năm 1966 đến năm 1970.(Ảnh: Chrisnoel.com) 





Oliver Stone in Vietnam. 
© Oliver Stone Collection 


Connie Stevens gop mat trong cac chuong trinh Christmas 
cua Bob Hope trong nhting nam 1969-1970. 


Dao dién Oliver Stone 

năm 18 tuổi dà từng đến Sài Gon 
để dạy Anh ngữ (tháng 6/1965). 
Từ kinh nghiệm Việt Nam, Stone 
đã thành công phim Platoon 
(1986) sau này. 











; 


Caroll Baker 
Bob Hope Christmas Show 1965. 


Ursula Andress 
Bond Girl đầu tiên của loạt 
phim Điệp viên 007, cùng đóng 
chung với Sean Connery trong 
Dr. No (1962). Cô đào bốc lửa 
này đến Việt Nam mùa Giáng 
Sinh năm 1970. 





Glemn Ford 

Từng là phi công trong Thế 
chiến thứ II, từng phục vụ trong 
3rd Marine Amphibious Force 
1966 & 1968 ở Việt Nam. Năm 
lần hành quân với các Lực lượng 
Đặc biệt mũ xanh. Hai lần viếng 
thám các don vị chiến dau ngoài 
mặt trận. 


Phlip Ahn 
Tùng giữ một vai trong phim 
truyền hình Kung Fu. Viéng thăm 
Việt Nam nhiều lần tại các đơn vị 
chiến đấu khắp miền Nam Việt 
Nam. 





m. 7 


` | 
Anna Maria Alberghetti 
Bob Hope Christmas Show 1964 














Jayne Mansfield 
Viéng thám các don vi chién dau tai 
Viét Nam nám 1967. 





ТА 
ТА. sai 


Ann Margaret 


Ax 

10650: 

+ * 
Until Every One Comes Home.” 


† 


pam 

















` >a 


Jill St. John Mamie van Doren 
Đã 2 lần tới Việt Nam. Hai lần viếng thăm Việt Nam, lần 
Từng đóng phim Điệp viện 007 đầu tiên vào dịp Tết Mậu Thân 
với Sean Connery trong Dia- 1968, và lần thứ hai khoảng 3 tháng 
monds Are Forever (1971). 


vao nam 1971. 








“Ất. 


Melody Patterson 
Ba lần viéng thăm Việt Nam trong 
những năm 1967-1968. Lần đầu 
tiên với nữ tài tử Diane McBain va 
Sabrina Scharf. 


Sammy Davis Jr. 


Diane McBain 
Viéng thăm Việt Nam năm 
1966 với Bob Hope và 1967 với 
Johnny Grant. 





Raymond Burr 
Nói tiếng trong show truyền hinh 
Perry Manson. Hơn 10 lần viéng 
thăm Việt Nam. 








s 

Re 
za 
da 
m 





— —— ———— 


— = 





Ngược lai, nữ tài tử danh tiếng ở Hollywood là Jane 
Fonda thì xuất hiện bát thinh linh ở Hà Nội dưới những trận 
mưa bom oanh tạc của Không lực Hoa Kỳ. Cô đến Việt 
Nam khoảng thời gian năm 1972, viếng thăm nhiều nơi 
trong thành phố, chứng kiến nhiều cảnh đỗ nát và sự đau 
thương, mắt mát của người dân thủ đô Hà Nội. 

Trong lúc hàng chục ngàn người lính Mỹ đang chiến đấu 
và hy sinh tại chiến trường Việt Nam, Jane Fonda đã đứng 
bên cạnh kẻ thu, đọc các bài phan chiến trên đài phát thanh 
Hà Nội, kêu gọi binh sĩ Hoa Kỳ đào ngũ, buôn võ khí ngừng 
chiến dau vì cuộc chiến tranh phi nghĩa này! Cô đã gây ra sự 
rạn nứt trong nội bộ người Mỹ, gây phẫn nộ và biểu tình 
chống chính phủ. Hau hết các cựu chiến binh Hoa Kỳ tại 
Việt Nam đều lên án cô, người đã phản bội, đầm sau lưng 
chiến sĩ, và gây chia rẻ trong hang ngũ quân đội Mỹ đã và 
đang tham chiến tại Việt Nam. Họ đã không tha thứ Jane 
Fonda, mặc dù cô đã xin lỗi và ân hận về những hành động 
của minh đã làm, nhất là những tam ảnh cô ngồi vỗ tay, vui 
đùa, lạc quan trên mâm pháo cao xạ phòng không của bộ đội 
Bắc Việt, những khâu pháo nay đã từng ban rơi những phi 
công Mỹ, những người anh em cùng chung ruột thịt với cô. 

Sau chuyến viéng thám dó, Jane Fonda duoc ménh danh 
là Hanoi Jane, và có vàn biéu tinh chóng chién tranh Viét 
Nam khi trở vé Mỹ. Tháng 4 năm 1973, có đã từng biéu tình 
phản đối Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu đến San 
Clemente (CA) hội kiến với TT Hoa Ky Richard M. Nixon. 





Sau biến cố 30-4- : 


1975 Jane Fonda trở lại 
Việt Nam với chong là 
Tom Hayden, một lãnh 
tụ nhóm phản chiến 
mang tên Students for 
Denocratic Society, va 
con trai cua ho la Troy* 
(sinh nam 1973). Gia 
đình cô là những vi 
khách quý của Hà Nội 
trong một buổi lễ đặc 
biệt vinh những người 











" 


có công công hiên trong "sy 
nghiệp chóng My сии nước cua 
nhán dân Việt Nam." 


*Vợ chồng Jane Fonda đặt tên cho con trai 
mình để ghi ơn người anh hùng liệt sĩ 
Nguyễn Văn Trỗi, người đã có âm mưu ám 
sát Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Robert 
McNamara năm 1963 tại cầu Công Lý Sai 
Gòn. Nguyễn Văn Trỗi sau đó bị đưa ra 
pháp trường xử bắn, còn Troy hiện nay 

đang làm điện ảnh ở Hollywood. 
Ảnh trong trang này của 
Brettmann/CORBIS 


à. 
¡38813 
C LE VELAND 


i | 7O 125 
NOV 3 1570 


ИУ 
www/mygshots.net 





về mặt diễn xuất. Sau đó điện ảnh 
Cách mạng đã chọn ông chuyên 
thủ vai ác (vai phản diện) như: đại 
| uy Long trong Mùa Cid Chướng 
(1978, Hồng Sến), trung úy Xăm 
trong Hon Đất (1983, Hong 
Sén)... Ong xuat sac nhat trong vai 
Hai Lua (Vung Gio Xoáy, đoạt 
| giai Diễn viên xuất sắc tại 
Î LHPVN lần thứ VI, 1983), vai đại 
| úy Long (Mùa Gió Chướng, bang 
khen của Hội Điện ảnh Việt 
Nam)... Lý Huỳnh hiện nay là một 
nhà sản xuất phim tư nhân, từng 


AI DEN VỚI ĐIỆN ANH CÁCH MẠNG? 


Khi giới tài tử nhập cuộc 

Kế từ sau Hiệp định Genéve năm 1954, điện ảnh Việt 
Nam được chia ra làm hai nền điện ảnh khác biệt, miền Nam 
với điện anh thị trường sau thời ky Bao Dai bị truất phế, tong ! : 
thống Ngô Đình Diệm thành lập chính thé Cộng hòa dé 1. Lý Huỳnh rất hợp với những vai ác 
Miền Bắc dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản, điện ảnh 
Cách mạng ra đời và phục vụ cho công tác tuyên truyền là 
chính. 

Trong suốt hai thập niên 50, 60 và những năm đầu của 
thập niên 70, điện ảnh miền Nam dưới chế độ Cộng hòa đã 
nổi bật lên những gương mặt điện ảnh như: Khánh Ngọc, 
Lan Hương, Hoàng Vĩnh Lộc, Thâm Thúy Hang, La Thoại : А lở 
Tân, Lê Quỳnh, Kim Cương, Đoàn Châu Mậu, Kiều Chinh, a 1 11 eae 
Tuy Phượng, Thanh Nga... đến những Hùng Cường, Thanh I e tặng danh hiệu Nghệ sĩ Uw tú, 

y Dg, 8 8 8 Р» T = 6 "DX s A vẻ 
Lan, Trần Quang, Huỳnh Thanh Trà, Băng Châu... hàng đạo ж Nghe : Nhan. dan. Ong la mE 
diễn có: Thái Thúc Nha, Lê Dân, Lê Hoàng Hoa, Lê Mộng | sinh cua EN Hung, Ly Huong... là 
Hoàng, Hoàng Vĩnh Lộc, Nguyễn Ngọc Liên, Hoàng Anh 1 những тани tội neng trong dien 
Tuan, Nguyén Long... quay phim có: Tran Dinh Muu, Tran any iis 903 СРИ 
Van Lich, Ngoc Ting, Nguyén Ngoc Minh, Tran Ngoc Aran Quang, bon bá no Кар) 
Huỳnh... tat cả đều làm cho điện ảnh Sai Gòn có một bộ mặt ngay Pas Hen ane anh ош oon, 
mới trong khu vực Đông Nam A. Và thời vàng son của ho đã нин anh den d điện ảnh P Hane 
cham dứt kê từ sau bién có 30 tháng 4 năm 1975, ngày dau и TIẾP Ms Бао MONE phim 
thương không phải của riêng ai, nhưng của hơn 50 triệu đồng | CO Nhip, os oe и POEN Зи mt 
bao miền Nam lúc bấy giờ. | cua dao Sage Hai PUN One 

Yêu điện anh vô bờ bến, một số trong giới điện ảnh Sài | Day oan A sài của dao ion Lam 
Gon đã bước chân vào điện anh Cách mang, noi da 20 nam | B ue Bùi Son Pun 91 i 
xây dựng dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. Không ít gì nhiều, Cuói Cung của đạo dien Tran 
cũng có những gương mặt quen thuộc trong thời kỳ chia đôi ` š Phuong, Van B ai Lat Ngua cua 
đất nước đã lam nên những điểm son qua các cuốn phim Thanh Nea tone. Lame CHOC TAE dao diễn Khôi Nguyên (ае е 
được thực hiện sau ngày giải phóng! Ао “To Е Hoang Пол) . Con Thú Tật 

Điểm qua những gương mặt chúng ta thấy có: š AUS N 3 a >. Nguyen cua m Quang Rune 
Ly Huỳnh (tên thật là Lý Kim `. BE Hien nay Tran Quang da quyet 
Tuyền, sinh năm 1944 tại Vinh + | định sông luôn tại Sai Gon từ dau 
Long), một trong những tai tử dau | nam 201 : sau mol шп gian My, 
tiên của điện anh Sài Gòn tham - Khóng SO pum Pin T Quang 
gia dién anh Cách mang trong Tràn tim? vai trung úy Bình trong БӨР п apne о Hn cum ann 
nhüng ngày dau gidi phóng. Ong phim Con Thú Tûr Neuyén (1984), CU ó Hoa Ky cho aen nay: -— 
trước kia là một võ su, từng làm -Thanh Lan, tuy không nói tiếng 
như đâu thập niên 70, nhưng cô đã 
có nhiều điểm nói bật trong một 
vải phim của Cách mạng, chăng 
han như phim Thiên Duong Cho 
Có Gái Nhảy (1989) của đạo diễn 
Nguyễn Ngọc Hiến, Thanh Lan 

Thanh Lan và Trần Quangtrong trong vai vũ nữ Châu, đóng cặp 
IE ooo icd vói Robert Hai (tén that là Tran 
ab Hữu Hai, sinh năm 1940 ở Hải 

Phòng) trong vai sĩ quan Mỹ 
Steve Jaffe. Kế đó là vai Thùy 
Dung (thay thê cho Thúy An đang 
1 trong thói ky thai nghén, vo cua 
Với vai dai ta Hoang, một si quan A va dao oo Hong men) trong phim 
vô trách nhiệm, không danh dự và L Huỳnh trong vai dai tá Hoàng Thank ava Roben Hồi Van Bai Lat Ngwa (1982-1987) 


Ё : : z I 2 phim Co Nhip (1976) cua dao dién trong phim Thiên Đường Cho Cô d ien Khôi Ап. Thanh 
dao đức, Lý Huynh đã thành cong Khương MẼ. (Ảnh: nguoi tien su) Gái Nhày. cua dao dié ôi Nguyên. Tha 












N 











» Ly Huynh từng cận vé cho tuóng 
cán ve cho tuóng Nguyén Cao Ky râu kém Nguyễn Cao Ky, cùng vợ 
đón mừng ông Kỳ về thăm quê 
hương, tháng 1/2004.(Ảnh: AFP) 


khoảng 10 năm, từng góp mặt 
trong các phim: Long Hồ Sát Đấu, 
Năm Vua Hé Về Làng, Việt Nữ 
Quyên Đạo, Hải Vụ 709... Nhận 
lời mời của đạo diễn Khương Mễ, 
ông giữ vai đại ta ác ôn Hoang 
trong phim Có Nhip (1976). Cuốn 
phim ghi lại cuộc đời của một nữ % 
biệt động Sai Gòn, người đã dẫn J 
đường cho quán giải phóng tiễn W 
vào thành phố trong những giờ 
phút lịch sử cuối cùng của VNCH. 
















© 
$ 
T 

ñ 


Vi 


2 
= 
3 
3 

E 


æ 
Luyén tiếc m 
một thời g 
vàng son gs 








Nguyễn Chánh Tín vai chánh trong 
==! phim Van Bai Lát Ngửa... 





\ } 
| ` 
— - \ ý ` 
3 i 
СЕЕ) P 
В a m LE š E 
P ий ` | 
`r. Pa ` 
" x WW 
r~ a 
TY GA. Р 
b 
g 
e 
NEM 
NE / 





Lan sang My tu nam 1993, khong 
tham gia dién anh nhung van 
thường xuyên góp mặt trên dai 
truyền hình Việt Nam ở tiểu bang 
California, trình diễn văn nghệ, 
thinh thoảng đóng kịch, đóng phim 
video với ca sĩ Nhật Trường trong 
các phim ngắn đã từng trình chiếu 
trước 75 như: Anh Không Chết 
Рди Em (về người anh hùng chiến 
sĩ Nguyễn Văn Đương), Trên Đỉnh 
Mùa Đông... đã một thời ghi dau 
ân trong lòng khán giả Việt Nam ở 
quê nhà và bây giờ ở cộng đồng 
người Việt hải ngoại. 

Nguyễn Chánh Tín (sinh năm 
1952) rất sáng chói trong vai 
Nguyễn Thành Luân (phim Ván 
Bài Lat Ngửa, đoạt giải Diễn viên 
xuất sắc và Bông sen vàng của Hội 
Điện ảnh Việt Nam, 1983), một 
nhân vật hoạt động nội gián trong 
cơ quan dau não của My nguy (nhu 
cách mạng đã từng lên án). 
Nguyễn Chánh Tín là một ngôi sao 
mới khám phá trong phim Đời Chưa Trang Điểm của đạo 
diễn Hoàng Vinh Lộc, và Vinh Biệt Tình Hè của đạo diễn Lê 
Mộng Hoang trước năm 1975. Chánh Tín xuất hiện đầu tiên 
sau ngày giải phóng là phim Gitta Hai Lan Nước (1977) của 
đạo diễn Lam Sơn, Tình Đất Củ Chỉ (1978, Mai Lộc), Miễn 
Đất Không Cô Don (1982, Nguyễn Khác Lợi), Diép Khúc 
Hy Vong (1989, Hồng Sén)... Anh từng đạo diễn hai phim: 
Chiếc Mặt Nạ Da Người (1992) và Bản Tình Ca Cuối Cùng 
(1993). Anh hiện nay là nhà sản xuất phim tư nhân (Chánh 
Phương Phim) và thỉnh thoảng có đóng phim (phim gần đây 
nhất là Hiệp Sĩ Guốc Vông do chính anh đạo diễn). 

.Thám Thúy Hang, nữ minh tinh khả ái của điện ảnh Sài 
Gòn trong nhiều thập niên, nói danh với cuốn phim đầu tiên 
là Người Đẹp Bình Dương (1957) của đạo diễn Nguyễn 
Thanh Chau, và Кё từ đó, người ta thường goi cô là Người 
dep Bình Dương, mặc dầu cô không có dính dáng gi với tinh 
Bình Dương cả! Ngay sau khi thành phó Sai Gòn giải phóng, 
người dau tiên mà Tham Thúy Hang gặp là đạo diễn Đặng 
Nhật Minh và sau đó, cô đã sớm nhập cuộc với điện anh 
Cách mạng qua một số phim như: vai Điệp trong Như Thé Là 
Tội Ác (1979, Huy Thành), vợ Ba Xoang trong Hồ So Mót 
Dam Cưới (19879, Lam Sơn), vợ Ho Doan trong Ngon Lửa 
Krông Jung (1980, Khôi Nguyên), vai Linh Da trong Nơi 
Gặp Của Tình Yêu (1980, Long Vân), Tuyết Trinh trong Cho 
Cả Ngày Mai (1981, Long Vân)... Cô từng được giải Diễn 
viên đẹp nhất cháu A tai LHP Quốc té Tasken (Liên Xô) năm 
1982. Tham Thúy Hang sau đó rút lui khỏi điện ảnh, mong 
muốn để lại trong lòng khán giả Việt Nam những hình ảnh 
đẹp vé cô, người nữ diễn viên điện ảnh đã một thời công hiến 
cho nghệ thuật thứ bảy. 

.Mộng Tuyền, xuất sắc bên lãnh vực cải luong và cả điện 





va trong phim gan day nhat la 
Lệnh Xóa So (2010). 


Tham Thúy Hang trong phim 
Như Thé La Tội Ac (1979) 
của dao diễn Huy Thanh. 


ảnh. Là một trong những nữ tài tử Sài Gòn tiên phong đóng 
phim Cách mạng. Có Nhip là cuón phim Mộng Tuyên tham 
gia sau khi Sai Gòn bị gidi phóng. Cô đóng vai vợ của một s; 
EU | ; quan Nguy ác ôn, đại ta Hoàng 
| (do Ly Huỳnh thủ diễn), vai này 
| trước kia, Tham Thúy Hang đã 
tir chói. 
я Đến năm 1979, Mộng Tuyền 
' đóng vai kỹ sư Tuyết Anh trong 
phim Trang Giấy Mới của đạo 
diễn Lê Hữu Phước (Lê Dân) về 
câu chuyện của những trí thức 
XHCN và trí thức thời My-Neuy hợp tác cùng nhau xây dựng 
đất nước sau ngày gidi phóng. Sau đó Mộng Tuyền tham gia 
phim Tinh Yêu Cia Em (1981) của đạo diễn Lê Mộng 
Hoàng, cô đóng vai bác sĩ Mai Trâm và đoạt giải Nữ điển 
viên chỉnh xuất sắc nhất tại LHPVN lân thứ VI (1983)... 
.Thùy Liên là ngôi sao điện ánh Sài Gòn mới nói vào những 
năm cuối cùng của điện ảnh mièn Nam, có là một guong mat 
rất hap dẫn của những phim: Báo Tinh, Chang Ngoc Gặp 
Hén và cuói cùng là Ngàn Dam Tìm Anh (phim chưa kip ra 
mắt khán giả). Thùy Liên (tên thật là Ngô Thị Liên, sinh năm 
1952 tại Quảng Nam, Đà Nẵng), cũng như một số tài tử 
khác, cô được mời tham gia điện ảnh Cách mạng từ năm 
1976 với cuốn Có Nhip, và những năm kế tiếp cô thủ nhiều 
vai, đáng kê có Mud Gió Chướng, cuón phim đã đem lại giải 
thưởng Diễn viên xuất sắc (tại LHPVN làn thứ V, 1980) qua 
vai Sáu Linh, Bài Học Nhớ Đời, Chiêu Sáu Long Đất, Cuộc 
Gặp Gỡ Bất Ngò, Ngọn Lửa Thành Đông, Tình Đất Củ Chỉ, 
Duong Dây Côn Dao, Hanh Phúc ở Quanh Day... Thùy Liên 
đã từng được nhà nước Việt Nam trao tặng danh hiệu Nghệ 
si Uu tú. 

Song bén canh Thanh Lan, Ly Huynh, Thám Thüy Háng, 
Tran Quang, Nguyễn Chánh Tín, Thùy Liên còn có ca si Hoa 
Mi (phim Cánh Dong Mơ Uóc (1978) của đạo diễn Lê Hữu 
Phước), Băng Châu, Hoàng Giang và Xuân Dung trong Мої 





Tình Yêu Cua Em (1981). 





Thuy Lién ngay Ấy... 
và bây giờ. 

(Ảnh: Bộ sưu tập 

Ngành Mai & 

Thế giới Điện ảnh) 


jM `. NI Tap chi TGDA) 





Thùy Liên vai y tá trong L 


phim Có Nhip (1976) 
(Ảnh: Tạp chí TGĐA) i 








Đầu năm 1977, ca sĩ Bang Châu được mời đóng phim Moi Tinh Dau của đạo diễn Hải 
Ninh, cô thủ vai nữ chúa thiên nga Hoàng Điệp. Vốn xưa nay được mệnh danh là nguoi dep 
Tây Đó, lần này Băng Châu phải cạo đầu trọc lóc (vì vai này nhân vật bị dị ứng của bệnh 
giang mai theo như cốt truyện của Hoàng Tích Chỉ và Hải Ninh) dé đóng phim. 





ì 1 


Hoang Giang cũng gop mat trong phim nay, vai xã hội den. 





Khác với Tran Thi Diém Châu, liệu 


Xuân Dung và Như Quỳnh trong 
Băng Châu có nói bật hơn? j ; 


Moi Tinh Dau. 


Tình Đầu (1977) của đạo diễn Hải Ninh, bà Bay Ngọc trong 
Mua Gió Chướng (1978), bà Năm Sa Đéc trong Con Thu Tát 
Nguyên (1984) của đạo diễn Hồ Quang Minh, Phi Thoàn 
trong Рат Cưới Chay Tang (1979) của đạo diễn Lam Son, 
Ba Vân trong Tỉnh Yêu Cua Em (1981), Thanh Nga và 
Hoang Giang trong Lam Lai Cuộc Doi (1977) của Lê Mộng 
Hoang, Thanh Tú trong Trang Giấy Mới (1979), Biệt Động 
Sài Gon (1984) của đạo diễn Long Vân, ca si Phương Hồng 
Ngọc trong Xa và Gần (1983) của đạo diễn Huy Thành, Tâm 
Phan trong Dita Con Bi Từ Choi (1980) của đạo diễn Lê Hữu 
Phước, Hồ Ngọc Xum và Bản Tình Ca (1985) của đạo diễn 
Lê Mộng Hoàng, Diễm Kiểu trong Chân Trời Nơi Ay (1995) 
của đạo diễn Huy Thanh... và Đỗ Văn Nghiêm với tudi đời 
trên bảy mươi, từng xuất hiện trong phim Cánh Đồng Ma, 
Tran Phong Ba từ hơn 40 năm qua, nay trở lại man ảnh rộng 
với các phim Ván Bai Lat Newa, Biệt Động Sài Gon... Ngoài 
ra, ở hải ngoại có Lê Tuấn trở về Việt Nam hợp tác với điện 
ảnh Cách mang làm phim Bui Bolsa, Tình Người... với Hang 
phim Giải Phóng. 


Đạo diễn cũng nhiệt tình tham gia làm phim cách mạng 

.Lê Hữu Phước (tức Lê Dân), xưa nay nỗi tiếng với các 
phim Hoi Chuông Thiên Mu, Loan Mat Nhung, Trần Thị 
Diễm Châu, Hoa Mới No, Nhà Tôi... nay yêu điện ảnh Cách 
mạng hết mình với các phim Ong Cố Van (phim truyén hình, 
sản xuất 1996), Cánh Dong Mơ Ước, Trang Giấy Mới, Hai 
Chi Em, Dong Sông Không Quên, Bên Dong Sông Trem, 
Người Từ Cung Trăng, Mặt Trận Không Tiếng Súng, Sống 











Lai ở Qué Hương, Bên 
Dong Nước Xoáy, Ngoại 
lình, Những Bức Thư Từ 
Sơn Mỹ... nhiều hơn số 
' phim làm trước giới 
| phóng! (thực ra Lê Dân 
trở lại điện ảnh từ những 
năm đầu thập niên 70, chỉ 
trong vòng 5 năm ông đã 
đạo diễn được 9 phim, 
nếu so với bây giờ, 35 
năm (1975 đến 2010), ông chỉ làm được trên 25 phim, ké cả 
phim video, phim truyén hình. ông van tw hào là minh làm 
nhiều phim hơn chế độ cu). Với tình trạng hiện nay điện ảnh 
Việt Nam dang dan dan loại bỏ bao cấp, van đề làm phim 
của ông sẽ gặp khó khăn hơn, bao nhiêu năm nữa ông mới 
làm được một cuón phim nếu đủ tài chánh, và nhà sản xuất 
nào dám bỏ rién ra cho ông làm? Cuốn phim mới nhất của 
ông là Những Bức Thư Từ Sơn My, ông đưa di giới thiệu tại 
Đại hội Điện ảnh Cannes lần thứ 63 (2010) đã có bao nhiêu 
người ủng hộ về một dé tài dau thương của chiến tranh Việt 
Nam? chó mà nhiều người gần như đã muôn lãng quên vết 
thương đau đã rỉ máu hơn 20 năm! Thế hệ thanh niên ngày 
nay chỉ biết Việt Nam đang trên con đường phát triển, chứ 
không muốn nhìn lại quá khứ, những kinh hoàng của chiến 
tranh đã xảy ra đối với đất nước Việt Nam trong thế kỷ 
trước. Lê Dân đã đem phô bày những cảnh chết chóc như là 
một cuốn phim tài liệu hơn là những cuốn phim kinh dị khác! 
phải chăng ông bây giờ mới thám nhuan tw fưởng cách 
mạng? tư tưởng cải cách ruộng đất, cái thời Điện Biên, 
chống Mỹ cứu nước..? Lê Dân từng được nhà nước 
CHXHCN Việt Nam trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Uu tu. 

.Khói Nguyên, chính là đạo diễn Lê Hoàng Hoa, một dao 
diễn có tài của điện ảnh Sai Gòn năm xưa. Ong bat đầu tham 
gia điện ảnh cách mạng với Khương Mễ (người đã từng lăn 
lộn trong cục R, từ Nam ra Bắc, từ thành thị đến rừng rú của 
điện ảnh bung biển) trong lần thực hiện phim Cô Nhip 
(1976) cho Đài Truyền hình TP HCM (HTV). Sau đó ông có 
cơ hội làm phim Ngọn Lua Krong Jung, Ván Bai Lat Ngửa 
(8 tập, 1982-1987), Tay Sơn Hiệp Khách, Ngoc Tran Than 
Cong, Lệnh Truy Na, Tinh Không Biên Giới, Xác Chết Trên 
Cao Nguyên, Cao Nguyên Е-101 (2 tập), Tình Không Biên 
Giới, Dang Sau Một So Phan, Vĩnh Biệt Mùa He, Vinh Biệt 
Cali.... trong sô đó Van Bai Lat Ngwa là phim ăn khách nhat 
của ông, được xép vào loại kinh điên của điện ảnh Việt Nam 
hiện nay! loạt phim này đã đưa Nguyên Chánh Tín lên danh 


vọng sau đó. Phim đoạt giải Bóng 





Đạo diễn Lê Dân và camera crew trong một 
cảnh quay Những Bức Thư Từ Sơn Mỹ. 
(Ảnh: PRVIETNAM) 


sen bạc tại LHPVN năm 1985. 

Lê Hoàng Hoa được tặng danh 
hiệu Nghé si Uu tú năm 1997. Ông 
mất ngày 30-7-2012 tại Sài Gòn, 
để lại nhiều thương tiếc trong giới 
điện ảnh và những người hầm mộ 
ông. Nhiều dự án dở dang, nhiều 
đam mê và hoài bão của ông đã 
cuốn theo sự ra đi không bao giờ 
trở lại của ông. Lê Hoàng Hoa thọ 
79 tuôi. 





VI 


2 
z= 
3 
3 

E 


2 
Luyến tiếc m 





= Điện Ảnh ® 





các phim: Gitta Hai Lan Nước, Ban a 
= Nhạc Người Tu, Duong Dây Côn Dao, 


.Lam Sơn (1932-2000), tức đạo diễn 
Bùi Son Duan, từng nói tiếng với phim 
Như Giọt Mua Sa va Nhu Giọt Sương 
Khuya thời điện ảnh Sài Gòn dang phon 
thịnh. Ông hợp tác với điện ảnh Cách 
mạng từ nam 1976. lần lượt đạo diễn 


Con Gái Ong Thứ Trưởng, Biển Bo, Lë (` 
Nào Em Không Nhận Ra Anh, Dam 
Cưới Chạy Tang, Tiếng Đàn, Chiếc 
Vong Bạc và Lua Cháy Thanh Đại La. 
Trong cuón 76 Quốc và Điện Anh của Hồng Luc (Nhà xb 
Trẻ, 2000) có ghi: "Kién tuóng thứ tw là đạo dién Lam Son, 
mot trong nhung dao diễn nổi tiếng của Sai Gon trước đây, 
va tu sau ngày giải phóng, cuộc đời nghe thuat cua anh dinh 
lién voi Xi nghiép Phim Tong Hop." Ong duoc Hong Luc 
xép vao hàng thứ tu các kiện twóng sau các dao dién Cách 
mang nói tiéng cüa dói tuyén xí nghiép phim tóng hop là 
Hong Sén, Huy Thành và Lê Văn Duy (hai kiện twóng cuói 
cüng trong danh sách là Lé Dan va Khoi Nguyén). 
.Hoàng Lê, tức Lê Mộng Hoàng, cũng là một dao diễn nói 
tiếng của Sài Gòn ngày xưa, ông đã từng tham gia Cách 
mạng từ năm 1963 (theo tài liệu của Trần Trọng Đăng Đàn) 
qua các đoạn phim mà chính ông đã quay về phong trào đấu 
tranh của sinh viên học sinh » : 4 


chống chế độ My-Diém, rói 
tat cà ông gửi ra chiên khu! 
Một mặt khác, ông làm [ 
` 





Bùi Sơn Duân. 





phim, đạo diễn một só phim 
cho dén ngày Sai Gon that 
thủ. Lê Mộng Hoang không 
có trong diện hoc tap cdi Ü ~ - 
tao như Hoang Vĩnh Lộc, Lê Mộng Hoàng và Mộng Vân, 2008. 
Minh Đăng Khánh... ông về 

làm việc ngay tại Xưởng phim Nguyễn Đình Chiều (tức Al- 
pha cũ của đạo diễn Thái Thúc Nha). Thoạt đầu ông làm một 
số phim cải lương (như Làm Lại Cuộc Đời (1977) với đạo 
diễn Nguyễn Ngọc Hiến, có Thanh Nga đóng vai chánh), đến 
năm 1982, ông thực hiện cuón phim Ngọn Lua Thanh Dóng 
vé huyén thoai Lé Van Tám, lay than minh làm duóc sóng 
chay vào kho xăng giác (thói thực dân Pháp, khoảng năm 
1946 & Thi Nghé) tu sát!, cuón phim này óng doat giài Bong 
sen bac tai LHPVN làn thứ VI, 1983. Trong suốt thời gian 
còn lại ông làm các phim: Tinh Yêu Của Em, Cau Rach 
Chiéc, Bán Tinh Ca, Tháng Long Dé Nhát Kiém, Tráng Si 
Bó Dé, Vét Thi Nám Tháng, d Nhà Oan Khóc, Nửa Đời 
Phóng Dang, Nguoi 
Bát Hanh (video), 
Tiếng Goi Lúc Mo 
Sáng, Tinh Khuc 668, | 
Ky Tích Ba Den, Cuộc 
Tinh Hai Mat, Toc 
Gió Thôi Bay... Lê 
Mộng Hoàng hiện nay | 
đã trên 82 tuổi (sinh | 
năm 1929 ở Thừa Dm PÑ ` | 
Thién, Hué) "Mong — Lưu Bạch Dan hồi còn ở Sai Gòn trước giải phóng, 
mỏi thể hé trẻ làm làm phim có tiéng. Anh chup chung vói tài náng 


ne mói là On Van Tai. (Anh: nDCollection) 
phim sao cho co hon, 











hãy làm cho điện anh Việt Nam nhộn nhịp hon lén!" đó là 
những lời nhắn nhủ của ông đối với thế hệ hôm nay. Ông 
được nhà nước Việt Nam trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Uu tu 
hoi tháng 5 năm 2012 vừa qua. 

ли Bach Đàn, trước gidi phóng chuyên thực hiện phim 
ngăn có tính cách thời sự cho chính phủ (VNCH). May mắn 
hơn Thân Trọng Kỳ, ông làm được một vài phim dưới sự 
lãnh đạo của điện ảnh Cách mạng. Năm 1984, phim Vung 
Trời Cho Chim Саи ra đời, Xưởng phim Nguyễn Đình Chiểu 
sản xuất. Năm 1988, cùng đạo diễn với Khương Mễ thuc 
hiện phim video Pham Công Сис Hoa cho Sai Gòn Video. 
Vỏn vẹn chỉ có vài phim như vậy rồi ông rút lui, hưởng già 
mà luyến tiếc cho thời vàng son của ông trước kia! 

Cùng với hàng đạo diễn, tài tử còn có các nhà quay phim 
nói tiéng trước năm 1975 của điện anh Sài Gon cũng nhiệt 
tình tham gia với điện ảnh Cách mạng như: Trần Đình 
Muu, ông tiếp tục làm việc tại Xưởng phim Nguyễn Đình 
Chiểu, quay các phim Làm Lại Cuộc Đời (1977, đạo diễn 
Nguyễn Ngọc Hiến và Hoàng Lê), Làng Ven (1979, Nguyễn 
Ngọc Hiến), Pho Tượng (1982, đạo diễn Lê Dân), Bài Ca 
Không Quên (1982, Nguyễn Văn Thông), Biển Sáng (1983, 
Nguyễn Ngọc Hiến)... Ông từng được nhà nước Việt Nam 
trao tặng danh hiệu Nghé sĩ Uu tú. Ông mat năm 1998. 

Trần Ngọc Huỳnh (sinh năm 1928) cũng là một camera- 
man tài giỏi của điện ảnh Sài Gòn ngày xưa, ông quay tất 
nhiều phim, 
từng làm giám 
đốc hình ảnh 
cho phim Xin 
Nhan Noi Nay 
Lam Quê 
Hương, Người 
Tình Không 
Chân Dung của 
đạo diễn Hoàng 
Vĩnh Lộc, Giao 
Chỉ Phim sản 
xuất. Sau 30 tháng 4, 1975 ông làm việc cho Xưởng phim 
Giải Phóng, các phim ông quay có: Kỷ Niém Vung Ven 
(1977), Như Thể Là Tội Ac (1979), Cu Xá Màu Xanh (1980), 
Dua Con Nuôi Vi Giảm Mục (trong loạt phim Van Bai Lat 
Neira), Phat Sung Trên Cao Nguyên (1983), Bai Hat Đâu 
Chi Là Nót Nhạc (1986), Phiên Toà Cần Chánh An (1987, 
giải Quay phim xuất sắc tai LHPVN làn thứ VIID, Vi Dang 
Tình Yêu (1989, tap 1, giải Bóng sen vàng tai LHPVN lần 
thứ X), Con Thu Tát и 
Nguyên (1984), Quán 
Co Di Động (trong 
loạt phim Van Bai 
Lát Ngira)... Ong vé 
huu nam 1992, hién 
dang sinh sống tại Sài 
Gòn. 

Đường Tuấn Ba 
(sinh năm 1927) hoạt 
động trong ngành 


Cameraman Tran Ngọc Huỳnh, 1967. 





Cameraman Đường Tuan Ba. 


điện anh Sai Gon từ nam 1966, thường thực hiện các phim 
thời sự tài liệu, từng quay phim Biển Động cho đạo diễn 
Hoàng Vĩnh Lộc. Mãi đến sau năm 1975 ông mới nói tiếng, 
thành công với các cuốn phim: Cánh Đồng Hoang (1976), 
Mùa Gió Chướng (1978), Vùng Gió Xoáy (1981), Chiếc 
Vong Bạc (1982), Bao U Minh (1985), Hai Chi Em (1988), 
Người Tim Vang (1989), Thanh Guom Dé Lại (1991), Ngôi 
Nhà Oan Khóc (1992), Trái Dang (2002)... 

Ong vé huu nim 1992 nhung van yéu thích dién anh, van 
tiép tuc quay phim cho Hang phim Bén Nghé TP HCM. Ong 
từng được nha nước Việt Nam trao tặng danh hiệu NSUT. 

.Lê Dinh An, sinh tại Thừa Thiên, Huế năm 1926. Ông vào 
Sài Gòn khoảng năm Рл UNAS 

1951 và làm viéc tai | 
Trung tám Quóc gia 
Điện ảnh chuyên 
quay phim phóng sự 
tài liệu cho chính 
phủ VNCH, ké cả 
các hãng truyền hình | 
CBS, ABC và NHK 
của Nhật. Trong 
khoảng thời gian 
điện ảnh Việt Nam đang hôi sinh ở Sài Gòn khoảng thập 
niên 70 ông có tham gia quay cuốn Sdm Hoi (1971) của đạo 
diễn Thái Thúc Nha, Xa Lộ Không Đèn (1972) của đạo diễn 
Hoang Anh Tuan... 

Sau biến cố 30-4-1975, ông cũng là một trong những 
người dau tiên tham gia điện ảnh Cách mạng với cuón Có 
Nhíp của đạo diễn Khương Mễ. Bên cạnh Lê Hoàng Hoa, Lê 
Đình Ấn đã có những góc cạnh chuyên nghiệp, mang hiệu 
quả hình ảnh đến khán giả những khoảnh khắc đáng nhớ. 
Tiếp đó, Lê Dinh An có cơ hội nhiều hơn nhất là khi làm 
việc với đạo diễn cách mạng Huy Thành, ông đã quay nhiều 
phim truyện, tiêu biéu có: Vé Noi Gió Cát, Xa và Gần, Tuổi 
Thơ Dữ Doi, Bui Hong, Ban Tinh Ca Cuối Cung, Chiéc Mat 
Na Da Người, Con Lóc Den, Lệnh Truy Na, Mánh Tinh 
Ngiệt Nga, Ngôi Nhà Oan Khóc, Vườn Dao Nam Ay, Trang 
Giấy Trang... Hai lần ông đoạt được giải Quay phim xuất sắc 
tại các LHP Việt Nam (Về Nơi Gió Cát và Tuổi Thơ Dữ 
Đội). 


Cameraman Lê Đình Ấn. 


Ông được nhà nước Việt Nam trao tặng danh hiệu Nghệ s7 


Uu tú, và về hưu khoảng năm 1990. Tuy nhiên, ông cũng van 
còn mê điện ảnh, mê quay phim nên thỉnh thoảng cũng có 
nhúng tay vào, chăng hạn như cuốn Mat Trận Không Tiếng 
Sung (2000) cua đạo diễn Bùi Dinh Thứ. Ông cũng nhận lời 
mời làm có vẫn và giảng dạy tại 
trường Cao đăng Sân khấu Điện ảnh 
TP Hỗ Chi Minh. 

Và còn ai nhiệt tình với điện ảnh 
cách mạng? không quên ké nhạc sĩ Y 
Vân (1933-1992), tên thật là Trần 
Tan Hậu, người đã từng đem đến cho 
chúng ta những bản nhạc, những ca 
khúc bat hủ, rất quen thuộc như Long 
Mẹ, Hai Chuyển Tàu Đêm, Đò Nghèo, 





Nhạc sĩ Y Vân 





Người Em Sâu Mộng, Ngăn Cách, Ao Ảnh, Những Bước 
Chân Am Tham, Thôi, Món Quà Ky Niệm, Sài Gon Đẹp 
Lắm!... và phần soạn nhạc bối cảnh, nhạc đệm cho các phim: 
Thúy Đã Đi Roi, Xa Lộ Không Đèn, Như Giọt Mưa Sa, Như 
Giọt Sương Khuya, Anh Yêu Em... Sau năm 1975, ông sang 
tác một số nhạc phẩm cho các phim: Con Gái Ong Thứ 
Trưởng, Hai Chị Em, Kỳ Tích Núi Bà Đen, Đám Cưới Chạy 
Tang, Ngon Lửa Krông Jung, Tiếng Gọi Lúc Mò Sang, Nàng 
Đỏ... nhất là các phim hoạt họa dành cho trẻ em như: Bé 
Lười và Con Mèo Con, Câu Hỏi Bất Ngò, Giọt Nắng Đêm, 
Cây Dan Kỳ Diệu, Con Mèo Tam Thé, Kiến Dó, Ngôi Dên 
Giữa Biển, Ai Là Bạn Tốt, Em và Rông Con, Khi Sáo Xa 
Đàn, Niém Kiêu 
Hanh  Dáng So, 
Chu Rua va Toa Xe, 
_ Voi Con Học Lam 

Xiéc, Ba Chú Dé 
Con Са Chép 
Ngắm Trăng, Chiếc 
Áo Nhà Thông 
Thai, Điệu Mua 
Con Công, Tai Tho 
Miéng Ech, Mon 
Quà Quý Nhất... làm cho các cuốn phim trở nén phong phú 
và sinh động. 

Ngoài Y Vân, một nhạc sĩ khác cũng nói tiéng là Trinh 
Cóng Son (1939 - 2001), anh truóc kia cüng có vài nhac 
pham duoc dua vào phim nhu bài Hay Khóc Di Em (do 
Carol Kim trinh bày) trong phim in Xin Đừng Bo Em của dao 
dién Lé Móng Hoàng. Sau bién có 30-4-1975, Trinh Cóng 
Son duoc mói tham gia sáng tác mót só nhac phám cho dién 
ành cách mang nhu: Cánh Dóng Hoang (1979) (dao dién 
Hóng Sén), Tói Lói Cuói Cüng (1979) vói bài Doi Goi Em 
Biết Bao Lan, phim của đạo diễn Tran Phuong, Cho Cá Ngày 
Mai (1981) vói bài Em Là Bóng Hóng Nhó, phim cüa dao 
diễn Long Vân, Bai Biển Doi Người (1983) với bài Qué 
Hương, phim của đạo diễn Hải Ninh, Cho Đến Bao Giờ 
(1985) của đạo diễn Huy Thanh, Cau Rạch Chiếc (1986) của 
đạo diễn Hoàng Lê, Có Gái Trên Sông (1987) của đạo diễn 
Đặng Nhật Minh... và các nhạc pham Cuối Cùng Cho Một 
Tình Yêu, Nang Thủy Tinh, Rừng Xưa Đã Khép được sử 
dụng trong phim Mùa Hè Chiêu Tháng Đứng (2000) của dao 
diễn Tran Anh Hùng, Ao Lua Hà Đông (2006) của dao diễn 
Luu Huynh (với bài Bai Ca Dành Cho Những Xác Người), 
Công Chua Teen 
— hate iw | va мй Ho 
zm 4:5 “VI Tuóng (2010) 

£ =S КЛ của dao diễn Lê 


Aa Ё Lộc (với bài Dé 
` : "ME Gió Cuón Di)... 


Nhac si Trinh Cóng Son. 
(Ánh: TCS - Association Culturelle) 


a” 


Tưởng cũng 
nên biết, trước 
1975, Trịnh 
Công Sơn đã 
từng 010 vai 
Nhạc sĩ Trịnh Công NA oe tử Hoa Mi, 1978. C hánh trong 











phim Đất Khổ của đạo diễn Hà Thúc Cán. Những nhạc 
phẩm danh tiếng của anh như: Dựng Lại Nhà Dựng Lại 
Người, Khi Đất Nước Tôi Thanh Bình, Dai Bác Ru Đêm... 
cũng đã được sử dụng trong phim. 

Năm 2001, khi người nhạc sĩ họ Trịnh này đã qua đời sau 
một thời gian chóng choi vói bénh tát, dao dién Hà Thüc 
Can có dén tháp nhang tién biét nguói quá có trong sé 
с những người hâm mộ. 

Cùng với giới đạo diễn, tài tử, các nhà quay phim, soạn 
nhạc còn có giới họa sĩ, chang hạn như: hoa sĩ Kha Thùy 
Châu (tên thật là Nguyễn Tấn Thành, sinh năm 1932, nỗi 
tiếng vẽ các tựa phim, nhạc, bìa sách, quảng cáo trước giải 
phóng) nay trở thành đạo diễn phim hoạt họa, làm việc tại 
Xưởng phim Giải Phóng qua các nghề quay phim, đạo diễn, 
họa sĩ, mỹ công, kỹ xảo... Phim tiêu biểu nhất của ông có: 
Con Heo Đất (1978), Bài Học Đáng Nhớ (1978), Tai Thỏ 
Miệng Ech (1979), Chú Nghé và Cây Non (1981), Ai La Ban 
Tốt (phim búp bê, 1981)... Hoa sĩ Nguyễn Vi (1934-1987), 
rat dam mê làm phim hoạt họa cho trẻ em, trước gidi phóng 
ông da được hãng phim Lidac bảo trợ cho dự án làm phim 
Hoa Lư, công trình được đưa sang Hong Kong để in trang 
roi bién có 30 tháng 4 xảy ra, tat cả đều tan theo mây khói! 
Cuốn phim hoạt hoa dau tiên ra đời là Hành Dong Muu Trí 
(đạo diễn Thanh Long) do Xưởng Hoạt hình TP HCM sản 
xuất năm 1976. Lan lượt có những phim khác nhu: Ba Chú 
Dé Con (1978), Chú Diễu Cánh Biéc (1980), Cá Chép 
Ngắm Trăng (1982), Món Quà Quý Nhất (1983), Điệu Múa 
Con Công (1983), Me Vit, Con Vit (1985), Chiếc Áo Nhà 
Thông Thái (1986)... 

Cuối cùng, nhà lồng tiếng, chuyên âm Hồng Phúc cũng 
tham gia điện ảnh Cách mang! Ngoài @ 
công việc chuyển âm ông còn đóng phim, PT 
Biét Dóng Sài Gón là cuón phim mà óng a 
tâm đắc nhất. Không ai ngờ Hồng Phúc 
lại âm thầm hoạt động cho Cách mạng 
khi mà ông đã từng lồng tiếng cho hàng 
trăm phim nhập cảng từ Đài Loan, Hong 
Kong, từng là một trong những chuyên 
viên điêu luyện nhất của ngành điện anh 
Việt Nam về âm thanh! 





Hồng Phúc trước 
1975. 


Tất cả đó là những tên tuổi đã đến với điện ảnh Cách 
mạng, nơi đã tạo ra một sân chơi mới mà những người yêu 
điện ảnh như họ đã có cơ hội công hiến, và phát triển những 
tài năng sẵn có của mình cho điện ảnh Việt Nam dù ở trong 
bất cứ hoàn cảnh nào của đất nước. Hy vọng những người 
hâm mộ điện ảnh nước nhà sẽ không bao giờ quên sự đóng 
gop và cộng tác của ho. 


* Trong Hoi ký Điện anh của Dang Nhật Minh, trang 70 và 71 có ghi: "người 
dau tiên trong giới văn nghệ sĩ mà tôi gặp lại là nữ diễn viên điện ảnh Tham 
Thúy Hằng. Những ngày chiến sự vừa qua chị cùng chồng là ông Nguyễn 
Xuân Oánh chuyển đến ở tại khách sạn Caravelle. Không biết ai trong đoàn 
phim nói với ông Odnh biết tôi là con trai của Bác sĩ Đặng Văn Ngữ, nên may 
hôm sau ông đem đến cho tôi xem những bức hình cũ chụp trong thời gian 
ông du học tại Nhật. Tôi hết sức ngạc nhiên thấy có nhiều ảnh ông chụp 
chung với cha tôi. Ông cho biết khi cha tôi làm nghiên cứu sinh ở Tokyo thì 
ông đang học đại học, và ông cũng sinh hoạt trong Hội Việt kiều do cha tôi 
làm chu tich." 


Cô Nhíp, cô là ai? 

Sai Gòn sau giải phóng, Cô Nhíp xuất hiện vào những 
ngày dau năm 1977 (mồng Một và mông Hai Tết năm Dinh 
Ty) trên màn ảnh nhỏ của đài truyền hình Việt Nam. 

Nhân vật này được đạo diễn Khương Mễ và Khôi Nguyên 
thực hiện trong nam 1976 với nguoi thật việc that là có 
Nguyễn Trung Kiên, người đã hướng dẫn xe tăng Bắc Việt 
và quân Giải phóng tién vào Sài Gòn trong ngày 30-4-1975, 
thời điểm đánh dấu ché độ Cộng hòa của mièn Nam sụp đỗ. 
Thật ra Nguyễn Trung Kiên chỉ là bí danh của cô Nhíp, cô 
tên thật là Cao Thi Nhíp (trên giây tờ khai sanh), trước là 
người ở do, nam vùng dé theo dõi tin tức chính quyên Sài 
Gòn. Bị bại lộ, cô lui vào chiến khu, ở trong bưng một thời 
gian, và khi Sài Gòn bị thất thủ, cô cùng lực lượng biệt động 
nội thành hướng dẫn cách mạng tiễn công vào sân ony Tan 
Son Nhất gidi phóng thành phố. 

Hình ảnh của cô, với bí danh sẵn 
có, cô xuất hiện đầu tiên trên tờ nhật 
báo cách mạng là Sai Gon Giải 
Phóng ngày 5 tháng 5, 1975. Lúc 
này người ta chưa biết cô là cô 
Nhíp, chỉ biết Nguyễn Trung Kiên 
với nụ cười chiến thắng trên môi, 
vai vác khẩu AK-47, đăng sau là 
chiếc xe tăng T-54 không 16 với một 
vài bộ đội miền Bắc ở trên. Hình 
ảnh này đã được nhà báo Đậu Ngọc 
Dan ghi lại và là một tác phẩm dé 
đời của ông. Chính vì hình ảnh đó 
đã là nguồn khơi dậy cho đạo diễn Khương Mễ, nhà biên 
kịch Trí Việt (quê ở Bến Tre, chiến sĩ Điện Biên năm xưa) 
dung nên tác phẩm điện anh: Có Nhip**. Tham gia tác phẩm 
này còn có tài tử Ly Huynh (vai dai tá Hoàng, nơi mà gia 
đình ông đại tá này đã thuê cô Nhíp làm công), Trần Quang 
(trong vai một nhà báo), Mộng Tuyền (trong vai vợ đại tá 
Hoàng), và dĩ nhiên cũng không quên Кё tên đạo diễn Lê 
Hoàng Hoa, người đã luôn đứng bên cạnh máy camera và 
đạo diễn cách mạng Khương Mễ. 

Phim Co Nhip đã gay sự tò mò của người xem, không 
những ở khán giả truyền hình, mà còn cả khán giả ở màn ảnh 
lớn nữa! Từ phim 16mm dai 2 tập, chuyên sang 35mm và 
được in thành nhiều bản, đem chiêu rạp ở khắp các nơi trên 
toàn quốc, cả các nước trong khối cộng sản như Liên Xô, 
Trung Quốc, Đông Đức, Tiệp Khắc, Bắc Hàn... Riêng người 
Sai Gòn được có dip nhìn lại những hình ảnh của các nam nu 
tài tử khi xưa như Trần Quang, Mộng Tuyên, Lý Huỳnh... đã 
một thời đã làm mưa làm gió trên màn ảnh, cũng như để 
được nhìn thay tài diễn xuất của các tài tử bung bién, giải 
phóng, các tài tử miền Bac. Có Nhip ra đời sau ngày giải 
phóng, liệu có phải là món ăn tỉnh thần mới và hấp dẫn đối 
với người Sài Gòn hay không? còn cô Nhíp, Nguyễn Trung 
Kiên hay Cao Thị Nhíp bây giờ sự nghiệp điện ảnh của cô 
tới đâu rồi? 











Nguyễn Trung Kiên. 


** Kịch bản của Nguyễn Trí Việt, lúc đầu tác phẩm này mang tên là Cái Nhip 
Xe, sau đó lãnh đạo ở trên cho ý kiến, đổi tên thành Có Nhip vi từ nhíp хе 
nghe khó hiểu. Cô Nhíp cũng chính là tên khai sanh của Nguyễn Trung Kiên, 
một nữ biệt động Sài Gòn, nữ trinh sát thuộc tiểu đoàn FKó, thuộc phân khu 
nội đô, đã dẫn đường cho một mũi xe tăng của quân giải phóng vào cửa số 5 
phi trường Tân Sơn Nhất trong cuộc Tong tién công và Nói dậy mùa Xuân 
nam 1975 lịch sw. Trước khi kịch bản được dung thành phim, câu chuyện này 
cũng đã được phát thanh trên đài Tiếng nói Nhân dân TP HCM. 


Nhac phim 

Trong dién anh, nhac phim, nhac bối cảnh, nhạc đệm... đóng một vai trò 
quan trong trong việc chuyên tải ngôn ngữ và nghệ thuật điện ảnh đến người 
xem. 

Ở các nước có nền kỹ nghệ điện ảnh tân kỳ như Hollywood thì phần nhạc 
cũng được coi trọng như các phần khác, được đầu tư kỹ lưỡng và làm rất ăn 
khớp với tình tiết câu chuyện, gây cảm xúc có hiệu quả. 

Mỗi khi chúng ta xem phim, ít gì nhiều trong chúng ta còn man mác, vươn 
vấn với hình ảnh và âm thanh của phim. Nhạc cũng đã in dau sâu đậm trong 
tâm trí, những lời ca, dòng nhạc như còn phản phất đâu đây... Có ai quên 
được mỗi khi xem phim cao bồi miền viễn Tây Hoa Kỳ (cho dù là phim của 
Ý, có thời được gọi là spaghetti western) khi nghe được những tiếng súng, 
tiếng nó, tiéng kèn harmonica, nhớ được những cuộc cham mat nay lửa giữa 
người hùng và kẻ gian ác... đều liên tưởng đến những điệu nhac hùng hôn, 
những tiếng huýt gió thật kiêu ngạo trong các phim Tay Sting Bá Vàng, 
Django, Ringo, hoặc The Man With No Name, For A Few Dollars More, A 
Fistful of Dollars... qua tai sang tac độc dao cua Ennio Morricone, Hugo 
Montenegro. 

Đối với phim tình cảm xã hội, khi nghe đến bài A Time For Us (Love 
theme) của Nino Rita trôi lên là chúng ta có thé hồi tưởng lại phim Romeo 
and Juliet (1968) cua Franco Zeffirelll, hoặc Where Do I Begins? (nhạc cua 
Francis Lai, lời cua Carl Sigman) thi chúng ta nghĩ đến phim Love Story 
(1970) của Arthur Hiller qua giọng ca nói tiếng là Andy Williams, gan hon 
nữa có Mùa Thu Lá Bay (#87. 1971) xuất sắc với giọng са của Đặng Lệ 
Quân (hơn nữa, đây là một cuốn phim hay, dựng theo tiểu thuyết của Quỳnh 
Dao, một trong những tác phẩm được ưa chuộng nhất, lại có cặp đôi lý tưởng 
là Đặng Quang Vĩnh và Chân Trần đóng thì tuyệt!).... 

Thế mới biết, chỉ lướt qua vài giây thôi, dòng nhạc phim đã cuón cuộn 
trong trí nhớ chúng ta, vực dậy trong tiềm thức những hình ảnh tuyệt vời với 
những âm thanh thật quyền rủ. Dù thời gian có trôi qua, 10, 20 năm, nhạc 
phim vẫn còn tôn tại cho đến ngày nay. 

Hãy nhìn lại trong quá khứ của điện ảnh Việt Nam, nhạc phim của chúng 
ta van còn yếu ớt va đầu tư sáng tác nhạc cho phim vẫn còn nghéo nan. Chi 
có những người hâm mộ điện ảnh, những người sành điệu... may ra còn nhớ 
đến những tình khúc, lời ca, điệu nhạc trong phim Việt! Xưa kia chúng ta có 
các bài nói tiếng dành cho các phim (hoặc đã nói tiếng trước, được nhiều 
người yêu chuộng, rồi đưa vào phim) như: Thúy Đã Đi Rồi, Mưa Rừng, Đôi 
Mắt Người Xưa... tồi Nửa Hồn Thương Dau (phim Chân Trời Tim), Hãy 
Khóc Đi Em (phim Xin Đừng Bỏ Em), Tạ Tình (phim Tiếng Hát Học Trò), 
Chiến Si Anh Là Ai? (phim Người Tình Không Chân Dung)... và một vài bài 
cùng tên như: Lệ Đá, Vét Thù Trên Lưng Ngựa Hoang, Nang Chiêu, Biển 
Động, Con Gi Cho Nhau... 

Thật tiếc thay cho những nhạc phẩm được sáng tác riêng cho phim đã 
không được ư đãi cho lam, duy chỉ có Tiéng Tơ Đồng 1 là có mặt trên thị 
trường băng nhạc Việt Nam trước năm 1975, tập hợp các bài nhạc soạn cho 
phim được thu băng và phát hành tại Sài Gòn gồm các bài: Bão Tình (Khánh 
Ly trinh bày trong phim Báo Tinh), Muôn Kiếp Ngậm Ngùi (Thái Thanh, 
nhac phim Ngám Ngui), Sao Phu Tinh Anh (Si Phú, phim Sau Gió Giới 
Nghiêm), Mang Xuóng Tuyén Dai (Khánh Ly, phim Triệu Phú Bát Dac Di), 
Huong Ngoc Lan (Thanh Lan, phim Ngoc Lan), Trao Nhau Lói Cuói (Lé 
Thu, phim Vu Án Ti inh), Cón Gi Cho Nhau (Khánh Ly, phim Con Gi Cho 
Nhau), Duong Dai Một Bóng (Thai Thanh, phim Sau Gio Giới Nghiêm), 
Mộng Cô Don (hòa tau, phim Già Từ Bóng Tối), Lá Rừng (Khánh Ly, phim 
Lá Rừng), Người Tình Không Chân Dung (hoà tấu)... tất cả gồm 22 bản nhạc 
đã làm dao động người nghe, những người yêu âm nhạc và yêu điện ảnh! 


S 
® 
2 
® 
3 

B 


tóc 
hei a 
son 


< 
$35 
ass 





= Điện Ảnh 


286 


+ 


Tin Mj Anh 
® Điện Ảnh ® 


MƯA RUNG 


(1961) 
Nhạc & Lời: HUYNH - ANH 





Cám tác qua soạn phầm ca kịch đường ràng 
«MUA RUNG » của Hà-Iriều Hoa-Phượng, và 
do Nữ nghé-si THANH-NGA trinh bày trong tuồng 


Slow Rumba ((hật chậm) 





Mưa rừng ơiÍ mưa rừng Hạt mưa nhớ ai mưa trién 





miên | Phải ching mưa buôn vì tinh đời, mưa sâu vì lòng 





người Duyên kiếp không lâu. Mưa từ đâu mưa vé làm 





muôn lá hoa rơi t tol. Tiếng mưa gió lanh lùa ngoài 


SR 


COLLECTIONS 


BAN QUYEN CUA TINH HOA MIEN NAM CAM TAT CA MỌI SỰ IN LAL СПР ANH 
G. P. SỐ 5885/BTT/PHNT NGÀY 31-12-1971 IN RONÉO VÀ SỬA BOL LOT CA KHÁC 





Ôi ! ta mong ибс xa Xôi, nhưng đêm mãi cô don, gởi tim tư về 





đầu ? Mưa thương ai ? mưa nhớ ai ? mira rơi như nhắc - 





nhở. Mưa rơi trong lòng tôi Mưa rừng ơi! mưa rừng. Tìm 





đâu hỡi oi! bóng ngày xưa, Mỗi khi mưa rừng về muộn 





màng, bóng chiều vàng dần tàn — lòng thương nhớ nào  nguói 


VIÉT NHAC TINH HOA MIÉN NAM NOI TÀP TRUNG NHIEU NHAC PHAM CUA TÁC GIA VÀ NHÀ XUÁT BÁN 
VỚI SỰ HỢP TAC CUA MOT NHÓM CA NHAC SY THỦ BÓ BIÊU KHIỂN XUẤT BAN VÀ PHÁT HÀNH TOÀN QUỐC 


+ 


Tran Mj Anh 
® Điện Anh® 





/ TM 
, Gio mua gao thiet - tha, hinh bong xa via thoang 





mẻ. А § F gs А a~ e! ~ ۹ھ‎ ` 3. 
qua, ngoai hiên mua ròi ròi dót, ` sau lang trong tam hon, nghe lạnh lung roi vào 


^ Rae EIEN — me ОНЕ ANT 
усл рата 
T amem жа ی س ا ر ا ج‎ Rae WI Le UNIT ا‎ 
| چ‎ 
J ? s дг“ m aan ` 
tin mi và tim cho long  nhơ thưởng ngudi tinh — một chiêu nao. 


Tiêng mưa buôn tai tê, ngui nhỏ duyên tinh đam me, long tôi vubng bao nhung 





dêm bon sao dem bionsáo. Hỏi người 


nhỏ, бїз  nhủkhổi зш. 01 nghẹn nga 


CẮM MỌI SỰ IN LẠI, TRÍCH DỊCH S R KIỀM DUYỆT SO 4326 BTT, PHNT 
HAY SUA BOI LOI CA. NGAY 10-10-70 





yeu thâu chang tinh con chó nhau. Pho 





thia, mot bong than gay didi mua. Bo і xanh-xao ngỏ ngang, — đến 





ai ^" ! x ^ | 
pho khuya nhạtmâu, điệu ru nubc má nay con йй ad 
4 | : AN 
ELM CHEM LEE: OOM: п 7r EE CG nere RON TS: UNIS | em x 
bsc: WWE) CRM xa ee RA: idle. delis MÀU mmm naira НЫШЫП. “GẦN Te ccc carum: C, CENE 
E 1 3 Jd xd HE S MES] PRE а SK sss tcl 
يه ي ا اا‎ x--.- —#.- اا لى لل الي‎ — 
سا‎ ы 
> = ~ /ë ^* 4 ; + ~ , ~ 
minh Di ôm nổi  khÔẩmungW thang nhủ mầu là — . а... Tôi buôi xot 
4 ' —=~= 
ý ا ا ا ی‎ аай 
Кош с арзане a secs: RAI аан ولي ل ل ا لا‎ 
# aaa Raa. SN CRE SR LRT, flags ^ MNT 2 sào” 
ү | SS —— ي للا لي ا )ا ي ل‎ Мелас 
“XA, tinh chat theo ngay thang qua nguoi yeu toi di а 





2, E ж? t. ^ = ^ ~ ^ - 
mai md khuat ‘noi chan trdi , khong con tim, khong con 
й — 
4 — wasa. | ee A "^ — السلس‎ 
`... ẽ.ẽ=..-ắẽ а ар арас, Ova SER Vm c ! 
I I a ا ا ا‎ ы — —... | 


) = „= E " a! "an a> ^ um 
thay, oi sau nhỏ trong đổi song kho dau nay ngưỏi tinh di! 





Lệ Đá 


© 
o 
3 

> 
= 





Nhac: Trán Trinh 
Loi: Hà Huyén Chi 
Slow Rock A 








Hỏi dá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời? 
Tượng dá kiên trinh ru | con đời đời. 
Tu những dam mê ха trong cuộc đời. 





Hoi gió phiêu du qua bao dinh ор. Hỏi những đêm sâu đèn vàng héo 

La nét dan thanh nêu cao tình người. Là ánh chiêu dương dây lùi bóng 

Tu những cơn vui tan theo nu сид. Tu phút trao di cuộc tinh thứ 
D B 











hắt. Ái ân bây giờ là nước mắt. Cuối hôn một thoáng nhớ mong 
tol, Tháng ndm xa trùng trùng sóng gói. Ngóng nhìn tù bát ngdt chân 
nhất. Giá băng khi tuổi hông đã mất. Dâu bèo chim giữa sóng xa 





manh. Thug ấy tôi nhu соп chim lac dàn. 

mây. Bài hát ca dao theo tôi vào dòi 

khơi. Giòng lóc mây tho trên vai rũ mềm. 
A 





Xodi cánh cô don bay trong chiều vàng. Và ước mơ sao trời đừng bão 
Và git cho tim tôi xanh nụ cudi. Nào biết trong em con nhiều trồng 


Mười ngón tay em dan trong tội  phién. Loi hứa cao bay cuộc tinh cut 











. g. 


to dé yêu thuong càng nhiéu gắn bó tháng ngày là men say nguồn 
văng trái yêu thương chỉ là trái đăng ga tat nguyên buông trôi niềm 
раі, giác ma һа dâu đời даа tat, сӧ gi vừa trôi qua tâm 





thơ. Tình yêu dà vó cánh rồi. Là hoa rót 

tin. | - 

да. Nguoi di di mãi không vé. á Thoi gian xóa 
m 





mát cho đời. Chat chiu ky niệm di vang 


vol câu thê. Bóng anh nhạt nhòa bóng núi. 





Em nhớ gì không ет ƠI. Máu áo thiên thanh thơ ngây ngày 
Tượng đá kiên trinh ôm con đợi 
Em với tinh yêu trăng soi. Lay Chúa ngôi ba nghe con nguyện 


Bm 
ل‎ E D ——. 
ي‎ P = = 
==-_ Km 






































¬ 9 =— ee BT Б = 
nào. Chim khuất trong mua mưa bay rat rao. 
chong. Nhac lá thu mua hay chân ngựa hong. 
câu. Và giúp cho соп quên di tinh sáu. 
F#7 Bm D 
| i а loo 2 
— tự ———— prt p 
oe _ S ак ан E —— e 
> ° ае MI Eu Rc 
LN 4 Doc lá thu xưa một trời luyén tiếc. Nhớ môi em và mau mắt 
lệ đá tudn rơi giòng giòng nói - tiếp. Ngóng chinh phu đời đời Кёр 
Lời thánh ru êm giọt dàn thông hôi. Chúa trên cao mĩn cười thứ 


E7 
































biéc. Suói hẹn hò trăng xanh  dáu non. 
kiép. Suối vong tìm trăng xanh dau non. 
lôi. Những giọt đàn vang trong trời fin. 








NGƯỜI TINH KHONG CHAN DUNG 


Hoàng Trong & Da Chung 





















































== == LAE کے و‎ ра- 
کک کک‎ = EL —.91—€* SS SS © کک‎ 
a سے‎ š 
e — a” x ` 4? . 4 d — r 
Ба و‎ chien - At da de Фи cò. non АА ben bo бщ Ady 
4 — : ————————' - 
ig Ea mum WEE RETE. CENTRE „> EERSTE 
cB ER E EE MK eT aS 
„ж سس‎ GEE” aaa = XE a ae 
м A س‎ ; М A ii | 
жау Biy gw anak ở dtu 9 bly qu ank # 
je ".¬.-... ca 
fou SS t —Hc—- — 
ki ES (LEE: .. TO OOOO TT ip RAED KET V^ 1 
f See" Dx s- ۴ i — x à 5: ба d a? We ^ 
các ? . Con Tren A nay сїм Xena pha leg CRO cóc. thm Ady U 
= | | 
4 — = | | a 
А TIA GP LD ee Pg í а — 








VE~ бел Kid phitong ted mith vier, allá Хо. 


Tren dau 
ت‎ жыка ша А аннан кааар аидын, 





i; m 
[rr — mA rl —————— - - ——- ——— — — — —— —— 

——— 2 lầm à UTU Ria MRR ET BEL GEMINO II RAE 
F. B=. SILO S ак 2 партаны: ARES ок Кы А шы 





` 


Р A # c Gui бай 4” ЖР. 
anak , cde топ bal ngdy Ado dp. | 
(hae cạo] Ж ٠ _——-.. 
= — = 


` ? < 
mong ^o Cua ank mong me Curd met Con 








4 te w p 
y P “ША J зная —— —— ——— -m = 
ت‎ Раа ڪج ج‎ 
= e | Р s ү, | А T : == эш , | | 
Tg uec (ner) Ot no fale Che mg Tad’ kien hoa kiac che, 


— —— 








TA) SS Ge Gass Se 
z 


C C C — п ° | "———— 
à ج‎ ^ ust EEE, OOS аы 








m ca. s. 


# 
———— s s 
UEM RRS ORNAMENT ARO SD go SAME EOS 




















sai | Ө 
tay om eua mat ng Lot Vr i ex pad rhe” k hong Фл / 





Piv vivo А 
B 54 





Bay gi, Lely gir: trong cde nin Adt exit nk até Lai bin đề да Ady ndy. 


SR 


COLLECTIONS 








itte cage ssi Mim: endo p баг. 2 — PS  ——— 
uuy AEV җимеше аиы с. 








сі! ce mát" ew snk mơ: mướn ич nước тид deny lkong do Lim Ae Rong cái 





—9——— - е 

—VT ———— n 
EE eS жейди: 
"=-=-. SS ee SRS Ree ie A S, ee ee er Se: 

W— e E 1 eet —- 


non sat dud dank ‚ 54у gu "M Co eg A, VRA ds ds hod co, [ Gon ud. 





Vốn vé ; Хигл muôn tue đùi dean Đông pet кё Thu КА хаш Биё KK 
Rue vang nang quat Ha, chay „5424 К: Rm - 








A = 


, mde thư ta Co а Да „4 
Cresc.. 


pee ee 
ee) (a, toe, =a с] 


Bae LAT, 
— A SSeS OO <<... 













(q ~ bean chim, meat iro Ao dc muon muon itu tes ex & vc , Ado tấn сол 


, , Ú — Р LU — "T E Fs 4А = e 
do, Tat Cà йу сол do, vaa Con œ nkuhg aah bly gi nh O 


đu ? Con €nk ilie cấn goi tin củ”  temg mưa emp, tén 











~——~ —- ——— ر‎ 
= "”—=m————-—......, руа eee 
ser араас: Te 25 — Hr SE pun 











лї "m nke йёпа m” CH dit hg rat 7ne 7 Dao thing 


< UMEN IER MEME „з 
н ДВ з айнан) cs a ei Ge Is: v 










( 





1\ Z^ 


"m à] ary NT , 
Bd, Тел Anh Lan Rong Š tô, Ms Hit halk эы Nghe л nke Tieng gam 


E bén be Lau Ady отау | А» | ег ex d Ank ta 














< 5 
ge 
z 
s > 
8 








TREN LUNG 
NGUA HOANG 


NGOC CHANH 
PHAM DUY 
(Soạn theo ý Duvén Ant) 


VẾT TH 








Ngựa hoang nào dầm nát toi boi Đồng có nào xanh ngát lưng 


























A, Gm G7 __—3—_— Ст Eb D7 
jane csi — p —— = аата аЕ — 
trời Ngựa phi như дёп cuóng Giữa cánh đồng Dưới cơn gidng Vì 


mul u cesa. нава = ae. AE — T Мав ل ا ا يا‎ 





















` Z m —— * 
- nS o — € a E 


binh Tham «ó tinh yeu dưới chan minh An tinh mở cửa ra với 


SR 


COLLECTIONS 





sông nhân nhục Giong sóng mơ màng mát trong thơm ngọt Ngựa 








j—. 

Gm Bo p ^ p 
———— Аста САТ 
` p———— wu = puisse masapas А 
hoang quén thu oán cam Từ nơi tối tam vé miền tươi sang Ngựa 

Gir: 
SS Ea c RE 
oe aera — 4 xẻ ient ges 
- at — —— — 77 
hoang vé tới bên song гё Cờ mở lòng ra với со đời Nhi: 





đời làm neva hoang chết gục Và tren lưng no òi còn nguyên những vết thủ 


TÁC GIA XUẤT BAN G:Ữ BẢN QUYỀN 
CÁM TRÍCH DICH, VÀ IN NHẠC BO TÚI 







< 5 
® 
2. 
m 
3 
LI 


š 
м 
t5 
0 
888 


Là 1 1 11 111 A11 111111111111 LÌ l1 ï, 
< 
v 
3 
Q + 
% 
[*] 
= 
Ñ 





Tho: DINH HUNG 
Nhac: PHAM DINH CHUONG 


D enti тс. Bm 
— 3 
y ELT ee es CHEM anis E kusa; EE - IE ssl 
E асе еей а Р СЫНЫ E Tg ne eet ke E QN. IE 
لن‎ ——9:———3-——1—2 ——— — L с, 7 sua 
(2 
Chua gdp em . tói .vdn nghĩ |; rằng có 
Tôi | cùng em mo những chốn nào. Ước 





nàng thiếu nữ dep nhu trăng Mắt xanh là bóng dừa hoang 


nguyên chung giác móng trăng sao. Sdnh vai mót mái láu phong 





dai. Âu yêm nhin tôi khong nói năng. Ta gặp 
nguyét. Hoa buóm vi em nghiêng cánh trao Hy vong 








nhau yêu chẳng han ky. Máy ngàn gió nui dong trên 


thom như | má : chóm dao. Anh chờ em tới hen chiêm 





^ D Em d UNES Bm 
7 ад Мы Se a RRO c Ы CE Se eee 
ih TE Te E. O EE TE CS 0 TR, TE RE T M e. З OE I SS aaa NE 
RC H U ааа EL A i "erst 0 Pi Si. = S28 3 куе” UK. 
بل‎ = мав h 4 e Se, Paes NE NT 
= - j. 
mi. Áo bay mở khép nghìn tâm ви. Ho hen lâu 
bao. Duói hoa tưởng thấy ngàn sao rung. Нда lệ ап 














roi. Em nói đi. Nếu bước chán ngà có mỏi (y...ớ..) Xin 


tình nguói khát khao. Вибс Юе cho lòng nói nhỏ (y...ớ..) Bao 

















em dua sát lòng anh. Ta di-- vag! > Tin rung xanh. Vót 
nhiêu móng ước phù du. Ta xây thành móng nghìn thu. Nui 
A G D М Вт 
7 : | А er ere ARS RUPE, ` sen ` E Re HN | 
AR a LEE E as COMUNIS ae RECTO Se Cs SS ae Ga DON. Š— —a-A1 S SS ia —a—sj—py—— e 
far ME Lo SEHEN ARE AIS EAE Cee MN S P i AE F£ TOO O py Ges „ EM Жуй IU = un M کے‎ M eel 
SY PE оре... pil o S дш E ME d x 


cánh rong vàng bên suối. Oi hoa kê vai, huong ngát mái đâu Đêm: 


biéc sông dài ghi  nhó. Oi chua gặp nhau nhu đã ước thé. Máy 











^ Em MEM او‎ e D Em 
A, A OT Ao SA” ST SEROTEC. s xF 
(s Roco T Бач pw 8 -— | 7277 © E 
لس سے‎ 
nào nghe bước mộng trôi mau. Gió Oi Bởi Gió loi^ tâm 
hồng gidng tam ngủ sơn khé. Bong hoa ngã xuống ban tay 








niệm Và nguyện muôn chiều Tu có nhau. 


mộng. Và móng em Cười như giấc mơ. 


<Ü 
29 
ваз 


2 
Luyén tiếc m 









< 5 
Li 
2. 
m 
3 
R 


à 
5 
§ 


< 
v 
ы) 
a 
ụ 
° 
= 
8 


85G885880888088558B88B8BBBGBS8SBBDB0880880808 
H 
3 
e 
- OD 
o 
8888 


Ta Tinh 


Hoang Thi Thd 


ui 


Boston 





Từ kiếp nào ta ngỡ bơ vo người ân 
(Tình yêu) nào như đến tình yêu 


trong то 
G 





tình ngỡ tinh 
lòng cú doi 


ngỡ ха ta. Từ kiếp nào 





lòng tìm mãi tình 
tinh thì đến nào 


Lòng ngỡ lòng buôn vì 
Tung phút từng giờ ma 


lòng thì ngỡ lòng buôn. 
chờ từng phút từng giờ. 


sáu, và 
chó, doi 





hóng mà tinh thi mái mit 
ngờ vì tinh nào có hen 210. 


tinh 
đến nào 


Tim mdi 
Tinh 





ai suốt đời. Ái 





buôn. 


...đời. Đời anh ngỡ chết 








âu niém 


A 


d 


dy 


th 





/ Tinh yêu 


m. 


nhó on e 


anh 





á ngot 


ГА 


tình ди 





ёп nghen 


ong cam т 


l 


` 


am 


l 


đây 


ràn 


á t 


nh qu 


đây T 


ràn 


ón quá t 


1 tinh c 


ngào Và 





roi. 


t 


ró mot 


rực 


inh hông 


tì 


` 


hẹn lời vì 


^^ 


ay ng 


ng th 


Lo 





m 


O е 


đời. Anh tôn th 


uốt 


$ 


m 


e 





~ 
^ 


LE TRONG NGUYEN 


^ 


Boléro 


Rumba 





chiéu. Lanh lüng mém 


À 


ve 


bến nước xua lá 





hoa 


Qua 


we 


^^ 


dua trong ndng 





chân bước 


thôn 


đến cuối 


thưa. Khi 


lua 











la nhớ đến người ngày tho. Anh 


Sao 


Nhó 








dàng nhìn 


Diu 


en 


2 


папг 





nhớ trước đây dáng 





lanh. Anh nhớ bước em khi 


long 


mút 


anh đôi 


ệt Nam 


Luyến tiếc 


L 

@ š; 
BEI. 
@ 





> 
Ё 





^ 
A 





“ Y 


h 


t 


em. 


th 


vuong 


ál 


t 


tim 


hê 


t 


câu 


chanh nhó 


2 


nắn 


vé qua sân 


anh 


Nay 





ddu. 


duyén ghé vé 


gái 


en 


yi 


gió ngu 


ay 


ang biét bd 


ch 








ho 


âu 


giọng hát c 


üa 


áu 


nuong d 


ve 


Nay anh 





ddu ma 


biét 


eu 


^ 


1 hình bóng yêu ki 


đưa 





Gon buôn nhìn 


nga. 


a 


dưới tre la 


xa 


Oo xót 


Anh nh 





trol 


$ 


uó 


Máy lướt th 





trol. 


Nhớ em dịu hiền  náng chiều ngừng 


vuong doi. 


Tram Nho Ngan Thuong 


Tren Mj Anh 
Điện Anh 


® VỊ 


N - 
2 € 





ệt Nam 


Luyến tiếc 


mot thei 


ang son 


@ V 


Lam Phuong 


Slow 





đã 


hoa 


anh 


Mất 





về 


di 


⁄ 


trời thanh văng em 


‚А 


chiêu hôm 


nhụy dá phai 


tàn 





dôi chân 


А А 
on ve mau 


bu 


1 nhin hoa lá 


một người sáu 


A 


di 


Một người 





mà đêm 


^ 


On nóng 


thuang tinh c 


Lóng cón 


ì hè 


am 


tim du 





Canh thu 


song. 


ngoài 


nhìn lá chết rơi 


roi 


ngày chờ mong. Bao thu 


nhớ 





d 
{ 


E 





: 





hở 


A 


âu sâu an 


tàn mo ибс em 


A 


h 


ói nhau rol 


tim vë v 


dà 


ta 


` 


ky niém này 


nay 


ôm nay 





nhìn hoa rơi 


đen giăng sâu đường về 


mây 


nay 


Chiều 


đâu? 





không 


giận nhau sao 


thê 


câu 


hi 


` 


con mong c 





đến bên 


tôi 


làm sao 


Người di để nhớ cho dòi 


ánh tung bay. 


chim trời vỗ c 


ngờ 


hông đưa bước anh 





hay từ đây em dû 


sang 


mây 


gid 


Bao 





thu. 


dang. 








S 
® 
2. 
° 
3 

R 


š 
- 
+ 
O» 
0 
Е 


'TTTTTTTTrTTTTYTYrTTrrrriIfIFFFP 
< iu] 
|19 
= 
an 
a7 
0 
3 
Ñ 








Tang CungTién. . 
va ThanhTamTuyen 





PHAM-DINH CHUONG 


CHAM S p 
Е. ` in poo A 7 В 
+ 1————— еқ — ا‎ , n  —— He 
a a a =p 


Nhắ¡n mắt cho tôi timMot thoanghuongxua 
Chotóive duong cu nen 





doi 





mát Óisao nua ni tia lin 
i saongantrungmaixanhau . P 
Hay tacon hen nhaukiep 

Ф 


SR 


COLLECTIONS 


Kiemduyétso : 


Càm moi su in lai,trich : 
BTT Ngày : 


dich haysửađôi lời 


ngitChithaylengnhonhungchatngat | pr 
|  Vatienghatvanuoc màt 





minh (Nhám..)minh.Khoc(uu)le loi mot minh , 


Doikhi em muon 





306 


* 


Trần Mj Anh 
Điện Ảnh ® 
® Việt Name 















[ w 
Luyến tiếc 
e mộtthời m 
m Vang son g 





cue cuóc tình 





những ngày buón 





em co con — Bì Ngày then hël 





en Hay — khóc hãy khác di PHI 





Gióng nước mãi s“ Day frome irði Lam —— com тий rót {тёп сїйїп 





cả — cây hát trén da npuy khúc di 





ет cudl cuoc. tinh con thu nhiing mün — nóng 





di тії đường về 





khac 


WENIE-E € 


NHAC và LỜI : 


THANH - BINH Điện Anh ® 


Viét Nam = 


2 
Luyến tiếc = 
ờ 





Andaon te 





Thôi rồi còn chi đầu em oi. Có còn lạichăng dư âm thôi. Trong 


cơn thương đau men đẳng môi. Yêu roi tinh yêu sao chua cay. Men 





nào bằng men thương đâu đây? Hói người bỏ ta trong mua bay! Phương 
(cơn say) 







B E TN ا کک او کا ت‎ 
LT ыы жым “RRR NON RIE MHIL, 
ши" = 


trời minh di xa thêm xa Nghe vàng mùa thu sau lưng ta. Em ơi, em ơi thu thiết tha. 





Ơi người vì ta quaphongba. Có còn gi sâu trong tâm tuf Mat 
CAM TRÍCH DỊCH. IN LAI GIAY PHEP SO 5744 CT/BIT/PHNT 
TREN MỌI HINH THỨC ngày 9.9.1969 


SR 


COLLECTIONS 


/ Thoi thế từ đây cách biệt rồi 
Đường đời dói đứa rẻ đôi nơi 
Từ đây vĩnh viễn xa nhau mãi 
Vĩnh viễn xa nhau đến tron đời. 


306 


+ 


AT. . Em có khí nào nhớ đến anh 

dee Nans Chi xin một phút lặng sau mành 

E = Anh từ đây sẽ không yêu nữa 

S một hơi 2 | Đề giữ trong anh một bóng hình 
Т.В 















m vàng son в 








lệ mờ hoen du âm xưai Một ving trăng vỡ đã thói không theo 


nhau. Cuộc tinh đã lỡ với bao phiêu thương đau Ì Hét 


E mae. — | 

4 ill! dili OL ALLEL TET a, EA SLE MEO ROR SSF58555. REE TETAS COR CREAT ni ————— 
щ a Ке EY: SET BS RE EEE E аы ы ыы NET VN: SR TE SA Кае 
стз ИИЙ... ER ART EE EAR: банана ТЕШЕР ES TI — A SS SY VB ÜQƏ — 
ы 


tôi, thôi dikhóngcón gì that rồi! Chi còn hiu hat cơn sầu không пробі! 


и adi Xã k 
Con đường mình đi sao chóng gai, Bước vào đời nhau qua bao pay, Em 

IE. ==, зае 
aP Eco Se иси: a ea ae Шара кенеж at Soe: ыыр: Se 
Se EEE OO 

LIU E Т " á 
ơi, em ơi sao dang cay! Thôi dành vùi sâu tâm tư thôi! Hét 

Holl. Pour. Finir.. FIN 
AK SESA Gut o nat dure Lee cac mc sus =a 
Lat. peor + ARA Sa E ht tS 
ym accu cedit ——=—— 


Sa Mac Tuổi Trẻ 


„ Huỳnh Anh 


Pasodoble E 





Tinh yéu trên tam уйі Nguoi qua tay 
(Tuổi) đời không tình аш Phù - du trên 





rồi. Một lân dang 40 mãi còn dâu nữa. 
А A: ` Y ^ z 
Dé rồi bao ngày qua nằm trên cát. 





cát hoang. Giờ tìm đâu thấy. 





Từng đêm, từng đêm báo cát chon уй. 


309 


e 


Trin Mj Anh 
Điện Ảnh ® 
Việt Nam ñ 


2 
Luyén tiếc m 








M 


a 
ụ 
° 
3 

8 








Phi lén hon xanh - xao kiếp bụi đời. 





Ngày tàn theo thời gian tìm lại trong tình 





yêu chỉ là giấc mơ mà thôi. 







"=s wm. || Mops келей 
1 о C; ZZ = E= = с a: 

ser ee с. ск кш сас =k = шы] E 
[oso li — sk. aede les MA و ا‎ DNA, ا ا‎ 
CY е e 




























Chiéu sáu mang lé loi con cháy trong 





hon. Con lai cho hành trang bàn tay trắng. 





bóng ai khuất xa tâm tay. 





Loan Mat Nhung 


Huỳnh Anh | 





đèn khuya Ми 


bước chân buồn 


Đường vắng thưa 





sâu 


đêm 


Giữa 


ánh điện câu. 





Lòng phó khuya bước chân còn 


nhiều ddng cay. 


sâu 


Vực 





nhiều, đã bao 


Khóc chi 


đếm ngày qua. 


ấu 


Tim vê tho 


khua dai. 


Qua vàng thương hận đêm tóc 


пеи. 


y". 


Ў 
со 


thém 


chi riéng minh 


= Ф 





Điện Anh 


® VỊ 


ệt Nam 


thương đến trong hôn 


cu 


A 


Xin y 


một thời e 


Luyến tiếc 


ang son 





@ V 


Ru cơn dau qua niềm thương nhớ. 





hành mang lé loi. 


dóc 


Qua dém xanh 





6 muón máu nga 


^ 


^ 


kinh d 


oán, dém 


than hon 


tiéng 


xanh xao 


Ôi 


Một người tìm "Sao" mắt 





udc mo vàng 


Tinh dỡ dang 


em. 





đã tan 


Tiéng nhac sáu 


là mg. 


ván 


nhó 


Nghin thương trăm 


phai tàn. 


A 


sáu mang n 





uối 


tay 


Buông vòng 





Sau. 


duyén kiép mai 


dgi 


Chờ 


tiếc. 


.Nha Điện Ảnh 
15 Thị sách, Sài Gòn 


.Truong Dai học Nhân Van 
& Nghệ thuật Minh Duc 
245/5 Phạm Hồng Thái, Gia Định 


.Viện Dai Học Tri Hanh 
(Dai Hoc Kich nghé & Dién anh) 
299-303 Tran Quéc Toan, Sai Gon 


.Lớp Huấn luyện Hóa trang, 

Điện ảnh, Truyền hình và Sân khẩu 
(Trần Thị Hường hướng dẫn) 

118 bis Bùi Thị Xuân, Sai Gon 


.Nhóm Nguyễn Tú A & 
Trần Đình Mưu 
245/1 Võ Tánh, Sài Gòn 


.TTKNDXDNA va VTTH Quốc Tế 
6 Tô Hiến Thành, Sai Gòn 


.Liên Thương Ảnh Nghiệp 
119 Hàm Nghi, Sai Gòn 


. Tân Kiệt Y Oan Phim 
8 Công Lý, Sai Gòn 


.Viễn Đông Điện Ảnh 
26 Chiêu Anh Các, Chợ Lớn 


.Shaw Brothers Films 
(Chi nhánh Nháp càng Phim tai VN) 
208 Đồng Khánh, Chợ Lớn 


.Đạo diễn Đỗ Tiến Duc 
227C Lý Thái Tổ, Sài Gòn 10 


.Huyén Anh 
Studio 86 Phan Thanh Gian, Sai Gon 1 


.Zoom Films 
219 Hai Bà Trưng, Sài Gòn (lầu 1) 


. VILI Films 
143 Phan Ðinh Phùng, Sài Gòn 


„Нор Ảnh (НОРА) 

Giám đốc: Ong Doan Châu Mau 
74/2 Ly Tran Quan, Sai Gon 
DT: 40.332 


NGUDI RUA CHR CÛ 


.Alpha Films 

Giám đốc: Ong Thái Thúc Nha 
232/B Hiền Vương, Sài Gòn 
DT: 99.562 


Giao Chi Phim 

Giám đốc: Bà Kiều Chinh 
233/2 Lu Gia Phú Thọ, Sai Gòn 
DT: 51.827 


.Việt Nam Phim 

Giám đốc: Bà Tham Thúy Hằng 
5501 Lê Văn Duyệt, Sài Gòn 
DT: 40.218 


.Viét Anh Phim 

Giám đốc: Ông Bùi Sơn Duan 
248 Pasteur, Sài Gòn 

ĐT: 99.222 


.Vến Vàng Phim 
Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Yến Dung 
253B Công Lý, Sài Gòn 


.Sống Phim 
Giám đốc: Bà Lý Miên Nguyệt 
32 Phan Dinh Phùng, Sai Gòn 


.Sàigón Phim 

Giám đốc: Bà Hồ Thi Triệu 

115/6 Dương Công Trừng, Gia Định 
ĐT: 96.824 


-Cosunam Phim 

Giám đốc: Ba G. Nguyễn Van Lợi 
175 Nguyễn Thái Học, Sài Gòn 
DT 98.685 


Раі A Phim 

Giám đốc: Ong Tran Minh Lực 
86 Phan Thanh Gian, Sai Gòn 
DT: 96.384 


. Thái Dương Phim 

Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Ngọc Sa 
215/35 Hồng Bàng, Chợ Lớn 

DT: 99.539 


.Mỹ Ảnh Phim 

Giám đốc: Ông Trương Dĩ Nhiên 
26 Chiêu Anh Các, Chợ Lớn 
DT: 36.336 


.My Van Phim 

Giám đốc: Lưu Trach Hưng 

6 bis Ngô Thời Nhiệm, Sài Gòn 
DT: 22.862 


.Lién Anh Công Ty 

Giám đốc: Ông Quốc Phong 
(Nguyễn Văn Hạnh) 

8 Ngô Thời Nhiệm, Sai Gòn 
DT: 93.757 


.Kim Cương Phim 

Goám đốc: Cô Nguyễn Thị Kim Cương 
9 Hoàng Diệu, Gia Dinh 

DT: 40.601 


‚Кш Do Phim 

Giám dóc: Óng Tràn Phao 
8 Cóng Ly, Sài Gon 

DT: 93.977 


.Da Ly Huong Phim 
Giám dóc: Ung Van Luong 
35 Yersin, Sài Gón 

DT: 91.010 


.Rang Dóng Phim 

Giám dóc: Dinh Vàn Phát 

27 Ngo Tung Chau, Gia Dinh 
DT: 41.734 


.Lién Hiệp Điện Ảnh Công Ty 
(Lidac) 

Giám đốc: Ông Phạm Hoàng Kim và 
Bà Đỗ Thị Hà Thanh 

Phòng 213 lâu, Thương Xá TAX 

135 Nguyễn Huệ, Sài Gòn 

DT: 92.357 


. Tỉnh Hoa Phim 

Giám đốc: Ông Phùng Tứ Thành 
81 Công Lý, Sài Gòn 

DT: 23.641 


.Thiên Mã Điện Anh 

Giám đốc: Ông Châu Dương 
115 Đồng Khánh, Chợ Lớn 
DT: 36.936 


.Tran Quốc Binh Phim 
Giám đốc: Ong Tran Quốc Binh 
148 Cống Quynh, Sài Gòn 


313 


e 


Tran Mj Anh 
Dién Anh = 
Viét Nam = 


Luyến tiếc ® 
một thời m 
vàng son 








.Dán Tộc Phim 
Giám dóc: Óng Doàn Lé Hoa 
321/20A Trương Minh Giang, Sai Gon 


. Tháng Long Điện Ảnh 
Giám đốc: Ông Trần Văn Lịch 


H 83 bis Chi Lang, Gia Dinh 


.Ciné Viét Nam 
Giám dóc: Óng Vó Vàn Dai 
146 bis Pasteur, Sài Gón 


.Á Dóng Phim 

Giám dóc: Ong Dai Van Diéu 
343 Pham Ngũ Lao, Sai Gon 
DT: 22.830 


.Lido Phim 

Giám đốc: Ông Quách Thoại Huấn 
55 Nghĩa Thục, Chợ Lớn 

DT: 20.682 


Трёп Nga Phim 

Giám đốc: Ông Nguyễn Tăng Hồng 
72/5-G /H Nguyễn Đình Chiểu, Sàigòn 
ĐT: 22.622 


Film Việt 

Giám đốc: Ông Hà Thúc Cần 
49-59 Thái Lập Thành, Sài Gòn 
DT:91.874 


.Dóng Tin Phim 

Giám đốc: Ong Trương Thanh Lam 
12 Lê Quang Hiển, Chợ Lớn 

DT: 37.342 


.Bốn Phương Phim 

Giám đốc: Ông Nguyễn Long 
105 Võ Tánh, Sài Gòn 

DT: 90.669 


.Asia Phim 
Giám đốc: Ông Nguyễn Thanh My 
175 Phan Thanh Giản, Sài Gòn 


‚Гап Dân Phim 

Giám đốc: Bà Trần Thị Hường 
118 bis Bùi Thị Xuân, Sài Gòn 
DT: 21.924 


.Lé Hùng Phong Phim 

Giám đốc: Ong Trần Van Khánh 
122 Lý Thái Tổ, Vĩnh Long 

DT: 2124 VL 


.Lam Son Phim 
Giám đốc: Ong Hoang Vĩnh Lộc 
187/6 Chi Lang, Gia Dinh 


.Liem Films 

Giám đốc: Ong Nguyễn Van Liêm 
61-63 Hai Bà Trưng, Sai Gòn 

ĐT: 90.332 


.Dai Duong Phim 

Giám dóc: Óng Lé Móng Hoàng 
90.B Nguyén Binh Chiéu, Sài Gón 
DT: 94.342 


.Trüng Dương Phim 

Giám dóc: Luu Bach Dàn 
211 Pham Ngũ Lão, Sài Gon 
DT: 21.553 


.Trung Quóc Phim 
63 Tổng Đốc Phương, Chợ Lớn 


.Liên Hiệp Films 

91 Bùi Hữu Nghĩa, Chợ Lớn 
.Trán Kim Phim 

170 Hung Vuong, Cho Lon 


TAI TU 
.Thẩm Thúy Hang 


603 Lê Văn Duyệt, Sai Gòn 


.Kim Cương 
9 Hoàng Diệu, Gia Dinh 


.La Thoại Tân 
94B Hiền Vương, Sài Gòn 


.Trần Quang 
351/56c Trương Minh Giang, Sai Gòn 


. Thanh Nga 
Số 4 Cư xá Đô Thành, Sài Gòn 


.Lé Quynh 
15 Thi Sách, Sai Gon 


.Kiéu Chinh 
233/2 Cư xá Lu Gia Phú Tho, Saigon 


.Doàn Chau Mau 
74/2 Ly Tran Quan, Tan Dinh 


.Tàm Phan 
92 Lê Văn Duyệt, Sài Gon 


‚Вб Tiến Đức 
227C Lý Thái ТО, Sai Gòn 10 


.Hüng Cường 
21/1/7 Nguyễn Thiện Thuật, Sài Gòn 


. Thanh Việt 
49 Nguyễn Huỳnh Đức, Phú Nhuận 


.Van Chung 
16/16A Cư xá Đô Thành, Sai Gòn 


.Van Hùng 
26/6 Ấp Chiến Lược, Tân Canh 
Nguyễn Minh Chiểu, Phú Nhuận 


.Ngoc Đức - Cẩm Hồng 
87 Nguyễn Cư trinh, lầu 2, Sài Gòn 


.Huyền Anh 
Studio 86 Phan Thanh Gian, Sai Gon 1 


.Tüng Lam 
595/3c Lê Van Duyệt, Sai Gon 


.Trần Hoang Ngữ 
248 Pasteur, Sài Gòn 


.Nguyễn Long 
105 Võ Tánh, Sai Gòn 


.Minh Trường Sơn 
53/31 Bà Huyện Thanh Quan, Sai Gon 


.Ngoc Phu 
4 Nguyén Biéu, Cho Lón 
BÁO CHÍ 


.Tap chí Màn Anh 
213 Pham Ngũ Lao, Sai Gon 


.Tap chi Kich Anh 
69 Cong Quynh, Sai Gon 


.Tạp chí Hồng 
522 Phan Thanh Gian, Sai Gòn 


. Tạp chí Ky thuật Điện Ảnh 
45-47 Phát Diệm, Sài Gòn 


CHUONG IV 


Dieu Aw Vee Yu, Ws wy 
{(-2 oret FE qt wide уй Het wit 


hé day, dién anh Viét Nam da trai qua rat nhiéu thoi ky 

biến động. Khi đất nước bi chia đôi thành hai miền Nam- 

Bắc, điện ảnh cũng bị chia đôi, người miền Bắc làm phim 

theo kiêu tuyên truyền cách mạng, người miền Nam làm 
phim theo kiêu thị trường thương mại. 

Nếu lật lại trang sử cũ, rõ ràng điện ảnh miễn Nam có những nét 
nói bật từ những năm đâu trước khi Tông thống Ngô Dinh Diệm bi sát 
hại hồi tháng 11 năm 1963, và thời kỳ hưng thịnh vào những năm dau 
thập niên 70. Cùng theo só phan cua đất nước, miễn Nam Việt Nam 
rơi vào tay Cộng sản, điện ảnh Sài Gòn cũng cáo chung, cham dut 
mọi hoạt động dé điện ảnh Hà Nội, trong tư thế làm chủ vận mệnh của 
một nén điện ảnh nhỏ bé và yếu đuối, lành đạo đường hướng mới cho 
một tương lai mới. nói tiép lịch sử bộ môn nghệ thuật thứ bay ma 
những người Việt Nam đã yêu thích từ hơn 80 năm qual 

Kèm theo những bai viết có liên quan đến chủ dé của chương IV, 
chúng hãy làm quen với một nên điện ảnh mà ngày nay người ta gọi 
là đổi mới và hội nhập. 

Ngoài phan biên khảo còn có thêm một số bài viết được chon lọc 
của một só tác giả trong nước với cái nhìn thực té của họ. Những góc 
cạnh, những ý kiến, quan điểm của họ có thê giúp cho chúng ta thêm 
những hiểu biết, và kiến thức về một nền điện ảnh Việt Nam đương 
dai. 

Thêm vào đó là một số trang phụ lục về luật và các quyết định, 
chính sách của chính phủ Việt Nam đương thời đang áp dụng và có 
ảnh hưởng trực tiếp đến những hoạt động điện ảnh. 


Vai hang vé cac 
dao dién, dién vién 
miễn Bắc 


— ca Hai Ninh - Ông là một đạo diễn 
К — thâm niên của miền Bắc, ông học 
lớp đạo diễn đầu tiên của trường 
Điện ảnh Việt Nam. Tác phẩm đầu 
tay của ông là Mót Ngày Đầu Thu 
(phụ tá cho đạo diễn Huy Vân). 
Những cuốn phim nói bật của ông 
góm có: Người Chiến Si Trẻ 
(1965), Rừng О Thám (1970), Vi 
Tuyến 17, Ngày va Đêm (đoạt giải 
Bóng sen bạc LHPVN lần thú II, 
1973), Em Bé Hà Nội (1913), Mối 
Tình Đầu (1977), Kiếp Phi Du (1980), Dat Me (1983)... 
Trong chiến dịch "giải phóng Sài Gòn" ông là chỉ huy tối 
cao của mặt trận điện ảnh. Cùng với đạo diễn Đặng Nhật 
Minh, Bùi Đình 
Hạc, Trần Vũ và 
một số nhà quay 
phim đã có mặt 
trong những gid 
phút cuối cùng của 
VNCH, chúng 
kiến Tổng thống 
Dương Văn Minh 
và nội các của ông 
đầu hàng trước 
Mặt trận Giải 
phóng miên Nam Việt Nam. Cuốn phim tài liệu mà ông thu 
được mang tên Thanh Phố Lúc Rang Đông đã đoạt được giải 
thương Grand Prix của Cộng hòa Dân chủ Duc (Đông Đức). 
Ông tên thật là Nguyễn Hải Ninh, sinh năm 1931 tại 
Thanh Hóa, hiện đang sống tại Hà Nội, nguyên giám đốc 
Xưởng phim Truyện Việt Nam. Năm 1984, ông được truy 
tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND)! đợt đầu tiên. 








Em Bé Hà Nội (1973) 


Hồng Sến - Tốt nghiệp lớp quay phim đầu tiên tại Hà Nội 
(1956-1957), sau trở thành cán bô quay phim cho Xưởng 
phim Thơi sự - Tài liệu Trung 
ương và Xưởng phim Truyện Việt 
Nam (1958-1964). Những phim 
ông đã đạo diễn và quay phim 
gôm có: Nước Về Вас Hưng Hai 
(1959), Lua Trung Tuyển (1961), 
Dưới Mai Truong (1964), Duong 
Ra Phía Trước (1969), Mua Gió 
Chướng Cánh Đồng Hoang 

7 (1979) đoạt giải Bông sen vàng tại 
x LHP Việt Nam lần thứ V (1980), 
và Huy chương vàng tai LHP 





Phim Cánh Đồng Hoang (1979) 
là cuốn phim tiêu biểu nhất trong 
sự nghiệp điện ảnh của đạo diễn 
Hồng Sến. Phim được tặng Huy 
chương vàng tai LHP Quốc tế 5 
Moscow 1981, giải thưởng quốc 
tế đầu tiên dành cho phim truyện 
Việt Nam. 

Quốc tế Moscow 

(1981). 

Ong tén that la 
Nguyễn Hong Sén, 
sinh nam 1933 tại 
xã Tuyên Thạch, 
huyện Mộc Hóa (Đông Tháp Mười), tỉnh Long An. Ông lập 
gia đình với diễn viên Thúy An (nói tiéng trong Cảnh Dong 
Hoang, Vung Gió Xoáy, Biệt Động Sai Gon và Van Bai Lat 
Neira). Ong mat nam 1995. vợ ông và có con gái (Thuy 
Hồng) hiện đang sinh sông ở Frankfurt, Đức. 


AE SEE V: tế 


| x М 
Cánh đồng hoang là dinh cao trong su nghiệp nghệ thuật của NSND Hồng San 





Bạch Diệp - Tên thật là Nguyễn 
Thanh Tâm, bà là nữ đạo diễn đầu tiên 
của điện ảnh Việt Nam, và cũng là 
người phụ nữ đầu tiên học lớp đạo diễn 
đầu tiên của trường Điện ảnh năm 
1959 cùng với Hải Ninh, Trân Vũ, 
Nguyễn Văn Thông... Tốt nghiệp năm 
1963, bà công tác tại Xưởng phim 
Truyện Việt Nam. 

Những cuốn phim nổi bật nhất của 
bà gồm có: Trần Quốc Toản Ra Quân (1973), Người Chưa 
Biết Nói (1979), 
Ngày Lễ Thánh 
(1988), Tring Phat ` 
(1989). | Huyén 
Thoại Về Người 
Mẹ (Bông sen bạc 
LHPVN lần thu 
VIII, 1988) và một 
số phim truyện 
video: Noi Co 
Dong Sông Chay 
(1987), Nói Với 
Người Dang Yêu (1990), Người Hung Đá Đỏ (1992), Vui 
Buồn Sau Lũy Tre (6 tập), Kẻ Không Cầu May (6 tập). 

Bà sinh năm 1929 tại Hoài Đức, Hà Tây. Bà đã từng là vợ 
của nhà thơ nổi tiếng Việt Nam Xuân Diệu (chỉ nửa năm). 
Sau đó bà lấy ông Nguyễn Đức 
Tương, chuyên viên Bộ Công an 
được 15 năm rồi ông mất. Năm 
| 1997, bà được tặng Danh hiệu 

NSND. Hiện bà đang sinh sống 
tại Ba Đình, Hà Nội. 








Trà Giang xuất sắc trong phim Ngày Lễ Thánh(1988) 


Đặng Nhật Minh - Ông là con 
trai của Bác sĩ Đặng Văn Ngử, 
nhưng lại mê điện ảnh hơn là 
nghề y hoặc nhà giáo như truyền 
thống gia đình đã có từ lâu. Ông 








< © 
ze 
p 
s88 


2 
Luyén tiếc m 








HM ing Company) (tu 1957 
-] dên 1963) va tại Trường 


được cu di học ở Nga 
nhưng ông xin ở lại và 
làm công tác dịch thuật 
tiếng Nga tại FAFILM 
(Vietnam National Film- 
Distribution and Screen- 





Điện ảnh (1963-1969), 
sau đó ông chuyển về 
công tác tại Xưởng phim Truyện Việt Nam và trở thành đạo 
diễn. 

Những cuốn phim tiêu biểu của ông gồm có: Những Ngồi 
Sao Biển (1974), Ngày Mưa Cuối Cùng (1976), Thị Xã Trong 
Tam Tay (1983), Bao Giờ Cho Dén Tháng Mười (đoạt giải 
Bóng sen vàng và Đạo dién Xuất sắc tại LHPVN lần thứ VII, 
1985), Có Gai Trên Sóng (1987), Thương Nhớ Đồng Quê 
(1995), Ha Nội, Mua Đóng 46 (1997), Mua Ổi (2001), và 
Đừng Đối (2008). 

Đạo diễn Đặng Nhật Minh sinh năm 1938 tại Thừa Thiên, 
Huế. Bắt dau làm phim tài liệu khoảng năm 1965. Thang 5 
Những Gương Mặt là cuốn phim tài liệu ngắn mà ông đã làm 
được giải Bóng sen bạc tai LHPVN lần thứ IV (1977). Cuốn 
phim này ra đời sau chuyến đi của ông với quân giải phóng 
tiến về Sài Gòn trong chiến dịch Hồ Chí Minh (1975). Hiện 
ông đang sống tại phố Hàn Thuyên, quận Hoàn Kiếm, Hà 
Nội. Ông đã từng làm Tổng thư ký Hội Điện ảnh Việt Nam 
hai nhiệm ky III và IV. NSND từ năm 1993. 


Bao Giờ Cho Dén Tháng Mười. 


Nguyễn Khánh Dư, Ông sinh 
năm 1933 tại Cao Bằng. Từ năm 
1955-1959 ông tham gia làm 
phim thơi sự tài liệu và sau đó 
vê công tác tại Xưởng phim 
Truyện Việt Nam. Phim đầu tay 
của ông là Vuon Cam, sau đó có 
các phim: Mót Ngày Đầu Thu 
| (1961), Chị Tw Hậu (1962), 
~ Người Chiến Sĩ Trẻ (1964), Biển 
^ гиа (1965). Ong được giải Quay 
Es Xuát sdc tai LHPVN làn 
thu IV (1977) voi phim Thành 
Phố Luc Rang Đông. Sau năm 1975, ông bước sang lãnh vực 
đạo diễn và phim truyện đầu tiên của ông là Đứa Con Nuôi 
(1976), kế đó có Những Đứa Con (1977), Mẹ Vang Nhà 
(1979), Cây Xương Rong Trên Cat (1981), Trang Ram (1983) 
Dan Chim Trở Về (1984), Sơn Ca Trên Thành Phó (1985), 
Nui Rừng Yên A (1990), Cat Bui Via He (1992), Bon Trẻ 
(1993), Dã Trang Xe Cát Biển Đông (1995). Riêng Chi Tự 
Hậu, cuốn phim này ông đã đoạt giải Quay phim Xuất sắc tại 
LHPVN lần thứ II (1973), Me Vang Nhà đoạt giải Bông sen 
vang tại LHPVN lần thứ V (1980), và Bọn Trẻ giải Bông sen 
vàng và Đạo điễn Xuất sắc tai LHPVN lần thứ X (1993). 

Có một thời đạo diễn Nguyễn Khánh Dư làm giám đốc 
Xưởng phim Thiếu nhi, vì vậy hầu hết các phim của ông đều 
mang chu dé thiếu nhi, nhi đồng. Năm 1993, ông được tặng 





danh hiệu NSND. Ông mất ngày 
3/12/2007 tại Hà Nội. 


Huy Thành - Ông họ Nguyễn, 
sinh năm 1931 tại Đà Nẵng. Tốt 
nghiệp lớp Đạo diễn khóa I 
(1959-1962) trường Điện ảnh, 
sau đó về công tác tại Xưởng 
phim Truyện Việt Nam. Ông đã 
từng đạo diễn trên 30 cuốn phim 
truyện và một số phim tài liệu, 
tiêu biểu có các phim: Nổi Gió 
(1967, Bóng sen vàng LHPVN 
lần thứ II), Về Nơi Cat Bui (1982, Bông sen vàng LHPVN lần 
thứ VID, Xa Va Gan (1983, Bóng sen vàng và giải Đạo diễn 
Xuất sắc tai LHPVN lần thứ VIII). 





Sau nam 1975, ông 
chuyển vào Sài Gòn làm 
việ ở Xưởng phim Giải 
Phóng. Năm 1993, ông được 
tặng Danh hiệu NSND. 


Trà Giang - tên thật là 
Nguyễn Thị Trà Giang, bà là 
một diễn viên kỳ cựu của 
điện ảnh miền Bắc. Bà sinh 
năm 1942 ở Quảng Ngãi. 
Năm 1959 bà theo học lớp 
diễn xuất khóa I của trường 
Điện ảnh Hà Nội. Sau khi 
tốt nghiệp, vai diễn dau tiên 
của bà trong phim Mót Ngày 
Đầu Thu của đạo diễn Huy Vân. Đến năm 1962, bà về công 
tác tại Xương phim Truyện Việt Nam và thủ vai chánh trong 
phim Chi Tu Hậu, đoạt giải Bóng sen vàng trong nước và Huy 
chương bạc tại LHP Quốc tế Moscow. 

Khoảng 10 năm 
sau, cũng tại LHP 
Quốc tế Moscow, 
bà lại chiếm được 
giải Nữ diễn viên 
Xuất sắc một lần 
nửa trong phim Vi . 
Tuyén 17, Ngày và 
Đêm của đạo diễn 9 
Hải Ninh. Ngoài ra | a 
còn có thêm các 
giải Nữ diễn viên 
Xuất sắc tại LHPVN lần thứ IV và thứ VIII qua các phim 
Ngày Lễ Thánh, và Huyền Thoại Về Người Me của nu đạo 
diễn Bạch Diệp. 

Năm 1967, Trà Giang lập gia đình vơi Bích Ngọc, được 
một thời gian sau thì ông lâm trọng bệnh, qua đời để lại cô 
con gái mang tên Bích Trà. 

Cư trú tại Sài Gòn, ngoài đóng phim và còn sáng tác mỹ 
thuật, giảng dạy tại trường Cao đẳng Sân khấu & Điện ảnh 








Đạo diễn Hải Ninh và Trà Giang trong lần thực hiện 
phim Vi Tuyến 17, Ngày và Đêm bên cầu Hiền Lương. 


thành phố HCM. Ba con là đại 
biểu Quốc hội, được nhà nước truy 
tặng danh hiệu NSND năm 1964. 


Thế Anh - Ông tốt nghiệp khóa 
diễn viên trường Kịch nghệ Sân 
khấu năm 1964 và sau đó công tác 
tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Năm 
1970, ông lần đầu tiên diễn xuất 
trên màn ảnh lớn qua vai trung úy 
Phương trong phim Nói Gió (1967) 
cüa dao dién Huy Thành và nói 
tiéng sau dó. Ong cüng góp mat trong nhiéu cuón phim, dua 
tên tuổi ông lên dinh cao đó là: Tuyền Tuyến Goi, Duong Về 
Quê Me, Chị Nhung, Em Bé Hà Nội, Mối Tình Đầu, Ngày Lễ 
Thanh, Ти Thu 
Truoc Binh Minh, 
Đêm Hội Long Tri, 
Gánh  Xiéc Rong, 
Điện Biên Phu... 
tong cộng trên 60 
phim (bao gồm cả 
phim video và phim 
truyền hình). 

Ngoài ra ông 
cũng thử sức vai trò 
làm đạo diễn cho 
một số phim như Truyén Người Trong Cuộc (kiêm vai chánh) 
của Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu, phim này đoạt được giải 
đặc biệt tại LHPVN lần thứ IX, 1990, và phim truyện video 
Áo Trắng Sân Trường của Sài Gòn Phim, 1994. 

Ông họ Nguyễn, sinh năm 1938 tại Hà Nội, hiện nay đang 
sống tại Sài Gòn cùng với vợ là diễn viên Thu Hằng và hai 
người con trai Thế Phương và Thế Duy. Ông được tặng Danh 
hiệu NSND vào năm 2001. 


Tế Ank 








Moi Tình Đầu của đạo diễn Hải Ninh. 


ha, Quỳnh - Người đẹp Tràng An tên thật là Nguyễn Như 
Quỳnh, con gái của nghệ sĩ cải 
lương, diễn viên điện ảnh Kim 
Xuân (nói tiếng trong phim Kiép 
Hoa). Ba sinh nam 1954 tại Hà 
Nội, tốt nghiệp trường Sân khấu 
Việt Nam (nay là trường Sân khấu 
- Điện ảnh Hà Nội). Phim đầu tiên 
là Bài Ca Ra Trận (đạo diễn Trần 
Đắc), và kế đó là Đến Hẹn Lại 
Lên (đạo diễn Trân Vũ) đã đem 
đến giải Diễn viên Xuất sắc nhất 
tại LHPVN lần thứ III (1975). 

Như Quỳnh rất đam mê diễn 
xuất và góp mặt rất nhiều phim, kể cả phim truyền hình và 
phim của các đạo dién "Việt kiêu". Phim mới nhất là phim 
truyền hình nhiều tập Tháng Cu Mât của đài VTV3. Ngoài ra, 
ba còn là người mẫu quảng cáo nua. 

Bà được phong danh hiệu NSƯT năm 1988 và NSND năm 
2007. Hiện đang sống ở phố Hàng Đào, Hà Nội với chồng là 





NR s 
/ À 
Í , 3 r ON 

/ ж d 


Nhu Quynh duyén dáng trong Dén Hen Lai Lén (1974) cua 
đạo diễn Trần Vũ. 


nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo cùng hai cô con gái là Đan 
Huyền và Đan Khuê. 


Trần Đắc - Ông là một đạo diễn đã góp phần đào tạo nên 
nhiêu thế hệ đạo diễn như Lê Xuân Hoàng, Nguyễn Vinh 
Sơn, Cao Mạnh, Lưu Trọng Ninh, Nguyễn Anh Tuấn, Phạm 
Thanh Phong... Ông xuất thân từ giám đốc Sở Văn hóa tỉnh 
Hưng Yên, sau được cử đi học tại Đại học Điện ảnh Quốc gia 
Liên Xô (Всероссийский государственный университет 
кинематографии имени С.А.Герасимова - Gerasimov Insti- 
tute of Cinematography, gọi tat là VGIK) va trở thành đạo 
diễn của nhiều cuốn phim nói tiếng như: Bài Ca Ra Trận, Sao 
Tháng Tám (Bông sen vàng 
tai LHPVN lần thứ IV, 
1977), Thời Hiện Tại...V.V.. 
Ngoài làm phim, đạo dién 
Trần Đắc còn viết báo, dịch 
thuật, quan lý nghệ thuật, va 
tham gia giảng dạy tại trường 





Phim Bóng Sen (1998). 


Dai học Sân khấu - Điện ánh Hà Nội. Ong đã từng được trao 
tặng danh hiệu NSƯT, NSND và mất tại Hà Nội năm 1996. 


Bùi Đình Hạc - Tham gia điện ảnh từ chiến khu Việt Bắc 
năm 1953. Tốt nghiệp khóa đạo diễn trường Đại học Quốc gia 
Moscow (1960-1964). Từng làm Phó tổng thư ký Hội Điện 
ảnh trong 15 năm liền. Năm 1980 ông làm Giám đốc Hãng 
phim Tài liệu - Khoa học Trung ương rôi Cục trưởng Cục 
Điện ảnh từ năm 1992 đến 1996 (về hưu). 

Những phim nổi tiếng của ông gồm có (bao gồm phim tài 
liệu): Nước Về Bac Hải Hưng, Nguyễn Văn Trỗi (Bông sen 


E 
E 
em 
[e 
ue 
1 = 
= 
71 
ЕЯ 
E 
т 
в 
© 
m 
jio 
К 
57 
= 
3 
IE 
es 
= 
= 
Ча 
= 
Г] 
e 
e 
E 
E 
= 
E 








vang tại LHPVN lần thứ I, 1970), 
Đường Về Quê Mẹ... 

Ong sinh năm 1934 tại Tam Nông, | 
Phú Thọ. Hiện sống tại Nam Thanh | 
Công, Hà Nội. Ông được tặng danh 
hiệu NSND năm 1984. 


У Trần Phương - Ông tên thật là Trần =3 = 
-] Duc Phương, sinh năm 1930 tại Thái | 


Nguyén. Óng khóng trái qua truóng 
lóp nào cá, dén vói dién ánh qua vai 
A Phü trong phim Vo Chóng A Phü 
(1961), vai Khoa trong Chi Tu Hau 
(1963), vai trung si trong Vi Tuyén 
17, Ngày và Đêm (1965), vai Vũ 
Khiém trong Tién Tuyén Goi (1969), 
vai Luc trong Vợ Chồng Anh Luc 


Thánh (1976)... Mot thoi gian sau, 
óng chuyén sang làm dao dién các 
phim: Ding Trước Biển, Thu Linh 
Ao Маи, San Bat Cướp, Tiếng Sáo Ly Hương, Đêm Miền Yên 
Tình, Tội Lỗi Cuối Cùng (Bông sen bạc), Hy Vọng Cuối Cùng 
(Bóng sen bạc, Đạo diễn Xuất sắc nhất tại LHPVN lần thứ 
IV), Vu An Hồ Con Rùa, Người Đi Tìm Di Vang, Vang Trang 
khuyết, Dong Sông Trang... 

Ông về hưu năm 1997, hiện dang sống tại Thụy Khuê, Hà 
Nội. Năm 2001 ông được tặng danh hiệu NSND. 





Trần Vũ - Ông họ Nguyễn, tên thật là Phú, sinh năm 1925 tại 
Nam Định. Thuở nhỏ ông là một 
cậu bé ốm đau triên miên nên mẹ 
ông đã đem ông ra trước Đền Trân 
để khan vái và sau đó ông được đem 
vê nhà, sống trên cõi trân này suốt 
85 năm trời. Ông mất ngày mồng 
bảy Tết Canh Dan (2010). 

Năm 1959, khi ông 34 tuổi, ông 
đã là một trong những gương mặt 
nổi bật của lớp đạo diễn, diễn viên 
điện ảnh khóa I của Trường Điện 
ảnh Việt Nam thời đó. Ong gia dặn 
hơn một số bạn đồng môn, là bộ đội biệt phái, chuyển ngành 
sang lãnh vực văn hóa, từng là thư ký tòa soạn báo Điện ảnh 
của Cục Điện ảnh Việt Nam. 

Cùng với đạo diễn Nguyễn Thông, ông làm cuốn phim tốt 
nghiệp mang tên Con Chim Vành Khuyên năm 1962. Cuốn 
phim này đã đem về những giải thưởng lớn tại LHP Quốc tế 
Carlovy Vary (Tiệp Khắc) và Bóng sen vàng tai LHPVN lần 
thứ II (1973). 

Truyện Vợ Chồng Anh Lực (1971) là tác phẩm điện ảnh 
thành công kế tiếp của ông, đưa tên tuổi Tuệ Minh trở thành 
một ngôi sao sáng. Cũng như Dén Hẹn Lại Lên (1974), đạo 
diễn Trần Vũ đã đưa Như Quỳnh lên danh vọng và phim dành 
được nhiều giải thưởng tai LHPVN [an thứ III (1975). Những 
cuốn phim kế tiếp của ông là Chuyến Xe Bão Tap (1976), 








(1971), vai Tiệp trong Ngày Lễ 


Gap (1979) và 
Anh va | Em 
(1986) là nhüng 
dé tài vé nhüng 
nguoi lính sau 
f | cuộc chiến tranh 
tró vé cüng dà 
chiếm được 
nhiều giải 
thương. 

Ông được nhà nước CHXHCN Việt Nam tặng danh hiệu 
NSND năm 1988. 


Con Chim Vanh Khuyén (1962) 


Trịnh Thịnh - Ong sinh năm 1927 tại Hà Nội, là một diễn 
viên điện ảnh góp mặt rất nhiều trong những phim truyện của 
miền Bắc từ năm 1956. Ông đã từng đoạt giải Diễn viên Xuất 
sắc của Hội Điện ảnh Việt Nam năm 1973, và giải Nam dién 
viên Xuất sac trong các phim Thang Bom, Thị Trấn Yên Tĩnh 
tạ LHPVN lần. 
thứ УШ. Ông 4 
được Nhà nước 
phong tặng | 
NSND và về hưu || 
năm 1988. 
Trinh Thịnh 
tiêu biểu có 
những phim như: 
Biển Lửa (1964), 
Truyện Vợ Chong 
Anh Lực (1971), Chuyến Xe Bão Tap (1977), Chị Dậu (1981), 
Cây Bạch Dan Vô Danh (1984), Ngon Đèn Trong Mơ (1987), 
La Ngọc Cảnh Vang (1989), Đêm Hoi Long Trì (1989), Đóng 
Duong (phim của Pháp, 1991), Anh Chỉ Co Minh Em 
(1992)... và một số phim truyện video. 





Mai Lộc - Ông sinh tại Thừa Thiên, Huế năm 1923, từng là 
đạo diễn các cuốn phim tài liệu cách mạng và phim truyện 
nói tiếng như: Trận Mộc Hóa (1948), Chiến Thang Tay Bac 
(1952), Biển Động (1959), Vợ Chồng A Phú (1961)... Từng là 
Cục trưởng Cục Điện ảnh miền Nam (trong chính phủ CMLT 
CHMNVN), Tong thư ký Hội Điện ảnh TP. HCM, Tong ban 
biên tập tạp chí Điện ảnh TP. HCM. 
Tun 9/1945 óng di kháng chién, hai nám sau ong mời 
Khương Mễ, Vũ Sơn... về Đồng 
Tháp Mười để làm Cinema Cách 
mạng sau khi được Bộ Tư lệnh 
khu § chấp thuận thành lập bộ 
phận Điện ảnh và Nhiếp ảnh 
Quân khu (hay còn gọi là Tổ 
điện ảnh khu 8, thuộc Phong 
Chính tri). Phim tài liệu Tran 
Moc Hoa ra doi tu day. Mot thoi 
gian sau Mai Lộc tập kết ra Bắc, 
làm phim, di tu nghiệp điện anh 
ở Trung quốc..” rồi ông lên 





đường di B vào 
Nam theo đường 
Trường Sơn. Sau 
Hiệp định Genéve 
1954, Mai Lộc 
được đưa về làm 
viéc tại Xưởng 
phm Giải Phóng 
với Nguyễn Hién’, 
người sáng lập ra 
xưởng phim. Năm 1968, ông vào tận Sai Gon - Cho Lớn cùng 
với Lê Dũng, Lê Văn Duy, nhà văn Nguyễn Quang Sáng, Lê 
Văn Thảo, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, họa 
sĩ Trang Phượng, nhà báo Dinh Phong... 
trong cuộc Tông tién công và nói dûy Mậu 
Thán, xách máy quay phim làm phóng sự. 
Đến tháng 6/1969, chính phủ CMLT 
CHMNVN ra đời, Mai Lộc trở thành Cục 
trưởng Cục Điện ảnh miền Nam (Lưu 
Hữu Phước làm bộ trưởng Bộ VHTT). 
Trong suốt thời giam năm vùng, Mai Lộc 
lây tên là Lê Văn Ba, giả dạng thành Việt 
kiều Campuchia, được tạm trú tại thành phố Sai Gòn, thường 
xuyên liên lạc với các cơ sở cách mạng. Ông đã từng tiếp xúc 
với đạo diễn Thân Trọng Kỳ (người đã từng tu nghiệp điện 
ảnh ở Mỹ) tại Trung tâm Quốc gia Điện ảnh, gặp gỡ đạo diễn 
Lê Dân, Lưu Bạch Đàn, Hoàng Vĩnh Lộc (từng xem phim 
Người Tình Không Chân Dung, Ngọc Lan của Đỗ Tiến Đức, 
Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang của Lê Hoàng Hoa... trong 
thói gian này). Dé nám duoc tinh hinh hoat dong cua dién anh 
Sài Gon, Mai Lộc đã cử Hoàng Thi Than (cơ sở cách mang 
mién Trung, từng lam việc tại toa an Nha Trang, cán bộ điện 
ảnh giải phóng) vào học tại trường Đại học Minh Đức, phân 
khoa điện ảnh. Năm 1973, hiệp định Paris ky kết, ông trở về 
Hà Nội đoàn tụ với gia đình vào cuối thu năm 1974 sau 12 
năm xa cách vợ con. Chưa được bao lầu thì ông được điện từ 
miền Nam phải trở về gấp trong chiến dịch Hồ Chi Minh dé 
giải phóng Sai Gon. Va ông đã có mặt, hơn 10 năm làm giảm 
đốc Xí nghiệp Phim Tổng hợp TP. HCM (gồm Xưởng phim 
Truyện, Xưởng phim Tài liệu và Xưởng phim Hoạt hình), về 
hưu, làm báo... rồi ông trở thanh người thiên cô đúng vào 


1 


* 
* 
y 
ë 
T 
FU 
p 
y 
đai 





Duc Hoan trong phim Vo Chang Ai Phu (1961) 


Nguyễn Hiền 


đêm bé mac LHPVN lần thứ XVII tại Phú Yên (17-12-2011) 
hưởng tho 88 tuổi. 








Trịnh Mai Diêm (1928-1994) - Tốt 
nghiệp Trường Đại học Quốc gia Liên 
Só (VGIK) khoảng những năm đầu 60, 
cùng học có đạo diễn Trần Đắc, biên 
kịch Bành Bảo, họa sĩ Lê Thu Đức... 
Năm 1964 ông được cử vào Nam 
công tác điện ảnh ở B. Năm 1976, rời 
công tác tử Phòng Văn hóa thuộc Uỷ 
ban Quân quản TP. Sài Gòn về Hà Nội 
làm Tổng ban biên tập Tạp chí Điện 
ảnh. Trên tờ Điện ảnh, Trịnh Mai Diêm là người khởi đầu 
phê "hang cuốn dn Moi Tinh Đầu của đạo diễn Hai Ninh vi 
không đúng thực tế so 
với tỉnh hình mới giải 
phóng như thành phố Sài 
Gòn. Phê phán của ông 
được giới văn nghệ điện 
ảnh và bạn đọc của tạp 
chí đồng tình ủng hộ. 
Một thời gian sau ông 
được điều động về làm 
Viện trưởng Viện Tư liệu 
phim Việt Nam với sự 
giúp đỡ của Liên đoàn Lưu trữ phim Quốc tế Pháp. Trịnh Mai 
Diêm là người có công sức xây dựng nên những đề án tổ 
chức ngành điện ảnh Việt Nam, thành lập kho phim có khả 
năng bảo quản an toàn những tác phẩm điện ảnh Việt Nam. 





CS 


Khương Mễ quay phim tài liệu Trân Mộc Hóa, và 
phim truyện Biển Động. 


! Danh hiệu NSND (Nghệ Sĩ Nhân Dân) là danh hiệu cao quí nhất được Nhà 
nước XHCN Việt Nam tặng thưởng, có bằng chứng nhận của Chủ tịch nước, và 
tiền thưởng theo qui định của Chính phủ. Những người được trao tặng danh 
hiệu này phải là người nghệ sĩ có nhiều đóng góp và cống hiến trong lãnh vực 
nghệ thuật ít nhất là 20 năm (chưa kể 5 năm sau khi đoạt được danh hiệu NSƯT 
- Nghệ Sĩ Ưu Tú). Đã có tất cả 7 đợt, đợt đầu tiên trao tặng là năm 1984 cho tất 
cả 40 nghệ sĩ. đợt gần nhất là năm 2012 cho 73 người. Sài Gòn có Lê Hoàng 
Hoa, Lê Dân, Nguyễn Chánh Tín, Trần Đình Mưu, Thanh Nga, Thùy Liên, Lê 
Đình Ấn... được tặng danh hiệu NSƯT. Năm Châu, Bảy Nam, Ba Vân, Kim 
Cương, Lý Huỳnh, Bạch Tuyết... đã được tặng danh hiệu NSND. 

Tiêu chuẩn để được xét tặng là người nghệ sĩ phải trung thành với Tổ quốc, 
với chủ nghĩa xã hội, có tài năng xuất sắc, có cống hién nhiều cho sự nghiệp 
cách mạng Việt Nam. 

? Theo hồi ký của Mai Lộc viết ở Chương III tập Tir Bung Biên - Việt Bac tới 
Điện Ảnh, ông đã cùng đạo diễn Hồng Nghi thực tập khóa đạo diễn ở Trung 
quốc. Về nước, làm đạo diễn phim truyện ở Xưởng phim Truyện Việt Nam số 
7 đường Trần Phú, Hà Nội. Ông thấy nỗi khát vọng của nhiều người muốn có 
một cuốn phim truyện, ông tiến hành thực hiện một tác phẩm của soạn gia cải 
lương Nam bộ tập kết là Ngọc Cung về câu chuyện tình của một đôi nam nữ 
trong một cuộc khởi nghĩa ở Hòn Khoai, Cà Mau. Mai Lộc chọn Khương Mễ 
quay phim, và một số anh chị em trong đoàn kịch nói Nam bộ đóng phim Biển 
Động. Sau hon ba tháng trời ròng rã, phim truyện Biển Động cuối cùng đã hoàn 
tất, nhưng đến phần kiểm duyệt thì bị bác vì nội dung không phù hợp với 
đường lối chính trị lúc bấy giờ (vì phim mô tả cuộc nói dậy thất bại tại miền 
Nam). Lê ra phim Biển Động là cuón phim truyện cách mạng dau tiên của miền 
Bắc, thay vì Chung Một Dòng Sóng (1959) của các đạo diễn Hồng Nghi, Hiếu 
Dân và Quốc Long còn đang làm trong thời gian ấy với sự giúp đỡ của các nhà 
làm phim Trung quốc. 

3 Ông tên thật là Cao Thành Nhơn, Nguyễn Hiền là bí danh trong lúc hoạt động 
cách mạng. Theo kháng chiến năm 1945 tại Sài Gòn, học sinh trường Lê Bá 
Cang. Năm 1950, ông cùng với Khánh Cao học nghề điện ảnh tại chiến khu 8, 
sau đó ông tập kêt ra Bắc rôi được đi tu nghiệp điện ảnh tại Công hòa Dân chủ 
Đức (Đông Đức). Năm 1962, ông trở về Nam bộ xây dựng Xưởng phim Giải 
Phong, dao tạo một đội ngũ quay phim thời sự chiến tranh đầu tiên của điện 
ảnh giải phóng. Ông từ trần vào ngày mông hai Tết Ất Hợi 2-2-1995 tại Sài 
Gòn, ba ngày trước khi kỷ niệm 33 năm thành lập Xưởng phim Giải Phóng. 


321 


e 


Tin Mj Anh 
Điện Ảnh ® 


Việt Nam а 


2 
Luyén tiếc m 








Đã hơn 35 năm trôi qua, kể từ sau biến cố lịch sử 30 tháng 4 năm 1975, 
điện ảnh Việt Nam nay đã có nhiều bién dạng. 


KHI ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM BỊ LÃNG QUÊN 
Nhìn lại lịch sử điện ảnh của mình, nghệ thuật thứ bảy ở Việt Nam vốn đã 
có từ lâu, nếu so với thời gian đâu phát minh (1895) của hai anh em Louis va 


H Auguste Lumière thì điện ảnh Việt Nam đã có mặt ngay tu lúc phôi thai. Tuy 
= 


người Viét tiếp cận với nén văn minh này sớm nhất, nhưng lại không may 
mắn bằng những quốc gia lang giéng như Trung Hoa, Hong Kong, Nhật Ban, 
Ấn Độ và Nam Hàn. Dưới chế độ thực dân Pháp cai trị, điện ảnh Việt Nam đã 
nhom nhóm với những thước phim do chính người Việt Nam thực hiện, từ 
1925 đến 1940 cũng đủ cho thấy người Việt Nam rất yêu thích bộ môn nghệ 
thuật này. Sang đến thời kỳ chiến tranh, chia đôi đất nước, những người làm 
điện ảnh của hai miên Nam Bắc vẫn đam mê làm phim, vẫn tiếp tục dấn thân, 
đầu tư trí tuệ công sức của mình vào nghệ thuật thứ bảy. Nhưng với hơn 80 
năm ngươi Việt làm điện ảnh (101 với điện anh Cách mang thi gan 60 nam), 
đất nước Việt Nam chúng ta vẫn chưa có một kiệt tác điện anh vi đại nào sánh 
nổi với những cuốn phim vĩ đại của nước ngoài như: Rashomon (1950) của 
Akira Kurosawa, Bicycle Thieves (1946) cua Vittorio De Sica, Citizen Kane 
(1941) cua Orson Welles. The Battleship Potemkin (1925) cua Sergei Eis- 
entein, Metropolis (1926) cua Fritz Lang, La Dolce Vita (1960) cua Federico 
Fellini, hoặc Napoleon (1927) cua Abel Gance... Thể giới van chưa thấy 
những điểm son, những tac phẩm kinh điển xuất sắc nhất của điện ảnh Việt 
Nam, chưa có tác phẩm xuất chúng nào có giá trị xứng đáng với thời gian để 
người đời phải thực sự suy ngám, khám phục và ngưỡng mội 

Việt Nam không thiếu nhân tài, nhưng chưa có thiên tài để làm nên kinh 
điển! Nếu như chỉ biết vận dụng những kiến thức điện ảnh bằng những hình 
ành và âm thanh không thôi thì cũng chưa đủ, mà phải biết sáng tạo nên 
những giá trị lâu dài của nó, biết dẫn dat, say mê người xem dù cuốn phim đó 
mới làm hoặc đã làm từ lâu rồi mà vẫn như mới, để người xem phải công nhận 
rằng, đây là một cuốn phim hay, có sức thu hút mạnh và cuối cùng vẫn là một 
cuốn phim rất đáng để được thưởng thức. Đấy là những chỗ thiếu thốn, một 
khoảng trống không ánh sáng mà những người làm điện ảnh Việt Nam ngày 
nay cần phải tìm kiếm, phải thực tế tìm hiểu xem đối tượng của mình có cảm 
nhận được đâu là giá trị của một cuốn phim kinh điển. Tiếc thay, những người 
Việt làm phim đã lãng quên điều đó, chỉ biết trong một phạm vi nhỏ mà 
không bành trướng ở những khán giả yêu mến điện ảnh không cùng chung 


` 


A AN" 


mau da, ngôn ngữ, van hóa đang cho đón những cuốn phim có "hồn" của 
chúng ta để thưởng thức cho dù kỹ thuật điện ảnh Việt Nam còn yếu kém, đất 
nước còn nghèo nàn. 

Mới đây, ngày 10 tháng I1 năm 2010, Hàn Lâm Viện Nghệ thuật và Khoa 
học Điện anh Hoa Kỳ (The Academy of Motion Picture Arts and Sciences) da 
vinh danh đạo diễn Dang Nhat Minh về những đóng góp của ông đối với nên 
điện ảnh Việt Nam qua những cuốn phim đầy tính nghệ thuật, dân tộc và nhân 
bản của ngươi Việt như: Có Gái Trên Sông, Thương Nhớ Đồng Quê, Bao Giờ 
Cho Đến Tháng Mười, Thị Xã Trong Tầm Tay, Hà Nội - Mùa Đông 46, Trở 
Về, Mùa Oi, Đừng Đối. 

Đây là một sự kiện để Hollywood và thế giới nhìn thấy được điện ảnh Việt 
Nam góp mặt xứng đáng với nghệ thuật thứ bảy đầy hấp dẫn và sáng tạo này. 
Bên cạnh buổi lễ vinh danh Đặng Nhật Minh còn có buổi chiếu phim Mia Oi 
(The Guava House, hợp tac sản xuất giữa Việt Nam và Pháp, 2000) của chính 
ông, và chương trình New Voices from Vietnam với một số phim như: Bi, 
Đừng So! (Bi, Don’t Be Afraid!, sản xuất hỗn hợp giữa Việt Nam, Pháp và 
Đức, 2010) của đạo diễn Phan Dang Di, Cánh Đồng Bất Tận (Floating Lives, 
2010) của Nguyễn Quang Bình, Trang Noi Day Giéng (The Moon at the Bot- 
tom of the Well, 2008) của Nguyễn Vinh Son, Choi Voi (Adrift, hỗn hợp san 





Dao dién Dang 
Nhat Minh hiện 
diện tại buổi lễ vinh 
danh tên tuổi ông 
của Hàn Lâm Viện 
Nghệ thuật và Khoa 
học Điện ảnh Hoa 
Ky tai Samuel 
Goldwyn Theater 
ngay 10-11-2010 
(hinh bén phai) 
























Dao dién Dang 
Nhat Minh chụp 
hình lưu niệm với 
tài tử Kiều Chinh 
và Đỗ Hải Yến R 
trước buổi lễ (hình 
dưới) 

(Ảnh: Trần Hoàng Anh) 


Phim Cô Gái 
Trên Sông 
(1987) là cuốn 
phim mà đạo 
diễn Đặng Nhật 
Minh tâm đắc 
nhất. Phim đoạt 
giải Bóng sen 
bạc tại LHP Việt 
Nam lần thu 
VIIL | 
Í EN Phim 
Mùa Ĝi (2000), 
giải Bóng sen vàng 
tai LHP Viét Nam 
lần thứ XIII. Day là 
giải Bông Sen Vàng 
thứ 3 của ông trong 
sự nghiệp điện ảnh 
của mình. 


Phim Đừng Рб? (2009) 
là cuốn phim mới nhất của 
đạo diễn Đặng Nhật Minh 
về cuốn nhật ký của Đặng 
Thùy Trâm, một nu bác sĩ 
trẻ trong cuộc chiến tranh 
"chống Mỹ cứu nước." 

Phim đoạt giải Bóng 
sen vàng tại LHPVN lần 
thú XVI, và nhiều giải ` š 
thưởng tại Cánh diều vàng 
2009: phim xuất sắc nhất, 


МИНОС NGÀY LÊ LON 
7 S và 19-5/2009 


đạo diễn xuất sắc nhất, nữ 
diễn viên chính xuất sắc © 
nhất, họa sĩ xuất sắc nhất, 
và âm thanh xuất sắc 
nhất . 





xuất gitia Pháp và Việt Nam, 2009) cua Bùi Thạc Chuyên, Bây Rồng (Clash, 
2009) của Lê Thanh Sơn, Cu và Chim Se Sé (Owl and the Sparrow, 2007) của 
Stephane Gauger, cùng với một số phim ngắn và phim tài liệu của một số đạo 
diễn trẻ. 

Song, đó là một tia sáng nhỏ, một dấu hiệu khả quan hơn trong quá trình 
thức tỉnh để đưa điện ảnh Việt Nam vươn lên với thế giới, để hội nhập với họ 
trong sự khôi phục của một quốc gia đã từng gánh nặng một cuộc chiến tranh 
dải đăng đắn, đầy thử thách và hy sinh. 

Bên cạnh sự quên lãng đó, ở một khía cạnh khác, những ngươi đương thời 
hiện nay ở Việt Nam đã không thừa nhận những hoạt động điện ảnh của Việt 
Nam Cộng Hòa, nói một cách khác là của chế độ cũ. Đó là một khoảng trống 
trong lịch sử điện ành Việt Nam, khoảng trống đó vẫn kéo dài, và sự quên 
lãng đang dần dần lấn chiếm. Ít có ai còn nhớ rõ những cuốn phim Việt Nam 
thời xa xưa đã in sâu trong tâm trí của mình bằng những hình ảnh va âm thanh 
của Cánh Đồng Ma, của Trọn Với Tình, Bến Cũ, Đôi Mat Người Xua..., hoặc 
gan hơn nữa là Chiều Kỷ Niệm, Chân Trời Tim, Loan Mat Nhung, hay Nắng 
Chiều, Ngoc Lan, Mua Trong Bình Minh... tất cả nhu dang mo nhat theo thời 
gian. Khó có thể gom góp lại được những dấu ấn đó trong một điều kiện hạn 
hẹp và thiếu thốn. Những ghi chép, thông tin, hình ảnh, hoặc bất cứ những gì 
liên quan đến điện ảnh Sài Gòn trước kia đều là một việc tìm tòi khó khăn 
trong sự lãng quên đó! Rất tiếc là sau biến cố của đất nước đã xảy ra, nền điện 
ảnh Sài Gòn, nên điện ảnh miền Nam đã tan rã. Những người làm phim đã 
không còn cơ hội thực hiện những giấc mơ của mình nữa, họ đã mất tất cả 
những gì mà họ đã cống hiến cho nghệ thuật thứ bảy. Và cũng sẽ không còn 
một ai gìn giữ nó nửa, để những công trình, tác phẩm điện ảnh của mình bị 
mai một và mất luôn cả dấu tích. Nó có thể bị thất thoát, bị soi mòn theo thời 
gian, bị bỏ rơi như những đứa con hoang, bị xa lánh, bị bỏ xó như những 
người tù khổ sai. 

Cho dù xảy ra như thế nào đi chăng nữa, những ai còn tha thiết, yêu mến 
điện ảnh Việt Nam ngày xưa, thì vẫn còn vấn vương, và xem đây như là 
những kỷ niệm đẹp. Tiếc cho một thời vàng son, một thời vang bóng, một thời 
để yêu và một thời để nhớ... đã không còn nữa! 


KHI ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM LẬT TRANG SỬ MỚI 

Sau biến cố 30 tháng 4, năm 1975 có mấy ai trở lại với điện ảnh Việt Nam 
trong thời bình để tham gia một nền điện ảnh hoàn toàn mới lạ, một nền điện 
ảnh cách mang thì chỉ có một vài người còn sót lại như Tham Thúy Hằng, tái 
xuất hiện trong các phim Ngọn Lửa Krongjung, Dam Cưới Chay Tang, Cho 
Cả Ngày Mai, Nơi Gặp Go Cua Tình Yéu..., hoặc Băng Châu trong Mối Tình 
Đầu, Giữa Hai Làn Nước, Hoa Mi trong Cánh Đồng Мо Оос, Thanh Lan và 
Nguyễn Chánh Tín trong Ván Bài Lật Ngửa, Ly Huynh trong Có Nhip, Hon 
Đất, Mùa Gió Chướng, Ving Gió Xoáy, Lửa Chay Thành Đại La, Thang Long 
Dé Nhất Kiếm, Phi Thoàn trong Hồ Sơ trinh Sat, Dam Cưới Chay Tang, Bán 
Tình Ca Cuối Cùng, Thanh Tú trong Biệt Động Sài Gon (phim truyền hình), 
Trần Quang trong Tội Lỗi Cuối Cùng, Bãi Biển Đời Người, Con Thu Tát 
Nguyền... Còn một số khác thì ẩn dật, rút lui, bỏ nghề, hoặc xuất hiện trên các 
sân khấu cải lương, ca nhạc kịch như Kim Cương, Huỳnh Thanh Trà, Bạch 
Tuyết, Vân Hùng, Ngọc Đức... 

Các đạo diễn trở lại sàn quay có Bùi Sơn Duân (sau đổi là Lam Sơn) đã 
dính liền với Xí nghiệp phim Tổng hợp Thành phố HCM với các phim Bản 
Nhac Người Tu, Giwa Hai Làn Nước, Đường Dây Côn Dao (1980), Đám Cưới 
Chay Tang. Kế đó có Lê Mộng Hoàng với Vét Thu Nam Tháng, Tim Lại Cuộc 
Đời, Ngọn Lửa Thân Kỳ, Vi Dang Tình Yêu. Lê Hoang Hoa (tức Khôi 
Nguyên) voi Kỷ Мет Vùng Ven, Neon Lửa Krongjung, Van Bai Lát Ngửa. 
Lưu Bach Đàn với Vung Trời Cho Chim Câu, và nhất là đạo diễn Lê Dân với 
nhiều cuốn phim mà ông đạo diễn nhu: Cánh Đồng Mo Ước, Dòng Sóng 









Ngày 15/5/1975 giới Văn Nghệ sĩ Thành phố Sài Gòn - Gia Định 
mừng "ngày chiến thang, giải phóng hoàn toàn miễn Nam" của 
Cộng sản miền Bắc, điện ảnh lật trang sử mới... 


aT 


^m d 

hod к= ? 
> i Е-Е II. + 

< P, 
1 б 
y -— "T > ` 
` - 
a" 1 
4 { А ú 
, ¿ | ^ 
Я 
" ` 
E 7 
` i PL р 
` - 4 * : ; : 
| > f К a -— 
» 2 
` и ^ ` 
2 
Y i 


Một cuộc hop mát ly thú giữa Tham Thúy Hang và Trà Giang cùng 
với những nhà làm phim điện ảnh hai miền Nam - Bắc tại 
Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ IV t6 chức tại thành phố 
Sài Gòn năm 1977. 





Miền Bắc và miền Nam thống nhất, điện ảnh là một. Đạo diễn 
Hải Ninh (đứng giữa) cùng Thế Anh và Trần Quang, hai diễn viên 
gạo cội của hai miền đất nước đóng chung môt phim Mó; Tình Dau 

được sản xuất bởi Xưởng phim Truyện Việt Nam năm 1977. 





— 


Tai tử miền Bắc (Phương Thanh) va tài tử miền Nam (Tran Quang) 
đóng chung phim Tội Lỗi Cuối Cùng của đạo diễn 
Trần Phương. Phim đoạt giải Bông Sen Bạc tại LHP Việt Nam 
lần thứ V được tổ chức tại Hà Nội, 1980. (Ảnh: Tạp chí TGĐA) 











Ss 

ze 
za 
qa 
Ri 





Không Quên, Pho Tượng, Xương Rồng Đen, 
Người Con Gái Đất Dó, Ông Cố Van, va gần đây 
nhất là Những Bức Thư Từ Sơn Mỹ. Trong dự kiến 
tương lai, nhà đạo diễn Lê Dân sẽ làm một cuốn 
phim ca ngợi đại tướng Võ Nguyên Giáp, người 
đã lãnh đạo cuộc chiến thang đánh bại quân Pháp 
tại Điện Biên Phủ năm 54, và cùng vơi đại tướng 
Văn Tiến Dũng đánh bại quân Mỹ bằng cuộc 
Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân năm 75! 


NGƯỜI VIET TRONG SINH HOAT ĐIỆN ANH | 


Kiều Chinh là một tài tử điện ảnh Việt Nam 


duy nhất ở hải ngoại rất dáng khám phuc và ca “^ 


ngợi. Cô đã có nhiêu năm kinh nghiệm diễn xuất 
trước ống kính camera và từng thủ nhiều vai phức 
tạp. Cô là người rất yêu nghê và có nhiều đam mê 
với nghệ thuật thứ bảy. Nhưng sự đóng góp của 
cô chỉ là những bot bién đối với một kinh đô điện 
anh tân kỳ như Hollywood! 

Có rất nhiêu tài tử, diễn viên điện ảnh Việt 





Ca sĩ Khánh Ngọc xuất hiện lần đầu 
tiên trên màn ảnh lớn, được chọn đóng 
vai chánh nü trong phim Anh Sáng 
Miền Nam (Saigon, 1956) của đạo diễn 
Phi Luật Tân Gerardo de León. Sau đó 
đó cô được mời đóng phim: Dat Lành 
của đạo diễn Đỗ Bá Thế, và Ràng Buộc 
của đạo diễn Thái Thúc Nha. Đến năm 
1961, cô sang Mỹ tu nghiệp điện ảnh 
và có giử một vai trong Operation 





Bikini (1963) của đạo diễn Anthony 
Carras. Một thời gian sau thì cô lập gia 
đình và ở lại Mỹ cho đến nay. Hiện cô 
đang sinh sống tại Los Aneles, CA và 
rất thích thú khi gặp lại những người 
Việt Nam trên mãnh đất này. Tuy vậy, 
Khánh Ngọc vẫn nhớ quê hương và 
mong có ngày trở về. 
Hình trên, bên phải: 
Poster phim Anh Sáng Miền Nam 
(Saigon, 1956) 


Nam khi sang Mỹ, hoặc các quốc gia khác (có 
người sang định cư trước biến cố 30-4-1975 như 
Khánh Ngọc, từng diễn xuất trong phim Anh Sáng 
Miền Nam) đều giải nghệ, hoặc chỉ đóng vài ba 
phim rồi biến mất! Rất nhiêu lý do tại sao họ lại 
không tiếp tục được sự nghiệp điện ảnh của mình. 
Nhiều người nổi tiếng, vang bóng một thời lại 
chuyển sang làm nghề khác, rời bỏ điện ảnh đầu 
tư kinh doanh ngành khác còn thích thú hơn và nhẹ nhàng hơn! chẳng hạn như 
nữ tài tử Kim Vui kinh doanh địa 6c. 

Cái khó khăn của cuộc sống tha huong, ty nan, lưu vong, là ngôn ngư bất 
đồng, đó là vấn đê chính yếu của những người ở thế hệ cao niên. Khi đạo diễn 
Bùi Sơn Duân sang Mỹ, ông cũng có nhiều tham vọng như những người đã 
sang trước, nhưng ở cái tuổi thất tuần làm sao mà gánh vác nói như cái thời 
thập niên 70, 80! Ong cũng có những đam mê, những đam mê mà ông nuôi 
dưỡng tu bao nhiêu năm khi còn ở qué nhà. Cho dù ông làm chủ tịch cái gọi là 
Hội Điện Ảnh Việt Nam Hải Ngoại, ông cũng không thể đưa hội hoạt động 
như ý ông mong muốn, sinh hoạt rất khó khăn vì ở đất Mỹ bao la rộng lớn 
này, người Việt sống rải rác khắp các nơi, qui tụ những người yêu mến điện 
ảnh không phải là một chuyện dễ!. Ngay chính những người trẻ hơn ông như 
Đặng Trần Thức, Nguyễn Long, Võ Doãn Châu... khi mới đặt chân lên đất 
Mỹ cũng có những ý nguyện đó, cũng muốn tiếp tục làm phim, nhưng cũng 
đành bó tay, không tài nào làm nên được! đừng nói chi ở hàng tai tử, diễn viên 
thì cũng có những cái khó khăn tương tự, muốn diễn xuất với cái nghiệp điện 
ảnh cũng dễ lòng nản chí như Lê Quỳnh, La Thoại Tân, Đoàn Châu Mậu, 
Hùng Cường, Lê Tuấn, Bảo An, Mộng Tuyền, Ngọc Phu, Thanh Lan, Bang 
Châu, Họa Mi, Tay Hồng, Tran Quang, Tâm Phan, và kể cả tai tử Don Dương 
cũng đành chịu thua, đành luyến tiếc cái thời vàng son của mình! ai có thể 
vươn lên đươc để trở thành những ngôi sao của điện ảnh Hollywood? rất khó. 
Hãy nhìn vào điện ảnh Hollywood hơn 100 năm qua, những người A châu nói 
tiếng, có chỗ đứng vững, đếm được trên dau ngón tay. Người A châu đầu tiên 
đoạt giải Oscar của Mỹ là Miyoshi Umeki, người Nhật, giải nữ tài tử phụ xuất 
sắc nhất (Best Supporting Actress) năm 1957 qua cuón phim Sayonara của 
đạo diễn Joshua Logan (cùng diễn chung có Marlon Brando, James Garner, 
Red Buttons). Người A châu thứ hai là Haing S. Ngor, người Campuchia, 
đoạt giải Nam tài tử phụ xuất sắc nhất (Best Supporting Actor) năm 1984 với 


ТЕВВАМ 22090. SALCEDO Bx PEREZ 
pP (ийе PACHECO Koxk NGOC 


on 


IN VIETNAM 





PRODUCED AND 4 FILMED 







With a Supporting Cast of 800,000 people! 
A MOVIE STORY OF PPK PROPORTIONS 


“SAIGON” 5 TRULY A MILESTONE Зы, 
IW THE HISTORY OF PHILIPPINE MOVIES! 7 a 


E 
e 










> ~. 
” 
І 
B 


v. 


f 
b 1 
STORY AND SCREENPLAY BY | 


CESAR AMIGO 
TITO AREVALO Z 


DIRECTED BY 


DELEON 


Ry re ew ge h 
P 

- ^4 Ai Pi! 4. 
VIS i to. t1 D ТОГОА m Ah. с; 





"AE 
am - 


— — ~— 


Hình dưới: 

Poster phim Con Mua Hạ do Nguyễn Bạch Trương đạo diễn. Đây là 
một cuốn phim Viét Nam 35mm lần đầu tiên được thực hiện tai hải 
ngoại. Phim thuộc loại tâm lý, tình cảm xã hội, đi sát với đời sống 
của người ty nạn tại Hoa Kỳ. Phim có sự góp mặt của những tài 
năng mới nhu: Thanh Hang, Chris Huỳnh, Mạnh Nam, Ali Hoàng, 
Zaza Minh Thao, Ngoc Anh, Thai Nguyén, Cindy Thu Lee. Chuyén 
phim của Trúc Hồ, Trung Hanh va Bach Đông viết từ nguồn cam 
hứng Theo Vò2ong Tay Học Trò của nữ văn sĩ Nguyễn Thị Hoàng. 
Phân cảnh và đối thoai: Trầm Tử Thiêng. Đạo diễn Hình ảnh & Ráp 
nối: Lu Huỳnh. Nhạc phim: Trúc Hồ. Sản xuất: A Diamond Pic- 
tures Productions / A Vietnamvision Films, 1992. 


KG  ..... — — к. w `. ee tome _ mn Gre eye 
BELL ey. 00 eam Mide Мк w An. Thee ewer G LI] 


р 
Vet мт 
ESSE SIM I 1 ү 73131 
LL... LL 


F 
x" = I1 ВНА Ба IE IPM ITI 





phim The Killing Fields của đạo diễn 
Roland Joffe (cùng diễn có Sam Wa- 
terston). Điểm vàng son là khán giả 
Mỹ khâm phục, ngưỡng mộ nhất tài 
năng của nhà đạo diễn người Nhật | 
Akira Kurosawa, người đã từng được | 
Hàn Lâm Viện Nghệ thuật và Khoa | 
học Điện ảnh Hoa Kỳ (The Academy 

of Motion Picture Arts and Sciences) 

tri an va tuyên dương tại giải Oscar Hai đạo diễn lừng danh của Hollywood là George 
lần thứ 62 (1989) VỚI giải thưởng cao Lucas va Steven Spielberg trân trọng trao giải Lifetime 


; à Р i .„.  Archievement (Honorary Oscar) cho đạo diễn Akira 
qui Lifetime Archievement (giài Kurosawa tại giải Oscar lần thứ 62 năm 1989. 


Thành Tựu Trọn Đời). Dén cuối thập — 
niên 90 thi rằm rộ có các đạo diễn John Woo (tức Ngô Khai Sâm, người Hong 
Kong), Ang Lee (Lý An, người Đài Loan, học điện ảnh ở Mỹ) các tài tử 
Jackie Chan (Thành Long), Jet Li (Lý Liên Kiệt), Chow Yun-Fat (Chau 
Nhuận Phát), Michelle Yeoh (Duong Tử Quỳnh)... rất nói đình dám nhưng rói 
cũng nhẹ nhàng trôi di! 


Sang đến thế hệ kế tiếp, thế hệ trẻ hơn thì cũng vẫn không thấy gì sáng sủa 
lắm! Lai rai vài người có tên trong một số phim của Mỹ, hoặc của các nước 
khác. Khi cộng đồng Việt Nam ở Mỹ tạm yên ổn, sinh hoạt văn hóa, xã hội, 
báo chí, kinh doanh thương mại trở nên phồn thịnh. Người ta thấy xuất hiện 
những người trẻ có tâm huyết cũng như không tâm huyết với điện ảnh như: 
Thái Tài, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Nhu Loan, Thanh Hang, Chris Huynh, 
Diễm Liên... nhưng cũng không có øì là nổi bật cho lắm! Cho đến khi ở thế hệ 
7x, 8x, 9x mới có được một số thành tựu vê phim ảnh ở Hollywood. Có rất 
nhiêu người Việt Nam tham gia đóng phim và làm phim, nhiêu chuyên viên 
kỹ thuât được đào tạo và làm việc trong những phim trường, hãng phim nổi 
tiếng như Warner Bros., Columbia, Paramount Pictures, MGM, Walt Dis- 
ney’s, Pixar, và ca Lucas Film Ltd nữa! (nhưng tiếc thay, chưa có một cái 
tượng Oscar nào lọt vào tay người Việt!). 


Đất nước Việt Nam không còn bị chia đôi hai miên Nam Bắc sau một cuộc 
chiến dài đăng đẳng. Những nhà lãnh đạo Hà Nội, và Mặt trận Giải phóng 
miền Nam đã "thống nhất" đất nước thành một quốc gia gọi là Cộng hòa Xã 
hội Chủ nghĩa Việt Nam, điện ảnh Việt Nam bước sang một giai đoạn mới 
trong lịch sử của mình. 

Sài Gòn là một thành phố lớn nhất ở miền Nam, sau gidi phóng vẫn trỏ 
thành nơi tập hợp những tinh hoa tinh tú nhất của đất nước. Các nhà làm phim 
miền Bắc nổi tiếng như đạo diễn Hải Ninh và đạo diễn Đặng Nhật Minh đều 
theo chiến địch mùa Xuân đại thắng đến Sài Gòn. Chưa kể các nhóm ở trong 
rừng, ở chiến khu, nằm vùng, hoặc những người có công với cách mạng, 
những người đã từng tham gia sinh hoạt điện anh Sai Gòn trước đó như đạo 
diễn Lê Dân, Lê Mộng Hoàng, Lê Hoàng Hoa, Bùi Sơn Duân... hoặc các tài tử 
Băng Châu, Nguyễn Chánh Tín, Thanh Lan, Kim Cương, Tham Thúy Hang... 
tất cả đều có mặt tại Sai Gòn để chứng kiến những hình ảnh cuối cùng của 
cuộc chiến, đón chào điện ảnh cách mạng trong những ngày đầu hòa bình. 

Ngày 10 tháng 9 năm 1976, Xí nghiệp phim Tổng hợp (sau này là Xưởng 
phim Giải Phóng) được thành lập. Sau đó là Xí nghiệp phim Nguyễn Đình 
Chiểu thành lập trên cơ sở vật chất của Hãng phim Alpha của đạo diễn Thái 
Thúc Nha. 

Cuốn phim truyện truyền hình đầu tiên được thực hiện trong những ngày 
này là Có Nhíp do ông Khương Mễ làm đạo diễn, phó đạo diễn kiêm quay 
phim là Lê Hoàng Hoa, với các diễn viên Lý Huỳnh, Thùy Liên, Mộng 
Tuyền, Tran Quang, và người thiệt Nguyễn Trung Kiên vai có Мыр (người dà 





Poster phim Thiên Dang Đánh Mất (Lost Paradise) do Robert J. 
Hyatt (1939-2007) dao diễn, phỏng theo truyện của Nguyễn Cao Kỳ 
Duyên, Như Loan viết phân cảnh. Diễn viên trong phim này gồm 
có: Như Loan, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Đào Anh Tuấn, Nguyễn Anh 
Vũ và sự góp mặt đặc biệt của Madame Hạnh Phước. Phim được đưa 
đi trình chiếu ở nhiều thành phố lớn Hoa Kỳ. Tuy không thành công 
lắm, nhưng cũng gây được một ít tiếng vang là phim Mỹ nói tiếng 
Việt. Phim do Oasis Enterprises sản xuất, 1993. 





Kịch sĩ Lê Tuấn trở về Việt Nam hợp tác với Hãng phim Giải Phóng 

sản xuất các phim: Bên Kia Màn Sương (1990), Bui Bolsa (1992) và 

Tình Người (1993) với các tài tử Thanh Lan, Bắc Sơn, Za Za Minh 
Thảo, Đơn Dương, Trần Thiện... 

Hình trên: Phim Tình Người. 

Hình đưới: Phim Bui Bolsa. 











từng dẫn đường cho quân giải phóng va bộ đội miền Bắc tién quân vào Sai 
Gòn hài cuối tháng 4 năm 1975). Phim do Đài Truyền hình TP. HCM sản 
xuất, và chiêu làn đầu tiên vào các ngày mùng Một, mùng Hai Tết năm Dinh 
Ty 1977. 

Liên tiếp kể từ năm 77, 78, Xí nghiệp phim Tổng Hợp đã sản xuất hàng 
năm khoảng 20 phim truyện, phim tài liệu tuyên truyên và phim hoạt họa. 

Dựa theo lê lối sản xuất phim đã có từ hơn 50 năm nay, tất cả các loại 
phim làm ra đều theo cơ chế bao cấp. Nhà nước đưa ngân sách, phân chia cho 


Ы các thể loại phim, các xưởng phim cứ nhu thé mà thực hiện theo chỉ tiêu. 


Nguồn tài trợ của nhà nước chính là đồng lương cho tất cả những người làm 
công tác điện ảnh. Hiện nay, theo Luật Điện ảnh mà Quốc hội nước 
CHXHCN Việt Nam đã biểu quyết hồi năm 2006 thì chỉ có hai hãng phim 
được nguồn tài trợ của nhà nước là Hàng phim Tài liệu và Khoa hoc Trung 
ương, và Hãng phim Hoạt hình. Như vậy là các hãng phim khác (có tất cả là 5 
hãng phim thuộc Nhà nước) sẽ tự động giải tán và theo cơ chế mới. Tuy 
nhiên, nếu như có tác phẩm nào được chọn thì nhà nước cũng có thể đầu tư, 
chẳng hạn như gần đây có Ký Uc Điện Biên (nhân kỷ niệm 50 năm chiến 
thắng Điện Biên Phủ, 2004) của đạo diễn Đỗ Minh Tuấn với kinh phí 13,5 tỷ 
đồng (VND), và bộ phim truyền hình nhiều tập Đường Đến Thành Thăng 
Long (nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, 2010) do Cận Duc Mậu (người 
Trung Hoa, từng đạo diễn phim truyền hình Tuổi Trẻ Bao Thanh Thiên) làm 
đạo diễn với kinh phí hơn 100 tỷ đồng (VND). 

Nhìn lại trong thời gian 25 năm đầu sau bién cố 30 tháng 4 năm 1975, điện 
ảnh Việt Nam đã sản xuất được một số phim tiêu biểu như (không kể phim 
tuyên truyền tài liệu): Sao Tháng Tam (đạo diễn Tran Đắc), Chuyến Xe Bão 
Tap, Anh và Em (Tran Vũ), Cánh Đồng Hoang, Mùa Gió Chuóng và Vùng 
Gió Xoáy (Hồng Sến), Thị Xã Trong Tầm Tay, Bao Giờ Cho Đến Tháng 
Mười, và Cô Gái Trên Sông (Đặng Nhật Minh), Ngày Lễ Thánh, Câu Chuyện 
Làng Dừa, Huyền Thoại Về Người Me, và Ai Giận, Ai Thương (Bạch Diệp), 
Có Мир (Khương Mê), Mối Tình Đầu (Hai Ninh), Tội Lỗi Cuối Cùng, Đêm 
Miền Yên Tĩnh, và Hy Vọng Cuối Củng (Trần Phương), Về Nơi Gió Cát và Xa 
và Gûn (Huy Thành), Khoảnh Khác Yên Lang Trong Chiến Tranh (Vũ Phạm 
Từ), Cơn Lốc Den (Thùy Vân), Phiên Tòa Cần Chánh An và Gánh Xiéc Rong 
(Việt Linh), Tháng Bom (Lê Đúc Tiến), Toa Dó Chết (phim hợp tác với Nga 
Sô), Nhung Manh Doi Rừng (hợp tác voi Đông Đức)... qua các Xưởng phim 
truyện Việt Nam, Xưởng phim Giải Phóng... Hầu hết các phim đều có nội 
dung đê cao anh hùng cách mạng, những vấn đề khó khăn rơi rớt lại của cuộc 
chiến trong đời sống xã hội và tinh thần của người Việt. 

Kể từ sau năm 1989, các xí nghiệp, xưởng phim trở thành hãng phim và 
chuyển từ chế độ bao cấp sang chế độ hạch toán kinh tế (có sự tài trợ một 
phân của nhà nước). Như vậy là sau thời kỳ bao cấp, các hãng phim nhà nước 
đã rơi vào tình trạng khó khăn, nhất là vấn đề đấu thầu kịch bản và việc nhà 
nước cấp vốn làm phim. Tình trạng xảy ra như vậy, các hãng phim nhà nước 
dần dần tự cổ phần hóa, số lượng phim sản xuất giảm rõ rệt, và cũng là cơ hội 
thúc đẩy, khuyến khích các hãng phim tư nhân tích cực hoạt động hơn trong 
việc sản xuất và phát hành phim, không những ở điện ảnh mà còn cả ở bên 
lãnh vực truyền hình nữa. 

Khoảng đầu thập niên 90, điện ảnh Việt Nam xuống dốc thê thảm, chỉ có 
dạng làm phim video thì phát triễn mạnh vì không đòi hỏi kinh phí cao và dễ 
làm hơn phim nhựa. Các hãng phim nhà nước (quốc doanh) cũng chuyển sang 
làm dạng này. Riêng thành phố Sài Gòn thì có khoảng 20 hãng phim đăng ký 
thành lập, trong đó có một số tổ chức, hội đoàn cũng nhào vô kinh doanh như 
Hãng phim Bến Nghé, Hãng phim Trẻ, Sài Gòn Phim, Phương Nam Phim, 
Hãng phim Hội Nhà Văn, Hãng phim Người Bảo Vệ... Thị trường phim ảnh 
video trở nên sôi động, hàng loạt phim đươc sản xuất ("phim mì ăn liền" là tù 
ngữ để diễn tả tình trạng ồ ạt này). Các rạp chiếu phim trong thành phố còn 





e ` 


Khoảng thập niên 90, Lê Công Tuấn Anh (1967-1996) là một 
ngôi sao sáng được nhiều người hâm mộ. Anh là một diễn viên tình 
cờ được trúng tuyển trong một cuộc thi được tổ chức bởi đoàn kịch 
Kim Cương, va sau đó anh được chon đóng một vai trong phim Tim 
Vàng của đạo diễn Lê Xuân Hoàng. 

Lê Công Tuấn Anh tiếp tục với điện ảnh, thành công nhất của 
anh là Vi Dang Tình Yêu đã nâng tên tuổi của anh lên cao và trổ 
thành thần tượng của giới trẻ (phim này anh đoạt giải "Nam Diễn 
viên chính Xuất sắc nhất" tại LHP Việt Nam lần thứ 10, 1993). 
Những cuốn phim khác của anh nổi bật có: Em Còn Nhớ Hay Em 
Đã Quên, Tuổi Thơ Dữ Dội, Anh Chỉ Có Mình Em, Sao Phượng Còn 
Buồn, Hoa Quỳnh Nở Muộn, Bên Bờ Ao Vong, Em va Michael 
Jackson, Mat Trời Đêm... Vai diễn cuối cùng của anh là phim truyền 
hình Ngọ Ngào và Man Trá cũng đã gây được nhiều thiện cảm với 
khán giả. Tiếc thay, ở quãng đời còn trẻ, anh đã quyên sinh ở tuổi 
29, để lại nhiều thương tiếc cho mọi người. Đám tang của anh là một 
trong những đám tang lớn nhất Sài Gòn, hàng chục ngàn người tiễn 
đưa, báo chí theo dõi tüng ngày từng giờ, và xôn xao dư luận cũng 
rất là nhiều. 

Với hơn 50 cuốn phim trong khoảng 10 năm, gồm cả phim 
truyền hình và phim video, Lê Công Tuấn Anh đã thực sự là một tài 
năng điện ảnh! 

(Anh: Doan Minh Tuấn) 





Phim Gái Nhảy (2003) của đạo diễn Lê Hoàng dánh dấu 
loạt phim thương mại giải trí đầu tiên sau cuộc 
khủng hoảng điện ảnh. 


khoảng 51 rạp, nhưng chỉ có khoảng 10 rạp là còn chiếu phim nhựa, số còn lại 
nhảy sang chiếu video, hoặc đóng cửa chuyển sang kinh doanh ngành khác. 
Xen kẻ trong số hàng trăm phim video, người xem mới tìm thấy được một số 
phim có chất lượng như: Sau Những Giấc Mo Hong, Lửa Chay Thành Dai La, 
Thang Long Dé Nhất Kiểm, Tình Người Kiép Ran, Ngã Ba Lòng, Phạm Công 
Сис Hoa, Ngọc Trong Đá, Lệnh Truy Na... là có số đông ngươi xem. Song 
bên cạnh đó, những tài năng điện ảnh xuất hiện như Don Dương, Diễm My, 
Lê Công Tuấn Anh, Việt Trinh, Thủy Tiên, Diễm Hương, Lý Hùng, Mỹ 
Duyên, Ngọc Hiệp... và những gương mặt đạo diễn mới như Việt Linh, Lê 
Hoàng, Đào Bá Sơn, Lê Xuân Hoàng, Nguyễn Vinh Sơn, Trần Mỹ Hà, Lê 
Cung Bắc... k 

Mai đến năm 2003, một luồng gió mới thói tới, phim Gdi Nhảy (nguyên Thanh Hang và Johnny Trí Nguyễn 
tác là Ti Tưởng Hop cua Hạnh, sau đổi thành Cave, rồi cuối cùng là Gái Nhảy) m СЩ 
của dao diễn Lê Hoang đã khói đầu một nguón sinh khí moi, một dòng phim 
thương mại giải trí đầu tiên sau cuộc khủng hoảng của điện ảnh Việt Nam 
trong thập niên 90. Chỉ trong tuần lễ đâu, cuốn phim này đã thu về hơn 1 tỷ 3 
(VND) và tổng số lên tới 12 tỷ sau đó, con số kỷ lục cao nhất trong lịch sử 
điện ảnh. 

Do hội nhập với thị trường thế giới, thương mại hóa, các rạp chiếu bóng 
được tân trang, mở rộng và hiện đại, các hãng phim tư nhân được phép thành 
lập, làn sóng Viét kiều về nước làm phim, nền điện ảnh Việt Nam bat đầu 
bước sang giai đoạn mới. 

Tháng 6 năm 2004, một phái đoàn điện ảnh Việt Nam gồm 15 người, trong 
đó có Cục phó Cục Điện ảnh Nguyễn Thị Hồng Ngát và các nhà đạo diễn, các 














—_— 


nhà làm phim như Lê Tiến Đức, Nguyễn Thanh Vân, Lưu Trong Ninh, Tran Chi Bảo và Kim Thư trong phim 
Lực, Lê Hông Chương, Phạm Hoàng Nam, Lâm Lê Dũng... đã tham dự một Dé Muon của đạo diễn Lê Bảo Trung. 


khóa "học nghề" tại kinh đô điện anh Hollywood, Hoa Ky do Quỹ Ford tai 
trợ. Đây là lần đầu tiên Việt Nam chính thức chọn người sang học hỏi những 
kinh nghiệm và thành tựu của một ngành điện ảnh đang dẫn đâu trên thế giới 
vé nghệ thuật thứ bảy. 

Các hãng phim tư nhân bắt đầu đua 
nhau làm phim, nhất là vào những dịp 
Tết. Thừa thắng xông lên đạo diễn Lê 
Hoàng tiếp tục phân hai của Gái Nhảy 
nhưng sau đó lại đối tên là Lo Lem Не 
Phố, số thu cũng tương đối khá, khoảng 
6 tỷ đồng VND, chiếu vào dịp Tết năm 
2004. ‚ 

Dung là mua vàng phim Têt, những мом VICTOR VÒ 
canh bac của điện anh Việt Nam, nén HUY KHANH NGC DEP UË KHANH 
hầu hết các hãng phim đã chọn cơ hội — eae — 
này dé hót bac nhu là mót truyén thóng, 
chẳng han như các phim: Lấy Vo Sài 
Gon (đạo diễn Truong Dũng), Hón 
Truong Ba Da Hang Thit (Nguyén 
Quang Dũng), 2 trong I (Đào Duy 
Phuc), Dé Muon (Lê Bao Trung), 
Chuông Reo La Ban (Trương Dũng), 
Trai Nhảy (Lê Hoàng), Võ Lâm Truyén 
Kỳ (Lê Bảo Trung), Nu Hôn Than Chết 
(Nguyễn Quang Dũng), Em Muốn Làm 
Người Nổi Tiếng (Nguyễn Đức Việt), 
Giải Cựu Than Chét (Nguyên Quang 
Bình), Dep Tung Centimet (Vũ Ngoc 
Dang), Nhật Ky Bạch Tuyết (Nguyễn 
Quang Dũng), Những Nụ Hon Rực Кё 
(Nguyễn Quang Dũng), Đóng Ma Học 





Cảnh trong phim Giải Cứu Than Chết của đạo diễn 
Nguyên Quang Bình đã từng tung ra chiêu 
trong dip Tết 2009. 


ч — سے‎ «а маа wi m cm 


~280120n TẾT TAN MÄO  ˆ 


Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đưa Bóng Ma Học Đường 
(phim 3D) ra chiếu trong dịp Tết 2011, nhưng số thu về 
lại thua Có Dâu Đại Chiến của Victor Vũ. 





Đường (trước có tên là Hồn Ma Siêu Quậy của đạo diễn Lê Bảo 
Trung), Cô Dâu Đại Chiến (Victor Vũ), Hello Cô Ba (Nguyễn 
Quang Minh), Lời Nguyền Huyết Ngải (Bùi Thạc Chuyên), Tiên 

Mệnh Anh Hùng (Victor Vũ)... tất cả đều ngự trị ở các rạp trong 
kd nhüng ngày Tét, và hau hét déu dugc san xuát bói các hang phim tu 
Trin M Anh nhân nhu Thiên Ngan Galaxy, Phước Sang, Hàng phim Việt, 
"i Eu BHD... Các hang phim của nhà nước dan dan tự rút lui có trật tự! 


328 








Ms S (kinh phi dau tư là một vấn dé nan giải, nhà nước chi rót tiền cho QU. 
-] phim tài liệu và phim hoạt hoa, thiêu nhi). ew P 
Thuc su thì phim chiếu vào những dịp Tết đã là một hiện tượng Aw 


xay ra tir dau thap nién 70, khi ma dién anh 6 Sai Gon hồi sinh lại. 
Phim khôi hài là một trong những thể loại thu hút được nhiêu khán 
giả nhất, có số thu rất cao, vì thế các nhà sản xuất phim lúc bấy giờ 
déu nhăm vào dịp Tết để tung phim. Không những người Việt mà 
người Hoa cũng nhào vô kinh doanh, chăng hạn như phim Lệnh Bà 
Xã, họ mời một đạo diễn Hong Kong làm, cốt truyện thì do soạn giả 
cải lương Nguyễn Phương viết, tài tử hầu hết là những vua hề nỗi 
tiếng như Phi Thoàn, Văn Chung, Thanh Việt, Khả Năng, Hoàng 
Mai, Diễm Kiều, Tuy Hoa, Bé Bu... và kết quả phim cũng thu được 
khá bón bạc! Những phim 5 Vua Hé Về Làng, Tứ Quái Sài Gon, 
Triệu Phú Bất Đắc Dĩ...đã từng quậy tưng bừng trong những ngay 
Tết, mang đến cho người xem những trận cười thoải mái và nỗ don 
như pháo Tết vậy! 

Tuy nhiên, không han những nhà làm phim đều chú trọng kinh 
doanh vào những ngày Tết, chẳng hạn như phim của Charlie 
Nguyễn chiếu vào những dịp hè hay cuối thu cũng van đông khách 


Dan Lê Kim Honh Thanh Vûn MinhTiép VdnAnh Thanh Tùng 





° c f : 
ary, 
HANG PHIM HOI ĐIỆN ÁNH VIỆT NAM HERE u 


wam NGUYEN TH) DONG ШЇ wa NOUVEN DOC VIET wa M ANH TOU nn ШАСИ 
эки HUY TUAN sa VO HU BANG BAC HAI 


EJ KHỞI CHIEU 7 THÁNG 2 BHD | 









. ? Mis! j N Chuông Reo Là Ban đã dua ra những 
như thường như: Dé Mai Tinh (thu trên 2,7 ty VND trong 3 ngày hình ảnh khêu gợi để câu khách. Còn 


đầu), Long Rudi (trên 40 tỷ)... và Cưới Ngay Kéo Lỡ (9 tỷ sau 3 Trai Nhảy thì mang de tài dong tính 


khác với Vo Lâm Truyền Ky thì phản 
ánh hiện tượng của game online. 


ngày chiêu). 


VES 


Dao diễn Tran Lực và nhà quay phim Ly Thai Dũng trong một cảnh quay Tét Này Ai Đến Xông 
Nhà, cuón phim mở đầu hương vị Tét trong những ngày đầu Xuân đã thành công đáng ké trong dip 
Tết Nhâm Ngọ (2002) với tông số thu trên 500 triệu VND. (Ảnh: Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh) 






FAFILM VIET NAM GIỚI THIEL 
Phim nhựa méu Tám lý - Nhe nhàng - Vui nhộn 


Theo tạp chí Điện ảnh 

Kịch trường số 226 (12/2003) thì 
Tết Này Ai Đến Xông Nhà đã bắt 
đầu chiếu vào ngày móng 2 Tết 
Âm lịch. Sau một tuần chiếu, ở 
phía Bắc thu trên 200 triệu, và ở 
phía Nam thu được trên 150 triệu. 
Cuối cùng phim này thu được 
544.785.000đ, trở thành phim có 
số thu cao nhất của điện ảnh 

Việt Nam trong thời điểm đó, đặc 
biệt là đã kéo được khán giả 


Phim Võ Lâm Truyền Kỳ của đạo diễn 
Lê Bảo Trung cạnh tranh chiếu Tết 
Dinh Hợi (2007) với các đối thủ như 
Trai Nhảy của Lê Hoàng, và Chuông > 

Reo Là Bắn của đạo diễn Trương Dùng. — ; MU VU mên myc 












pn oc 
`” 02496 ONG 


th 






БЕЛ 


нїш; Preu vá t - motus - рик Em EDENE 
yawls 046 OUS 2: Ан DJ. Der Trl cued РАО: 336 WR TRG ta OA кй DAF 
или тий PUNG THANH 10006 MIANN M) каа TMJ VO OC ОЛ; LE BẢO TRUNG MAP PHIL BÉO 
MD = 2 MONEN TRIM HOAN 22: MOWER TRANX On ди - 1 MÀ Ра кї = дїн MANM Та 
š TẤN LỘC o> 0 BAD 55 PHAM VIET THANH 1:3 ТАЈА VÍ M 5: NOMEN GuANG DÛYÊ 

















„ETO. ок HÀ dná chn ring bm ben 


ca EDAD n LIE na AERE EE ШИЯ 2X) MINUIT CEU TL PNN 
DA Ìl шк Ж» a Ÿ Жалла Ñ ЕЕ ЕЧ gục 218 DU n] 


PHIM TẾT 2010 


ĐÔNNMIRI NGUYÊN. 


CÔNG CHÚA g 


TEEN 


HAI Hược 
vuy; HHO -.. 
BAD THY . HOM LINH , ÓN BEO . CHÍ RAD MANH TAMS MIEU HÊN пи THỰ. PRÚC SANG YẾN TRANG . CHÍ THIEN , UNG HOANG РНС 


KON BẢO ОХУ. SUT VỆ! ANH . KHONG Т0 ОТАН. BÛME NHI . NGO (ÉN HUY . NOO PRC THINE . NGUYEN LOC. W THANA DUNG 
DAT NULL Arum TNI (ШҮ. LN BO . TUYẾT THU ` BAD ТИ. TN HOÀNG . TAM THANH 








CONG TY BHD & SAIGON MEDIA JSC hân hanh gidi thiéu 


Một bộ phim của VO NGac BANG 


m 









Kon Bkn 4 oo Oe, VŨ NGỌC d 


AO DEN Hie aat NG! ACTIVES: 
QUAY PHI NGUYEN NAM 
SAIGON MEDIA J 8 HANG PHIM VIỆT 











Bién Kịch : Diéu Nhu Trang, Đạo Diễn : Nguyen Minh Cao, Gidm Đốc sx : Lưu Phước Sang 


Hotboy HUY NH ANH, DIEM MY (een), NGÔ KIEN HUY, i KHONG TÚ QUỲNH 
vỏ TẤN BEO, KIM THU, CHÍ TÀI, PHUÓC SANG, HUỲNH ANH TUÁN,MAI THU DUNG, TUẤN HOANG, MANH TRANG, 
VŨ LONG, HOA DI LINH,VO NGQC ANH, CAO MỸ KIM, ANH NHẬT... 


@## PHIM TET 2011 








www. bongmahocduong.com 
му LÊ BAO TRUNG- ny. LBT a BOLDANG QUOC THIEU - nor JOEL SPEZE] 
xxu HOA! LINH -HOANG SON кук TUAN ANH TRUONG QUYNH ANH -zu TA 
шикш DINH THANH HUONG 4 LUU HO 


GALAXY STUDIO 








PHIM TET 2002: 









= 
s> EST 
ө “4 .Tét Nay Ai Đến Xông Nhà 
= w r 
е H Hàng phim Truyện Việt Nam sản xuât 
— Ы Рао diễn: Tran Luc 
ы = Mở dau dong phim giải trí vui nhộn trong 
te r 
¬ E] những ngày Têt. 
т А 
Н ДАН PHIM TET 2003: 
C22 Gii һау 
EJ aD 


See АКЫТ Hang phim Giải Phong sản xuất 
e một thời æ Je 
a Kur] Dao dicn: Lê Hoàng 

Dong phim thuong mai büng nó, khán già Viét 
Nam đã từ lâu mong doi những phim mang 
tính cách giải trí hon là những giáo điều, tuyên 
truyền nhức óc!. Phim đoạt doanh thu hơn 12 
tỷ đồng VN. 





PHIM TẾT 2004: 

.Lo Lem Hè Phó 

Hãng phim Giải Phóng sản xuất 

Đạo diễn: Lê Hoàng 

Trước có tên là Gái Nhảy 2, thừa thăng xông 
lên chiếu vào dịp Tết, tuy rằng "bình cũ rượu 
cũ" nhưng vẫn thu hút khách. 


PHIM TẾT 2005: 

.Lấy Vợ Sài Gòn 

Hãng phim Giải Phóng sản xuất 

Đạo diễn: Trương Dũng 

Các hang phim tư nhân được nhà nước cho 
phép thành lập, và tham gia thị trường phim 
ảnh trong thời kỳ đôi mới và hội nhập. 

.Khi Dan Ông Có Bau 

Hãng phim Phước Sang sản xuất 

Đạo diễn: Phạm Hoàng Nam 

Nir Tướng Cướp 

Thiên Ngân Galaxy sản xuất 

Đạo diễn: Lê Hoàng 

Không như Gái Nhảy, cho dù đạo diễn Lê 
Hoàng có đưa ca sĩ Lam Trường nỗi tiếng lên 
đóng chung với Mỹ Duyên cũng không lôi kéo 
được số đông khán giả. 


PHIM TẾT 2006: 

.Đẻ Muon 

Hãng phim Phước Sang sản xuất 

Đạo diễn: Phạm Hoàng Nam 

.Hón T rương Ba Da Hang Thịt 

Hang phim Viét & Phuóc Sang san xuát 
Dao dién: Nguyén Quang Düng 

.2 Trong 1 

Thién Ngàn Galaxy sán xuát 

Dao dién: Dào Duy Phüc 


PHIM TÉT 2007: 

.Chuóng Reo Là Bán 

Hàng phim Giai Phóng san xuát 
Dao dién: Truong Düng 

. Trai Nháy 

Thién Ngàn Galaxy sán xuát 
Dao dién: Lé Hoàng 

.Vó Lám Truyén Ky 

Hàng phim Phuóc Sang sán xuát 
Dao dién: Lé Bào Trung 


PHIM TÉT 2008: 


.Nu Hón Thán Chét 


Thiên Ngân Galaxy sản xuất 
Đạo diễn: Nguyễn Quang Dũng 


„Ет Muốn Làm Người Noi Tiếng 


Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất 
Đạo diễn: Nguyễn Đức Việt 

.Phát Tai 

Hãng phim Phước Sang sản xuất 

Đạo diễn: Lê Bảo Trung 


PHIM TẾT 2009: 

.Сійі Cứu Than Chết 

Thiên Ngân Galaxy sản xuất 

Đạo diễn: Nguyễn Quang Bình 

.Đẹp Ting Centimét 

Hang phim BHD & Saigon Media san xuat 
Đạo diễn: Vũ Ngoc Dang 

.Huyén Thoại Bát Tử 

Hãng phim Phước Sang sản xuất 

Đạo diễn: Lưu Huỳnh 


PHIM TẾT 2010: 

.Nhật Ký Bạch Tuyết 

Hãng phim HK & Galaxy Studio sản xuất 
Đạo diễn: Lê Bảo Trung 

.Những Nu Hon Кис Rọ 

Công ty BHD sản xuất 

Đạo diễn: Nguyễn Quang Dũng 
.Công Chúa Teen và Ngũ Hồ Tướng 
Hãng phim Phước Sang sản xuất 

Đạo diễn: Lê Lộc 

.Khi Yêu Đừng Quay Đầu Lai 
Thiên Ngân Galaxy sản xuất 

Đạo diễn: Nguyễn Võ Nghiêm Minh 


PHIM TẾT 2011: 

«Thiên Sir 99 

Hãng phim Phước Sang sản xuất 
Đạo diễn: Nguyễn Minh Cao 
-Bóng Ma Hoc Đường 

Thiên Ngân Galaxy sản xuất 
Đạo diễn: Lê Bảo Trung 

‚Сб Dâu Đại Chiến 

Công ty BHD sản xuất 

Đạo diễn: Victor Vũ 


PHIM TẾT 2012: 

.НеПо Có Ba 

Hàng phim Phuóc Sang sán xuát 

Dao dién: Nguyén Quang Minh 

.Lói Nguyén Huyét Ngái 

Thiên Ngân Galaxy sản xuất 

Đạo diễn: Bùi Thạc Chuyên 

. Thiên Mệnh Anh Hùng 

Phương Nam Phim & Saiga Films sản xuất 
Đạo diễn: Victor Vũ 

. Vü Điệu Đường Cong 

Hãng phim Cinebox sản xuất 

Đạo diễn: Nguyễn Trọng Khoa 

.Lé Phí Tình Yêu 

Hãng phim Việt & Công ty BHD sản xuất 
Đạo diễn: Nguyễn Minh Chung 














Trai Nhảy của đạo diễn Lê Hoàng, liệu có 
đông người xem nhu Gái Nhay đã chiêu 
trong dip Tét Qúy Mùi (2003)? 


Huyễn Thoại Bát Tử, phim chiếu Tết Ky 
Sửu (2009) của hãng phim Phước Sang 
thất bại thê thảm về doanh thu trong nước 
du có tai tử Việt kiều Dustin Nguyễn. 








CONG TY BHD HAN HẠNH GIỚI THIỆU 





TET NHAM THIN 20.01.2012 
KHOI CHIEU TREN TOAN QUOC 


п Ton QUOC 


18/01/2019 


PHUONG NAM PHIM, SAIGA FILMS VÀ THANH NIÉN FILM 
TRAN TRONG GIGI THIEU 


Am! 
| THIEN 
Fi MÊNH 

HÙNG. 


ĐẠO DIỄN 


J VICTOR VÚ 











„4 / 
vũ dieu 

DUONG CANG 

соўс ndi LÀ NHUNG видне CING Bốc LỬA 


мил(л TRONG C464 - Pra VAN DEN пм regen oN TRONG DOA AARON TRINA? 


wit BAWON хайл MIÍS, TANG кайт FUL, 1! U OUAP NIF QTD TEOT DAONG, QUOC KANE 
юм PHUỢNG, VÀ THÀNH TÀAL, MORH LINE, ari SÔNG йя, VIỆT ANN, мик LIAN, ON MN 
Mi WING, HOANG SØN vos VIỆT ANM, SIU BLACK CINDY TII TM. TRENN PREC, QUOC TEVOWG 
VÀ TRAN TROWG GIẾt тита wu CUƠNG MAT MỘC TANG wadi TUL ‹› o TIPE OSÀ0 mer QUII 


www.vudieuduongcong.com 


кё cucu тїн rol 0951 2.01.20 1 2 тїт nhàn min 


ММ" Cinesor Lum & 
TAI TRO PHAI HANH Z lMi-KiE€h | 


NOI SO HAI AM ANH TU VO THÚC 


ung BUI THAC CHUYEN 


к= = ale li С = . 
ШЕЛЛИ. "Ra LAE DUDS АН ФУ РАА AM TRA TH ТШЕ HOANG HAVAN HU 
EZ LÝ THAI DONG BL TRAC НОЛЕ ЖШ ĐT ۲ WN TAA 20 THEM GAN 32 BÙI TEAC CNN 














thai bich ngoc johnny tri 
hoa tram diép nguyễn 


20.04.2012 © 


OWEN PHUONG 








"WA Wy - 

Từ Dong Máu Anh Hùng, Dé Mai Tính, Long Rudi, đến Cưới 
Ngay Kẻo Ló, phim của Charlie Nguyễn không có duyén với 
mùa phim Tết nhưng vẫn đông khách, kỷ lục ở phòng vé. Báo 
chí ở Việt Nam gọi anh là đạo diễn triệu đô hay đạo dién bac ty! 







) ай | 4 | 77 | 
/ 7 š 


+ 


Hậu trường ngày ffCưới Ngay Kéo L8-30/14/2011 DOIY, 


[131 


^14 0. 


Một trong nhữngh cánh quay Cưới Ngay Kéo Ló trên đường phó 
Sài Gón. (Ánh: Kénh 14, Tiin & Poly) 


S 
® 
2. 
L7 
3 

E 





Cac thé hé dién anh Viét Nam 


sau chién tranh 


um 
A 
88. 


< 
v 
ы) 
a 
ụ 
° 
3 
9 





d ^ >. 


Quyén Linh 








Binh Minh 





Ё 








i Vt 
AERA. - 






, Ũ 


E 2 


Tràn Anh Hüng Truong Ngoc Ánh Dinh Ngoc Diép 








Hong Anh Tang Thanh Ha Đỗ Hải Yến Victor Vũ 


Cac thé hé dién anh Viét Nam 


sau chién tranh 





Vu Ngoc Dang 








Ngô Thanh Vân 









Johnny Trí Nguyễn 


~ 





= NE Z 


Viét Trinh Nhàt Kim Anh Lë Hoàng 





<Ü 
#5 
Z 

sz 





Hóng Ánh - Năm 1995, khi con 
là hoc sinh trường Múa TP HCM, 
có da manh dan ghi danh du thi 
Cuóc thi tuyén Dién vién Dién 
ảnh Thành phó do Hội Điện ảnh 
TP HCM tổ chức. Hồng Ánh đã 
lọt vào chung kết trong số 10 
người được chọn. Điều ngạc 
nhiên là Ban giám khảo cuộc thi 
đã quyết định trao giải Người đẹp 
duyên dáng nhất làm cô thật xúc 
động và hãnh diện vô cùng. 

Đạo diễn Lê Cung Bắc từng là thành viên của Ban sơ 
tuyên đã nhìn thay được tương lai điện ảnh của Hồng Ánh, 
và quyết định chọn cô giữ một vai trong bộ phim truyén 








Tại lễ trao giải Cánh diéu vàng 2008. 


hình 24 tập mang tên là Người Đẹp Tây Đó, Hồng Ánh 
đóng vai Bạch Vân, em của Bạch Cúc (do Việt Trinh thủ 
diễn), đây là vai diễn đầu tiên trong đời cô. 

Do sự tiềm tàng và tích lũy đã có từ lầu, mặc dù là học 
sinh trường Múa, nhưng lúc nào cô vẫn mơ ước, một ngày 
nao đó cô sẽ diễn xuất trên man ảnh. Sau Người Dep Tây 
Dó, Hồng Ánh liên tiếp nhận được các vai diễn trong các 
phim truyền hình và điện ảnh như: Nàng Hương, Những 
Neo Đường Phu Sa, Chuyện Nga Bay, Trăng Không Mua, 
Hải Nguyệt, Câu Thang Tối, Viên Ngọc Côn Sơn, Chung 
Cu, Đời Cát, Tóc Ngắn, Chuyện Tình Biển Xa... Hai vợ 
chồng đạo diễn Nguyễn Thanh Vân và Phạm Nhuệ Giang 
rat ưng ý với Hồng Ánh khi mời đóng phim Thung Ling 
Hoang Vang (2002), Người Đàn Bà Mộng Di? (2003) và 
Tâm Hồn Mẹ (2011). Hồng Anh còn xuất sắc trong các 
phim: Nghề Báo (2006), Trái Tim Bé Bong (2006), Ngọc 
Viên Đông (2012)... 





Một vài trường hợp đặc biệt (sự cô), Hồng Anh cting nhan 
đóng thế một số vai cho các bạn đông diễn như: Luc Van 
Tiên (2004) (thê vai Kiêu Nguyệt Nga do Hà Kiều Anh đóng, 
phải ngưng vi dính liu đến một vu án của chồng), Mùi Ngo 
Gai (2007) (thé cho Ngọc Trinh phải ngưng vì ly do sức 
khỏe), Trang Noi Day Giéng* (thé cho Ngọc Hiệp)... Thay 
đối diễn viên như vậy là chuyện bình thường đối với Hồng 
Ánh, cô không ngần ngại, nhận vai và đóng hết mình. 

Ngoài diễn xuất với điện ảnh và truyền hình, Hồng Anh 
còn lam MC, đóng kịch (như Bi Mat Vườn Lệ Chi trên sân 
khâu IDECAF), viết kịch bản”, từng được Hội liên hiệp các 
Hội Văn học Nghệ thuật dé nghị ứng cử đại biéu Quốc hội 
khóa 13 tại TP HCM... 

Hồng Ánh tên thật là Phạm Thị Hồng Ánh, sinh năm 
1977 tại Trà Vinh. Đầu năm 2009, cô lập gia đình với nhà 


LT 


Trang Noi Day Giéng. 


phé binh ván hoc Nguyén Thanh Son. 


1 Hồng Ánh đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tai LHP A c hau và Thái Binh Duong 


làn thứ 45 tó chức ở Hà Nội vào năm 2000. Bóng sen vàng tại LHPVN làn thứ XIII. 

2 Từng gửi đi tham dự các Liên hoan phim ở Trung quốc, Singapore, Úc, Nam Hàn... Hồng 
Ánh đoạt giải Nữ dién viên xuất sắc nhất tại Liên Hoan Phim Việt Nam lần thứ XIII. 

3 "Năm nào cũng thấy Nguyễn Thanh Vân đoạt giải họ lại tưởng là giải cũ? Có một đạo 
diễn còn nói rằng tôi làm phim Người Đàn Bà Mộng Du là một bước thụt lùi. Và nó sẽ làm 
thut hài han một nên điện ảnh néu nó đoạt giải cao nhất! Điều đó quả là không duoc vui" 
Tự sự của Nguyễn Thanh Vân qua bài viết của Lương Trọng Nghĩa đăng trên tạp chí Điện 
ảnh Kịch trường số 268 925/2/2005). Bài viết còn có thêm đoạn: "Nhiéu người cũng hay hỏi 
tôi vì sao hay chon Hong Anh làm chất liệu dé sáng tác? Mỗi người làm nghệ thuật déu có 
cảm nhận rất riêng tu vé cái đẹp. Điện anh Việt Nam có nhiễu gương mặt nữ rất xinh đẹp, 
rất tài năng và họ cũng lao động rất nhiệt tình. Với tôi, Hồng Ánh rất đẹp, là một chất liệu 
quý. Hong Anh cảm nhận vai diễn rất nhanh. Làm việc với Hong Anh tôi không phải nói 
quá nhiễu. Anh lao động đúng là đúng là phải dùng từ "khó sai". Nhìn cô ấy lao động là 
biết cô ấy sẽ mang đến lòng tin cho những người thực hiện. Một người làm nghệ thuật phải 
có gương mặt cua mình." 

4 Hồng Ánh đoạt giải Nữ điển viên xuất sắc tai LHPQT Dubai làn thứ V được tổ chức từ 
ngày 11-19 tháng 12 năm 2008. Phim do Nguyễn Vinh Son đạo diễn, dựa theo truyện ngắn 
cùng tên của nhà văn Trần Thùy Mai, phim được quay tại Huế vào tháng 6 năm 2007 và ráp 
nối, dựng phim (hậu kỳ) tại Pháp vào giữa năm 2008). Phim cũng đoạt giải Cánh diéu vàng 
của Hội Điện ảnh Việt Nam cùng năm. 

5 Cô đã từng tốt nghiệp chuyên ngành biên kịch điện ảnh tại trường Cao dang Sân khấu 
Điện ảnh TP HCM (4 năm), 


Viét Linh - Ba ho 
| Nguyễn, sinh ngày 
2/12/1952. tại Sài 
Gòn. Năm 16 tuói bà 
theo cha là cán bộ 
chủ chốt của điện ảnh 
Nam bộ, vào chiến 
khu làm cách mạng 
và làm quen với phim 
ảnh từ đó. Bà chính 
thức hoạt động điện 
ảnh từ năm 1971, làm 
biên tập viên tài liệu 
4 năm ở Xưởng phim 
Giải Phóng trước khi 
du học sang Nga. Bà 

і là người phụ nữ Việt 
Nam duy nhất tốt nghiệp đạo diễn tại trường Đại học Điện 
ảnh Quốc gia Liên Xô (VGIK) niên khóa 1980 - 1985. 

Với trên 8 năm làm điện , 
ảnh, Việt Linh đã thực hiện | 
được 7 cuón phim (trong đó 
có một phim video) tiêu 
biểu như: Noi Bình Yên 
Chim Hói (1986, phim đầu 
tay), Phiên Tòa Cần Chánh 
An (1987), Ganh Xiếc Rong 
(1988), Mot Cudc Doi Bi 
Đánh Cap (phim video, 
1989), Dấu An Của Quỷ 
(1992), Chung Cw (1998), 
Mé Thdo - Thoi Vang Bóng 
(2002). 

Chóng bà sinh ra và lón 
lén & Pháp, bà van là cong 
dán Viét Nam, vàn là dao 
dién án luong cüa Hang 
phim Giai Phóng. Bà sóng 
ở Pháp theo diện du lich 
thầm thân nhân, giấy 
thường trú của bà có thời 
hạn 10 năm/lần. Bà thường 
xuyên về quê hương, nơi 
gan bó nhiều kỷ niệm dep 
trên sàn quay. Bà rất sốt sáng tham gia các buổi hội thảo, tọa 
đàm về điện ảnh với giới trẻ (gần đây nhất là ở Đại học Hoa 
Sen), khuyến khích giới trẻ phát triển tải năng và là người có 
công thành lập tủ sách điện ảnh. Dao Chơi Vườn Điện Anh 
của bà là một tập sách hữu ích, rất thú vị cho những người 
muốn tìm hiểu về nghệ thuật thứ bảy, kế cả những người 
hâm mộ điện ảnh! 








Dấu An Của Quy (1992) 


* Đầu năm 2005, bà quyết định rời hãng phim Giải Phóng, nơi bà đã gắn bó gần 40 năm. và 
là người duy nhất còn lại của hãng phim từ thời kháng chiến. Bà tâm sự với đọc giả tạp chí 
Điện ảnh Kịch trường Việt Nam, cơ quan của Bộ VHTT (số 268, trang 18): "Không để chia 
tay một "thâm tình" như thé, nêu không muốn nói dau đón... Tôi di vì thay mình lạc lỏng với 
đường hướng phát triển tương lai của hang." 





Phước Sang - 
Anh là một nhà 
sản xuất phim, 
một nghệ sĩ hài 
hước trên các sân 
khâu kịch nghệ 
Sài Gòn, một diễn 
viên điện ảnh, 
truyền hình và 
video, một nhà 
kinh doanh văn hóa, tong giám đốc Công ty Cô phan Dau tư 
Giải trí Phước Sang, giám đốc Hãng phim Phước Sang, và có 
thé là một đạo diễn trong tương lai! 

Tên thật là Lưu Phước Sang, anh sinh năm 1969, anh từng 
là nồng cốt trong các hoạt động văn nghệ của trường trung 
học Mac Dinh Chi, nong cét trong đội kịch Nha Van hóa 
Quận 6. Anh tốt nghiệp diễn viên trường Nghệ thuât Sân 
khâu 2 (niên khóa 84-89). Trong thời gian là sinh viên, anh 
đã tự lập, cùng bạn học làm đủ mọi thứ để sinh sống, từ giữ 
xe, vá xe đạp ngoài đường, đóng vai phu, dién vién quàn 
chúng..v..v.. sao cho đủ ăn, va giữ niềm đam mé diễn xuất. 
Trải qua nhiều thất bại cũng như thành công, anh đã tô chức 
các chương trình văn nghệ và lèo lái 3 đoàn kịch nỗi tiếng là 
Sân khẩu hài 135 Hai Bà Trung, Sân khâu kịch Nam Quang 
va Sân khâu kịch Sài Gòn. Anh từng đóng phim Vi Dang 
Tình Yêu (1991) của đạo diễn Lê Xuân Hoàng và trên 20 bộ 
phim video. 

Phước Sang sau này khá giả và đã đứng ra sản xuất phim 
Em và Michael (1994) của người anh ruột là đạo diễn Lưu 
Huỳnh. Rói những cuốn phim khác lần lượt ra đời nhu: Khi 
Đàn Ông Có Bau (2004), Dé Mướn (2006), Ao Lua Hà Đông 
(2006), Hôn Trương Ba Da Hàng Thịt (2006), Võ Lâm 
Truyền Kỳ (2007), Mười (hợp tac với Billy Productions cua 
Nam Han với vốn đầu tư trên 50 ty VND, 2007), Phát Tai 
(2008), Huyền Thoại Bất Tử (2009), Công Chúa Teen và 
Ngũ Hồ Tướng (2010), Thiên Sứ 99 (2011), phim truyén hình 
Đại Gia Đình, Xóm Gà, Tiểu The Di Học... và gần đây nhất 
là Hello Có Ba dẫn đầu trong dịp Tết Nhâm Thìn 2012. 

Với niềm đam mê nghệ thuật điện ảnh, dự tính trong 
tương lai, Phước Sang mong muốn được xây dựng một rạp 
chiếu bóng riêng của công ty, và phim của hãng Phước Sang 
phải có thị trường riêng, có thương hiệu riêng, thương hiệu 
phim Phước Sang. Anh van tiếp tục làm phim truyền hình và 
ap ủ dự án các phim: Người Chong Bất Dac Dĩ (Nguyễn 
Quang Minh sẽ đạo diễn phim nay), New Với Ma Một Tháng 
(dựa theo tác phẩm của Lê Quang Thanh Tám và Nguyễn 
Hong Trâm, Nguyễn Dương làm đạo diễn), và Con Ma Nhà 
Họ Hứa (tác giả Thanh Hương, Pham Hoàng Nam đạo diễn). 

"Tôi muốn vừa làm kinh doanh vừa làm nghệ thuật, cái 
này hỗ trợ cái kia. T. rong tôi, mau nghệ thuật mạnh hơn mau 
kinh doanh. Nếu chỉ muốn làm ăn lớn, tôi đã bỏ nghệ thuật 
từ lâu" Phước Sang đã tâm sự như vậy và anh vẫn luôn luôn 
tâm niệm rang: Dam mé, tinh toan chi li, va uy tin la me 
của thành công. 

Phước Sang hiện đang sống với diễn viên Kim Thư và hai 
con trai tại thành phó Sai Gòn. 


Điện Ảnh ® 
Việt Nam = 


335 


e 


Trần Mj Anh 


2 
Luyén tiếc m 





336 


$e 


Trần Mj Anh 
® Điện Ảnh ® 
® Việt Nam = 









8 ES 
Luyến tiếc 
e mộtthời © 
= Vang son в 






5509 +> 
< ; 


kh => 


Ñ YTocNI i F. A Wr... 
м 4 š PAT И 
x CP 1 
- ў ` Tm 
| " е Р 
S g. ` 
‘ „5; f РӘ 
kí 4 ) А р 
- P : kN 1 
š г x Sh 
x P ` f 
1 Ed b VEL 
` Jm 2 
q д> зр 
COP Yd A | 
Ў Р ОРА" || 
5 у 1 " 
"e ( 
x \ 
& Š 
+ p à À | 
роу voe 
f Ñ _ | 
3 =f Š WY 
К y 
і 3 A 
` & ч 


Công Chúa Teen và Ngũ Hỗ Tướng 
(2010) 





at 


Với Phi Nhung trong phim 
Hello Cô Ba (2012) 





Với Kim Thu tại LHPVN Quốc té 
lần thứ I tại Hà Nội (2010). 





Don Dương chiu choi cao đầu trọc lóc 
trong phim Dáu An Của Quy của đạo 
diễn Việt Linh. 





Tài tử Đơn Dương và Mel Gibson 
tại phim trường Hollywood trong 
thời gian đóng phim We Were Soldiers. 






Don Duong (1957 - 2011) - Tai nang cua dién anh Viét 
Nam bi ruóng bỏ va bi lãng quên vì những sai làm không đi 
đúng đường lối chính trị của các nhà lãnh đạo văn hóa Việt 
Nam đương thời. 

Đơn Dương đã thực sự chết trong oan nghiét', bỏ lại cuộc 
đời đã gan bó với điện ảnh cách mạng từ những năm còn trai 
trẻ. Đam mê nghệ thuật thứ bảy, anh bỏ làm dược sĩ ở Xi 
nghiệp Dược phẩm 3-2 dé thử sức với điện ảnh. Phim dau 
tiên anh tham gia là Pho Tượng (1982) của đạo diễn Lê Hữu 
Phước do Nguyễn Chánh Tín giới thiệu. Sau đó, Đơn Dương 
được mời đóng rất nhiều phim, tiêu biểu có: Ong Hai Cii 
(đạo diễn Lam Sơn), Bản Tình Ca (Lê Mộng Hoàng), Vùng 
Troi Cho Chim Câu (Lưu Bạch Đàn), Giai Điệu Xanh (Lưu 
Hữu Phước), Bóng Luc Binh (Lê Van Duy), Người Trong 
Cuộc (Nguyễn Ngọc Hiến), Bài Hát Đâu Chỉ La Not Nhạc 
(Xuân Thành), Vé Doi (Huy Thành), Phía Sau Cuộc Chiến 


Exec Ei Г * X 





D LS 


Co Lau (1996) We Were Soldiers (2002) 


(Huy Thành), Canh Bac’ (Lưu Trong Ninh), Có Lau (Vương 
Đức), Dấu An Cua Quy (Việt Linh), Tạm Biệt Sóng Ba? 
(phim Nam Hàn), Người Dep Tây Dó (phim truyền hình, Lê 
Cung Bắc), Chung Cư (Việt Linh), Ba Mùa (Three Seasons, 
phim của đạo diễn Tony Bùi), Doi Cát (Nguyễn Thanh Vân), 
Mê Thảo - Thời Vang Bóng (Việt Linh), Rong Xanh (Green 
Green Dragon (2001) Ảnh: enn Dragon, 2001 Timothy Bùi, đóng chung với Patrick Swayze 
va Forest Whitaker), We Were Soldiers (2002, Randall Wal- 
lace, dong chung với Mel Gibson)... Do là những phim ma anh da tham gia, dù chính diện hay 
phản diện, ác hay thiện, anh đều diễn xuất rất thành công, nhập vai và gây nhiều án tượng. Chính 
vì vậy, khi anh được giao những vai có tam vóc lớn, anh đều có một vị trí xứng đáng. 

Năm 2003, giông {0 ар vào cuộc đời cua Don Dương thật mãnh liệt, hai cuốn phim We Were 
Soldiers va Green Dragon bi cho là có nội dung xuyên tac lịch sử cach mang Việt Nam, anh bi 
giới truyén thông, báo chi trong nước phê phán thật nặng né, bị kết tội là phản quốc, quay lung 
lại với quê hương, bồi xáu hình ảnh quán đội nhân dân Việt Nam! Chính vi thế, anh bị khủng 
hoảng niềm tin, bị thu hồi hộ chiếu, cám xuất cảnh và cám đóng phim trong vòng 5 năm. Cuối 
cùng anh quyết định sang Mỹ vào năm 2005. 

Trong suốt 9 năm ở Hoa Kỳ, Don Dương đã không có đóng một cuón phim nào, anh mơ ước 
cùng với bạn bẻ thành lập hang phim riêng dé mong có cơ hội trở lại nghé, tiếp tục niém đam mê 
điện ảnh của anh. Nhưng tiếc thay, ước mơ đó đã không thành hiện thực, và rất khó làm được ở 
nơi đất khách quê người. Ngày 7-12-2011, Don Dương đã ra đi ở tuổi đời 55^ vì tai bién mạch 





máu não, va anh không bao giờ trở lại để có dịp về thăm lại quê hương những ngày xưa yêu dau. 


1 Đạo diễn Việt Linh, người đã từng đạo diễn nhiều phim với Đơn Dương đã có ý định viết truyện dài về cuộc đời của Đơn Dương, về tài năng 
của một ngôi sao điện ảnh xấu số, về sự ra đi đột ngột của anh với niềm đam mê nghệ thuật vô bờ bến, Bà đã thốt lên một câu: Anh ấy đã chết 
trong oan nghiện (Trích bài viết của Xzone post trên báo Người Lao Động ngày 8-12-2011). 

2 Tai LHP Việt Nam làn thứ X ở Hải Phòng tháng 11 năm 1993, Don Dương được giải Nam dién viên xuất sắc qua phim Canh Bạc của đạo diễn 
Lưu Trọng Ninh cùng với Lê Công Tuan Anh và Tran Lực (Triệu Vũ, Ngói Sao Nghệ Thuật, Nhà xb Trẻ, 1994) 

3 Tạm Biệt Sóng Ba (Farewell to Songba) phim truyền hinh 24 tập của Nam Hàn, đóng chung với Phạm Linh Đan (từng nói tiếng với phim 
Indochine (1992) của đạo dién Regis Wargnier) trình chiếu ra mắt trên hệ thống truyền hình của nước này cùng thời gian với LHPVN lần thứ X 
ở Hải Phòng (1993), Đơn Dương đến tham dự cả hai nơi. 

4 Don Dương tên thật là Bùi Don Dương, sinh ngày 27 tháng 8 năm 1957 tại Đà Lạt. Thuở nhỏ học ở trường Lasan Bá Ninh (Nha Trang), rồi sau 
đó về Biên Hòa học cho đến lớp 12. Anh theo gia đình về sống tại xã Tân Qui Đông huyện Nhà Bè, Sai Gòn. Sau gidi phóng, có một thời gian 
anh làm về tài chánh ở Bình Dương sau đó về lại Sài Gòn học Dược. Anh làm ở Xí nghiệp Dược phẩm 3-2 khoảng năm 80 đến 83 rồi nhảy 
ngang sang ngành điện ảnh vì quá đam mê nghệ thuật thứ bảy! 


Bùi Thạc Chuyên - 
(s/n 1968) đạo diễn 
của một thê hệ mới 
sau chiên tranh của 
điện ảnh Việt Nam. 

Tuy vỏn vẹn chỉ 
có một vài phim, 
nhưng môi phim của 
anh déu mang mót 
dau an sáu dam dén 
người xem. Từ Sống —? = 
Trong So Hai (2006), Choi Voi (2009) é đến Loi Nguyễn 
Huyết Ngai (2012), tat ca đã chiếm một thời gian dai dé làm 
nên môi tác pham điện ảnh. Đối với anh, chi có phim hay, 
hay phim dỡ là điều quan trọng, thời gian dài chưa chắc han 
là phim hay, thời gian ngăn chưa chắc han là phim dö! 

Tại Đại hội Điện ảnh Cannes năm 2000, cuốn phim ngăn 
tốt nghiệp đạo diễn của anh tại trường Sân khấu và Điện ảnh 
Hà Nội Cuóc Xe Đêm đã giành được giải 3 trong dé mục 
Cinéfondation, đánh dẫu một tải năng mới xuất hiện. Một 
năm sau, rani bát dàu thuc hién du án làm phim dua trén mót 
| cau chuyén có that 
vé mót nguói dàn 
ông ở Binh Thuan đã 
hơn 15 năm gỡ min. 
Đầu tiên anh viết 
kịch ban phim tài 
liệu Tay Đào Đất, 
liền sau đó tổ chức 
HBF của Nhật xin 
được tài trợ và làm 
phim. Rồi thì anh 
vẫn bị ám ảnh về hình ảnh của người đàn ông ấy sau cuộc 
chiến van còn chiếu đấu cho số phận của chính mình và qué 
hương. Anh quyết định dựng phim về người đàn ông đó với 
tên Sóng Trong So Hai. Cuón phim này được trình chiếu, đó 
là nỗi vui mừng không tả của anh, kèm theo giấc mơ đã trở 
thành hiện thực. Một điều cũng công nhận, sự cởi mở của hội 
đồng duyệt phim đã không cắt xén một tí nào về một cảnh 
sex trong phim đã làm ngạc nhiên nhiều người! 

Mãi đến 3 năm sau, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên mới bắt 
tay làn một cuốn phim ké tiếp là Choi Voi, một cuón phim 
nghệ thuật, kén khán giả với sự góp mặt của hai nữ tài tử khả 
ái là Đỗ Hải Yến (The ы — và Pham Linh Dan 
(Indochine). Phim 
được giải FIPRESCI 
trong hạng mục Oriz- 
zonti tại Đại hội Điện 
ảnh Venice 2009. Và 
cũng 3 năm sau, anh 
làm phim kinh di: Loi 
Nguyên Huyết Ngải 
(rước có tên là 
Rh108). Đỗi với anh, 
đây là một cuốn phim 
huyền bí hon là một cuón phim kinh di như nhiều người đã 
nghĩ, nó có thê mang đến cho người xem những cảm giác lạ, 
hồi hộp, bat ngờ hon là sự sợ hãi, toát mó hôi! 





Cảnh trong phim Sóng Trong Sợ Hai. 





Đỗ Hải Yến và Phạm Linh Đan trong một cảnh 
của phim Choi Voi. 








Diễm My - Thời vàng son 
của Diễm My vào giữa thập 
niên 80, đầu thập niên 90. Cô 
tên thật là Nguyễn Thị Diễm 
My, sinh ngày 7 tháng 12 
năm 1962 tại Huế. 

Diễm My là một cái tên 
rất quen thuộc đối với người 
dân Sai Gon, vì ở đâu cũng 
thây hình ảnh của cô, trên bìa 
lịch, tạp chí, sách báo, phim 
ảnh, quảng cáo, truyén thanh, 
truyền hình... bởi thế nên 
người ta gọi cô là Người dep 
Sai Gon, hay Nữ hoàng không vương miện! 

Năm 17 tuổi, cô học ở trường Nguyễn Ba Tong (nay là 
Bùi Thị Xuân, Quận 1), thi bất ngờ được khám phá bởi đạo 
diễn Lê Dân. Ông mời cô đóng phim, và cuốn phim dau tiên 
mà cô bước chân vào nghệ thuật thứ bay là Trang Giấy Mới 
(1979). Cô không qua trường lớp đảo tạo gì cả, vai diễn của 
cô đã thành công và được nhiều người khen ngợi. Sau đó cô 
được mời đóng các phim: Vét Thù Năm Tháng (đạo diễn Lê 
Mộng Hoang), Tiéng Sóng (Lê Dân), Dòng Sông Hoa Trang 
(Trần Phương), Đăng Sau Một Số Phận (hai tập của đạo diễn 
Khôi Nguyên), Bi Mật Thành Phố Cam (Phan Vũ, Quốc 
Long), Phía Sau Cuộc Chiến (Huy Thành), Rừng Lạnh (Trần 
Phuong), Vua Lửa (Huy Thanh)... và một số phim video nói 
tiếng như: Cô Bé Mộng Mo (Hà Ngoc Xum), Tinh Yêu Vực 
Tham, Một Người Từ Nước My Trở Vé (Tran Phuong), Thủ 
Môn Từ Trên Trời Rơi Xuống (Trần Phương), Phát Tài Thấy 
Mệt, Vé Trong Sương Mù (Hồ Quang Minh), Người Nghèo 
Cững Cười (Hoàng Nhuận Cam), Xin Lỗi Tình Yêu (Hồng 
Ngân)... 

Khoảng năm 1984, bước ngoặt lớn trong cuộc đời nghệ 
thuật của cô là khi nhiếp ảnh gia Nguyễn Kỳ đã có nhã ý mời 
cô chụp ảnh làm bìa lịch, quảng cáo. Và cô trở thành người 
mẫu cho Nguyễn Lai, Hoàng Trường, Ngọc Quang, Bá 
Tong... Dĩ nhiên, người ta biết tên tuổi của cô nhiêu hơn ở 
bên điện ảnh! 

Bang một thời gian khá lâu, Diễm My không thấy xuất 
hiện nữa! đó là thời gian cô dành riêng cho gia đình. Cô lên 
xe hoa, lây chồng là một doanh nhân, cô có hai cô con gái 
xinh đẹp là Thùy 
My (sn 1995), 
và Qué My (s/n 
2000). Có rất 
hành dién và tu 
hào dà có mái ám 
gia dinh và that 
hanh phüc. Co 
luc nào cüng làm 
tron bón phan 
của một người vợ 
đảm đang, một 


Với diễn viên Thành Lộc trong lần thực hiện phim 
Lời Nguyễn Huyết Ngdi. 


người mẹ hiền từ. 
Khi cuộc sóng gia đình tương đối đã ón định, Diễm My 








Diém My trong phim truyén hinh 40 tap Với Tran Bảo Son và Vũ Thu Phương trong 
Vê Dat Ti hang Long . Giao Lộ Định Mệnh của Victor Vũ. 





Với Hồng Anh trong phim Với Nguyễn Chánh Tín trong 

Ngọc Viên Đóng của đạo diễn Cường Ngô. Cưới Ngay Kéo Ló của Charlie Nguyễn. 
trở lại sàn quay, anh đèn với các phim Những Neo Đường Phu 
Sa, 39° Yêu, Hướng Nghiệp phần 2 dài 30 tập của đạo diễn Châu 
Huế, Nghề Báo của đạo diễn Phi Tiến Son, Мей Quái Sài Gon 
của Xuân Cường... Giao Lộ Định Mệnh (2010) cua Victor Vũ, 
Vê Dat Thăng Long (2010, phim truyền hinh do Tran Ngoc 
Phong và Hồ Ngoc Xum đạo diễn), Ngọc Viên Đông (2012) của 
đạo diễn Cường Ngô, và gan đây nhất là Cưới Ngay Kéo Lö 
(2012) của đạo diễn Charlie Nguyễn, đóng chung VỚI Nguyễn 
Chánh Tín, người đã từng đóng cặp với cô gần 30 năm về trước 
ké từ năm 1984! Tất cả có được là do sự động viên, khuyên 
khích của gia đình, của mẹ, chồng va các con. Diễm My đã thực 
sự trở lại với niềm đam mê điện ảnh của mình. 


Việt Trinh - Cô được mệnh danh là 


Việt Trinh tên thật là Trần Việt 
ngôi sao điện ảnh. Khi gia đình cô 


cô và khen ngợi: "Đôi mát của có 
đúng là đôi mat của cinéma"! Thê 
rồi Việt Trinh được mời đóng một 
vai nhỏ trong cuón phim đầu tiên là 
Hoa Ti-Gón Moc Sau He, nhung 
tiếc cuón phim video này đã không 
được phát hành vì một lý do nào đó. 

Tưởng đâu số phận mình héo hui đến thế, nhưng cô may man lại 
được giới thiệu đến đạo diễn Trần Cảnh Đôn để đóng một vai thiếu 
nữ thanh niên xung phong trong phim Ngọc Trong Đá. Và tên tuổi 
của cô mới thực sự bắt đầu được nhiều người chú ý đến. Đạo diễn 
Lưu Hữu Phước sau đó đã mời Việt Trinh trong phim Xương Rong 
Đen) của ông. 

Khi Việt Trinh bắt đầu trở thành ngôi sao sáng trên vòm trời 
điện ảnh Việt Nam, thì cũng là lúc bắt đầu Việt Trinh trải qua 





Vũ Ngọc Dang - 
Quê gốc ở Thái 
Binh, sinh ngày 31- 
12-1969. Theo gia 
đình dọn về Sông Bé 
(nay là tinh Binh 
Duong). Bôn ba lên 
Sài Gon học một 
mình, tốt nghiệp thủ 
khoa Khoa Điện ảnh trường Cao đăng Sân khâu Điện ảnh 
TP HCM năm 1999. Phim ngắn dau tay là Vợ Chong 
Chuột, dựa theo truyện ngắn của Hà Huy Tuấn, phim dài 
36 phút với kinh phí 2 triệu rưởi. Phim gây được tiếng 
vang và đã từng tranh giải tại LHP Sinh viên Quốc tế tại 
Israel năm 2001. 

Phim ngắn kế tiếp làm theo đơn đặt hang của TFS mang 
tên Chuot (cũng lại chuột, ở nội trú, Vũ Ngọc Dang được 
mệnh danh là Ding sĩ diêt chuột), phim dài 60 phút, hap 
dẫn hơn, ly kỳ hơn, và công phu hơn. 

Bốn năm sau, nguời ta không thấy Vũ Ngọc Dang lam 
phim, tưởng anh đã bỏ cuộc! nhưng thực ra anh đang ấp ủ 
làm một dự án lớn là Những Cô Gai Chán Dai cho Thiên 
Ngân Galaxy sản xuất. Phim này ra mắt được khán giả ủng 
hộ và khen ngợi, một thành công lớn của đạo diễn Vũ 
Ngọc Đăng. 

Sau Những Có Gai Chán Dai (2004), anh làm phim 
truyền hình nhiều tập, nói bật có Tuyét Nhiệt Doi, Bóng 
Dung Muốn Khóc, Ngôi Nhà Hạnh Phúc ... Tác phám điện 
ảnh thứ hai là Dep Từng Centimet (2009), va gần đây nhất 
là Hot Boy Nói Loan và Câu Chuyện Về Thăng Cười, Cô 
Gái Điểm va Con Vit (2011). 





Nữ hoàng Điện anh, xuât hiện lân đầu tiên trong cuôn Ngoc 


Trong Đá (1990) của đạo diễn Trần Cảnh Đôn, rồi đến Xương Rồng Den (1991, Lê Dân), Người 
Dep Tây Đô (1992, phim truyền hình của đạo diễn Lê Cung Bac)... Việt Trinh trở thành Nữ tài 
tu được yêu thích nhất trong năm 1993 do tạp chí Điện ảnh và Hội Điện ảnh TP HCM tô chức. 


Trinh, sinh ngày 27 thang 11 năm 1972 tai Chon Thành, 


Sông Bé. Thuở con bé, cắp sách đi học trên đường làng, Việt Trinh đã thầm mơ ước trở thành 


dọn lên Sai Gòn, cô đã có dịp chứng kiến đoàn làm phim 


video đến quay ngay trước hẻm nhà cô. Ong đạo diễn của đoàn làm phim nay đã bat gặp được 





FLA 


Viét Trinh và dao dién Tran Phuong. 


những bién có thăng tram của cuộc đời. Cô 
quan hệ vớ các dai gia như Pham Huy Phước”), 
Tran Văn Giao) là những toi phạm kinh tế, đã 





Sti 


uw | رنه‎ 


"Việt Trinh là ngôi sao dau tiên sau 75 của giai đoạn phim 
dành cho khán giả, là diễn viên dau tiên di xe hơi trong dau 
năm 80, là diễn viên đóng nhiễu phim nhất, được trả thù lao 
cao nhất, được nhiễu người yêu тёп nhất, làm khó nhiêu đạo 
diễn nhất, có những thời gian vắng mặt khó hiểu nhất, gây 
cho người ta một cảm giác bâng khuâng nhất khi gặp lại. Nếu 
sau này có một bó phim vé Việt Trinh, tôi nghĩ khéo chính có 
cũng không đóng nổi vì vai đó qua phức tap!"- DN 


ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp điện ảnh của 
cô. 

Và những năm giông tố đó cô đã có gang 
vượt qua những định kiến khắc khe của xã hội, 
những xâm xì của công chúng. Việt Trinh tiếp 
tục thực hiện hoài bão của mình, thỉnh thoảng 
tham gia đóng một vài phim, nhất là phim 
truyền hình. Cô đã góp mặt trong các phim 
Người Học Tro Trên Đất Gia Định Xưa (2005, 
đạo diễn Huy Thanh), Nợ Đời (2004, đạo diễn 
Hồ Ngọc Xum), Gia Mua Mot Thuong Để (đạo 
diễn Hỗ Ngọc Xum), Duyên Trần Thoát Tục" 
(2008, đạo diễn Lê Cung Bắc), Câu Chuyện 
Cuối Mùa Thu (đạo diễn Quốc Thành)... 

Rồi cô trở thành đạo diễn phim truyền hình, 
bộ phim Tré Vê dài 34 tập là tác phẩm đầu tay 
của cô đã được chiếu trên man ảnh nhỏ vào dip 
Tết Nguyên đán 2012 trước hàng triệu khán giả. 

Sau thành công đó, Việt Trinh tiếp tục thực 
hiện phần 2 của Tro Về, lần này cô dự định sẽ 
quay ngoại cảnh ở Kon Tum, và đặc biệt là ở 
thủ đô Vientiana, tỉnh Pakse (Lào). 


1 Phim này được giải Bông sen bạc tại LHP quốc gia lần thứ X tại Hải 
Phòng (1993) và Việt Trinh cũng đã được mời đến tham dự LHP Quốc 
tế An độ lần thứ 24 tại New Dehli. 

2 Pham Huy Phước, giám đốc Công ty Tamexco, người đã vay hàng 
trăm tỷ đồng rồi nướng ở các sòng bài, bao gái ăn, và dùng tiền hối lộ, 
mua chuộc các quan chức hữu quyền. Khi vụ án bị phanh phui, tòa 
tuyên án Phạm Huy Phước bị tử hình. Tưởng cũng nên biết, dai gia nay 
có mối tinh cảm với Việt Trinh khoảng 5 năm, từng ôm núi tiền mua 
biệt thự, xe hơi cho Việt Trinh! 

3 Trần Văn Giao, giám đốc Công ty Xây dựng & Kinh doanh nhà Đông 
Phương, nói tiếng trong vụ lừa đảo hang trăm công nhân nhà máy thuốc 
lá Vĩnh Hội. Hiện đang bị tù chung thân tại trại giam Xuân Lộc. 

4 Phim do Lê Cung Bắc đạo diễn, ngoai cảnh quay tại An độ và Napel, 
do Công ty Cổ phần Điện ảnh và Công nghệ Giải trí Sena sản xuất. 
Phim được khởi chiếu từ ngày mùng 7 Tết Mậu Tý tại các cụm rạp 
Megastar trên toàn quốc. Đây là phim truyện đầu tiên về Phật giáo của 
Viêt Nam, tiền vé thu được gửi đến các hội từ thiện. 





Nguyễn Chánh Tín - Sinh ngày 
29/11/1952 tại Bạc Liêu, mẹ là bà 
Lưu Ngọc Lan (hoa khôi ở vùng 
này), và cha là Nguyễn Chánh Minh 
(cao thủ võ thuật của thập niên 30). 
Vợ anh hiện nay là ca sĩ Bích Trâm 
(tên thật là Ngọc Bích, học cùng 
trường Luật ở Sài Gòn, kết hôn vào 
khoảng cuối năm 1973). 

Hồi còn nhỏ, Nguyễn Chánh Tín 
học ở trường trung học Mạc Đỉnh 
Chi, tham gia ban văn nghệ của 
trường và đã nhiều lần đoạt giải nhất 
trong các kỳ liên hoan, từng được 
đưa lên truyền hình. Nhờ có giọng 
hát hay, nhiều người yêu thích nên 
anh trở thành ca sĩ... bất đặc di! Khi 
lên đến đại học, anh vẫn đi ca hát, 
nhung chỉ nghĩ đó là thú vui, nào 
ngờ tên tuôi của anh vang dội, tiếng 
hát của anh đã làm rung động trái 
tim của nhiều người. Thế rồi hình 
ảnh của anh lọt vào cặp mắt của đạo 
diễn tài danh Hoàng Vĩnh Lộc, anh 
được mời đóng phim lần đâu tiên là 
Đời Chưa Trang Điểm, đóng chung 
với Huy Cường và Như Loan... 
Khan giả ciné Việt Nam được dip 
nhìn thây chân dung của anh trên màn ảnh rộng và diễn xuất của anh được 
nhiều người khen ngợi, hứa hen cho một tuong lai rực ró! 

Nhưng chỉ một vài phim, đến phim cuối cùng là Vinh Biệt Tình Hè của 
đạo diễn Lê Mộng Hoàng, đóng chung với Băng Châu, Nguyễn Chánh Tín 
đã cùng chung với só phàn cua dat nuóc, dién anh Sai Gon, dién anh mién 
Nam tan ra sau bién có lịch sử 30 tháng 4, 1975. Nguyễn Chánh Tín đã 
không còn cơ hội để chắp cánh bay cao hơn nữa trên bâu trời nghệ thuật 
thứ bảy! 

Vươn mình lên trong nghệ thuật ca hát, Nguyễn Chánh Tín từng vươn 
lên trong sự nghèo khó và cơ cực của cuộc sống sau ngày giải phóng. Anh 
va gia đình đã từng ra đường bán thơm, bán rau muống ở chợ, ủi đồ thuê 
cho khách..v.v.. mặc cho đời ca hát nay đây mai đó, đêm cũng như ngày 
cũng không đủ sống! Năm 1979, anh một mình đơn thân độc mã, giau VỢ 
con, tìm đường vượt biên. Nhung chang may, kế hoạch của anh không 
thành, anh bị bắt giam cả tháng ở một trại giam trên đường Phan Đăng Lưu 
(Phú Nhuận). Trong cái rủi cũng có cái may, tên tuổi của Nguyễn Chánh 
Tín đến tai giám đốc Sở Văn hóa Thông tin TP HCM lúc bay giờ là Sáu 
Thảo (tức Duong Dinh Thảo), anh được thả va được tham gia đóng phim. 
Nguyễn Chánh Tín đã xuất sắc thủ vai Nguyễn Thành Luân (tức anh liệt sĩ, 
đại tá Phạm Ngọc Thạch) trong bộ Van Bai Lật Ngửa của đạo diễn Khôi 
Nguyên (Lê Hoàng Hoa). Tài năng của anh đã làm sống lại một thời vàng 
son, anh lại tiếp tục chắp cánh bay lên, hồi phục lại những gì đã mất và trở 
thành một ngôi sao điện ảnh nói tiéng cua tháp nién 80. 

Những phim nói bat có: Gitta Hai Lan Nước (1977), Tình Dat Cu Chi 
(1979), Điệp Khúc Hy Vong (1980), Ngôi Nhà Oan Khóc (1993), Chiếc 
Mat Na Da Người (1994), Bán Tình Ca Cuối Cùng (1995)... phim mới nhất 
là Lénh Truy Na (2011) và Cuói Ngay Keo Lo (2012) dong chung voi 
Diễm My. Anh hiện nay còn là MC, giám đốc Hang phim Chánh Phương. 


Nguyễn Chánh Tín và Diễm My, thế hệ mới của 
điện ảnh Việt Nam sau thời kỳ chiến tranh. 








Rap chiếu bóng đầu tiên của 
Hà Nội xưa 
Nếu hiểu điện ảnh là chớp bóng hay chiếu xi-nê-ma (cinéma), muốn tìm 


cái nơi đầu tiên tổ chức loại giải trí mới mẻ do anh em nhà Lumière phát 
minh, không thé không nói đến những gi diễn ra tại Khách sạn Métropole 


Ч (ngày nay van giữ được tên gốc, cộng thêm thương hiệu Sofitel). 


Tại đây, đã lặp lại cái công thức điện ảnh ra mắt tại Paris bắt đầu bằng 
những buổi chiếu phim tại Hotel Grand Café rồi dan dần mới ra rạp chuyên 
cinéma. 


Lat lại chồng báo cũ, tờ Trung Вас Tân Văn xuất bản б Hà Nội hồi dau thé 


ký XX, người ta thấy quảng cáo cho buổi chớp bóng đầu tiên cũng tại một 
Grand Café nhưng rất nhỏ bé, tại cái khách sạn được coi là sớm nhất và sang 
trọng nhất Hà Nội, nằm giữa không gian được coi là Tây nhất trong "nhượng 
địa" của Tây này. 

Bộ phim đầu tiên có tên là Thdn Cop va được trình chiếu vào 8/1920. 
Đương nhiên khi đó còn là phim câm nhưng người tổ chức đã làm theo cách 
bên chính quốc là mời dàn nhạc đệm, chỉ có điều ở đây lúc đầu là một gánh 
bát âm hoàn toàn bản xu. Nội dung của phim được đăng trước trên báo thành 
từng phân cảnh và người đến xem sẽ nhận được một tờ chương trình 
(programe) tóm tắt nội dung. 

Về sau, khi nhu câu xem cinema dần dân đông, nội dung phim ngày càng 
phong phú, chỗ chiếu phim chuyển sang bên kia đường nay là phố Nguyễn 
Xi. Ở đó, có một cái cổng nhỏ đi vào một rạp chiếu phim lấy tên là Palace. 
Chi moi đây, khi toa nhà này chưa bị phá, người ta còn đọc được cái tên rap 
ấy ở phía trên bức tường. 

Tuy nhiên, phòng chiếu phim này rộng xuyên cả phía đường Paul Bert 
(nay là Tràng Tiền) nổi tiếng đô hội, là nơi sinh hoạt của người Âu và người 
bản xứ giàu có muốn học đòi Tây. Chàng bao lâu, Ciné Palace trở nên rap 
chiếu phim sang trọng nhất Hà Nội trên đường Paul Bert. 

Nó có một mặt tiền (facade) thật đẹp tựa cái vỏ con sò cách điệu. Bạn đọc 
kỹ mấy tấm bích chương (affiches) dựng trước cửa rạp thì biết được puel luc 
này có một loại phim thời thượng xoay quanh oe, Todi Mano EP: 
một nhân vật hài hước người Tàu tên là " 
Toufu, vào thoi điểm chụp tấm ảnh này thì | 
rạp đang chiếu Toufu lấy vo... Un 

Thời thực dân Pháp tạm chiếm Hà Noi Me 
(1947-1954), rạp này đối tên là Eden (Thiên Ë 
Đường). Người chủ mới không biết muốn tỏ LZ 
ra khác trước hay vì trào lưu kiến trúc tân kỳ eem... 
ma dem "bung" cái mặt tiên kha ái này bằng ^ Cinéma Panthé-rap chiếu bóng sang trong 
những tấm gỗ dán vuông thành những sắc Е 
cạnh để đến nỗi mọi người quên bằng diện mạo kiến trúc ban đầu, ngay cả khi 
nó đã được đổi thành rạp chiếu bóng Công Nhân rồi sàn diễn chuyên nghiệp 
của Đoàn Kịch Nói Hà Nội. 

Cho đến ngày nay người ta quyết phá nó đi để xây một tòa kiến trúc mới, 
thì khi bóc cái vỏ gỗ dán, đã hiện ra cái vẻ đẹp ban đâu gây sốc cho nhiều 
người. Nhưng chủ đầu tư vội cho phá nhanh kẻo dư luận đòi giữ lại thì hỏng 
mát dự án đã được cấp tiền ngân sách... ? 

Một tòa nhà mới theo lối thời thượng "đá rửa" do thợ từ miền Trung ra 
trình diễn đã được xây theo thiết kế hiện đại nhưng chẳng đẹp tí nào, tồn tại 
thêm gần hai thập kỷ và cũng chỉ để diễn kịch nói. Cho đến trước dịp Hà Nội 
ngàn năm tuổi (2009) nó lại được phá tận móng để xây mới, với cam kết rằng 
tòa nha mới sẽ trở lại những nét đẹp xưa trong một ngôn ngư kiến trúc hiện 
đại. Chỉ có điều nó vẫn không thể trở lại một rạp cinéma thuần túy như buổi 
ban đầu. 





-Nguón baotang.kyucxahoi.com 


Tan Man Tram Nam "Chop Bóng" 
Ha Thanh 


Vào thập niên 30 của thé ky trước, trong một 
truyện ngắn có cái tên ngồ ngộ Người Đầm của cố 
nhà văn Thạch Lam có nhắc đến rạp chớp bóng 
Panthé là nơi nhân vật "tôi" trong truyện gặp go 
người đầm -mót thiếu phụ trẻ người Pháp đi cùng 
với cô con gái nhỏ. 

Panthé Freres - rạp chớp bóng đầu tiên 

Rạp chớp bóng Panthé mà Thạch Lam nhắc đến 
có tên đầy đủ là Panthé Freres (Anh em nhà Pan- 
thé)-rạp chớp bóng cổ xưa nhất của Hà thành nói 
riêng và Đông Dương nói chung-được khai trương 
vào ngày 8-1-1920. 

Chủ của Panthé Freres là một ngươi Pháp tên là 
Aste, rạp nằm trên khu đất bên trái đền Bà Kiệu, 
nhìn chếch ra dén Ngọc Sơn. Trong ký ức của 
những bậc cao niên thì quanh rạp Panthé Freres có 
bãi cỏ rộng với nhiều bóng cây. 

Sự xuất hiện của Panthé Freres lúc ấy có thể nói 
là một sự kiện lớn của Hà thành, tờ Thuc Nghiệp 
Dân Báo cùng ngày đăng một mẫu quảng cáo khá 
hoành tráng với nội dung: 

"Rap chớp ảnh Panthé (bên cạnh đền Bà Kiệu) 
Tối nào cũng chop tit 9 giờ đến 11 giờ 

Nên cho trẻ con xem 

Hang nào cùng có quat may" 

Cũng như các rạp chớp bóng được xây dựng 
trước những năm 1930, rạp chỉ lắp đặt một máy 
chiếu phim. Phim được chia thành nhiều cuộn, 
đựng trong hộp kim loại hình tròn, khi chiếu hết 
một cuộn phim thì đèn trong rạp bật sáng, người 
thợ máy chiếu sẽ thay cuốn phim mới vào và chiếu 
tiếp. 





Rạp Panthé Freres nhìn chếch ra đền Ngọc Sơn. 


Bên trong rạp, người xem ngồi cả hai phía màn 
ảnh, trên các ghế tựa bằng gỗ (hạng sang) và ghế 
băng gỗ có vải đen (hạng thường). Màn ảnh làm 
bằng những đoạn vải trắng may nối liền nhau, xung 
quanh viền vải xanh thẫm hoặc vải đen. 

Sàn của phòng chiếu lúc đó bằng phẳng, không 
có độ dốc tiêu chuẩn như rạp hiện nay. Để hạn chế 
việc người ngồi sau bị vướng đầu người ngồi đằng 
trước, chủ rạp có sáng kiến treo màn ảnh lên khá 
cao, khiến mọi người xem đều phải ngửa cổ lên 
nhìn. 

Nhà sử học Dương Trung Quốc trong một cuốn 


à z کک‎ 2 VS | 
iva BB ZN 
! ГУ x aims lề 
Г be 71 5 


E y : 3 JE 
— s i E. 
! | WtO 
} 5а L p И 


Miu ^ 


„ФИ ” 


„сл E, 2 
1% IR ATE rat 


Những buổi chớp bóng đầu tiên diễn ra tai Hotel Grand 
Café ở khách sạn Métropole. 


sách của mình từng dé cập khá chi tiết tới Panthé 
Freres: "Hồi đó, nơi này được gọi là Rap Chùa But. 
Dân dà các rạp hát được xây dựng, ngay gần đấy có 
một tòa nhà khá đẹp của Hội khuyến nhạc 
(Philarmonique), rồi tại đầu đường Paul Bert là 
Nhà Hát Lớn hoành tráng... Không gian ấy được 
chuyển thành một rạp chiếu bóng cạnh tranh với 
Cinéma Palace (cũng là một trong những rạp chớp 
bóng đầu tiên của Hà Nội, chuyên chiếu các bộ 
phim do hãng Gaumont sản xuất, nằm trên đường 
Paul Bert, nay là Tràng Tiền-NV) bằng cách chiếu 
phim của đối thủ Gaumont là hãng Panthé. Và 
người ta đã kẻ tên biển của hãng phim ấy là tên rạp. 
Một thời gian sau, không chỉ có phim Pháp mà còn 
có các phim của nhiều nước khác nhập về nên rạp 
không còn chuyên chiếu cho Panthé nửa. Rạp doi 
tên là Les Variétés (tạm dịch là Vạn Hoa hay Biến 
Hóa)". 

Khoảng năm 1933, sau 13 năm hoạt động, rạp 
Panthé Freres chính thức đóng cửa. Tại đây, vào 
năm 1943, chính quyền Pháp và Hội truyên bá 
Quốc ngữ đã dựng một nhà bia, trong đó có đặt 
một bài văn bia "tam пей" (Hán-Quóc ngu, Pháp) 
tôn vinh ông cố đạo Alexandre De Rodhes là "ông 
tổ chữ Quốc ngữ". 

Sau năm 1954, tấm bia và nhà bia đều bị phá, 
một thời gian sau đặt tượng "Cảm tử để Tổ quốc 
quyết sinh" cho đến nay. 

Dau vậy, những hoài niệm về rạp Panthé vẫn in 
đậm trong niềm nhớ của những người con Hà 
thành, mà một trong số đó là nhạc sĩ Phạm Duy, 
khi ấy chỉ là một cậu bé con ở phố Hàng Dầu 
chuyên môn coi "cọp" tại rạp trong suốt tuổi thơ. 
Gần trăm năm "chớp bóng" 

Mặc dù Panthé Freres năm 1920 mới khánh 
thành nhưng trước đó 5-6 năm, chớp bóng đã 
không còn xa lạ với Việt Nam. Từ năm 1898, trên 
báo chí Việt Nam đã đăng quảng cáo những buổi 
chiếu phim bán vé tại một số địa điểm công cộng. 

Tính đến năm 1927, tại Việt Nam có 33 rạp 
chớp bóng, trong đó Hà Nội chiếm 4/10 rạp chớp 
bóng Bắc kỳ. Năm 1939, số lượng rạp chớp bóng 
cả nước vào khoảng trên 60 rạp, Hà Nội có 7 rạp, 
tính ra cứ 35.700 người dân nội thành có 1 rạp. 

Ngoại trừ những rạp do người Pháp xây dựng thì 
giới tử sản người Việt lúc ấy cũng để mắt tới lĩnh 
vực này, một trong số đó là nhà tư sản Vạn Xuân- 
ông chủ rạp Olympic. 





Theo tờ Trung Bắc Tân Văn, ngay từ đầu thế kỷ 
thứ XX đã bắt đầu có những buổi chớp bóng đầu 
tiên tại Hotel Grand Café ở khách sạn Métropole 
(nay là khách sạn 5 sao Métropole Sofitel, 15 Ngô 
Quyén)-khach san được xây dựng sớm nhất (1901) 
và sang trọng nhất của Hà thành. 

Bình dân hơn, hàng chục đầu máy chiếu phim 
được mang từ Pháp qua, mỗi đêm chiếu ở địa điểm 
khác nhau, thu hút sự chú ý của khá đông trí thức 
và tầng lớp trung lưu sống ở các đô thị lớn. 

Riêng ở Hà Nội, vào ngày 12-6-1921 có thêm 
rạp Le Tonkinois (Người Bắc Kỳ) nằm ở một 
nhánh của phố Hàng Quạt cũ (nay là đại bản doanh 
của Nha hat Ca múa Thăng Long, 31 Lương Văn 
Can), có cùng một chủ với Panthé Freres. 

Sau đó là rạp Family ở Rue de Voiles (nay là 
phố Hàng Buồm, nhưng rạp không còn), rạp Ma- 
jestic nằm ở Boulevard Đồng Khánh (nay là rap 
Tháng Tam, 45 Hang Bài), rap Olympia (hoặc 
Olympic, nay là rap Hồng Hà, 51 Đường Thành)... 

Căn cứ vào trang bị của phòng chiếu, các rạp 
này được chia thành 2 loại: rạp hạng sang và rạp 
bình dân. Vi dụ ở Majestic, khu trên gác dành cho 
người Pháp và viên chức cao cấp, quan lại người 
Việt, tầng trệt gác dành cho khán giả thuộc tầng 
lớp thượng lưu. 

Còn các rap Le Tonkinois, Olympia, Phihar- 
monique... dành cho khan giả bình dân, chủ yếu là 
học sinh, sinh viên, thanh niên. Phần lớn các rạp 
bình dân có xếp 5-10 ghế băng ở phía sau màn ảnh 
dành cho trẻ con với giá rẻ, chi bằng 1/3 hoặc 1/4 
giá vé hạng nhất. Nhiều rạp còn mở suất chiếu vào 
các buói sáng (matiné) cho học sinh, sinh viên với 
giá rẻ chỉ bằng 1/2 giá vé hạng nhất chiếu vào buổi 
tói. 

Nói vé chóp bóng Hà thành thói thuóc dia, 
khóng thé khóng nhác dén cái tén Cinéma Palace ó 
phó Paul Bert (nay là rap Công Nhân, dai ban 
doanh của Đoàn Kịch nói Hà Nội, 42 Tràng Tiền). 

Bộ phim đầu tiên được chiếu ở Cinéma Palace 
có tên là Thán Cop vào tháng 8-1920. Thán Cop là 
một bộ phim câm, nhưng chủ rạp rất chịu chơi đã 
mời một gánh bát âm lồng nhạc theo đúng kiểu 
chính quốc. Nội dung phim được đăng trên báo 
thành từng phần và mỗi người đến xem nhận được 
một tờ chương trình (programe) tóm tắt nội dung. 

Khác với các rạp bình dân, mà điển hình là rạp 
Family ở Rue de Voiles, có hình ống với bề ngang 
rất hẹp và sâu hun hút vào phía trong, Palace nằm 
trên đường Раш Bert-một trong những con đường 
phón hoa đô hội bậc nhất Hà thành thời thuộc dia 
(và cả bây giờ), nơi trú ngụ của rất nhiều người 
nước ngoài và tư bản Việt Nam giàu có-nên chẳng 
lâu sau khi khai trương, Cinéma Palace trở thành 
rạp chiếu phim sang trọng nhất Hà Nội. Vào 
khoảng năm 1947, Cinéma Palace đổi tên là Eden 
(Thiên Đường). 

-Bài viết của Hy Trang đăng trên Người Lao Động, 
tháng 11, 2010. 


Thi trường rap chiếu 
phim: 
Thüc giác kip thói 


Con "khát" rap chiéu phim, di 
nhién là rap "xin" khóng cón là ván 
đề bàn cãi khi tinh trạng quá tải đã 
điễn ra ở hầu hết các rạp chiếu phim 
nhu Diamond Cinema, Cinebox, va 
Đống Da... trong những ngày lễ, tết, 
уйа qua. Không chỉ người yêu điện 
ảnh thiểu chỗ xem phim mà cả các 
hãng phim cũng "điêu đứng” vì 
không đất chiếu. 


Thị trường điện ảnh Việt Nam 
như "sôi" lên với hàng loạt dự án đầu 
tư xây rạp chiếu phim đa năng, hiện 
đại đã và đang được thực hiện. 
Nhưng bất ngờ hơn, trong khi cơn 
"khát" đang ở thời điểm cao trào 
nhất thì vẫn có nhiều cụm rạp lại 
tính đường chuyển công năng. Sự 
thật này ra sao và các bước chuyển 
động trên có tác dụng gì đến thị 
trường ảnh? 

Hiện cả thành phố có 10 rạp quốc 
doanh do Công ty Điện ảnh TP Hồ 
Chí Minh quản lý, một số rạp liên 
doanh và một số ít rạp do tư nhân 
đầu tư. Tuy nhiên, số rap này phan 
nhiều chỉ là rạp "ảo" vì có những rạp 
không được dùng đúng chức năng 
chiếu phim mà thay vào đó là quán 
cà phê, vũ trường, nhà hàng... 

Ông Lê Văn Tròn - Tổng Giám 
đốc Công ty Văn hóa Sài Gòn cho 
biết: "Chứng tôi cũng nhận thức rõ 
được thời cuộc chung của ngành 
điện ảnh. Chuyển đổi công năng 
không có nghĩa là "xóa sổ" các rạp 
chiếu phim. Chúng tôi sẽ giữ lại và 
phát triển những rạp nằm ở vị trí 
trọng điểm nhu Vinh Quang, Văn 
Hoa...(Q.1) và Minh Châu (Q.3) 
nhưng phương thức hoạt động phải 
khác hiện nay". Được biết, cách 
"thay da đối thịt" cho hệ thong rạp 
của Tổng Công ty Văn hóa Sai Gòn 
là liên doanh khai thác rạp phim đa 
năng như Diamond, Đống Đa và 
Galaxy... Như vậy, tương lai TP Hồ 
Chí Minh sẽ có thêm ít nhất 3 cụm 
rạp đa năng nửa (hoạt động liên 
doanh), theo đó tại rạp Vinh Quang 
sẽ mọc lên tòa nhà 14 tầng, 2 tâng 
làm rạp chiếu phim (mỗi tâng gồm 5 
phòng chiếu). 

Có thể thấy đây đang là thời điểm 
khởi sắc của các nhà kinh doanh rạp 
va di nhiên các "đại gia" có "mau" 
trong ngành cũng không thể khoanh 
tay đứng nhìn. Với cụm rạp Galaxy 
Cinema đã ra mắt của Hãng phim 
Thiên Ngân thì bà Nguyễn Minh 
Ngọc, Phó giám đốc Thiên Ngân 
khẳng định:"Galaxy Cinema sẽ hút 
nhiều khán giả đến rạp". Quả thật 
những người hâm mộ điện ảnh cũng 
khó mà làm ngơ trước sự xuất hiện 
của một trung tâm chiếu phim hiện 








đại, cơ sở vat chat tốt (3 phòng chié 
u, 1.000 chỗ ngồi) với các dịch vụ 
như nhà chờ xem phim, bar cà phê, 
shop văn hóa phẩm, điện thoại và 
beauty salon. Còn Công ty Văn hóa 
Phương Nam thì "đánh" thị trường 
Hà Nội trước trong năm nay, tiếp 
theo sẽ là TP Hồ Chí Minh với cụm 
rạp có 8 rạp chiếu đa năng (là nơi thí 
điểm loại hình chiếu phim liên 
hoàn). Người mới làm, người cũ 
cũng không ngừng đổi mới, Cinebox 
đã lên kế hoạch "biến" nhà hát Hòa 
Bình thành rạp chiếu phim lớn nhất 
thành phố với 2.300 chỗ ngồi. 

Một hãng phim cho biết, xây 
dựng rạp là một hình thức đầu tư lâu 
đài cho tương lai của chính hãng và 
điện ảnh trong nước. Khi có rạp, 
hãng phim không cần "o bế" các chủ 
rạp. Không lo sợ phim "bí" đầu ra và 
chủ động đưa ra nhiều hình thức thu 
hút khách hàng. Sự năng động của 
những nhà kinh doanh điện ảnh đã 
lay "nàng công chúa" điện ảnh Việt 
Nam thức dậy sau một giấc ngũ dài. 

Theo 
Thanh Niên (22-5-2005) 


Trung tâm Văn hóa Kim Đồng, 
Hà Nội. 

Trước nam 1975 là rap Ciné 
Minh Châu, sau đổi là Ciné Tuổi 
Trẻ, rồi sau cùng là rạp Kim Đồng. 
Xây dựng cùng thời với rạp Đại 
Nam và Tháng Tám, là rạp chiếu 
phim dành cho thiếu nhi. Tháng 5, 
2009 Tập đoàn Dầu khí Quốc gia 
Việt Nam đã khởi công xây dựng 
toàn bộ cơ sở vật chất, được đầu tư 
mới đồng bộ và hiện đại để tặng 
thành phố Hà Nội nhân Đại lễ 1000 
năm Thăng Long. 





` 


Rap Kim Dong ngay nay. 





Xứng tầm công trình 
văn hóa Thủ đô 


Năm 1920, rạp chiếu bóng đầu tiên ở Hà Nội 
được hoàn thành xây dựng là Rạp Palace, trên 
đường Paul Bert (nay là phố Tràng Tiên), sau đổi 
tên là rap Eden và Công Nhân. Gần một thé kỷ 
trôi qua với bao thăng trầm, rạp Công Nhân đã 
được thành pho dau tư xây dung mới, là một trong 
những công trình chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 
nam Thăng Long - Ha Nói. 


Rạp chiếu bóng đầu tiên 

Đâu thê kỷ XX, hoạt động điện ảnh ở Đông 
Dương được khởi đâu băng việc Toàn quyên Pháp 
ra nghị định ngày 19-12-1916 liên quan đến việc 
sử dụng điện ảnh làm phương tiện tuyên truyền và 
thành lập một cơ quan chuyên trách. Những năm 
20 thế kỷ XX, điện ảnh xâm nhập vào đời sống đô 
thị ở Hà Nội và trở thành một môn giải trí, một 
ngành kinh doanh, các rạp chiếu bóng được xây 
dựng. Nơi tô chức chiếu phim kinh doanh đầu tiên 
là quán cà phê của khách sạn Métropole, khai 
trương vào tháng 8/1920 với bộ phim truyện 7hằn 
Cọp. 

Về sau, khi nhu cầu xem cinéma đông dan, 
nó5i dung phim ngày càng phong phú, chó chiêu 
phim chuyén sang bén kia duóng nay là phó 
Nguyén Xi. O đó,có một cai công nhỏ đi vào một 
rạp chiêu phim lây tên là Palace. Tuy nhiên, phòng 
chiếu phim này rộng xuyên sang cả phía đường 
Paul Bert (phô Tràng Tiên) nôi tiêng đô hội, là nơi 
sinh hoạt của người Âu và của những người bản 
xứ giàu có muốn học đòi Tây. Chẳng bao lâu, 
Cinéma Palace trở nên rạp chiếu phim sang trọng 
nhất Hà Nội, chuyên chiếu các bộ phim do Hãng 
Gaumont sản xuất. 

Thời thực dân Pháp tạm chiếm Hà Nội (1947- 
1954), rạp này đối tên là Eden (Thiên Đường). Sau 
năm 1954, rạp luôn được khai thác phục vụ nhu 
câu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của nhân dân 
Thủ đô và đồng bảo cả nước mỗi khi dịp đến Hà 
Nội. 

Năm 1990, rạp Công Nhân được cải tạo và 
nâng cấp một phan dé chuyên đổi từ Rạp chiếu 
phim thành Rạp hát Công Nhân. Sở Văn hóa 
Thông tin Hà Nội bàn giao cho Đoàn kịch Hà Nội 
(nay là Nhà hát kịch Hà Nội) quản lý và sử dụng 
vào việc biểu diễn nghệ thuật từ năm 1995 đến 


SY 





m ` 
еа 
MEI b 
P 
Я Сы 





Trải qua thời gian, rạp đổi tên thành Cinéma Eden, 
Rạp chiếu bóng Công Nhân, và hiện nay đã được 
xây dựng mới dé chào mừng Đại lễ 1000 năm 
Thăng Long - Hà Nội. 
(Ảnh của Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin Hà Nội, 
và Hà Nội Ngày Nay) 


HANOI — Rue Paul-Bert 





nay. Cũng từ đó, nhiều đoàn nghệ thuật trong 
cả nước và quốc tế dà tham gia biểu diễn tai 
đây với nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau 
như: kịch, chèo, cải lương, ca múa nhạc... 

Sau nhiều năm sử dụng, công trình rạp 
Công Nhân bị xuống cấp nghiêm trọng. Mặt 
khác, qua thời gian đánh giá công trình rạp 
Công Nhân với mặt đứng cải tạo không phù 
hợp với khung cảnh kiên trúc chung của phô 
Tràng Tiên. Phân thiệt kê nội thât phòng khán 
giả thiết kế đơn điệu và không đạt yêu cầu kỹ 
thuật trang âm, phần sảnh của rạp chật hẹp... 
Do vậy không đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn 
hóa nghệ thuật càng cao của công chúng Thu 
đô, không phát huy hết tác dụng của công trình 
văn hóa có giá tri tại trung tâm Thủ đô Hà Nội. 

Kỷ niệm 1000 năm Thang Long - Hà Nội 
cũng như góp phần hoàn thiện vào quy hoạch 
kiên trúc của khu vực trung tâm Hà Nội cân có 
một công trình văn hóa tương xứng, đáp ứng 
nhu câu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân 
Thủ đô. Ủy ban Nhân Dân thành phố Hà Nội 
đã quyết định đầu tư xây dựng mới rạp Công 
Nhân. Tháng 10-2007, rạp Công Nhân da 
chính thức khởi công xây dựng mới với mong 
muốn giữ lại những nét đẹp xưa trong một 
ngôn ngữ kiến trúc hiện đại nhằm phát huy 
tiềm năng vị trí của khu đất. 


Mô hình nhà hát đa nắng 

Dự án đầu tư xây dựng rạp Công Nhân do 
Công ty thiết kế Công trình Văn hóa - Bộ Văn 
hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thê thao 
& Du lịch) lập đã cơ bản giải quyết được các 
mục tiêu dé ra. Y tưởng kiến trúc của phương 
án chọn hài hòa với cảnh quan chung của phố 
Trang Tiền, đã tao được kiến trúc mat ngoài 
công trinh dung di cách điệu như một bóng hoa 
hướng duong, vừa goi lai mái vòm kiểu kiến 
trúc cũ, giữ lại được cái thần của rap Eden góc, 
vừa mang ảnh hưởng của kiến trúc hiện đại, 
với mật độ xây dung đạt yêu cầu, tông diện 
tích sàn và hệ số sử dụng đất lớn nhất, các khu 
chức năng và khu kỹ thuật ho trợ khác được 
phân bó hop lý. Rap Công Nhân được đầu tư 
xây dựng mới bằng nguón vốn ngân sách do 
Thành phó giao cho Sở Xây dựng Hà Nội làm 
chủ đầu tư với đại điện là Ban quản lý dự án 
Đâu tư & Xây dựng các công trình Văn hóa kỷ 
niệm 1000 năm Thăng Long - Hả Nội. Bà Ngô 
Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Ban quản lý dự án 
cho biết: "Rạp Công Nhân đã được xây dựng 
mới đồng bộ. Ngoài phần xây lắp, công trình 
còn được đầu tư các hạng mục thiết bị chuyên 


ngành phuc vụ công tác biếu diễn như: Cơ khí 


phông màn, âm thanh, ánh sáng và các thiết bị 
máy chiếu phim... ". 

Theo thiết kế phê duyệt, công trình có độ 
cao 3 tàng, năm trong khuôn viên hon 
1.023,7mẺ, bao gòm: Tang hầm có diện tích 
1013, phần lớn được dành cho gara ô-tô và 
dé xe, phần còn lại là các phòng kỹ thuật, trạm 
điện, trạm bơm, kho đạo cụ...; Tang 1 gồm 2 
sảnh, sảnh lớn kiêm trưng bày, quảng cáo ở 
phía phố Tràng Tiền, sảnh thứ 2 nhỏ hơn ở 


phía phố Đinh lễ và khu quản lý gồm phòng họp, 
khu dịch vụ giải khát, khu làm việc và kho đạo cụ. 
Tang 2 gom sảnh đón tiếp va phòng khán giả với hệ 
thống ghế 540 chiếc được thiết kế giật cấp tạo tầm 
nhìn thuận lợi. Tầng 3 gồm ban công phòng khán 
giả, phòng đặt máy chiếu và thuyết minh bảo đảm 
hình ảnh chất lượng cao. Tổng mức đầu tư được phê 
duyệt và điều chỉnh tại các Quyết định số 3537/QD- 
UBND ngày 10-8-2006 và số 6756/QĐ-UBND ngày 
25-12-2009 của UBND Thành phố Hà Nội là 72.354 
tỷ đồng. Nhà thầu thi công xây dựng chính của dự 
án là Liên doanh Công ty Có phần Kinh doanh Phat 
triển Nhà và Đô thị Hà Nội - Công ty TNHH Xây 
dựng dân dung và công nghiệp DELTA. Ngoài ra 
còn một số nhà thầu cung cấp lắp đặt thiết bị khác. 
Sau khi xây dựng mới, rạp Công Nhân sẽ dap ứng 
được mục tiêu, nhiệm vụ của Nhà hát Kịch Hà Nội 
trong những năm tới với trang thiết bị hiện đại phục 
vụ biéu diễn da năng, nội thất sang trọng, kiến trúc 
hài hòa, đảm bảo tính thám mỹ cao. Ông Doãn Sinh 
- Phó giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội cho hay: "Rap 
Công Nhân mới sẽ đáp ứng các hoạt động tó chức 
biếu diễn nghệ thuật cho các bộ môn: Kịch, cải 
lương, xiếc, tạp kỹ, ca múa nhạc tổng hợp... với nội 
dung phong phú, hoành tráng có chất lượng nghệ 
thuật cao. Đồng thời rạp cũng là nơi tiễn hành tổ 
chức sân khẩu nhỏ, sân khẩu thể n ghiém, hai kịch, 
kich ngan..., noi sinh hoạt các câu lac bộ nghệ 
thuật, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ diễn viên và 
phục vụ khách du lịch". 

Với ý tưởng xây dựng rạp theo mô hình nhà hát đa 
năng, rạp Công Nhân thành phố Hà Nội sẽ là trung 
tâm biểu diễn hoạt động văn hóa văn nghệ đáp ứng 
nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân Thủ 
đô với chất lượng cao, xứng đáng là một công trình 
Văn hóa có ý nghĩa kỷ niệm Thủ đô tròn 1000 năm 
tuôi. 

Ánh Vương 
(Hà Nội Ngày Nay, 20/10/2010) 


Rạp Công Nhân ngày nay ở Hà Nội. 


Hà Nội - Rạp đẹp ế khách 


Hàng loạt các rạp hát, rạp chiếu 
phim moi được xây dựng và khánh 
thành như: rạp Công Nhân (42 Tràng 
Tiên), rạp Kim Đông (19 Hàng Bài), 
rạp Dai Nam (89 Phố Hué). Đây là 
những món quà đây Ý nghĩa dâng 
tang Thu đô nhân dip Dai lễ 1000 
nam Thang Long - Ha Noi. Co lé 
niềm vui sẽ tron ven nên sau khánh 
thàh các khu rạp này không bị rơi vào 
tình trạng "é khách". 

"Từ khi khánh thành rạp, rạp vẫn 
chưa công diễn buổi nào..." Đó là 
chia sẻ của anh Phụng, nhân viên rạp 
Đại Nam. Và cũng là tâm sự chung 
của rạp Công Nhân trên phố Tràng 
Tiền. Và điệp khúc vắng khách lại là 
điệp khúc chẳng khác gì với rạp Kim 
Đồng. 






















Các khu rạp Đại Nam, Công Nhân, 
Kim Đồng đều được xây dựng với 
tong vốn dau tư lên tới hang trăm ty 
đồng. Được lắp đặt đồng bộ với các 
trang thiết bị, công nghệ hiện đại và 
đều năm trung khu vực trung tâm của 
Thủ đô. Những tưởng địa the61 "mét 
đất hơn chục cây vàng" này phải là 
điểm đến mới thu hút giới trẻ, khán 
giả thủ đô cũng như khách du lịch 
trong và ngoài nước. Nhưng xét đến 
số von dau tư và hiệu quả mang lại 
thông qua lượng khách tới xem, số 








lần mở cửa công chiếu, phuc vu công 
chúng thì dường như... quá khập 
khiếng. 

Khu rạp Đại Nam được xây dựng 
với tông mức đầu tư kinh phí là 96 tỷ 
đồng. Khi khánh thành, đây sẽ trở 
thành nhà hát Chèo hiện đại nhất 
Việt Nam. Cho đến nay, đã hơn 2 
tháng sau khi tổ chức lễ khánh thành 
va gan bién Công trinh kỷ niệm 1000 
năm Thăng Long - Hà Nội, thì quang 
cảnh rạp Đại Nam vẫn đìu hiu. Nằm 
tro trọi nơi đại sảnh là tam panô, 
poster của vở diễn Nang Si Ta, tuy 
nhiên vở diễn lại được công chiếu tại 
địa điểm khác và panô quảng cáo 
được mang về đó "trưng bày" 
thôi. Anh Phụng nói: "Nguyên nhân 
rạp chưa thể công diễn vì đang tìm 
kịch bản." 





Vắng vẻ lượng khách mua vé tại rạp Kim Đồng. 


Rạp Công Nhân - một trong 9 
công trình văn hóa trọng điểm nằm 
trong danh mục chào mừng kỷ niệm 
1000 năm Thăng Long. Tổng mức 
đầu tư hơn 58 ty đồng. Công trình 
nguyên gốc là rạp chiếu phim Eden 
do Pháp xây dựng từ những năm đầu 
thế kỷ XX, do Nhà hát kịch Hà Nội 
quản lý và tô chức biểu diễn. Nhưng 
khi tới rạp, khách vắng tanh, 600 ghế 
ngôi vẫn "chơ vơ". Chỉ có người bảo 
vệ cần củ với vẻ mặt héo hắt vì rạp 
không có vở diễn. 

Kha quan hơn là khu rạp Kim 
Đông. Rạp được thiết kế xây dựng 
trên nền khu đất cũ, cùng là nơi gắn 
liền với biết bao thế hệ thiếu nhi Thủ 
đô. Với tong mức dau tư xây dựng và 
lắp đặt thiết bị là 186 tỷ đồng. Đây là 
công trình tâm huyết của toàn thể cán 
bộ - công nhân viên ngành dầu khí 
(PetroVietnam) dành cho Thu đô. 
Địa thế, kiến trúc đẹp, hiện đại, tầng 
sáu, có thể ngắm cảnh Hồ Gươm, có 
thể phát triển du lịch giải khát, hay tổ 
chức sự kiện... Nhưng lượng khách 
đến với Kim Đồng còn quá hạn chế 
so với tiềm năng sẵn có của rạp. 

Được biết tuy lượng khách xem 
chưa được như mong muốn, nhưng 
rạp Kim Đồng vẫn mở cửa tất cả các 
ngày trong tuần. Những ngày thường 
(từ thứ 2 - thứ 6) Kim Đồng phục vụ 





Sau 18 tháng xây dựng, rạp Đại Nam được khánh 
thành nhân Đại lễ 1000 năm 
Thăng Long - Hà Nội. 


công chúng 4 lượt / ngày, riêng thứ 7 
và chủ nhật 5 lượt / ngày. Hiện nay 
Kim Đồng đang tổ chức chiếu phim: 
Harry Potter và Bảo Boi Tử Than 
phan I, khởi chiếu hôm 26/11, phim 
3 Ngày Dé Yêu, 3 Ngày Để Chết khói 
chiếu 10/12, Visa (Thị Thực) - Du 
Khách Bí Án khởi chiếu 31/12. 
Nhằm đáp ứng nhu cầu càng ngày 
càng cao của giới trẻ va công chúng 
Thủ đô, kế hoạch sắp tới của rạp 
Kim Bóng là khai trương phòng 
chiéu phim 4D vào 17/12. 

Có lẽ dé xứng dáng với tầm đầu 
tư, quy mô của các rạp mới và hơn 
thế là để hàng trăm tỷ đồng đầu tư 
kia phát huy giá tri sử dụng thì lãnh 
đạo trực tiếp của các rạp cũng như 
các cơ quan liên quan phải có hướng 
đi đúng đắn để nhân dân Thủ đô có 
thêm điểm đến văn hóa mới, ý nghĩa. 
Hãy dé các rạp - những công trình kỷ 
niệm 1000 năm Thăng Long ấy trở 
lại ý nghĩa của mình là phục vụ khán 
giả hơn là một công trình tô điểm 
cho vẻ đẹp kiến trúc của Hà Nội 
ngàn năm văn hiến. 

(Theo Đại Đoàn Kết 15/12/2010) 


*) miền Bắc, khi xem phim 
ngoại quốc thường có phần 
thuyết minh, nghĩa là có 
giọng đọc, nam hoặc nử, 

và chỉ có một người. Sáng kiến này 
được khởi đầu từ tháng 8 năm 1950 
bởi anh Bùi Phú. Do số người mù 
chữ còn nhiều ở vào thời điểm này, 
dân trí còn thấp nên thuyết minh rất 
phó biến. Trái lại ở miền Nam 
(trước 30-4-75) thì khi chiếu phim 
ngoại quốc thường có phụ đề hoặc 
chuyển âm (lồng tiếng). Các công 
ty chiếu bóng người Pháp đã nghĩ 
ra vấn đề này, người xem dễ hiểu 
hơn và nghe được cả tiếng bản xử 
hoặc âm thanh gốc của phim. Các 
phim Ấn Độ, Đài Loan, Nhật Bản, 
Hoa Kỳ.. sau này đều có phụ đề, 
chuyển âm bằng tiếng Việt, không 
phải lo mướn người thuyết minh và 
phim đem đi đâu chiếu cũng được. 












Fansland Cinema - Thế giới phim nổi tiếng, một địa chỉ lui tới của 
những người hâm mộ điện ảnh ở 84 Ly Thường Kiệt, Hà Nội. Khai 
trương ngày 1-12-1994 bởi KS Nguyễn Quang Dũng và CLB Quân 
đội. Tháng 6/1995 Cục Điện ảnh đã có nhận xét về Fansland Cin- 
ema như sau: "Viéc lam đó đã có tac dụng rõ rệt trong việc thu hút 
được một số lượng dang ké người xem, nhất là lop người trẻ tuổi 
trong khi ở các rạp chiếu bóng của Hà Nội và các địa phương ngày 


càng thưa văng người xem... Đây là hướng đi đúng, rất đáng được 
khuyến khích và ủng Ад." Fansland Cinema có sức chứ 300 chỗ ngồi 
với hệ thông âm thanh Dolby Surround Sound 9 chiều! nguồn phim 
được cung cấp từ Fafilm và Viện tư liệu phim. Một SỐ phim được 
chiếu có phụ dé tiếng Việt và thuyết minh, long tiếng, một số khác 
phụ đề tiếng Anh cho những người. học trau dồi Anh ngữ bằng điện 
ảnh (va ngược lại, người ngoại quốc cũng đến đây xem nếu muốn 
học thêm tiếng Việt). Giá vé 5.000đ cho người lớn và trẻ em là 
3.000đ, trung bình có 2 hoặc 3 suất chiếu một ngày. 





Trung tâm Chiếu phim Quốc gia - Hà Nội - Đây là một địa điểm 
giải trí của người dân thủ đô Hà Nội, ở đây chuyên chiếu phim mới 
nên thu hút được nhiều người xem. 

Trung tâm này hiện nay có 6 phòng chiếu, trang bị hệ thống âm 
thanh và màn hinh tân tién nhất Việt Nam (70mm). Trung tám có 
phòng chiếu 4D với 36 ghế ngồi chuyên động 6 chiều theo tình tiết 
của phim qua các man kỹ xảo, hiệu ứng đặc biệt (special effects)... 
và gây cảm giác mạnh cùng với hệ thống âm thanh 7.1 hiện dai. 
Phòng chiếu 3D có tất cả 400 chỗ ngồi, đạt tiêu chuẩn quốc tế về 
chất lượng âm thanh và hình ảnh với kỹ thuật số (digital). Theo ông 
Nguyễn Danh Dương, hiện nay là giám đốc của trung tâm cho biết 
thì năm 2012, trung tâm sẽ khuếch trương số phòng chiếu lên tới 8 
phòng. Ông cũng đề xuất với Bộ VHTTDL đề xây thêm phòng triển 
lăm về lịch sử điện ảnh Việt Nam bao gồm nhiều hiện vật và hình 
ảnh liên quan. Thêm vào đó là một phòng chiếu mini tất cả các 
phim Việt Nam từ xưa tới nay trên máy computer được chọn theo 
yêu cầu của người xem. 

Trung tâm Chiếu phim Quốc gia được thành lập từ ngày 
29/12/1997 theo quyết định của Bộ Văn hóa Thông tin. Trung tâm 
nằm trên hai con đường lớn của thủ đô Hà Nội là Thái Hà và Láng 
Hạ. 


Phóng sự anh 
Hoang phế phim trường 


TTCT - Chúng tôi đến phim trường Có 
Loa đúng vào dịp УТУІ phát sóng bộ 
phim Huyễn Sw Thiên Đô được quay 
chính ở đây, sau khi đại lễ 1.000 năm 
Thăng Long - Hà Nội kết thúc khá lâu. 


Từng được ví như một thành phó điện 
ảnh của VN khi được xây dựng cách đây 
nửa thé ky, trường quay Có Loa được Bộ 
Văn hóa - thê thao và du lịch tái đầu tư và 
khôi phục vào năm 2008. 


Khu vực vốn là những dãy nhà in 
tráng phim do Trung Quốc giúp xây dựng 
những năm 1960 đã bị san phẳng dé dựng 
lên những “lầu son gác tía" phục vụ quay 
hai bộ phim Thái Sw Tran Thi Độ và 
Huyén Sử Thiên Dó. Theo thông tin từ 
các đoàn làm phim, những cảnh giả này 
được thợ thủ công Trung Quốc thực hiện 
với một nhà thiết kế hắn hoi. 


Dù vẫn biết phim trường dựng lên có 
khi chỉ để quay một vài cảnh nhưng bất 
cứ ai đến trường, quay Cô Loa những 
ngày này vân không khỏi kinh ngạc khi 
thay thành quách, đền đài đều làm bang 
mút xốp với gỗ dán làm vách và cột bằng 
sắt mỏng cuộn lại. Sau khi phim quay 
xong, nắng mưa đã khiến những thành 
quách, cung điện, hàng quan nhanh chóng 
dó nát, điêu tan, hoang phế. Е 


Gia nhu phim truong duoc хау dung 
tử tế, đàng hoàng hơn để sau khi thực 
hiện những bộ phim lịch sử hoành trang 
sẽ được khai thác du lịch như ở Trung 
Quốc, Hàn Quốc... đã làm thì sẽ bớt lãng 
phí! 

_ NGUYÊN NHUNG 
Tuoi Trẻ Cuói Tuan 11/12/2005 


Ảnh từ trên xuống dưới: 





1.Gạch lát nghiêng trên lối đi, mô phỏng một 
công trình khai quật được trong Hoàng thành 
Thăng Long, đây cũng là phần công trình 
kiên cô duy nhất của phim trường Cô Loa. 


2.Tam bia đá kiên cố ghi tên trường quay 
Cô Loa ngoài công. 


3.Cung điện lớn nhất trường quay nay đồ nát. 


4.Cánh công cung điện bằng mút xốp sơn son 
và bức tường thành bang go dán giây. 


5.Đâu rông cũng băng mút xôp. 


6.Phim trường quốc gia nay chi còn 
những thứ ban ve chai. 


7.Một khu hang quan tan hoang. 





















uk. Lac А ae P 


' Ta | NTT 
| bk eer cay Be 


Phim truyền hinh Huyén Sử Thiên Đô được quay tại phim 
trường Сб Loa sau khi sửa sang lại dé đón mừng 
1.000 năm Thag Long - Hà Nội (1010-2010). 






8 
e 
«x» 
3 
> 
-a 

ft 





“Thanh pho điện anh VN” giờ là phế tích! 


Bà Nguyễn Thị Hồng Ngát, Cục phó Cục Điện ảnh nói: 
"Việt Nam mình cũng có một cái Hollywood đấy! Nó ở bên 
Đông Anh, Hà Nội. Năm 1966, tôi đã sang bên ấy đóng phim 
Duong Vé Trận Địa của đạo diễn Pham Kỳ Nam... 


Fy ...Nhung bây giờ bên ay chỉ còn một kho thuốc nó của Hãng 


phim truyện, dé đó lỡ có nó thì cũng không chết ai. Khu trang 
phim gan như bỏ hoang, cho thuê. Mây cái studio thành 
xưởng mây tre... Tôi đên, bảo vệ còn không cho vào !". 


Thời Vang Bóng 

Người dân khu vực Cô Loa, Đông Anh có lẽ không biết 
"Hollywood" là gi mà chỉ gọi "thành phó điện ảnh" của Việt 
Nam là AUNE phim". Trước tiên, tôi tim hiểu về thời vang 
bóng của XƯỞNG phim" trong một quán nước. Nơi đây, 
những người dân vôn là công nhân trắng phim kế lại thời 
oanh liệt của họ. Người phụ nữ tên Thu Hang, có ông bà cùng 
làm ở xưởng tráng phim hào hứng: "Em từng học cấp I ở 
Trường Сб Loa, biết em ở khu tập thé xưởng phim, các thầy 
cô quý lắm!". Bà của Hang, cu Dinh Thị Pha, đã 74 tuôi, 
nguyên cán bộ hành chính nói: “Sướng nhất là huyện Đông 
Anh, nước máy lên tận tang 4, mạnh đến nỗi rửa cốc không 
cần thận là vỡ, thế mới trang được phim. Điện thì không bao 
giờ mat quá một phút!”. Ông Toàn, kỹ thuật viên in tráng thi 
kê chuyện Bác Hồ vé thăm: "Cụ đến một cái là xăm xăm đi 
vào kiêm tra nhà ăn của công nhân". Ngôi bên, ông Bùi Ngọc 
Liêu cũng là thợ tráng phim kiêu hãnh: “Có năm, xưởng tráng 
đến 7 triệu mét phim, tráng cả cho hai nước bạn Lào, Campu- 
chia. Mỗi năm, nộp ngân hàng 300 kg bạc điện phân, phần 
được trích lại đủ cho công nhân viên có một đời sống rủng 
rỉnh ngoài lương. Lại còn nghề làm hoa phim. Tỷ lệ hỏng là 
0,02%, nhưng đến 7 triệu mét phim thì cũng nhiều lắm. 
Xưởng bán cân, công nhân mua về tây trắng rồi nhuộm màu, 
làm khung ảnh, làm cây dừa, hoa nhựa, mang sang phố Hàng 
Mã bán, có của ăn của dé". 


Hoang Vu Như Trường Sơn 

Đề xác nhận lời của bà Hồng Ngát: "Hôm rồi, một đoạn 
phim Giải Phóng Sài Gòn còn được quay ở đây vì nó hoang 
vu như đường Trường Son", tôi chui vào những vườn cay um 
tùm. Trưa văng không một bóng người, tôi lên khu nhà văn 
phòng của xưởng phim. Tiếng chim gù và tiếng mọt gam gỗ 
nghe rờn rợn. Nhòm qua cửa kính bụi bám dày, tô tò vò chi 
chit, thay một hội trường ngón ngang bàn ghé và xe cải tiến. 
Trên tầng 2 có tắm Huân chương Lao động hạng ba đã nga 
vàng. Sâu vào trong, một toa nha kiên cô là xưởng dong mudi 
ăn tư nhân. Không ai nghĩ rằng trước kia nó là xưởng tráng 
phim, từng cho ra đời những bộ phim huyền thoại của điện 
ảnh nước nhà, từng dập dìu những người thợ trong áo blouse 
trang tinh, máy điêu hòa trung tâm luôn giữ 18 độ C. Phòng 
trông không, tất cả máy móc tráng phim đã thanh lý bán phế 
liệu năm ngoái. 

Tôi lách qua cánh công hậu băng tre để vào khu trường 
quay và phòng thu âm của "Hollywood Việt Nam". Tương 
phản trời vực với sự xập xệ, hoang tàn là trang phục lịch lãm 
của những cậu bảo vệ chuyên nghiệp. Thấy tôi, họ hất hàm 
hỏi giấy tờ, day ngờ vực. Họ làm việc cho một cơ sở sản xuất 
mây tre Đài Loan, doanh nghiệp này thuê hai trường quay và 
phòng thu âm để làm xưởng sản xuất. Hai tòa nhà vốn là 
studio do Trung Quốc giúp xây dựng, trên trần nhà vẫn còn 
hệ thống ròng roc, thang sắt, ray sắt dé chạy đèn, máy quay. 





Ảnh bên trái: Studio thành xưởng mây tre. 
Ảnh bên phải: Trong nhà trẻ khu tập thê Điện ảnh. 
(Ảnh: L.Q.P) 


hệ thống ròng rọc, thang sắt, ray sat dé chạy đèn, may quay. 
Những cô công nhân cặm cụi đan lát không hiểu tôi đến để 
làm øì, có lẽ họ không biết gì về quá khứ vàng son của nơi họ 
đang ngôi làm việc! 


Tiếng Gà Cục Tát... 

Tận cùng của "Hollywood Việt Nam" là may dãy nhà 4 
tầng xưa là ký túc xá sinh viên Trường Điện ảnh. Tiếng gà 
cục tác vọng ra liên hôi. Sau những 101 di day cỏ lá, trong cán 
phòng xập xệ ở tang trệt hiện ra nụ cười cua mot cau trai 
xưng tên là Nguyễn Đức Văn, chủ trại gà ! Hăm hở dẫn 
khách lên gác thăm... gà. Từ tầng 2, gà đây nhóc trong các 
gian phòng. Những ô cửa só được rào phên tre. "Gần 6.000 
con, bác ạ! Mỗi ngày nó đẻ gần năm nghìn trứng, em đang 
chết dở vi trứng é, giá thì chỉ còn 200 đồng một qua, mà chi 
bán được cho các cơ sở sản xuất bánh kẹo". "Đã có con gà 
nao chết chưa? Không sợ gà lây dich cúm cho à?, tôi hỏi. 
"Chết thế nào được, chúng em ăn ngủ ngay dưới này có sao 
dau"! 

Sang day nha bên cạnh, tôi mo một cánh cửa khép hờ. Do 
là một căn phòng bệ rạc: xô chậu bừa bộn, quân áo ngón 
ngang, mót có gái mặc quan soóc nửa nam nửa ngòi, chang 
thèm ngôi dậy, nói: "Em thuê ở đây trăm nghìn một thang để 
đi làm ngoài thị tran". 

Điểm đến cuối cùng của tôi ở "Hollywood Việt Nam" là 
khu nhà trẻ. Đó là hai khu nhà biệt thự liên hoàn có kiến trúc 
đẹp nhưng dó nát. La thay, ở đó vẫn có một cái nhà trẻ đang 
hoạt động trong căn phòng điêu tan dưới tang trệt. Cô giáo 
Nguyễn Minh Hoạt, người đã có 27 năm dạy trẻ ở đây rối rit 
gọi các cháu ra chào khách. Lũ trẻ quá đỗi sung sướng trước 
ông kính dù đang đứng trên mảnh đất từng được coi là "thành 
pho điện ảnh”. | 

Phong su cua Luu Quang Pho 
(Bao Thanh Nién, 11-12-2005) 


Khu ha tang kỹ thuật điện ảnh Cổ Loa được Nha nước dau tư 
cho Bộ VH-TT từ năm 1967-1976 trên diện tích 28 hecta, cach Ha 
Nội 18 km. Gồm 2 trường quay lớn rộng 2.475 và 748,5 mét 
vuông, một nhà thu thanh 457 mét vuông. Có hai tòa nhà phục 
trang và hành chính diện tích 2.400 mét vuông, nha máy in trang 
phim, diện tích 3.660 mét vuông. Ngoài ra, còn có các hệ thống hạ 
tầng khép kín, hiện đại song chỉ được sử dụng một thời gian ngăn, 
trong đó các trường quay hầu như không sử dụng... 

Theo ông Tô Văn Động, Chánh văn phòng Bộ VH-TT: “Việc 
đầu tư một trường quay mới là cần thiết, đây cũng là nguyện vọng 
của ngành điện ảnh và Đài Truyền hình Việt Nam. Tuy nhiên theo 
tôi, làm như thé nào 1a van dé cần phải bản. Cả nước mình nên chỉ 
có một cái thôi. Phim truyện, phim truyền hình dùng chung. Va 
phải hiện đại, có thê ăn ngủ, quay khép kín ở đó hàng tháng hàng 
năm cũng được. Diện tích có lẽ phải 50-100 hecta, chi phí có thé 
cả nghìn tỉ đồng, địa điểm thì không nên dùng lại Có Loa mà nên 
chọn noi nào có cả sông núi, khu Đồng Mô (Hà Tây) chang han." 





Trường quay C6 Loa: 
Giấc mơ chưa thành hiện thực 


Muon được nguồn vốn chừng 5.000 tỷ dong dau tư giai 
đoạn 2, giai đoạn 3 từ các nhà dau tw tw nhân, nhưng hiện 
tai, trường quay CÓ Loa van chưa có chính sách, cơ ché gì ró 
ràng, ngoài những định hướng chung chung về một địa chỉ 
van hóa du lịch hấp dẫn, một không gian Việt Nam đặc trung 
ngay giữa lòng đất Có Loa nghìn năm dâu bê... 


Doan làm phim Huyền Sit Thiên Dó rút đi, những lầu son 
gác tía, cung điện và thành quách là bối cảnh tạm, không kiên 
cô được dựng trong khuôn viên trường quay Có Loa bat đầu 
xiêu vẹo, đồ nát, mục ruóng. Ước mo về một điểm du lich 
mới đây hấp dẫn dành cho người hâm mộ điện ảnh giỗng như 
các phim trường nức tiếng ở xứ người, xem ra vẫn chỉ là xa 
vời với địa chỉ một thời, từng là niềm tự hào của giới điện 
ảnh nước nhà. 

Là bối cảnh tạm, không kiên có, chỉ dùng một lần, lại sử 
dụng các vật liệu nhẹ nên nhà cửa, phố xóm tiêu điều theo 
mưa nắng cũng là chuyện thường tình. Trường quay Có Loa 
tiếp tục trở về thanh vắng thường lệ, dù đã hoàn thành việc 
nâng cấp giai đoạn 1. 


"Lâu son gác tía" điêu tàn 

Trên không gian xấp xỉ 15ha ở vị trí có cảnh quan tuyệt 
đẹp cạnh vòng thành Có Loa, Đông Anh, Hà Nội, mới có 
trường quay nội cảnh là kịp hoàn thành theo đúng kế hoạch 
của giai đoạn 1. Tuy nhiên, theo NSND Trọng Khôi, người 
vừa "hành xác" 9 tháng tại trường quay Cô Loa cùng đoàn 
làm phim Huyén Sử Thiên Đô, "tuy được dau tư tiền tỷ với hệ 
thống dàn đèn treo, ghi hình, âm thanh hiện đại, đồng bộ và 
nhà nghỉ liên hoàn cho các đoàn làm phim nhưng trường quay 
nội lại thiếu máy lạnh. Làm phim có sử, đã phải mũ áo cân 
đai rườm rà lượt thượt, hóa trang râu tóc đậm đặc roi thực 
hiện các cảnh quay ở đây, đúng là cực hinh". Nhung, dai thần 
Lê Thoan của phim Huyền Sw Thiên Đó vẫn lạc quan: "Nói 
thì nói vậy, chứ cơ sở vật chất thế nay là đã được cải thiện 
nhiều". 

Thực ra trường quay Có Loa đã sớm hinh thành từ những 
năm 1959 - 1960 và liên tiếp các năm sau đó, được nâng cấp 
hoàn thiện với sự giúp đỡ của các chuyên gia Liên Xô, Đức, 
Trung Quốc... Thập niên 60, 70 thế kỷ XX, đây là "thủ phủ" 
của điện ảnh Việt Nam, một tó hợp liên hoàn từ bối cảnh đến 
phòng dựng, phòng lồng tiếng, in tráng và là cái nôi cho sự ra 
đời của nhiều bộ phim nỗi tiếng. Sau quãng đời huy hoàng 
đó, vì nhiều lý do, trường quay Có Loa bị bó hoang đúng 
nghĩa cho cỏ mọc, rêu phong và những đàn trâu bò của cư 
dân quanh vùng thung thăng đùa giỡn. Sang thiên niên kỷ 
moi, Sự cấp bách cần có một trường quay cho nén điện ảnh 
đang càng ngày càng phát triển đã hối thúc các nhà quản lý 
nghĩ đến việc phải cải tạo, hồi sinh trường quay Сб Loa. 

Đến năm 2008, khi hàng loạt dự án phim lịch sử mừng 
1.000 năm Thang Long - Hà Nội được lên Кё hoạch, với kinh 
phí hàng trăm tỷ đồng, nhưng gặp khó khi thực hiện vì bế tắc 
van dé trường quay, phải lũ lượt sắp hang qua Trung Quốc 


Phòng ôc, thư quán xiêu vẹo, xộc xệch và bỏ hoang. 


thuê bối cảnh, mới đây những người có trách nhiệm vào tình 
thé gap rút phải hành động. Giai đoạn 1 của dự án được triển 
khai, và đến nửa đầu năm 2011, hoàn thành với việc đưa vào 
sử dụng trường quay nội cảnh. 

Một phân сда các bó phim Huyền Sử Thiên Đô, Thái Sw 
Tran Thủ Độ được ghi hinh tại Có Loa. Tiếc rằng, vì chưa có 
cơ sở vật chất cho trường quay ngoại cảnh, nên các nhà sản 
xuất buộc phải dựng bối cãnh một lần băng gỗ dán, mút хӧр, 
thép mong quay xong rồi phá bỏ dé thực hiện bối cảnh khác 
hoặc trả mặt bang cho doan phim khac... 


Hiện thực hóa giác mo, cách nào? 

Chính phủ cùng Bộ VH-TT&DL đã có nhiều động thái tích 
cực, ủng hộ kế hoạch xây dựng Có Loa thành trường quay tiêu 
biểu của Việt Nam. Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL đã chỉ đạo 
Giám đốc Nguyễn Văn Nhiêm tiếp tục gửi văn bản tới TP Hà 
Nói, đề nghị cấp thêm 100ha đất ở Đông Anh, ngoài 15ha hiện 
có trong quy hoạch dé mở rộng hiện trường. 

Ông Nguyễn Văn Nhiêm tiết lộ: Trong giai đoạn 2, Сб Loa 
sẽ phát triển hệ thông trường quay ngoai cảnh khép kín, bao 
gom ca các giai đoạn hậu ky của phim. Du kiến năm 2015, Cô 
Loa đáp ứng trọn gói nhu cầu của 30 phim truyện nhựa trong 
một nam và tăng lên 35 phim vào năm 2020. Hướng cho tương 
lai xa là thiết kế các bói cảnh kiên có, bën vững có thé sử dụng 
cho ca dòng phim lịch sử thuộc nhiều triéu đại phong kiến và 
nhiều bộ phim hiện đại. Các bối cảnh này cũng được vận hành 





>, —_ 4," —— у 
1<) vere wi М war N ы - T327 ad $z ane A э E 
Bồi cảnh phim Thái Sw Tran Thủ Độ. 


P 
ES 
w 
a 
se 
= 
= 
oOo 
ie 
E 
E 
= 
œ 
|= 
a 
a 
"| е 
E 
s 
a 
в 
Je 
= 
æ 
E 
= 
® 
E 
E 
E 
T 
= 








dé dua vao phục vu du lịch như một cách mà các quốc Ø1a CÓ 
nên điện ảnh tiên tiễn vẫn làm. 

"Có được trường quay như mong muốn, các nhà làm phim 
Việt Nam, nhất là dòng phim lịch sử sẽ không phải loay hoay 
đi ra nước ngoài thuê bối cảnh, vừa tốn kém tiền bạc vừa khó 
dap ứng đủ các tiêu chí thuần Việt". NSUT Tat Binh, đạo 
diễn vẫn ngược xuôi lo toan cho các phim Huyén Sử Thiên 
Đô, Thái Su Tran Thủ Độ ngậm ngùi. 

Dé giấc mơ không là mơ hao, chuyện "tiên đâu" van là 
mối lo hang đầu của người trong cuộc. Nguồn kinh phí NHà 
nước chỉ đáp ứng được phần nào, Bộ VH-TT&DL đang kêu 
gọi nguôn lợi xã hội hóa từ các doanh nghiệp. Nhưng để có 
được nguồn vốn chừng 5.000 tỷ đồng từ các nhà đầu tư tư 
nhân, thì hiện tại, trường quay C6 Loa vẫn chưa có chính 
sách, cơ chế rõ ràng để cho những người làm ăn thấy được 
mối lợi, cả món lợi vật chất lẫn giá tri phi vật chất to lớn, 
ngoài những định hướng chung chung về một địa chỉ văn hóa 
du lịch hấp dẫn, một không gian Việt Nam đặc trưng ngay 
giữa lòng đất Có Loa nghìn năm dâu bé. 


Khánh Băng 
CAND Online, 22/07/2011 


Người Muôn Năm Cũ 


Ở công viên Thủ Lệ, gần Bảo 
tàng Dân tộc học Hà Nội có một 
ông già chiếu phim dạo mà nhiều 
trẻ em và cả người lớn ai cũng biết. 

Ông Long có niềm say mê và 
gan bó với cái nghề chiếu phim chỉ 
cho một người xem từ năm 1959. 
Bằng cái máy chiếu "cô lỗ sĩ" của 
Nga Sô, và một vài cuón phim cám 
của Mỹ, ông Long đã thuyết phục 
được người xem. Mới đây, trong dự 
an Lần dau lam phim với Discovery 
(First Time Filmmakers), cuón 
phim tài liệu Rap Chiếu Phim Di 
Động Của Ong Long (Mr. Long 
Trvelling Cinema, dao dién Hoang 
Mạnh Cường) đã duoc chon là một 
trong 4 phim tài liệu được trình 
chiếu trên dai Discovery (Southeast 
Asian TV Channel) hồi tháng 
5/2011. 

Cuốn phim tai liệu này dải 
khoảng 20 phút, được Quỹ Ford tài 
trợ nhằm giới thiệu cho thế giói vè 
cuộc sống của người Viét , sự 
chuyên biến trong quá trình đô thị 
hóa Việt Nam. 

(Anh: Discovery Channel & Mạnh Cường) 





Trường quay hiện đại - Giấc mơ vẫn xa vời 


Nhăm xây dựng một nén điện ảnh hiện dai, cách đây hon 5 
năm, Thủ tường Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý vé mặt chủ 
trương cho phép Bộ VHTTDL đầu tư xây dựng trường quay 
Cô Loa (Hà Nội). Thế nhưng cho đến nay, giấc mơ về một 
trường quay hiện đại, đáp ứng cho điện ảnh Việt Nam phát 
triển xứng tầm trong khu vực vẫn xa vời, dù Bộ VHTTDL đã 
đồ một núi tiên vào đây. 


Trường quay đỗ nát 

Thực ra, trường quay C6 Loa được hình thành từ những 
năm 1959 - 1960 và các năm sau đó, được nâng cấp hoàn 
thiện với sự giúp đỡ của các chuyên gia Liên Xô, Đức, Trung 
Quốc... Vào thập niên 60, 70 thế ký trước, nơi đây đã là thủ 
phủ của điện ảnh Việt Nam với một tô hợp liên hoản - từ bối 
cảnh đến phòng dựng, phòng lồng tiếng, in tráng và là cái nôi 
cho sự ra đời của nhiều bộ phim nói tiếng. Sau quãng đời huy 
hoảng đó, trường quay Cô Loa đã bị bỏ hoang cho cỏ mọc, 
rêu phong. Trước tình hình này, cách đây hơn 5 năm, Thủ 
tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Bộ VHTT 
(nay là Bộ VHTTDL) đã đồng ý cho phép bộ xây dựng đề án 
cụ thể, theo hướng đây mạnh xã hội hóa, trình Thủ tướng xem 
xét, quyết định. 

Thế nhưng đến nay, dé án xây dựng trường quay điện ảnh 
vẫn chưa được Bộ VHTTDL trình Thủ tướng. Năm 2008, 
trước tình thế cấp bách khi hàng loạt dự án phim lịch sử chào 
mừng 1.000 năm Tháng Long - Hà Nội được lên kế hoạch với 
kinh phí hàng trăm tỉ đồng, nhưng gặp khó vì bế tắc vấn đề 
trường quay, phải qua Trung Quốc thuê bối cảnh. Bộ 
VHTTDL đã rót hàng trăm tỉ đồng dé đầu tư cải tao, phục hồi 
một số hạng mục cũ của trường quay Cô Loa như một giải 
pháp tinh thế. Chính vì chưa có một dé án tông thé nhưng đã 
dau tư, nên việc dau tư nói trên đã gây thất thoát lớn và không 
đem lại hiệu quả. 

Có mặt tại trường quay ngoại những ngày gần đây, chúng 
tôi đã chứng kiến bối cảnh của hai bộ phim Huyền Sử Thiên 
Đô và Thái Sw Tran Thủ Độ, trong loạt phim mừng 1.000 
năm Thăng Long, do không có trường quay ngoại cảnh, nên 
các nhà sản xuất buộc phải dựng bối cảnh bang gỗ dán, mút 
хӧр, bia cat tong, nén thanh quach, lau dai sau khi quay xong 
các vật liệu phế bỏ đó đã trở thành đống hoang tàn đồ nát 
trong có mọc cao lút đầu, làm uống phí bao tiền bạc vả công 
sức của những nhà làm phim. Đã thế, tại khu vực này, còn 
cho một số cơ sở thuê làm xưởng sản xuất ván ép và nhôm 
kính, khiến cho trường quay vốn thiếu đất, chật chội lộn xón 
lại càng chật chội hơn. 


30 tỉ đồng chỉ cho 400m” 

Theo dự kiến ban đầu cho việc xây dựng trường quay Có 
Loa thì tông mức kinh phí khoảng 7.175 tỉ đồng, được chia 
làm hai giai đoạn: Từ 2007-2010 với mức đầu tư là 2.858 tỉ 
đồng, từ 2010-2012 là 4.317 tỉ đồng. Nhưng cho đến hết năm 
2010, khối lượng công việc mới thực hiện được 106 tỉ đồng. 
Đây là dự án vô cùng lớn, nhưng sau 4 năm thực hiện vẫn 
chưa có quy hoạch tông thé, nên việc dau tư xây dựng trở nên 


thiếu đồng bộ, manh mún, thiết kế bat hop lý. 

Việc thu hồi đất cũng không thực hiện được, cả trăm tỉ đồng đã rót 
xuống, nhưng trường quay ngoại vẫn chỉ là bãi đất hoang. Tình trạng của 
trường quay nội cũng chả hơn gì. Nhà nước đã đầu tư hơn 30 tỉ đồng dé lắp 
đặt thiết bị chiếu sáng cho trường quay 400 (diện tích 400m”). Thế nhung, 
chính vì không có thiết kế tông thể, nên việc thiết kế trường quay này cũng 
đã bộc lộ những bắt hợp lý, như: Thiết kế chiều cao treo đèn quá thấp, giữa 
trường quay và phòng điều khién không có thiết kế hệ thống micro và loa để 
liên hệ trong điều hành sản xuất phim... 

Đặc biệt hệ thông giàn đèn được dau tư tới hơn 30 tỉ đồng, nhưng đã bộc 
lộ nhiều sai sót và có biểu hiện sai phạm trong quá trình thực hiện hợp 
đồng. Cụ thé, đơn giá thiết bi cho hàng hóa gia công ngoài nước hau hết đã 
bị thay đối tăng so với giá biểu chào thầu và biểu giá trúng thâu tới 1.7 tỉ 
đồng. Các thiết bị cũng không đồng bộ mà sử dụng của quá nhiều hãng sản 
xuất, thậm chí có cả những thiết bị nhập có xuất xứ từ Trung Quốc là trái 
với quy định tại bản dữ liệu dau thầu đã được Bộ VTTTDL duyệt trước đó. 

Theo kinh nghiệm một số nhà sản xuất của các hãng phim, thì việc thiết 
bị không đồng bộ như vậy sẽ gây rất nhiều khó khăn cho việc sử dụng 
những bối cảnh lớn, nhưng lại sử dụng loại đèn do Hãng Desisti / Italia san 
xuất có hệ thống thoát nhiệt kém nên trong quá trình sử dụng tỏa nhiệt 
lượng lớn, nên không được các hãng phim lớn sử dụng. 

Điều dáng nói hon là trong hợp đồng lắp đặt thiết bị chiếu sáng cho 
trường quay 400 có một điều khoản đó là việc đảo tạo, chuyển giao kỹ thuật 
với só tiền 480 triệu đồng. Thé nhưng cho đến nay, cán bộ kỹ thuật không 
được đảo tạo chuyền giao công nghệ theo nhu hợp đồng. Theo phản ánh của 
một số cán bộ thì số tiền này ban giám đốc trường quay đã sử dụng hết cho 
việc... đi tham quan СНІВ Đức. Dé bù vào khoảng trồng này ban giám đốc 
lại sử dụng tiền từ nguồn chi ngân sách thường xuyên dé tô chức một khóa 
đào tạo nhân viên kỹ thuật. 

Bên cạnh những van dé nói cộm đó, hàng loạt những van đề bất cập khác 
của trường quay đã nảy sinh trong quá trình điều hành khiến cho các đoàn 
làm phim không muốn tìm đến noi này. Nhu vậy có thé thay, giác mơ vé 
một trường quay hiện đại - dù chi là bang 1/10 trường quay Hoành Điểm, 
Trung Quốc - của các nhà làm phim Việt Nam vẫn còn rất xa vời! 

Chí Tùng 
Laodong.com, 19/08/2011 





Mô hình phim truong mang tén Cô Loa ở Hà Nội (Anh: coloastudio & congluan.com) 


VGIK nơi đào tao những nha lam phim 
Việt Nam 


Truong Dai học Điện anh Quốc gia Liên 
ХО (nay là trường Dai học Điện anh Quốc 
gia Liên bang Nga mang tên S. A. Gerasimov 
- All-Russian State University of Cinematog- 
raphy named after S. A. Gerasimov - 
Всероссийский государственный 
университет кинематографии имени 
С.А.Герасимова) sang lập tại Moscow nam 
1919 boi Vladimir Gardin. Nam 2008 VGIK 
chính thức trở thành trường đại học. 

Đây đã từng là nơi đào tạo nhiều người 
Việt Nam thành công trong lãnh vực điện 
ảnh. Trường VGIK có tất cả 128 người Việt 
theo học từ 1956 đến 1995 trong các khoa 
đạo diễn, quay phim, lịch sử, hội họa... tiêu 
biểu có: 

Dao diễn: Lé Đăng Thuc, Nguyễn Khắc Lợi, 
Nguyễn Phú Mỹ, Bùi Đình Hạc, Trần Đắc, Nguyễn 
Thụ, Tran Văn Thủy, Xuân Sơn, Trần Duy Hinh, 
Tó Việt Hai, Vương Duc, Việt Linh, Hà Sơn, Vü 
Xuân Hưng, T ó Hoang, Lê Рис Tiên, Nguyên Hữu 
Mười, Đan Thiết Ti hu... у 
Quay phim: Nguyên Quang Tuân, Do Mạnh 
Hung, Vu Phạm Chuan, Trân Trung Nhàn, Dan 
Thụ, Nguyên Mạnh Lân, Phan Hà Thanh, Lê Hông 
Chương, Pham Hoang Nam, Doan Minh Tuan... 
Biên kịch: Vg Thu Hiên, Banh Bao, Banh Châu, 
Cao Thụy, Nguyên Si Chung, Nguyên Hậu, Tran 
Thanh Hiệp, Lê Ngọc Minh, Doan Truc Quynh, 
Nguyên Thi Hong Neat... 

-Lich sử, Lý luận Phê bình: Pham Ngọc Truong, 
Trịnh Mai Diêm, Lê Châu, Nguyên Thị Lợi, Vũ 
Quang Chính, Tran Luán Kim, Ngô Phuong Lan, 
Phan Bích Hà, Đặng Minh Liên... 

.Hói họa: Ngô Mạnh Lan... 

Họ là những người vừa tốt nghiệp trung 
học, hoặc cán bộ nhân viên nhà nước được cử 
đi, học phí hoàn toàn do ngân sách của 
trường cung cấp, qua chương trình hợp tác 
quốc tế giữa Nga và Việt Nam trong lãnh vực 
văn hóa giáo dục. Họ gọi VGIK là cái nói 
điện ảnh, nơi đã đào tạo nhiều nhân tài điện 
ảnh. Có một số người đã thành công sau khi 
học, một số trở thành cục trưởng, cục phó, 
nam giữ những ngành nghề quan trong trong 
chính phủ. 


LỄ l1 1111111111111) 1111111111115, 








SJ môt cuốn phim ngắn mang tên Recontre des 


LAN SONG NGƯỜI VIET HAI NGOẠI LAM PHIM 

Bên cạnh những tài nang điện ảnh của Hollywood, hoặc những quốc gia 
mà người Việt đang sinh sống, những tài năng điện ảnh của người Việt cũng 
xuất hiện. Đầu tiên có thể kể đến hai đạo diễn nói tiếng gốc người Việt tại 
Pháp, đó là các đạo diễn Lê Lâm và Trần Anh Hùng, những tác phẩm điện 
ảnh của họ đều mang nặng tính dân tộc và màu sắc quê hương. 

Đạo diễn Lê Lâm sinh năm 1948 tại Hải Phòng, phim đầu tiên của ông là 


Nuages et du Dragon (1981). Hai năm sau 
ông thực hiện Poussière d'Empire (1983) 
dựa theo cốt truyện Hon Vong Phu (La Pi- 
erre de l'Attente) với các diễn viên Domi- 
nique Sanda và Jean-Frangoise Stévenin, 
cuốn phim này được sản xuất hỗn hợp giữa 
Pháp và Việt Nam, bên cạnh các tài tử Pháp 
còn có Lan Hoàng, Tra Huu Phúc, Long 
Thắng, Vinh Lê... Phim gân nhất của ông là 
20 Nuits et un Jour de Pluise (2006) hợp tác 
sản xuất giửa Pháp va Đức, ngoài Eric 
Nguyễn còn có Natalia Wörner, Monic Ari- 
janto, phim có nhiêu hình ảnh khêu gợi 
không thua gì L’Amant (The Lover, 1992) 
của Jean-Jacques Annaud. 

Có lẽ khi nói đến phim 
Việt Nam thì hau như 
người ta nghĩ ngay đến 
phim của đạo diễn Trân 
Anh Hùng. Anh sinh năm 
1962 tại Đà Nẵng, anh là 
một đạo diễn trẻ có nhiều 
phim được khán giả khắp 
nơi trên thế giới hâm mộ, 
đầu tiên là L’Odeur de la 
Papaye Verte (Mui Du Du 
Xanh, 1993) từng đoạt giải 
Camera d’Or tại Đại hội 
điện ảnh Cannes (Pháp) năm 1993, và đã từng được đề cử tranh giải Oscar 
cùng năm với thể loại "Phim ngoại quốc hay nhất." Thành công kế đó của anh 
la Cyclo (Xích Ló, 1995) với các tài tử: Trân Nữ Yên Khê, Tony Leung-Chiu 
Wai (Lương Triều Vy), và Lê Văn Lộc, phim đoạt giải Golden Lion tai Đại 
hội điện anh Venice (Y) 1995. Kế đó anh đạo diễn các phim A /a Verticale de 
l’Eté (Mùa Hè Chiều Tháng Đứng, 2000) với Trần Nữ Yên Khê, Như Quỳnh 
và Lê Khanh, J Come with The Rain (2009) voi Josh Hartnett, Elias Koteas, 
và phim mới nhất cua anh là Norwegian Wood (7 мӯ = 4 D, 2010) dua 
theo tác phẩm nổi tiếng cùng tên của nhà van Haruki Murakami, với các tài tử 
Kenichi Matsuyama, Rinko Kikuchi, và Kiko Mizuhara. Tưởng cũng nên biết, 
La Femme Mariée de Nam Xuong (Thiểu Phu Nam Xương, 1989) và La Pi- 
erre de l'Attente (Hòn Vọng Phu, 1991) là những cuốn phim ngắn dau tiên 
trước khi anh bước vào thế giới của điện ảnh. 

Ngoài ra, ở Pháp còn có đạo diễn Othello Khánh (sinh năm 1964 tại 
Paris) là con của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Emmanuelle Khánh, và ông 
Quasar Khánh, người đã sáng tạo ra một số tiện nghi nội thất ở Pháp. Othello 
là một đạo diễn, nhà sản xuất phim và viết kịch bản. Ông bắt đầu làm phim 
vào khoảng đầu thập niên 80, phụ trách và điều khiến các chuơng trình truyền 
hình, quảng cáo thương mại, phụ tá đạo diễn, quay phim và biên tập viên cho 
các đài truyền hình TF1, A2, và FR3. 


Đạo diễn Trân Anh Hùng 

























20 nuits 


. есип jour de pluie 





un film de Lam Lê 


« Natalia Wörner * Fric Nguyen e Santha Leng ® Monik Arijanto 


b2 9Ä FILMS 








Poster phim 20 Nuits et un Jour de Pluie 
(20 Nights and a Rainy Day) 
cua dao dién Lé Lam 
w 
Efi i зик 
hay Fray p^ н ЕЕН 3W} ý РОС 


(o) m 


ШУУ p. 


Ud FEE LOKO dr d 
sh &" MAU WE | 


Dv DM. DAK 


AACHEN Sp MOR ALIS, 12H 11H. 3X EDI ZA BR! 





Poster phim Norwegian Wood (Rung Na-Uy) 
7 Му = ОЖ 
cua dao dién Tran Anh Hing 





Năm 1993, Othello Khánh từ Paris don sang miền Nam California va sau | Dustin Johnny. 
đó là Mexico, nơi mà ông sản xuất và đạo diễn phim tài liệu về đội quan giải 1 Noué Tri Nguyen 
phóng Zapastista nổi dậy ở miền Nam nước Mễ mang tên Ballads Without A 
Face (phim đoạt giải thưởng Latino American Studies Association Merit in 
Film award va được giới thiệu tai AFI-American Film Institute năm 1995). 

Hai năm sau, khi tổng thống Hoa Ky là ông Bill Clinton ký quyết định bãi 
bỏ cấm vận với Việt Nam, tháng 10 năm 1995, Othello quyết định về Sài Gòn 
làm phim, ông thành lập một công ty lấy tên là CréaTV, chuyên sản xuất và 
phát hành phim tài liệu và quảng cáo. Ông đã là người đầu tiên làm phim 
quảng cáo cho các hãng Coca-Cola, Pepsi, Unilever và Proter & Gamble ở 
Viêt Nam kể từ năm 1999, 
Phim Sài Gon Nhật Thực 
(Saigon Eclipse, 2007) là 
nguồn cam hứng, là một tác 
phẩm điện ảnh của ông trong 
quả trình hơn 10 năm tích lũy 
trong cuộc sống tại Việt Nam, 
và cũng là thời điểm nhật thực 
xảy ra. Sai Gon Nhật Thực, 
trước và sau khi ra mắt là một 
cuộc tranh luận với nhiều ý 
kiến, và không mấy thành 
công với nhiêu lời phê phán, 
chỉ trích, thậm chí bị xem như 
là "xúc phạm"* đến người ا‎ 
Việt trong nước! Tuy vậy, ЕТМЕ + DN 
phim nay cũng đã chiếm được абр 
giải thưởng tai Houston ۴ 
WorldFest Special Jury Award 
nam 2007 sau do. 

Trong khu vuc Au chau 
còn có một dao dién người 
Thụy Sĩ gốc Việt Nam là ông 
Hồ Quang Minh, sinh viên 
du học từ năm 1962. Ông sinh Đạo diễn Hồ Quang Minh. đạo diễn các cuốn phim 
tạ Hà Nội năm 1949. sang > E 


a3 
li 


< 5 
+ © 
; 8r 
II HII! 


< 
0» 
3 
a 
0 
Ó 
3 
& 


Nal Gon Eclipse 
Nhat [hu 


Li Nguyen cia Nhan Sac 
v (đi Giá спа su Trung Thanh 


Pt lau 


CREA TY oa a. SAI GON NHAT THUC X$ OTHELLO KHÁNH i JOHN BOARD, OTHELLO KHÁNH z IRENE TRINH 
5с DOUGLAS DALES, KEVIN SNOWBALLS JOHNNY WAUGH „2 OTHELLO KHANH, JOHN BOARD BERNARD LEROY DEVAL 
$ MICHELE DE ALBERT $% RICHARD ANDRY sa NGUYEN LE ALEX SOSNO 2 NICK CAREW 
DANG TAT BINH, MARK HOFFMAN « CHANH TRÁN -SAIGON ECLIPSE LTD HANG PHIM TRUYEN | « CREA TY 





= = Í 
Nu dién vién Marjolaine Bui ky giao kéo lam phim 
Sai Gon Nhật Thực (Saigon Eclipse) 
của đạo diễn Othello Khanh. 









Y š; i 
i Ce 
: Mes 3i, 
> > 


bee về ase 





Pháp học thêm vê điện anh từ 
nam 1979. Đến năm 1981, ông 
vê Việt Nam hợp tác với Hãng 
phim Giải Phóng với cuốn 
phim video đầu tay quay tại 
Sai Gòn là Phuong Toi (28 
phút), tung đoạt giải Bóng sen 
bạc tại Liên hoan phim 
Truyền hình toản quốc. Sau 
đó, đạo diễn Hồ Quang Minh 
bắt tay vào việc thực hiện 
phim truyện Con Thu Tat 
Nguyền với sự giúp đỡ của 





Hai đạo diễn Doan Minh Phượng và Doan Thành Nghĩa 
với dự án phim Hạt Mưa Rơi Bao Lâu 
(The Bride of Silence). 


Pham Thùy Nhân, dựa theo truyện ngắn Bút Маи của nha văn Vũ Hạnh và 
trao cho Ngụy Ngữ viết thành kịch bản. 

Những năm kế tiếp, ông làm thêm các cuốn phim Trang Giấy Trắng, Bui 
Hong, và đáng kể nhất là Thời Xa Vang đoạt giải Cánh diều bạc giải thưởng 
của Hội Điện ảnh Việt Nam năm 2005, giải Nhạc phim hay nhất tai LHP 


* Diễn viên Nguyễn Hậu đã lên tiếng với báo chí rằng: "Đạo diễn phim này không tìm hiểu kỹ, không hiểu thấu đáo 
gì về VN nên mới thực hiện như thế. Cốt truyện lôm côm, nhiều tình tiết vố lý... Lời thoại, bối cảnh phi thực tế, phát 
triển tính cách nhân vật cau thả, xúc phạm người Việt Nam." 





Poster và cánh trong phim Thoi Xa Vang 
cüa dao dién H6 Quang Minh. 


trưởng ngọc ánh 
4 


bride ` 
ob - 
silence 


Bride of Silence cua dao dién Doan Thanh Nghia va 
Doan Minh Phượng. 


Quốc tế Thượng Hải lần thứ 8, và giải Nữ dién viên xuất sắc nhất tai LHP 
Quốc tế Singapore 2005). Đây là một cuốn phim mà ông đem kỳ vọng giới 
thiệu rộng rãi với nước ngoài vê quê hương Viét Nam của ông. 

Cũng với tham vọng làm phim vê quê hương của mình, từ Đức Đoàn 
Minh Phượng (sinh năm 1956 tại Sài Gòn, viết văn, làm phim tài liệu, sáng 
tác nghệ thuật) và Đoàn Thành Nghĩa (nhiếp ảnh gia, điêu khắc gia) từ Hoa 


352 


* 


Trần Mj Anh 
® Điện Anh® 





Kỳ đã trở lại Việt Nam đầu năm 1990 để thực hiện cuốn Bride of Silence (Hat 
Mua Rơi Bao Lâu, 2005) với Trương Ngọc Anh, Nguyễn Mạnh Thắng, 
Trương Hữu Quý, Nguyễn Như Quỳnh... gây nhiêu tiếng vang lớn. Đây là một 
tác phẩm điện ảnh mà cả hai đã ấp ủ hơn 10 năm để thực hiện. 

Song song với các đạo diễn người Việt ở Âu châu về nguồn, làn sóng 
người Việt ở Mỹ làm phim cũng có rất nhiều. Hầu hết họ là những thế hệ trẻ, 
có sức sáng tạo và được phát triển đầy đủ, thành tài từ các trường đảo tạo 
chuyên môn, và lại có nhiêu tài năng, đam mê điện ảnh nên họ cống hiến rất 
nhiều tâm trí và vốn luyến để có những cuốn phim tiêu biểu như: Bui Đời, 
Huyền Thoại Bất Tử, Dòng Máu Anh Hùng, Ba Mùa, Chuyện Tình Xa Xứ, Để 
Mai Tinh, Cô Dâu Đại Chiến, Long Rudi... 

Trong những tài năng trẻ đó, nổi bật có Tony Bùi. Anh sinh năm 1973 tại 
Việt Nam, cùng gia dinh di tan sang Mỹ sau bién cố 30-4-1975. Thân sinh của 
anh làm việc cho hãng Memorex, rồi sau đó kinh doanh, làm chủ một số tiệm 
video (thời vàng son của loại hình này vào thập niên 80, rất hốt bạc). Do đó, 
anh có địp gần gũi với phim ảnh, mỗi một tuân trung bình anh xem khoảng 20 
phim trong số 50 ngàn phim mà cha anh làm chủ tiệm. Cơ hội đó đã đưa đẩy 
anh chọn ngành điện ảnh để 
học. Anh tốt nghiệp trường 
Loyola Marymount University 
với cuốn phim ngắn Yellow 
Lotus (1995), đem vinh quang 
tại hơn 15 đại hội điện ảnh thế 
giới. Năm 23 tuổi, anh được 
mời cộng tác vơi Sundance 
Institute Screenwriting and 
Directing Labs. Thế rồi trong 
những chuyến về thăm quê 
hương Việt Nam, sau vài lần 
thăm dò, anh đã quyết định 
thực hiện cuốn phim Three 
Seasons (Ba Mua) tại đây. Kết 
quả thật không ngo, phim cua anh đã giành 
duoc ba giải tai Sundance Film Festival 
năm 1999, đó là các giải Grand Jury Prize, 
Audience Award va Best Cinematograhy 
Award. Tưởng cũng nên biết, lần đầu tiên 
trong lịch sử Đại hội điện ảnh Sundance, 
một cuốn phim giành được hai giải thưởng 
lớn là Grand Jury và Audience Award cùng 
một lúc. Thêm vào đó nửa, đây cũng là một 
cuốn phim Mỹ đầu tiên được quay hoàn 
toàn ở Việt Nam kể từ sau bãi bỏ cấm vận 
của Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Phim có sự 
góp mặt của tài tử Don Dương (Mé Thao 
Thời Vang Bong, We Were Soldiers), là 
một trong những tài tử có tiếng tại Việt 
Nam, và Harvey Keitel, Zoe Bui. 

Người thứ hai nói bat là Timothy Linh 





Three Seasons (Ba Mùa). (Ảnh: metroactive) 


Dao dién Timothy Linh Bui. 
Bui (anh cua Tony Bui) sinh nam 1970 tai (Anh: ViFF) 


DOAN MINH PHUONG scr s FEATURE FILMS 1 3 W === TRUONG NGOC ANH NGUYEN MANA THANG 
TRUONG HU QUY NGUYEN NHU ОЛАН NGUYEN ANH QUAN TRINH MAI ANH „РАЕМ awo JAMES GERRAND 


ova TRUNG TAN “2 MATT VILLA o DOAN MINH PHUQNG "SSE NGUYEN MINH THÀNH lì 1 


SS WAYNE PASHLEY 22:2 DOAN MINH PHU THÀNH NGHIA un DOAN MINH PHONG 


THE BRIDE CF SILENCE Б FEATURED AT WII BRIDEDPSILENCE COM 





Poster phim The Bride of Silence 
(Hat Mua Roi Bao Lâu) của hai đạo diễn 
Doan Thanh Nghia va Doan Minh Phuong. 





Dao diễn Tony Bùi đang kiểm tra các góc cạnh quay phim cho cuốn 





gr: ا‎ AEA. ww ҮНӨ ЕЛ 

š GRAND Jury PRIZE 

ұу * ` 1999 SUNDANCE Prima IU Yeu 

` = 

"o I» ЗЕ tus W vo w | s w аа +. <4 
% AUDIENCE AWARD f š CINEMATOGRAPHY AWARD š 
TEXT T ` y N 7*4 m 


y Pt ou f Tower Deos Ti 


THREE 
SEASONS 


А hæmning tale of changes «howzs and cond chanics 











Poster phim Three Seasons (Ba Mua) cua 
dao dién Tony Bui. 





Việt Nam. Anh là dao diễn của phim Green Dragon (Rồng Xanh, 2001) từng 
chiếu ra mắt tại Sundance Film Festival, Austin Film Festival, và đoạt Hu- 
manitas Prize Award trong năm 2001), phim có các tai tử nói tiếng Holly- 
wood như Patrick Swayze (Dirty Dancing, mat năm 2009) và Forest Whitaker 
(sau này đoạt giải Oscar nam 2007 qua cuốn phim The Last King of Scotland, 
Best Actor Award). Don Dương đóng vai chính trong phim này, va sau đó bi 
khó khăn cùng một lúc với phim We Were Soldiers (2002) đóng chung với 
Mel Gibson. Anh bị ép phải rời bỏ Việt Nam và sau đó sang cư ngụ tại San 
José, California từ năm 2003 (đến năm 2011 thì anh mát vi tai bién mạch máu 
não, thọ 54 tuổi). Cả hai Timothy và Tony Bùi đều là cháu ruột của tài tử Đơn 
Dương (Bùi Đơn Dương). Timothy Linh Bùi hiện nay đang hoàn tất cuốn 
Power Blue với các tài tù Forest Whitaker, Jessica Biel, Ray Liotta, sẽ ra mắt 
khán giả trong một ngày gần đây. 

Kế đó có Hàm Trần (sinh tại Viét Nam) nổi tiếng với cuốn Journey from 
the Fall (Vượt Sóng, 2007) được trình chiếu khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và 
nhiều nơi trên thế giới. Phim kể về cuộc hành trình của những người Vệt Nam 
gian khổ trên con đường vượt biên dé tìm tự do. Phim có sự góp mặt của nü tài 
tử Kiều Chinh, ca sĩ Diễm Liên và Khánh Đoan. Phim đoạt nhiêu giải thưởng 
tại các đại hội điện ảnh thế giới như Grand Jury Prize 6 Amazonas Interna- 
tional Film Festival (Brazil), Audience Award tai San Francisco International 
Asian American Film Feastival, Best Feature Film tai Vietnamese Interna- 
tional Film Festival, Best Independent Film tai AZN Asian Excellence 
Award... Ham Tran đến định cu tại Hoa Ky với gia đình theo chương trình 
đoàn tụ ODP (Orderly Departure Program) năm 1982. Anh tốt nghiệp cử nhân 
điện ảnh và truyền hình tại UCLA. Hai phim ngắn của anh là The Prescrip- 
tion va Pomegranate đoạt một số giải thưởng, trong đó có National Finalist 
for the Student Academy Awards trong hai năm liền. Năm 2004, phim The 
Anniversary (Ngày Gió, 2003) của anh cũng được chon trong Semi-Finalist 
for Best Live Action Short. 
Ngoai viéc dao dién, anh con 
là một nha sản xuất phim độc 
lập, viết kịch bản và dựng 
phim, ráp nối cho một só 
phim như Owl And The Spar- 
row (Cu và Chim Se Se, 
2007), Oh, Saigon (2007), 
The Rebel (Dong Mau Anh | 
Hung, 2007), Long Rudi \ "ү 
(2011)... ` Ñ TW. E j 

Victor Vu, một trong = WE — | 
những tài năng trẻ cua điện s Ee ERO DU d EN 

rney from the Fall (Vượt Sóng), dao diễn Ham Tran. 
anh, sinh ra va lon lén tai (Anh: ViFF) 
mién Nam California. Me 
anh roi Viét Nam khi anh 
con dang trong bung me. 
Anh tốt nghiệp trường 
School of Cinema and Tele- 
vision tai Loyola Marymount 
University voi luận án phim 
ngắn là Firecracker, đoạt 
giải Short Film Award tại 
Newport Beach International 
Film Festival và Student 
Showcase Award tại Ha- à 
lammptons International Đạo diễn Victor Vũ đang đạo diễn một cảnh quay Passport to Love 


: : м (Chuyện Tinh Xa Хи) ngay tại thành phố Sài Gon. 
Film Festival năm 1998. (Ảnh: ViFF) 


Hij | 








Атас» 


SWAYZE 
PORES! 
WHIIAKEK 


Don 
DUONG 


Poster phim Rồng Xanh (Green Dragon) 
của đạo diễn Timothy Linh Bùi. 
Đây là một cuốn phim có sự góp mặt của hai tài tử nổi tiếng ở 
Hollywood là Patrick Swayze va Forest Whitaker, cùng với Don 
Dương một tai tử nói danh của điện ảnh Việt Nam đương thời. 





Cảnh trong phim Vugt Sóng (Journey from the Fall) của 
đạo diễn Hàm Tri an (Anh: ImaginAsian Pictures) 


BÍ MAT 
; CAN PHAI 
CHON VUI 





oao bi» VICTOR VŨ 


FALLING IN LOVE IS NOT ALWAYS A CHOICE 
SOMETIMES IT HAPPENS BY CHANCE. 


ann VICTOR VU Q 


CHUYEN TINH XA XU 





ars ˆ 17.09.2010 


Poster phim Passport to Love (Chuyện Tinh Xa Хи), 
va Giao Lộ Định Mệnh (Inferno) của dao diễn Victor Vu. 





Ngoài ra, anh con làm việc hon 6 năm tai Sony Pictures Imageworks và Ko- | "o" 

dak's Cinesite Digital Studios vé Visual Effects cho các phim cüa Hollywood ; "A фа pe 
nhu Starship Troopers, Contact và X-Men 2. Nam 2002, Victor Vu thành lap А, 
Strange Logic Entertainment cùng với đồng nghiệp là Philip Silverman. Tác 
phẩm tiêu biểu đầu tiên của anh là First Morning (Buổi Sang Đầu Năm) đoạt 
Best Feature Film Award tai San Diego Asian Film Festival và được phat 
hành bởi Illuminare Entertainment vào năm 2005. Kế đó là phim Spirits (Oan ñ 
Hồn) với các diễn viên Tuấn Cường (con trai nữ tai tử Kiều Chinh) và Kath- SCANDAL 
leen Lương, được trình chiếu ra mắt tai Bangkok International Film Festival, 
Singapore International Film Festival. Đặc biệt là phim Chuyện Tình Xa Xu 
(Passport to Love, 2008) được quay tại Hoa Kỳ và Việt Nam với các diễn A THÁNG 10,2012 
viên chính: Binh Minh, Huy Khánh, Kathy Uyên, Ngoc Diệp va Tăng Bao ` 
Quyên (phim được đón nhận nồng nhiệt của khán giả và đoạt được hai giải 
thưởng "Phim được khán giả bình chọn" và "Diễn viên phụ xuất sắc nhất" tại 
LHP Việt Nam năm 2008). Công ty của anh đã phối hợp voi MonteCristo 
LLC hoàn tất bộ phim dài Mysterious World (Thế Giới Huyền Bi), và phim 
kinh di Inferno (Giao Lộ Định Mệnh) do chính anh đạo diễn gồm có các dién 
viên Trần Bảo Sơn, Vũ Thu Phương, Bình Minh và Hứa Vỹ Văn. Ngoài ra, 
cuốn phim Cô Dâu Đại Chiến (Battle of the Brides) của anh cũng đã được báo 
chí Sài Gòn khen ngợi như Thanh Niên, Tuổi 
Trẻ và Sài Gòn Tiếp Thị, và sau 2 tuần trình 
chiếu trong địp Tết Tân Mão 2011 đã thu 
trên 23 tỷ đồng (VND). Phim gần đây nhất 
của anh là Thiên Mệnh Anh Hung và Scan- 
dal. Thiên Mệnh Anh Hung dựa theo tiêu 


Œ 
"D 
3 
> 
- Д 


<Ü 
® 
2. 
m 
3 
8 


VANTRANG MAYA KHƯƠNGNGỌC MINH THUAN 


3: 
d 
Yo 
o 
T 


vàng зоп g 





Canh trong 





thuyết Bức Huyết Thư của nhà văn Bùi Anh phim The 
Tân với các diễn viên Midu, Huỳnh Đông, Buffalo Boy 
Minh Thuận và Khương Ngọc, đã trình ш 
chiếu vào dip Tết Nhâm Thìn 2012. Scandal của đạo diễn 
oe d. : Nguyễn Võ 
sẽ trình chiêu trong tháng 10/2012. Nene 
Nguyên Võ Nghiêm Minh (sinh năm 
1956 tại Việt Nam) là đạo diễn được đánh 
giá cao tại Chicago International Film Festi- 
val lần thứ 40 (2004) với giải New Director 
Silver Hugo Award, và "Đạo diễn Xuất sắc — Đao diễn Nguyễn Vo Nghiêm Minh. 
: I 9 ; (Anh: Angels Gate Cultural Center) 
nhat" tai LHP Việt Nam lần thu 15 (2007) 
qua cuốn phim Mua Len Trâu (The Buffalo 
А Л д, A te д Poster phim 
Boy) hop че “п xuat poe hop giua Ыы, о ы 
Nam, Bi và Pháp. Phim cũng đã được giải Quay Đầu Lại 
Best Film tại 50th Asia-Pacific Film Festival ш. жы 
ever Say 


(2005). Nguyễn Võ Nghiêm Minh từng được 
học bổng của Universitelé de Poitiers (Pháp) 
sau khi anh tót nghiép trung hoc. Sau dó anh 
tiếp tuc tu nghiệp ở Hoa Ky tai trường 
UCLA về vật lý học, và bắt dau học về 
ngành điện ảnh tử năm 1998. 

Vào năm 2009, đạo diễn Nguyễn Võ 
Nghiêm Minh đã thực hiện phim thứ hai của 
mình là Khi Yêu Đừng Quay Đầu Lại (Love 
Means Never Say You re Sorry) một cuốn 
phim liêu trai, lang mạn đã được khán giả 
ủng hộ nồng nhiệt trong dịp Tết Canh Dần 
2010. 

Ringo Le, tên thật là Lê Văn Vinh, sinh 
tại Việt Nam, ba tuổi đi cùng gia đình xin ty 
nạn tại Hoa Ky. Anh học tại Santa Teresa 


You're Sorry) 
của đạo diễn 
Nguyễn Võ 


VA bay dex eom vo an lli 
Nghiém IGI E ЛЖ ҮГҮТ T 
www facebook сог еш 


khiyeudungquaydaula 





Minh. 











D a 
„ Chuyện Tình Sai Gon 
| (Saigon Love Story) 
cüa Ringo Lé. 





Dao dién Ringo Lé (Anh: VIFF) 





High School (San José, Calif.) rồi San Francisco State University và cuối 
cùng là California State University - Los Angeles. Nam 14 tuổi cùng cha trở 
vê thăm quê hương, tham vọng thực hiện một cuốn phim như Love Story (đã 
từng chiếu tại Sài Gòn vào thập niên 70). Anh gom góp tài chánh, một triệu 
đô từ thân sinh của anh, cộng thêm một số từ những cơ sở thương mại liên hệ. 
Ba tháng chờ đợi để kiểm duyệt bản phân cảnh, truyện phim. Sau đó anh được 
cấp giấy phép thực hiện giấc mơ của minh, phim Sài Gon Tinh Ca (Saigon 
Love Story) được quay liên tục trong 2 tháng tu năm 2005, và sau 3 năm phim 
được trình chiếu tại Việt Nam nhân dịp lễ Valentine. 

Sài Gòn Tình Ca là một cuốn phim tình cảm tâm lý xã hội lồng vào thể 
loại ca vũ nhạc, và được dan dựng qua hai nhân vật chính là Hứa Vy Văn va 
Ngô Thanh Vân, bên cạnh còn có phụ diễn của các diễn viên Nguyễn Chánh 
Tín, Kim Xuân, Đức Tiến, Việt Anh và Yến Vy. Phim được đề củ Winds of 
Asia-Best New Asian Film Award tại Tokyo International Film Festival, va 
cũng đã được trình chiếu tai Shanghai International Film Festival năm 2006. 
Phim do Celluloid Dragon Pictures sản xuất và phát hành. 

Charlie Nguyễn (Nguyễn 
Chánh Trực) một trong những 
gương mặt điện ảnh rất quen 
thuộc trong cộng đồng người 
Việt hải ngoại và cả ở Việt 
Nam. Anh là một đạo diễn trẻ, 
tung theo học ngành điện anh 
tai University of California Los 
Angeles (UCLA). Anh sinh 
nam 1968 tai Sai Gon, la chau 
cua dién vién Nguyén Chanh | | 
Tin (ba của Charlie Nguyễn là Đạo diễn Charlie Nguyễn dang chỉ dao mot canh quay 

Е 5 x ; Trong phim Dong Mau Anh Hung tai Viét Nam. 
anh ruột cua Nguyên Chánh 
Tín). Năm 1982, anh cùng gia đình sang | iv 
đoàn tụ tại Hoa Ky và sinh sống đầu tiên | 
tại tiểu bang Texas, vài tháng sau thì dọn 
sang miên Nam California, cư ngụ tại 
Orange County. Anh bắt đầu sinh hoạt 
trong cộng đồng người Việt tại đây, từ võ 
thuật đến điện ảnh, Charlie Nguyễn thực 
hiện những clip phim video ca nhạc, phim 
video ngắn nhu Qua Đêm Den, Van Sơn | 
Ma № Da Tinh và gần nhất là Vượt Biên Tawny Nguyễn hạnh phúc cùng bên chồng là 
Giới đóng tai Thailand với phương pháp ` ا‎ "m 
và ky thuát nhu Hollywood. Charie 
Nguyễn đã thành công rat nhiều trong lãnh vực này, dao diễn (đôi lúc kiêm 
luôn diễn xuất) cho những chương trình đặc biệt của Trung tâm Vân Sơn và 
một số ca sĩ nổi tiếng như Kim Anh, Dalena, Don Hồ... bên cạnh đó anh còn 
làm một số phim đám cưới cho bạn bè, người thân nửa! Cùng với việc thành 
lập Cinema Pictures từ năm 1992, phim dai đầu tiên anh thực hiện là Thoi 
Hùng Vương thứ 18 (A Vietnam Legend, 1994) gây được tiếng vang lớn trong 
cộng đồng. Kế đó, anh thực hiện một cuốn phim tài liệu nhan đề The Old 
Lover (Người Tình Già, 2002) vé nhac si Phạm Duy được tán thưởng nồng 
nhiệt ở Nhật Bản và Úc. 

Năm 2004, Charlie Nguyễn quyết định làm phim tại Việt Nam, nơi mà anh 
nghĩ rằng, không đâu bằng quê hương mình để thỏa mãn được niềm đam mê 
điện ảnh của anh. Phim Dong Máu Anh Hùng là một tac phẩm điện ảnh thành 
công ngoài dự kiến, được nhiều người hưởng ứng, và là động cơ thúc đẩy anh | | 
tiép tuc nhung dam mê, những giấc mo điện ảnh của mình ngay tai qué nhà. Thái Hóa, vai chính trong Long Ruói của đạo diễn Charlie Nguyén 
Dòng Máu Anh Hùng đã đoạt giải Bóng sen bac tai LHP Việt Nam làn thú л tong Gone NUUTS DEA VOU Todd 


Е T 
№ pen me 





S 
® 
z 
® 
3 

Е 


Raley. ale thie 0. Ааа 
$ 
a 








Dao dién Charlie Nguyén thành cóng vói hai cuón phim dà su và 
hành động: Thoi Hùng Vương 18 và Dong Mau Anh Hùng. 


“Vietnam's box office hit of the year" THAHOA тайн кыйс — BUVẢNHÀ 
Ld E 


THÁI HÓA KATHY UYEN DUSTIN TRI NGUYEN e 


MỘT BỘ PHIM TỪ ĐẠO DIÉN CHARLIE NGUYEN 


LONGE 


LOVE nuêi 





abc deter irc aon uma E 
< 
Hi RS 
2= 
HA 
seas 






XVI. Liên tiếp thành công có Dé Mai Tinh (Fool For Love) là cuốn phim thứ 
hai thực hiện từ những ý tưởng của người ban thân lâu năm là Dustin Nguyễn 
cũng đã gây cơn sốt ở phòng vé trong tháng 4 năm 2010, và kế đó là Long 
Rudi, bón tuần đầu đã thu trên 40 tỷ VND, gặt hái được kết quả rất tốt đẹp 
trong tháng 8 năm 2011. 

Charlie Nguyễn có hai người em cũng đam mê điện ảnh là Tawny Trúc 
Nguyễn (Nguyễn Chánh Thanh Trúc) và Johnny Trí Nguyễn (Nguyễn Chánh 
Minh Trí). Tawny Trúc Nguyễn từng góp mặt qua vai Phượng trong phim Vat 
Đổi Sao Doi (Chances Are, 2001) với danh hé Vân Son và hiện nay có là nhà 
sản xuất của Hãng phim Chánh 
Phuong cùng với chồng là Jimmy 
Nghiêm Pham. Con Johnny Trí 
Nguyễn bây gio là một tài tu, chỉ 
đạo võ thuật, góp mặt trong rất 
nhiều cuốn phim đóng tại Việt 
Nam và Thái Lan. 

Charlie Nguyễn lập gia đình với 
Diane Nguyễn, cô là một trong 
những người đồng sáng lập ra == 
SnapJack, và có một cô con gái tên 
Jasmine Nguyễn cũng rất hâm mộ 
võ thuật. Bui Đời Chợ Lớn là cuỗn phim mới nhất của anh sẽ ra mắt khán giả 
vào tháng 4 năm 2013, phim có sự góp mặt của Johnny Trí Nguyễn, Long 
Điền, Hoàng Phúc, Huỳnh Bích Phương, Hà Hiền, Nhung Kate... 

Tưởng cũng nên biết, Charlie Nguyễn còn là tác giả kịch bản Khát Vọng 
Tháng Long, phim lịch sử về Thái tổ Lý Công Uán do Lưu Trọng Ninh lam 
đạo diễn, công ty Kỷ Nguyên Sáng sản xuất, để phục vụ đại lễ 1.000 năm 
Thăng Long của Hà Nội. Phim có màn võ thuật do Johnny Trí Nguyễn chỉ 
đạo, ngoại cảnh chính là ở Ninh Bình, phim cũng đã được đề cử đi tranh giải 
Oscar của Mỹ năm 2012 (nhưng bị trượt!) 

Stephane Gauger, nhà quay phim, đạo diễn, viết kịch bản. Anh mang hai 
dong máu My-Viét, ba anh là người My công tác dân sự tại Việt Nam đã gặp 
mẹ anh tại đây. Tuy sinh ra tai Sài Gòn, nhưng anh trưởng thành tại Orange 
County, California và thường xuyên lui tới Âu châu nên anh ảnh hưởng rất 
nhiêu về văn hóa các nước nay. 

Stephane Gauger tốt nghiệp cử nhân vé kịch nghệ và văn chương Pháp tại 
California State University, Fullerton. Trong thời gian này anh gặp gở nhà 
quay phim Matthew Libatique và học hỏi được nhiêu vé kỹ thuật ánh sáng và 
quay phim. Tại trường đại học Loyola Marymount, anh gặp được hai anh em 
nhà làm phim Tony và Timothy Bùi, sau đó anh phụ trách phần việc, chuyên 
vê ánh sáng cho hai cuốn Three Seasons (Ba Mùa) và Green Dragon (Rồng 
Xanh), Кё ca Journey From The Fall (Vượt Sóng) của đạo diễn Hàm Trần. 

Năm 1998 anh đã từng đạo diễn cuốn phim đầu tay mang tên là Seabirds, 
nhưng mãi đến năm 2006 anh mới có cơ hội đạo diễn được cuốn phim dai Owl 
and the Sparrow (Cu và Chim Se Sẻ, 2007) quay hoàn toàn tại thành phố Sai 
Gon, và đã được đưa đi trình chiếu ra mắt tai Rotterdam Film Festival, phim 
đã đoạt được trên 15 giải thưởng tại các đại hội điện ảnh trên thế giới, điển 
hình là Best Narrative Award tai San Francisco International Asian American 
Film Festival, Audience Award tai Los Aneles Film Festival... Кё đó, phim 
đoạt giải Báo chi Bình chon va Phim hợp tác với nước ngoài hay nhất tai giải 
Cánh điều vàng ö Hà Nội. 

Stephane Gauger cũng đã từng được chon là 1 trong 25 gương mặt mới mé 
của điện anh trong tap chi Filmmaker Magazine năm 2007. Anh cũng được 
dé nghi giai Dao dién Trién vong tai Gotham Awards 6 thanh phé New York, 
và giải John Cassavetes của Independent Spirit Awards. Phim tài liệu vé âm 
nhạc hợp tác trao đối văn hóa giữa Việt Nam và Na Uy mang tên Vietnam 





A З 


Dao dién Stephane Gauger (Anh: Uno Port Art Films) 





Annam Pictures presents 


finm + amas 


Los A ear 
Film 
rigen 
ге ten 
San _= ШД 
Asian American 
Film Festival 
7 it 
Rotterdam 
International 
Film Festival 


MET GG story sure {0 make 
audiences feel warm inside...” 
Variety 


“A captivating performance by 
10 year-old newcomer Pham Thi Han." 


Holywood Reporter 


Refreshingly simple, 


tramendoy Bsonant." 
L c8 


OW | and the 


J ole {ON 


CÚ vû chim se sé 


o film by Stephane Gouger 


CIUR м ATION - Nữ tí 
WE { 


STEPHANE C AVGER если! 
м PETE NGUYEN 


HA! NAM STEPHANE GAUGER senm a 






ELECTRIC 


afilm by Stephane Gauger 
y 





G PHIM res OWL D THE ix TM 
YEN | HAI GUYÊN и "T ONG ` A THI HAN 
TIMOTHY UNH В JI pend TRAN 
HANE GAUGER 


— CMG 








we» tex bes ve e 


к : 
SAI 1 С 
BÛ 4 
HÃY ТІМ VADs 
BI 


AC Mû 














Poster phim Saigon Electric, dao dién Stephane Gauger va 
các bạn trẻ trong phim (hình trên). 


"Trong hau hết phim thành công, tư duy 
sảng tác và nghệ thuật biêu hiện của các 
đạo điện Việt kiêu déu dat được тис độ ma 


giới nghề nghiệp điện ánh quốc té phải 
công nhận” - Ông Trần Luân Kim, Chủ tịch Hội Điện ảnh 
Việt Nam. 





Overtures của anh cũng đã được chon trình chiếu ra mắt tai Hawaii Internati- 
tional Film Festival năm 2008. 

Ngoài quay phim, kỹ thuật ánh sáng, viết kịch ban, dao diễn, anh còn tham 
gia diễn xuất cho một số phim, chẳng hạn như vai trung úy chỉ huy (quân đội 
viễn chinh Pháp) trong Dong Máu Anh Hùng của Charlie Nguyễn. Hiện nay, 
anh đang làm một dự án, viết chung kịch bản với Timothy Linh Bùi mang tên 
là Power Blue, và hoàn tất phần đạo diễn phim Saigon Electric (Saigon Yol, 
2010) đã trình chiếu trong tháng 4 năm 2011 tại Việt Nam. 

Có lẽ nhiều người trong chúng ta đã không quên cuốn phim Em và Michael 
Jackson (Michael and I) của đạo diễn Lưu Huỳnh khoảng năm 1994. Day là 
một cuốn phim khá thành công của anh với phần diễn xuất của Trương Ngọc 
Ánh, Huỳnh Anh Tuấn, Ngọc Giàu và Quyền Linh. Mãi hơn 10 năm sau, 
cuốn phim truyện dài thứ hai 
của anh là Ао Lua Hà Đông 
(The White Silk Dress, 2006) 
ra mat khan gid trong va 
ngoài nước thành công rat 
đáng kể. 

Đạo diễn Lưu Huỳnh đâu 
tiên học Commercial Arts tại 
University of Minnesota, sau 
đó anh chuyển sang hoc tại 
Art Center College of Design 
and Filmmaking 6 Pasadena, 
California. Khoang dau thap it foul eit case а в 

. : ` Đạo diễn Lưu Huynh (bên phản) và diễn viên Dustin Nguyên 
niên 90, anh bắt đầu thực trong lần thục hiện phim Huyền Thoại Bất Tủ. 
hiện music video ở Los An- рар 
geles, dac biét la cho trung 
tâm Thúy Nga voi chương trình Paris by 
Night. Với hơn 50 cuốn music video mà 
anh đã làm, kinh nghiệm làm phim của anh 
có phân thích thú. Năm 1994 anh đạo diễn 
phim Michael and I và phim ngắn Summer 
Rain. Năm 1996, anh viết tác phẩm Choco- 
late, Cowboy and Dollar và Canon Lullaby 
vào nam 1999. Đến năm 2003, cuốn Pas- 
sage of Life (Đường Trần, 1999) dem dự 
đại hội điện anh của người Việt hai ngoại 
(Vietnamese International Film Festival, 
VIFF) tổ chức va đoạt được Audience 
Choice Award. 

Nam 2006, dao dién Luu Huynh thanh 





К T | r ноор SN Trương Ngọc Ánh, nữ diễn viên chính trong 
công vơi phim Ao Lua Ha Dong, đoạt giải Ao Lua-Hà Done. 


Audience Award tai Pusan International Ge a 


Film Festival 6 Nam Han, va Kodak Vision 
Award tai Fukuoka Asian Film Festival ở Trung Quốc. 

Không như Ао Lua Ha Đông đã lấy nước mắt của khán giả, lam dám lệ 
nhiều người. Ba năm sau, đạo diễn Lưu Huỳnh đã thực hiện một cuốn phim 
hành động tâm đắc nhất mang tên Huyén Thoại Bất Tử (The Legend is Alive, 
2009). Cuốn phim này được trình chiếu vào dịp Tết đầu năm 2009 thì lại bị 
thất bại thê thảm! Vốn làm phim trên 12 tỷ đồng Việt Nam lại phải ngậm ngùi 
nằm trong kho vì quá ít người xem, thất thu hoàn toàn tại các rạp, thậm chí 
một xuất chiếu chỉ có 4 hoặc 5 người xem! Cho dù là Huyén Thoại Bất Tử 
được đầu tư bởi một hãng phim tư nhân có tiếng là Hãng phim Phước Sang 
(Phước Sang là em trai của Lưu Huỳnh), và Dustin Nguyễn là tài tử chính, có 
xen nhiều pha đánh võ rất ngoạn mục nhưng không làm sao cứu vãn được! 





"Ud 


a film by LUU HUYNH 


/ Viite 


WIRING 
f TRAN THIEN TU 
mg NHÀ m Te 
| v 

—€ bn 
HUYNH А mcs " lo 
apt oateicra MA A HAI D0 ae Жаңы 
TOM HUU NGUYEN Ton у 

ин POT 


TRINA HOAN 1 s TR 


Zt một Ч bay А \ $ 


^ DONA 


UY з 


Huyền Thoại Bất Tử (The Legend is Alive) 





Viêt Мат = 


Luyén пёс ® 


một thời g 
vàng son g 


: 
® Điện Anh 
- 





Phim mới nhất của dao diễn Lưu Huynh sé trình chiếu vào đầu tháng 
10/2012 là Lấy Chồng Người Ta với các tài tử Huy Khánh, Đinh Y Nhung (bà 
xã của đạo diễn Lưu Huỳnh), Thái Hòa... 

Lê Văn Kiệt, sinh năm 1978 tại Biên Hòa, Viêt Nam. Năm hai tuổi anh đã 
cùng gia đình theo làn sóng người vượt biển đến Hoa Ky năm 1982. Được hoc 
bong của trường UCLA School of Film & Television, anh đã thực hiện các 
phim ngắn như The Silence va Dust of Life trong 3 năm hoc tai đây. 

Dust of Life (Bui Đời) là một tác phẩm điện ảnh ưng ý của anh, phim đã 


-] duoc trình chiếu trong lễ bế mạc tại Dai hội điện ảnh Việt Nam Quốc té 


(VIFF) vào tháng 10 năm 2007. Nội dung của Dust of Life kể về hàng triệu 
người Việt Nam ra đi tìm tự do sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975. Hơn một 
nửa số người vượt biên còn sống sót lại đã tìm được miên đất hứa, chọn Calif- 
fornia là quê hương mới của mình. Dust of Life phô trương cuộc sống của 
những đứa trẻ lớn lên trên mãnh đất này, một thế hệ mới hoàn toàn khác biệt 
với quê hương Việt Nam. Phim dựa trên câu chuyện có thật, xảy ra tại Orange 
County, California khoảng đầu thập niên 90. 

Ngoài Su New (Sad Fish, 2009) và Ngôi Nhà Trong Hém (2011), anh còn 
làm làm bộ phim truyên hình dài 50 tập về giới người mẫu và thời trang mang 
tên Cuối Đường Băng cho HTV3 của Việt Nam (Hãng phim Trí Việt sản 
xuất). Riêng phim Bay Cấp 3 (2012) thi đầu tháng 5/2012 đã bị Cục Điện anh 
Việt Nam cắm phát hành vì nội dung có quá 
nhiều cảnh sex và bạo lực, ảnh hưởng đến 
giới trẻ tại Việt Nam. 

Nguyễn Nghiêm Đặng Tuấn rời quê 
hương Việt Nam năm lên ba. Anh Ion lên 
trong xã hội My và đã thôi không theo học 
trường Y mà chuyển sang học Nghệ thuật, 
anh tốt nghiệp trường California Institution 
of Arts chuyên ngành phim anh. 1735km 
(Giot Mua Bién Mat, Jackfruit Thorn Kiss, 
2005) là cuốn phim dau tay của anh. 

Cuốn phim này thực hiện theo tác phẩm 
của Nguyễn Lê Phương Khanh (20 tuổi, 
hiện dang theo học tai Cornell College ở 
Vernon, Iowa, khi cuốn phim này được đưa 
thành phim, cô đã tạm ngưng học hết một 
năm) và Nguyễn Trần Hoàng Anh (23 tuổi 
thuờng xuyên cộng tác với JWT Vietnam). 
Phim được quay ngoại cảnh từ Hà Nội đến 
Sài Gòn, qua Huế, Hội An, Nha Trang 
khoảng 48 ngày. Ngân khoản đầu tư trên 4 
ty đồng (Việt Nam) nhưng thu về chỉ có 300 
triệu đồng, hãng phim Kỳ Đồng sau đó coi 
như dẹp tiệm, phá sản! Phim đã từng được 
đem di dự thi ở Nhat (8th NHK Asian Film 
Festival - Japan Broadcasting Corporation), 
và Busan International Film Festival ó Nam 
Hàn nám 2007 nhung lai khóng dem vé 
dugc giai nào! 

Nguyén Nghiém Dang Tuan tuy khóng 
thành cóng và hài long voi cuón phim dau 
tay 1735km, nhung anh van có hoài vong 
làn phim tài ligu hon là làm phim truyén. 
Errol Morris là một trong những tay làm f ( 
phim tài liệu mà anh thích nhất. ОЕ ле 

Tai LHP Việt Nam lần thứ XVI được tổ 


Đạo diễn Lê Văn Kiệt. 
(Ảnh: ViFF) 






Đạo diễn Nguyễn Nghiêm Đặng Tuấn 
làm lễ bái tổ trước khi quay phim /735km. 


Đạo diễn Nguyễn Trọng Khoa. 








CocoParis LLC 
PRESENTS 


әз i 


75^." AFILM BY LE-VAN KIET 








CHRISTMAS 2011 


Posters phim Bui Doi va Báy Cap 3 của đạo diễn 


Lê Văn Kiệt (hình trên). 


Hình dưới: Behind-the-scenes của phim Bui Đời 


(Dust of Life) 


II 


NGO 
А 


х aN, | 
"ITE TT] ЗУ 
X ше uri | 











eet PCR < 
a Wot 


ie 


жу 





(GIOT MUA BIEN MAT b 
KHOI CHIEU TREN TOAN QUOC 
TU NGAY 07/10/2005 


7315kn 








(Anh: ViFF) 








Hinh trén: 
Ngói Nhà 
Trong Hém 
của dao diễn 
Lê Văn Kiệt 
với Ngô 


M Thanh Van 


và Trân Bảo 
Sơn. 


Hình bên trái: 
Poster phim 
1735km (Giot 
Mua Bién 


NU Mat) cua 
Nguyễn 


Nghiêm Đặng 


22 Tuan. 


chức tại thành phố Sài Gòn vào tháng 12 năm 2009 vừa qua, phim /4 Ngày 
Phép của đạo diễn Nguyễn Trọng Khoa đã đoạt giải Khán giả bình chọn là 
hay nhất trong năm. Phim đoạt Cánh điều bạc cùng ba giải thưởng cho cá 
nhân. 

Nguyễn Trọng Khoa tốt nghiệp biên kịch trường đại học USC. Cuối năm 
2000, anh trở về Việt Nam với bố mẹ và người em, rồi trở nên quyến luyến 
với qué hương, anh quyết định thực hiện giấc mơ của minh tại đây. 14 Ngày 
Phép là cuốn phim đầu tay của anh được Hãng Chánh Phương Phim đứng ra 
sản xuất và phát hành. Anh đã viết kịch bản phim này khoảng 2 năm với hơn 
100 trang, quay xong có độ dài khoảng 3 tiếng, và sau đó đã đưa sang Mỹ để 
nhà làm phim Trần Quang Hàm (tức Ham Tran, đạo diễn phim Journey from 
the Fall - Vượt Sóng) dựng phim và ráp nối lại còn 90 phút chiếu. 

Hiện nay anh sắp viết xong hai kịch bản mới, và sẽ tìm kiếm nhà sản xuất 
cũng như nhà tài trợ để đưa hai tác phẩm này lên màn ảnh. Phim mới nhất của 
anh vừa moi ra rạp tại Việt Nam vào dip Tết Nhâm Thìn 2012 là Ий Điệu 
Đường Cong. Bàu Trắng là 
dự án kế tiếp của anh. Ngoài 
ra, anh cũng đang tham gia 
giảng dạy điện ảnh tại trường 
RMIT International Univer- 
sity, Vietnam (The Royal 
Melbourne Institute of Tech- 
nology). 

Cường Ngô, tác gia cua 
một cuón phim tựa như một 
bài thơ nói về số phận, tình 
yêu, ước mơ, những suy 
nghĩ, và sự khao khát của 
những người phụ nữ Việt 
Nam. Cuốn phim có tên 
Ngọc Viên Đông (Pearls of 
the Far East, 2011) được 
thực hiện nhiều ngoại cảnh 
quay ở Hà Nội, Hội An, 
Phan Thiết... với dàn diễn 
viên nói tiếng trong 7 đoạn 
phim ngắn: Kiều Chinh 
(trong Thoi, Như Quỳnh 
(Tặng Phẩm), Trương Ngọc 
Ánh và Diễm My (Thuyén), 
Hóng Ánh (Thuc và Móng), 
Ngô Thanh Van (Tráng Huyét), nhà văn Nguyễn Thi Minh Ngoc (Thre), và 
bé Phuong Quynh (Tho). Ngoài ra còn có su góp mat của Tu Trinh, Huy 
Khánh, Tuóng Van, Lé Thai Hoa, Kris Duangphung, Richie Kul, Leon Quang 
Lê... Ngoc Viên Đông dà ra mát tại Sài Gòn vào đầu tháng 3 năm 2012. 

Được biết, đạo diễn Cường Ngô tên thật là Ngô Quốc Cường, sinh năm 
1978 tại Sài Gòn. Anh theo gia đình sang Mỹ năm 1984 sau khi tốt nghiệp 
khóa 4 trường Cao đăng Sân khấu và Điện ảnh TP HCM năm 2002. Đến năm 
2005, anh theo học và tốt nghiệp về điện ảnh tại trường đại học York ở To- 
ronto, Canada. Golden Pin (Cây Trâm Vang) là cuón phim tốt nghiệp của anh 
đã đoạt giải Best Canadian Short tại Đại hội Điện ảnh Toronto năm 2009. Với 
ước mơ để trở về quê hương làm phim, Cường Ngô đã bắt tay vào thực hện 
chùm phim ngăn Ngọc Viễn Đông. 

Minh Đức Nguyễn, phim Touch của anh đã giành được giải thưởng Khán 
Giả Bình Chọn cho phìm truyện xuất sắc nhất tại Đại hội Điện ảnh Quốc té 
Việt Nam (ViFF) 2011. Day là cuón phim dai đầu tiên của anh sau khi tốt 


Cường Ngô đang chỉ đạo một cảnh quay cho cuốn 
Ngọc Viên Đôn ø tại Việt Nam. 


Đạo diễn Minh Đức Nguyễn. 








t. HANG PHIM CHÁNH PHUONG son win мен ob me 


TRINH NGOC 
HOL LAN 


mM. 


Phim 7ouch (20 


-—— 


ві 
МІ 


NH 
NH 


— 


KIM Е 
PHUONG _ 








nghiệp trường University of Southern California. Phim Touch cũng đã từng 
thang giải về biên kịch Jeffrey Jones for Excellence in Screenwriting, và 3 
giải tại Đại hội Điện ảnh Quốc tế Boston (Boston International Film Festival): 
Truyện phim hay nhất, Quay phim đẹp nhất, và Diễn viên nữ xuất sac nhất 
cho nữ tài tử gốc Việt Porter Lynn. "Tôi cũng muốn viết câu chuyện không chỉ 
về người Việt Nam thôi mà cả về người Mỹ nữa. Tôi nghĩ bồi cảnh tiệm nail 
sẽ là nơi để tôi có thể thực hiện y tưởng này. Người Việt ở tiệm nail vừa noi 
tiếng Việt với nhau vừa nói tiếng Mỹ với khách. Tiệm nail chính là nơi có thể 


= giúp tôi làm được phim cho cả người Việt lan người Mỹ coi," đó là tâm sự của 


một đạo diễn trẻ về cuốn phim Touch mà anh đã lam trong một cuộc trò 
chuyện với Người Viêt Online post ngày 30-04-2011. 

Cũng trong cuộc trò chuyện trên với phóng viên Người Việt, đạo diễn 
Minh Đức Nguyễn đã nhận xét về cuốn phim của anh có cân nhiều đoạn sex 
không thì anh cho răng: "Thông thường người Việt Nam khi nói chuyện sex 
luôn nói một cách bí mật, nói rất là "nhỏ nhe". Ti rong khi phim nay tôi muốn 
ho nói chuyện đó một cách tự nhiên nhu người My, mình thấy những cảnh đó 
rất tự nhiên. Vậy tại sao mình không làm được như vậy? Tại sao lúc nào mình 
cũng mắc cỡ, lúc nào cũng gượng ép muốn che giấu hết? Cho nên, tôi muốn 
day mạnh những điêu đó trong phim của mình là như vậy... Tôi biết trước 
cộng đồng Việt Nam coi phim này sẽ bị shocked một chút nhưng mà có thể 
dan dan ho sẽ quen. Tuy nhiên họ thích câu chuyện hon. Họ thấy câu chuyện 
hay là tôi mừng rồi. " 

Phim Touch cũng đã vượt qua trở ngại, và ra mat khán giả ngay tại quê 
nhà, phim dà được trình chiếu vào tháng 4 năm 2012. Dự án làm phim ké tiếp 
của anh sẽ là phim làm cho Mỹ coi, nhưng diễn viên chính là người Việt 
Nam, và có lẽ cũng sẽ bi shock nữal "Toi hướng tới phim Hollywood, chứ 
không chỉ co cụm trong cộng đồng Việt Nam. Tôi không muốn làm phim chỉ 
cho người Việt Nam coi mà muốn làm cho cả thé giới coi," đó là niềm mong 
muốn của một đạo diễn trẻ gốc Việt: Minh Đức Nguyễn. 

Cùng với thế hệ đạo diễn trẻ ở các phương trời Âu Mỹ, tận bên Úc Châu 
cũng có một tài năng noi bật trong giới điện ảnh là đạo diễn Khoa Đỗ. Anh 
sinh năm 1979 tại Sài Gòn, đi vượt biên với gia đình năm một tuổi, sang Úc ty 
nạn năm 1980. Anh được 
học bổng và tốt nghiệp 
trưởng St. Aloysius College 
nam 1996. Theo hoc Law & 
Art ở University of Sydney. 
Năm 2001, anh được dé cử 
tranh giai tai AFI (Autralian 
Film Institute) voi phim 
Delivery Day. Nam 2003, 
anh doat IF Independent 
Award cho phim Finished 
People cung tranh cac 3 giai 
cua AFI, 2 giai cua Film 
Critic’s Circle Awards va 2 
giải cua Australian Writer’s Guide Awards. Nam 2009, Khoa Đỗ đoạt giải 
DIGISPAA cho cuốn phim mới của anh là Missing Water cùng với giải CRC 
Award tại Sydney Film Festival. 

Tưởng cũng nên biết là đạo dién Khoa Đỗ từng được giải Young Australian 
of the Year năm 2005, và tham tham dự Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc té 
(ViFF) tổ chức tại California, Hoa Ky năm 2009 với phim Footy Legends về 
một thanh niên Việt Nam mê bóng bầu dục (banh cà na) ở thủ đô Sydney, Úc. 
Ngoài Anh Đỗ còn có các diễn viên địa phương như Claudia Karvan vai nhân 
viên an sinh xã hội, Peter Phelp vai huấn luyện viên va câu thủ Brett Kenny, 
Brad Clyde, Cliff Lyons, Matthew Johns... Phim được trình chiếu trong đêm 


Đạo diễn Khoa Đỗ. 




















to stand tip and cheer. 


"Very, very funny, 
_ honest and touching." „ 





" -— # Д.Ш 
www.footylegend:.com 


IN CINEMAS FROM AUGUST 3 


khai mac và sau đó đoạt giải Trống Đồng (Bronze Drum, 2009) dành cho 
phim truyện hay nhất tại ViFF. Hai tác phẩm điện ảnh mới nhất hiện nay của 
anh là Mother Fish (2010) va Falling for Sahara (2011). 

Ngoài Khoa Đỗ, người ta con thấy có một đạo diễn trẻ khác cũng xuất 
thân từ trường đào tạo điện ảnh là đạo diễn Vương Quang Hùng. Anh tốt 
nghiệp trường AFTRS (Australian Film, Television and Radio School) về 
Việt Nam làm phim Thập Tự Hoa (2005) với đạo diễn Lý Khắc Linh do hãng 
phim A Châu đứng ra sản xuất.. Cùng chung số phận với các phim Sài Gon 
Nhật Thực, Sai Gon Tinh Ca, 1735km. Thập Tự Hoa bi rơi vào giai đoạn 
khủng hoảng niềm tin của điện ảnh Việt Nam nên cuốn phim đã thất bại, 
không lấy lại được vốn! 

Qua các gương mặt của các đạo diễn trẻ đầy tài năng kể trên, làn sóng 
người Việt hải ngoại làm điện ảnh còn có nhiều gương mặt mới mẻ, đầy sáng 
tạo và có tâm huyết, hoài bão, chẳng hạn như nữ đạo diễn Doan Hoàng với 
phim tài liệu Oh, Saigon (2007), Mike Nguyễn với dự án phim hoạt họa My 
Little World, Lê Thanh Sơn với phim Bây Rồng (2009), Mark Trần với 
phim All About Dad (2009), Tammy Nguyễn Lee với phim tài liệu Opera- 
tion Babylift: The Lost Children of Vietnam (2009), Leon Lé va phim ngan 
Not Another Kung Fu Movie. Kim Nguyễn với phim War Witch (2012), 
Quan Lelan (Lê Lan Quang) với kịch ban Curse of the Precious Consort 
(Lời Nguyên Cua Quy Phi), Ha Phương với dự an phim Forbidden Love... 
bên cạnh Tiana Alexandra-Silliphant (Du Thi Thanh Nga) với phim tài liệu 
From Hollywood to Hanoi (1993), Siu Pham voi Here...or There? (2011)... 
































Нчо 


The critically | | | | 
acclaimed true story. 
A journey that heals 
the wounds Hollywood 
open. 3 


She could touch the stars... 
but she could never touch her secret love’s heart 


Leon Lé va phim ngan 
Not Another Kung Fu Movie. 
Canh trong phim Here...or There? 

(2011) 


Major motion СКО гіпо on. 


© HP Productions, Inc. All rights reserved: ` 
Original 9 X 
Ѕсгеепрі & Minh Ngoc 

Revised by: HP Productions advisors 


Quan Lelan © 


Ngoài các dao diễn lam phim ở Việt 
Nam cũng như một số ở hải ngoại, điện 
ảnh Việt Nam còn ghi nhận được một sổ 
tài tử, điễn viên gốc Việt cũng thành công 
không ít gì nhiều trên màn bạc thế giới. 
Không kể người nữ diễn viên yêu nghề 
У như Kiêu Chinh, hoặc trước đó có Doan 
J Châu Mậu, Lê Tuấn... Thi rất ít có ai từng 
đã diễn xuất trong các phim sản xuất trước 
nam 1975 trở lại nghề. Thế hệ mới vẫn 
chưa thấy có ai nổi bật ở Hollywood hay ở 
các quốc gia sở tại. Một vài người được 
nhắc đến một thời rồi cũng bị lãng quên! 
Chẳng hạn như ở Pháp có Lưu Thúy An, 
năm cô 15 tuổi đã được chọn đóng vai tan, 
chánh nu trong phim Diva (1981) của đạo іы 
diễn Jean-Jacques Beineix, đóng cùng với — No 
Frédéric Andréi, và kế đó là Off Limits 
(1988) của đạo diễn Chris Crowe. Hoặc 
Pham Linh Dan (sinh năm 1973 tại Sài 





Lưu Thúy An và Fédéric Andréi trong phim Diva (1981) cua 
dao dién Jean-Jacques Beineix. 
(Anh: Greenwich Film Production) 


LÁ. xế 
5 






Li x Aa! Т 
Pham Linh Dan tai Đại hội điện anh 


Gon) trong phim Indochine (1992) cua Venice 2009. 


(Anh: AFP GettyImages) 


đạo diễn Régis Wargnier cùng với minh 
tinh điện ảnh Pháp nổi tiếng là Catherine 
Deneuve (phim đoạt giải Oscar 1992, Best 
Foreign Language Film). Nam 2005, Linh 
Dan trở lại điện ảnh voi phim De battre 
mon coeur s 'est arréte (The Beat That My 
Heart Skipped) của dao diễn Jacques 
Audiard (phim nay cô đoạt được giải 
Meilleur jeune espoir féminin cua 2006 
César Awards). Va gan đây nhất cô gdp 
mặt trong phim Việt Nam là Choi Voi 
(2009) cua dao dién Bui Thac Chuyén. 
Pham Linh Dan theo gia dinh sang Phap 
sau biến cố 30 tháng 4. Cô tốt nghiệp kinh 
doanh thị trường, và làm việc tại New 
York, Singapore và Việt Nam. Cô đã từng 
học diễn xuất tại The Lee Strasberg Thea- 
tre Institute (N.Y.) và hiện đang cư ngụ tại 








Lond Pham Linh Dan và Catherine Deneuve trong phim 
опаоп. Lê Thi Hiệp уа Haing S. Ngor (Oscar 1984, Best Indochine (1992) (Anh: Paradis Films et La Generale d’Images) 


Kế đó có Lê Thị Hiệp (sinh năm 1970 Supporting Actor qua phim The Killing Fileds) 
eat ee " CPUS P dién xuát trong cuón Heaven and Earth (1993) 
tại Da Nang). Nam 9 tuoi Củng vol co em của đạo diễn Oliver Stone. (Ảnh: Wamer Bros) 
gái 6 tuổi vượt biên sang Hong Kong tam д 
trú tại đây 3 tháng rồi sau đó đoàn tu với 
gia đình tại Hoa Kỳ . Cô từng được nhà 
bình luận phim nổi tiếng Roger Ebert 
đánh giá cao. Cô xuất sắc được tuyển chọn 
trong số l6 ngàn người Mỹ gốc Việt để 
đóng vai Le Ly Hayslip bên cạnh Tommy 
Lee Jones trong Heaven & Earth (1993) 
của đạo diễn Oliver Stone. Phim kế tiếp 





Lê Thị Hiệp trong Green Dragon (2001) của 


Ay er ` oe. I Son Phạm Linh Dan va Đỗ Hải Yến trong phim 
cô góp mặt là Green Dragon (Róng Xanh) đạo diễn Tithomy Linh Bui. (Ảnh: cnn) Chơi Vơi (2009) của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. 


của đạo diễn Timothy Linh Bùi. 

Cô tốt nghiệp đại học, thỉnh thoảng đóng phim, phim gần đây nhất của cô 
là Touch (2011) của đạo diễn Minh Đức Nguyễn. Hiện nay cô còn là chủ nhà 
hàng China Beach Vietnamese Bistro ở thành phố Venice, California. 


Tran Nu Yên Khê, sinh năm 1968 
tại Việt Nam, năm ba tuổi đã sang 
Pháp cùng với gia đình. Cô học đại học 
Kiến trúc, nhưng một năm sau ra 
trương thì công việc chính của cô là 
Hội họa. Cô có hơn 40 bức tranh có thể 
triển lãm. Cô đã từng tham gia thiết kế 
my thuật cho hai cuốn phim Xích Lô và 
Mui Du Du Xanh, thiết kế trang phuc 
cho The Norwegian Wood. Cô góp mặt 
hầu hết các phim của Trần Anh Hùng, 
nổi bật có The Scent of Green Papaya 
(Mùi Du Đủ Xanh, 1993) tung được 
đưa đi dự thi tranh giải Oscar về thể 
loại Phim ngoại ngữ xuất sắc nhất 
(Best Foreign Language Film) nam 
1993. 

Ngô Thanh Vân (Veronica Ngo, 
sinh năm 1979 ở Tra Vinh). Năm lên 
10, cô sang định cư 6 Na Uy cùng với 
gia đình. Đến năm 1999, cô trở về Việt 
Nam làm người mẫu, ca sĩ, diễn viên 
múa, diễn viên điện ảnh, diễn viên 
truyền hình. Cô từng thủ các vai chánh 
nu trong một số phim nhu Sài Gon 
Tinh Ca cua Ringo Lê, 2 in J cua Đào 
Duy Phúc, Dong Mau Anh Hung cua 
Charlie Nguyễn, Bdy Rồng của Lê 
Thanh Sơn, Ngôi Nha Trong Hem của 
Lê Văn Kiệt... Hiện cô dang đóng phim 
Lửa Phật của Dustin Nguyễn cùng với 
Dinh Ngọc Diệp, Johnny Trí Nguyễn, 
Thái Hòa và Roger Yuan., phim dự 
kiến ra mắt vào mùa thu năm 2013. 

Nhưng, có lẽ nổi bật nhất trong giới 
nử tài tử Việt Nam hiện nay, sáng giá 
nhất là Maggie Q (Maggie Quily - Lý 
My Ky, sinh năm 1979 tai Hawaii). Cô 
mang hai dòng mau My-Viét (cha là 
người My, me là người Việt). Nam 18 
tuổi sang Hong Kong làm người mẫu, 
và được chọn làm trang bìa cho hơn 
200 tạp chí xuất bản khắp nơi trên thế 
giới. Cô nổi danh trong các phim hành 
động như: Live Free or Die Hard với 
Bruce Willis, Mission Impossible III 
với Tom Cruise, Deception với Hugh 
Jackman... Hiện nay cô đang sống tai 
Los Angeles, thủ vai chánh trong phim 
truyền hình Nikita của CW Network, 
phim Priest của đạo diễn Scott Stewart, 
New York, I Love You của dao diễn 
Yvan Attal, va Warrior and the Wolf 
cua cua dao dién Zhuangzhuang Tian. 

Bên cạnh Maggie Q., Tran Nữ Yên 
Khê, Ngô Thanh Vân, Lê Thị Hiệp, 





< = = 
+ <; ү, 2 a. | 
4 f i ¥ ` ý “se 
А СУ = Wi Ф а ` 
Loi ` ” ki 


Trần Nữ Yên Khê trong phim Mua Hè Chiều 
Thang Đứng (Vertical Ray of the Sun), 





Trần Nữ Yên Khê với chồng là đạo diễn 
Trần Anh Hùng tại Đại hội điện ảnh Venice lần thứ 
67, Italy, tháng 9 năm 2010 .(Ảnh: AP) 





Ngô Thanh Vân và Johnny Trí Nguyễn trong 
Phim Dong Máu Anh Hùng của Charlie Nguyễn. 





Johnny Trí Nguyễn vừa đóng vai chánh nam, vừa chỉ 
đạo võ thuật cho cuón phim Bui Doi Chợ Lớn của 
đạo diễn Charlie Nguyễn, dự kiến sẽ chiếu trong 
tháng 4 năm 2013. (Ảnh: phim76.net) 


Nếu trừng phat WIB 
thì khôn VN ае 





COMING SOON 


Johnny Tri Nguyén va Ng6 Thanh Van 
trong phim Bay Rong (trước có tên là Điệp Vu Saigon) 
của đạo diễn Lê Thanh Son (thay vì Lê Văn Cường). 





Maggie Q trong phim truyền hình Nikita. 
(Ảnh: The CW Network) 












Pham Linh Dan, Luu Thuy An, còn có Kathy 
Uyén (Dé Mai Tinh), Elly Tran (Bong Ma Hoc 
Đường), Marjolane Bui (Sai Gon Nhat Thực), 
Porter Lynn (Touch), Tina Tình (Long Rudi)... là 
những gương mat mới dang trở thành những 
ngôi sao sáng chói của điện ảnh Việt Nam ngày 
nay. 


364 


+ 


Trần Mj Anh 
® Điện Ảnh ® 
® Việt Name 





Tina Tinh 


Marjolane 
Bui 


НУ Về nam diễn viên thi nói bat nhất có Dustin 
akha] Nouyen (Nguyễn Xuân Tri, anh sinh nam 1962 
tại Sài Gòn). Xuất thân từ một gia đình nghệ si, 
cha anh là kịch sĩ Xuân Phát, mẹ anh là nghệ sĩ 
múa My Lệ. Anh đã từng góp mặt trong phim Dustin Nguyễn, ngôi sao 

` Я Es ` sáng của điện ảnh Việt Nam hiện nay. 
truyền hình 27 Jump Street vơi Johnny Depp, và | 
Little Fish (2005) của đạo diễn Rowan Woods X^ 7 © eme à— `! 
với Cate Blanchett. Dustin Nguyễn hiện nay là | / 
một diễn viên điện ảnh Việt Nam có giá, thành 
công trong nhiều cuốn phim đóng tại Việt Nam 
như: Huyén Thoại Bất Tử, Sài Gòn Nhật Thực, 
Dòng Máu Anh Hùng, Để Mai Tính, Cánh Đồng 
Bất Tận, Giữa Hai Thể Giới... và gần đây nhất 
anh đã được một nhà làm phim người Mỹ ở Việt 
Nam biết nói tiếng Việt là Aaron Toronto 
(Toronto Thành) mời đóng phim Hoa Sầu, dựa 
theo truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. 
Cuối năm 2012, anh bắt đầu dự án làm phim 
Lửa Phật do chính anh viết kịch bản và đạo 
diễn. 

Johnny Trí Nguyễn, anh sinh năm 1974 tại 
Bình Dương, là em trai của đạo diễn Charlie /,. , 
Trực Nguyễn, cháu của Nguyễn Chánh Tin, từng Ke Huy Quan vai Short Round 

= " š - A A vơi Harrison Ford trong phim 
góp mặt trong phim võ thuật Thái Lan Tom-Yum diana Jones and the ТЕТЕРІВ 
Goong (2005) voi Tony Jar va thu vai chanh (Anh: TJ) 
nam trong Dong Маи Anh Hùng, Вау Rong, | 
Cưới Ngay Keo Lo... Hiện nay anh là một ngôi 
sao đang lên của điện ảnh Việt Nam đương đại. 

Quan Kế Huy (Jonathan Kế Huy) sinh năm 
1971 tại Sài Gòn. Năm 12 tuổi nổi bật trong vai 
Short Round với Harrison Ford trong phim Indi- 
ana Jones and the Temple of Doom (1984) của 
dao dién Steven Spielberg, va The Goonies 
(1985) cua đạo diễn Richard Donner. Ngoài ra 
Jonathan còn đóng một số phim tai Hong Kong, 
thỉnh thoảng đóng vai trò chỉ đạo võ thuật cho 
một số phim làm tại Hollywood. 

Song cũng không quên những tên tuổi đã 
từng gây tiếng vang trong nhiều xuất phẩm điện 
ảnh nước ngoài nhu: Cung Lê, Joseph Hiếu, Thái Tài..v..v.. 











Dustin Nguyễn và nữ tài tử Kiều Chinh, các đạo diễn 
Trần Anh Hùng, Stephane Gauger, và Nguyễn Võ Nghiêm Minh. 


Ay 
< ¿ A 





"m 





















La 


Dustin Nguyén vai phán dién trong 
Dòng Máu Anh Hùng của dao diễn Charlie Nguyễn. 





Làn sóng người Việt hải ngoại làm phim đã nâng cao chất lượng và số 
lượng phim tại Việt Nam ngày nay. Bên cạnh họ còn có hàng trăm người Việt 
khác cũng đã và dang làm việc với điện ảnh thế giới qua nhiều vai tro khác — ERES 
nhau, từ san quay, kỹ thuật, âm thanh, dựng phim... tat cả mọi khâu cho đến Cung Lê, nguyên võ sĩ 
khi hoàn tất và đem trình chiều cho khán giả thưởng thức, luôn cả những Tin ы 
người chuyên viêt phê bình, điêm phim và tham gia quảng cáo cũng со bàn E 


tay, khôi óc cua nguói Việt. Eyes, The Grandmasters, W. WE 
The Man with Iron Fist... Vb es 


NHUNG HOAT ĐỘNG CUA ĐIỆN ANH VIỆT NAM HIỆN NAY 


Sinh hoạt nổi bật nhất ở hải ngoại là Dai hội Điện anh Việt Nam Quốc tế 
(Vietnamese International Film Festival - ViFF) thường được tổ chức tai UC 
Irvine, Edwards University Cinema 6 (Irvine), UCLA va Bowers Museum 
(Santa Ana) do hai tổ chức khong vu lợi là Hội Văn hoc Nghệ thuật Việt My 
(Vietnamese American Arts and Letters Association - VAALA) và Hội Văn 
hóa va Ngôn ngử (Vietnamese Language & Culture - VNLC) đứng ra dam 
trách. Theo thông lệ thì đại hội điện ảnh tổ chức hai năm một lần. Nam 2003 
là năm đầu tiên tổ chức thành công đại hội điện anh voi trên 45 phim tham du. 

Mục đích của đại hội điện ảnh này là hỗ trợ và quảng bá những quan điểm, 


Quang cảnh Dai hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế (ViFF) tai UCI (Ảnh: ViFF) 


tầm nhìn của những người làm phim về những khía cạnh văn hóa và con người 
Việt Nam. 

Ngoài các đạo diễn trẻ ngay tại Hoa Kỳ tham gia đại hội, các nhà làm 
phim tại Viét Nam cũng gui phim tranh giải như các phim của đạo diễn Pham 
Nhuệ Giang, Bui Thạc Chuyên và Phan Dang Di. 

Song song voi ViFF, Hội Van hóa Khoa học Việt Nam, phân hội vùng Hoa 
Thịnh Đốn (Vietnamese Culture & Science Association - VCSA-DC) cũng đã 
tổ chức Ngày Điện Ảnh Việt Nam Hải Ngoại hồi thang 6 nam 2004 tai JC 
Cinema trong khuôn viên truờng George Mason University ở Fairfax, VA voi 
một số phim như Ngày Giỗ (The Anniversary) của dao diễn Hàm Tran, Black 
Thread của Anthony Nguyễn, Budi Sáng Рди Năm (First Morning) của Vic- 
tor Vũ. 

Trước kia, cộng đồng người Việt hải ngoại cũng có tổ chức Tudn lễ Điện 
ảnh Việt Nam tại rạp Thủ Đô, Garden Grove, California hồi tháng 10 năm 
1996. Phim Lệ Đá (Tears of Ice, 1972) của dạo diễn Võ Doãn Châu cũng đã 
được trình chiếu cùng với một số phim của các đạo diễn trẻ như Charlie 
Nguyễn với phim Thời Vua Hùng Vương 18, Trần Anh Hùng với phim Xích 
Lô (1995), Đỗ Phước Lộc voi phim Tuổi Trẻ Thiéu Tình Thuong. 

Phim Lệ Đá cũng đã từng được đem ra chiếu gây quỹ cho Hội Cải lương 
miền Nam Hải ngoại tại Anaheim, California tháng 7, 2007. Một số phim 
Việt Nam thực hiện trước biến cố 30 tháng 4, 1975 cũng đã đuợc Trung tâm 
Thúy Nga Paris by Night phát hành qua dạng video (VHS và DVD) như: 
Nang Chiều, Người Tình Không Chân Dung, Bão Tinh, Tứ Quái Sài Gon, 
Chiếc Bóng Bên Đường... và đã được khán giả khắp nơi nhiệt tình ủng hộ. 

Cuối mùa hé năm 2011, phối hợp với VAALA, OC Film Fiesta đã tô chức 
lần đầu tiên tại Santa Ana, thủ đô người Việt ty nạn tại tiểu bang California, 
Đêm Điện Anh Việt Nam với một số phim được chiêu miễn phí nhu Touch 
của đạo diễn Minh Đức Nguyễn, và một só phim ngan của một số đạo diễn trẻ 








VIETNAMESE INTERNATIONAL ALM FESTIVA 


= 
aram 
UL1U8:X 21.2 X 


OCTODER 31-NCVEMBER 1 
2003 
www.VietFilmFesLconr 
ретт сі by WALA K VLC 


VAALA and VNLC Proudly Present 


VIETNAMESE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 
Ath Editor: 


ç nai, ГІ 
{ П m í 10 $ 
{ r “7 Twv 
V 
д 4 


SHARING VISIONS 


2. 


PRI 12-15 & 19-22, 2007. 


VIETNAMESE INTERNATIONAL FILM FESTIVA 


br rp er, 






| 11 
REEL N@MENIUM 











wew. Vietfimfest.com 


APRIL 7-10 14-17 


UC IRVINE * UCLA * BOWERS MUSEUM 
Posters và logo của Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế (ViFF) 
r - 


wf 
= 


Lê Đình Y Sa va Quyên Lâm, hai đồng Giám đốc của 
ViFF 2009 cùng rất nhiễu anh chị em trẻ tuổi khác đã tự 
mình làm đủ mọi thứ, từ giao dịch với những nhà làm 
phim Việt Nam trên khắp thể giới trong hai năm qua, tìm 
địa điểm Đại Hội, thành lập ban tuyển phim, tim kiém bao 
trợ, lập chương trình, thuê muon dung cụ... cùng khong 
biết bao nhiêu là công việc vô danh khác để cho Đại Hội 
Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế ra đời và thành tựu. Sự khó 
nhọc của họ chìm lẫn trong im lặng và lãng quên, nhưng 
sản phẩm điện ảnh của người Việt khắp thể giới nhờ công 
lao của họ đã được tập trung và giới thiệu, moi hai năm sẽ 
được ghi lại đậm nét trong đời sống văn hóa của cộng 
dong cũng như trong lòng người Việt Nam khắp noi. 

(Cam Vũ) 





người Viêt. 

Riêng tại Việt Nam thì có: Liên Hoan Phim Việt Nam (LHPVN) va Liên 
Hoan Phim Quốc tế Việt Nam (VNIFF và bây giờ là HANIFF). 

Tương tự như một đại hội điện ảnh, LHPVN do Bộ VHTTDL, Cục Điện 
ảnh tổ chức. Đây là ngày hội của điện ảnh Việt Nam, của những người làm 
công tác điện ảnh, quy tụ tất cả các nhà làm phim trong nước với nhiêu giải 


M thương khác nhau. 


Đầu tiên, LHP có tên gọi là LHP 4 Năm Chống Mỹ Cứu Nước được tổ chức 


= tai Hà Nội trong một tuần lễ (tü 18 đến 25-8-1970) để vinh danh những thành 


tựu của điện ảnh trong 4 năm kháng chiến (1965 đến 1968). Hầu hết các giải 
thưởng đều được dành cho các cuốn phim tai liệu như: Anh Nguyễn Văn Trỗi 
Sống Mãi, Chiến Tháng Tây Ninh, Đội Nw Pháo Binh Long An, Đường Ra 
Phía Trước... Phim truyện Nổi Gió của đạo diễn Huy Thành, Nguyễn Văn Trỗi 
của Bùi Dinh Hạc và Lý Thái Bảo, Người Chién Si Trẻ của Hải Ninh va 
Nguyễn Đức Hinh đều được nhận giải Bóng sen vàng. 

Theo thông lệ thì LHP Việt Nam được tổ chức 2 năm một lần, nhưng đôi 
lúc cũng có sự thay đổi vì những lý do đặc biệt, địa điểm thường không nhất 
định ở một nơi như những quốc gia khác. Các giải thưởng chính của LHP VN 
gồm có: Bóng sen vàng (giải thưởng lớn nhất), Bóng sen bac, và Giải đặc biệt 
của Ban giám khảo. LHP Việt Nam làn thứ XVIII sẽ được tó chức ở TP Ha 
Long (Quảng Ninh) vào năm 2013. 


Các kỳ Liên Hoan Phim tại Việt Nam: 


LHPVN lần thứ I (1970) Hà Nói 

LHPVN lần thứ II (1973) Hà Nội 

LHPVN lần thứ III (1975) Hải Phòng 
LHPVN lần thứ IV (1977) TP. Hồ Chí Minh 
LHPVN lần thứ V (1980) Hà Nội 

LHPVN lần thứ VI (1983) TP. Hồ Chí Minh 
LHPVN lần thứ VII (1985) Hà Nội 

LHPVN lần thứ VIII (1988) Đà Nẵng 
LHPVN làn thứ IX (1990) Nha Trang 
LHPVN làn thu X (1993) Hai Phóng 

LHPVN lần thứ XI (1996) Hà Nói 

LHPVN lần thứ XII (1999) Huế 

LHPVN lần thứ XII (2001) TP. Vinh 
LHPVN lần thú XIV (2004) Buôn Mê Thuộc 
LHPVN lân thứ XV (2007) Nam Định 
LHPVN lần thứ XVI (2009) TP. Hồ Chí Minh 
LHP VN lần thứ XVII (2011) Tuy Hòa, Phú Yên 





Liên Hoan Phim Quốc Tế Ha Nội (HANIFF) 


Lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội trong 5 ngày từ 17 đến 21 tháng 10 
năm 2010, với danh xưng Liên Hoan Phim Quốc tế Việt Nam (Vietnam Inter- 
national Film Festival - VNIFF) được coi là một sinh hoạt điện ảnh mới mẽ, 
có tầm vóc quốc tế đối với những người làm phim tại Việt Nam. 

Rập theo mô hình của LHP Quốc Tế Pusan (Pusan International Film Festi- 
val) của Nam Hàn, LPH QT Hà Nội (HANIFF) đã gặt hái nhiều thành công 
khích lệ, thu hút được nhiều quốc gia khác trên thế giới tham dự với hơn 67 
phim tranh giải, trong đó có 8 quốc gia trong khu vực Đông Nam A. Thanh 
phần Ban giám khảo có chủ tịch là đạo diễn Úc Phillip Noyce, cùng với các 
thành viên: nu tài tử Nam Han Kang Soo Yeon, đạo diễn Đặng Nhật Minh, 
nhà quay phim người Pháp Francois Cantonné, giám đốc LHP QT Venice 
Marco Mueller, đạo diễn hình ảnh người Pháp Mathieu Poirot-Delpech, giám 


Giải thưởng có giá trị nhất 













của Hội Điện ảnh 

Việt Nam là 

Cánh diéu vàng, trong khi 
đó , ở Liên Hoan Phim 
Việt Nam thì có 

Bong sen vàng. 


Liên Hoan Phim Việt Nam lần thứ VIII tại thành phố Đà Nẵng 
vào năm 1988. 


ro INH Wee 
NHIEM KY 2010, 
Ờ 


- Le 
ые 


Ш 


| 
OR 


f 


Ong Dang Xuan Hai, tân chù tich 
Hội Điện ảnh Việt Nam khóa VII (2010-2015) 


ШӨ "шн 
us LIEN HOAN 


PHIM QUOC TE HÀ NÓI 
LAN THỨ II 


Poster của LHP 
Quốc tế Hà Nội 
lần thứ II 

(2nd Hanoi 
International Film 
Festival). 


đốc LHP Tampere Juhani Alanen, dao diễn Bùi Dinh Hac, ba chủ tịch NET- 
PAC Aruna Vasudev (An Độ), nha biên kịch Doy del Mundo, ba Ngô Phương 
Lan Tiến si Văn hóa, Trưởng ban lý luận và phê bình của Hội Điện anh VN. 

Đoạt giải Phim xuất sắc nhất trong ky LHP lần này là cuốn Sand Castle 
(Lâu Đài Cat) va Đạo diễn xuất sắc nhất (Boo Junfeng) thuộc về điện anh 
Singapore. LHP Quốc Tế Hà Nội (Hanoi International Film Festival) lần thứ 
II đã tổ chức thành công vào các ngày 25 đến 29 tháng 11, 2012 với chủ đề 
Điện ảnh Châu Á - Thái Bình Dương thống nhất và phát triển. 


Ngày Điện ảnh Việt Nam và Cánh diều vàng 


Sau 57 năm cho đợi, giới điện ảnh Việt Nam mới có một ngày hội gọi là 
Ngày Điện ảnh Việt Nam. Theo ông Trần Kim Luân, nguyên chủ tịch Hội 
Điện ảnh Việt Nam nhiệm kỳ 2005-2010 thì Hội đã trình đề án chọn ngày 15 
tháng 3 hàng năm (ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập ngành 
điện ảnh năm 1953) làm Ngày Điện ảnh Việt Nam và được Ban Bí thư Trung 
ương Đảng thông qua hồi tháng 7 năm 2009. 

Đây là một ngày sinh hoạt dành riêng cho bộ môn nghệ thuật thứ bảy, để 
tuyên dương, cổ vũ những người làm công tác điện ảnh và những tác phẩm 
điện ảnh của họ không bị "thiệt thòi" so với các ngành nghề khác như báo chí, 
thể thao, giáo dục... 

Ngày Điện ảnh Việt Nam đầu tiên được tổ chức vào ngày 15-3-2010 với 
những hoạt động sôi nổi như các buổi chiếu phim Việt Nam miễn phí (hầu hết 
là các phim "kinh điển" của Việt Nam) tại một số rạp ở Hà Nội, Hải Phòng, 
Thái Nguyên, Dak Lak, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ, Long An, và Sài Gòn. 
Hội cũng tổ chức các chuyến đi về nguồn, các cuộc hội thảo chuyên đề về 
điện ảnh, và xúc tiến những kế hoạch thực tế phát triển ngành điện ảnh nước 
nhà. 

Song song với việc tổ chức Ngày Điện ảnh Việt Nam, Cánh diều vàng 
cũng được Hội Điện ảnh trao giải (bắt đầu từ năm 2003, giải của Hội được 
mang tên Cánh điểu vàng). Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội là địa điểm được 
chọn để tổ chức trao giải Cánh điều vàng năm 2010. Cuốn phim Đừng Dot 
của đạo diễn Đặng Nhật Minh (do Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản 
xuất) đã chiếm tất cả 6 giải trong thời gian này. Hội cũng tôn vinh các 4 điện 
ảnh gia tiền phong trong các thời kỳ đâu là Phạm Văn Khoa, Nguyễn Hồng 
Nghi, Khương Mễ, và Mai Lộc. Đặc biệt trong buổi lễ trao giải Cánh Diều 
Vang năm 2010 này còn có sự hiện diện của Thế hệ vàng của điện ảnh Việt 
Nam như: Bạch Diệp, Hai Ninh, Huy Thành, Trà Giang, Thé Anh, Doan 
Dũng, Mai Châu, Ngọc Loan, Minh Đức, Kim Chi, Tố Uyên... (hầu hết là 
NSND, NSUT). Tổng số hội viên của Hội Điện ảnh Việt Nam hiện nay có tất 
cả là 1.550 người, trong đó có 59 hội viên mới được thu nhận trong năm 2010. 

Sang đến năm 2011 thì Ngày Điện ảnh Việt Nam được tổ chức tai Thành 
phố Hồ Chí Minh (tức Sài Gòn) cùng với việc trao giải Cánh điều vàng của 
Hội Điện ảnh Việt Nam. Huyện 
Mộc Hóa là địa điểm về nguồn 
mà đoàn điện ảnh đến viếng 
thăm, nơi đây đã tung là nơi thực 
hiện cuốn phim tài liệu đầu tiên 
của điện ảnh cách mạng Việt 
Nam là Trận Mộc Hóa. Buói lễ 
trao giải Cánh điều vàng cũng đã 
tri ân, tưởng nhớ đến các đạo 
diễn Nguyễn Văn Thông, Trần 
Vũ và Nguyễn Ngọc Quỳnh. 
Đoạt giải Cánh điều vàng lần 
này là cuốn Long Thành Cám 


Nhật Kim Anh trong vai Cầm, phim Long Thành Cầm Giả Ca 
của đạo diễn Đào Bá Sơn đoạt giải Cánh điều vàng 2010. 
(Ảnh: Hãng phim Giải Phóng) 





Ông Trần Luân Kim, từng là Chủ tịch 
Hội Điện ảnh Việt Nam khóa V và VI mong mỏi chiến lược 
phát triển ngành điện ảnh Việt Nam được thực hiện. 


TT&VH- Sau phiên họp nội bộ Đại hội Hội Điện ảnh Việt 
Nam lần thứ VII diễn ra hôm qua (20/7) tại Cung Văn hóa 
Hữu nghị Hà Nội, TT&VH có cuộc trò chuyện với PGS 
Trần Luân Kim - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam khóa 
VI- xung quanh những vấn đề của ngành điện ảnh. 


Đưa ít nhất 300 người ra nước ngoài học 


.Thưa ông trước thêm DH Hội Điện ảnh Việt Nam lần thứ 
VII, rất nhiều ý kiến của các nghệ sĩ điện ảnh về những tồn 
tại cũng như những việc mà BCH Hội chưa làm được trong 
nhiệm kỳ vừa qua được đăng tải trên báo chí. Ông nhận 
xét gì về điều này? - Điện ảnh là hoạt động đa ngành. 
Nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực này cũng rất đông, mà 


tình hình đời sống điện ảnh hiện rất khó khăn. Nhiều ý kiế 


n đóng góp là điều rất tốt. BCH Hội cũng cần ý kiển của 
anh em dé khi kết thúc DH sé có bản kién nghi gửi Đảng, 
Nhà nước về chiến lược cho cả ngành. 

.Tại Đại hội VI, năm 2005, tôi còn nhớ, Hội cũng đã gửi 
bản kiến nghị 14, trong đó nêu những vấn đề cụ thể, như: 
Tiến tới xây dựng phim trường tại các thành phố lớn; thành 
lập Hiệp hội các nhà sản xuất và chiếu phim; xây dựng cơ 
chế phối hợp điện ảnh - truyền hình; thực hiện thu phí phát 
song các tác phẩm điện ảnh... Nhưng hình như, những kiến 
nghị dé ra chưa thực hiện được? - Không hoàn toàn phải 
vậy. Nhiều điểm chỉ tiết trong kién nghị đó đã được thực 
hiện. Xã hội hóa điện ảnh đang triển khai tối, tất nhiên 
chưa đạt yêu cầu và tiếp tục cần sự quan tám hơn nữa vi 
thời gian gần đây có vẻ trùng xuống. Hay các chế độ, 
chính sách với nghệ sĩ, luật hóa các thể chế liên quan tới 
lĩnh vực điện ảnh... cũng vậy. Việc thực hiện hóa tất cà các 
kiển nghị, theo tôi là điều khó khả thi. Nhưng trên tỉnh 
thần đó, nhà nước sẽ có cách giải quyết phù hợp. 

.Vậy bản thân ông sẽ kiến ghị gì cho chiến lược phát triển 
ngành điện ảnh? - Trước hết là về nhân lực. Đội ngũ hiện 
nay rất mỏng. Hiện nay chúng ta chua có nhân tài tạo nên 
tac phẩm có sức hút. Tôi ấp u từ lâu rồi việc đưa một lực 
lượng trẻ, gồm it nhất 300 người ra nước ngoài học về 
điện anh. Đó là cái cách điện ảnh đã làm. Thu hai, chung 
ta phải huy động được nguồn lực dành cho ngành điện 
ảnh. Thứ ba, để có những bộ phim chất lượng và được 
đông đảo khán giả ua thích, phải tăng số lượng phim sản 
xuất mỗi năm. Thu tư, phải đẩy nhanh xã hội hóa điện 
ảnh, cúng cố mối quan hệ điện ảnh - truyền hình. Điện 
ảnh là đầu vào của truyền hình, truyền hình là đầu ra của 
điện ảnh... chu như hiện nay, chúng ta mới chi làm với tu 


367 


e 


Trin My Anh 
= Điện Ảnh ® 
lệt Nam = < 


= 
Luyén tiếc m 








Giả Ca của đạo diễn Dao Bá Son (Hang phim Giải Phóng) phim xuất sắc nhất 
vượt qua đối thủ nặng ký là Cánh Đồng Bất Tận của đạo diễn Nguyễn Phan 
Quang Bình (Công ty BHD). Long Thành Cầm Giả Ca là câu chuyện về cuộc 
đời của đại thi hào Nguyễn Du, về mối tình đau thương giữa ông và nàng 
Cam. Phim sản xuất nhân dịp kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. 
Tưởng cũng nên biết, trong lần LHP Quốc Té Hà Nội (HANIFF) lần thứ I tại 
Hà Nội, diễn viên Nhat Kim Anh đã đoạt giải Diễn viên nt xuất sắc nhất. 


Hội Điện ảnh Việt Nam 


Hội Điện ảnh Việt Nam (The Vietnam Cinema Association) được thành 
lập theo quyết định số 35-NV ngày 31-1-1970 của Bộ Nội vụ nước 
VNDCCH. Chủ tịch đầu tiên là ông Hà Xuân Trường, nhà lý luận phê bình 
văn học nghệ thuật, Thứ trưởng Bộ Văn hoa., và Tổng thư ký là đạo diễn 
Nguyễn Hồng Nghi cùng với 38 thành viên đã được bau cho nhiệm ky I. Kế 
đó, nhiệm kỳ II có TTK là đạo diễn Lý Thái Bảo, nhiệm kỳ III và IV có đạo 
diễn Đặng Nhật Minh, và nhiệm kỳ V và VI có nhà lý luận phê bình điện ảnh, 
PGS. TS Tran Luân Kim. Hội hiện có 35 chi hội với hơn 1.500 hội viên ở 
khắp các nơi trên toàn quốc. Các đơn vị trực thuộc Hội gồm có: Văn phòng 
Trung ương Hội, Hãng phim Hội Điện anh (HODAFILM), Câu lạc bộ Điện 
ảnh, Tạp chí Điện ảnh, và Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Tài năng (TPD). 

Địa chỉ liên lạc: 22A Hai Bà Trưng, Hà Nội. ĐT: 04.39336559. Email: 
tpdmovie@gmail.com. Website: www.tpdmovie.com.vn 


Danh sách Ban Chấp Hành Hội Điện anh Việt Nam khóa VII (2010-2015) 


Chủ tịch: Dang Xuân Hai 
Phó chủ tịch: Dương Cẩm Thúy, Lại Văn Sinh, Trịnh Lê Van, 
Nguyễn Thị Hong Neat 
Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật: Nguyễn Vĩnh Sơn 
BCH góm 15 thành viên: 
Dương Cám Thúy, Nguyễn Thị Hồng Ngát, Dang Xuân Hai, 
Đỗ Thanh Hải, Lại Văn Sinh, Nguyễn Vinh Sơn, 
Bùi Thạc Chuyên, Mai Quyền Linh, Trịnh Lê Văn, 
Vương Đức, Nguyễn Huu Phần, Pham Minh Tri, 
Lê Ngọc Minh, Nguyễn Thanh Vân, và Định Trọng Tuấn. 





Ông Hà Xuân Trường, Ông Lý Thái Bảo, Ông Đặng Nhật Minh, 


chủ tịch đầu tiên của Tổng thư ký, Tổng thư ký, 
Hội Điện ảnh Việt Nam, nhiệm kỳ II nhiệm kỳ III & IV 
nhiệm ky I (1970-1983) (1983-1990) (1990-2000) 





Ông Trần Luân Kim, Ông Đặng Xuân Hải, 
Chủ tịch , Chủ tịch, 
nhiệm kỳ V & VI nhiệm kỳ VII 


(2000-2010) (2010-2015) 


cách cá nhân chứ không mang tính chính sách. Thu năm, 
Hội phải làm sao là mái nhà chung của anh em nghệ sĩ... 


Sao sáng chưa thấy xuất hiện 


.Vừa qua, nhiều hội viên cho rằng, một số thành viên trong 
BCH, giữ cương vị quan trọng mà không làm gì. Nếu BCH 
mà không lấy được lòng tin của hội viên, thì vấn đề vấn đề 
của Hội cũng không thể giải quyết được... - Điều đó hoàn 
toàn đúng. Các thành viên trong BCH chưa hoàn thành 
nhiệm vụ nên xem xét lại chính bản thân minh vì họ đã 
được đại hội tín nhiệm. 

.Về nhân lực cho ngành điện ảnh trong tương lai, ở cương 
vị Chủ tịch Hội Điện ảnh khóa VI, ông đã nhìn ra được 
những "ngôi sao sáng" kế cận? - Đó là thuc tế dang lo 
ngại. Đã đến thế hệ thứ ba, thi? tư mà những người dang 
gánh vác công việc thì rất ít, những "ngôi sao sáng" cũng 
chưa thấy xuất hiện. Lực lượng điện ảnh trẻ hiện nay chủ 
yếu đào tạo ở trong nước, thực hành kém, nén kinh nghiệm 
cũng còn han chế... Mà sự khác nghiệt của nghề này là 
phải có kỹ nang thực thụ thì moi thành công được. Hội da 
thành lập ra Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Tài năng 
Điện ảnh trẻ hoạt động 5 năm nay. Trung tâm đã tổ chức 
nhiều khóa huấn luyện, thực hành làm phim, chủ yếu là 
phim ngắn thôi, nhưng trong số đó nhiều phim đã tham dự 
các LHP Quốc tế. Đã có những mầm mống đang nổi lên: 
Phan Đăng Di, Phan Huyền Thư... nhưng dường nhu vẫn 
còn quá ít. Để đột phá phải có lực lượng. Mà tìm kiếm 
ngáu nhiên không bao giờ có được. 

Sau thoi kỳ hàng loạt nghệ sĩ điện anh được cử đi học 
dai han ở Liên Xô (сй), vài thập niên trở lại đây, lực lượng 
làm phim Việt kiều - là những người được học hành bài 
bản ở nước ngoài - về tham gia làm phim đã đưa vào một 
không khí mới nhưng cũng chỉ là hiện tượng nhỏ lẻ... 
Chính vì vậy, theo tôi, phải có một cuộc dao tạo quy mo. 
.Xin cảm ơn ông! 


Không đổi tên Hội Điện ảnh Việt Nam 


Căn cứ thành phân hội viên, chức năng, nhiệm vụ của Hội, 
một số chi hội đề nghị đổi tên Hội thành "Hội những người 
làm công tác điện ảnh và truyền hình VN" (gọi tắt là: Hội 
Điện ảnh và phim truyên hình VN). Tuy nhiên, Ban Chỉ 
đạo Đại hội các Hội VH-NT Trung ương đã có ý kiến giữ 
nguyên tên gọi Hội Điện ảnh Việt Nam như hiện nay. 

ĐH Hội Điện ảnh Việt Nam lần VII sẽ chính thức khai 
mạc hôm nay (21/7) và bế mạc vào chiều mai, 22/7. 

Thu Hằng thực hiện 





PGS TS Trần Luân Kim và nữ tài tử Lê Khanh 


tại buổi lễ trao tặng Cánh Diều Vàng 2010 của Hội Điện ảnh 
Việt Nam tổ chức tại Nhà hát Hòa Bình (Tp HCM) ngày 13-3-201 1. 
(Ảnh: Nhóm PV báo điện tử Dân Trí) 


Hội Điện anh Ha Nội có thành lập Hang phim Sao Khuê năm 2008, đã 
sản xuất nhiều cuốn phim tài liệu có giá trị nhân đại lễ 1000 năm Thăng Long 
Hà Nội vừa qua. 


Hội Điện ảnh Hà Nội 
(nhiệm kỳ 2010-2015) 
Chủ tịch: đạo diễn Dan Thiét Thu 
Thành viên: 
Đan Thiệt Thụ, Lê Xuân Hội, Đoàn Trúc Quỳnh, 
Đào Trọng Khánh, Nguyễn Thị Thanh Phong, Bành Mai Phương, 
Cao Ngọc Thắng, Thái Kế Toại, và Lê Thi. 


Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh (Film Association of Ho Chi 
Minh City) thành lập ngày 30-10-1982 với 184 hội viên sáng lập. 

Hội còn có Hãng phim Hội Điện ảnh TP HCM được thành lập ngày 26-2- 
2010, và ngày 7 tháng 4 năm 2011 hãng đã chính thức ra mắt và khởi động 
với một sô dự án phim tai liệu. 


Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh 
(nhiệm kỳ 2010-2015) 
Chủ tịch: bà Dương Cẩm Thúy 
Phó chủ tịch: ông Mai Quyền Linh và bà Ngô Ngọc Ngũ Long 
Ủy viên Ban Thường vụ: ông Nguyễn Tường Phương và ông Lý Quang Trung. 
Trụ sở làm việc đặt tại: 81 đường Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh. 


Cục Điện ảnh 


Cục trưởng: Lại Van Sinh 
Cục phó: Lê Ngọc Minh 
Trưởng ban Quốc tế Cục Điện ảnh: Đỗ Duy Anh 


Cục Điện ảnh Việt Nam được thành lập ngày 1-11-1956 gồm 2 đơn vị trực 
thuộc là Xưởng phim Việt Nam (do Phạm Văn Khoa làm giám đốc) và Doanh 
nghiệp Quốc gia Chiếu bóng Việt Nam (Lê Viên làm giám đốc). 

Đến năm 1958, Bộ Văn hóa nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quyết định 
{б chức thành Quốc doanh Phát hành Phim và Chiếu phim Việt Nam, giải thé 
Văn phòng Cục Điện ảnh nhưng vẫn giữ lại Xưởng phim Việt Nam và phát 
hành tờ Điện ảnh (trước có tên là Tập Truyện Phim, từng xuất bản năm 1955) 
là tờ báo chuyên ngành đầu tiên của điện ảnh Cách mạng Việt Nam. Tưởng 
cũng nên biết, tên gọi Quốc doanh Phát hành phim và Chiếu bóng Việt Nam 
được xử dụng và tồn tại cho đến 20 năm sau mới đổi thành Công ty Xuất nhập 
khẩu và Phát hành phim Việt Nam. 

Theo Quyết định số 36/2008/QD-BVHTTDL ngày 24-4-2008 thì Cục 
Điện ảnh là một cơ quan trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức 
năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về điện ảnh, được 
Bộ trưởng giao trách nhiệm chi đạo và hướng dẫn hoạt động phát triển sự 
nghiệp điện ảnh trong cả nước theo đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản 
Việt Nam và pháp luật của Nhà nuóc CHXHCN Việt Nam. Văn phòng Cục 
Điện ảnh đặt tại số 147 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, Hà Nội, điện thoại 
số 04.38452402. 


Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội 
Trường Cao dang Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh 


Cả 2 trường này là trường đại học lớn của Việt Nam chuyên ngành vé điện 








Đạo diễn Lê Dân và Cục trưởng Điện ảnh Lại Văn Sinh tại Đại hội 
Điện ảnh Cannes Pháp lần thứ 63, May 15, 2010. 
(Ảnh: Michael Buckner/Getty Images Europe) 


Cục trưởng Điện ảnh 
Lai Văn Sinh 

Trước kia ông là 
một nhà biên kịch, đạo , 
diễn một số phim thời 
sự tài liệu nổi tiếng 
nhu: Chuyên Thảo 
Nguyên, Sinh Nam 
1972, Chị Năm Khung, 
Nhung Người Sản Voi, Đạo diễn Lại Văn Sinh và nhà quay 
Nhung Néo Đường phim Hoang Ngoc Ding. 

Công Ly... và đã từng 
đoạt giải Bông sen bạc tại các kỳ LHP Việt Nam. 

Nhận định về điện ảnh Việt Nam với phim tài liệu, ông 
cho rằng, 50 năm qua, những người làm phim tài liệu vẫn 
làm theo lề lối cũ của Roman Karmen. Chỉ có những đổi 
mới đòi hỏi từ những người làm phim, từ hội đồng duyệt và 
chính trong cách thưởng thức của người xem. 

Làm nghệ thuật mà nhìn bang con mắt đời thường thì sé 
rất thiên lệch và không đúng với bán chất đời sóng. Bởi lê, 
nghệ thuật đòi hỏi phải nhin bằng trai tim chứ không phải 
bằng mắt - Lại Văn Sinh 








шиш I" 


— 
fç = 


Ni еа аа. 00001111, „а 


Г ута, 


Truong Dai hoc R San khâu - Điện ảnh Hà Nội. 





PGS TS Trần Thanh Hiệp 
Hiệu trưởng Trường 
Đại học Sân khấu Điện ảnh 

Hà Nội. 








TS Phan Thị Bích Hà 
Hiệu trưởng Trường 
Cao đăng Sân khấu - Điện ảnh 
TP HCM. 


"| 


т = 
аб dàng Sân khág Die ПАПИ 








ảnh va sân khấu. 

Trường Đại học Sân khẩu - Điện ảnh Hà Nội được thành lập ngày 17-12- 
1980 trên cơ sở sát nhập 2 trường Trung cấp Nghệ thuật Sân khấu Việt Nam 
và Trường Điện ảnh Việt Nam (cả 2 trường này đêu thành lập năm 1959), tọa 
lạc tại Khu Văn hóa Nghệ thuật, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội. Trường có nhiệm vụ đảo tạo nguồn nhân lực trực tiếp cho điện 
ảnh, chú trọng các ngành như: biên kịch điện ảnh truyền hình, lý luận phê 
bình điện ảnh, quay phim điện ảnh truyền hình, đạo diễn điện ảnh truyền hình, 
họa sĩ thiết kế mỹ thuật điện ảnh, họa sĩ phim hoạt hình, kỹ sư công nghệ điện 
ảnh truyền hình, kỹ sư công nghệ điện tử, kỹ thuật viên máy chiếu, diễn viên 
điện ảnh và sân khấu... 

Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh được 
thành lập ngày 26-4-1995 theo Quyết định số 1786/TC-QD của Bộ VHTT 
trên cơ sở sát nhập 2 trường Nghệ thuật Sân khấu II (1976) và trường Điện 
ảnh Việt Nam (1977). Đến năm 2007, trường được nâng cấp thành trường 
Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ (thời 
Nguyễn Tấn Dũng). Hiện nay trường tọa lạc tại địa chỉ: 125 Cống Quỳnh, 
Quận 1, TP Hồ Chí Minh. 

Trường có chức năng đảo tạo diễn viên, đạo diễn, lý luận phê bình, thiết kế 
mỹ thuật, hóa trang, quay phim, nhiếp ảnh nghệ thuật... chuyên ngành sân 
khấu và điện ảnh. Trường có trung tâm thực tập và xưởng phim. Lớp diễn 
viên điện ảnh khóa I của trường đã có những khóa sinh tốt nghiệp và thành 
công như: Diễm Hương, Lê Tuan Anh, Võ Thế Vĩ... 


Các hang phim Viét Nam hiện nay 


Việt Nam có tất cả 29 hãng phim Nhà nước và các đoàn thể xã hội, 30 
hãng phim tư nhân, 2 phim trường, 107 rạp chiếu bóng (trong đó có 17 rạp do 
ngoại quốc đứng ra kinh doanh hay do tư nhân quản lý). Theo thống kê của 
FAFILM thì hang năm có khoảng 12 triệu lượt người đến rap xem phim, một 
tỷ lệ rất thấp ở khu vực Đông Nam Á. Hơn 30% rạp chiếu bóng bị xóa số 
trong danh sách, chẳng hạn như Thanh Hóa, Pleiku, Đà Lạt... 14 tỉnh chưa có 
rạp chiếu bóng, nhất là các vùng cao nguyên, dân tộc thiêu só. 

Số phim do Việt Nam sản xuất từ năm 2005 trung bình 10 phim mỗi năm, 
đây cũng là một con số ít di nếu so với các quốc gia láng giêng. Trên thực tế, 
số lượng phim hiện nay hầu hết từ các hãng phim tư nhân mà ra. Phim do Nhà 
nước sản xuất gân như có giới hạn bởi lẽ các hãng phim này đang nằm trong 
tình trạng tiến tới cổ phần hóa, tức là xóa bỏ phương thức quốc doanh theo 
như qui định của Nhà nước đã được thông báo từ nhiêu năm qua. Vấn đề này 
bước đầu có nhiều khó khăn, để tiến tới kinh tế thị trường, những doanh 
nghiệp chi có hai hình thức quản lý là trở thành Công ty Cổ phán và Công ty 
Trách Nhiệm Hữu Hạn Một thành viên như trường hợp mới đây của Chính 
phủ đối với Hãng phim Giải Phóng (công ty tạm thời quản lý nguồn vốn của 
Nhà nước, nhưng trách nhiệm chỉ là hữu hạn). Trước năn 2005, Hãng phim 
truyện I đã được cổ phần hóa nhưng không mấy thành công, nghĩa là Nha 
nước chỉ còn giữ được từ 30-35% cổ phần, phần còn lại bán ra thị trường cũng 
chỉ ngang ngửa 30-35%, kết quả không như mong muốn! 

Như vậy việc cổ phần hóa các hãng phim Nhà nước, các doanh nghiệp điện 
ảnh không hé dễ dàng, nhất là các đơn vị không có đất (bất động sản), mà nếu 
có thì cũng khó xác định được theo giá thị trương hay giá qui định của Nhà 
nuoc. 

Trén co só dang tién hành có phan hóa nhu váy, các hang phim Nhà nuóc 
bi phán tán, khó quàn ly kiém tra lao dóng (vi xuát kháu lao dóng di noi khác, 
khuyến khích cán bộ công nhân viên tim kiếm việc lam ở bên ngoài, hàng tự 
nuôi sống bản thân mình, tự lo kinh phí để trang trải các hoạt động khác, cho 


Các hãng phim Quốc doanh đâu rồi? 


Tuy chưa hết mùa phim Tết nhưng theo công bố ban 
đầu của các nhà sản xuất, Bóng Ma Học Đường, Cô Dâu 
Dai Chiến và Thiên Sv 99 đều có doanh thu rất cao. Cả ba 
đều là phim của các hãng tư nhân. Và cũng giống như 
những năm trước, ba hãng phim quốc doanh vẫn án binh 
bất động" trong mùa phim Tết. 

Nói đến điện ảnh Việt Nam, người ta không thể không 
nhắc đến Hãng phim Truyện Việt Nam, Hãng phim 
Truyện I và Hãng phim Giải Phóng. Trong quá khứ, ba 
hãng phim này đã làm nên nền điện ảnh Việt Nam với 
nhiều phim có giá trị về nội dung và nghệ thuật. Cũng 
chính Hãng phim Truyện Việt Nam đã khởi đầu cho điện 
ảnh nước nhà làm phim chiếu trong dịp Tết từ năm 2002 
với Tết Này Ai Đến Xông Nhà (đạo diễn Trần Lực). Tết 
năm 2004, Hãng Giải Phóng làm Lọ Lem Hè Phố (đạo 
diễn Lê Hoàng) và đoạt doanh thu lớn. Hãng Giải Phóng 
cũng đã làm phim giải trí và hốt bạc với Gái Nhảy. Hiện 
cả ba hãng phim quốc doanh đều là nơi tập trung các đạo 
diễn có tài, nhà quay phim chắc tay và không ít trong số 
đó được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ Sĩ Ưu Tú. 
Ai cũng biết phim Tết giống như vụ lúa đông xuân - vụ 
quan trọng nhất trong năm đối với nhà nông; vậy tại sao 
nhiều năm nay, Hãng phim Truyện Việt Nam, Hãng phim 
Giải Phóng và Hãng phim Truyện I không làm phim Tết? 
Phải chăng do họ không có kinh phí, không kêu gọi được 
đầu tư? Hay do cơ chế còn nhiều điều bất cập? Nếu thực 
sự làm phim có khó khăn thì khó khăn ấy cũng không 
chừa các hãng phim tư nhân. Hay vì các hãng tên tuổi 
không muốn làm các phim "rẻ tiền" để rồi mang tiếng, cho 
dù nếu thành công sẽ có doanh thu cao? Nếu quan niệm 
như vậy tại sao họ không làm phim nghệ thuật, trình chiếu 
phục vụ cho người xem những ngày đầu năm mới? Nếu 
Tết có phim hay, phim có chất lượng nghệ thuật thì chắc 
chắn sẽ thu hút được nhiêu tầng lớp khán giả chứ không 
chỉ khán giả tuổi teen đi xem phim giải trí như hiện nay. 

Lại thêm một mùa phim Tết thiếu vắng sản phẩm của 
các hãng quốc doanh. Trong khi đó, nhiều đạo diễn "quốc 
doanh" phát biểu toàn những điều to tát, tâm huyết với 
điện ảnh nước nhà tại "Diễn đàn văn học nghệ thuật" của 
VTV hay trả lời phỏng vấn báo chí. Nhưng không làm 
phim giải trí, không làm phim nghệ thuật, vậy các vị làm 
phim gì? 

(Theo HNM. 13/2/2011) 


Г HANG PHIM 





Bà Nguyễn Thị Hong Ngát hiện nay là giám đốc Hang 
phim Hội Điện ảnh Việt Nam (HODAFILM). Ba sinh năm 
1950, quê quán ở Hưng Yên. Tốt nghiệp Trường Nghệ 
thuật Sân khấu Hà Nội năm 1968 về khoa diễn xuất. Nam 
1987, bà tốt nghiệp Trường Đại học Điện ảnh Quốc gia 
Liên Xô Moscow (VGIK). Từng đoạt được các giải biên 
kịch tại các kỳ LHP Việt Nam, đầu tiên là kịch bản Canh 
Bạc (1993), và gần đây nhất là Đừng đốt! Trong Này Đã 
Có Lửa (2010). Bà là hội viên của Hội Nhà văn VN, Hội 
Nghệ sĩ Sân khấu VN, Ủy viên Ban chấp hành Hội Điện 
ảnh Việt Nam kiêm Trưởng ban Lý luận Phê bình của Hội. 


qũy lương, cho bao hiểm), và nhất là việc tập trung san xuất va phát hành 
phim rất có giới hạn. Đây chính là tình trạng chung của các hãng phim Nhà 
nước hiện nay. 


.Hãng phim Truyện Việt Nam thành lập 1953, là một hãng phim nhà nước 
lớn nhất Việt Nam, sản xuất đầu tiên cho điện ảnh Cách mạng là cuốn phim 
Chung Một Dòng Sóng do các đạo diễn Nguyễn Hồng Nghi và Phạm Hiếu 
Dân thực hiện. Tính cho đến nay, hãng đã sản xuất được trên 300 phim 
truyện, phim nghệ thuật và phim tài liệu. Hãng có phim trương riêng và có tu 
cách pháp nhân để ký kết các hợp đồng làm phim với các đối tượng trong và 
ngoài nước. Tại các Liên hoan phim tổ chức ở các nơi trên thế giới nhu Mos- 
cow, Karlovi Vary, Venice, Nantes, Leipzich, Amiens... Hãng phim Truyện 
Việt Nam đã giành được hon 25 giải thưởng quốc tế. Đối với LHP VN, hãng 
đoạt được hơn 20 Bóng sen vàng, 39 Bóng sen bac. 

Những phim được san xuất gần đây có: Vü Điệu Dam Mê của dao diễn 
Nguyễn Đức Việt, Trung Uy của Hà Sơn, Tám Hồn Me của Nhuệ Giang (có 
nguồn đầu tư của Hãng phim Sông Hồng, Pháp), và một số phim truyên hình, 
tài liệu. 

Các giám đốc điều hành trong hơn 55 năm qua là: Phạm Văn Khoa (từ 
năm 1956-1959), Phạm Tuấn Khánh (1960-1961), Hồ Văn Lái (1962-1964), 
Trần Ngọc Liu (1965-1973), Vũ Năng An (1974-1979), Nguyễn Thu (1979- 
1984), Nguyễn Hải Ninh (1984-1994), Nguyễn Kim Cương (1994-1998), 
Nguyễn Thị Hồng Ngát (1999-2000), Nguyễn Văn Nam (2001-2007), Lê Đức 
Tiến (2007-2009), và hiện nay là Nguyễn Văn Nam. 


.Hãng phim Hội Nhà văn thành lập ngày 1-3-1990, là cánh cửa truyên thông 
của Hội Nhà văn Việt Nam. Hãng có cơ sở vật chất riêng, từng sản xuất gần 
100 phim tài liệu về chân dung các nhà văn nổi tiếng như nhà thơ Tố Hữu, 
Nguyên Hồng, Phan Tu, Doan Văn Cu..., phim truyện truyén hình như Cam 
Bay Tình, Vũ Khúc Con Co, Nguyễn Ai Quốc ở Hồng Kông, Hà Nội-Hà Nội, 
Vượt Qua Bến Thượng Hải..., cùng với một số giải thưởng nhu Bóng sen bạc, 
Cánh diều vàng... Giám đốc hiện nay là ông Nguyễn Xuân Hưng. 


.Hàng phim Hội Điện ảnh Việt Nam (HODAFILM ), thành lập ngày 18-10- 
1995 có điều kiện kinh doanh sản xuất phim, có trụ sở và cơ sở hạ tầng kỹ 
thuật. Hãng phim Hội điện ảnh còn sản xuất phim truyện truyền hình nhiều 
tập, phim tài liệu và phim hoạt họa. Nhiều giải thưởng trong và ngoài nước đã 
đoạt được như: Hay Tha Thứ Cho Em (đạo diễn Lưu Trọng Ninh), Thuong 
Nhớ Đồng Quê (đạo diễn Đặng Nhật Minh), Hoa Có May (phim truyền hình 
của đạo diễn Lưu Trong Ninh), Nói Vong Tay Lớn (phim phóng sự tài liệu của 
đạo diễn Lương Đức), Em Muốn Làm Người Nổi Tiếng (đạo diễn Nguyễn Đức 
Việt, Cho Hôm Nay và Cả Ngày Mai (phim khoa học của đạo diễn Vũ Lệ 
Mỹ), Đừng Đối! Trong Nay Đã Có Lửa (đạo diễn Đặng Nhật Minh), Người 
Con Của Rồng (phim hoạt họa sử thi 100 phút bằng kỹ thuật 3D của đạo diễn 
Phạm Minh Trí theo đơn đạt hàng của UBND TP Hà Nội cho Đại lễ 1000 
năm Thăng Long-Ha Nội), 4o Vong (phim truyền hình của đạo diễn Hoàng 
Quân)... 


.Cóng ty Cổ phần phim Truyện I là hàng phim tiên phong trong kế hoạch 
cổ phần hóa của nhà nước. Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên: ông Đặng 
Tất Bình (nguyên trước kia là giám giám đốc Hãng phim Truyện I), Trân Như 
Hưng, bà Lê Thị Kim Thu, bà Nguyễn Thị Thục Hiền, và ông Đào Duy Phúc. 
Ban kiểm soát có 3 thành viên: bà Nguyễn Thị Kim Chi, ông Nguyễn Quý 
Phương. Công ty Cổ phần phim Truyện I sẽ sản xuất phim các thể loại với các 
đối tác trong và ngoài nước, đào tạo chuyên viên kỹ thuật viên, xây dựng 
phim trường (đặc biệt cho loại phim cổ trang, lịch sử), xây dựng phòng hòa 








as 
PHIM DIEN ANH DAU TIEN VE HIP - HOP VIET 


Y > –ә 


"08.10.2010 


Hình bên trái: Phim Trung Uy của dao diễn Hà Son. 
Hình bên phải: Vii Điệu Đam Mê của đạo diễn Nguyễn Đức Việt. 





Phim hoạt họa 3D Người Con Của Rồng (Hãng phim Hội Điện ảnh 
Việt Nam) của đạo diễn Phạm Minh Trí, đoạt giải Cánh điều vàng 
2010, đạo điễn xuất sắc nhất. Cuốn phim nói về tuổi tho của Ly 
Công Uán cho đến lúc ông lên ngôi và dời đô. Tổng kinh phí là 6,7 
ty đồng VND, thực hiện trên 2 năm với 30 họa sĩ, tạo hình khoảng 
30 nhân vật, 20 bối cảnh với gần §50 cảnh diễn, xây dựng trên kịch 
bản của Đoàn Triệu Long, và được bà Nguyễn Thị Hồng Ngát bổ 
sung, chỉnh sửa từ các chất liệu dã sử, giai thoại dân gian. Phim đã 
được ra mắt chiếu miễn phí cho thiếu nhi trong ngày khánh thành 
rạp Kim Đồng ở Hà Nội ngày 17-9-2010. 






A 
- t Sy И 
X. A 
< 
j 
= m = ` 


Như Quỳnh và Lee Young Ah trong phim truyện truyền hình nhiều 
tập Có Dáu Vàng (Golden Bride) của đạo diễn Woon Goon Il và 
Nguyễn Hữu Trọng. Hang phim Truyện I hợp tác sản xuất với 
Đài Truyền hình Seoul Broadcasting System (N am Han). 

(Anh: sbs.co.kr 2007) 





Ss 
® 
2. 
m 

3 

R 


< 

53 

ол 
о 

a 

3 

я 








âm surround sound hiện đại. 
Phim gần đây của Công ty gồm 
có một số phim truyền hình hợp 
tác voi Nam Hàn như: Có Dâu 
Vang., phim truyện có Sinh 
Mệnh. 

.Hãng phim Giải Phóng, tiền 
thân là Xí nghiệp phim Tổng 
hợp TP. HCM, Xưởng phim 
Giai Phóng, thành lập ngày 
5/2/1962 tại cục R ngay sau khi 
MTDTGPMN ra đời. Từ trong 
chiên khu, Xưởng phim Giải 
Phóng đã có những gương mặt quen thuộc như Mai Lộc, Nguyễn Hiền, Mai 
Son, Trần Nhu... rồi tới Hồng Sén, Vũ Sơn, Hà Hữu Nghiêm...đến Phạm 
Khác, Mai Hồng Sơn, Đoàn Quốc, Lê Văn Duy, Huỳnh Trảng... Lúc dau 
xưởng phim dao tạo quay phim là chính, nhăm phục vụ cho yêu cau chính trị. 
Sau 30/4/1975 Xưởng phim Giải Phóng đổi tên là Xí nghiệp phim Tổng hợp 
TP. HCM với chức nang và nhiệm vụ rộng lớn hơn. Năm 1989, xí nghiệp đôi 
tên thành Hãng phim Giai Phóng và ngày nay là Công ty TNHH một thành 
viên Phim Giải Phóng. 


Công ty TNHH một thành viên Phim Giải Phóng. 
(Ảnh: giabaophuc) 


Phim trường Cổ Loa 


Được xây dựng từ những năm 1960 với sự giúp đỡ của Nga Sô và Đông 
Đức (sau nay có thêm Trung Quốc giúp xây dựng các phòng in tráng phim). 
Các cuốn phim như Chung Một Dòng Sông, Chi Ти Hậu... là những cuốn 
phim đầu tiên được dan dựng tai phim trường này. 

Đến thập niên 80, phim trường bị lãng quên, hoang tàn và không ai còn 
nghĩ đến. Mãi đến năm 2001, nhân dịp Hà Nội sẽ tô chức kỷ niệm 1.000 năm 
Tháng Long, giới điện ảnh mới nghĩ đến phục hồi lại phim trường Cổ Loa 
(Việt Nam gọi là trường quay). Nhưng do nội bộ ngành điện ảnh Việt Nam 
bất đồng ý kiến về vẫn đề địa điểm, về ngân sách chi thu, về những dự án 
quay phim... nên ké hoach không đạt được mục tiêu. Va đến năm 2008, dự án 
này được tiếp tục lại, Bộ VH,TT&DL Việt Nam đã quyết định dau tư hơn 100 
tỷ đồng VN cho việc tái tao lai phim trường Có Loa. 

Theo như dự tính, nhà quay phim Nguyễn Văn Nhiêm, giám đốc trường 
quay Cô Loa, cho biết răng phim trường Cổ Loa đã hoàn tất đợt I (2009- 
2011) về một số mặt cơ bản như trường quay nội với diện tích 400m”, phòng 
hòa âm, công vụ, các phương tiện làm phim...va đã có hai đoàn lam phim là 
Thái Sw Tran Thủ Độ và Huyền Sử Thiên Dó đã đến đây dựng nhiều cánh 
quay, chưa ké một số khác đến quay phim quảng cáo. 

Giới làm phim Việt Nam hy vọng phim trường Сб Loa sẽ là kinh đô của 
điện ảnh Việt Nam trong tương lai, nơi có nhiều hy vọng sẽ sản xuất được 
nhiều phim hay, nhất là phim dã sử, lịch sử Việt Nam. 

Tưởng cũng nên biết là phim trường Cổ Loa được xây dựng cạnh khu di 
tích Có Loa (Đông Anh, Hà Nội ), với diện tích rộng 15ha, cach thủ đô Hà 
Nội khoảng 10km. Theo mô hình thi phim trường Có Loa sé là một phim 
trường lớn nhất và hiện đại nhất Việt Nam. Các chuyên gia Nam Hàn hiện 
nay đang giúp Việt Nam quy hoạch và khai thác phim trường này trong giai 
đoạn II (2012-2015), 

Nhu váy là ngoài phim truóng Có Loa dang duoc nhà nuóc bó vón dàu tu 
để xây dung và phát triển, các công ty, hàng phim tu nhân cũng xây dung 
phim trường riêng cho mình như Chánh Phương Phim có phim trường ở Hốc 
Môn, Công ty Truyén thông Trí Việt (TVM) có Dream Field Studio (DFS) do 
các kiến trúc sư Nam Hàn thiết kế. Theo báo Tuói Tré thi dự án phim trường 
lớn nhất Việt Nam của Tô hợp Kinh tế Tân Tạo Sài Gòn mang tên Vina Uni- 


Ам VAT: ERIC LE, HIỆP TRINH VÀ Ô.NG 

ON TIẾP CHỦ TỊCH CONG SAN VN NGUYE! 
SỰ: VỤ ÁN GIẾT NGƯỜI DA MAN TẠI 
SAIGON: FEDELITY UNITED VÔ DICH GIẢI MUA 

BÚ BÁO NHAN ĐƯỢC TIN OBAMA SANH Ü KENYA 


TUE | 
: 


~ 


! 


А Le í 
WE iu 
MN ! 

| А 
4 


4 


Tap chí Viét Star phát hành trong c 


tai Hoa Ky. 





ЖОП з рше 





ông đồng người Việt 


versal (có mô hình giống như Universal của Hollywood, California) với diện 
tích 2.600 mẫu (bao góm cả bãi bién Sa Huỳnh, Quảng Ngãi) có vốn đầu tu 
trên 50 triệu Mỹ kim, đã dé don pha sản hôm 5 thang 6, 2011. Tuy vậy, cũng 
đã có một dự án khác đã khởi công xây dựng từ 11/11/2011 tại tỉnh Long An 
mang tên Happy Land (có cả phim trường) do ông Joseph Jackson (cha cua 
Michael Jackson) đầu tư, dự kiến sẽ khánh thành vào tháng 4/2014. 


Sách báo điện ảnh 


Phong phú hơn 1975, sách báo chuyên môn về điện ảnh đã được xuất bản 
và phát hành tại Việt Nam đã có só luong dáng ké, nhung só luong in thi 
khóng nhiéu vi só nguói doc cüng rát ít, rát giói han! 

Néu so sánh Sài Gón truóc bién có 30 tháng 4 thi chí có vón ven vài cuón 
sách viết về điện ảnh, hau hết là dich từ bán Pháp ngữ và Anh ngữ. Và báo tạp 
chi thì chỉ có 2 tờ báo nói tiếng sau này là Man Anh và Kịch Ảnh (báo của ông 
Quốc Phong - Nguyễn Văn Hạnh, Tổng giám đốc Liên Ảnh Công ty). Phần 
điện ảnh cũng có đăng rải rác trong một số tạp chí và báo chí Việt ngữ khác 
đương thời do một số cây viết nói tiếng phụ trách. 

Sau 75, điện ảnh Việt Nam có nhiều tạp chí như: Т hé giới Điện anh (Hội 
Điện ảnh Việt Nam), Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh (Hội Điện ảnh Thành phố 
HCM, đã dinh bản cuói năm 2009), Điện ảnh Kịch trường (Co quan ngôn 
luận chuyên ngành của Bộ VH-TT), Điện anh Việt Nam (Cục Điện ảnh, Bộ 
VHTT&DL), Man Anh Sân Khấu (Sở Van hóa Thông tin Ha Nội), Dat Mũi 
Cà Mau (Chuyên đề Văn hóa - Nghệ thuật của báo ảnh Đất Mũi - Cà Mau), 
Điện anh Ngày Nay (Viện Nghệ thuật & Lưu trữ Điện ảnh Việt Nam, đã đình 
bản ngày 25/3/2004)... 

Sách chuyên môn về điện ánh thì cũng có khá nhiêu, đặc biệt là Tú sách 
Điện ảnh của Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn do đạo diễn Việt Linh chủ 
trương đã có hơn 9 tựa sách rất hữu ích và phong phú. 


Dự án "Làm phim 48 gio" 


Đây là hoạt động điện anh rất sôi nói và lôi kéo được các nhà làm phim trẻ 
độc lập ở khắp nơi trên thé giới tham gia. 

Do Mark Ruppert và Liz Langston có sáng kiến thành lập từ năm 2001, và 
hiện nay đã có tất cả hơn 45 ngàn người làm phim với trên 3 ngàn 500 dự án 
trong số 84 thành phó rãi rác khắp nơi trên thế giới tham gia. Dự án "Lam 
phim 48 gio” lần đầu tiên đến thành phó Sai Gòn vào cuối tháng 10 năm 2010 
với hon 40 sáng tác trong 2 ngày và kết quả là A Good s 
Day to Die cua nhóm làm phim Young Media đoạt giải 
Phim hay nhát. Nguyén Thanh Binh doat giài Dao dién 
xuất sắc với phim Once Again. Ross Stewart, nhà sản 
xuát cüa du án "Làm phim 48 gió" tai Viét Nam dà khen 
ngợi: "Đó là bang chứng cho thấy ngành công nghiệp 
làm phim của Việt Nam có những ngôi sao trẻ đang lên." 

Phan khởi với hoạt động điện ảnh này, dự án "Lam 
phim 48 gio" trở lại Việt Nam năm 2011 với sự tham gia T^ 
của các nha làm phim trẻ tai Hà Nội. Dac biệt, tham gia trong ban giám ihi 
lan này có dao dién nguói Uc, dao dién các cuón phim nói tiéng nhu The 
Quiet American và Salt, dó là Phillip Noyce, nhà dao dién nay vón là nguói 
ban than thiét cua dién anh Viét Nam. Ong thuóng xuyén dén Viét Nam và 
chia sé kinh nghiém cüa 6ng vói các nhà làm phim tré, óng rat ky vong vào 
tương lai của điện anh Việt Nam. Ross Stewart đã nhận xét: "Day là co hội 
tuyệt vời cho các nhà làm phim Việt Nam khi được moi một vị dao diễn quốc 
té thành công nhw Phillip Noyce thám dinh chất lượng công viéc. Diéu nay 
khong chỉ có lợi cho cho các nha làm phim ma con cho nên công nghiệp điện 
anh dang phái triển nhanh chóng tại Việt Nam." 








ln ы 











soi | DIENANI 


SỐ 226 а 11 5.1995 _THANH cae 


LY GIAHAN 
QUANG HAI 
WWW 4 
THUY LOAN 





> D Нуун Ж йн түт... DUSTIN HOFFMAN UA Vil biek Mél 


INK jy Ì Dx CNAN) 27 


ОЕТ Z 


| Những cặp đôi hot nhất 
làng gi gi tr trí Hàn Quốc 2009 











Phillip Noyce đã nhiều lần đến Việt Nam trao đôi 
kinh nghiệm về điện ảnh với các bạn trẻ, những người 
đam mê điện ảnh (Ảnh: media.hoasen.ed.vn) 








Dién Anh Viét Nam 
phan ánh hiện thực cuộc sống 
như thế nào? 


Mot thục tế không thể phủ nhận là trong những năm chiến tranh cứu nước, điện ảnh Việt Nam 
từng được mệnh danh là "nén điện ảnh chiến tranh" bởi chiến tranh là đề tài chủ đạo, nhiều bó phim 
có giá trị nhất của Việt Nam là phim về chiến tranh. 

Ngay cả khi đất nước đã thống nhất, dân tộc bước vào cuộc sống hòa bình thì phần lớn những tác 
phẩm điện ảnh thành công nhất vẫn là bộ phim phản ảnh chiến tranh hoặc khai thác những vấn đề 
ngóc ngách sau chiến tranh, những bi kịch chiến tranh. 

Cánh đồng hoang, Mẹ vắng nhà, Bao giờ cho đến tháng Mười, Chuyện cổ tích cho tuổi 17, Tuổi 
thơ du dội, Hay tha thứ cho em, Có lau, Ai xuôi vạn lý, Cây bach dan vô danh, Hoa của trời, Ngã ba 
Đồng Lộc... sau một chút là Đời cát, Bén không chồng, Thời xa vắng, va gần đây nhất là Đừng dot. 

Như vậy, phải chăng không có nhiều phim phản ánh hiện thực cuộc sống đương đại? Hoặc nếu có 
nhiều phim loại này thì tại sao các phim phản ánh hiện thực cuộc sống hôm nay lại không tạo nên 
được dấu ấn đậm nét bằng phim chiến tranh? 

Trên thực tế, kể từ sau giải phóng miền Nam, bên cạnh những bộ phim tiếp tục khai thác đề tài 
chiến tranh thì những bộ phim phản ánh hiện thực cuộc sống hòa bình ngày càng nhiều. Trong số đó, 
có những phim được xem là thành công, ở các mức độ khác nhau được trao thưởng tại các liên hoan 
phim quốc gia và quốc tế. Vào thập ky 90 của thế kỷ trước có thể kể đến Vi dáng tinh yêu, Canh 
bạc, Thương nhớ đồng quê, Giải hạn, Những người thợ xẻ, Chung cu... 

Những phim phản ánh hiện thực cuộc sống khá đa dạng về chủ đề, đối tượng phản ánh và phong 
cách thể hiện. Xin được điểm một số bộ phim để phần nao có sự hình dung khái quát. Cách đây 
mười mấy năm, những phim như Thương nhớ đồng quê, Giải hạn, Những người thợ xẻ phác hoa sinh 
động đời sống ở làng quê khi cơn lốc kinh tế thị trường tràn vào lay động lũy tre làng. 

Thân phận những người nông dân có nhiều đổi thay, họ phải đối mặt với sự giằng co cả trong 
cuộc sống hằng ngày lẫn trong thế giới nội tâm đầy những khát khao, đòi hỏi một sự thỏa mãn nhu 
cau vật chất, nhu cầu tinh thân, nhu cầu tâm sinh lý. Có những phim như Vi đắng tình yêu, Canh bạc 
phản ánh cuộc sống sinh viên với những khát vọng đầu đời, những khoảnh khắc hạnh phúc luôn 
song hành với những dan vặt và tró trêu của số phận. 

Khai thác đề tài chống tham nhũng một cách khá mạnh bạo và quyết liệt phải kể đến phim Lưới 
trời. Các nhà làm phim lấy ý tưởng từ những vụ án từng rung động xã hội như vụ Năm Cam, vụ 
Tamexco để vạch trần con đường dẫn đến "cán bệnh ung thu” của xã hội - quốc nan tham nhũng mà 
việc chống lại nó mặc dù đã được Đảng và Nhà nước phát động trong toàn xã hội nhưng vẫn còn đầy 
gian nan. 

Gái Nhảy lại là một bộ phim tạo nên những dư luận khen chê ram rộ ngay sau khi "ra lò". Một 
mảng cuộc sống mang gam màu tối của những cô gái bar lần đầu tiên được đưa lên màn ảnh một 
cách trần trụi, bạo liệt và cũng rất sống động. Điều đáng lưu tâm là bên trong những thân thê trẻ 
trung hằng đêm hành nghé trong hộp đêm là những tâm hồn còn vương lại chút tinh cảm trong 
trắng, sự cô đơn và nỗi buồn thấu ruột của hoàn cảnh, của số phận. 

Gần đây, hai bộ phim Trăng nơi đáy giếng, Chơi vơi được đánh giá là thành công với một số giải 
thưởng trong nước và tại một vài liên hoan phim quốc tế. Đây có thê xem là hai cách phản ánh đề tài 
cuộc sống đương đại lên màn ảnh. Trăng nơi đáy giếng là bi kịch của người đàn bà xứ Huế yêu 
chóng đắm đuối mà không thé có con, có nuôi hạnh phúc bằng việc tim người sinh con cho chồng, 
nhưng hóa ra sự hy sinh mù quáng lại khiến chị hoàn toàn trắng tay. 

Rồi như một vụ xui khiến, cuộc đời chị rẽ sang một ngả khác khi chị "kết duyên" với một ông 
tướng dưới cõi âm! Số phận "lộng giả thành chân" dẫn chị theo đuổi cái bóng của "vầng trăng nơi 
đáy giếng". Đạo diễn đã cố gắng để nét trầm buồn, u uan mà da diết của xứ Huế quyện vao tình cam 
và tâm linh của nhân vật, tạo nên một giọng điệu, màu sắc riêng, đủ sức chuyên chở nghịch lý của 
nhân vật trong phim va hóa giải thành những nghịch lý của cuộc đời. 

Chơi vơi phác họa được vài lát cắt cuộc sống trong một thành phố đang đô thị hóa của một đất 
nước nghéo đang phát triển. Ở đó có cặp vợ chồng mới cưới mà anh chồng vô tư hơn cả trẻ con, cô 
vợ vẫn tiếp tục tình bạn với một người ban gái già dặn vốn yêu quý cô đến si mê, có gã "tay chơi" 
đầy bản năng đàn ông trong cái vỏ đẹp trai, có sức hút hồn bao cô gái; có bà mẹ đơn thân luôn thiên 
vị cậu con trai cả hơn hẳn những đứa con khác; có bà mẹ góa cặm cụi chăm sóc con gái từng nồi lá 
xông mà chẳng để ý đến sự héo mòn của mình bên chiếc khung thêu; có cô bé hàng xóm mới lớn chỉ 
ao ước được tắm dưới vòi hoa sen... Phim đã cùng lúc thể hiện hai trạng thái. Một là, hiện hình hóa 
những cảm xúc và tâm trạng nhân vật. Hai là, đẩy cảm xúc và tâm trạng ấy vào một hình thái rất... 
chơi voi! 

Có thể nói Trảng nơi đáy giếng, Chơi vơi là hai hiện tượng điện ảnh trong thời gian qua. Hai bộ 
phim này, nhất là Chơi vơi, được công luận đặc biệt quan tâm và ý kiến về phim cũng rất khác nhau, 
thậm chi rat trái chiều. Như vậy, nên nhìn nhận thế nao về cách phản ánh cuộc sống hôm nay trong 
những tác phẩm điện ảnh như thế này? 

Tôi không cho rang Trăng nơi đáy giếng, Chơi vơi làm những hình mẫu thể hiện hiện thực cuộc 
sông đương đại để khuyến khích các nhà làm phim học theo đặng cho ra đời những bộ phim tương 
tự. Bởi chưng hai bộ phim này, bản thân chúng đã khác xa nhau cả về chủ đề tư tưởng lẫn phong 
cách thể hiện, nên có định học theo thì biết học theo cái gì, trong bộ phim nào? 

Hon nửa, mỗi bó phim chi di удо một vài lát cắt cuộc sống (của Huế trong Trang nơi đáy giếng 
và Hà Nội trong Choi vơi), nhân vật trong phim khá là riêng biệt, mấy khi người ta có thể gặp trong 
cuộc đời! Va lại, nếu đem "ốp" phim vào đời thật thì phim nào cũng đầy ray sự vô lý: Tình huống vô 
lý, nhân vật vô lý, mối quan hệ vô ly..., vi bao trùm lên cuộc sống và nhân vật trong phim là quan 








— 24 
gy i 

„=,“ Мый. — 
ас > 


Cảnh trong phim Gái Nhảy của dao diễn Lê Hoàng. 





Đỗ Thị Hải Yến và Phạm Linh Dan trong một cảnh phim Choi Voi 
của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. 





a n + ` 
Đạo diễn Vinh Sơn đang hướng dẫn Hồng Ánh trong một 
cảnh phim Tráng Nơi Day Giêng. 


điểm va cảm xúc chủ quan của tác gia - nhà làm phim (đây cũng là một trong những đặc trưng của 
loại phim tác gia). 

Có lẽ từ những lý do nêu trên, bên cạnh những ý kiến khẳng định và khen ngợi hết lời, không ít ý 
kiến đã chê và phê phán hai bộ phim, nhất là Chơi vơi. Nhưng hãy thử đặt một câu hỏi ngược lại: Có 
phải cứ làm phim vé đề tài đương dai là những gi thấy trên màn ảnh phải trùng khít, phải giống hệt 
cuộc đời? Câu trả lời di nhiên không phải như vậy, bởi nếu như vậy thì phim khác nào một sự sao 
chụp máy móc, mà chắc chắn chỉ có thể "giống hệt cuộc đời" ở khía cạnh này, chứ làm sao có thể 
"giống hệt" được ở khía cạnh khác, "cao hơn" nửa là ở mọi khía cạnh? 

Tôi nghĩ điểm mạnh của hai bộ phim Chơi vơi và Trăng nơi đáy giếng là đã thể hiện được khá 
thuyết phục những cái riêng biệt (nói đúng hơn là cá biệt) trong cuộc sống đương đại: Nhân vật với 
tính cách riêng biệt, những khao khát tình cảm riêng biệt, cách hành xử riêng biệt, những mối quan 
hệ riêng biệt... Cái riêng biệt ấy góp phần làm cho diện mạo điện ảnh thêm phong phú, đồng thời 
kích thích người sáng tác - nhà làm phim hướng đến những tìm tòi mới lạ, đồng thời gợi mở cho 
khán giả khám phá những khoảnh khắc bí mật trong cuộc đời. 

Bản thân sự khai khác những khía cạnh riêng biệt và cá biệt trong đời sống và nội tâm con người 
đối với điện ảnh Việt Nam nói riêng và văn học nghệ thuật Việt Nam nói chung cũng là mới, bởi 
trong nhiều thập kỷ, tính tập thể của văn học nghệ thuật chiến tranh (có thể liên hệ như một sự kế 
thừa của tính cộng đồng truyền thống) dường như đã trở thành nét đặc trưng cố hữu. Cho nên, khi 
nhà sáng tác quan tâm và chia sẻ đến cùng với những tình cảm và khát vọng mang tính cá thể thì ở 
mức độ nào đó, điều này toát lên một ý nghĩa nhất định về sự cách tân! 

Nhưng điểm hạn chế của hai bộ phim nói riêng và của các bộ phim theo dòng phim nghệ thuật - 
phim tác giả là chúng không tìm được sự ủng hộ của công chúng rộng rãi trong xã hội, nghĩa là đối 
tượng của những bộ phim này khá hạn chế - có thể chỉ là một phần những người làm nghề, một số 
những trí thức hoặc những khán giả "chịu khó" xem phim và am hiểu về điện ảnh. 

Nếu nói cụ thể hơn về nội dung thì những nhân vật trong hai bộ phim trên tuy có cá tính nhưng 
chưa đủ sức mạnh để vượt lên cái bản năng của chính họ (ví dụ bản năng của người đàn bà trong 
Trăng nơi đáy giếng là sự hy sinh đến mức cam chịu, mù quáng: bản năng của các nhân vật trong 
Chơi vơi là sự dễ dàng lao theo những ý thích, thậm chí là những thôi thúc cảm tính của mình). 

Chính vì chưa đủ sức mạnh nên họ chưa thể để đủ sức thuyết phục số đông người xem tin tưởng 
và cảm thông với tình cảm và hành động của họ. Hơn nữa, về khía cạnh tâm lý, khán giả vẫn thường 
yêu thích những bộ phim toát ra sự ấm áp, nhân hậu, mà điều này dường như hơi thiếu ở những tác 
phẩm chúng ta đang bàn. 

Nhưng phải khẳng định rằng đây là loại phim có cơ hội trở thành "đặc sản" tại các LHP quốc tế 
tùy theo chất lượng nghệ thuật của tác phẩm. Bản thân của các nhà làm phim - những người ấp ủ thai 
nghén và sinh hạ ra chúng - cũng thường lấy các liên hoan phim làm đích nhắm đầu tiên. 

Với những phân tích trên, tôi chỉ muốn rút ra một điều rằng trong một "giàn phim" hằng năm 
khoảng trên dưới hai chuc bộ phim, rất nên có những phim nghệ thuật - phim tác gia dé đưa thi tho 
và làm cho diện mạo chung của điện ảnh thêm đa dạng. 

Nhưng cũng can xác định rằng chi nên dừng lại ở con số một - hai phim mỗi năm, và càng ngày 
càng phài có sự chăm chút từ các phía (nhà làm phim, công luận, nhà quản lý...) để những bộ phim 
ấy dù mang màu sắc khác biệt, độc đáo thì cũng không thể vượt qua giới hạn để trở thành dị biệt 
hoặc đi ngược lại quan điểm thẩm mỹ chung của xã hội. 

Nguyên nhân là do hầu hết các phim đều chưa đạt đến "tầm", chưa đáp ứng được yêu cầu của cả 
giới làm nghề lẫn của khán giả... 

Ở góc độ một người làm lý luận phê bình, từ thực trạng còn nhiều hạn chế trong những bộ phim 
khai thác và phản ánh hiện thực cuộc sống, tôi mạo muội khái quát những nguyên nhân chính khiến 
cho những bộ phim ấy chưa tạo nên được dấu ấn đậm nét đối với xã hội, chưa trở thành những "tác 
phẩm để đời" của điện ảnh Việt Nam. 

Một là, phim ta chưa xây dựng được những nhân vật có sức sống mạnh mẽ, bản lĩnh Việt Nam 
thời đại ngày nay chưa được bộc lộ rõ nét trong phim nói chung, trong các nhân vật chính nói riêng 
(nếu liên hệ với các nhân vật trong phim Trung Quốc, Hàn Quốc hay Mỹ sẽ thấy sức mạnh và bản 
lĩnh dân tộc trong các nhân vật rõ nét đến mức nào!). 

Hai là, phim ta phản ánh hiện tượng nhiều hơn đi vào bản chất cuộc sống, vì vậy, phim thiếu sự 
sâu sắc, chưa đạt đến tầm triết lý cuộc sống để người xem phải chiêm nghiệm và nhớ mãi. Ba là, tính 
dự báo của phim ta chưa cao, chủ yếu là mô phỏng hiện tại, còn thì rất ít (hoặc thậm chí không có!) 
sự gợi mở xu thế phát triển của xã hội, rất ít thông điệp gửi đến tương lai. 

Tôi cho rằng nếu các nhà sáng tác khắc phục được mấy hạn chế nêu trên thì phim Việt Nam, nhất 
là những phim phản ánh hiện thực đời sống, sẽ thực sự có sức sống và vị trí trong đời sống tinh thần 
của xã hội. 

TS Ngô Phương Lan 
(cand.com/an ninh the gioi 20/08/2010) 


eo 
2. 


«X 
h 26 ila 


ĐỘ THỊ HÀI YEN PHAM LINH DAN JOHNNY TRÍ NGUYËN 


Lon 


1 
—— wre. 
Ch Voi 
Khoi chieu 13 - 11 - 2009 


ж“ ш O Ọm 
Or i BITHA OUVÈ Di de NIONU QUIE NGUY DIYOR LAH ONG 04,208 ОДА 
Gir fcr ШП e CLARE LOMO с PANDANG O Gar ovt rt UG 
Tat ELÄ UY FING Sor ta GX DA ALE BEAL tat ЙАШ) SOLER Cr FRANO DESMOULINS cz ir ONU MY 
жани шил ДЕ 


€ 3 8 
LA моомол ШД - Êne A. © 


NA L5 Do LI Erg. 


BONG ANH 90001 





Poster và cánh trong phim Trăng Noi Day Giéng. 








T [| ^ q ^ 
01060002 
Тгопо tat cả các phần ma bạn đã đọc, ít nhiêu øì bạn cũng lãnh hội được 
nhiêu chi tiết và diễn tiên của điện ảnh Việt Nam trong suốt hon 8 thập niên. 
Đề giúp các bạn có một cái nhìn về thực trạng điện ảnh Việt Nam hiện nay, 
tác giả xin mạn phép được trình bay một vai góc cạnh mà điện ảnh nước nhà 


đang phải đối phó và từng bước giải quyết. Và dựa trên cơ sở đó, ban có thé 
nhìn thấy tương lai của điện ảnh Việt Nam sẽ đi về đâu? 


Khán giả Việt Nam khó tính? 

Có nhiều người nói khán giả Việt Nam khó tính, kén phim, hoặc không 
may hài lòng về điện anh của Việt Nam? Điêu này một phan đúng, nhưng thử 
xét lại, tại sao khán giả Việt Nam lại có thái độ như vậy? Xét cho cùng, khán 
giả Việt Nam được cái cơ hội thưởng thức những tác phẩm điện ảnh nước 
ngoài từ thập niên 20, khi mà nghười Pháp còn đô hộ Việt Nam, họ đã mang 
sang những cuốn phim của chính quốc gia họ sang chiếu tại Việt Nam. Và 
người Việt Nam chúng ta có dịp tiếp cận với nền văn minh mới mẻ nảy, tiếp 
thu được nghệ thuật thứ bảy sớm nhất. R6i thì đất nước Việt Nam trong cơn 
lửa đạn, chiến tranh Việt-Pháp bùng nô, chia đôi đất nước Việt Nam thành hai 
mièn Nam-Bác, người Việt Nam lại có dịp thưởng thức hai nền điện ảnh lớn 
là Nga và Mỹ. Người Việt Nam được xem những tác phẩm kinh dién, bất hủ, 
hoanh tráng, vi đại của thé giới từ Battleship Potemkin (1925), Ballad of a 
Soldier (1959), War and Peace (1966)...dén Gone With the Wind (1939), 
Casablanca (1942), Ben Hur (1959)... cùng với những tác phẩm điện ảnh của 
các nước láng giêng như Hong Kong, Nhật Ban, Nam Han, An Độ... người 
Việt Nam trở thành khán giả sành điệu, biết phê bình, biết đánh giá những cái 
hay cái đẹp của điện ảnh. Thế rồi người Việt đem so sánh phim "nội" với 
phim "ngoại", khen chê đủ thứ, hễ hở ra một chút là có sạn, có khuyết điểm... 
mà quên đi phim "ngoại" đã có một quá trình lâu dài trong một điêu kiện 
không bị chi phối về chiến tranh, tâm lý xã hội, và kinh tế. Hãy nhìn lại điện 
ảnh Hollywood đã có từ hơn 100 năm nay (thành lập từ năm 1894) với sự 
phát triên tự do và toàn diện, họ đem lại những tác phâm có thê chính phục 
được người xem. Hay Nhật Bản sau Đệ Nhị Thế Chiến, họ đã xây dựng một 
nên điện ảnh không thua kém gì Hollywood, họ có những tác phẩm điện ảnh 
rat đáng tự hào như Rashomon (1950), The Seven Samurai (1954), Kage- 
musha (1980), Ran (1985)... hay những cuôn phim hoạt hoa (Animé) hiện 
đang làm ba chủ trên thị trường phim anh như Astroboy, Doraemon, Poke- 
mon, Akira (1988), Spirited Away (2001)... Do là chưa kế điện ảnh Hong 
Kong (thuộc địa của Anh trước năm 1997), Bollywood cua An Độ, và Nam 
Hàn... cũng có một nên điện ảnh rất phát triển và phong phú. 

Nhung du sao đi nữa, khan giả Việt Nam khó tính như vậy thì những nha 
làm phim phải lang nghe va rút kinh nghiệm, nghiêm túc làm phim vì khan 
giả và vì nghệ thuật. Tuy vậy, van có một só người không tôn trọng khán giả, 
hoặc coi thường khán giả đã làm nên những cuôn phim (kê cả phim truyền 
hình) hết sức cau thả, thiếu trách nhiệm, dẫn đưa đến nhiều phản ứng thật 
đáng buôn. Có những đạo diễn, nhà sản xuất rất tự kiêu, nghĩ mình là thông 
suốt mọi giai đoạn, quá trình lam phim nên tác pham điện anh của ho làm ra 
cuối cùng ròi cũng vô kho, khán giả có am i lên nhưng rồi cũng.. lang quên! 
Nam 2004, ở Việt Nam có cử một sô người sang Hollywood "hoc nghề" : tâm 
sư học đạo theo chương trình của quỹ Ford tài trợ. Vài người trong họ trở vê 
hénh hoang với báo chí, truyền thông răng "Hollywood chac chăn không phải 
là thiên đường” như họ đã từng nghĩ, nhưng những gi họ đã làm sau hơn một 
tháng học ở Hollywood có tiến bộ hơn không? hay là chờ đợi một "thiên 
đường" nào khác? Dau sao đi nữa, những gi họ nhìn thấy ở kinh đô điện ảnh 





Người Đàn Bà Mộng Du (2003) của đạo diễn Nguyễn 
Thanh Vân tuy đoạt nhiều giải thưởng trong nước như 
Cánh Diễu Vàng, Bông Sen Vàng... nhưng khi đưa ra 
chiếu ở rạp thì một tuần chỉ bán được 2 vé?* Điều này 
không lay gi làm lạ, vi đây là phim của nhà nước, sản xuất 
thời bao cấp, không hấp dẫn được túi tiền của khán giả. 
Như đạo diễn Lê Hoàng đã từng phát biểu: phim có thé 
lam rất nhiều tién, được chiếu ở những rạp nhà nước, 
chắc chắn có nhiễu giải thưởng, nhưng cũng sẽ không có 
người xem** 


T Theo Tuói Tré Online ngày 21/6/2007 trong loat bài Dién anh Viét Nam: Nhüng 


việc can làm ngay. Theo nhu lời cô Thúy Vi, phụ trách hệ thống rap MegaStar © 
Hà Nội, thì những bộ phim như Người Dan Ba Mộng Du, Cau Ong Tượng cả tuần 
chỉ bán được hai vé thì thử hỏi nhà kinh doanh sẽ sống như thế nào? ( Điện ảnh ở 
Thành phó Hồ Chí Minh của Nguyễn Quân Bao, nhà xuất bàn Văn Hóa Sai Gòn 
& NXB Tổng Hợp TP HCM, ấn bản 2008, trang 3 16). 

Nhìn lại năm 1995, trên tờ Điện ảnh TP. HCM sô 233 (21/7/1995) trang 7, đã 
có bài "Thuc Trạng Đáng Buôn Các Rạp Chiếu Bóng" của Phan Đình Mậu đã 
từng ghi nhan duge tinh trạng thê thảm cua phim Việt thời lúc nay là: "Hình như 
tat cả mọi có gang của chúng ta đang rơi vào một thực té khó phân giải. Mặc dù 
chúng ta đã làm hết sức minh và cũng đã tìm cách này cách no dé có tháo gỡ 
hoặc vực dậy một nén điện ánh đã và dang lặng lē, âm thám diễn ra ở các rạp 
chiếu bóng mà chỉ có những người hàng ngày phải trực tiếp đối dau với nó, phải 
trực tiếp chứng kiến một cách buôn bã mới cảm nhận được thực trạng gay gắt nếu 
không muốn nói là bi dat đã đến mức báo động... Thông tin từ các rạp chiếu 
bóng, từ các Công ty Điện ảnh và băng hình các tỉnh và thành phố và từ Công ty 
Fafilm Trung Ương liên tiếp báo về là khán giả điện ảnh ngày càng giảm sút một 
cách ghê gớm và với tốc độ quá nhanh...Tại rạp Tháng Túm Hà Nội trong buổi 
chiếu khai mac tháng phim 20 năm giải phóng hoàn toàn miễn Nam và 105 ngày 
sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với bộ phim tài liệu Khoảnh Khắc Mùa Xuân và bộ 
phim truyện Cây Bach Đàn Vô Danh số giấy mời phát di là 1.000 vé nhưng số 
người tới dự chỉ khoảng 1⁄3. Tối hôm sau chiếu bán vé buổi thứ nhất được trên 20 
vẻ, buổi thứ hai được 16 vé.. . Chương trình chiếu bộ phim này là kéo dài trong 
một tháng, nhưng thực tế chỉ chiếu được vài budi là phải ngừng ngay vì không có 
người xem: Tại rạp Hong Lĩnh, thị xã Hong Lĩnh, Hà Tĩnh cũng trong tháng phim 
này, chiếu bộ phim Cây Bạch Đàn Vo Danh buổi dau tiên được trên 30 vé nhưng 
khi chiếu xong đèn bật sáng nhìn xuống rạp chỉ còn dăm bảy người, khách đã lác 
đác bỏ vé từ lúc nào." 

** Trên diễn đàn "Cà phê Cuối tuân" đăng trên TT&VH Cuối Tuan ngày 
7/10/2011. 





Cảnh trong phim Cáy Bạch Đàn Vô Danh của đạo diễn 
Nguyễn Thanh Vân, Hãng phim Truyện Việt Nam 
sản xuất năm 1994. (Anh: Tạp chí Điện ảnh TP. HCM) 


Hoa Ky như Hollywood cũng mang lại cho họ một tâm nhìn xa rộng hơn khi 
trở vé quê huong làm những cuón phim duoc tôt đẹp hon đê khán giả Việt 
Nam hài lòng hơn. 


Khán giả bây giờ họ muốn øì nơi điện ảnh? 

Như đã dẫn giải ở phần trên, vì so sánh phim "nội" với phim "ngoại" nên 
khán giả dé nhìn thay sự khác biệt va sự hap dan hơn thua hơn kém. Nhất là 
hiện nay, phim của Hollywood, Hong Kong và Nam Hàn đang ngự trị ở nhiều 
rạp chiếu bóng trong thành phó. Thêm vào đó nữa, phim bộ, phim truyền hinh 
của Trung Quốc, Dai Loan, cũng như Nam Hàn cũng đã có một vị trí đáng so! 
người ta thấy day ray trên các hệ thống truyền hình tại Việt Nam, giờ nào 
cũng có, sáng trưa chiều tối có hết, không ngày nào tha, đã có lúc khán giả 
phải thốt lên mình bị "tra tân"! 

Số lượng phim nhập bao giờ cũng chiếm ưu thé, tỷ lệ cao vun vút ngập cả 
dau, điều này cũng dé bóp chết phim "nội"! chi ở tập đoàn MegaStar không 
thôi, 80% phim nhập déu của công ty nay! phim của họ nhập vô ao ạt, tuần 
nảo cũng có phim mới. Nếu so sánh năm 2005, thì doanh thu phòng vé tại 
Việt Nam khoảng 2 triệu (US), và năm 2011 thì lên đến 30 triệu (US). Tuy có 
tăng lên số lượng người xem, nhưng đối với những quốc gia lân cận thì số 
lượng này vẫn thấp. 

Đối với phim "nội" thì số lượng người xem vẫn chưa đạt đến con số kỷ 
lục, bởi vì phim Việt Nam vẫn còn chưa tạo được lòng tin nơi khán giả, chưa 
có hoàn hảo về chất lượng, nội dung, mặc dù có làn sóng Việt kiều làm phim 
tại Việt Nam từ cả chục năm nay. Và néu nhu nhà nước không mở rộng cửa 
cho các hãng phim tư nhân làm phim thì e điện ảnh Việt Nam sẽ thê thảm hơn 
như những năm đầu thập niên 90. 

Một mặt khác, khán giả Việt Nam cũng rất kén chọn, chê nhiều hơn khen, 
và lúc nào cũng có một cái nhìn không "thiện cảm" đối với phim Việt! Moi 
móc tìm san dé chê dỡ ma không hiểu được những nỗi khó khăn của những 
người làm phim (cứ tưởng chừng như phim Việt Nam là do Hollywood làm!), 
họ không phải là những người làm điện ảnh đã trưởng thành nơi xứ sở đó đã 
tung hon 100 năm kinh nghiệm và ngành điện ảnh của Hollywood đã trở 
thành một kỹ nghệ quan trọng trong nén kinh tế quốc gia Hoa Kỳ. 

Hãy đặt van đề khác, néu không có phim Việt thì văn hóa của chúng ta sẽ 
đi đến đâu? Nhìn xem, kia thì đã nhiều người xem phim truyền hình lịch sử 
Trung Quốc còn thuộc lòng hơn lịch sử nước nhà? Mia may thay, số khán giả 
lại cứ gán cho phim lịch sử Việt Nam là lai Tàu! phim nào ra cũng đều bị 
phán là "rập khuôn" của Trung Quốc, không trung thực lịch sử! Như vậy thì 
làm phim vé đề tài lịch sử hay dà sử đều khó thu hút được thị hiểu của khán 
giả! làm vừa lòng khán giả là một điều rất khó. 

Đó là một điểm chứng minh thị hiếu của khán giả cũng rất quan trọng. 
Những nhà sản xuất phim Việt Nam ngày nay, ai cũng muốn làm phim theo 
thị hiếu của khán giả, tất nhiên không thể hoản toàn đáp ứng được tất cả 
những thị hiếu đó. Dip Tết năm 2012 vừa qua, nhiêu phim "nói" tung ra 
chiếu, nhiều thé loại, khác nhau, rất phong phú đề tài, kinh dị có, tình cảm có, 
hải hước có... nhưng Hello Có Ba của hãng phim Phước Sang lại thang thé vi 
đi đúng thị hiéu của khán giả bình dân, một số lượng khán giả không 16 rat 
đáng Кё. Nhiều người khác cho răng, phim này nhảm nhí, không dáng để 
xem, chỉ mat thì giờ, nhưng nó lại đứng dau doanh thu ở phòng vé, một thang 
lợi lớn của nhà sản xuất vì có đánh trúng được thị hiếu và tâm lý của của khán 
giả thì van dé lợi nhuận là hy vọng có thé đạt được cao, không phải lo sợ. 

Thé nhung có những bài toán tính sai, nhiều nhà sản xuất phim Việt Nam 
vẫn đâm đầu vào làm, vẫn nghi rằng sẽ đánh trúng được thị hiểu người xem! 
Ho tung ra những cuón phim, mà chỉ có cái tựa không thói, vào những dip Têt 
như vậy như Nu Hôn Than Chet, Huyén Thoại Bất Tử, Bong Ma Hoc 
Duong... toàn là những từ chét choc ma người dan Việt kiêng cử nói dên 
trong những ngày thiêng liêng của ông bà, của dân tộc! Và vì vậy, những 


IM PHUGK EY 
= Gor - 


Hello Cô Ba bi xem là phim nham nhí, nhưng doanh thu 
thì vô địch! (Ảnh: Phuoc Sang Entertainment) 





Phim truyền hình Xin Thé Anh Nói Thật (hình trên) và 
Anh Chàng Vượt Thời Gian (hình dưới) da gay 
xôn xao trong dư luận về chất lượng phim quá kém, 
người xem thất vọng và sau đó dai truyền hình phải 
quyết định ngưng chiếu! 














phim đó du nói dung có hay đi chang nữa "Lich su dat nước mình có những nhân 
vẫn mát khách. Кё đó là những cuôn phim vật lûy lừng không thua kém gi thể 
gidi. Nhưng trong khi thế giới có 
quá do mà người làm phim vân cứ muôn những siêu phâm điện anh hoành trang 
làm? trường hợp như Ký Ức Điện Biên về họ, chiêu khắp các rạp trên trái dat, 
(2004) của đạo diễn Đỗ Minh Tuấn đã про !# ^ Vier Nam những người lam nghề 
, : bà Ë sae . nhu mình phái ngậm ngùi ngôi xem 
cua nhà nước trên 13 ty đông (VND), một phim lịch sử nước họ. Tôi muôn làm 
cuôn phim với kinh phí dau tư rat cao vao phim về Tran Hưng Đạo, Lê Lợi, Bài 
thời đó. Nhưng kết qua thật đáng buon, rạp 77} Xwán, Quang Trung-Nguyén Huệ 
рё D ân 5. TP HCM chi bán d Mo ước co thê làm được những bộ 
one a (Quan M NC M) © BÀ an . HO phim ki Anh Hùng, Đại Chiên Bích 
60 vé trong xuât chiêu đầu tiên? Vậy ma dao Xich..." - Tài tử Lý Huỳnh trong bài phỏng 
dién Đô Minh Tuân van ham hở đòi làm on Hone мшш ере Nha Dan 
phim Ky niệm 1000 năm Thang Long của 
Hà Nội! liệu Nhà nước có chju dau tư hay không? có khán giả chịu xem loại 
phim này không? 

Khoảng những tháng dau nam 2011, trên hệ thông truyên hình Việt Nam, 
nhiều phim Việt trình chiêu đã bị khán giả tây chay, lên án và phê bình gat 
gao. Ho phan nan vé chat lượng phim làm qua cau tha, không "ton trong. 
khán gia và "cứng dau" chiếu liên tục hết ngày nay sang ngày khác, kế cả "giờ 
vàng"! đó là trường hợp của những phim truyên hình Xin Thé Anh Nói Thật, 
Anh Chàng Vượt Thời Gian... 

Ngay cả phim truyền hình mà người xem doi hỏi phải có "chat luong" 
huông chi là phim điện anh. Chat lượng, nội dung là điêu tiên quyét, một tiêu 
chỉ can thiệt dé một cuôn phim phải đạt được. Khan giả sẽ đánh giá vào chat 
lượng đó đê thâm định, đó là một cuôn phim hay, có giá trị, hay là một cuôn 
phim do, quá tệ, không thê chap nhận được. Một tiêu chuân đê các nhà làm 
phim cần lưu ý. 

Khan giả ngày nay họ muôn có những cuón phim có tam đột pha, hap dẫn, 
ngoạn mục, phi thường, phải súc tích, sông động, và phải thật táo bao! 
Năm 1999, đạo dién Trung Quóc Han Cuong đã tái hiện lại nhân vat Pavel 
Korsaghin trong bộ phim truyên hình nhiêu tập Gangtie Shizenyang Li- 
anchengde (Thép Đã lôi Thé Đáy!@##/#@@ø) với dàn diễn viên Nga 
chính công, nhưng cũng không hâp dân người xem, không lôi kéo được thê hệ 
mới đê "phan dau" trở thành những người cách mang chân chính. những đoàn 
viên thanh niên cộng sản mâu mực như Т, hép Da Toi Thé Рау! (Как 
закалялась сталь!) của Nga đã từng lôi cuón hàng triệu thé hệ thanh niên 
Nga, thanh niên Việt Nam và Trung Quốc! Nêu như các nhà làm phim Việt 
Nam rập khuôn theo kiêu đó, bảo thủ với đê tài, nội dung cũ rích, lạc hậu mà 
không có phong cách hiện dai, tán kỳ thì e sẽ that bai! không thê làm một 
cuôn phim hap dẫn được như xưa. 

Khán giả trẻ Việt Nam ngày nay đang sông trong một xã hội mới, điêu 
kiện được thoải mái hơn các thê hệ trước, sự đòi hỏi có khác hơn xưa về đời 
sóng và cách suy nghĩ. Họ mong muôn có những cuón phim anh hung ca, vé 

lịch sử dân tộc cha anh, nhưng khô nỗi, truyén 
viu. Hoe sns Cp se Tới hinh ngay nay chiêu toàn là phim lịch sử Trung 
lớn, biến có lớn và nhiêu bài hoc Quóc! Vậy thì tại sao các nhà làm phim không 
Hi sử cán thiét cho cuộc pee chu trong vao loai phim lich su dé dap ung thi 

om nay va mai Sau, SOng alen -A 2 r DE Д r r ` ` 

dah Viet Ni thiện: 58 hiệu của khán giả? Duy chỉ có Ly Huynh la loay 
có món nợ lớn với lịch sử bằng hoay làm phim lịch sử như Tây Son Hao Kiệt vê 
ngôn ngữ điện anh... Chung ta quá vị anh hùng Quang Trung mà ông đã áp ú từ hơn 
thiêu từ cơ sở vật chát tới đội ngũ 30 nă И Luo bồ đi T% đồ 
nhung người làm phim lịch sw." - nan qua vols š phi bo tui ty mg VN, 
Giáo su Đỉnh Xuân Dũng, Uỷ viên nhưng cuón phim ay chua đủ tính thuyét phuc, 
Thường trực Hội đông Ly luận Phê binh шы A 55 $ ° ` ma... 
VHNT Trung ương trong bài "Câu hỏi 101 cuón được người xem! mặc dù con ông là Ly 
lớn cho dòng phim cổ trang lịch sử?" à 2 tr 4 A 4 1 Ất là 
của Thiện Nhân đăng trên Vietnamnet Hùng a HOHE dong re nhieu ph ИП, nhat la trong 
ngay 16 thang 6, 2011. thời ky "mi an liên" nhưng van không cứu vớt 

được vai diễn người anh hùng Quang Trung- 
Nguyên Huệ. Thiêu khí phách hào hùng và sinh động, chưa thê trở thành 
"thân tượng" của giới trẻ được. Bên cạnh đó phân cảnh trí, địa diém, cơ sở vật 
chat còn bi pha trộn giữa tan và cô, ánh sáng không phù hợp, dién xuât quân 
chúng còn hôn tạp... Nói chung là khó có thê tránh được sạn, tránh được 


"Lich sw dán tộc cực ky phong 


Thüy Làm 
và 

Ly Hung 
trong 
phim 

Tay Son 
Hao Kiệt. 





Khan giả va báo chí tại Việt Nam van bi lầm lẫn 
giữa phim điện ảnh (motion picture) và phim truyền 
hình (made for television). Ngay cả khi bàn về Luật 
điện anh, một só đại biểu Quốc Hội cũng không rõ thế 
nào nên cứ lôi phim truyền hình ra bàn, chê bai điện 
ảnh đủ điều! 





Bộ mm truyén hii: có trang lich sü dài 19 táp Ly 
Cóng Uán - Duong Toi Thanh Thang Long do Cóng ty CP 
Truyền thong Trường Thành đầu tư sản xuất dà một phen 
làm dư luận xôn xao với số phận long đong của mình 
trước và sau đại lễ ngàn năm Thăng Long Hà Nội. 





Trang phục cho những phim lịch sử, dã sử, cổ trang... 
đều có thể bị chỉ trích, phê bình thắng tay của báo chí và 
khán giả Việt Nam hiện nay. Phải chăng người xem vẫn bị 
lầm lẫn giữa phim giải trí-thương mai-thi trường và phim 
tài liệu- lịch sử? Hình trên, bên trái là Tiến Lộc trong trang 
phục bị xem là lai căng, lai Tàu? (phim Ly Cong Uán - 
Duong Dén Thành Thang Long), hoac Nguyén Ngoc Hiéu 
trong phim Thach Sanh 3D cua dao diễn Đỗ Quang Hai 
Au bị xem là Thạch Sanh 9x, Thạch Sanh hiện đại, Thạch 
Sanh thời @? 


Không phải chi có Tây Son Hào Kiệt của Ly Huynh (đạo diễn Phượng 
Hoàng) mà ngay cà Lý Công Uán - Đường Đền Tháng Long làm tai phim 
trường Hoành Điểm của Trung Quốc, do đạo diễn Trung Quốc thực hiện, 
cũng bị nhiều sạn, nhất là "đặc sét Ti rung Quốc" từ cảnh trí đến diễn viên 
quan chúng. Cuốn phim đã trải qua nhiều sóng gió và ba lần tham định, chỉnh 
sửa hoàn thiện rồi cuối cùng mới được phép phô biến và đành phải lỡ hẹn với 
Đại lễ ngàn năm! (tưởng cũng nên biết là nhà sử học Lê Văn Lan đả chê phim 
nảy với một số yếu tố về lịch sử cũng như tính thần của bộ phim, ông đã 
không có mặt trong, lần duyệt cuối cùng của Hội đồng duyệt phim Quốc gia). 
Di theo những cu уар ngã đó còn có các cuốn Khái Vong Thăng Long, Huyễn 
Sử Thiên Đó, Tran Thi Độ, Long Thành Cam Giả Ca... cùng chung một số 
phận, không làm sống lại được tinh thần anh dũng quật cường của dân tộc 
Việt Nam hon bón ngàn năm văn hiến! Tài tử Thé Anh, diễn viên nói tiếng 
trong các phim Đường Về Quê Mẹ, Moi Tình Dau, Đêm Hội Long Trì... đã 
tâm sự rang: "Dién vién hién nay thiểu than sac. Ho có thé bat chước được về 
mặt ngoai hình, đeo râu, đội mũ, cán dai dii cả, nhưng diễn không ra cái uy 
phong lam liệt của một vi vua... Diéu quan trọng là nội tâm nhân vật, không 
phải bạn mặc một bộ quán áo công chúa vào là bạn trở thành công chúa 
được đâu. Với thời gian chỉ hai ba tháng là đóng xong mot bộ phim bay gio 
thì làm sao mà hay được. Xét về tổng thé thì các phim lịch su được làm gan 
đây noi chung cũng tam tạm nhưng di sâu vào thi nhiễu vấn dé lam!" Thật 
vậy, có rất nhiều vân đề cần phải khắc phục thì hy vọng phim lịch sử mới lôi 
cuốn được người xem, nhất là giới trẻ. 

Những nhà làm phim như các đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, Nguyễn Quang 
Bình, Nguyễn Quang Dũng, Lê Bảo Trung, Vũ Ngoc Dang, Phan Dang Di, 
Ngô Quang Hải, Nguyễn Phan Quang Binh.. là những thé hệ đạo diễn trẻ của 
Việt Nam hiện nay bên cạnh các đạo diễn Việt kiểu, ho đang có gang lam nén 
những tac phẩm điện ảnh có giá trị, có chat lượng, dem lại những giây phút 
giải trí thoải mái cho người xem. Những khán giả khó tính nhất sẽ không còn 
chê bai diễn xuất, lời thoại trong phim quá sáo rỗng, quá thô, quá cứng, không 
logic (hoặc có khi com nham nhở, vô nghĩa nữa là khác!). Họ đang nỗ lực dé 
không phụ lòng khán giả, ho cô gang dé tao nên những án tượng sâu sac và 
những "than tượng" dé khán giả ngưỡng mó! 

Trong một cuộc thăm dò của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia hồi cuối 
năm 2008 cho thấy rõ ràng khán giả Việt Nam còn thờ ơ, ngoảnh mặt với 
phim "nội" (650 phiếu trưng cầu trong số 5.000 phiếu phát đi ở Hà Nội, Hải 
Phòng và Quảng Ninh). Như thế, không chỉ riêng khán giả phía Bắc đã có 
phản ứng như vậy thì khán giả ở phía Nam như Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng... thì 
sẽ có thái độ, cảm hứng tiếp nhận phim Việt Nam như thế nào? Phim Dong 
Máu Anh Hùng (2007) của Charlie Nguyễn khi chiếu xuất đầu tiên ở Ha Nội 
thì chỉ bán được trên dưới 60 vé, còn ở Sai Gon thi "cháy vé"! 

Vậy thì lý do nào khan giả chê phim Việt? câu trả lời không phải chỉ ở các 
nhà làm phim, mà ở chính nơi khán giả, những người lãnh đạo văn hóa và 
chính sách của nhà nước! Anh không thể làm một cuốn phim hay, phi thường, 
nếu như anh không có đủ điều kiện và sự ủng hộ. 

Vì một nền điện ảnh Việt Nam đổi mới va hội nhập 

"Theo toi, nên hiệu khái niệm hội nhập rộng hon mot chút, 
bao gôm hội nhập giữa phim phim nhà nước va phim tư 
nhân, giữa phim của những người trẻ năng động với người 
lớn tuổi nhiễu kinh nghiệm, giữa các thể loại, giữa điện ảnh 
Viêt Nam va dién ánh thé gioi, Chung ta nén hiểu "hội nhập” 
la bao góm cả hội nháp nội bộ và hội nhập bên ngoài. O đáy 
tinh hội nhập nham tạo cơ hội cho sự ganh dua lớn hon, tao 
tính thị trưởng cao hơn chứ không phải chỉ đơn giản là 


hướng ra bên ngoài." 
(Việt Báo 29-9-2007) 





Ông Lê Ngọc Minh, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, 
| Chủ tịch Hội đồng Trung ương Duyệt phim truyện. 





ННН 
1 siêu 
` Eu iii 
Lê Bảo Trung va Bùi Thạc Chuyên đit trên), Phan Đăng 
Di và Ngô Quang Hải (hình dưới) 
là thê hệ đạo diễn trẻ, luôn tìm những phương hướng mới, 
hiện đại hóa trong Kiến: tác phâm điện ảnh cua minh. 


рам "TU кыл p 








$ 
T 


S 
£ 
2. 
® 
3 

E 





380 


+ 


Trần Mj Anh 


Œ 
"D 
3 
> 
- Д 


Viêt Name 


Luyến tiếc m 





Việt Nam Có Phải Là "Thién Duóng" Làm Phim Không? 

Việt Nam không phải là "thiên đường" làm phim cho các nhà điện ảnh thế 
giới! Nó chỉ có thể là "thiên đường" làm phim cho Việt kiều, hay của những 
sinh viên đang hoặc đã tôt nghiệp ngành điện ảnh ở các trường đại học nước 
ngoài. Lý do đơn giản là kinh phí làm phim dê chịu, luật lệ không gắt gao, 
chính sách ưu đãi vê thuê cũng dê thở, chi phí rẻ, thị trường Việt Nam không 
lớn nhưng cũng không đến nỗi phải phá sản sau khi làm phim xong, va dé 
dàng nhất là cùng ngôn ngữ. Phải nói rang, Việt Nam là cơ hội tốt nhất cho 
những người trẻ vé nhiều mặt, có thể làm một luận án tốt nghiệp, một tác 
phẩm điện ảnh đầu tay. : I 

Hau hét những người làm phim đên Việt Nam đêu là giới tre nang động, 
dam mé điện ảnh và có tình cảm sâu đậm với quê hương. Họ có kiên thức rât 
mở mang, tiên bộ và học hỏi có bài bản, hệ thông nên công việc của họ mang 
nặng tính chât, phong cách của Hollywood. Hãy nhìn làn sóng người Việt làm 
phim tại quê nhà sẽ thây rõ điêu đó. 

Đôi với các nhà làm phim nước ngoài, Việt Nam không phải là một "thiên 
đường", thị trường Việt Nam còn nhỏ bé, và sự lựa chọn của họ còn rất giới 
hạn. Tuy Việt Nam có rộng mở cánh cửa chào đón họ đến làm phim, kinh 
doanh điện ảnh ngay tại Việt Nam, nhưng những nhà làm phim quốc tế vẫn 
con dé dat! Lý do tại sao? Vấn đề luật 
lệ, chính sách, thuế má không ưu đãi, 
thủ tục hành chánh chờ đợi lâu dài và 
khó khăn là những ràng buộc, cản trở 
công việc làm phim của họ. Nỗi ám 
ảnh, hoài nghi đã có từ khi các nhà sản 
xuat phim Tomorrow Never Dies 
(1997) đã gặp phải, tâm gương cho 
những nhà làm phim thé giới nếu có ý 
định muốn làm phim tại Viét Nam. Và 
vì vậy, Viét Nam đã mat đi một thị 
trường làm phim đối với họ. Các nhà 
làm phim cuối cùng nghĩ đến các thị trường khác có lợi hơn như Thái Lan, 
Phi Luật Tân, và bây giờ là Trung Quóc. Nhiêu cuón phim của ho có dé tài, 
nội dung liên hệ đến Viêt Nam là ho lựa chon các quốc gia ây. Từ We Were 
Soldiers (2002) cua Randall Wallace (với Mel Gibson, Đơn Dương) cho đến 
Tropic Thunder (2008) của Ben Stiller déu chon nơi khác, hoặc dựng ngay tai 
phim trường Hollywood. Phim Indochine (1992) cua Regis Wargnier, The 
Lover (L'Amant, 1992) cua Jean-Jacques Annaud, The Quiet American (2002) 
của Phillip Noyce... nhưng có may ai được may mắn? Và trong số họ, ai là 
những người trở lại Việt Nam làm phim? Chính Oliver Stone đã có ấn tượng 
không tốt về sự hợp tác với Việt Nam sau khi làm phim Heaven and Earth 
(1993). Ông ta đã không còn ý định làm phim Pinkville, một dé tài về chiến 
tranh Việt Nam, về vùng đất mang tên Mỹ Lai, nơi mà trước kia sĩ quan và 
binh lính Hoa Kỳ đã nã đạn và tàn sát những người dân Việt Nam vô tội! Ông 
không thé chiêu theo ý Việt Nam như Heaven and Earth ma ông đã gặp phải, 
thay đổi nội dung, tức là phải thay đổi kịch bản, nghĩa là dẫn đến chuyện vi 
pham bản quyền! Tat cả những điều này ông không thé làm được, thà ông đôi 
địa điểm để quay hơn là làm những công việc "ty sat" như vay! 

Đó là những lý do mà gân hai thập niên sau nay đã không có đoàn phim 
nào đên Việt Nam làm phim, mặc dù chính phủ Việt Nam đã cởi mở hơn, đôi 
mới về chính sách và đơn giản thủ tục nhưng vẫn chưa thấy hãng phim lớn 
nào đến đầu tư, chưa thây đoàn phim nào đặt chân đến Việt Nam! 


"Nhà nước hỗ trợ điện ảnh bằng cách miễn 
thuế doi với việc sản xuất phim và cải cách 
nhiều thủ tục hành chánh trong vấn đề cấp 
phép, theo hướng nhanh gọn, thuận tiện hơn 
cho các nhà làm phim, trong đó có các hãng 
nước ngoài. Ho chỉ cán gửi hô sơ, едт kịch 
bản hoàn chinh, danh sách đoàn làm phim 
(kèm thân nhân), danh sách thiết bị quay phim 
và chương trình quay phim tại Việt Nam. Sau 
30 ngày, Cục Điện ảnh sẽ có quyết định cấp 
phép hoặc nếu không cấp phép thì sẽ trả lời rõ 
ly do với nhà làm phim" - Ong Đỗ Duy Anh, 
Trưởng ban Hợp tác Quoc tê, Cục Điện ảnh, Bộ Văn 
hóa, Thê thao và Du lịch Việt Nam 


Cái khó khăn kế tiếp mà các nhà làm phim thế giới quan tâm là phim 
trường. Họ cân có những cảnh trí thích ứng với kịch bản đòi hỏi, Họ không 
thê set up một địa điểm mà hàng trăm cặp mat dom ngó vào lam xáo trộn nội 
dung của cuốn phim (không tự nhiên) khi quay. 

Như thế phim trường cũng đóng một vai trò quan trọng trong quá trình làm 
phim. Không những ở giai đoạn dau mà có thé còn cả giai đoạn hậu kỳ nữa! 
Có một phim trường hiện đại đầu tiên là thu hút được những nhà làm phim 








Phim truyền hinh dài 19 tập Lý Công Uán - Đường Đến 
Thành Thăng Long với kinh phí hơn 100 tỷ đông VN bị 
lên án là phim Trung Quốc nói tiếng Việt. Mia may thay, 
gần như toàn bộ cảnh quay đều dựng ở phim trường 
Hoành Diém (Trung Quốc), còn phim trường Cổ Loa ở 
Việt Nam thì không thể dùng được gì cả? 

Trong hình là đạo diễn TQ Cận Đức Mậu (đứng giữa) 
chup chung với các diễn viên Viêt Nam trong phim. 

(Ảnh: Cty CP Truyền Thông Trường Thành) 


| чь, 
Tomorrow Never Dies (2007), phim này bi hủy những 
cảnh quay vào giờ phút chót làm nha sản xuất phải ngỡ 
ngàng, hụt hãng dù trước đó đã có giấy phép được quay ở 
thành phố HCM: và Hạ Long. Cục Điện ảnh đã gởi một 
công điện khẩn cấp buộc phải ngưng mọi hoạt động của 
đoàn quay phim mà không đưa ra một lời giải thích? Hop 
tác làm phim với Việt Nam đã là mối lo ngại của Holly- 
wood từ đây. 
Hình trên: Pierce Brosnan (James Bond) va Michelle 
Yeoh (Wai Lin) trong một cuộc săn đuổi bang motorcycle 
rat ngoan muc duoc quay ngoai canh tai Thai Lan. Hinh 


dưới: với đạo diễn Roger Spottiswoode. 
(Ảnh: Danjaq LLC and United Artists Corporation ©2007) 


Việt Nam, kế đó là các nước láng giéng, và sau đó là các quốc gia khác. Chưa 
kế phim trường còn có tác dụng rất lớn về mặt du lịch, giải trí và phát triển 
kinh tế quốc gia. Điển hinh có phim trường Hoành Diém (Hengdian World 
Studios - жуй) của Trung Quốc xây dựng từ năm 1990 mà đạo diễn 
Trương Nghệ Muu (Zhang Yimou) đã sử dụng để quay phim Hero (2002), và 
sau đó là The Forbidden Kingdom (phim đầu tiên có sự góp mặt của Jackie 
Chan và Jet Li) của đạo diễn Rob Minkoff. Phim truyền hình Việt Nam Ly 
Công Uán - Đường Đến Thành Thăng Long dài 19 tập với kinh phí đầu tư 
trên 100 tỷ đồng VN cũng đã dựng tại phim trường Hoành Điểm này. 

Vi vậy, Việt Nam cân phải có phim trường hiện đại (hoặc các đơn vi, tô 
chức khác), trước tiên là cung ứng các dịch vụ làm phim trong nước, kế đó là 
giao dịch với các nước ngoài. Cần phải xây dựng một đội ngũ chuyên nghiệp 
làm phim như các kỹ xảo, ánh sáng, âm thanh, và quay phim giói. 


Còn vấn đề kiếm duyệt phim thi như thé nào? 

Van đề nay cũng, làm hạn chế sức sáng tạo của các nhà làm phim, của đạo 
diễn và cả người viết kịch bản nữa! Những cản trở cuối cùng này quyết định 
nội dung của bộ phim, sự thành công có thể bị ảnh hưởng, và quá trình làm 
phim có thê bi sụp đô! nhiêu cuôn phim `... ee | 
đã bị đình trê, hoặc sau đó bị xếp vào ,,,, /1 hâm dinh nói dung phim direc тше 

Set eee OF XCP VAO niên theo Luật Điện anh. Điều 11 Luật Điện 
kho đó là chuyện bình thường! Day là ảnh quy định những hành vi bị cam trong 
một vân đê phức tạp đôi với điện ảnh hoat động điện ánh và Diéu 9 trong Nghị 


Việt Nam hiện пау mặc dù cửa ải này 4"? số 96/2007/ND-CP đã quy dinh chi tiet 

РОЗИ ы ‚| những hành vi đó. Hội dong thám định thực 
có cởi mở hơn được một chút! hiên meo Luật chứ không phải muốn "siết 
Do chua có hệ thông phân loại phim chặt" hay "nói lỏng" tùy ý được... Không có 


như Hiệp Hội Điện ảnh Hoa Kỳ chuyện Hội dong nề nang hay chịu áp lực từ 








(MP ) Hôi đồng Duyệt phim Quốc phía doanh nghiệp nhập phim. Thực té có một 
AA), Hệ : TU HN E QUNM Coe’ Jae ту о, : 


gia do Bộ trưởng Văn hóa Thông tin 
thành lập từ năm 1989 và giao cho Cục 
Điện ảnh là cơ quan trung gian của Bộ 
trực tiếp quản lý. Với mục đích là để 
sao cho bộ phim phù hợp với từng đối 


SỐ phim xét thay nêu cat bỏ hoặc lược bot 
một số cảnh không phù hợp thì có thể phát 
hành được, và tất cả các đơn vị trình duyệt 
những phim đó đêu tự nguyện sửa chữa. Việc 
nay là bình thường, hau hết các nước trên thé 
giới cũng áp dụng nhu vậy”.- Cục trưởng Cục 
Điện ảnh Lại Văn Sinh khăng định với VietNamNet 


na £ © a, ngày 27 thang 5, 2009, 
tượng khán giả, những quy chê duyệt "^ "® 


phim được đặt ra, và việc thực hiện có 

tính cách trừu tượng nên kết quả cũng không mấy được khả quan, thậm chí có 
nhiều nhà làm phim bức xức, phản nàn và bất mãn vì duyệt phim không 
khách quan, lựa chọn mang tính cảm tính, nặng tình cảm cá nhàn và cục bộ, 
bè phái. 

Những yếu tó thường liên quan đến trong các tác phẩm điện anh là các van 
đề tình dục, bạo động, kinh dị, và văn hóa chính trị. Đầy cũng là những cản 
trở lớn đôi với các nhà làm phim nước ngoài. Chính vi vậy, họ đã thay trước 
nên không nghĩ đến chuyện làm phim ở Viét Nam với những rang buộc như 
vậy có thể ảnh hưởng đến quá trình đầu tư và sản xuất phim của họ. Khác với 
cách làm việc của Việt Nam, họ không thé tw kiểm duyệt hoặc dua ra những 
yêu câu mà họ mong muốn, những thuyết phục mà họ hy vọng sẽ được chấp 
thuận. Trải qua những kinh nghiệm, nhìn vào thực té thì đã có bao nhiêu cuón 
phim vượt qua những cửa ai nang nề của nha nước kiểm duyệt! ngay chính bộ 
phim truyền hình cũng bị kiêm duyệt gắt gao nữa! 

Nói cho cùng, việc phân loại phim ở Việt Nam chưa hoàn hảo nên chúng 
ta có thể thấy, trẻ em cũng có thê vào rạp xem phim như những người lớn! Và 
một khi đã có phân loại rõ ràng, người xem phải chấp hành đúng thì việc 
kiêm duyệt phim sẽ dễ thở hơn! Nên nhớ răng, khi một cuốn phim mang nhãn 
Cam trẻ em dưới 16 tuổi (như trường hợp phim Gita Hai Т, hé Giới của đạo 
diễn Vũ Thái Hòa), hoặc có lưu ý, khuyến cáo (như phim Trung Uy của đạo 
diễn Hà Sơn)... thì cũng chỉ để cho trẻ em tò mò vào xem đông hơn! 


Băng đĩa lậu - Nỗi lo âu của các nhà sản xuất? 
Đây là thực trạng đau đầu không phải xảy ra ở Việt Nam mà ở cả Trung 
Quốc và các nước Á châu khác như Nam Dương, Mã Lai Á, và Thái Lan. 
Tình trạng băng đĩa lậu đã có từ hơn 20 năm nay, từ đĩa VCD cho đến Blu- 
Ray. Nguồn băng đĩa lậu này phân lớn từ Trung Quốc đồ vào các nước láng 
giéng và hầu hết nạn nhân là sản phẩm điện ảnh Hollywood, mối lo âu và nỗi 





"Co chế kiểm 
duyệt của chúng 
ta phải định hình 
lại, chúng ta đã 
qua thời bao cấp 
và kiểm duyệt nên 
ёт xem "có 
phản động” 
không thói, con 
hãy để cho điện 
ảnh phát triển 
dung với dòng cháy thể giới. " -Đạo diễn Lương Đức 





Phim Giữa Hai Thế Giới của đạo diễn Vũ Thái Hòa, 
nhiều đoạn đã bị cắt ngắn làm cho khán giả khó hiểu câu 
chuyện, nội dung bât ön, tình tiết không mạch lạc. 





Phim Trung Uy của дао diễn Hà Bon dà 5 làn qua kiém 
duyệt nhưng cuối cùng van chưa được chiếu rộng rãi 
trước công chúng, chỉ một lần duy nhất tại Liên Hoan 

Phim Quốc Tế Việt Nam (VNIFF) lần thứ I năm 2010. 


Phim Bây Cáp 3 của đạo diễn Việt kiều Lê Văn Kiệt bị 
cắm chiều ở Việt Nam hồi đầu tháng 5/2012 do vi phạm 
những điều cám trong Luật và Nghị định của điện ảnh 
Việt Nam đương thời. Phim có nhiều hình ảnh sex và bạo 
lực, Cục Điện ảnh đã quyết định không cấp giấy phép phó 
bién. Đây là cuốn phim mà Hội đồng duyệt cho là kém 
chất lượng, thiếu tính giáo dục, gây ảnh hưởng xấu trong 
giới trẻ] 








sợ hãi kinh hoàng của điện ảnh Mỹ! Bang dia lậu tràn ngập trên thi trường 
Việt Nam, giá rất bèo và thậm chí phim mới nhất vừa chiếu ở rạp xong là ở 
đây đã có đĩa? Thoạt đầu là những bản camera, nghĩa là phim được thu hình 
trộm trong các rạp chiếu bóng, thỉnh thoảng người xem có thê trông thây bóng 
người đứng lên di di lại lại ở cuối rạp, hoặc có những tiếng xi xào, ho hen, 
tiếng соп nit khóc cũng nghe được, xen lẫn với âm thanh chính của phim 
nhưng rất ón ào. Rồi đến bàn copy hoàn thiện được sao chép từ bản chính 
(băng đĩa gốc). Dé qua mắt kiêm soát, va vì đánh lừa cả người mua lẫn các cơ 
quan có chức năng kiểm tra, các bìa phim đều ghi loạn xà ngau các thông tin, 
chi tiết (credits) vé cuón phim (đọc rất khó chịu, mới nhìn thoáng qua tưởng 
đâu đĩa gốc dia xịn). Kế đó, bên trong đĩa có chất lượng rất kém, đôi lúc in 
trên mat đĩa cũng kha đẹp (ca hộp, bao bì nữa!), nhưng tựa phim thường bằng 
tiếng Trung Hoa! Than ôi! phim có thé bị cắt xén tơi bòi vì con buôn có nén 
sao cho vừa dung lượng tối đa của đĩa chứa. Thé là người xem hụt hang, phim 
không rõ đầu đuôi ra sao, thậm chí có một vài đoạn khá dài, hay một vài vai 
diễn bị tuột luốc mat di đăng nào không biết? Song bên cạnh đó, những link 
nối tiếp như special features, behind-the-scenes, music video... cũng không 
kích hoạt được? (vì copy bản gốc không đây đủ). 

Nhiều nhà điện ảnh Hollywood đến Việt Nam, họ cũng đã than phiền thực 
trạng này, một nên điện ảnh không thể phát triển tốt néu tệ nạn này còn xảy ra 
dài dài. Thật là đáng buôn, nêu như đứa con tinh thần của mình mới chào đời 
thì bị rao ban trên mang hay ở các cửa hang băng đĩa lậu! 


Nhưng vẫn còn hoang mang cho ngày mai.... 

Mặc dù Chính phủ Việt Nam đã có chương trình chan hưng điện ảnh vào 
năm 1995 với kinh phí 265 tỷ đồng, nhưng sau hơn 10 năm, kết quả vẫn không 
vực dậy cơ thể ốm yêu kinh niên của một nền điện ảnh có quá trình hơn 75 
năm lịch sử! 

Xét cho cùng, ngoài những van đề đã nêu ở trên, cái quan trọng nhất có thê 
quyết đoán được vân đề giải cứu được căn bệnh của điện ảnh Việt Nam là cái 
suy nghi, cái tư duy và cách tổ chức, làm việc của người lãnh dao và những 
người thừa hành. Can phải có một cuộc "cách mang" dé "giải phóng" được cái 
tư tưởng đã quá cũ rích, và không còn phù hợp với tiến tiến trình phát triển 
văn minh của xã hội. Ngày nào mà những người làm điện ảnh còn theo lề lỗi 
cũ, là ngày đó cơn bệnh hoạn của điện ảnh Việt Nam còn tiếp tục chịu đựng. 
Không thé ngồi chờ "Nhà nước" rót tiền ty dé làm phim. Hãy nhìn lại, đã có 
bao nhiêu người bỏ tiên vô rạp dé ngôi xem các bộ phim Kỷ Uc Điện Biên, 
Những Lá Thư từ Sơn Mỹ, hoặc Đừng Đối... là những dòng phim không phải 
thuộc loại giải trí, mà chúng chỉ dành cho một số đối tượng nào đó. Bao nhiêu 
cuốn phim mà Nhà nước bỏ tiền ra, có phim nào lấy lại được vốn? mà không 
lây được vốn được lời thì tại sao lại cứ nghĩ, xin tiên Nhà nước dé làm phim? 
một bài toán so dang, thiết nghĩ cũng không nên nói đến van dé: tiền của Nhà 
nước là tiền của ai? từ đâu mà có? 

Nền điện ảnh Cách mạng Việt Nam với hơn nửa thế kỷ trưởng thành đã 
thực sự tê liệt từ may năm gan đây* các hãng phim tư nhân được phép hoạt 
động, các hãng phim quốc doanh, nhà nước "cuốn chiếu" vì không thể sản 
xuất và phát hành phim như thời kỳ bao cấp. Nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng 
Ngát, Pho chủ tịch Hội Điện anh Việt Nam, đã từng than thở về tình trạng sập 
xệ của điện ảnh nước nhà. Bà thú nhận: "Mói lan di qua số 4 T, huy Khuê, mái 
nhà chung của bao nhiêu thé hệ nghệ sĩ điện anh, tôi thực lòng không dam 
nhin vào đó sẽ cam thấy xót xa cho thực trạng điện ảnh hôm nay"** 

Dành rang ở trong thời kỳ. đối mới và hội nhập, khó khăn lúc nào cũng vẫn 
có, nhiều người vẫn than phiền điện ảnh Việt Nam cảng gặp nhiều khó khăn 
hơn. Nhiều kịch bản không được Cục Điện ảnh duyệt, có cái gần 3 năm rồi 
vẫn chưa thay kết qua gi? (chang hạn như kịch bản của Việt Linh: Nếu Nhu 
Anh Con Được Song), thé nén chang có kịch ban nao trở thành phim va di vào 
sản xuất cả! mà nếu có đi vào sản xuất thì cũng ươn ươn đở dở, lúc nào cũng 
than "thiếu tiền"! Nói đến tiên, thì tiền ở đâu? tại sao ngân sách Nhà mước van 
rót đều cho điện ảnh mà các đạo diễn, diễn viên, kỹ thuật viên... vẫn "ngồi 


* theo Dân Việt 9-9-2011 ** Xem thêm tùy bút của ba Nói Buôn Không Của Riêng Ai viết rất nhiều về số phận của 
Hãng phim Truyện Việt Nam và ngành điện ảnh Việt Nam đăng trén Vietnamnet ngày 14/8/2011 


Í 


TANG SỐ 115 He 
бт 
HONGL > & = 

a EON p. 
EL S EN і \ 


سے 





Hình trên: Bang đĩa lậu bày bán trên phố Hàng Bài, Hà 
Nội (Ảnh: VOV Online 22-12-2009). Hinh dưới: Phim Cánh 
Đồng Bat Tận va Bi Đừng So! là một trong những cuốn 
phim được phát hành lậu chỉ sau một thời gian ngắn chiếu 
ở rạp. Đây là những ấn bản trái phép và không chính thức, 
mối lo âu đáng ngại của các đơn vị sản xuất và phát hành 
phim. 





Nhiều cửa hang ban băng dia lậu tai ngay trung tâm thành 
phó Sài Gòn, Hà Nội! (Ảnh: nDCollection). 


"Đứng ở góc độ một doanh nghiệp, kinh doanh điện anh có kha 
nhiễu rủi ro, dé bị phá sản nếu phim làm ra tốn tién tỷ mà không 
được chiếu, hoặc phim vừa chiếu ra đã bị quay lậu, sao chép, mat 
bản quyển... ", -Giám đốc Hang phim Phước Sang tại một cuộc hội 
thảo về sự phát triển của các hãng phim tư nhân tại Sài Gòn do Hội 
Điện ảnh Việt Nam tó chức ngày 18/2/2006. 


chơi xoi nước", gác kiém mà ngóng có mong 
chờ? Đã thé, gan đây lại xảy ra vụ thất thoát 
hàng chục tỷ đồng ở Cục Điện ảnh làm cho 
ngành điện ảnh Việt Nam lại càng gặp khó 
khăn thêm. Không phải chi ở van đề tai 
chánh là khó khăn dẫn đến tình trạng sản xuất 
phim yêu kém. mà nó còn vướn víu ở phương 
pháp quản lý. Đạo diễn Vũ Xuân Hưng, Phó 
giám đốc Hãng phim Truyện Việt Nam đã 
nhận xét rang:"Muon chấn hưng thi xem xét 
lại van dé quản lý của chúng ta. R6 ràng, 
việc quan ly hiện tại chưa tốt, thiểu sự nhạy 
bén với các tình hình diễn ra tương đổi 
nhanh trong nước và quốc té. Quan ly cua 
chúng ta hay di vào vụ việc, thiếu tam chiến 
lược, đôi khi chỉ vạch ra một kế hoạch dài 
hơi nào đó trên giấy mà không được biến 


f Á Hang phim Truyên Viêt Nam có tru só 
thành những biện pháp cụ thê dé thực thi chinh dat tại Hà Nội dang lao đao trong nên 


Z Е Ç À ç „ kinh tế thị thường, hoang mang trong nội 
" " 
trong thuc fe... Chung ta nang ve ban ma bộ... rồi sẽ đi về đâu? (Anh: Nguyễn Qué va InfoMap) 


thiếu hành động. Hiện nay, tôi cho rang 
ngành dang mac sai lam ở hai van dé quan 
trọng nhất do là cơ chế dieu hành và cơ саи 
to chức". Ông Vũ Xuân Hung tin rang, việc 
thay đôi mạo diện của ngành điện ảnh Việt 
Nam cần phải tự thân chuyên đổi thì mới có 
khả năng hệ thống hóa cơ chế quản lý và cơ 
câu tó chức, không trông chờ vào su ra tay 
của nhà nước. Cơ chế hiện nay mà Hãng 
phim Truyện Việt Nam cần phải dứt khoát là 
một công ty cô phần (CP), hay một công ty 
trách nhiệm hữu hạn (TNHH), hoặc một Doanh nghiệp có sự nghiệp chi thu. 
Ông cũng có ý niệm, đưa hãng phim quốc doanh thành một tập đoàn điện ảnh 
tương tự như Nam Hàn và Trung Quốc đã làm. 

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho răng, việc xác định cơ chế cho các hãng 
phim nhà nước, hãng phim quốc doanh thì đạo diễn Vương Đức (Giám đốc 
Hãng phim Truyện Việt Nam) cho rang: "Nếu ee ta có phán các ngành 
dién ánh dán tóc thi có lé nén bát dáu 
từ ngành chiếu phim. Có phán tức là 
thị trường hóa ngành điện anh, phải 
có nhiều cụm rạp và tạo được thị 
trường điện ảnh. Đây là gốc rễ của 
vấn dé." 

Rạp chiếu phim xưa nay ở Việt 
Nam van là van đề tranh cải khi nghĩ 
đến điện ảnh nước nhà. Mặc dầu một 
số rạp hiện nay do "Nhà nước” quản 
lý, nhưng đại đa số là tư nhân, các tập 
đoàn trong và ngoài nước quản lý. 
Sản phẩm chính gốc mang nhãn "Việt Nam" lại phải gặp khó khăn trong van 
dé đưa lên lịch chiếu và ty lệ chia giữa nha sản xuất với chủ rạp. Một só phim 
phải chịu áp lực của chủ rạp và tiên lời không mấy được như ý, đây cũng là 
rào cản làm chậm đi tiến trình sản xuất và phát hành phim nội địa. Các bộ 
phim Dé Mai Tinh, Cô Dâu Đại Chiến, Long Rudi... dà có só thu cao ở phòng 
vé (box office), nhưng giới điện ảnh, các nhà sản xuất phim vẫn còn hoang 
mang cho ngày mai. Tỷ lệ ăn chia lớn giữa nhà sản xuất và chủ rạp chiếu 
bóng van là mối lo âu, tiền chang lời được bao nhiêu sau khi chi trả cho tất cả 
mọi thứ từ lúc bắt đầu cho đến lúc đưa phim ra rạp chiếu. Nếu phim đở, chắc 
chan nhà sản xuất sẽ nhăn mặt, liệu có thé tiáp tuc "canh bac" mói? Thi 
trường phim Việt Nam sôi động nếu như khâu này được giải quyết ôn thỏa. 

Đường hướng thương mại thành công đáng kế có Hãng phim Thiên Ngân 
là có mô hình tốt khi có trong tay rạp chiếu bóng, được nhập phim ngoại, 
chiếu có lãi, có tiền dau tư cho phim nói. BHD Star Cinema cũng có chiêu 





Phó giám đốc Hãng phim Truyện Việt 
Nam, đạo diễn Vũ Xuân Hưng. 





Đạo diễn Vương Đức và ê-kíp làm phim Rừng Đen. 





Ngày 20 tháng 9 năm 2011, sau khi công tác ở 
nước ngoải về, tiến sĩ nghệ thuật học, bà Ngô 
Phương Lan đã được điều động làm Cục phó Cục 
Điện ảnh do quyết định của Bộ VHTTDL sau khi 
chấp nhận đơn từ chức của hai ông Lại Văn Sinh 
và Lê Ngọc Minh về vụ thất thoát 42 tỷ đồng VN 
trong Cục”. 

Bà Ngô Phương Lan sinh năm 1963, từng tốt 
nghiệp khoa biên kịch lý luận và phê bình điện ảnh 
tại tường điện ảnh Moscow VGIK và nhiều năm 
làm việc tại Cục Điện ảnh với chức vụ Trưởng 
phòng Nghệ thuật. Bà là một nhà một nhà phê bình 
điện anh có uy tín, tac gia của 2 tập sách nói tiéng 
là Dóng Hành vói Màn Anh (1998) và Tính Hién 
Dai và Tinh Dan Tóc trong Dién Ánh Viét Nam 
(2005), cả hai đều được giải của Hội Điện anh Việt 
Nam về công trình nghiên cứu lý luận phê bình 
xuất sắc nhất trong năm. Ngoài ra bà còn có 3 công 
trình nghiên cứu tiếng Anh là The Changing Face 
of Vietnamese Cinema during 10 Year of Renova- 
tion 1986-1996 (Bộ Mặt Doi Thay của Điện Anh 
Việt Nam Sau 10 Năm Đổi Mới), Vietnam 2000 - 
Second Wind (Việt Nam năm 2000 - Làn Gió Moi) 
và A Time to Die, A Time to Live (Một Thời Để 
Chết và Một Thời Đề Sống). 

Được biết, bà Ngô Phương Lan sinh trưởng 
trong một gia đình nghệ sĩ, bố là NSND đạo diễn 
p» | Ngô Mạnh Lân, 

me la NDƯT 
Ngoc Lan. Chéng 
cua ba la nha bao 
Dinh Trong Tuấn, 
Tổng Biên tập 
Tap chí Thé giới 
Dién Anh. Con 
trai cua bà hién 
| nay dang hoc dao 
Than sinh cua bà la những người da dién. 
từng cống hiến rat nhiều cho điện ảnh Trước khi nhận 
сот nhiệm vu mới, bà 
Phương Lan là 
Cục phó Cục Hợp tác Quốc tế trực thuộc Bộ 
VHTTDL. Bà cũng được ủy nhiệm lam Phó ban tô 
chức LHPVN lần thứ XVII tại Phú Yên vào cuối 
năm 2011. 





(Ảnh: Tạp chí Thế giới Điện Ảnh) 


* Bộ VHTTDL xác nhận là số tiền thất thoát của Cục là 36,8 tỷ, chứ 
không phải 42 tỷ như các báo đã loan. Vì những sai phạm liên quan 
đến số tiền thất thoát này nên lãnh đạo Bộ đã đồng ý cho hai ông Lại 
Văn Sinh và Lê Ngọc Minh từ chức nhưng tạm vê làm chuyên viên 
cho Cục Điện ảnh dé chờ ngày xét xử. 

Ngày 24/7/2012, bà Ngô Phuong Lan chính thức được Bộ bó 
nhiệm làm Cục trưởng Cục Điện ảnh. Bên cạnh đó, ông Đỗ Duy 
Anh, nguyên Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế cũng được cử làm Cục 
phó cùng với ông Nguyễn Văn Thanh. 












hướng tuong tự, tổ chức tuần lễ phim 
Việt, giao lưu với tài tử, đạo diễn với 
chương trình Dấu An Sao Việt... tai 
ngay rạp Maximark (đường 3 - 2, 
Quận 10), một khích lệ lớn cho giới 
nghệ sĩ Việt Nam làm điện ảnh. 

Tuy vậy, cũng có những nỗi âu lo 
khác, nhà đạo diễn kỳ cựu, NSND 
Hải Ninh than phiên rằng: "Tôi thuc 
sự không hiểu điện ảnh sẽ đi về đâu 
trong tuong lai khi chung ta dang bo 
lửng dòng phim chính thông? Phim 
thương mại có doanh thu thi tốt 
nhưng dé giỏi thiệu với thé giới về bộ 
mặt cua đất nước, con nguoi Việt 
Nam chúng ta cần có một dòng phim 
"cam chịch" do Nhà nuớc йди tu, 
phải giao cho đạo điễn uy tín và có 
nghề làm." Lớp thế hệ đạo diễn đầu 
tiên như Hải Ninh vẫn còn mong chờ 
Nhà nước đầu tư bỏ tiền ra làm phim, 
trong khi nhiêu đạo diễn trẻ bây giờ 
đã không còn quan niệm như vậy, 
không thể "nín thở chờ... tiền." Đạo 
diễn Nguyễn Thanh Vân (con trai đạo 
diễn Hải Ninh, đạo diễn của những 
phim như Người Dan Ba Mong Du, 
Doi Cat) đã tự bước chan vào thị 
trường làm phim tư nhân, làm phim 
truyền hình mà không bị mai mòn 
nghề nghiệp cũng như dài cô, nín thở 
chờ đợi nhà nước rót tiền đầu tư thì 
mới làm được. (Trong khi vợ anh là 
nữ đạo diễn Phạm Nhuệ Giang (từng 
xuất sắc với phim Thung Lũng Hoang 
Vang, 2001) thì vat vả hơn với cuốn 
Tâm Hon Me đã nuôi dưỡng kịch bản 
từ hơn 10 năm nay mới hoàn thành 
với nhiều khó khăn về tài chánh, cudi 
cùng được 100 ngàn Euro từ quỹ 
Fonds Sub và quỹ Điện ảnh Phương 
Nam của Pháp nên mới hoàn tất vào 
cuối năm 2011). Qua vụ việc thất 
thoát 42 tỷ, đạo diễn Nguyễn Thanh 
Vân hy vọng rằng "biét đâu hệ thong 
сй khi sup dó sé xuát hién những 
nhân tó mới, những con người mới, 
những cơ chế mới tốt hơn đủ sức vực 
nên điện ảnh đứng dậy. " 

Đối với đạo diễn Lưu Trọng Ninh (Кла Vong Thăng Long), ông cũng có 
những hy vong như nhiều người, "hy vong vào những nhân tó mới, những 
hướng đi mới có thể làm thay đổi bộ mặt điện ảnh. Với điện ảnh, muốn phát 
triển nó phải cần đến cả một chiến lược giống như Hàn Quốc đã làm. Khi đó, 
điện anh sé là cau chuyện cua Nhà nước, của Bộ Văn hóa-Ti hé thao-Du lịch, 
chứ không phải là саи chuyện của riêng những người làm điện ảnh... Hy vọng 
điện ảnh Việt Nam sẽ tìm được hướng đi tốt hơn, có cơ chế mới hy vọng điện 
ảnh Việt Nam phát triển và hội nháp. " 

Nhà quay phim Ly Thái Düng thi thuc té hon, anh phát biéu: "Hién nay 
Hãng phim Truyện Việt Nam van trả lương ở mức 650.000 dóng/tháng, trong 
khi Nhà nước qui định mức tối thiểu là 850.000 dóng/tháng. Mức lương này 
khiển anh em nghệ sĩ không chỉ đói vé lương thực mà còn đói về nhiễu thứ 
khác. Ai đã từng làm nghề mà không thiết tha vực dậy điện ảnh, nhưng phải 





/ ЇЇ 


n 


Đạo diễn cột trụ của điện ảnh Việt Nam: Hai Ninh. 


Nha quay phim Ly Thái Dũng. (Anh: ST) 












Cụm rap Megastar tổ chức tuân lễ phim Việt Nam 
đâu tiên vào tháng 10-2008 tại Sài Gòn và Hà Nội. 


CHÀO MUNG NGÀY DIEN ANH VIET NAM 15.03.2011 E 
NHUNG NGÀY PHIM | ET 
LÀ 


CHÍ CÓ TAI BHD STAR CINEMA TU NGÀY 15.03.2011 DEN 31.03.2011 
GIA VE BÓNG HANG: 40.0004 


BAN DA XEM 
CHUA? 


VA CÓ NHIÉU CO HÔI NHÂN DUOC NHÜNG PHAN QUA MAY MAN 
Ting 4 , TP.HCM 


CHAO MUNG NGÀY BIEN ANH VIET NAM 15.03.2011 


NHUNG NGAY PHIM VIET 





Bich chương quảng cao Những Ngày Phim Việt cua BHD 
Star Cinema tai Siêu thị Maximark (TP. HCM) tháng 3-201 1. 





"Nhà nuóc ván cán dáu tw 
cho điện anh. Вап than 
ngành điện anh cũng phải 
tự hâm nóng minh. Gia 
nhự nhà nước dau tu để 
cho đạo diễn, diễn viên ra 
nước ngoài học hành bài 
bản thì tương lai điện ảnh 
Việt Nam sẽ sang sua hon". 
Diễn viên Thé Anh tâm su nhu 
một ky vong trong một cuộc hội 

thảo của Hội Điện ảnh Việt 
Nam tổ chức tại TP. HCM ngày 


10-03-2010. \ \ 
( 


| AÑ 





"Tôi không phải là nhà 
chiến lược cũng như nhà 
tő chức, nhưng theo y 
kiến riêng của tôi muốn 
chấn hưng điện ảnh thì 
trước tiên chúng ta cần 
những người có tâm 
nhìn, có trình độ về mặt 
chuyên môn, có khả 
năng về mặt quản lý, đặc 
biệt là phải có tam". 

Đạo dién, Lương Duc 





"Voi điện ảnh, 
muốn phát triển 
nó phải can đến 
cả một chiến 
luoc." - Dao 
dién 

Luu Trong 
Ninh, nguói dà 
tung doat giai 
Bong Sen Vang 
tai LHP VN lần 
thứ XII với 
phim Nga Ba 
Pong Léc. 


làm thé nào, làm từ đâu, chúng ta cần nhìn thang vào đó chứ đừng tổ chức 
những hội thao dong dai nta". 

Thé đấy, một trong những tôn tai mà nhà nước Việt Nam chưa giải quyết 
6n thỏa khi chủ trương xã hội hóa ngành điện ảnh nước nha. Hãng phim 
Truyện Việt Nam là nguoi anh ca, con chim đầu đàn của điện ảnh Việt Nam, 
nơi tập hop nhiều danh tdi va có công tất nhiều trong mặt trận van hóa tư 
tưởng, nơi đây lại là nơi phải đôi phó, giáp mặt với nhiêu khó khăn trong việc 
tiễn tới nền kinh tế thị trường mà hiện nay Việt Nam đang cô gắng xây dựng. 
Trong một cuộc hội thảo Thực trạng điện ảnh Việt Nam hiện nay và Giải 
pháp tháo gỡ mới đây tại Đông Mô (Sơn Tây, Hà Nội), nhà biên kịch Nguyễn 
Thị Hồng Ngát, phó giám đốc thường trực Hội Điện ảnh Việt Nam, cũng đã 
nhac lại lời kêu cứu đối với số 4 Thuy Khuê về tình trạng thê thảm, ngac 
ngoải, không lối thoát! Những người làm công tác điện ảnh tại đây déu là 
những người có biên chế nhà nước, nay lại phải lầm than trong bién cả, tự bơi 
dé cứu sóng chính mình trong cơ ché quan lý lỏng léo và không định hướng. 
Từ những hoang mang và nỗi băn khoăn đó, phó giám đốc Hãng phim 
Truyện, đạo diễn Vũ Xuân Hưng còn cho biết, hãng phim còn lo lắng hơn, trụ 
sở nam trong dự án qui hoạch của thành phó Hà Nói! khu dát nay sé duoc su 
dung xây văn phóng Chính phủ? Thang 8 năm 2006, gan 200 người làm việc 
tai Hàng phim Truyện Việt Nam, 180 người ở Hàng phim Giải Phóng, và 60 
người ở Hãng phim Truyện I đã nhận từ 50 đến 70% luong co bàn của mức 
lương tối thiêu thời bấy giờ là 4.500 đồng/tháng. Chỉ riêng trong năm 2005, 
Hãng phim Truyện Việt Nam đã phải chi 3.495 ty đồng cho nhân viên trong 
khi nhà nước chi trả có 2.830 ty đồng, khấu trừ đi, hãng phải trả 665 triệu 
đồng. Với cai đà này, tiền nhà nước không đủ trả cho những người trong biên 
chế nhà nước, van đề cứu nguy phải đặt ra, liệu có thé sa thải hàng chục đạo 
diễn, diễn viên, chuyên viên kỹ thuật... có tay nghề không? Tình trạng này sẽ 
không biết kéo dài đến bao giờ, đây là điều kiện bắt buộc hãng phải tự tìm 
cách nuôi sông bản thân mình, tạo công ăn việc làm cho mọi người kê cả xuất 
khẩu lao động. tình trạng này là tình trạng chung xảy ra ở một số doanh 
nghiệp nhà nước có lực lượng từng sóng trong thời kỳ bao cáp. 

"Nhiễu ý kiến, lời kêu ca là sản phẩm của thời bao cấp, thời của xin - cho. 
Nói như ai đó, điện ảnh hãy tự sống đi đã, đừng cứ chờ vào Nhà nước. Có vẻ 
như, chưa đến thời điểm ngành điện ánh tìm ra lỗi 
thoát." Nhà biên kịch Lê Phuong, tác giả kịch bản Biét 
Động Sài Gòn, cũng đã góp ý kiến trong cuộc hội thảo 
trên. Ông đã lấy làm mừng hơn là lo, vì điện ảnh Việt 
Nam đã chạm xuống tới đáy! ông cho răng căn bệnh 
của những người làm điện ảnh bây giờ là căn bệnh 
không có tài, đầu óc van còn bao cấp, “có cho 1 ty 
USD cũng không ai có tài mà doi làm được phim hay, 
làm gi cho phí tiên Nhà nước? Điện ảnh Viêt Nam 
dang ở đáy thấp nhất rồi..." Ong hy vọng, khi điện ảnh 
đi đến đáy thì người ta mới tìm cách ngoi lên, còn 
không thì vẫn cứ lơ lửng như vây! 





Nhà biên kịch Lê Phương. 
(Ảnh: Vietnamnet) 


Nói tóm lại, đã có nhiều hội thảo bàn vé van dé phát triển điện ảnh Việt 
Nam, tìm những phuong pháp giải quyết tình trạng yêu kém của ngành, và kết 
quả cũng vẫn chua tìm thấy, ánh sáng vẫn cuối đường hàm, cơn bệnh vẫn èo 
uột! không kế những hội thảo trước đó, kế từ LHP VN lần thứ XVI tại TP. 
HCM, cho đến lần hội thảo gần đây nhất mà nhiêu người cứ ví như Hội nghị 
Diện Hong gom nhiêu bồ lão ky cựu của ngành điện ảnh Việt Nam đã hội 
nghị tại Làng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam ở Đông Mô, Hà Nội ngày 25-9- 
2011 sau vụ thất thoát 42 ty của Cục Điện ảnh. Và rồi tiễn sĩ Ngô Phương Lan 
chính thức nhậm chức cục trương (24-7-2012), tuy có lành dao mới nhung 
vẫn với sự chỉ đạo, hướng dẫn của những người dẫn đường có quyền lực ở 
trên thiếu kiến thức am tường về điện ảnh, không có tầm nhìn xa, với tư duy 
già cdi, lạc hậu, phong cách bảo thủ, phong kiến thì lành đạo mới cứ sao y lại, 
rập khuôn, thì không tài cáng nào có thể đưa điện ảnh Việt Nam vươn lên nôi! 
những nhà làm phim Việt Nam vẫn cứ phải chờ đợi, và vẫn còn hoang mang 
cho ngày mail 






АЧА 
` HANOI 2010 К 


Cục trưởng Lai Van Sinh đệ don từ chức hói đầu tháng 9, 
2011 vì vụ thất thoát 42 tỷ VND của Cục do ké toán 
Phạm Thanh Hải hành động cá nhân rồi tau trón sang 
Canada, đã gây xôn xao trong giới điện ảnh Việt Nam. 
Bên cạnh còn có Cục phó Lê Ngọc Minh cũng đệ đơn từ 
chức lên Bộ VHTTDL. 


(Ảnh: Michael Buckner/Getty 


"Việc các nghệ si nói 
điện ảnh đang rơi tới 
đáy không phải là lần 
đầu tiên. Tôi nhớ cách 
day hơn 20 năm khi tôi 
mới vào nghề , điện 


thị trường đột ngột thì 
các nghệ sĩ cũng đã 
lên tiếng rằng ngành 
điện anh dang kêu сии. 
Thêm một lan nữa các 
nghệ sĩ lại đang nói 
đến chuyện khủng hoảng, xuống đáy, thảm họa... 

Tôi nghĩ cũng rất khó nhưng là một người hiểu 
về điện ảnh cũng tương doi, có kinh nghiệm hoạt 
động trong ngành điện ảnh đã hơn 20 năm, là cả 
quãng doi tuổi tre của mot con nguoi, tôi nghĩ 
mình sẽ cố gang nhưng không mù quảng đến noi 
"huc bạt mang" vào một nui công việc lớn. 

Tôi sẽ có gang không sa vào mớ bóng bong mà 
sẽ bat dau bằng những công việc thiết thực, gỡ 
những mỗi nào có tính khả thi nhất. Tất nhiên, để 
thay đổi hoàn toàn, chuyển ngành điện ảnh từ 
trạng thải đang rơi xuống vực lên đến đỉnh cao 
nào đó thì tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Tôi muốn 
làm được một cải gi đó dung là điện anh hơn va 
trước tiên là lấy lại niêm tin của các nghệ sĩ với 
điện ảnh”. 





TS Ngô Phương Lan trong một cuộc phỏng vấn 
dành riêng cho VietNamNet ngày 26-09-2011 
Anh: VietNamNet và Minh Nguyên 


HOP BAO 
LIEN HOAN PHIM VIET NAM 
LẦN TH” Vil 


“Vi một nén điện ảnh Vi А mới và hội nháp 





Ba Ngô Phuong Lan tai cuộc hop báo 
Liên Hoan Phim Việt Nam làn thứ 17 tai Hà Nội. 


ảnh bị day ra co ché 


385 


e 


Trần Mj Anh 
Điện Ảnh ® 
Việt Nam = 


2 
Luyén tiếc m 
một thời g 












< 0 
® 
2. 
3 
3 


3 


8 1111111 51111111 1111111 llÌï 
< 
19 
2 
Q 
0 
° 
3 
E] 








"Nhà nước đã cho chung ta 265 ty cho cuộc 
chán hung lan thứ nhất với day đủ cơ sở vat 
chất. Và sau dó, nhiễu hãng phim với cơ sở 
ha tang khang trang, những trung tâm voi 
máy móc đây đủ và tiên kinh phi làm phim 
hàng năm. Vậy không thể nói là Nhà nước 
không quan tâm. Van dé ở đây là Nhà nước 
đầu tư không "tring". Nơi đáng dau tư nhất 
là "con người" thì chưa được dau tư. Ngoài 
ra, chung ta phải xem lại chính mình. Nhà 
nước dau tư nhiêu nhưng phim chúng ta thi 
sao? Сапе ngày càng do! Liệu chung ta có 
xứng đáng với số tién Nhà nước bỏ ra? Bộ 
Văn hóa đâu tư tiên có phải suy nghĩ?" 
| Nha bao Dinh Trong Tuan, 
Tông Biên tap Tap chí Thé Giới Điện Anh. 





"Chung ta phải hoạch định lại từ con người. 
Phải chọn lựa người có tải thực sự, đưa 
người ra nước ngoài học tập. Những nghệ sị 
đã chai lì sức sáng tạo, cần đưa đi "đào tạo 
lại" theo kiểu ngắn hạn, đi tham khảo để lấy 
lại sức bat." 


PGS. TS Trần Duy Hinh 


"Nhìn chung, chất lượng nghệ, thuật và ky 
thuật của phim Việt Nam còn thấp. Có thể nói 
phim tốt nhiêu, nhưng phim hay, hấp dẫn còn 
quả it. Trừ các phim tư nhán, con phim của 
Nhà nước dâu tw hau như không có doanh 
thu... Dé tháo gở khó khăn, đẩy mạnh sản 
xuất phim, đưa nên điện anh nước ta phát 
triển cần phải tiễn hành nhiễu giải | pháp dong 
bộ trên cả ba khâu cốt lỗi là sản xuất, pho 


bién phim và nhân luc." 
Tién si Luu Trong Hóng, nguyén Cuc truóng 
Cục Điện ảnh Việt Nam, tại cuộc hội tháo ngày 25-09-2011. 


"Ngày xưa, các hãng phim được sinh ra dé 
làm nhiệm vụ tuyên truyền. Đến nay, nhiệm 
vụ đó không còn. Họ không thể làm theo cơ 
chế thị trường vì họ không được sinh ra dé 
lam thi trường, nên có bơm tiên vào cũng như 
gió vào nhà trồng. Không cách nào bắt họ 
làm phim hay được. Hau như nhân sự ở các 
hãng phim nhà nước giờ đã ra ngoài làm hết 
rồi. trước đây, chúng tôi* cứ phải xếp hàng 
chờ việc, có việc thì làm, không có thì cho, 
nếu ra ngoài làm việc khác sẽ bị phê bình, kỷ 
luật, thì nay mọi việc dau còn nhu thể, mọi 
thứ đang trăm hoa đua nở, người lao động 
được tự do chon lựa. Sau 10 nam cong hién, 
sự ra di cua chung toi là hop với dong chảy 
tự nhiên của cuộc sống. 
Nhà nước không cán bỏ tiên nuôi điện ảnh 
nhưng уйп có nhiễu cách dé làm phim theo 
những mục đích cụ thể, chẳng hạn đặt hàng 
tw nhân làm với hình thức йди thấu. Như váy, 
nhà nước chỉ phải dau tư để làm phim chứ 
không phải nuôi những người không làm 
việc. Mặt khác, tuyên truyền bây giờ cũng 
phải thuận với dan thì moi được chấp nhận, 
bởi tiên đem ra đầu tư cũng là tiền thuế của 
dan. Bay gio khan giả là người nuói phim va 
khan giả co quyền doi hoi." 
Dao diễn, nha quay phim Pham Hoang Nam 
trò chuyện với VH& TT Сиб: Tuan 7/10/2011. 


*Phạm Hoàng Nam va đạo diễn Lê Hoàng đều từng là người 
của Hãng phim Giải Phóng. 








-— T А 


"Bao nhiéu bó phim làm máy chuc ty dóng 
bằng tiên nhà nước chiếu không hé có 
khách, hoặc, đến giờ phút này sau bao nhiêu 
năm vẫn chưa ai nhìn thấy, ví dụ như phim 
Tran Thủ Độ, tai sao không thấy vị nào phan 
nộ cho đến nơi đến chốn? Day không phải là 
tiên đóng thuế của dân hay sao? Tó thái độ 
bát binh khi tiên bị mát là tốt nhưng đáng ra 
phải làm như thé ngay khi tiên bi lãng phí, 
thưa quỷ vị!.. Tôi cho rằng đạo diễn Việt 
Nam sướng nhất thé giới. Nhiễu người lam 
phim khong có khan gia cứ được nhà nước 
cấp tiên hoặc cứ có quyên kêu than tai sao 
nhà nước không cấp? 

Với các đạo diễn, lam phim cho người 
xem bây giờ điêu khổ nhất là không nắm bắt 
được mong mỏi của công chúng để diễn tả 
nó một cách tốt đẹp, chứ không phải kinh 
phí. Nếu anh khiến cho nhân dân phải mua 
vé, chắc chan anh sẽ không bao giờ thiếu 
tiên làm phim. Cả thé giới déu thé, chả riêng 
gi Viet Nam. 

Không phải dong tiên lam nên bước ngặt 
mà khán giả đã khiến tôi có một bước 
ngoặạt. 

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên báo Dân Trí 
ngày 21/10/2011 về con đường làm phim, vụ bê bối thất 


thoát tiền tỷ ở Cục Điện ảnh, và về cả cách cham điểm 
"không giống ai" của anh tại cuộc thi Cặp Đôi Hoàn Hao. 


"Theo toi dau tu cho điện anh hiện nay 

không tháp ma là lãng phi. La người lam 

điện anh, chứng kiên cảnh những thiết bi đất 

tiễn giả hàng trăm ngàn USD được bỏ tien 
ra mua roi... dap chiếu mới thay xót xa.. 

Đạo diễn Lê Hoàng, người mở đầu dòng Bu. giai trí 

với hàng loạt phim Gái Nhảy, Lo Lem He Pho, 

Nữ Tướng Cướp, Trai Nháy... phát biêu tại hội thảo 

Giải Pháp Tăng Cuong Sản Xuất Phim Viét tại TP. HCM 

ngày 18-10-2010. 





"Toi từng chung kiên công cuộc chan hung 


điện anh cách đây hơn 10 nam. Lan ấy nhà 
nước bỏ ra cho chương trình này 208.8 ty 
đồng (xin nhớ 208 tỷ ngày đó tương đương 
vơi hon 400 tỷ bây gio). Cũng nhờ có số tiên 
đó mà các hãng phim nhà nước được trang 
bị thêm một số máy quay, thiết bị ánh sáng, 
thu thanh, xây dựng Trung tâm chiếu phim 
Quốc gia, phục hồi lại được phán nào hệ 
thong các rạp chiếu phim nhựa (một thời bị 
biến thành những phòng chiếu phim video, 
nhà hàng...), trang bị may phóng cho mang 
lưới chiếu phim video ở miễn núi... 

Số tiên nhà nước ngày ấy bỏ ra cho điện 
ảnh không phải nhỏ, nhưng sự lãng phí 
trong điện anh cũng không it. Ca một co 
ngơi in trang, làm hậu kỳ hiện đại nam dap 
chiếu ở Trung tâm Kỹ thuật Điện ảnh trên 
đường Hoang Hoa Tham (nay cho công ty 
AVG thuê lam trụ sở) vì tat cả các phim 
truyện của VN bây giờ đêu đem sang Bang- 
kok làm hậu kỳ, vừa rẻ lại vừa tot. 

Bộ máy làm kỹ xảo cực kỳ dat tiên cũng 
năm mốc meo tại ba nơi không có người sử 
dụng. Trường quay Cổ Loa đang xây dựng 
tôi e rồi cũng sẽ cùng chung số phận. Cuộc 
chấn hưng điện ảnh lan ấy đã qua hơn 10 
năm mà chưa hé có cuộc tổng kết rút kinh 
nghiệm nào. Bởi vậy lan này lại nghe nói 
đến hai chữ "chan hung", tôi bóng giật 
mình. Ngay sau hội thảo ở Đồng Mô (mà 
bao chi gọi là Hội nghị Diên hong cua dién 
anh), một to bao điện tứ có làm cuộc thăm 
dò ý kiến độc giả. Tính đến ngày 30/9/2011 
kết quả có 68% độc giả cho rang không hy 
vong gi vào những nhân tó mới, khó thay đổi 
bộ mat của điện anh, 25% tin rang sẽ xuất 
hiện những nhân to mới vực điện ảnh dung 
dậy, 7% độc giả có những ý kiến khác. 

Có lẽ tôi năm trong số 7% những người 
có ý kiến khác trong cuộc thăm dò trên. Ý 
kiến đó là, nếu Nhà nước muốn duy trì một 
khu vực điện anh cua mình, thì Việc trước 





"Đừng đất, trong đó đã có giải!" - dang như đồn đoán, đạo 

diễn Dang Nhật Minh nhận Bóng sen vàng cho cuón Đừng 

Pot từ Bộ trưởng VHTTDL Hoàng Tuấn Anh tại LHPVN 
lần thứ XVI, 2009. (Ảnh: TTO) 


tiên can phải làm là phải thay đổi quy chế 
đầu tư và đặt hàng trong điện ảnh. Quy chế 
hiện hành biến những người nhận đặt hàng 
của nhà nước (không phải những người nghệ 
sy) thành những ông chủ, coi người nghệ sỹ 
nhw những người lam công với mối quan hé 
xin cho. 

Quy chế hiện hành tạo ra vô số ké hở dé 
những kẻ trung gian xà xẻo, rút ruột. Nhà 
nước cần tôn trọng người nghệ sỹ, trả công 
thích dang cho ho (dé đừng hồ then với khu 
vực tw nhân). Về phương điện quản lý, Nhà 
nước can sửa đổi lại luật điện anh (5 năm 
qua cho thấy luật này có rất nhiêu diéu bất 
ồn), cán cải tiến lai chính sách thuế trong 
điện ảnh để vừa khuyến khích sản xuất, vừa 
đảm bao nhà nước không bị thiệt thoi. 

Con khu vực điện anh tu nhân thì hãy để 
no tự phát triển và ton tại theo nguyên tắc cái 
gi pháp luật không cam thì cứ việc làm. 
Nhưng nghĩ cho cùng diéu khan giả can ở 
điện ảnh Việt Nam là những bộ phim hay, bất 
ké của nhà nước hay tw nhân, những phim 
không nhảm nhí vô duyên mà cũng không khô 
khan nhạt nhéo. Tôi bi quan ma cũng không 


lạc quan. Nhưng tôi hy vong..." 
Đạo diễn Đặng Nhật Minh "Điện ảnh Việt Nam - lạc quan 
hay bi quan?" đăng trên VNEXPRESS ngày 10/12/2011 đôi 
lời tâm sự về nền điện ảnh nước nhà trước thèm 
Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17 diễn ra ra tại 
thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 





Đạo diễn Đặng Nhật Minh và diễn viên Minh Hương trong 
lần quay ngoại cảnh của phim Đừng Đối. 





"Nên công nghiệp điện ảnh Viét Nam trong 
những năm gân đây chưa phát triển mạnh lắm, và 
có thể nói là còn dang mò mam để tim ra đường 
di cho thích hợp. Có nhiều hãng phim người ta 
làm phim thị truong thì cũng thu hut được một bộ 
phận khán giả, không nhiều lắm. 
Mà thực ra mà nói là có một số hãng phim nhà 
nước nhu Hãng phim Truyện Việt Nam ở phía 
Bắc, Hãng phim Giải Phóng ở phía Nam, Hãng 
phim Truyện I, vân ván, thì những hang đó lam 
phim ra thì FAFILM* không mua. Thanh ra là 
hoặc cứ dé trong kho hoặc là di chiếu nhưng thu 
lại cũng không được nhiễu. Nói chung là chưa 
làm đủ sức dé hấp dan khan giả, đó là tình trang 
của phim Việt Nam". А 
: Đạo diễn Doi Xuân Việt, 
giám đôc Hãng phim Việt Nam Xanh. 


*FAFILM (Vietnam National Film Distribution and Screening 


Company) là công ty nhà nước chuyên nhập phim và phat hành phim 
tại Việt Nam. 


Liên Hoan Phim Quốc Tế Hà Nội 
Hanoi International Film Festival 
(HANIFF) 

Cuối thang 9 năm 2012, tại khách san 
Daewoo Hà Nội, ban tổ chức liên hoan phim 
Việt Nam đã họp báo giới thiệu về dự án và kế 
hoạch tổ chức Liên hoan phim Quốc tế lần thứ 
hai vào cuối tháng 11 năm nay tại thủ đô Ha 
Nội. 

Dịp này BTC cũng đã trình bày một số thay 
đổi lớn, trước hết là tên gọi của Liên hoan 
phim Quốc tế lần này là Liên Hoan Phim 
Quốc Tế Hà Nội (Hanoi International Film 
Festival, gọi tắt là HANIFF), cùng với logo, 
poster va cúp giải thưởng cũng như chương 
trình tổng quát và website chính thức của Liên 
hoan phim (www.haniff.vn). 

Bà Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện 
ảnh Việt Nam, giám đốc LHP QT Hà Nội lần 
2 cho biết sự thay đổi này sẽ đánh dấu thời kỳ 
đổi mới và phát triển của điện ảnh Việt Nam. 
Mục đích của LHP Quốc tế Hà Nội nhằm tôn 
vinh những thành tựu của điện ảnh Châu Á, 
đồng thời thúc day giao lưu văn hóa và hợp 
tác phát triển giữa các nha làm phim trong khu 
vực và thế giới. 

Đây là một sự kiện điện ảnh có tầm cỡ 
quốc tế, tuy non trẻ so với các đại hội điện ảnh 
thế giới khác, nhưng LHP QT Hà Nội là một 
có gang lớn trong bước đầu hội nhập và phat 
triển điện ảnh theo chiều hướng tiến bộ của 
thế giới. 





HANIFF 


hanoi 
international 
film festival 






















BO VAN HOA, THE THAO VÀ DU LICH 
CUC BIEN ANK 


HANIFF® 
LIÊN HOAN 
PHIM QUOC TÉ HA NÓI 


387 


e 


Trần Mj Anh 


2 
= 
3 
3 

E 





< Ü 
5 
2 

53 





Tan man chuyện tựa phim, sex và 
posters phim Viêt Nam ngày nay. 


Twa phim 

Tựa phim là một trong những yếu tô mà các nhà san xuất 
phim Việt Nam hiện nay đang quan tâm đến. 

Sau giải phóng, khán gia Sai Gòn nói riêng, khán giả 
mièn Nam nói chung, dà bát dàu làm quen vói dién ành 
Cách mang, dién anh cua các nuóc trong khói cộng san như 
Nga Sô, Tiệp Khắc, Ba Lan... với những những cái tên kỳ lạ, 
dai dòng, khó nhớ, mới thoáng nghe đã thấy không бп, thậm 
chí người nghe bị shock nữa là khác! Điện ảnh miền Bắc 
Việt Nam có những cái tên như Đến Hen Lại Lên, Nói Gió... 
bên cạnh Trên Từng Cây Số (Bulgary), Binh Minh Nơi Day 
Yên Tĩnh, Mười Bảy Khoảnh Khắc Mùa Xuân (Liên Sô), 
Những Người Từ Trên Trời Rơi Xuống, Thép Đã Tôi Thể 
Day (phim truyền hình Nga)...v..v.. dần dân rồi khán giả 
cũng quen di. 

Và roi, khán giả Việt Nam được thưởng thức những cuốn 
phim mang tên: Dé Miron, Công Chúa Teen và Ngũ Hó 
Tướng, Thiên Sứ 99, Khi Đàn Ong Có Bau, Hồn Trương Ba 
Da Hàng Thịt, Hot Boy Noi Loạn Và Câu Chuyện Về T hang 
Cười, Cô Gái Điểm va Con Vịt, và gần đây là Nàng Men, 
Chàng Bóng, Hiệp Si Guóc Vong, Іёи Anh! Em Zam Hök?... 

Hâu hết những phim : 
truyện Việt Nam đều 
dựa nguyên gốc tên kịch 
bản hay tiểu thuyết, 
truyện ngắn... nhưng có 
một số trường hợp phải 
thay đổi tên, chang hạn 
như bó phim Ván Bai 
Lật Ngửa của đạo diễn 
Khôi Nguyên (tức Lê 
Hoàng Hoa) chuyên thé từ tiêu thuyết Giữa Biển Giáo Rừng 
Сиот của nhà văn Nguyễn Trương Thiên Ly (Tran Bạch 
Đăng), va sau đó cuốn tiêu thuyết này cũng đã đối tên theo 
cuốn phim. 

Cũng có trường hợp đổi tên trước hoặc sau khi quay nhu 
Gái Nhảy (kịch bản đầu tiên mang tên Truong Hop Của 
Hạnh), khi dựng phim, đạo diễn Lê Hoàng đã đôi tên thành 
Gái Nhảy (cũng có ý kiến đôi tên là Cave!). Và khi Gái 
Nhảy thành công thì vị đạo diễn này bắt lây thời cơ, chạy 
theo sự đòi hỏi, khao khát của khán giả, thực hiện tiếp phan 
2, nhưng rồi cuối cùng đã phải đổi tên là Lo Lem Hè Pho. 
Tuy ra rạp đông đão người xem nhưng số thu không bằng 
phim trước, phải chăng tên gọi lúc ban đầu (Gái Nhảy 2) đã 
không phủ hợp với nội dung câu chuyện, và chang có ti ti gi 
liên quan đến phần đầu? 

Tương tự cũng có rất nhiều phim đã đổi tên, trong số đó 
có: Bóng Ma Học Đường (trước có tên là Hôn Ma Siêu 
Quáy) của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, Yêu Anh! Em Рат 
Không? (Người Chong Bất Dac Di) của đạo diễn Nguyễn 
Quang Minh, Lời Nguyên Huyết Ngải (RH-108) của đạo 
diễn Bui Thạc Chuyên, Hodn Đổi Thân Xác (tên gốc là Giới 
Tính Lón Xón, sau là Siêu Si, Ca Mẫu, Nhà Con Hoc và 





Cảnh quay Van Bai Lat Меша. 


Khoa Chó) của đạo diễn Nhat Trung, Mỹ Nhân Kế (Chân 
Dài Hành Động) của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng (tức 
Dũng Khùng), Không Có Eva (Lạc Lối) của đạo diễn Phạm 
Nhuệ Giang... 

Ngay cả ở bên lãnh vực âm nhạc và sách báo cũng có 
hiện tượng trên! Có phải chăng những cái tên đó là những 
hình thức quảng cáo nhằm đánh bóng sản phẩm? hay cô tình 
dé được nói tiếng? Những bai nhac Anh Chỉ Biết Cám Nin 
Nghe Tiếng Em Khóc, Không Say Không Về Loi Tâm Sự 
Giữa Hai Người Dan Ông... hoặc các tựa sách Sát Thủ Dau 
Mung Mu... nghe thật choáng tai, vô nghĩa, nhưng đó là cái 
xu hướng của Việt Nam thời nay! 


Sex - Tình dục 
Nếu những ai đã từng xem phim Cánh Đồng Hoang 
(1979) của đạo diễn Nguyễn Hồng Sén at han đã không 


` 









Cánh Đồng Hoang (1979) 


quên cảnh vợ chồng Ba Đô (do Lâm Tới và Thúy An đóng) 
âu yêm nhau, và cảnh Thúy An cho con bú (cho dù là người 
khác đóng thế) cũng đã gợi lên những hình ảnh khêu gợi! 
Nhung tat cả déu là nghệ thuật và thực tế những hình ảnh 
nay thường xảy ra trong đời sông. Chi vài giây như vậy thôi 
trên màn ảnh lớn, khán giả có thé bắt gặp được và hồi tưởng 
đến một cách dễ dàng. 





Cảnh trong phim Làng Vii Đại Ngày Ay (1982) 


Năm 1982, phim do người miền Bắc làm cũng thoáng 
qua những cảnh khêu gợi, đó là Chí Phèo và Thị Nở (Bùi 
Cường và Đức Lưu đóng) trong phim Làng Vũ Đại Ngày Áy 
của đạo diễn Phạm Văn Khoa. Khán giả Việt Nam cũng đã 
chứng kiến cảnh tình tứ của hai nhân vật này thê hiện trong 
đời sóng thôn qué ngày xưa. 

Đó là những hình ảnh hiếm thấy trong lịch sử điện ảnh 
Việt Nam, lai cảng hiếm thấy hon trong những tác phẩm 
điện ảnh trước năm 1975, thời kỳ mà điện ảnh Cách mạng 
chịu sự kiêm soát khắc khe của những nhà lãnh đạo văn hóa 
đương thời. 

Song bên cạnh đó, phim video Bi Vỏ của đạo diễn Long 
Đức và Vũ Mỹ Lệ dựa theo tiêu thuyết của Nguyên Hồng 
cũng xen vào những cảnh khêu gợi tình dục, điều ma những 
nhà kiểm duyệt phim văn hóa có nới tay! 


Mãi đến năm 2003, tiên phong cho điện ảnh trong thời kỳ 
đổi mới, kinh tế thị trường, với những cảnh mát mát có lẽ là 
phim Gái Nhảy của đạo diễn Lê Hoang! Tuy không phô 
trương trang tron những cảnh sex, khiêu dâm, nhưng mon 
mớn đưa ra những hình ảnh mà người xem mong đợi một sự 
đôi mới, cách mạng của điện ảnh Việt Nam sau thời kỳ 
khủng hoảng. 

Gái Nhảy ra đời trong bối cảnh dòng phim thương mại 
bắt đầu ở Việt Nam, thắng lớn với tổng số tiền thu được là 
12 tỷ đồng (VN), đỉnh cao chưa từng thấy trong lịch sử điện 
ảnh Cách mang do chính hàng phim nhà nước (Giải Phóng) 
sản xuất! 

Chính vi cái tên cua nó (nguyên tac là Truong Hop Cua 
Hạnh của Ngụy Ngữ) đã khiến cho nhiều người tò mò, thu 
hút một số lượng lớn khán giả đến rạp. Sex cũng là một 
trong những yêu tô mà Gái Nhảy đạt được sự thành công về 
tài chánh! 

Theo bước chân của Gái Nhảy, nhiều nhà làm phim bắt 
đầu đưa sex vào trong phim của mình, bằng mọi hình thức 
để lôi cuốn khán giả, những cảnh nóng trở thành xu hướng 
khai thác hữu hiệu! Tuy nhiên, cũng có những phim không 
cần thiết phải đưa sex vào trong phim, kịch bản không có đề 
cập đến, nhưng những nhà làm phim tự tiện thêm vào để cứu 
van một bộ phim có nội dung nghéo nàn về ý tưởng cũng 
như hình thức. Don cử có phim Ring Den của đạo diễn 
Vuong Đức, tác giả kịch ban phim nay là Lê Ngoc Linh cho 
biết "Kịch bản tôi không có những cảnh tắm suối, không có 
quan hệ loạn luân. Nhân vat nữ trong kịch ban chỉ yêu Hoạt 
chứ không làm tình cả với Hoạt và bó cậu ta." Thé đây, mới 
thây ảnh hưởng sex cũng rất mạnh trong phim, không thêm 
vào thì cuốn phim quả thật khô khan và không hấp dẫn 
được! Bênh vực cho lý lẽ 
này, đạo diễn Đặng Tất 
Bình, nguyên giám đốc 
Hang phim Truyện Việt 
Nam, đơn vị sản xuất phim 
Rừng Đen đã phát biểu: 
"Những cảnh nhạy cảm 
thường gợi cho người Xem 
sự tò mò. Phim truyén 
thong lâu nay bị chê là khô 
cứng, không quan tâm đến 
cam xuc cua nguoi xem 
duong dai nén cac dao dién 
nhà ta cũng muốn thay đổi 
chút it. Nhin vào các cảnh 
"nóng" trong phim cua ta 
thói gian qua, ngodi các cánh "nóng" trong phim Sóng 
Trong Sợ Hai "nặng" nhưng người xem vẫn chấp nhận, còn 
những phim khác tôi thấy cũng phô thật và cái lỗi này phần 
nhiêu là do diễn viên diễn không tới, Không đạt đến độ tạo 
xúc cám thám mỹ cho người xem." 

Như vậy, nếu như đưa sex vào phim vì mục đích nghệ 
thuật và nhân văn thì rất ít phim đạt đến, thậm chí doanh thu 
thu có thé không bằng những phim có những cảnh sex táo 
bạo hơn, hoặc phim sẽ kén khán giả, it người xem? 





Cảnh trong phim Rung Den của 
đạo diễn Vương Đức. 


Đạo diễn Bùi Thạc 
Chuyên đã làm 2 phim có 
đưa cảnh "nóng" vào trong 
phim của mình, cả hai đều 
gây "ân tượng" cho người 
xem. Thứ nhất là cuốn 
phim Sống Trong Sợ Hãi, 
Bùi Thạc Chuyên đã dựng 
nên hình ảnh vợ chồng Hai 
Dân (do Trần Hữu Phúc và 
Mai Ngọc Phượng đóng) 
đang lam tình trên chiếc 
võng mà bên cạnh, trên 
giường là đứa con thơ 
đang ngũ yên. Cùng với 
những hành động tinh dục 
khác người xem chấp nhận 
và đồng tình vì thực tế 
cuộc sóng day đưa như 
vậy, không vô nghĩa và 
cần thiết. Phim thứ hai là 
Choi Voi, nặng vé nghệ 
thuật hơn nên không mấy 
thành công, tuy vậy những 
cánh quay Hải Yén và 
Phạm Linh Đan cũng đã 
làm mát mắt người xem dù 
răng tình tiết còn "mỏng", 
chưa có chiều sâu cho lắm. 
Thật ra thì những nhà làm 
phm Việt Nam cũng 
không dám di qua xa, cây 
kéo kiểm duyệt của nhà 
nước luôn luôn ở bên cạnh 
và có thể cắt xén không 
ngớt tay, thậm chí có thé 
làm ảnh hưởng đến nội 
dung phim, như trường 
hợp phim Bi, Dung So! 
của đạo diễn Phan Đăng 
Di, phim bị cắt mất đi 6 
phút! Bà giám đốc sản 
xuất Nguyễn Hoàng Điệp 
đã rất tiếc cuốn phim bị 
cắt xén đến độ bién dang, 
méo mo cả nội dung, y 
tưởng ban đầu của nó! 

Tương tự trong trường 
hợp này có phim Trung Uy 
của đạo diễn Hà Sơn cũng 
bị kiểm duyệt, cắt xén toi 
bời hoa lá đến nỗi... phải 
cất kho, cuốn chiếu! (cuón 
phim chỉ chiếu thử cho oai tại LHP Quốc Tế Việt Nam lần 
thứ I năm 2010). Thoat đầu đạo diễn Hà Son mời Yến Vy 
đóng nhưng cô này bị tai tiếng vì vụ bán dâm nên sau đó 











Bi, Đừng Sợ! (2010). 





390 


+ 


Trần Mj Anh 
® Điện Ảnh ® 





q sinh của minh cho nghệ 


ông đã chọn ca sĩ Quách 
An An. Khi khởi quay, vai 
của Quách An An và 
Thiện Tùng phải thể hiện 
những cảnh nóng, trần 
truóng trước ống kính 
nhiêu làn, họ lo ngại sự hy 


thuật sẽ trở thành phản 
cảm nếu đạo diễn không 
thành thạo và những cảnh 
quay thiếu nghệ thuật lẫn 
kỹ thuật. Quách An An 
tâm sự: “Qua những cảnh 
quay dau tién trong Trung 
Ủy, tôi đã phát khóc vi 
ngượng. Chưa khi nào tôi 
phải đóng một phim có 
nhiều cảnh khỏa thân đến 
thế Cũng may, là đoàn 
phim rất tôn trọng diễn 
viên, họ đã tạo diéu kiện 
dé ching tôi hoàn thành 
vai điển... " 

Cho dù rằng phim Trung Uy chưa được công chiéu* 
nhưng nếu có nhiêu đoạn sex nặng nề thì chắc phim phải 
dành riêng cho đối tượng nào đó (phim phải được phân loại 
như Hollywood rated R hoặc X, hay ở Hong Kong loại cáp 
III). Cũng may thay, Trung Uy không công chiếu như Tám 
Hồn Mẹ của đạo diễn Phạm Nhuệ Giang ở LHP Việt Nam 
lần thứ XVII tại Phú Yên hồi cuối năm 2011. Phim này có 
một vài cảnh nóng giữa Hồng Ánh và Trương Minh Quốc 
Thái lại chiếu công khai cho hàng trăm học sinh xem! (vì 
không có đông người dự nên ban tô chức "vận dong" các em 
học sinh đến xem dé Іар vào những chỗ trống đó). 

Cùng chung số phận với Trung Ủy, nhưng vi phạm tram 
trọng hơn là Bây Cấp 3 của đạo diễn "Việt kiều" Lê Văn 
Kiệt. Phim có nhiều 
cảnh nóng + bạo lực 
nên đã bi cam chiếu. 
Khác với cuốn phim 
trước của nhà đạo diễn 
trẻ này là Ngôi Nhà 
Trong Hẻm đã từng có 
những cảnh nóng, ân ái 
giữa Trần Bảo Sơn và 
Ngô Thanh Vân, cũng 
như cảnh tắm dưới vòi 
hoa sen nhu bao cuốn 
phim khác đã làm thì 
Ngôi Nhà Trong Hem 
đã vượt qua cửa ải cuối 
cùng là kiểm duyệt. 
Mặc dù mang tiếng là 
phim kính di, loại | 
phim mà khan giả Việt Bay Cap 3 (2012). 


Tâm Hồn Mẹ (2011). 











Hot Boy Noi Loạn Và Câu Chuyện Về 
Thang Cười, Cô Gái Diém, Con Vit (2011) 





Đẻ Mướn (2006). 





PU «4 


Những Cô Gái Chân Dài (2004). 





Giao Lộ Định Mệnh (2010). 
Gs "a. e rr ed 


д 





Chuông Reo Là Bắn (2007). 





Nam dang mong doi, 
Ngói Nhà Trong Hém 
đã không đáp ứng duoc 
yêu câu của người xem. 

Không phải đưa sex 
vào phim là dễ dàng 
moi tui khán giả, phim 
Cam Hung Hoan Hao 
của đạo diễn Nguyễn 
Lê Dũng đã là một đề 
tài tranh cãi và bị báo 
chí, khan giả phê bình 
thang tay về sự hiểu 
biết lệch lạc về những 
người đông tính! Phim 
thực sự đã không mang 
lại một thông điệp gi 
đến người xem, yếu 
kém về kịch bản lẫn 
dựng phim và rap nói, 
phải chang đây là 
những hình ảnh sao 
chép vụn về mà không 
có ý tưởng gì mới? 
phim cuối cùng ra rạp 
chỉ có vài ngày rôi rút 
lui có trật tự! 

Bên cạnh sự xâm 
nhập của phim ngoại 
lân chiếm màn ảnh lớn 
cũng như màn ảnh nhỏ, 
sex đã ảnh hưởng đến 
một só phim như chúng 
ta đã thay: Lưới Troi, 
Những Cô Gái Chân 
Dai, Dé Muon, Chuông 
Reo La Ban, Giao Lộ 
Dinh Mệnh Cánh 
Đồng Bất Tận, Hot Boy 
Nổi Loạn, Bóng Ma 
Học Đưởng, Scandal, 
Lấy Chong Người Ta, 
Tâm Hồn Mẹ, Mùa Hè 
Lạnh... có phải chăng 
họ muốn đưa sex vào 
trong phim là để quyến 
rủ người xem, khêu gợi 
tinh dục hay khiêu 
dâm? hay là vì tính 
nhân văn và nghệ 
thuật? Đây là một yếu 
tó cực kỳ nhạy cảm néu 
không khéo léo, nguòi 
xem co thé phan cam 
và du luận sẽ lên tiếng 
am î! 


Posters 

Yếu tô quan trong không thé thiếu, vi poster (áp-phích) 
chính là những móc xích đầu tiên đưa người xem đến với 
một bộ phim. 

Dé gây sự chú ý, các nhà làm phim còn dau tư vao việc 
thiết kế poster sao cho bat mat, nghệ thuật, dé nhớ, va hấp 
dẫn. Điện ảnh Việt Nam ngày ra có rất nhiều poster phim 
mang dáng dấp Hollywood, trình bày tân kỳ hơn chục năm 
về trước. Có những poster in sâu đậm trong tâm trí người ta, 
nhất là giới hâm mộ điện ảnh, nói đến sơ sơ một vai chỉ tiết 
nhỏ là người ta có thê hình dung ra phim đó là phim gì, 
phim đó hay hay dở... 

Hãng phim Thiên Ngân là một trong những hãng tô chức 
cuộc thi thiết kế poster cho phim Những Cô Gái Chân Dài 
(2004) đầu tiên. Đã có rất nhiều người hưởng ứng, và hầu 
hết những poster đều trình bày rất đẹp và có tính cách 
chuyên nghiệp nữal 

Hãy quan sát những poster sau đây, bạn có thể nhìn thây 
được những điều đó... 








CONG TY BHD HAN HẠNH GIỚI THIỆU 


CÚ NHUNG 
BÍ MAT 
CAN PHAI 
CHON VUI 







luukhánh min hhang ngocquyên 





„ә (XE) 
wt mum] 
р 


I ы 


E 
we 


maix VICTOR М) 


17.09.2010 























nus 
Uf NEF KÛ n O | EA MET GL fitê 


HUYKHÁNH NGỌCDIỆP VANTRANG NGẢNKHÁNH LEKHANH PHITHANHVÂN 


Ch dda 
DAI CHIẾN. 


540 DIEN VICTOR VŨ 









ў] | 


1 nóng di элу vO... 








BANDAXEM ... 


} ot 
CHUA? int 














Trên đây chi là ba yếu tố mà càc nhà làm phim Việt Nam 
dang chü trong dén, nhát là các hàng phim tu nhán. Song 
van dé nan giải van là van dé tài chánh đầu tư có lời hay lỗ, 
phim hay hay phim do lai là mót chuyén khác. 


* Phim có só phán long dong làn dan vi kinh phí của nhà nước tài trợ có giới 
han, rơi rớt lại ở cuối thói ky bao cấp, phim Trung Uy làm xong được "bảo 
quản" tốt, không biết khi nào mới tung ra chiếu ở rạp? Phim này không bị 
cam như Bay Cap 3 vì đây hoàn toàn là phim của tư nhân nên nhà nước 
không có "ngâm tôm" được. Trung Uy phong phanh dán nhãn "Cám trẻ em 
dưới 16 tuoi"? 





b; Aa du x KỶ NIEM 1000 NAM THANG LONG - HÀ NÓI 
А Ws 


a [2 3 
www.dabeatofart.com 





NOKIA : 91505204 ® 


¬ — 
Vn ur LI 
Bê phis hài ing mạn nhất trong nêm 





5 AS 
FULUN TEMES - 


; 
t J 
WET VINH IRAN KIM HOANG ff ос fi н 
AT 


22.04.2011 





Ат cuit pàc віёт: LONG RUGI : 
suÃr cuiéu pàc віёт: L RUG; fi cuo 


LÚC: CHỦ NHẬT 21/08 


GIÁ v£ сні: 6|O.OOOVND 


° | 
.ax HOT, oc Hi, chác chán khong lam bạn that or 


„ШИК дө Ж кв ШЙ MO ЖЛ ЭН ЗК ДЕ PR VỊ о. 
a EI s;ạ ЖИ» a Û Bass F RK КЧ CUL 


PHIM TET 2010 


DUE А VEN 


NGO THANH VAN 


ТҮҮ ТЇЇ NGUYEN 


silence 


Phim của Lê Văn Kiệt 


25; 







TRAN BAO SON 


ИШ, Ë N 
VALENTINE DAY 14/2/2012 














NHUNG THAM HOA TRONG DIEN ANH VIET 


That thoat tién ty 

Không phải đây là lần đầu tiên mà Cục Điện anh Việt Nam đã làm that 
thoát đi một số tiên không 16 khiến cho giới điện ảnh phải xôn xao và lo 
lang! 

Theo nha văn Phạm Viết Dao thi những năm dau 
1990, Cục Điện ảnh (lúc bay giờ gọi là Liên hiệp Điện 
ảnh Việt Nam, tiền thân của Cục bây giờ) đã xảy ra việc 
thất thoát 5,9 ty VND, một só tiên rất lớn trong thời điểm 
này, và kết cuộc là phải có bốn người đi tù về tội tham 
nhũng! 

Tháng 5/2011, kế toán viên Phạm Thanh Hải được 
xem như là một thủ phạm của vụ thất thoát 42 tỷ đồng 
Việt Nam làn này. Theo điều tra lúc ban dau thì đây là — Phạm Thanh Hải 
một vu йа dao, hiện nhà chức trách Việt Nam dang tiếp 
tục điều tra và đã tuyên bó /ệnh truy nã trên toàn quốc, tội phạm hình sự có 
danh sách niêm yết của Interpol. 

Bộ VHTTDL nước CHXHCN Việt Nam đã xác nhận vụ thất thoát chỉ có 
36,8 tỷ VND hồi tháng 9/2011. 














Trang bị lãng phí 

Ngoài việc thất thoát hàng tỷ đồng như vậy, ảnh hưởng không ít gì nhiều 
trong những hoạt động của ngành điện ảnh, một trong những thất thoát khác 
là việc tiêu dùng cũng không đúng ở những trang thiết bị kỹ thuật với giá 
khủng, hàng triệu đô la. 

Thật đáng tiếc khi những trang bị điện ảnh được Cục Điện ảnh đề xuất, 
nhà nước đầu tư bây giờ lại dé xó, năm cuốn chiều hết năm này qua năm nọi 
Tính cho đến ngày hôm nay, nhà nước Việt Nam đã chi trên một ngàn ty 
đồng VND để cho ngành điện ảnh có được những dụng cụ, thiết bị kỹ thuật 
hiện đại nham hội nhập kịp thời với kỹ nghệ điện ảnh thé giới. Chi trong 
vòng 3 năm 1994 - 1996, nhà nước đã chi 115,75 tỷ đồng dé dau tư cho 
chương trình phát triển điện ảnh. 

Nói là thay thế những thiết bị kỹ thuật cũ ký, nhưng những thiết bị này 
vẫn tiếp tục dùng vì những thiết bị mới vẫn chưa sử dụng hết được những 
chức năng của nó, thậm chí có cái hoàn toàn nằm chết tại chỗ vì không biết 
sử dung! cái thì thiếu đầu thiếu đuôi, cái thì không đồng bộ, hoặc đưa vào sử 
dụng lại không có hiệu quả cao! Cũng theo nhà văn Phạm Viết Đảo, ông 
ngạc nhiên: "That là khôi hai, một cơ sở nhu Truong Đại học Sân khẩu Điện 
ảnh cũng mua thiết bị kỹ xảo vé giảng day nhưng lại không sử dụng một giờ 
nào! Tôi đã kiểm tra thiết bị này, yêu cau bát máy lên xem nhưng ông ky sư 
trong giữ không dám vì sợ làm hong may." 

Từ đầu năm 2000, Hãng phim Truyện Việt Nam và Hãng phim Tài liệu 
& Khoa học Trung ương đã có trang bị hệ thống âm thanh lập thé rất hiện 
đại, nhưng cũng phải mất gan hai năm trời để nghiên cứu rồi mới có thé đưa 
vào sử dụng được! Hai cuốn Bén Không Chong và Vào Nam Ra Bac được thí 
nghiệm nhưng cũng vẫn không đạt tới trình độ âm thanh nói! Trong khi đó 
Hãng phim Giải phóng cũng sắm một cái, vài năm sau vẫn năm yên đó, đóng 
bụi chờ mua thêm cho đủ các bộ phận liên kết? 

Năm 1996, nhà nước còn ưu ái đầu tư máy làm kỹ xảo khoảng 2,6 ty cho 
ngành điện ảnh, cụ thể là đưa vào sử dụng ở Viện Phim Việt Nam, Trường 
Đại học SKDA Hà Nội, và Trung tâm Kỹ thuật Điện ảnh. Nhưng vì hiểu biết 
có giới hạn, nông cạn và không nhìn xa trông rộng nên những phần mêm 
làm kỹ xảo cũng nằm chung só phan voi các trang thiét bi khác, thàm chí tró 
nén lac hau trong mot vai nam ké tiép. 

May quay phim cũng vay, Việt Nam cũng sam những máy thứ chiến như 











Năm 2010 là năm kỷ niệm 1000 năm Thăng 
Long - Hà Nội. Đề kỷ niệm năm trọng đại của dân 
tộc và đât nước Việt Nam, Hãng him Truyện Việt 
Nam là đơn vị duy nhất được nhà nước đặt hàng 
sản xuât phim lịch sử vê Lý Thái Tô, người có 
công dựng nước, đã dời kinh đô Hoa Lư về đất Đại 
La, sau trở thành Thăng Long và bây giờ là Hà 
Nội. 

, Khoảng ba năm trước ngày đại lễ, có rất nhiều 
kê hoạch chương trình đê mừng, trong đó có đê án 
thực hiện phim. Theo dự án của đạo diễn Lê Đức 
Tiến, giám đốc Hãng phim Truyện Việt Nam lúc 
bấy gió, thì mọi việc chuẩn bị khá chu đáo, từ kịch 
bản, nhân sự, địa điểm, thời gian... đến van dé then 
chốt nhất là kinh phí làm phim. Điều làm giật mình 
mọi người là kinh phí đầu tư cho cuốn phim mang 
tên Thái Tổ Ly Công Uán là 200 tỷ đồng Việt 
Nam! một con số làm choáng váng giới điện ảnh 
nước nhà. Trong một cuộc bàn luận về vẫn đề này, 
thì UBND Thành phố Hà Nội mong muốn bộ phim 
làm dưới 100 tỷ thì may ra có thể được. Theo kế 
hoạch của đạo diễn Lê Đức Tiến thì cuón phim vé 
Lý Thái Tổ có khoảng 15 phút làm kỹ xảo, có chi 
đạo về võ thuật (Quốc Kiến Dũng, Hong Kong), có 
phần nhạc phim (nhạc sĩ Kitaro), quay phim 
chuyên nghiệp (Đỗ Khả Phong, Trung Hoa), hóa 
trang (Mao Tiên Bình, Trung Hoa)... tất cả đều là 
những gương mặt sáng chói của thế giới mà Hãng 
phim Truyện Việt Nam đã chon mặt gửi vàng nên 
số tiền chi cho họ lên đến gần 200 tỷ! 

Khi đạo diễn Lê Đức Tiến quyết định tổ chức 
đoàn làm phim thì lại xảy ra van đề khác về nhân 
sự, tranh chấp về trách nhiệm và quyền hạn, ai sẽ 
lam đạo diễn giữa Lê Đức Tiến, Đỗ Minh Tuan và 
Lưu Trọng Ninh? Mâu thuẫn này làm dự án càng 
thêm rối ren, không thông nhất được cách làm việc 
và cuối cùng danh phải lỡ hẹn năm kỷ niệm trọng 
đại này. Biết đâu đó, đến năm kỷ niệm 2000 năm 
Thăng Long - Hà Nội lại có một cuốn phim lịch sử 
vĩ đại hơn, hoành trang hơn thì sao? 








Arriflex, trị giá lúc bay giờ là 200 ngàn đô mỗi cái, Việt Nam chơi một lúc 4 
cái, nhưng sau đó số lượng phim quay chỉ vài phim mỗi năm! 

Nói chung là Việt Nam cái gì cũng có, thé giới có gì ta có đó, nhưng than 
ơi, đúng là nhà nghẻo... văng tiền ra cửa só mà không thấy tiếc. Thôi, dé đó 
ngam cho vui mắt, rồi thì cũng có lúc đưa vào Viện bảo tang cho mọi người 
cùng chiêm ngưỡng! 

Thêm một sự lãng phí nữa là van dé in tráng sau khi quay xong, hau hết 
các hãng sản xuất tư nhân, Кё cà nhà nước, đều mang phim sang Thái Lan dé 
in tráng và làm hậu kỳ? Tại sao các nhà làm phim lại không nghĩ đến chuyện 
cần phải cập nhật hóa hoặc hiện dai hóa cai khâu này? có phải chăng, chính 
những người làm phim của nhà nước cũng e ngại, phập phông lo sợ những 
thước phim của mình làm ra sẽ tan trong mây khói? Chuyện đem ra ngoại 
quốc làm là một tốn kém lớn, phim trường Cô Loa ở Hà Nội trang bị kỹ 
thuật tốn kém cả bạc tỷ lại không làm được! phần hậu kỳ làm còn sơ đăng, 
bố cục còn rời rạc không chặt ché, nhuan nhuyén, thiéu sinh dong, lôi cuốn 
và tinh tế ở những phần chuyền tiếp âm thanh và ánh sáng. Lãng phí ngay cả 
khâu đào tạo chuyên viên kỹ thuật không đủ khả năng để làm hậu kỳ với 
những cảnh phức tạp, kỹ xảo với những hiệu ứng đặc biệt, tân kỳ. 





Đốt tiền nhà nước 

Đây là một sự tính toán rất thông minh, có những cuốn phim được làm ra 
tốn hàng tỷ đồng của nhà nước! một hình thức đốt tiền rất hiện đại trong quá 
khứ và hiện nay vẫn còn đang mơn mớn tái phát hiện lại... 

Đã có bao nhiêu cuốn phim tốn hàng ty bac ma không dem lại kết quả gi 
như: Юй Nước Đứng Lên (1,8 ty VND, đạo diễn Lê Đức Tiên), Ngã Ba 
Đồng Lộc (2,1 ty, đạo diễn Lưu Trong Ninh), Bóng Sen (trên 4 tỷ, hợp tác 
với Algeria và Pháp, đạo diễn Trần Đắc và Ama Laskri), Hà Nội 12 Ngày 
Đêm (7,5 tỷ, đạo diễn Bùi Dinh Hạc), Giái Phóng Sai Gon (12,5 tỷ, đạo diễn 









Từ trái sang phải: Đạo diễn Bùi Đình Hạc, từng là Cục 
trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam. Đạo diễn Lê Đức Tiên, 
con cưng của điện ảnh nhà nước và một thời làm giám 
đốc Hãng phim Giải Phóng, Hãng phim Truyện Việt 
ني‎ Nam. Dao diễn Dé Minh Tuấn, đạo diễn các phim Vua 
Bai Rac va Ky Uc Dién Bién. Dao dién Luu Trong 
Ninh, trưởng ban giám khảo LHPVN lần thứ XVII 
(2011), đạo diễn Trần Đắc, nỗi tiếng với phim Sao 
Tháng Tám, và đạo diễn Long Vân, từng đạo diễn phim 
Biệt Động Sài Gòn. 





Long Vân), Ký Ức Điện Biên (13,5 tỷ, đạo diễn Đỗ Minh Tuấn)... 

Với kinh phi đầu tư Kung nhu уду at phải là những cuốn phim hay, 
nhưng kết quả thì hoàn toàn đi ngược lại. Phim Ngã Ba Đồng Lộc thu được 
200 triệu đồng tiên vé, Hà Nói 12 Ngày Đêm thu được 45 triệu đồng tại Sài 
Gòn, Giải Phóng Sài Gon thu về khoảng 170 triệu đồng, Ky Uc Điện Biên 
khoảng 700 ngàn đồng (có nơi chỉ bán được đúng 24 vé!)... thật là thê thảm 
cho những cuón phim xài tiền ty của nhà nước. Đó là chưa ké những cuốn 
phim làm xong rồi.. cất kho! một sự lãng phí, đốt tiền nhà nước không hơn 
không kém gi những phim tiêu tiền ty ké trên. 

Thật đúng là những cuốn phim làm nghèo đất nước, làm lun bai ngành 
điện ảnh! Nhà văn Phạm Viết Đào nhận xét: "Đối với điện ánh thi thut két là | TA k 


E 











<Ü 
#5 
Z 

а 











chuyén nho, chuyén dau tư vào cơ sở vật chat kỹ thuật không mang lại hiệu 
quả, việc đầu tư những khoản tiên lớn vào những bộ phim hoành tráng, cúng 
cụ mà không có người xem mới là những thất thoát lớn nhưng rất khó tìm ra 
thủ phạm." 


Thất thoát tài năng 

Điện ảnh Việt Nam có nhiều tải năng trẻ, nhưng nhà nước chưa thực sự 
quan tâm đến họ. Ngành điện ảnh chưa có kế hoạch đào tạo hoặc thậm chí 
chưa phát hiện được! Tài năng thất thoát, tài năng mai một, tài năng tự phải 
đi tìm những sân chơi khác hoặc bất mãn không hợp tác... 

TS Trần Luân Kim khi còn là chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam cũng có 
tham vọng đưa yêu cầu lên nhà nước, gởi hàng trăm người đi du học ở ngoại 
quốc dé có thê trở vé phát triển điện ảnh nước nhà. Nhung sự việc này đòi 
hỏi cả một quá trình làm việc, nếu không có một cuộc cách mạng, một quyết 
định táo bạo thì những cây đa cây đề ở Việt Nam vẫn bám trụ từ thế hệ này 
sang thế hệ khác làm cản trở những tham vọng đó. Bởi vì phong cách làm 
việc, những suy nghĩ và hành động, tư duy của người lãnh đạo, công chức 
làm việc vẫn với thái độ ích kỷ cá nhân, bè phái, phong kiến cửa quyên, 
thậm chí tham nhũng nữa... nên khó mà thực thi được. Phải mất 30 năm, 50 
năm may ra mới có thé thay thế lớp người có thu như vậy, tai năng của 
những lớp trẻ mới có thé phát triển được. Chính vi vậy, bên ngoài và bên 
trong ngành điện ảnh phải có thay đổi nhân sự, thay đôi bản chất con người 
thì việc đầu nhân tài mới có thê tiến hành được. Cũng chính vì bản chất 
con người đó, ảnh hưởng không những đến cả những người ngoại quốc khi 
làm việc chung với nhau, một sự thất thoát về nguồn vốn đầu tư của nước 
ngoài phải chay xa về khâu giây tờ quá phức tạp và mát thì gid! 

Nói như kiêu đạo diễn Phạm Việt Thanh, dòng sông điện ảnh tại 
LHPVN lần thứ XVII, thi dong sông của ông là những góp chung của các 
thế hệ điện ảnh cùng... chung một dong sông, nhưng lại không trôi qua được 
bién lớn! nhân tài vẫn không thể tìm thay được nếu như lán quan chung một 
dòng sông ấy mà càng ngày nước càng đục! Ai cũng biết, tương lai của điện 
ảnh Việt Nam là nam trong tay của những người trẻ tuổi đầy những tham 
vọng và đam mê điện ảnh. Họ chính là những dòng sông tinh khiết, rực rỡ, 
và có sức mạnh tuôn trào ra dai dương... nhưng dòng sông này bao gid mới 
phá được bờ? 


Mất cơ hội, mất ngoại tệ 

Không phải đây là lần đầu tiên mà Việt Nam đã mat đi những cơ hội dé 
có thêm ngoại tệ. Năm 1992 đoàn làm phim của đạo diễn Oliver Stone dự 
định quay ngoại cảnh tại Việt Nam cho cuốn phim mang tên Heaven and 
Earth đã phải quay sang nước láng giéng là Thái Lan dé tiếp tục. Năm 1996, 
đoàn làm phim Tomorrow Never Dies của hang United Artists do đạo diễn 
Roger Spottiswoode dan dau với các tai tử Pierce Brosnan (vai điệp viên 
007), Michelle Yeoh (vai Wai Lin), Jonathan Pryce... đã phải chuyên sang 
Thái Lan và Malaysia dé hoàn tat đúng thời hạn. 

Không riêng chỉ có Hollywood mà cả đoàn làm phim của Nam Hàn là 
Lee Joon-ik (о|&°!) khi lam phim Sunny (H2 +201) cũng đã phải chay sang 
Thái Lan. Ông rất tiếc là kịch bản của ông bị kiểm duyệt quá khắt khe và 
điều kiện làm phim ở đây quá thiếu thôn, không đủ trang thiết bị. 

Do những điều kiện của Việt Nam đưa ra quá phức tạp, rườm rà thủ tục 
giấy tờ, cộng thêm mối lo sợ về nói dung chính tri, phản động... nên Việt 
Nam đã mất đi một nguồn ngoại tệ sẵn có. So với các nước trong khối Cộng 
sản hiện nay, Nga Sô và Trung Quốc đã cởi mở rất nhiều cho các đoàn làm 
phim đến quay. Hình ảnh của đất nước họ được thế giới chú ý đến, và theo 
sau là ngành du lịch được phát trién, ngoai té thu vao rat dang ké, kinh té tro 








val 





Hình trên, đó là những tài 
năng trẻ tham gia 2009 
International Student Film 
Festival Hollywood 6 tiéu 
bang California, Hoa Ky. 
Ho là những người đã bi 
lãng quên ở LHPVN lần 
thứ XVI... Và cùng chung 
số phận có nhóm làm 
phim TRUE D Animation 
cua Doan Trong Hai, xuat 
sắc trong cuốn phim hoạt 

họa ngắn mang tên Có Bé £ 
Bán Diém (hình bên phải) Wa АШ 
từng được chiếu trên đài | * 
truyén hinh Viét Nam dip 
Giang Sinh 2011, va nhiéu ban tré khac trong cac du an 
của trường điện ảnh, cua các nhóm làm phim độc lập, 
phim ngắn 48 giờ... đều những tia sáng láp lánh mà những 
người làm công tác văn hóa điện ảnh lại không nắm lấy cơ 
hội để có thé đầu tư trong tương lai, phát triển điện ảnh 
nước nha! (Ảnh: TTO) 


HANS CHRISTIAN ANDERSEN 

CÓ BÉ 

p ^ 
BAN DIEM 





Hinh bén trai: 
Tiên si điện anh hoc 
Tran Luân Kim, 


nguyên chủ tịch Hội 
Điện ảnh Việt Nam, 
người có hoài bão 
muốn phát triển điện 
ảnh Việt Nam, nhưng 
quyền hành thì lại có 
giới hạn (tuy ông đã 
một thời nắm giữ chức 
Bí thư đảng đoàn Hội 
Điện ảnh Việt Nam). 








Đạo diễn Phạm Việt Thanh và phu nhân là nữ tài tử 
Lê Khanh tại LHPQTVN lần thứ I, 2010. 
Ong là người dàn dựng chương trình Dong sông điện ánh 
tại Liên Hoan Phim Việt Nam lần thứ XVII (2011). 





nên dói giàu và vững mạnh. 


Đâu tháng 9/2010, ông Đỗ Duy Anh, trưởng ban Quốc tế Cục Điện ảnh 


Việt Nam có cho báo chí biết răng, việc cung cấp dịch vụ sản xuất phim của 
cá nhân hay tó chức nước ngoài vẫn chưa cáp phép trực tiếp mà cần phải có 
đối tác Việt Nam hợp tác và đứng tên. Căn cứ vào đó, đối tác Việt Nam phải 
gửi đến Cục Điện ảnh các văn bản quy định tại điều 23 của Luật Điện ảnh. 
Hồ sơ yêu cầu được cấp giây phép gôm đó don xin dé nghị cấp giấy phép, 


kịch bản bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài. 
Trong thời han 30 ngày ké từ ngày nhận don, 
Cục Điện ảnh sẽ cấp giây phép làm phim, và 
nêu nhu không hội đủ các điều kiện, hỗ sơ 
thiếu sót thì Cục Điện ảnh sẽ có văn thư nêu 
rõ ly do tại sao. 

Như vậy thời gian làm thủ tục có quá 
nhiêu khê, đó là chưa kê thủ tục giây tờ nhập 


"Việt Nam luôn khuyến khích 
các hãng phim nước ngoài tham 
gia sản xuất tại Việt Nam. Cục 
Điện ảnh sẽ tạo điều kiện tối da 
cho các nhà làm phim nước 
ngoài. Đặc biệt, Việt Nam chưa 
đánh thuế đối với các nhà làm 
phim nước ngoài. Thu tục hành 





cảnh, hải quan, giấy phép của địa phương, và chính cũng đã được cai cách 
có thé trong tương lai cả thuế má nữa! у 
Tuy vay, định kiến với Việt Nam, nhiều Phim.” -Ông Đỗ Duy Anh, Trưởng 
phòng Hợp tác Quôc tê, Cục Điện ảnh Việt 
nhà làm phim ở Hollywood cũng như сас Nam tại buổi toa đàm Việt Nam - Moi 
quốc gia khác bây giờ vẫn chưa thây Việt na ru d HH E eaten 
Nam có dâu hiệu coi mo và hap dan đề thực 
sự nhúng tay vào làm phim ở Việt Nam! Họ chưa thấy đường hướng mới mẻ 
nào dé đầu tư hoặc kinh doanh điện ảnh, ngoại trừ công việc xây dựng các 
rạp chiêu bóng, nhập cảng phim, quảng cáo thương mại và hệ thống truyền 
hình (kê cả truyền hình cáp và truyền hình vệ tinh). Nhưng hau hết các tập 
đoàn kinh doanh hiện nay đều là người Đài Loan hoặc Nam Hàn đâu tư 
trong những lãnh vực này. 

Họ hy vọng tương lai Việt Nam sẽ cải thiện tốt những vấn đề trên và phải 
ro rang về chính sách cũng như luật điện ảnh. Họ mong muốn Cục Điện ảnh, 
nơi có thâm quyền nhất, làm được nhiệm vụ và chức năng như những Film 
Commission ở các quốc gia khác. Trong một cuộc hội thảo của AFCnet ở Hà 
Nội hồi đầu năm 2012, Việt Nam là một thành viên mới gia nhập mạng lưới 
này, bà Cục phó Cục Điện ảnh Việt Nam là Ngô Phương Lan đã thú nhận, 
trên thực tế thì Việt Nam chưa có đủ điều kiện dé làm một vai trò như Film 
Commission, Cục Điện ảnh chưa có chu động trong van dé này, va theo Luật 
Điện ảnh Việt Nam thì chưa có đề cập đến. Tuy nhiên, bà Phương Lan cũng 
cho biết rằng, Việt Nam đã khai thông rất nhiều cho việc mở rộng thi trường 
điện ảnh, giảm bớt thủ tục, và tạo cơ hội cho các nhà làm phim nuớc ngoài 
tới Việt Nam làm phim. Chờ xem... 


Song dở, chết dở 

Đó là tình trạng của các hãng phim 
nha nước hiện nay trong cơ chế thị 
trường. Thảm họa này kéo dai từ nhiều 
năm nay, ảnh hưởng đến cuộc sóng của 
những người làm việc theo biên chế nhà 
nước, vẫn thường quen với cách sống 
của thời bao cấp. Không tiền nhà nước 
tài trợ cho các hãng phim để làm phim 
thì công nhân viên sẽ chết đói! 

Hãng phim Truyện Việt Nam được 
mệnh danh là anh ca do đã phải điêu 
đứng, tiêu tàn, và đang sóng thoi thóp bằng những hơi thở yếu ớt. Hãng phải 
cho thuê mặt bằng, văn phòng, cử người ra ngoài làm thêm dé kiếm thêm thu 
nhập. Nào ai có ngờ, đến hãng phim bây giờ là những quán phở, quán ăn 


Hãng phim Truyện Việt Nam trên đường 
Thụy Khuê, Hà Nội, lại điêu tàn và vắng vẻ, thiếu 
số đỏ nên không ai đám nhào vô kinh doanh! 














Ui 
Y) 


—. 


E 





Cảnh trong phim Sunny (#2 #zo/,2008) của đạo diễn 
Lee Joon-ik quay tai Thái Lan thay vi tai Viét Nam. Kinh 
phi tốn tại đây khoảng 2,5 ty won, tuong duong với 2,5 
triéu USD. Viét Nam dà mát di co hói này, không ngoai të. 
Day là một sự kiện xảy ra không phải chi Hollywood, mà 
(Ảnh: Hancinema) 


cả Nam Hàn nữal 





Do những bat đồng với Việt Nam sau khi cùng tác giả 
Le Ly Hayslip đến Việt Nam để khảo sát, đạo diễn Oliver 
Stone đã quyết định tái dựng lại làng Kỳ Là (tương tự như 
ở Quảng Nam) ngay tại Phang-Nga, khoảng 47 miles về 
phía Bắc Phuket, Thái Lan. Đoàn làm phim đã bắt đầu 
quay từ tháng 10/1992 với các diễn viên chính là Lê Thị 
Hiệp, Joan Chen, Tommy Lee Jones, Dr. Haing Ngor... 
cùng với hang ngàn diễn viên quan chúng. Thailand Film 
Commission đã cung cấp tất cả mọi dịch vụ mà đạo diễn 
Oliver Stone yêu cầu, và cuốn phim Heaven and Earth đã 
thành công mỹ mãn, đưa tên tuổi của ông lên đài danh 
vọng của kỹ nghệ làm phim ở Hollywood, một thành công 
đáng ké sau Platoon va Born on the Fourth of July (cả hai 
phim nay đều có quay ngoai cảnh ở Philippine). 

(Ảnh: Elizabeth Stone) 





l1 1 1111111111111) 11 11111111115... 

















moc day chung quanh với những hương vi bay loạn ca không gian 5.000m? 
của hãng trên một manh dat vàng hay kim cương gi đó của thành phó Ha 
Nôi. Nhiéu phóng 6c đã phải đóng cửa với những ô khóa to lớn vì không có 
việc! Văng vẻ, tiêu điêu là tình trạng hiện nay của Hãng phim Truyện Việt 
Nam. 

Ó thành phố Sài Gòn thì lại khác, "Cho đến thoi điểm này, thật tinh tôi không 
hoi cuối năm 2011 Thanh tra chính phú ^^ fhûy môt tin hiểu nào về cái gọi là "di 
đã phát hiê hiề nh t dud lén" cua Hàng phim Giải Phóng, du don vi 

> A a р an ш шш chuyển hình thức mới là công ty TNHH 
dau tư Cai tao, nang cap phim (Truong một thành viên. Việc làm phim truyền hình 


và cơ sở vat chất, kỹ thuật Hãng phim cũng chi là cách lấy ngắn nuôi dài, nó 
Giới Phóng. Bi Hới pii p дас е е mot ODE 
24 ; + „ Phim từng có một thoi lung lây. Có thé nói, 

Theo dự kiên thì sau khi Bộ Hãng phim Giải Phóng giờ đây giống như 


VHTTDL phê duyệt hồi năm 2003 với mor người đã già coi, sống bằng cái bóng 
tong số dau tư là 163,3 ty VND thi dự “uá khi cua chính minh." — 

án phải hoàn thành vào năm 2007 gồm TS 
12 tang lầu, một tang ham, một tầng mái, trường quay, va cải tao nha 5 tang 
ké bén. Nhung tat ca déu không đúng kế hoạch, trong quá trình thực hiện đã 
có 3 quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án đưa tổng số tiền đầu tư lên tới 
236,3 ty (tính đến tháng 7/2010) làm hao hụt ngân sách nhà nước. 

Sai sót tram trọng trong dự án có van đề xây dựng rạp chiếu bóng trên 
tang lâu 3, 8 và 10 không đúng tiêu chuẩn an toàn, hỏa hoạn khi cấp cứu (sai 
qui dinh của Luật Phòng cháy Chữa cháy của Việt Nam). 

Trong khi dự án 
đang tiễn hành chậm 
chạp như vậy thi 
Hãng phim Giải 
Phóng nhờ có mảnh 
đất vàng nên cũng thu 
nhập được nhờ cho 
thuê chỗ giữ xe và 
cho tư nhân thuê làm 
rạp chiếu bóng Cine- 
box năm kế bên cạnh. 

Như vậy là cả hai 
hãng phim lớn của 
nhà nước đang sống 
dở chết dở từng ngày 
mot. Hãng phim 
Truyện Việt Nam thi than thiếu só dó nên các doanh nghiệp không dám nhào 
vô kinh doanh. Da hơn 10 năm nay, hang phim đã phải trong thé kẹt, việc cô 
phân hóa theo chủ trương của nhà nước là một chặng đường gay go day thử 
thách. Cũng như ở Hãng phim Giải Phóng (đã trở thành công ty TNHH một 
thành viên) cũng không cô phan hóa nói vi mức qui định tài sản khá cao. Đó 
là những lý do mà các hãng phim còn tòn tại, không chủ động được nguồn 
vốn dé có thê tự sản xuất phim, không dám liêu lĩnh kinh doanh phim giải tri 
thương mại (vì biết chắc là sẽ thất bại thê thảm, không dành được phần 
thăng trong tay mình đối với các hãng phim tư nhân hiện nay). Các hãng 
phim quốc doanh sẽ đôi mới và hội nhập còn là một con đường dai...! 

Những thảm họa trong điện ảnh Việt còn nhiều, chưa Кё đến thảm hoa 
xây dựng phim trường Cô Loa cũng tốn hàng trăm tỷ bạc, rồi sẽ về đâu? 
chưa ké đến những thám họa trước và sau những giải Bóng sen vàng của các 
kỳ LHP Việt Nam, hoặc giải Cánh diéu vàng của Hội Điện ảnh? điều nghịch 
lý mà ai cũng nhìn thấy, phim nào đoạt giải đều là những phim không bán vé 
được ở các rạp chiều bóng! Và cuối cùng là, thảm họa của các nhà làm 
phim, đạo diễn quốc doanh khi nhà nước đang dan dan bỏ roi ho! 


là nơi giù xe cho Cinebox năm bên cạnh. 











Đạo diễn Dinh Anh Dũng, người đã từng gắn bó với thói hoàng kim 
của Hang phim Giải Phóng trong thập niên 80-90 nhận xét: “Xã hoi 
thay đổi là diéu tất yeu nhưng nếu người lèo lái giỏi thì vẫn có thé 
định hướng được đường đi cho đơn vị mình trước sự chuyển biến của 
thi trường... Van dé van là ở con người. Don vị di lên hay di xuống 
cốt lõi van là do ở người đứng dau và có lực lượng sáng tạo giỏi. " 





"Vai trò "anh cả đỏ" của điện ảnh quốc doanh bây giờ chỉ còn là hào 
quang của quá khứ. Nếu vịn vào đó để xin tài trợ làm phim nhưng lại 
không theo kịp những chuyển biến của xã hội thì để làm gì? Đã đến 
lúc cần quên hào quang quá khứ ấy để thiết lập mô hình mới cho nên 
điện ảnh... Can xóa số chứ không thể nuôi mãi một bộ máy i ach kém 
hiệu quả. Các hang phim quốc doanh bây giờ giống như một bệnh 
nhân ung thư vậy. Phẫu thuật may ra còn sống chứ nếu cứ chân chừ 
sợ làm ảnh hưởng các cơ quan xung quanh, cứ có bom máu vào để 
nuôi những tế bào đã day mam bệnh thì sớm muộn gì cũng chết" 
- Đạo diễn Vinh Son, người đã phải làm lĩnh đánh thuê vì cuộc sông, cứu đói đơn 
vi tạm thời băng nguôn thu từ phim truyền hinh. Ong nói tiêng với phim Trang Nơi 
Đáy Giêng. 


Gái Nhảy 
(TP HCM gần 5 tỷ đồng, cả nước 13 tỷ) 
Thung Lũng Hoang Vắng 
(TP HCM 120 triệu) 
Hà Nội 12 Ngày Đêm 
(TP HCM gan 52 triệu) 
Trái Dang 
(TP HCM gan 10 triệu) 
Người Di Tìm Giác Mơ 
(TP HCM 80 ngàn dong, 4 khán giả) 
Mùa Oi 
(có Бибі chiếu 20 khán giả) 
Doanh thu chiếu bóng trung bình mỗi phim Việt Nam: 
10 triệu đồng 
Chi phí làm phim trung bình mỗi phim nhựa Việt Nam 
trên dưới 1 tỷ đồng, đặc biệt có phim 7 tỷ như 
Ha Noi 12 Ngày Đêm 
(Nguôn: Fafilm VN tai TP HCM) 





Рл, Awl 


` 
^ 


Dé án quy hoach phát trién dién ành 
cua Bó VHTTDL Viét Nam 


Ngày 11 tháng 3 nam 2011, Cục Điện anh (Bộ 
VHTTDL) đã tó chức Hội nghị tông kết 5 năm chương trình 
mục tiêu quốc gia hỗ trợ phát triển điện ảnh từ 2006-2010 
tại thành phố Buôn Mê Thuộc (Đắc Lắc). 

Chương trình đã cung cấp 17 bộ máy chiếu âm thanh lập 
thé, 96 máy chiếu phim nhựa, 215 bộ máy chiếu video, và 
100 xe chiêu bóng lưu động cho các tinh, thành phó. 

Trong kế hoạch dành cho điện ảnh đến năm 2015, Bộ 
VHTTDL sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng và phát triển hệ thông 
thiết chế điện ảnh (dựng và lồng tiếng dân tộc thiểu số cho 
một số trung tâm điện ảnh) với kinh phí 470 tỷ đồng. 

Theo văn bản số 119/TTr-BVHTTDL đã gửi cho Thủ 
tướng Chính phủ với đề án quy hoạch ngành điện ảnh quốc 
gia cho đến năm 2020 và tầm nhìn xa hơn nữa trong tương 
lai là năm 2030. Đề án có nêu ra sự cần thiết của việc quy 
hoạch trong điều kiện thế giới hiện nay cũng như Việt Nam, 
hệ thông truyền thông và công nghệ giải trí đang phát triển 
mạnh mẽ, ngành điện ảnh cần phải đôi mô hình, cơ chế hoạt 
động dé phù hợp với quy luật khách quan. Quy hoạch này có 
khả năng giúp ngành điện ảnh phát triển toàn diện và phù 
hợp với phương hướng phát triển và hội nhập trong giai 
đoạn mới. 

Trong phan 1, nội dung của dé án ghi rõ thực trạng điện 
ảnh Việt Nam hiện nay có nhiều thuận lợi nhưng cũng nhiều 
khó khăn thách thức về cơ chế tổ chức, nhân lực, cơ sở vật 
chất kỹ thuật, sản xuất, phát hành, đào tạo, lý luận, phê bình, 
lưu trữ... 

Phần 2 ghi nhận mục tiêu tổng quát của quy hoạch là xây 
dựng một nên điện ảnh Việt Nam tiên tiễn, đậm đà bản sắc 
dan tộc, có vi trí xứng đáng ở khu vực Á châu và trên thế 
giới, trong đó chú trọng đến hiện đại hóa công nghiệp điện 
ảnh cùng với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nghệ sĩ có chất 
lượng cao, đặc biệt là huy động mọi nguồn lực xã hội nhám 
thực hiện xã hội hóa điện ảnh. 

Cũng trong phân 2 của dé án, quy hoạch được chia ra làm 
2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ 2011-2020 và giai đoạn 2 từ 
2020-2030. Ở giai đoạn 2 thì chú trọng đến mục tiêu tiến tới 
công nghệ sản xuất và pho biến phim đạt trình độ tiên tiến, 
thực hiện quay kỹ xảo đạt trình độ chuyên nghiệp thé giới, 
100% phim có âm thanh lập thể, 40% phim phải đạt trình độ 
khá trở lên so với khu vực và thế giới, có phim đạt giải cao 
tại các kỳ LHP Quốc tế, phim truyện nhựa trong nước phải 
đạt ít nhất là 35% so với phim nhập khẩu... 

Quy hoạch có đề ra 8 nội dung chính: 
1.Vé sản xuất phim, chủ tiêu đến năm 2020, sản xuất phim 
nhựa ít nhất đạt 36-40 phim nhua/nám.. Dén nám 2030 chi 
tiéu là 70-80 phim nhua/nám. 

2. Vé phát hành phim, xuát kháu 1096 só luong phim (4 
phim) de61n nám 2030 là 20% (14-16 phim). Các phim xuát 
kháu phải bao dam chat lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật cao. 

3: мё phô biến phim, bao gom dau tư xây dung, cải tao, nâng 
cấp các rạp chiếu bóng, đầu tư vào các đội chiếu phim lưu 
động. 

4. Về đào tạo nguón nhân lực, quy hoạch lâu dai trong công 
tác tuyên sinh cùng với việc xây dựng đội ngũ giảng viên, 
giáo viên chuẩn quốc gia, trong đó có tang cường cả việc 
đầu tư cơ sở vật chất tại các nơi đảo tạo. 

5. Về cơ sở vật chất, kỹ thuật. T6 chức lại các cơ sở như 


Trung tâm Kỹ thuật Điện ảnh Việt Nam ở Hà Nội và Công 
ty TNHH một thành viên Phim Giai Phóng ở TP. HCM. 
Thực hiện Trường quay Cô Loa và xây dựng thêm một số 
trường quay khác vào năm 2030. 

6. Về công tác thông tin tuyên truyền thì dé án có quy hoạch 
tăng cường công tác lý luận phê bình và tích cực quảng bá 
phim Việt Nam bằng mọi hình thức. 

7. Về van đề hợp tác quốc tế, Việt Nam sẽ tích cực tham gia 
các hoạt động Liên Hoan Phim Quốc Té, giới thiệu điện ảnh 
Việt Nam ở nước ngoài. Củng có và hoàn thiện LHPQT 
Việt Nam cũng như hợp tác chặt chẽ với nu7ước ngoài để 
sản xuất phim. 

8. Về lưu trữ phim, ngành điện ảnh sẽ tiếp tục xây dựng khu 
lưu trữ hình ảnh động, hoàn thiện hệ thống in chuyên kỹ 
thuật số, thiết lập hệ thống quản lý, hoàn thiện các quy trình 
và văn bản. 

. Ngoài ra, trong dé án còn ghi rõ những giải pháp trong 
điểm là day mạnh tốc độ hoàn thành Trường quay Сб Loa, 
hoàn thiện cơ cấu tô chức điều hành các doanh nghiệp sản 
xuất phim, chuyên đổi hình thức sở hữu Doanh nghiệp Nhà 
nước sang Công ty Cô phân và tô chức Qũy hỗ trợ điện ảnh, 
xây dựng co ché chính sách thực hiện xã hội hóa. 

Do đặc thù của điện ảnh là một ngành nghệ thuật tổng 
hợp nhiêu loại hình nghệ thuật gắn liền với khoa học công 
nghé nên việc đầu tư cho điện ảnh đòi hỏi kinh phí lớn. 

Sau vụ thất thoát may chuc ty đồng ở Cục Điện ảnh và 
sau "Hội nghị Diên Hong" của giới điện ảnh tại Đồng Mô, 
Hà Nội hồi tháng 9, 2011, Bộ VHTTDL Việt Nam đã lang 
nghe nguyện vọng của giới điện ảnh, thì đề án quy hoạch 
phát triển điện ảnh Việt Nam sẽ được bô sung thêm nhiều 
chi tiết thực té và hoàn thiện hơn theo tình hình hiện nay. 

Cục trưởng Lại Văn Sinh và Cục phó Nguyễn Ngọc 
Minh bị đình chức va thay thé vào đó là bà Ngô Phương Lan 
(chính thức được bó nhiệm Cục trưởng ngày 27/7/2012). 
Liên Hoan Phim Việt Nam lần thứ XVII vẫn tiễn hành và 
thành công tại Phú Yên hồi cuối năm 2011. 

Cuối tháng 8/2012, Bộ Văn Hóa Thông tin và Du lịch đã 
quyết định thành lập một hội đông tuyến chon phim dự giải 
Oscar (The Academy Awards) nhiệm kỳ 2012-2014 gồm có 
12 thành viên, đứng đầu là ông Huỳnh Vĩnh Ai (Thứ trưởng 
Bộ VHTTDL) làm chủ tịch, bà Ngô Phương Lan (Cục 
trưởng Cục Điện ảnh) làm phó chủ tịch. Các thành viên khác 
bao gôm: Nguyễn Văn Tình (Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc 
tế), Bùi Đình Hạc (đạo diễn, chủ tịch Hội đồng Trung ương 
Thâm định phim truyện), Nguyễn Thị Hồng Ngát (nhà biên 
kịch, phó chủ tịch thường trực Hội Điện ảnh Việt Nam), 
Nguyễn Hữu Thước (Vụ trưởng Vụ Văn hóa Nghệ thuật 
Ban Tuyên giáo Trung ương), Nguyễn Danh Dương (giám 
đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia), Vũ Xuân Hưng (đạo 
diễn, phó giám đốc Hãng phim Truyện Việt Nam), Lý 
Phương Dung (nhà biên kịch, trưởng Phòng Nghệ thuật Cục 
Điện ảnh), Phạm Thanh Hà (nhà quay phim), Trịnh Thanh 
Nhã (nhà biên kịch), và họa sĩ VI Ngọc Mai. Hội đồng sẽ 
xem xét, chọn những phim xuất sắc nhất trong năm dé gửi đi 
tranh giải Oscar của Hàn Lâm Viện Phim ảnh Nghệ thuật và 
Khoa học Hoa Kỳ (The Academy of Motion Pictures Arts 
and Sciences). Đây là một bước tiến trong quá trình phát 
triển điện ảnh Việt Nam vé mặt tó chức nhân sự va phương 
cách làm việc, hội nhập với điện ảnh thế ĐIỚI. 


LUAT BIEN ANH 


| | | LUẬT ĐIỆN ANH | I 
CUA QUOC НО! NƯỚC CONG НОА XÃ HOI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SO 62/2006/QH11 NGAY 29 THANG 6 NAM 2006 


Cán cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bó sung theo Nghị quyết 
số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, ky họp thứ 10; 


Luật này quy định về điện ảnh. 


CHUONG I 
NHUNG QUY DINH CHUNG 


Điều 1. Pham vi điều chỉnh 


Luật này quy định về tó chức va hoạt động điện ảnh; quyền và nghĩa vu cua tó chức, cá nhân tham gia hoạt động điện 
ảnh. 


Điều 2. Đối tượng áp dụng 


Luật này áp dụng đối với tó chức, cá nhân tham gia hoạt động điện anh, tô chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động 
điện ảnh tại Việt Nam. 


Điều 3. Áp dụng Luật điện ảnh 


1. Hoạt động điện ảnh va quản lý hoạt động điện ảnh phải tuân thủ quy định của Luật này và các quy định khác cua 
pháp luật có liên quan. 


2. Trường hợp điêu ước quốc té mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy dinh khác với quy dinh 
của Luật này thì áp dụng quy định của điêu ước quôc tê đó. 


Điều 4. Giải thích từ ngữ 
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 


1. Điện ảnh là loại hình nghệ thuật tổng hợp thể hiện bằng hình ảnh động, kết hợp với âm thanh, được ghi trên vật liệu 
phim nhựa, băng từ, đĩa từ và các vật liệu ghi hình khác đê phô biên đên công chúng thông qua các phương tiện kỹ thuật. 


2. Tác phám điện anh là sản phẩm nghệ thuật được biểu hiện bằng hình ảnh động kết hợp với âm thanh và các phuong 
tiện khác theo nguyên tắc của ngôn ngữ điện ảnh. 


3. Phim là tác phẩm điện ảnh bao gom phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình. 


Phim nhựa là phim được sản xuất bằng phương tiện kỹ thuật điện ảnh, được ghi trên vật liệu phim nhựa để chiếu trên 
màn ảnh thông qua máy chiêu phim. 


Phim vi-đi-ô là phim sản xuất bằng phương tiện kỹ thuật vi-đi-ô, được ghi trên băng từ, đĩa từ và các vật liệu ghi hinh 
khác đê phát thông qua thiết bi vi-di-6. 


Phim truyền hình là phim vi-đi-ô để phát trên sóng truyền hình. 

Băng phim, đĩa phim là sản phẩm của phim vi-di-6 hoặc được in sang từ phim nhựa. 

4. Kịch bản văn học là sản phẩm sáng tạo của biên kịch dưới dạng văn bản thê hiện toàn bộ diễn biến của câu chuyện 
phim. 

5. Kịch ban phán cảnh là sản phám sáng tao của đạo diễn dưới dang văn ban thê hiện kỹ thuật chuyên môn và phương 
pháp thực hiện các cảnh quay của bộ phim dựa trên kịch bản văn học. 


S 
® 
2. 
3 
3 

E 


tiếc m 
hei æ 
son 


< 
535 
ans 





= Điện Anh® 


E $2 
D 
fs 
З 5 
8 


® Luyên tiếc Ð 
mêt thei 


vang son 





6. Hoạt động điện anh là hoạt động bao gồm sản xuất phim, phát hành phim và phô biến phim. 
7. Sản xuất phim là quá trình tạo ra tác phẩm điện ảnh từ kịch bản văn học đến khi hoàn thành bộ phim. 
8. Phát hành phim là quá trình lưu thông phim thông qua hình thức bán, cho thuê, xuất khâu, nhập khẩu. 


9. Pho biến phim là việc đưa phim đến công chúng thông qua chiếu phim, phát sóng trên truyền hình, đưa lên mạng 
Internet và phương tiện nghe nhìn khác. 


10. Cơ sở điện ảnh là cơ sở do tô chức, cá nhân thành lập, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phim, phát hành phim, phó 
biên phim theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 


11. Cơ sở dịch vụ sản xuất phim là cơ sở điện ảnh cung cấp phương tiện, trang bi, thiết bị kỹ thuật, bêi cảnh và nhân lực 
cho việc sản xuât phim. 


12. Chủ sở hữu phim là tó chức, cá nhân đâu tư tài chính dé sản xuất phim, mua quyên sở hữu phim; được cho, tặng 
hoặc thừa kê quyên sở hữu phim và các hình thức khác theo quy định của pháp luật. 


Điều 5. Chính sách của Nhà nước vé phát triển điện ảnh 


1. Dau tư xây dựng nên điện ảnh Việt Nam tiên tiên, đậm đà bản sac dân tộc, hiện đại hoá công nghiệp điện ảnh, nâng 
cao chat lượng phim, phát triên quy mô sản xuât va phô biên phim, đáp ứng nhu câu đời sóng tinh thân ngày càng cao của nhàn 
dân, góp phân phát triên kinh tê - xã hội, mở rộng giao lưu văn hóa với các nước. 


2. Khuyến khích mọi tô chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh theo quy định của pháp luật; bảo đảm để các cơ sở 
điện ảnh được bình dang trong hoạt động, được hưởng các chính sách ưu dài vé tín dụng, thuê va dat dai. 


3. Dau tư có trọng tâm, trọng điểm thông qua chương trình mục tiêu phát triển điện ảnh nham phát huy sự sáng tạo nghệ 
thuật; đây mạnh công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động điện ảnh; đào tạo, bôi dưỡng 
nhân lực vê chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý hoạt động điện ảnh; nâng cao cơ sở vật chât kỹ thuật cho sản xuât và phô biên 
phim. 


4. Tài trợ cho việc sản xuất phim truyện về đề tài thiếu nhị, truyền thống lịch sử, dân tộc thiêu số; phim tài liệu, phim 
khoa học, phim hoạt hình. 


5. Tài trợ cho việc phô biến phim phục vụ miễn núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, nông thôn, thiếu nhi, lực lượng vũ 
trang nhân dân, phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại; tó chức, tham gia liên hoan phim quốc gia, liên hoan phim quốc 
té. 


6. Trong quy hoach khu dó thi phài dành quy dát dé xày dung rap chiéu phim. 
Chính phü quy dinh cu thé viéc thuc hién các chính sách quy dinh tai Diéu nay. 


Điều 6. Quy hỗ trợ phat triển điện ảnh 

1. Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh được thành lập dé sử dụng cho các hoạt động sau đây: 

a) Thuong cho phim có giá tri tư tưởng, nghệ thuật cao; 

b) Hỗ trợ sản xuất phim thé nghiệm nghệ thuật, phim đầu tay được tuyên chon dé dua vào sản xuất; 
c) Hỗ trợ cho các hoạt động khác để phát triển điện ảnh. 


2. Quy ho trợ phát triên điện ảnh bao góm nguôn hô trợ từ ngân sách nhà nước, tài trợ của tô chức, cá nhân trong nước, 
tô chức, cá nhan nước ngoài. 


Chính phủ quy định cu thê việc thành lập và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển điện anh. 


Điều 7. Bao hộ quyên tác giả, quyền sở hữu tác phẩm 


Nhà nước bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan, quyền sở hữu tác phẩm của chủ sở hữu tác phẩm điện ảnh theo quy 
định của Bộ luật dan sự và Luật sở hữu trí tuệ. 


Điều 8. Nội dung quản lý nhà nước vé điện ảnh 


1. Xây dựng và tô chức thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp điện anh; ban hành 


van bản quy phạm pháp luật về hoạt động điện anh. 

2. Quản lý công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong hoạt động điện ảnh; đào tạo, bồi dưỡng nhân lực 
vê chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý hoạt động điện ảnh. 

3. Quản lý hợp tác quốc tế trong hoạt động điện ảnh. 

4. Cấp, thu hồi giấy phép trong hoạt động điện ảnh. 


5. Thực hiện công tác khen thưởng trong hoạt động điện ảnh; tuyển chọn và trao giải thưởng đối với cá nhân và tác 
phâm điện ảnh. 


6. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tổ cáo và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động điện ảnh. 





Điều 9. Cơ quan quản lý nhà nước về điện ảnh 

1. Chính phủ thông nhất quản lý nhà nước về điện ảnh trong phạm vi cả nước. 

2. Bộ Văn hóa - Thông tin chịu trách nhiệm giúp Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về điện ảnh. 

3. Bộ, cơ quan ngang bộ phối hợp với Bộ Văn hóa - Thông tin thực hiện quản lý nhà nước về điện ảnh theo thâm quyên. 


4. Uy ban nhân dân tỉnh, thành phó trực thuộc trung ương (sau đây goi chung là Uy ban nhân dân cấp tinh) trong pham 
vi nhiệm vụ, quyên hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về điện ảnh tại địa phương. 


Điều 10. Khiếu nại, tó cáo trong hoạt động điện ảnh 


Việc khiêu nai, tô cáo và giải quyét khiêu nai, tô cáo trong hoạt động điện ảnh được thực hiện theo quy định của pháp 
luật vé khiêu nại, tô cáo. 


Điều 11. Những hành vi bi cám trong hoat dóng dién ành 
1. Tuyén truyén chóng lai Nhà nuóc Cóng hóa xà hói chü nghia Viét Nam; phá hoai khói dai doàn két toàn dán tóc. 


2. Tuyén truyền, kích động chiến tranh xâm lược, gay han thu giữa các dan tộc và nhân dân các nước; kích động bạo 
lực; truyên bá tư tưởng phản động, lôi sông dam 6, đôi trụy, hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuân phong 
mỹ tục. 


3. Tiết lộ bí mật của Đảng, Nhà nước; bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại; bí mật đời tư của cá nhân và bí mật 
khác theo quy định của pháp luật. 


4. Xuyên tạc sự thật lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, vĩ nhân, anh hùng dân tộc; vu khống, 
xúc phạm uy tín của cơ quan, tô chức, danh dự và nhân phâm của cá nhân. 


CHƯƠNG II 
CƠ SỞ ĐIỆN ẢNH 


Điều 12. Cơ sở điện ảnh 

1. Cơ sở điện ảnh bao gồm: 

a) Cơ sở sản xuất phim; 

b) Cơ sở dịch vụ sản xuất phim; 

c) Cơ sở in sang, nhân ban phim; 

d) Cơ sở ban, cho thuê phim; 

đ) Cơ sở xuất khâu, nhập khâu phim; 

e) Cơ sở chiêu phim; 

ø) Cơ sở điện ảnh khác theo quy định của pháp luật. 


2. Các loại hình hoạt động của cơ sở điện ảnh bao góm doanh nghiép dién anh và don vi su nghiép dién anh. 





Doanh nghiệp điện ảnh hoạt động theo quy định của Luật này, Luật doanh nghiệp và các quy định khác cua pháp luật có 


liên quan. 


Đơn vị sự nghiệp điện ảnh được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật này và theo quy định của Chính phủ. 


Điều 13. Thành lập và quản lý doanh nghiệp điện ảnh 


1. Tó chức, cá nhân Việt Nam thường trú tại Việt Nam có quyền thành lập và quan lý doanh nghiệp sản xuất phim, do- 
anh nghiệp phát hành phim và doanh nghiệp phô biên phim tại Việt Nam theo quy định của Luật này và Luật doanh nghiệp. 


2. Tó chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quyền thành lập và quan lý doanh nghiệp 


phát hành phim và doanh nghiệp phó bién phim tại Việt Nam theo quy định của Luật này và Luật doanh nghiệp. 


Điều 14. Điều kiện thành lập doanh nghiệp điện ảnh 
1. Điều kiện thành lập doanh nghiệp điện ảnh thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp. 


2. Đối với doanh nghiệp sản xuất phim, ngoài việc phải có các điều kiện thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp 
còn phải có Giây chứng nhận đủ điêu kiện kinh doanh do Bộ Văn hoa - Thông tin cáp. 


Điều kiện dé được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bao gồm: 

a) Có vốn pháp định theo quy định của Chính phủ; 

b) Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam. 

3. Hồ sơ đề nghị cấp Giây chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất phim bao gôm: 
a) Đơn đề nghị cấp giây chứng nhận; 

b) Văn bản xác nhận vốn pháp định của co quan, tó chức có thám quyên; 


c) Bán sao giây tờ chứng nhận thường trú tại Việt Nam của người được dé nghi làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc 
doanh nghiệp sản xuât phim. 


Trong thời hạn ba Tươi ngày, Кё từ ngày nhận đủ hồ so hợp lệ, Bộ Văn hoá - Thông tin có trách nhiệm cấp giây chứng 
nhận; trường hợp không cấp giây chứng nhận phải có văn bản nêu rõ lý do. 


Điều 15. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp điện ảnh 
1. Có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp. 
2. Có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong hoạt động điện ảnh. 


3. Đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp sản xuất phim, ngoài các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 va 
khoản 2 Điêu nay còn phải đáp ứng điêu kiện quy định tại diém b khoản 2 Điêu 14 của Luật này. 


Điều 16. Đăng ký thành lập doanh nghiệp điện ảnh 

1. Tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp điện ảnh phải thực hiện đây đủ các thủ tục thành lập theo quy định của Luật 
doanh nghiệp và Luật này. 

2. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, Кё từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, co quan đăng ky kinh doanh 
phải gửi bản sao giây chứng nhận đăng ký kinh doanh cho cơ quan quản lý nhà nước có thâm quyên về điện ảnh. 

3. Khi thay đối tên, địa chỉ trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có), mục tiêu và ngành, nghé kinh doanh, vốn dau 
tư của chủ doanh nghiệp, thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và các vân dé khác trong nói dung hó so 


dang ky kinh doanh, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp điện ảnh đó phải thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có 
thám quyên về điện anh trong thời hạn bảy ngày làm việc, ké từ ngày đăng ký với cơ quan dáng ký kinh doanh. 


Điều 17. Tạm ngừng kinh doanh, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyên đôi, giải thể, phá sản doanh nghiệp điện ảnh 


1. Việc tạm ngừng kinh doanh, chia, tách, hop nhất, sáp nhập, chuyên dói, giải thể doanh nghiệp điện ảnh được thực 
hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp; việc phá sản doanh nghiệp điện ảnh được thực hiện theo quy định của Luật phá sản. 


2. Co quan dang ky kinh doanh, trong qua trinh giai quyét những nội dung thuộc phạm vi quyên hạn của mình đối với 
việc tạm ngừng kinh doanh, chia, tách, hợp nhat, sap nhap, chuyên đối, giải thé, phá sản của doanh nghiệp điện ảnh phải phối 
hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thâm quyên vé điện ảnh dé giải quyết những nội dung có liên quan và thông báo với cơ 
quan quan ly nhà nước có thám quyên về điện ảnh kết quả việc giải quyết của minh trong thời han bảy ngày làm việc, kê từ 
ngày có quyết định. 


CHUONG III 
SAN XUAT PHIM 


Điều 18. Quyên va nghĩa vu của doanh nghiệp san xuất phim 





1. Thực hiện kinh doanh theo đúng nội dung đã dang ký. 


2. Hợp tác, liên doanh với tô chức, cá nhân trong nước, tô chức, cá nhân nước ngoài dé sản xuât phim; việc hợp tác, liên 
doanh với tô chức, cá nhân nước ngoài dé sản xuât phim phải thực hiện đúng nội dung giây phép của Bộ Văn hóa - Thông tin. 


3. Cung cap dịch vụ sản xuat phim cho tô chức, cá nhân trong nước, tô chức, cá nhàn nước ngoài; việc cung cap dich vụ 
sản xuât phim cho tô chức, cá nhân nước ngoài phải thực hiện đúng nội dung giầy phép của Bộ Van hóa - Thông tin. 


4. Nộp lưu chiêu, nộp lưu trữ phim. 


Điều 19. Quyên và trách nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp sản xuất phim 
1. Tổ chức thực hiện kinh doanh theo đúng nội dung đã đăng ký. 

2. Xây dựng và tô chức thực hiện kế hoạch sản xuất phim hang nam. 

3. Quan ly tô chức, nhân su và cơ sở vật chat, kỹ thuật của doanh nghiệp sản xuất phim. 

4. Tuyên chon kich ban van hoc. 


5. Ky két hop đồng với tô chức, cá nhân đặt hàng sản xuất phim, biên kịch, đạo diễn và các thành viên khác trong doan 
làm phim. 


6. Đề nghi cấp giây phép trước khi phó bién phim. 
7. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung phim. 
8. Thực hiện quy định về quyền tác giả và quyên liên quan. 


9. Thực hiện quyên và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. 


Điều 20. Quyên và trách nhiệm của biên kịch, đạo diễn và các thành viên khác trong đoàn làm phim 


1. Quyên và trách nhiệm của biên kịch, đạo diễn và các thành viên khác trong đoàn làm phim thực hiện theo nội dung 
hợp đông với Giám đôc hoặc Tông giám doc doanh nghiệp sản xuât phim. 


2. Hợp đồng giữa biên kịch, đạo diễn và các thành viên khác trong đoàn làm phim với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc 
doanh nghiệp sản xuât phim được ký két và thực hiện trên co sở thoả thuận và không trai với quy định của pháp luật. 


Điều 21. Quyên và nghĩa vụ của doanh nghiệp dịch vụ sản xuất phim 
1. Thực hiện kinh doanh theo đúng nội dung đã dang ký. 
2. Hợp tác, liên doanh với tó chức, cá nhân trong nước, tô chức, cá nhân nước ngoài dé cung cáp dịch vụ sản xuất phim. 


‚3. Cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho tô chức, cá nhân trong nước, tô chức, cá nhân nước ngoài theo hợp đồng: việc 
cung cấp dich vụ sản xuất phim cho tô chức, cá nhân nước ngoài phải thực hiện đúng nói dung giày phép của Bộ Văn hóa — 
Thông tin. 


Điều 22. Quyên và trách nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp dịch vụ sản xuất phim 


1. Tổ chức thực hiện kinh doanh theo đúng nội dung đã đăng ký. 





2. Xay dung va tô chức thực hiện kế hoạch hăng năm. 
3. Quản lý tô chức, nhân sự và cơ sở vật chất, kỹ thuật của doanh nghiệp dịch vụ sản xuất phim. 


4. Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. 


Điều 23. Cấp giấy phép hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vu sản xuất phim cho tó chức, cá nhân 


У nước ngoài 


1. Việc hop tác, liên doanh dé san xuât phim với tô chức, cá nhân nước ngoài, việc cung cap dich vu san xuát phim cho 
tô chức, cá nhan nước ngoài phải duoc Bộ Van hóa - Thông tin cáp giầy phép. 


2. Hó so dé nghi cáp giáy phép cüa doanh nghiép sàn xuat phim, doanh nghiép dich vu san xuát phim bao góm: 
a) Don dé nghi cáp giáy phép; 
b) Kich bán ván hoc báng tiéng Viét và tiéng nuóc ngoài. 


3. Trong thói han ba muoi ngày, ké tir ngày nhàn dü hó so hop lé, Bó Ván hóa - Thóng tin có trách nhiém cáp giáy 
phép; trường hop không cáp giây phép phải có van bản nêu rõ lý do. 


Điều 24. Sản xuất phim đặt hàng 
1. Tổ chức, cá nhân đặt hàng sản xuất phim là chủ đầu tư dự án sản xuất phim. 


2. Chủ đầu tư dự án sản xuất phim đặt hàng theo kịch bản văn học của mình phải liên đới chịu trách nhiệm với Giám 
doc hoặc Tông giám бс doanh nghiệp sản xuât phim vé nói dung phim. 


3. Đối với phim đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước, chủ đầu tư du án sản xuất phim phải tuyên chọn kịch bản văn 
học trên cơ sở ý kiến của hội đồng thám định kịch bản văn học và chon doanh nghiệp sản xuất phim theo quy định của Luật dau 
thâu. Hội đồng thâm định kịch bản văn học do chủ dau tư dự án sản xuất phim thành lập có trách nhiệm thâm định kịch bản văn 
học đề tư vẫn cho chủ đầu tư. 


4. Chủ đầu tư dự án sản xuất phim có trách nhiệm cung cấp tài chính và thực hiện các điều khoản khác theo đúng hợp 
đông với doanh nghiệp sản xuât phim. 


5. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp sản xuất phim phải thực hiện đúng hợp đồng với chủ đầu tư dự án sản 
xuât phim và chiu trách nhiệm trước pháp luật vê nói dung phim. 


Điều 25. Sản xuất phim truyền hình 


Việc sản xuất phim truyền hình của Đài truyền hình Việt Nam, đài phát thanh - truyền hình tỉnh, thành phó truc thuóc 
trung wong (sau day goi chung là dài phát thanh - truyén hinh cáp tinh) do Tóng giám dóc Dai truyén hinh Viét Nam, Giám dóc 
dài phát thanh - truyén hinh cáp tinh quyết định dau tư và tô chức san xuất phim dé phát sóng trên đài truyền hình của mình, 
phù hợp với quy định của pháp luật. 


CHUONG IV 
PHAT HANH PHIM 


Điều 26. Quyên va nghĩa vụ của doanh nghiệp phát hành phim 
1. Thực hiện kinh doanh theo đúng nội dung đã dang ký. 


2. Trao đôi phim, hợp tác, liên doanh với tô chức, cá nhân trong nước, tô chức, cá nhân nước ngoài đê phát hành phim. 


Điều 27. Quyên và trách nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp phát hành phim 
1. Tổ chức thực hiện kinh doanh theo đúng nội dung đã đăng ký. 

2. Quản lý tô chức, nhân sự và cơ sở vật chất, kỹ thuật của doanh nghiệp phát hành phim. 

3. Thực hiện quyền và tróch nhiệm khác theo quy định của pháp luật. 


Diéu 28. Ban, cho thué phim 


1. Tổ chức, cá nhân được ban, cho thuê phim nhựa, băng phim, đĩa phim, mở đại lý, cửa hàng bán, cho thuê băng phim, 
đĩa phim theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật này. 


2. Chỉ được ban, cho thuê phim nhựa, bang phim, đĩa phim đã có giây phép phó. bién cüa co quan quàn ly nhà nuóc có 
thám quyên. về điện ảnh hoặc đã có quyết định phát sóng của Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, Giám đốc đài phát 
thanh — truyền hình cấp tỉnh; băng phim, dia phim phải được dán nhãn kiêm soát của Bộ Văn hoá - Thông tin. 


Điều 29. In sang, nhân bản phim 


1. T6 chức, cá nhân được kinh doanh in sang, nhân bản phim nhựa, băng phim, đĩa phim theo quy định của Luật doanh 
nghiệp và Luật này. 


2. Chỉ được In sang, nhân bản dé phát hành phim nhựa, băng phim, đĩa phim đã có giây phép phô biến của co quan quan 
lý nhà nước có thâm quyên về điện ảnh hoặc đã có quyết dinh phát sóng của Tông giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, Giám 
đốc dài phát thanh — truyền hinh cấp tỉnh. Việc in sang, nhân bản phim nhựa, băng phim, dia phim phải có hợp đông bang văn 
bản với chủ sở hữu phim. 


Điều 30. Xuất khâu phim, nhập khẩu phim 
1. Tổ chức thực hiện việc xuất khâu, nhập khâu phim phải tuân thủ các quy định sau đây: 
a) Phim xuất khẩu phải có giấy phép phó bién của co quan quan lý nhà nước có thám quyền về điện anh. 


Phim xuất khâu do Đài truyền hình Việt Nam sản xuất phải có quyết ‹ định phát sóng của Tổng giám déc Đài truyền hinh 
Việt Nam; phim xuất khẩu do dài phát thanh — truyền hình cấp tỉnh sản xuất phải có giây phép phó biến của co quan quan lý 
nhà nước có thầm quyên về điện ảnh. 


Băng phim, đĩa phim xuất khẩu phải được dán nhãn kiểm soát của Bộ Văn hoá - Thông tin; 
b) Phim nhập khâu phải có bản quyền hop pháp và không vi pham quy định tại Điều 11 của Luật này. 


2. Doanh nghiệp phát hành phim, doanh nghiệp khác có đăng ký kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu phim phải có rạp 
chiêu phim đê tham gia phô biên phim. 


3. Doanh nghiệp sản xuát phim duoc kinh doanh xuát kháu, nhập khâu phim và mỗi năm số lượng phim nhập khẩu 
không được vượt quá hai lần số lượng phim do doanh nghiệp sản xuất. 


4. Doanh nghiệp chiếu phim được nhập khâu phim dé phó bién. 


5. Đài truyền hình Việt Nam, đải phát thanh — truyền hinh cấp tinh được xuất khâu phim do mình sản xuất, được nhập 
khẩu phim dé phát sóng trên truyền hình và mỗi năm số tập phim nhập khẩu không được vượt quá hai lần số tập phim do mình 
sản xuất. 

6. Đơn vi sự nghiệp được nhập khâu phim, lưu hành nói bộ dé phuc vụ yêu cầu công tác của mình; người đứng đầu đơn 
vi phải chiu trách nhiệm về nội dung, quan ly và sử dung phim nhập khâu. 

7. Cơ quan nghiên cứu khoa học được nhập khẩu phim phục vụ công tác nghiên cứu khoa học phù hợp với chức năng, 
nhiệm vụ của cơ quan mình; người đứng đâu cơ quan phải chiu trách nhiệm vé quản lý, sử dụng phim nhập khâu. 


Điều 31. Hộ gia đình in sang, nhân bản, bán, cho thuê phim 

1. Hộ gia đình in sang, nhân ban, ban, cho thuê phim sử dụng thường xuyên mười lao động trở lên phải đăng ký thành 
lập doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Luật này và Luật doanh nghiệp. 

2. Hộ gia đình in sang, nhân ban, ban, cho thuê phim có quy mô nhỏ, sử dụng thường xuyên dưới mười lao động, thực 
hiện đăng ký kinh doanh và hoạt động theo quy định của Luật này và quy định của Chính phủ. 


405 


e 


Tran Mj Anh 
= Điện Anh® 
M = Việt Nam = т 


е Luyén tiếcm 
= mótt 
van 


Jane 








CHUONG V 
PHO BIEN PHIM 


Điều 32. Quyên va nghĩa vu của co sở chiếu phim 
1. Thực hiện kinh doanh theo đúng nội dung đã dang ký. 
2. Bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật của rạp chiếu phim theo quy định của Bộ Van hoá - Thông tin. 


3. Hợp tác, liên doanh với tô chức, cá nhân trong nước, tô chức, cá nhân nước ngoài đê chiêu phim. 


Điều 33. Quyên và trách nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc cơ sở chiếu phim 
1. Tổ chức thực hiện kinh doanh theo đúng nội dung đã đăng ký. 
2. Quản lý tô chức, nhân sự và cơ sở vật chất, kỹ thuật của cơ sở chiếu phim. 


3. Tó chức chiếu phim có giấy phép phó bién của cơ quan quản lý nhà nước có thâm quyên về điện ảnh hoặc có quyết 
dinh phát sóng của Tông giám doc Đài truyén hình Việt Nam, Giám dóc đài phát thanh — truyền hinh cap tỉnh. 


4. Bao dam ty lệ số buổi chiếu phim Việt Nam so với phim nước ngoài, giờ chiếu phim Việt Nam, thời lượng và giờ 
chiêu phim cho trẻ em theo quy định của Chính phủ. 


5. Bao đảm an ninh, trật tự, an toàn cho khán giả. 


6. Thực hiện quyên và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. 


Điều 34. Chiếu phim lưu động 


1. Nhà nước có chính sách đầu tư thiết bị chiếu phim, phương tiện vận chuyến, cấp kinh phí hoạt động cho đội chiếu 
phim lưu động do Uy ban nhân dân cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phó thuóc tinh (sau day goi chung là 
Uy ban nhân dân cáp huyện), don vi luc lượng vũ trang thành lập dé phục vu chiếu phim ở nông thôn, miễn núi, hài đảo, vùng 
sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu sé, phục vụ lực lượng vũ trang nhân dân. 

2. Ngân sách nhà nước bảo đảm 100% chi phí buổi chiếu phim ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tóc 
thiểu só, phục vụ lực lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm từ 50% đến 80% chi phí buổi chiếu phim ở các vùng nông thôn cho đội 
chiêu phim lưu động. 

3. Cơ sở chiếu phim tư nhân chiếu phim lưu động phục vụ ở nông thôn, miễn núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân 
tộc thiểu số theo yêu cầu của Uy ban nhân dân cấp tinh, Uy ban nhân dân cấp huyện được thanh toán chi phí buói chiếu nhu co 
sở chiếu phim nhà nước. 


Điều 35. Phát sóng phim trên hệ thống truyền hình 
Việc phát sóng phim trên hệ thống truyền hình phải bảo đảm các quy định sau đây: 


1. Phim có giấy phép phó biến của cơ quan quản lý nhà nước có thâm quyên về điện ảnh hoặc có quyết định phát sóng 
của Tông giám đôc Đài truyên hình Việt Nam, Giam doc đài phát thanh - truyên hình cap tỉnh; 


2. Bảo đảm tỷ lệ thời lượng phát sóng phim Việt Nam so với phim nước ngoài, giờ phát sóng phim Việt Nam, thời 
lượng và giờ phát sóng phim cho trẻ em theo quy định của Chính phủ. 


Điều 36. Phô biến phim trên Internet, khai thác phim từ vệ tinh 


Việc phó bién phim trên Internet, khai thác phim từ vệ tinh dé phó biến phải thực hiện theo quy định của Luật nay va 
các quy định khác của pháp luật có liên quan. 


Điều 37. Giấy phép phô biến phim 


1. Phim Việt Nam do cơ sở sản xuất phim sản xuất, phim nhập khâu chi được phát hành, phô bién khi đã có giấy phép 
phô biên phim của co quan quan lý nhà nước có thám quyên vé điện anh. 


2. Hồ sơ dé nghi cấp giấy phép phó bién phim bao gồm: 
а) Don dé nghi cấp giây phép; 
b) Giấy chứng nhận bản quyền phim. 


Trong thời hạn mười lam ngày, kê từ ngày nhận đủ hó sơ hợp lệ và phim trình duyệt, cơ quan quản lý nhà nước có thâm 
quyền về điện ảnh có trách nhiệm cấp giấy phép; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản nêu rõ lý do. 


3. Phim do Đài truyền hình Việt Nam, đài phát thanh — truyền hình cáp tinh sản xuất và nhập khâu đã có quyết định Ë: 
phat sóng trên Dai truyện hình Việt Nam, đài phát thanh — truyén hinh cap tinh được phó biên trong phạm vi cả nước. 


Điều 38. Tham quyên cấp giây phép phố biến phim 
1. Thâm quyền cấp giấy phép phó bién phim được quy định như sau: 


a) Bộ Văn hóa - Thông tin cấp giấy phép phó bién phim đổi với phim sản xuất và nhập khẩu của cơ sở điện ảnh thuộc 
trung ương, cơ sở điện ảnh thuộc địa phương và cơ sở điện ảnh tư nhân trong phạm vi cả nước, trừ trường hợp Uy ban nhân dan 
cap tinh được Chính phủ giao cap giầy phép phô biên phim; 


b) Chính phủ căn cứ vào số lượng phim sản xuất và nhập khâu của các cơ sở điện ảnh thuộc tỉnh hoặc thành phố trực 
thuộc trung ương quản lý mà quyết định phân câp cho Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc thành phó trực thuộc trung ương đó cấp giấy 
phép phô biến phim đối với phim sản xuất và nhập khâu thuộc cơ so sản xuât phim của địa phương minh, cơ sở điện anh tư 
nhân đóng trên địa bàn và phim xuất khẩu do đài phát thanh — truyền hình cấp tỉnh sản xuất đã có quyết định phát sóng của 
Giám đốc dài phát thanh — truyền hình cấp tinh; 


c) Tông giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, Giám đốc đài phát thanh - truyền hinh cáp tinh duoc quyén tu chü, tu chiu 
trách nhiệm quyét định việc phat sóng trên dai truyén hinh cua minh phim do minh san xuât hoặc nhập khâu. 


2. Bộ Văn hóa - Thông tin có quyên thu hồi giấy phép phó bién phim, quyết dinh phát sóng phim truyền hình; tạm dinh 
chỉ, đình chỉ việc phô biên phim vi phạm quy định tại Điêu 11 của Luật này. 


3. Việc cấp giấy phép phó bién phim, quyết định phát sóng phim trên truyền hinh được thực hiện trên cơ sở ý kiến của 
hội đông thâm định phim. 


Điều 39. Hội đồng thám định phim 

1. Thâm quyên thành lập hội đồng tham định phim được quy định như sau: 

a) Hội đồng thâm định phim cấp trung ương do Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin thành lập; 
b) Hội đồng thám định phim cấp tỉnh do Chủ tịch Uy ban nhân dân cấp tinh thành lập; 


c) Hội đông thám định phim của Đài truyền hình Việt Nam do Tông giám đốc Đài truyền hình Việt Nam thành lập, hội 
đông thám định phim của dài phát thanh — truyên hình cáp tỉnh do Giám doc đài phát thanh - truyén hinh cap tỉnh thành lập. 


2. Hội đồng thám định phim có trách nhiệm thám định phim dé tư van cho người đứng đầu cơ quan quyết định thành lập 
hội đông thám định phim vé việc phó biên phim và phân loai phim dé phó bién theo lứa tuôi. 


3. Hội đồng thâm dinh phim có từ năm thành viên trở lên, bao gồm đại diện cơ quan quyết định thành lập hội đồng thám 
định phim, đạo diễn, biên kịch và các thành viên khác. 


Điều 40. Quảng cáo phim 
1. Quảng cáo phim bao gồm quảng cáo về phim và quảng cáo trong phim. 
2. Việc quảng cáo về phim được quy định như sau: 


a) Doanh nghiệp sản xuất phim, Đài truyền hình Việt Nam, đài phát thanh - truyền hình cấp tinh được giới thiệu những 
thông tin liên quan đên bộ phim trong quá trình chuân bị và sản xuât; 
b) Doanh nghiệp sản xuất phim, Đài truyền hình Việt Nam, đài phát thanh - truyền hình cấp tỉnh không được chiêu toàn 


bộ nội dung phim để quảng cáo khi chưa có giây phép pho biến phim của co quan quan ly nhà nước có thâm quyền về điện ảnh, 
chua có quyết dinh phát sóng của Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, Giám đốc đài phát thanh - truyền hinh cấp tỉnh. 


3. Việc quảng cáo trong phim được thực hiện theo quy định của pháp luật về quảng cáo. 


407 


e 


Tran Mj Anh 
= Dién Anh® 
æ = Việt Nam = т 


e Luyén | tiếcm 
= mótt 
van 


Jane 








Điều 41. Tổ chức, tham gia liên hoan phim, hội chợ phim 


1. Việc 10 chức liên hoan phim quốc gia, liên hoan phim chuyên ngành, chuyên dé, liên hoan phim quốc tế tại Việt Nam 
được quy định như sau: 


a) Bộ Văn hóa - Thông tin có trách nhiệm tó chức liên hoan phim quốc gia theo dinh kỳ và tó chức liên hoan phim quốc 
té tại Việt Nam; 


b) Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Hội điện ảnh được tô chức liên hoan 
phim chuyên ngành, chuyên đê và phải được Bộ Văn hoá - Thông tin châp thuận; 


c) Cơ sở sản xuất phim có quyền tham dự liên hoan phim; 


d) Phim tham du lién hoan phim phải có giây phép phô biến của cơ quan quản lý nhà nước có thâm quyên về điện ảnh 
hoặc có quyết dinh phát sóng của Tổng giám dóc Đài truyền hình Việt Nam, Giám đốc đài phát thanh - truyền hình cấp tinh; 


đ) Tó chức, cá nhân Việt Nam, tó chức, cá nhân nước ngoài chỉ được chiều giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam sau 
khi được Bộ Văn hóa - Thông tin châp thuận. 


2. Việc tham gia liên hoan phim, hội chợ phim quốc té và tó chức những ngày phim Việt Nam ở nước ngoài được quy 
định như sau: 


a) Cơ sở sản xuất phim, phát hành phim, phó bién phim, Đài truyền hình Việt Nam, đài phát thanh - truyền hinh cáp 
tinh được quyên tham gia liên hoan phim quôc tê, hội chợ phim quôc tê, tô chức những ngày phim Việt Nam ở nước ngoài; 


b) Phim tham gia liên hoan phim quốc tế, hội chợ phim quốc tế, những ngày phim Việt Nam ở nước ngoài phải có giây 
phép phó biên của cơ quan quan lý nhà nước có thâm quyên vé điện ảnh hoặc có quyêt dinh phát sóng của Tông giám dóc Đài 
truyên hình Việt Nam, Giam doc đài phát thanh — truyên hình cap tỉnh; 


c) Việc tó chức những ngày phim Việt Nam ở nước ngoài phải được Bộ Văn hóa - Thông tin chấp thuận. 


3. Đơn đề nghị tô chức liên hoan phim chuyên ngành, chuyên dé, tô chức giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam, tô 
chức những ngày phim Việt Nam ở nước ngoài phải ghi mục đích, phạm vi, thời gian, địa điêm tô chức, danh mục phim và đôi 
tượng tham gia. 


Trong thời hạn mười lam ngày, kế từ ngày nhận được đơn đề nghị, Bộ Văn hoá - Thông tin có trách nhiệm trả lời bằng 
văn bản việc chấp thuận, nếu không chấp thuận phải nêu rõ lý do. 


Điều 42. Tổ chức liên hoan phim truyền hình 
1. Đài truyền hình Việt Nam được tô chức liên hoan phim truyền hình quốc gia và quốc tế tại Việt Nam. 


2. Đài phát thanh — truyền hình cấp tỉnh được tô chức liên hoan phim truyền hình và phải được Bộ Văn hoá - Thông tin 
châp thuận. Thủ tục đê được châp thuận thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điêu 41 của Luật này. 


3. Phim tham gia liên hoan phim truyền hình phải có quyết định phát sóng của Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt 
Nam, Giám doc đài phát thanh — truyên hình cap tỉnh. 


Điều 43. Văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam 


1. Việc đặt văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tai Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật Việt 
Nam và phải được Bộ Văn hóa - Thông tin câp giây phép. 


2. Hồ sơ đề nghi cáp giáy phép dat văn phóng dai diện của cơ sở điện anh nước ngoài tai Việt Nam bao gòm: 


a) Don dé nghi đặt van phóng đại diện ghi mục đích, nhiệm vu, phạm vi hoạt động, trụ sở, giám đốc văn phòng đại diện 
và cam két thực hiện đúng các quy định của pháp luật Việt Nam; 


b) Văn bản xác nhận tư cách pháp nhân của cơ sở điện ảnh nước ngoài do cơ quan có thâm quyên của nước ngoài câp. 


3. Trong thời hạn ba mươi ngày, Кё từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hóa - Thông tin có trách nhiệm cấp giấy 
phép; trường hợp không câp giây phép phải có văn bản nêu rõ lý do. 


4. Văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam được giới thiệu về hoạt động điện ảnh của cơ sở 
mình theo quy định của pháp luật Việt Nam. 


Điều 44. Văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh Việt Nam ở nước ngoài 


1. Việc đặt van phòng đại diện của cơ sở điện anh Việt Nam ở nước ngoài phải được Bộ Văn hóa - Thong tin chấp 
thuận. 


2. Hồ sơ đê nghị đặt văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh Việt Nam ở nước ngoài bao gôm: 


a) Đơn đề nghi đặt văn phóng đại diện ghi mục đích, nhiệm vu, pham vi hoạt động, trụ sở, giám đốc văn phòng đại diện 
và cam két thực hiện đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước sở tai; 


b) Văn bản châp thuận cho đặt văn phòng đại diện của cơ quan quản lý nhà nước có thâm quyên của nước sở tại. 


3. Trong thời han ba mươi ngày, Кё từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hoá - Thông tin có trách nhiệm tra lời bằng 
văn bản việc châp thuận, nêu không châp thuận phải nêu rõ lý do. 





|. CHUONG VI 
LUU CHIÉU PHIM, LUU TRÜ PHIM 


Diéu 45. Luu chiéu phim 


1. Cơ sở sản xuất phim, co sở nhập khâu phim phải nộp một bản lưu chiéu bộ phim tai co quan cáp giấy phép phó bién 
phim. 


2. Phim sản xuất bang vật liệu nào thì nộp lưu chiêu bang vật liệu đó. 


3. Đối với phim nhựa nhập khâu, cơ sở nhập khâu phim nộp lưu chiéu bằng băng phim, dia phim được in sang từ bó 
phim trình duyệt. 


4. Trong thời hạn mười hai tháng, kê từ ngày phim được cấp giây phép phó bién, cơ quan nhận lưu chiều quy định tai 
khoản 1 Điều này có trách nhiệm nộp bản phim lưu chiéu cho cơ sở lưu trữ phim. 


Điều 46. Lưu trữ phim 


1. Trong thời han sáu tháng, Кё từ ngày phim được cấp giây phép phô biến, cơ sở sản xuất phim tài trợ, đặt hàng sử 
dụng ngân sách nhà nước phải nộp lưu trữ vật liệu gốc bao góm góc hinh, gốc tiếng, kịch bản và tài liệu kèm theo phim cho co 
sở lưu trữ phim. 


2. Cơ sở lưu trữ phim thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin có trách nhiệm lưu trữ phim của các cơ sở điện ảnh thuộc Bộ Văn 
hoá - Thông tin và phim của các bộ, ngành, địa phương được câp giây phép phô biên trong mạng lưới chiêu phim. 


3. Cơ sở lưu trữ phim thuộc bộ, ngành lưu trữ phim lưu hành nội bộ; cơ quan nghiên cứu khoa học lưu trữ phim của cơ 
quan mình. 


4. Cơ sở lưu trữ phim thuộc Đài truyền hình Việt Nam, đài phát thanh - truyền hình cấp tỉnh lưu trữ phim của đài mình. 


Điều 47. Quyên và nghĩa vụ của cơ sở lưu trữ phim 
1. Bảo đảm an toàn phim, vật liệu gốc của phim và bảo quản đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. 


2. Tổ chức khai thác phim lưu trữ, cung cấp lại bản sao, in trích tư liệu cho cơ sở sản xuất phim có phim lưu trữ theo 
quy định của pháp luật. 

3. Hợp tác với tô chức, cá nhân trong nước, tô chức, cá nhân nước ngoài trong hoạt động bảo quản, lưu trữ, phục hồi, 
khai thác phim. 

4. Mua những tác phẩm điện ảnh có giá trị trong nước và nước ngoài để phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và 
học tập. 

5. Ngoài việc thực hiện những quyên, nghĩa vụ quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này, cơ quan lưu trữ phim do 
Bộ Văn hoá - Thông tin quản lý được làm dịch vụ lưu trữ phim cho các cơ sở điện ảnh; được bán, cho thuê, phô biên phim lưu 


trữ dịch vụ đã có giây phép phó biến theo sự thỏa thuận của chủ sở hữu phim; được 1 in sang, nhân bản dé ban, cho thuê, phố 
bién phim lưu chiêu khi có sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thám quyên về điện ảnh. 


Việc quản lý và sử dụng nguồn thu thực hiện theo quy định của Bộ Văn hoá - Thông tin và Bộ Tài chính 





CHUONG VII 
THANH TRA VA XU LY VI PHAM 


Diéu 48. Thanh tra dién anh 

1. Thanh tra điện ảnh thuộc thanh tra Bộ Văn hoá - Thông tin thực hiện thanh tra chuyên ngành về điện anh. 
2. Thanh tra điện ảnh có các nhiệm vụ sau đây: 

a) Thanh tra việc thực hiện pháp luật, chính sách về điện ảnh; 


b) Phát hiện, ngăn chán và xử lý theo thám quyền hoặc kiến nghi co quan nha nước có thám quyên xử lý các hành vi vi 


1 pham pháp luật về điện ảnh; 


c) Xác minh, kiên nghi cơ quan nhà nước có thâm quyên giải quyét khiêu nai, tô cáo vê điện ảnh. 


3. Tó chức và hoạt động của thanh tra điện ảnh được thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về thanh tra. 


Điều 49. Hành vi vi phạm trong sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim 
1. Vi phạm quy định tại Điều 11 của Luật này. 


2. Sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim không có giấy phép kinh doanh hoặc kinh doanh không đúng nội 
dung ghi trong giây chứng nhận dang ký kinh doanh. 


3. Hop tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dich vụ sản xuất phim cho tó chức, cá nhân nước ngoài không có giây 
phép của Bộ Văn hoá - Thông tin hoặc thực hiện không đúng nội dung quy định trong giây phép. 


4. Vi phạm quy dinh vé ký kết và thực hiện hợp đông giữa Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp sản xuất phim 
với chủ đâu tư hoặc với biên kịch, đạo diễn và các thành viên khác trong đoàn làm phim. 


5. Không trình duyệt phim dé được cấp giây phép trước khi phó biến phim. 


6. Không thành lập hội đồng thám định kịch bản văn hoc; không tô chức đấu thầu đối với sản xuất phim đặt hàng sử 
dụng ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 3 Điêu 24 của Luật này. 


Điều 50. Hành vi vi phạm trong phát hành phim 


1. Phát hành phim khi chưa có giây phép pho biến của co quan quản ly nhà nuóc có thám quyen về điện ảnh hoặc chưa 
có quyết định phát sóng của Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, Giám đốc đài phát thanh — truyền hình cấp tỉnh. 


2. Phát hành phim sau khi có quyết định cam phô biến, tạm dinh chỉ, dinh chi, thu hói, tịch thu, tiêu huy. 
3. Phát hành bang phim, dia phim không dán nhãn kiểm soát của Bộ Văn hoá - Thông tin. 
4. In sang, nhân bản phim dé phát hành không có hợp đồng hoặc không theo đúng hợp đồng với chủ sở hữu phim. 


5. Xuất khâu phim chưa có giấy phép phô biến của cơ quan quản lý nhà nước có thâm quyền về điện ảnh hoặc chưa có 
quyêt định phát sóng của Tông giám doc Đài truyền hình Việt Nam. 


6. Xuất khẩu băng phim, đĩa phim không dán nhãn kiểm soát của Bộ Văn hoá - Thông tin. 
7. Nhập khẩu phim không đúng quy định tại các khoản 2, 3 và 5 Điều 30 của Luật này. 
8. Cho thuê, bán phim lưu hành nội bộ. 


9. Quản lý và sử dụng phim nhập khâu phục vụ công tác nghiên cứu khoa học không đúng mục đích, cho người tham dự 
xem phim không đúng đôi tượng. 


Điều 51. Hanh vi vi phạm trong phó biến phim 


1. Chiéu phim, phat song phim chua co gidy phep phô biến của cơ quan quản lý nhà nước có thám quyền về điện ảnh 
hoặc chưa có quyết dinh phát sóng của Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, Giám đốc đài phát thanh — truyền hình cáp 
tỉnh. 


2. Chiéu phim, phát sóng phim đã có quyết dinh cám phó biến, tạm đình chi, đình chi, thu hồi, tịch thu, tiêu huy. 


3. Rap chiếu phim không đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Van hoa - Thông tin. 
4. Cho phép trẻ em vào rạp chiếu phim dé xem loại phim cám trẻ em. 


5. Không thực hiện đúng quy định của Chính phủ vé ty lệ số buói chiếu, thời lượng, giờ chiếu phim, phát sóng phim 
Việt Nam; thời lượng và giờ chiêu phim, phát sóng phim cho trẻ em. 


Điều 52. Hành vi vi phạm trong lưu chiều phim, lưu trữ phim 

1. Cơ sở sản xuất phim, cơ sở nhập khẩu phim không nộp lưu chiéu hoặc nộp không đủ số lượng, không đúng chủng 
loại phim. 

2. Cơ sở sản xuất phim không nộp lưu trữ vật liệu gốc của phim tài trợ, đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước hoặc nộp 
không đủ sô lượng, không đúng chủng loại cho cơ sở lưu trữ phim trong thời hạn sáu tháng, kê từ ngày phim được câp giây 
phép phô biên của cơ quan quản lý nhà nước có thâm quyên về điện ảnh. 





3. Cơ quan nhận lưu chiều không nộp bản lưu chiều cho cơ sở lưu trữ trong thời hạn mười hai tháng, kê từ ngày phim 
được cáp giây phép phô biên của cơ quan quan lý nhà nước có thám quyên vé điện ảnh. 


4. Cơ sở lưu trữ phim không cung cấp lại ban sao, in trích tư liệu của phim cho cơ sở sản xuất phim theo quy định của 
pháp luật. 


5. Cơ sở lưu trữ phim không bảo dam an toàn phim, vật liệu gốc của phim và không bảo quản theo đúng tiêu chuẩn kỹ 
thuật về lưu trữ. 


6. Cơ sở lưu trữ phim bán, cho thuê phim khi chua được sự đông ý của chủ sở hữu phim; chưa có giây phép của cơ quan 
quản lý nhà nước có thâm quyên về điện ảnh hoặc chưa có quyêt dinh phat sóng của Tông giám đôc Đài truyén hình Việt Nam, 
Giám dóc dài phát thanh - truyén hình cap tỉnh. 


7. Cơ sở lưu trữ phim do Bộ Van hoá - Thông tin quản lý in sang, nhân ban dé ban, cho thuê, phó bién phim lưu chiều 
khi chưa được sự chap thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thâm quyên vé điện ảnh; quản lý, sử dụng nguón thu không theo 
quy định của Bộ Văn hoá - Thông tin và Bộ Tài chính. 


Điều 53. Xử lý vi phạm pháp luật về điện ảnh 


Tó chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động điện ảnh thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị 
xử lý ky luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nêu gây thiệt hại thì phải bôi thường theo quy định của 
pháp luật. 


|J CHƯƠNG VIII 
DIEU KHOAN THI HANH 


Diéu 54. Hiéu luc thi hanh 
Luật nay có hiệu lực thi hành từ ngày 01 thang 01 năm 2007. 


Điều 55. Hướng dẫn thi hành 


Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều 5, 6, 11, 12, 14, 24, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 41 và 53 của Luật 
này. 


Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, ky hop thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 
6 năm 2006. 
Chủ tịch Quốc hội 


Nguyễn Phú Trọng 


Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn) 





NGHI DINH 


CUA CHÍNH PHU SO 96/2007/NĐ-CP NGÀY 06 THANG 06 NAM 2007 
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VA HUONG DAN THI HANH 
MOT SO DIEU CUA LUAT DIEN ANH 


CHINH PHU 


Can cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 thang 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật Điện ảnh ngày 29 thang 06 năm 2006; 
Xét dé nghị của Bộ trưởng Bộ Van hóa - Thông tin, 


NGHỊ ĐỊNH: 


Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh 

1. Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các Điều 5, 6, 11, 12, 14, 24, 31, 33, 34, 35, 38, 41 va 53 của 
Luật Điện ảnh 

2. Nghi định này áp dụng đối với tô chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh, tô chức, cá nhân có liên quan đến hoạt 
động điện ảnh tai Việt Nam . 


Điều 2. Chính sách hiện đại hoá công nghiệp điện ảnh (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành khoản 1 Điều 5) 


1. Dau tư xây dựng trường quay nội cảnh, ngoại cảnh hiện đại theo quy hoạch ngành điện ảnh được cơ quan có thâm 
quyên phê duyệt. 


2. Hiện đại hóa công nghệ và dau tư thiết bị kỹ xảo, thiết bị kỹ thuật đông bộ chuyên dụng, bảo đảm đủ điều kiện sản 
xuât phim theo công nghệ hiện đại, đạt chuân kỹ thuật quôc tê vê hình ảnh và âm thanh, bảo đảm phát huy sự sáng tạo nghệ 
thuật nhăm nâng cao năng lực sản xuât phim, nâng cao chât lượng sản phâm điện ảnh. 


3. Đầu tư xây dựng, cải tạo, trang thiết bị hiện đại, máy chiều phim âm thanh lập thê cho rap chiéu phim theo quy hoach 
ngành điện anh được cơ quan có thâm quyên phê duyệt. 


4. Bộ Văn hóa - Thông tin phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng đề án thực hiện các khoản 1, 2, 3 Điều 
nay; lập dé án phát triển quy mô sản хий phim và phô biến phim để phim Việt Nam đạt ít nhất 30% trong tông số phim chiếu 
tại rạp và đạt ít nhất 40% trong tổng số phim phát sóng trên hệ thống truyền hình. 


Điều 3. Chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh (quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành khoản 2 Điêu 5) 


1. Nhà nước mua toàn bộ hoặc một phần quyền sở hữu đối với phim có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao do cơ sở điện 
ảnh sản xuât; việc định giá mua căn cứ vào chât lượng phim được Hội đông trung ương thâm định phim xêp loại; giá mua được 
Hội đông thâm định giá phê duyệt theo quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Cơ sở điện ảnh khi sản xuất phim được uu đãi về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khâu 
theo quy định của pháp luật vé thuê. 

3. Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp xây dựng rạp chiếu phim để kinh doanh phô biến phim hoặc xây dựng công trình 
hoạt động điện ảnh khác được nhà nước giao đât, cho thuê đât theo quy định của pháp luật vê đât đai. 

4. Cơ sở điện ảnh được miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà theo quy định của pháp 
luật. 

5. Uy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (say day gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) có trách 
nhiệm điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của địa phương, ưu tiên dành quỹ đất cho cơ sở điện ảnh; có chính sách, chế độ ưu đãi 
nhằm khuyến khích tô chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh trên địa ban. 

6. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa - Thông tin và các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn thực hiện quy 
định tại khoản 2 Điêu này. 


Điều 4. Chính sách đầu tư thông qua chương trình mục tiêu phát triển điện ảnh (quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành khoản 3 Điêu 5) 


1. Đầu tư kinh phí để tạo ra các sản phẩm điện ảnh quy mô lớn và có giá trị nghệ thuật cao theo các nội dung sau: 


a. Tô chức các hoạt động nhăm định hướng chủ dé tư tưởng gan với các sự kiện lịch sử và bước phat triên lớn của dân 


b. Sản xuất phim. 

2. Đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa học trong hoạt động điện ảnh theo các nội dung sau: 

a. Công trình nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng sáng tác và phát huy hiệu quả xã hội của tác phám điện ảnh; 
b. Ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại; 

c. Nghiên cứu thị trường điện ảnh trong và ngoài nước. 

3. Đào tạo, bôi dưỡng nhân lực: 


a. Nâng cao chất lượng đảo tạo tại các trường chuyên ngành điện ảnh quốc gia, xây dựng giáo trình chuẩn, đầu tư trang 
thiệt bị giảng dạy, học tập theo hướng đông bộ, chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa ở các khâu nghệ thuật, kỹ thuật, kinh tê, 
quản lý sản xuât, phát hành và phô biên phim. 


b. Cử cán bộ có trình độ, sinh viên xuất sắc di đào tạo vé nghệ thuật, kỹ thuật, quản lý sản xuất, phát hành, phó bién 
phim ở các nước có nên điện ảnh phat trién. 


c. Chú trọng đào tạo sau đại học dé bó sung và phát trién dói ngü các nhà khoa hoc dau nganh vé dién anh. 


4. Bộ Văn hóa - Thông tin phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng chương trình mục tiêu phat trién điện anh 
theo quy định tại khoản 3 Điêu 5 Luật Điện ảnh và các khoản 1, 2, 3 Điêu này trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 


Điều 5. Chính sách sản xuất phim đặt hàng (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành khoản 4 Điều 5) 


1. Nhà nước đặt hàng sản xuất phim truyện về dé tài thiếu nhi, truyền thống lịch sử, dân tộc thiêu số; phim tài liệu, phim 
khoa học, phim hoạt hình. 


2. Trình tự, thủ tục sản xuất phim do Nhà nước đặt hàng thực hiện theo quy định tại Điều 12 của Nghi định này. 


3. Bộ Văn hóa - Thông tin phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch sản xuất phim đặt 
hàng quy định tại khoản | Điêu này. 


Điều 6. Chính sách tài trợ phó biến phim (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành khoản 5 Điều 5) 


1. Nhà nước bảo đảm chi phí buổi chiếu phim phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại, phục vụ thiếu nhi, phục vu 
lực lượng vũ trang chiếu tại rạp chiêu phim ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiêu số và ở các vùng nông 
thôn khác. 


2. Nhà nước bảo đảm 100% kinh phí chiếu phim và tó chức đợt phim phuc vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoai 
trong những ngày lê, ky niệm sự kiện trọng đại cua dat nước. 

3. Nhà nước bảo đảm kinh phí tổ chức, tham gia liên hoan phim quốc gia, liên hoan phim quốc tế do Bộ Văn hóa - 
Thông tin tô chức theo quy định tại diém a khoản 1 Điêu 41 của Luật Điện anh. 


Điều 7. Chính sách dành quỹ đất dé xây dựng rạp chiếu phim trong quy hoạch đô thị (quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành khoản 6 Điêu 5) 

1. Co quan có thám quyên phê duyệt quy hoạch đô thị phải dành quỹ dat dé xây dựng rạp chiếu phim ở vị trí trung tam 
và tỷ lệ xây dựng rạp phù hợp với quy mô phát triên dân sô. 

2. Cơ sở điện ảnh xây dựng rạp chiếu phim được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định tại khoản 4 Điều 3 của Nghị 
định này. 


Ủy ban nhân dân cap tinh chịu trách nhiệm tạo điều kiện cho co sở điện ảnh thực hiện các quy định tại khoản 2 Điều 
này. 








Điều 8. Thành lap và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 6) 
1. Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh do Thủ tướng Chính phủ thành lập dé sử dụng cho các hoạt động sau: 
a. Thưởng cho phim có giá tri tư tưởng, nghệ thuật cao, có hiệu quả xã hội theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ; 


b. Hỗ trợ sản xuất phim thé nghiệm nghệ thuật, phim dau tay trên cơ sở ý kiến tư van của Hội đồng thám định kịch ban 
văn học thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin; 


c. Hô trợ cho việc đâu tư sáng tác kịch bản, mở trại sáng tác, tô chức cho nghệ sĩ đi thực tê, hội thảo khoa học, hô trợ 
đào tạo cho cán bộ có năng lực, sinh viên xuât sac đi học điện anh ở nước ngoài, quảng bá phim Việt Nam ra nước ngoài nhăm 
khuyên khích, thúc đây phát triên nên điện ảnh dân tộc. 


2. Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh quy định tại khoản 1 Điều này được hinh thành từ các nguón sau: 


a. Ngân sách nhà nước hỗ trợ von ban dau khi mới thành lập Quỹ từ nguồn sự nghiệp văn hóa thông tin. Hàng năm, cán 
cứ vào hiệu quả hoạt động, Quỹ được ngân sách nhà nước xem xét, ho trợ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 


b. Huy động đóng góp tự nguyện, tài trợ của cơ quan, tó chức, cá nhân trong nước, nước ngoài và các nguồn thu nhập 
hợp pháp khác; 


c. Nguôn thu bán phim từ các phim được Nhà nước tài trợ, đặt hàng (nếu có). 


3. Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin xây dựng điều lệ tô chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển điện ánh, trinh 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 


Điều 9. Những hành vi bị cắm trong hoạt động điện ảnh (quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành khoản 1, khoản 2 
Điêu 11) 

1. Hình ảnh, âm thanh, lời thoại, chữ viết phi bang, xúc phạm quốc huy, quốc kỳ, quốc ca, giá trị biểu trưng dân tộc, đất 
nước; miệt thị dân tộc, tôn giáo. 

2. Hình anh, âm thanh, lời thoại, chữ viết thê hiện cảnh đánh đập, tra tan, giết người dã man, khuyến khích tội ác, trừ 
trường hợp nhăm phê phán, lên án cái ác găn với nội dung phim. 


3. Hinh ánh, âm thanh, lời thoại, chữ viết mang tính khiêu dâm, đôi truy, loan dâm, loạn luân trái với thuần phong mỹ 
tục. 


4. Hình ảnh, âm thanh, lời thoại, chữ việt thê hiện sự dung thứ hoặc đông tình với tệ nạn xã hội, gây cảm giác hoảng 
loạn, mê muội trước các lực lượng siêu nhiên, ma quái. 


5. Đặt tên phim gây phản cảm, thô tục. 


6. Hình ảnh, âm thanh, lời thoại, chữ viết có nội dung trái pháp luật mà không thuộc quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 
Điêu này, trừ trường hợp nhăm phê phán, lên án các hành vi này. 


Điều 10. Tó chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp điện ảnh (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành khoản 2 Điều 
12) 


1. Don vi sự nghiệp điện ảnh có chức năng, nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước hoặc cung cấp dịch vụ công thuộc lĩnh 
vực điện ảnh theo quy định của pháp luật. 


2. Điều kiện, trình tự, thủ tục, thâm quyền thành lập. sắp xếp và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm 
vụ, tô chức bộ máy, biên chê và tài chính của đơn vi sự nghiệp điện ảnh thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. 


3. Don vi sự nghiệp điện ảnh quy định tại khoản 1 Điều này, tùy theo chức năng, nhiệm vụ được thực hiện các hoạt 
động sau đây: 


a. Sản xuất phim theo yêu cầu của cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp; sản xuất phim đặt hàng, trừ trường hợp chủ dự án 
sản xuât phim đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện tuyên chọn doanh nghiệp sản xuât phim theo quy định tại khoản 
3 Điêu 24 của Luật Điện ảnh; 


b. Nhập khẩu phim lưu hành nội bộ để phục vụ yêu cầu công tác của mình; 


c. Chiều phim, lưu trữ phim phục vụ quản lý nhà nước hoặc cung cấp dich vụ công. 


Điều 11. Điều kiện về vốn pháp định dé kinh doanh san xuất phim (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành điểm a 
khoản 2 Điều 14) 


Vốn pháp dinh là 1.000.000.000 đông (một ty VND), được xác nhận bang văn ban do cơ quan có thám quyên cấp. 


Điều 12. Trình tự, thủ tục tuyển chọn và tổ chức sản xuất phim đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước (quy định chi 
tiét và hướng dân thi hành các khoản 3, 4 và 5 Điêu 24) 


1. Việc tuyên chọn, kết quả tuyên chọn kịch bản văn học và doanh nghiệp sản xuất phim đặt hàng sử dụng ngân sách 
nhà nước phải thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, bảo đảm nguyên tắc công băng, khách quan. 


2. Trình tự, thủ tục tuyển chọn kịch bản văn học: 


a. Chủ đâu tư dự án sản xuất phim đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước phải công bó trên các phương tiện thông tin 
đại chúng về dé tài, yêu cau của dự án sản xuât phim thực hiện trong năm kê hoạch tài chính tiép theo và điêu kiện, thủ tuc dé tô 
chức, cá nhân gửi kịch bàn tham gia tuyên chon trong khoảng thời gian 90 ngày, kê từ ngày công bó; 


b. Chủ đầu tư dự án sản xuất phim đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước thông báo kết quả tuyển chọn kịch bản văn 
học trên cơ sở ý kiên tư vân của Hội đông thâm định kịch bản văn học được thành lập theo quy định tại khoản 3 Điêu này; 


c. Tó chức, cá nhân có quyền gửi kịch bản văn học đến chủ dau tu dự án sản xuất phim đặt hàng sử dụng ngân sách nhà 
nước và phải nộp phí thâm định kịch bản văn học theo quy định của pháp luật hiện hành về phí và lệ phí. 


3. Hội đồng thám định kịch bản văn học đối với phim đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước: 


a. Chủ đầu tư dự án sản xuất phim đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước phải thành lập Hội đồng thám định kịch ban 
văn học; 


b. Hội đồng tham định kịch bản văn học có ít nhất chín thành viên, bao gồm đại diện cơ quan quản lý nha nước có thâm 
quyên vé điện anh, chu dau tư dự án sản xuât phim, biên kịch, đạo diễn và các thành phân khác. 


4. Việc tuyên chọn doanh nghiệp sản xuất phim đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Dau thầu 
dựa trên các tiêu chuân sau: 


a. Kịch bản phân cảnh và phương án thực hiện; 

b. Danh sách thành phan chính tham gia làm phim; 
e: Tóng du toán bó phim; 

d. Trang thiét bi ky thuát phuc vu du án; 

d. Nang luc tài chính; 

e. Ké hoach, tién dó sàn xuát; 

g. Điều kiện ứng von. 


5. Hợp đồng sản xuất phim đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước phải được lập thành văn bản giữa chủ dau tư và do- 
anh nghiệp sản xuât phim, nội dung chủ yêu của hợp đông bao gôm: 


a. Tên, địa chỉ, tài khoản của các bên tham gia hợp đồng: 


b. Tên phim, chất liệu phim, nội dung chủ yếu và kết quả phải đạt được về nội dung tư tưởng và nghệ thuật của bộ 
phim; 


c. Quyên, trách nhiệm của chủ dau tư và bên thực hiện hợp đông bao gôm quyên, trách nhiệm vé bản quyên phim, 
quyên sở hữu trí tuệ của chủ đâu tư và doanh nghiệp sản xuât phim; 


d. Địa điểm và phương thức thực hiện hợp đồng: 

đ. Giá trị của hợp đồng và phương thức thanh toán; 

e. Tiến độ thực hiện hợp đồng: 

ø. Trách nhiệm do vi phạm hợp đông và giải quyết tranh chấp; 
h. Thời gian nghiệm thu, thời gian trình duyệt bộ phim; 

1. Các thỏa thuận khác. 








6. Bộ Van hóa - Thong tin quy định chi tiết về trình tự, thủ tục tuyển chọn kịch bản văn học quy định tại khoản 2 và 
ban hành quy chê vé tô chức và hoạt động của Hội đông thâm định kịch ban văn học quy định tại khoản 3 của Điêu nay. 


Điều 13. Hộ gia đình in sang, nhân ban, bán, cho thuê phim có quy mô nhỏ, sử dụng thường xuyên dưới mười lao 
động (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành khoản 2 Điêu 31) 


1. Hộ gia đình in sang, nhân ban, bán, cho thuê phim có quy mô nhỏ, sử dụng thường xuyên dưới mười lao động phải 
đăng ký kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh cap huyện. 


2. Điều kiện dé kinh doanh in sang, nhân bản, bán, cho thuê phim bao gồm: 
a. Có địa điểm sử dụng hợp pháp; 
b. Có trang thiết bị để kiêm tra nội dung, chất lượng kỹ thuật phim. 


3. Hộ gia dinh in sang, nhân ban, bán, cho thuê phim có quy mó nhỏ, sử dụng thường xuyên dưới mười lao động phải 
thực hiện các quy dinh vé in sang, nhân ban, bán, cho thuê phim quy định tại khoản 2 Điêu 28, khoản 2 Điêu 29 của Luật Điện 
ảnh. 


Điều 14. Ty lệ và thời gian chiếu phim Việt Nam, giờ chiếu phim cho trẻ em dưới 16 tuổi trên hệ thống rạp (quy 
dinh chi tiết và hướng dẫn thi hành khoản 4 Điêu 33) 


1. Các rạp phải chiếu phim Việt Nam trong các dot phim kỷ niệm ngày lễ của đất nước, phục vụ nhiệm vu chính tri, xà 
hội, đôi ngoại theo quy định của Bộ Văn hóa - Thông tin. 


2. Ty lệ số Бибі chiếu phim truyện Việt Nam bao đảm dat it nhất 20% so với tổng số buôi chiếu, trong tỷ lệ đó phim 
truyện Việt Nam phải được chiêu vào khoảng thời gian từ 18 đên 22 giờ trong ngày, ngoài ra còn có thê chiêu vào các giờ khác. 


3. Giờ chiếu phim cho trẻ em dưới 16 tuói tại rạp kết thúc trước 22 giờ. 


Điều 15. Hoạt động của đơn vị chiếu phim lưu động (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành khoản 1, 2 Điều 34) 


1. Nhà nước đâu tư máy chiêu phim nhựa hoặc phương tiện chiêu phim khác cho đội chiêu phim lưu động ở miễn núi, 
hải đảo, vùng sâu, vùng xa và các vùng nông thôn khác. 


2. Nhà nước trang bị phương tiện vận chuyền cơ giới chuyên dụng cho đội chiếu phim lưu động thuộc tỉnh. 
3. Chi phí buổi chiéu phim ở mièn núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiêu số và các vùng nông thôn khác 
thực hiện theo quy định của Chính phủ vé vùng, miên. 


4. Bộ Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dung đề án thực hiện các quy định tại khoản 1, 2, 3 
Điều này. 


Điều 16. Tỷ lệ và thời gian phát sóng phim Việt Nam , phim dành cho trẻ em dưới 16 tuói trên hệ thông truyền hinh 
(quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành khoản 2 Điêu 35) 


1. Việc thực hiện phát sóng phim Việt Nam trong các đợt phim kỷ niệm ngày lễ của đất nước, phục vụ nhiệm vụ chính 
trị, xã hội, đôi ngoại trên hệ thông truyén hình cả nước thực hiện theo quy định của Bộ Van hóa - Thông tin. 


2. Tỷ lệ thời lượng phát sóng phim truyện Việt Nam của mỗi đài truyền hinh dat ít nhất 30% so với tông số thời lượng 
phát sóng phim, trong tỷ lệ đó phim truyện Việt Nam phải được phát sóng vào khoảng thời gian từ 20 giờ đên 22 giờ trong 
ngày, ngoài ra còn có thê phát sóng vào các giờ khác. 


3. Thời lượng phát sóng phim dành cho trẻ em dưới 16 tuổi đạt ít nhất 5% so với tổng số thời lượng phát sóng phim; 
giờ phát sóng phim dành cho trẻ em dưới 16 tuôi kết thúc trước 22 giờ hàng ngày. 


Điều 17. Thâm quyền cáp giây phép phó biến phim (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành điểm a, b khoản 1 Điều 
38) 


1. Bộ Văn hóa - Thông tin cấp giáy phép phó biến phim đối với: 


a. Phim truyện do cơ sở điện ảnh trong cả nước sản xuất hoặc nhập khẩu, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này; 


b. Phim tai liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện anh thuộc Trung ương san xuất hoặc nhập khẩu; 

c. Phim được sản xuất từ việc hợp tác, cung cấp dịch vụ sản xuất, liên doanh sản xuất với các tô chức, cá nhân nước 
ngoài. 

2. Uy ban nhân dân cáp tỉnh cáp giáy phép phó bién phim đối với phim tài liệu, phim khoa hoc, phim hoạt hinh do cơ 


só dién ánh thuóc dia phuong san xuát hoác nhap kháu. 

3. Uy ban nhân dân cáp tinh được cáp giấy phép phó biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện anh thuộc 
địa phương đáp ứng các điêu kiện sau: 

a. Sản suất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép pho biến; 

b. Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phô biến. 

Nếu trong năm, địa phương không đáp ung duoc hai diéu kién quy dinh tai khoan nay, thi nam ké tiép Uy ban nhan dan 
cấp tinh không còn thâm quyền cấp giấy phép phó biến phim truyện. 


4. Hàng năm, tu ngày 25 đến ngày 31 tháng 12, căn cứ vào số lượng phim truyện nhựa sản xuất và nhập khẩu được 
phép phô biến của các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương trong năm đó, Bộ Van hóa - Thông tin có trách nhiệm thông bao cho 
Uy ban nhân dân cấp tỉnh biết có đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện cấp giấy phép pho biến phim truyện trong năm tiếp 
theo. 


Điều 18. Trình tự, thủ tục đề nghị tổ chức, tham gia liên hoan phim, chiếu giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam 
(quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành khoản 1 Điều 41) 

1. Liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề: | l 

a. Bộ, co quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uy ban nhân dan cap tỉnh, Hội điện ảnh khi tô chức liên hoan phim 
chuyên ngành, chuyên đê phải gửi đên Bộ Văn hóa - Thông tin đơn đê nghị tô chức liên hoan phim và điêu lệ liên hoan phim; 

b. Trong thời hạn ba mươi ngày, Кё từ ngày nhận đủ hó sơ hợp lệ, Bộ Văn hóa - Thông tin có trách nhiệm trả lời bang 
văn bản việc châp thuận, nêu không châp thuận phải nêu rõ lý do. 

2. Điều kiện, trình tự, thủ tục tổ chức chiếu giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam : 

a. Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tó chức, cá nhân nước ngoài được phép tô chức, chiếu giới thiệu phim nước ngoài tai 
Việt Nam không nhăm mục đích kinh doanh; 

b. Hó sơ dé nghị chiếu giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam theo khoản 3 Điều 41 của Luật Điện anh và ban dich 
thuyét minh băng tiếng Việt, bản phim; mẫu đơn dé nghi do Bộ Văn hóa - Thông tin quy dinh; 

c. Tổ chức, cá nhân tô chức chiếu giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam phải nộp phí thám dinh phim theo quy dinh 
của pháp luật vê phí và lệ phí; 

d. Trong thói hạn mười lám ngày làm việc, Кё từ ngày nhận đủ hê sơ hợp lệ theo quy dinh tại điểm b khoản 2 Điều này, 
Bộ Văn hóa - Thông tin có trách nhiệm trả lời băng văn bản việc châp thuận, nêu không châp thuận phải nêu rõ lý do. 


Điều 19. Cấp giây chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất phim (quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành khoản 2 Điều 14) 

1. Việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất phim theo quy định tại Điều 14 của 
Luật Điện ảnh. 

2. Doanh nghiệp sản xuất phim thành lập và hoạt động trước ngày 01 thang 01 năm 2007 phải làm thủ tục xin cấp giây 
chứng nhận đủ điêu kiện kinh doanh trong thời hạn một năm, kê từ ngày Nghị định này có hiệu lực. 


Điều 20. Xử lý vi phạm pháp luật về điện ảnh (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 53) 

1. Cá nhân có hành vi vi pham các quy định của pháp luật trong hoạt động điện ảnh thì tùy theo tính chất, mức độ vi 
phạm mà bi xử lý kỷ luật, xử phat vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nêu gay thiệt hại thi phải bôi 
thường theo quy định của pháp luật. 

2. Tô chức có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động điện ảnh thì tùy theo tính chất, mức độ vi 
phạm mà bi xử phạt vi phạm hành chính, nêu gây thiệt hai thì phải bôi thường theo quy định của pháp luật. 


ааа 
< © 
>$ 
Z 

53 


Hd 
a3 
e 
Ф 
o 





3. Viéc xu phat đối với hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động điện ảnh thực hiện theo quy định về XỬ phạt vi 
phạm hành chính trong hoạt động văn hóa, thông tin. 


Điều 21. Hiệu lực thi hành 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, ké từ ngày đăng Công báo. 


+ 
Ũ 
D 
3 
> 
= 


n 
2 
2. 
m 
3 

Li 


2. Nghi dinh này thay thé các Nghị dinh số 48/CP ngày 17 tháng 7 năm 1995 vé tó chức và hoạt động điện ảnh, Nghi 
r] định sô 26/2000/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2000 vé sửa đổi, bó sung một số điều của Nghi dinh số 48/CP ngày 17 tháng 7 
năm 1995 vé tô chức và hoạt động điện ảnh và bài bó quy dinh tai các Điều 5, 6, 7, 8, 9 Chương II lưu hành, kinh doanh phim 
nhựa, băng đĩa phim tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 
11/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ. 





Điều 22. Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành Nghị định 
1. Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn thi hành và tô chức thực hiện Nghị định này. 


2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
tỉnh, thành phó trực thuộc Trung ương và tó chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh, tó chức, cá nhân có liên quan đến hoạt 
động điện ảnh tai Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghi định này. 


TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỚNG 
Nguyên Tân Dũng 


Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn) 


BAO CAO 


Hai nam thi hanh Luat Dién anh 


Kính gửi: Quốc hội 


Luật Điện ảnh được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, có hiệu lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 2007 đã tạo cơ sở pháp lý để xây dựng và phát triển nền điện ảnh dân tộc Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp 
hóa và hiện đại hóa đất nước. Luật Điện ảnh ra đời bước đầu đã có những tác động tích cực trong đời sống điện ảnh cả nước. 
Tuy vậy thực tiễn gần 2 năm nay cho thây Luật Điện anh đã bộc lộ một số hạn ché, trong đó có những khác biệt so với pháp 
luật quốc tế mà Việt Nam đã cam kết sửa đối khi trở thành thành viên của Tô chức Thương mại Thé giới (WTO). Dé có căn cứ 
đề xuất sửa đôi, bó sung một số điều của Luật Điện ảnh, báo cáo này đánh giá toàn diện về hoạt động điện ảnh trong hai năm 


qua dé thay rõ những tác động tích cực và những hạn chế của Luật Điện anh trong thực tế. 
I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH THỊ HÀNH LUẬT ĐIỆN ẢNH 
Về quản lý nhà nước 
a. Việc soạn thao, ban hành các văn bán hưởng dan thi hành 


Ngay sau khi Luật Điện anh được Quốc hội ban hành, Chính phủ phủ đã ban hành Nghị định số 96/2007/NĐ-CP ngày 
06 thang 6 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện ảnh dé có đủ căn cứ trong việc thực 


hiện Luật. 
Năm 2008, Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch đã ban hành 2 quy chế: 


+ Quy chÓ về Tó chức và hoạt động của Hội đồng Trung ương thám định và tuyên chọn kịch bản; 

+ Quy ché của Hội đồng Trung ương thám định phim. 

Đây là những văn bản pháp lý tao sự đồng bộ và thống nhất trong hệ thống pháp luật vé điện ảnh. 

Từ năm 2007, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng Thông tư hướng dẫn quy định 
việc sản xuất phim đặt hàng từ ngân sách nhà nước nhưng do quy định về đâu thầu sản xuất phim tại Luật Điện ảnh chưa thật 
phù hợp với thực tiễn nên đến nay hai Bộ vẫn chưa ban hành được thông tư này. 

Ngoài ra, Bộ Văn hoá, Thê thao và Du lịch cũng đang triển khai xây dựng Quy hoạch ngành Điện ảnh đến năm 2020, 
chuẩn bị thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh theo quy định tại Luật Điện ảnh, nghiên cứu để ban hành Tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật rạp chiếu phim tại Việt Nam... (các dự án này đã chuẩn bị xong dé cương chỉ tiết, đã gửi đến các cơ quan chức 


năng xin y kiên). 


419 


e 


Trin Mỹ Anh 
= Điện Ảnh ® 
= Viét Nam = 










T E 
Luyén tiéc 
= mộtthời æ 
vàng son gs 








Việc ban hành kip thời văn bản quy phạm pháp luật dé cụ thé hoá Luật, tạo điều kiện cho cơ quan quan ly nhà nước 


và các tó chức, cá nhân tham gia hoạt động điện anh trong cả nước, có căn cứ dé hoạt động và quan lý trong hai năm qua. 
b. Hoạt động pho biến Luật và các văn bản hướng dan thi hành 


Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch đã tô chức 4 cuộc hội thảo, hội nghị trên phạm vị cả nước đê phô biên Luật Điện 
ảnh và các văn bản hướng dân thi hành cho các cơ quan quản lý, các đài truyền hình, các cơ sở điện anh và các tô chức, cá nhân 


tham gia hoạt động điện ảnh. 


Công tác tuyên truyền, phô bién Luật Điện ảnh còn duoc thực hiện thông qua các hoạt động xuất bản tài liệu, sách 


báo, tạp chí. Các cơ quan thông tan, báo chí, truyền hình đã đóng vai trò quan trọng cho công tac này. 
c. Kết quả bước dau về quan lý nhà nước sau 2 năm thi hành Luật Điện ảnh 


Từ khi có Luật Điện ảnh nhận thức về vị trí, vai trò của hoạt động điện ảnh trong các cấp lãnh đạo và trong công 
chúng đã được nâng cao một bước, ý thức chấp hành Luật của các cơ quan chức năng và đơn vị liên quan đã thực hiện nghiêm 
túc hơn. Nhiều đơn vị hoạt động điện ảnh sau khi được củng cô đã chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nhiều 
đơn vị đã đảm bảo cân đối nguón tài chính thu chi có don vi dà có lài, hoàn thành nghia vu ngàn sách vói nhà nuóc, dam bao tót 
đời sóng của người lao động. Cũng từ khi có Luật, việc thực hiện chương trinh củng có và phát triển điện ảnh băng nguồn ngân 
sách nhà nước tiếp tục thực hiện. Ngành điện ảnh đã được đầu tư cho sáng tác, tạo nguôn kịch bản, trang thiết bị kỹ thuật hiện 


đại cho khâu tiền kỳ và hậu kỳ trong lĩnh vực sản xuất phim. 


Đến nay, Nhà nước vẫn tiếp tục đầu tư và hiện đại hoá trang thiết bị kỹ thuật cho lĩnh vực lưu trữ phim, thiết bị kỹ 


thuật cho Trường Đại học Sân khâu Điện ảnh, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. 


Sự đầu tư cho sản xuất phim và phô biến phim đã tạo diện mao mới cho ngành điện ảnh, tao điều kiện cho các đơn vị 
sản xuất nâng cao năng lực sản xuất, đảm bảo cho phim Việt Nam có đủ điều kiện kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng nghệ 


thuật khi phim Việt Nam giao lưu và hội nhập quốc tế. 


Việc đầu tư hiện đại hoá khâu phô biến phim đã nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ điện ảnh 
ngày càng cao của khán giả. Nhiều rạp chiếu phim ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số tinh và thành phó đã trở thành 
địa chỉ quen thuộc với khán giả. Việc đầu tư thiết bị video 100 inches và máy chiều phim nhựa 35mm cho các đội chiếu bóng 
lưu động đã tạo điều kiện dé các Trung tâm và Công ty Điện ảnh các tỉnh có điều kiện tăng số đội chiều bóng lưu động và nâng 
cao chất lượng, hiệu quả cả về SỐ lượng và nội dung buói chiều phục vụ đồng bào miễn núi, vùng sâu, vùng xa, những nơi kinh 


tế còn khó khăn chưa có điều kiện mua sắm tivi cũng như những vùng chưa phủ sóng truyền hình, chưa có điện lưới quốc gia. 
Cùng với việc đầu tư trang thiết bị kỹ thuật cho khâu sản xuất phim, phô biến phim, hàng năm nhà nước còn cấp 
100% kinh phí đối với phim đặt hàng và 80% kinh phí đối với phim trợ giá. Cấp kinh phi dé sản xuất băng video, sản xuất phim 
truyện video phục vụ đồng bào các dán tộc thiểu só. 
Đối với các đội chiều bóng lưu động, nhà nước cấp 100% chi phí phục vụ cho một buổi chiếu ở vùng núi, 50 — 80 % 


chi phí buổi chiếu cho vùng nông thôn nên đã tạo điều kiện cho các đội máy chiếu lưu động duy trì hoạt động thường xuyên 


trong những năm qua. 


Đầu tư của nhà nước cho khâu sản xuất phim và phô biến phim đã tạo cho hoạt động điện ảnh có sự chuyên biến tích 
cực, đúng định hướng. Hang năm với những phim đặt hàng và tài trợ đã cơ bản đáp ứng được nhu cau tô chức các tuần phim, 
đợt phim phục vụ nhiệm vụ chính trị và các dịp kỷ niệm lễ lớn của dân tộc. Bên cạnh đó, nhiều rạp được nâng cấp, Cải tao VỚI : 
trang thiết bị hiện đại với mô hình cụm rạp đa chức năng cùng với nâng cao phong cách, chất lượng phục vụ đã dân thu hút 
khán giả đến rạp xem phim nhựa ngày một đông và thường xuyên hơn. Đó cũng là điều kiện để các đơn vị nhập khâu phim 


nhập được nhiêu phim hay, phim tot va tăng dân sô bản cung cap trên mạng lưới chiêu bóng cả nước. 


Cũng từ khi có Luật Điện ảnh chủ trương xã hội hoá hoạt động điện ảnh của Đảng và nhà nước ngày càng được mở 
rộng và đi vào chiêu sâu, nhiều hãng phim tư nhân được thành lập, số lượng phim do các hãng phim tư nhân sản xuất ngày càng 
nhiêu, chất lượng phim của các hãng ngày càng được nâng cao đã góp phan đáp ứng được nhu cau của khán giả, thu hút người 
xem đến rạp, tao không khí sôi động của điện anh, góp phan giải quyết được những khó khăn về tài chính của các rạp. Sự ra đời 
của và hoạt động của các hãng phim tư nhân trong hai năm qua cũng tạo sự cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động sản xuất 
phim, thúc day quá trình nâng chất lượng và giảm giá thành sản xuất. Cùng với việc dau tư làm phim một số hãng nước ngoai 
đã bỏ vốn liên doanh, liên kết đầu tư cải tạo nâng cấp rạp tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và một só 
tinh thành khác. 


Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại đã làm hạn chế kết quả thực hiện Luật Điện ảnh. 


Đến nay, vì nhiều lý do chủ quan và khách quan khác nhau một số đơn vị điện ảnh địa phương vẫn chưa xác định 
được mô hình tô chức cho phü hop với chức năng nhiệm vụ cua mình. Do đó, thiếu chủ động, hoạt động kém hiệu quả cùng với 
sự thiếu quan tâm của các co quan có thám quyên nên một số cơ sở điện ảnh chưa đủ điều kiện, khả năng chủ động trong san 
xuất kinh doanh. Nhiều don vị có nguy cơ giải thé hoặc sáp nhập với các đơn vị có chức năng khác. Một số đơn vị quản lý nhà 
nước chưa thực sự được nâng cao về năng lực đề tô chức thực hiện có hiệu quả, chức năng quản lý nhà nước ở địa phương chưa 
kiểm soát được tinh hình hoạt động điện ảnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình (tình hình băng đĩa lậu, nội dung xấu hiện nay 


vân là nôi bức xúc trong xã hội). 


Một số đơn vị điện ảnh chỉ mới tập trung, coi trọng việc hoạt động sự nghiệp chưa chú y đến hoạt động sản xuất kinh 
doanh và ngược lại có đơn vi chỉ mới tập trung vào san xuất kinh doanh nên không thực hiện tốt chức năng phục vụ các nhiệm 


vụ chính tri (cần khắc phục tốt cả hai hiện tượng trên). 


Luật Điện ảnh quy định trong quy hoạch đô thị, nhà nước dành quỹ đất dé xây dựng rạp chiéu phim phục vụ nhân 
dân. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan, chủ quan nên hầu hết quy hoạch của các địa phương chưa dành quỹ đất cho việc 


xây dựng rạp chiếu phim. 


Hiện nay một số kênh truyền hình như HBO, CINEMAX, MOVE STAR phát sóng phim truyện nước ngoai thời 
lượng nhiều, có những cảnh trong phim không hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Có bộ phim Hội đồng duyệt của Bộ 
Văn hoá, Thể thao và Du lịch yêu cầu cắt trước khi được phép chiếu tại rạp thì những cảnh này trong phim vẫn được phát trên 


sóng truyền hình hoặc có phim Hội đồng của Bộ Văn hoá, Thé thao và Du lịch không cho phép phó biến trên rap nhưng van 








được chiêu trên sóng truyén hình. 


Bộ Văn hoá - Thông tin trước đây là cơ quan quản lý nhà nước cả điện ảnh và truyền hình. Đến nay đã có Bộ Thông 


tin và Truyền thông là cơ quan quản lý nhà nước về truyền hình. Việc phát sóng trên truyền hình thực hiện theo Luật Báo chí, 


Fj do người đứng dau co quan báo chi đó chịu trách nhiệm vé nội dung. Vi vậy, van đê quan lý nhà nước vé phim truyện hình 


cũng gap khó khăn. Dé quản lý có hiệu quả hơn việc phát sóng phim trên đài truyền hình dé nghị Bộ Thông tin và Truyền thông 
phối hợp với Bộ Van hoá, Thé thao và Du lich quản lý tốt hơn nội dung phim được phát sóng, đặc biệt đối với các phim phát 


trên truyền hình cáp. 


Kinh phí cấp cho sản xuất phim đặt hàng, tài trợ từ ngân sách nhà nước hiện nay không còn phù hợp với cơ chế thị 
trường (phim tư nhân giá thành sản xuất cao gấp 2 đến 3 lần so với phim được nhà nước tải trợ, đặt hàng). Vì vậy, phim nhà 
nước chưa thu hút được nhiều văn nghệ sỹ tham gia đầu tư tài năng, tâm huyết va sức lực dé thực hiện, thậm chí có nghệ sỹ từ 
chối làm thê loại phim này. Ví dụ: Một đạo diễn có uy tín nghệ nghiệp làm phim truyện truyền hình thu nhập khoảng 200 triệu 
đồng/năm và sức ép dư luận không lớn, nhưng nếu làm 01 phim truyện nhựa phải mat thời gian 1 đến 2 năm, thu nhập khoảng 


50 triệu đồng và chiu sức ép về báo chí, dư luận xã hội phức tạp hơn nhiều. 
2. Hoạt động thực tiễn 
Về hoạt động sản xuất phim 


Luật Điện ảnh được ban hành đã huy động được nhiều nguồn lực xã hội tham gia hoạt động điện ảnh, đây mạnh hoạt 
động sản xuất phim trong nước. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 đến nay, đã có gần 20 cơ sở sản xuất phim tư nhân được thành 
lập, trong đó 01 hãng phim đã có dự án tham gia sản xuất phim đặt hàng từ ngân sách nhà nước, Công ty FPT Media, Công ty 
sản xuất phim BHD, Hãng phim Thiên Ngân.v.v. đã và đang có nhiêu dự án sản xuất phim điện ảnh và truyền hình. Một số Việt 


kiều cũng đầu tư kinh phí và tham gia sản xuất phim tại Việt Nam. 


Hai năm 2007, 2008 các hãng phim thuộc Bộ Văn hoá, Thé thao và Du lich đã sản xuất 8 phim truyện nhựa, 15 phim 
truyện video, 16 phim hoạt hình, 17 phim tài liệu nhựa và hàng ngàn mét phim tư liệu. Cac hãng phim tư nhân đã san xuất II 
phim truyện nhựa với kinh phí dau tư gần 50 tỷ đồng. Trên 1000 tập phim truyện truyền hình do các hãng phim và các dai 
truyền hình trong cả nước sản xuất. Số lượng phim sản xuất từ ngân sách hang năm chưa nhiều, nhưng 2 năm gan đây do chưa 
có văn bản hướng dẫn về quy trình, thủ tục đấu thầu phim nên cũng ảnh hưởng đến tiến độ, số lượng các phim được đưa vào 
sản xuất hàng năm. 

b. Về hoạt động phát hành, pho biến phim 

Hiện nay trên cả nước có 3 đơn vị nhập khẩu và phát hành phim liên doanh với nước ngoài, đó là: Công ty liên doanh 
Cinema 1 Việt Nam, Công ty TNHH Truyền thông Megastar, Công ty liên doanh rạp Lotte cinema Việt Nam. Trong 2 năm 
2007, 2008, tỷ lệ phim nhập của các công ty này chiếm khoảng gần 40% thị phần nhập phim trong cả nước. Hau hết phim do 
các công ty nhập khâu đều được chiếu phát hành đông thời với các thị trường điện ảnh lớn của thé giới là Mỹ và Châu Âu như: 


“Đại chiến xích bích”, “Điệp viên 007", “High school musical 3”, “Harry Potter"... 


Theo quy định của Luật Điện ảnh và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật, các rạp chiếu phim tuân thủ nghiêm các quy 


dinh về thời gian chiếu phim Việt Nam tai rap, chiéu phim phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại. Đặc biệt vào các dip 
hè, hầu hết các rạp đều có chương trình chiếu phim giảm giá, chiếu phim chuyên dé cho thiếu niên, nhi dêng, học sinh và sinh 
viên. Phương thức này vừa tạo điều kiện cho các thành phần khán giả được tiếp cận với các tác phẩm điện ảnh vừa khai thác 
được só lượng phim đã sản xuất, nhập khâu. Don vi làm tốt hoạt động này là Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. Năm 2008, cụm 
rạp tư nhân Megastar đã tô chức Tuân phim Việt Nam với chương trình phong phú được tô chức tại 2 thành phố lớn Hà Nội và 
Thành phó Hồ Chí Minh. 


Trong quá trinh thi hành Luật Điện ảnh, các đơn vi hoạt động điện anh đã bước đầu tạo cho khán gia có thói quen tới 
xem phim tại rạp. Những năm gần đây, đặc biệt Tết năm 2007, 2008 tại hầu hết các rạp ở Hà Nội và thành phó Hồ Chí Minh, 
phim Việt Nam đã chiếm lĩnh thi trường so với phim ngoại nhập. Các rap luôn trong tình trang tăng buói chiếu và hết vé xem 
phim Việt Nam. Tuy vậy “mùa phim nội” mỗi năm chỉ có một lần vào dịp Tết. Trong những năm tới, ngành điện ảnh sẽ phải 
tìm các phương án thích hop dé kích thích có nhiều “mùa phim Việt” hơn nữa, đặc biệt cân đối giữa tỷ lệ phim phục vụ nhiệm 


vụ chính tri, xã hội và phim thương mại, giải tri. 


Các quy định tại Luật Điện ảnh về bảo đảm tỷ lệ thời lượng phát sóng phim Việt Nam trên truyền hình ngày càng 
được nâng lên. Các đài truyền hình đã có “giờ vàng” cho phim Việt Nam. Năm 2007, 2008 các đài truyền hình trên toan quốc 
đã phát sóng thời lượng phim Việt Nam đạt хар xi 30% tông thời lượng phát sóng phim truyện. Đài Truyền hinh Thành phố Hó 
Chí Minh năm 2007 đạt: 29%, 2008: 34%, Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng: 2007: 28%, 2008: 49%, Đài Truyền hình 
Cần Thơ: 33%, Đài Phát thanh Truyền hình Huế: 33%; Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh: 36%, Đài Phát thanh và Truyền 
hình Hải Phòng: 50%. Với khoảng thời gian thi hành Luật chưa lâu, có thé nói đây là một trong những thành công trong việc thi 


hành Luật Điện ảnh, trong việc quản lý phó bién phim truyện Việt Nam trên truyền hinh. 


Một số phim truyền hình Việt Nam được sản xuất, phát sóng và có dư luận tốt như: Chạy án, Ma làng, Gió làng Kinh, 
Cô gái xấu xí, Những người độc thân vui vẻ, Bỗng dưng muốn khóc... Những bộ phim này đã thu hút hàng triệu khán giả xem 


phim, củng cô niêm tin và tình yêu điện ảnh Việt Nam cho công chúng. 


Dù chat lượng phim chưa han đông déu, vân cân tiép tục nang cao, nhưng bước đâu, dưới góc độ quản lý nhà nước vê 


ngành điện ảnh, có thể thây đó là thành công khi thực hiện Luật Điện ảnh về tỷ lệ chiều phim và thời lượng phát sóng phim nói. 


Hai Hội đồng Trung ương thám định kịch ban và thám định phim nhiệm ky 2007- 2009 đã hoạt động theo Luật Điện 
ảnh. Thành phân chủ yếu của Hội đồng gồm đại diện cơ quan quản lý nhà nước về điện ảnh, các nghệ sỹ, chuyên gia có kinh 


nghiệm, uy tín trong lĩnh vực điện ảnh, không có thành viên là cán bộ quản lý của các cơ sở điện ảnh như trước đây. 


Hoạt động chiều phim lưu động từ khi có Luật Điện ảnh cũng chuyên biến tích cực và đạt hiệu quả tốt hơn. Các đơn 
vị chiếu bóng lưu động được trang bị 50 máy chiếu lưu động phim nhựa 35 mm. Đặc biệt, từ năm 2008, Chính phủ đã có quyết 
dinh cáp xe ó tô chuyên dụng bang nguón vốn đối ứng theo chương trinh mục tiêu quốc gia, tạo điều kiện cho các đơn vị chiếu 
bóng về trang thiết bị, phương tiện vận chuyền. Chiếu bóng lưu động phuc vụ bà con vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc 
thiêu số trong thời gian qua đã làm tốt vai trò của mình, thu hút đông đảo nhân dân ở các địa phương đến với phim. Thông qua 
các bộ phim, hoạt động điện ảnh đã nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân; tác động sâu sac đến tư tưởng, tình cảm, 


đạo đức, lôi sông của con người, góp phân tích cực vào quá trình phát triên kinh tê, xã hội của đât nước. Từ khi Luật Điện ảnh 





423 


e 


Tran Mj Anh 
= Ріёп Anh = 
° Việt Nam = 











е 3e 
Luyến tiếc 
= mộtthời a 
me vàng son» 








ra đời, các don vi chiéu bóng tiếp tục phát huy vai trò phục vụ nhân dân, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của khan giả yêu thích 


ngành điện ảnh. 
c. Hoạt động hợp tác quốc tế 


Hoạt động hop tác quốc té về điện ảnh ngày càng phát triển sâu rộng. Ưu điểm nói bật của Luật Điện ảnh trong lĩnh 
vực hop tác quốc té là đã cụ thé hoá toàn bộ những quy định liên quan đến hop dong, hợp tác, liên doanh, dich vụ sản xuất phim 
với nước ngoài mà không cần văn bản hướng dẫn thi hành. Trong 2 năm đã có 22 bộ phim truyện, 20 bộ phim tài liệu, khoa học 
và hoạt hình được cấp phép dé các cơ sở sản xuất phim của Việt Nam hop tác hoặc tó chức làm dich vụ sản xuất phim cho các 
tô chức, cá nhân nước ngoài. Đã tô chức được trên 40 chương trinh phim nước ngoài tại Việt Nam với khoảng 200 lượt đầu 
phim, gửi phim Việt Nam tham dự 20 Liên hoan phim quốc tế với trên 100 lượt đầu phim. Đây là cơ hội, là điều kiện thuận lợi 
dé điện anh dân tộc không chỉ tiếp nhận có chọn lọc những tiễn bộ của công nghệ sản xuất phim trong khu vực và thé giói, ma 


còn gợi mở hướng phát triên nguôn nhân lực điện anh nước nhà, mở rộng giao lưu văn hóa giữa nước ta với các nước. 


Việc hợp tác, dịch vụ sản xuất phim, phát hành phim cũng tạo điều kiện giải quyết lao động việc làm, tăng thu nhập, 
tiếp cận với các nền điện ảnh chuyên nghiệp của thé giới dé nâng cao trình độ cho những người làm công tác điện ảnh. Đó cũng 


là mục tiêu mà Điện ảnh Việt Nam đang hướng tới. 
d. Hoạt động lưu chiếu, lưu trữ phim 


Trong hai năm thi hành Luật Điện ảnh, công tác lưu chiêu phim, lưu trữ phim được thực hiện tương đối tốt. Các cơ sở 
nộp lưu chiêu, lưu trữ đúng theo quy định, được bảo quản theo đúng tiêu chuẩn chất lượng. Tuy nhiên, một số cơ sở sản xuất 


phim đề nghi nên chuyên việc lưu chiều phim nhựa sang chất liệu khác nhằm giảm bớt kinh phí trong sản xuất. 
3. Đánh giá chung 


Sau hai năm thi hành Luật Điện ảnh, nhận thức của các cơ quan quản lý các cap, các tô chức, cá nhân sản xuât phim, 
phát hành phim, phô bién phim và nhận thức xã hội vé vai trò của điện ảnh đã được nâng lên thông qua các hoạt động tuyên 


truyền - phó bién pháp luật và thực thi Luật. 


Về cơ bản, Luật Điện ảnh và các văn bản hướng dẫn đã đáp ứng được nhu cau của các chủ thé tham gia hoạt động 
điện ảnh. Moi lĩnh vực của hoạt động điện anh đã được điều chỉnh bang pháp luật. Các điều luật đều theo hướng khuyến khích 
lao động sáng tạo của những người hoạt động điện ảnh trong cả nước; tiếp tục đây mạnh chủ trương xã hội hóa, khuyến khích 
và tạo điều kiện tốt nhất cho mọi thành phần kinh té, tô chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh. Cac điều của Luật Điện ảnh 
thé hiện sự tôn trọng quyền tự do sáng tạo và tự do hoạt động điện ảnh của các tô chức, cá nhân, đây mạnh công tác hợp tác 


quốc tế phủ hợp với thông lệ quốc tế. 


Luật Điện ảnh cũng day mạnh việc sản xuất phim, phát hành phim Việt Nam, cho phép nhập khâu phim có chất lượng 
tốt về tư tưởng và nghệ thuật của nước ngoài để phố biến ở hệ thống chiếu bóng và phát trên truyền hình, liên kết với nước 


ngoài sản xuât phim. 


II. NHUNG HAN CHE CUA LUẬT ĐIỆN ÁNH 


1. Do Luật Điện ảnh được ban hành trước thời điểm Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức Thương mai 
Thé giới (WTO) (Luật Điện anh ban hành tháng 6/2006, Việt Nam chính thức trở thành thành viên WTO vào ngày 11 tháng 01 
năm 2007), nên trong Luật có một só điều chưa tương thích với hiệp định mà Việt Nam cam kết sẽ sửa đổi khi tham gia tô chức 


này. 


Nghị quyết số 71/2006/QH11 của Quốc hội khóa 10 phê chuẩn Nghi định thư gia nhập Hiệp định thương mai thé giới 
(WTO) của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cam kết bãi bỏ hạn chế số lượng phim được nhập khâu quy định tại 


Điều 30 Luật Điện ảnh hiện hành. 


Nghị quyết số 71/2006/QH11 cũng phê chuẩn cam kết cho phép tô chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam dinh 
cư tại nước ngoài được phép tham gia thành lập doanh nghiệp sản xuất phim, phát hành phim và chiếu phim tại Việt Nam với tỷ 
lệ vốn góp của phía nước ngoài không quá 51% vốn pháp định. Điều 13 Luật Điện ảnh hiện hành chưa cho phép tổ chức, cá 
nhân người nước ngoài, người Việt Nam dinh cư ở nước ngoài tham gia thành lập và quản lý doanh nghiệp sản xuất phim, chi 
cho phép được tham gia thành lập doanh nghiệp phát hành phim và doanh nghiệp chiếu phim không han ché hình thức dau tu 
và ty lệ vốn góp. Việc không hạn ché tỷ lệ góp vốn trong doanh nghiệp phát hành phim và doanh nghiệp chiếu phim dẫn đến hệ 
quả phim nhập tràn lan sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển của điện ảnh dân tộc. Điều 14, 15 Luật Điện ảnh quy định điều 
kiện thành lập doanh nghiệp, tiêu chuẩn giám đốc doanh nghiệp theo đó cũng cân thay dói cho phù hợp với Nghị quyết số 
71/2006/QH11. 


Nhu vay, cac điều 13, 14, 15, 30 cần sửa đôi, bô sung. 


2. Khoản 3 Điều 24 Luật Điện ảnh quy định việc sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước phải thong qua dau 
thầu doanh nghiệp sản xuất phim trên cơ sở kịch bản văn học đã được tuyên chọn. Trong một thời gian dài, Bộ Văn hoá, Thé 
thao và Du lịch và Bộ Tài chính đã phối hợp soạn thảo Thông tư hướng dan việc dau thâu sản xuất phim từ ngân sách nhà nước 
nhưng gap nhiều vuóng mác do hoat dong dién anh là mot ngành nghé thuat có nhiều đặc thù rất khó áp dụng theo Luật Đầu 
thâu. Theo tinh thần Luật Điện ảnh thì các hãng phim nhà nước và tư nhân đều bình đăng trong các hoạt động điện ảnh. Nhưng 
đầu năm 2008, một hãng phim tư nhân trình kịch bản đề nghi được sản xuất phim từ ngân sách nước, Bộ Văn hoá, Thé thao và 
du lịch đã thí điểm thực hiện các thủ tục dé nghị Bộ Tài chính cho phép. Tuy nhiên do vướng mắc về thủ tục nên việc duyệt 
kinh phí sản xuất phim không thể thực hiện được. Sau một thời gian, Bộ Tài chính đồng ý duyệt kinh phí sản xuất nhưng lại gặp 


những khó khăn chủ quan và khách quan khác nên hãng phim này đã từ chối. 


Theo quy định tại Luật Điện ảnh, việc dau thầu sản xuất phim căn cứ trên cơ sở kịch bản đã được tuyên chọn. Đó là 
dau thâu nhà sản xuất. Thực tế trên thế giới hiện nay việc đấu thầu sản xuất phim là đấu thầu dự án sản xuất phim, bao gồm 
kịch bản, phương án tó chức sản xuất (trong đó có thành phan tác giả chính, trang thiết bị kỹ thuật) và dự toán ngân sách thuc 
hiện. Mặt khác thực tế hiện nay ở Việt Nam do hoạt động điện ảnh đã xã hội hoá ở tất cả các khâu từ sáng tác đến tó chức sản 


xuât và phát hành, vì vậy các chủ thê tham gia sản xuât phim băng ngân sách nhà nước cũng có các hình thức phô biên sau đây: 


Một là, hình thức đấu thầu chọn nhà sản xuất hội đủ điều kiện ưu việt nhất hoàn thành bộ phim có chất lượng trên cơ 


ааа 
< © 
>$ 
Z 

БЕ 


Hd 
+3 
e 
Ф 
o 








sở kịch ban da được lựa chon thong qua tu van của Hội đồng thám định theo các tiêu chí cơ bàn vé chát lượng nội dung, chất 
lượng nghệ thuật của kịch bản. Tuy nhiên, điều bất lợi là có trường hợp tác giả kịch bản và nhà sản xuất (bên trúng thầu) không 


tìm được tiếng nói chung, cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng phim và tién độ làm phim. 


Hai là, dau thầu dự án sản xuất phim, hình thức này có ưu điểm là cùng một lúc căn cứ vào kịch bản văn học, phương 
án tô chức sản xuất có thê dự báo được chất lượng của bộ phim và tiễn độ thực hiện bộ phìm đó. Tuy nhiên, hình thức này đôi 
khi bat lợi là dự án có kịch ban hay nhưng những điều kiện dé sản xuất thành phim lại thiếu. Và cũng như hình thức dau thầu 


kịch bản, đơn vị tring thầu có giá sản xuất thấp hơn chưa chắc đã cho ra sản phẩm là một bộ phim hay. 


Vì vậy, khoản 3 Điêu 24 cũng cân sửa đôi cho phù hợp yêu câu của thực tê thì mới thực hiện được và nâng cao tính 


khả thi của các dự án làm phim băng ngân sách nhà nước. 
3. Điều 48 quy định về thanh tra điện ảnh có lỗi về kỹ thuật văn bản khi trình Quốc hội thông qua. 
4. Các điều 25, 28, 29, 30, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 50, 51, 52 quy định về truyền hình 


Luật Điện ảnh quy định việc phát sóng phim trên sóng truyền hình do Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, 
giám đốc đài phát thanh và truyền hình các tỉnh, thành phó trực thuộc trung ương quyết định theo quy định của Luật Báo chí và 
Luật Điện ảnh. Tại thời điểm Quốc hội ban hành Luật Điện ảnh (năm 2006) thì Luật Báo chí quy định Đài Truyền hình Việt 
Nam và đài phát thanh và truyền hinh các tỉnh, thành phó trực thuộc trung ương là co quan báo chí, được quyên phát sóng phim 
trên sóng của mình. Còn lại các đài truyền hình khác (như Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, truyền hình thử nghiệm VOV của 
Đài Tiếng nói Việt Nam, các đài phát thanh truyền hình của các thành phó thuộc tỉnh) không được quyền sản xuất, nhập khẩu 
và phát sóng phim trên truyền hình. Năm 2007 Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC đã được cấp giấy phép hoạt động báo chí, 
truyền hình thử nghiệm VOV của Đài Tiếng nói Việt Nam được phép phát hành thử nghiệm trên sóng của Đài Truyền hình Việt 
Nam. Vi vậy, việc sửa đổi, bó sung Luật Điện ảnh, quy dinh các đài truyền hinh là co quan báo chi được quyền sản xuất, nhập 


khẩu và phát sóng phim là cần thiết. 

Do những phát sinh nêu trên, việc sửa đôi, bó sung một số điều của Luật Điện ảnh đề thực hiện cam kết của Việt Nam 
khi đã gia nhập Tổ chức thương mại Thế giới, đáp ứng được nhu câu thực tế khách quan tạo cơ sở pháp lý thích hợp để xây 
dựng, phát triển nền điện ảnh dân tộc là rất cần thiết. 


Trên đây là những nội dung chủ yếu đánh giá hai năm thi hành Luật Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin 


báo cáo Quốc hội./ 


BỘ TRƯỞNG 
Nơi nhận: i i 
(da ky) 
- Nhu trén; 
- Thu tướng CP, các Phó TTg CP; ud E 
- Các Bộ (thành viên BST); 


- Luu: VT, DA, Hh (850). 


Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn) 


CHINH PHU CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
Độc lập — Tự do - Hanh phúc 


Số: 54/2010/NĐ-CP 
Ha Noi, ngày 21 tháng 5 năm 2010 


NGHỊ ĐỊNH 
Quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh 
số 62/2006/QH11 và Luật sửa đối, bó sung một số điều 
của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 


CHÍNH PHỦ 


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đôi, bó sung một số điều của Luật Điện anh số 
31/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009; 

Xét đề nghi của Bộ trưởng Bộ Van hoá, Thể thao và Du lịch, 


NGHỊ ĐỊNH: 


Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh 


1. Nghi dinh này quy dinh chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 thang 6 năm 2006 và Luật 
sửa đối, bó sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009. 

2. Nghi định này ap dung đối với tô chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh, tô chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động 
điện ảnh tại Việt Nam. 


Điều 2. Chính sách hiện đại hóa công nghiệp điện ảnh (quy định chi tiết thi hành khoản 1 Điều 5 Luật Điện ảnh) 


1. Dau tư xây dựng trường quay nội cảnh, ngoai cảnh hiện đại theo quy hoạch ngành điện ảnh được cơ quan có thám quyên phê 
duyệt. 

2. Hiện đại hóa công nghệ và đầu tư thiết bị kỹ xảo, thiết bị kỹ thuật đồng bộ chuyên dụng, bảo đảm đủ điều kiện sản xuất phim 
theo công nghệ hiện đại, đạt chuẩn kỹ thuật quốc tế về hình ảnh và âm thanh, bảo đảm phát huy sự sáng tạo nghệ thuật nhằm 
nâng cao năng lực sản xuất phim, nâng cao chất lượng sản phẩm điện ảnh. 

3. Đầu tư xây dựng, cải tạo, trang thiết bị hiện đại, máy chiếu phim âm thanh lập thé cho rạp chiếu phim theo quy hoạch ngành 
điện ảnh được cơ quan có thâm quyền phê duyệt. 

4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng dé án dé thực hiện các khoản 1, 2 và 3 
Điều nay; lập dé án phát triển quy mô sản xuất phim và phô biến phim để phim Việt Nam đạt ít nhất 30% trong tổng số phim 
chiếu tại rạp và đạt ít nhất 40% trong tông số phim phát sóng trên hệ thống truyền hình. 


Điều 3. Chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh (quy định chỉ tiết thi hành khoản 2 Điều 5 
Luật Điện ảnh) 


1. Nhà nước mua toàn bộ hoặc một phan quyền sở hữu đối với phim có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao do cơ sở điện ảnh sản 
xuất; việc định gia mua căn cứ vào chất lượng phim được Hội đồng Trung ương thám định phim xếp loại; giá mua được Hội 
đồng thâm định giá phê duyệt theo quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Cơ sở điện ảnh khi sản xuất phim được ưu đãi về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khâu theo quy 
định của pháp luật về thuế hiện hành. 

3. Doanh nghiệp, đơn vi sự nghiệp xây dung rạp chiếu phim dé kinh doanh phó bién phim hoặc xây dựng công trình hoạt động 
điện ảnh khác được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 

4. Cơ sở điện ảnh được miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyên sử dụng đất, quyên sở hữu nhà theo quy định của pháp luật. 

5. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) có trách nhiệm điều 
chỉnh quy hoạch sử dụng đất của địa phương, ưu tiên dành quỹ đất cho cơ sở điện ảnh; có chính sách, chế độ ưu đãi nhằm 
khuyến khích tô chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh trên địa bàn. 


Điều 4. Chính sách dau tư thông qua chương trình mục tiêu phát triển điện ảnh (quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 5 
Luật Điện ảnh) 


1. Dau tư kinh phí dé tạo ra các tác phẩm điện ảnh quy mô lớn và có giá trị nghệ thuật cao theo các nội dung sau: 


427 


e 


Trin Mj Anh 
Điện Ảnh ® 


Nam = 


êt 
бент, tiếc m 
vang so 








а) Tổ chức các hoạt động nhăm định hướng chủ dé tư tưởng gan với các sự kiện lich sử va bước phát triển lớn của dân tóc; 
b) Sản xuất phim. 

2. Đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa học trong hoạt động điện ảnh theo các nội dung sau: 

a) Công trình nghiên cứu nhằm nâng cao chát lượng sáng tác và phát huy hiệu qua xã hội của tác phẩm điện ảnh; 

b) Ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại; 

c) Nghiên cứu thị trường điện ảnh trong và ngoài nước. 


= 3. Đào tao, bôi duong nhân lực: 
py a) Nâng cao chat lượng đào tạo tại các trường chuyên ngành điện ảnh quóc gia, xây dung giáo trinh chuân, đâu tu trang thiệt bi 


giảng dạy, học tập theo hướng đồng bộ, chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa ở các khâu nghệ thuật, kỹ thuật, kinh té, quàn ly 
sán xuát, phát hành và phó bién phim; 

b) Cử cán bộ có trình độ, sinh viên xuất sac đi đào tạo về nghệ thuật, kỹ thuật, quan ly sản xuất, phát hành, phó biến phim ở các 
nước có nén điện ảnh phát trién; 

c) Chú trong dao tao sau đại hoc dé bó sung và phát trién đội ngũ các nhà khoa học dau ngành vé điện ảnh. 

4. Bộ Văn hóa, Thé thao và Du lịch phối hop với các Bộ, ngành liên quan xây dựng chương trinh mục tiêu phát triển điện ảnh 
theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Luật Điện ảnh và các khoản 1, 2 và 3 Điều này trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 


Điều 5. Chính sách sản xuất phim đặt hàng (quy định chi tiết thi hành khoản 4 Điều 5 Luật Điện anh) 


1. Nhà nước đặt hàng sản xuất phim truyện về dé tài thiếu nhi, truyền thống lịch sử, dân tộc thiểu số; phim tài liệu, phim khoa 
hoc, phim hoạt hình phuc vụ nhi. 
2. Việc lựa chọn dự án sản xuât phim có sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định tại Điêu 13 Nghi định này. 


Điều 6. Chính sách tài trợ phó bién phim (quy định chi tiết thi hành khoản 5 Điều 5 Luật Điện ảnh) 


1. Nhà nước đặt hàng thực hiện các buôi chiếu phim phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, dói ngoai, phục vụ thiếu nhi, phục vụ 
lực lượng vũ trang chiếu tại rạp chiếu phim ở mièn núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiêu số và ở các vùng nông 
thôn khác. 

2. Nhà nước đặt hàng các buổi chiều phim và tô chức đợt phim phục vụ nhiệm vụ chính tri, xã hội, đôi ngoại trong những ngày 
lễ, kỷ niệm sự kiện trọng đại của đất nước. 

3. Nhà nước tài trợ kinh phí tô chức liên hoan phim quốc gia, liên hoan phim quốc tế do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ 
chức theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 41 Luật Điện ảnh được sửa đôi, bó sung năm 2009. 


Điều 7. Chính sách dành quỹ đất để xây dựng rạp chiếu phim trong quy hoạch khu đô thị (quy định chỉ tiết thi hành 
khoản 6 Điêu 5 Luật Điện ảnh) 


1. Cơ quan có thám quyền phê duyệt quy hoạch khu đô thị, khu dân cư phải dành quỹ dat dé xây dựng rạp chiếu phim ở vi trí 
trung tâm và tỷ lệ xây dựng rạp phù hợp với quy mô phát triển dân sê. | 
2. Cơ sở điện ảnh xây dung rạp chiếu phim được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định này. 


Điều 8. Thành lập và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh (quy định chi tiết thi hành Điều 6 Luật Điện ảnh) 


1. Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh do Thủ tướng Chính phủ thành lập dé sử dụng cho các hoạt động sau: 

a) Thưởng cho phim có giá tri tư tưởng, nghệ thuật cao, có hiệu qua xã hội theo điều lệ tó chức và hoạt động của Quy; 

b) Hỗ trợ sản xuất phim thể nghiệm nghệ thuật và phim đầu tay trên cơ sở ý kiến tư vẫn của Hội đồng thám định kịch bản thuộc 
Bộ Van hóa, Thé thao và Du lịch; 

c) Hỗ trợ cho việc đầu tư sáng tác kịch bản, mở trại sáng tác, tô chức cho nghệ sĩ đi thực tế, hội thảo khoa học, công trình 
nghiên cứu khoa học, hỗ trợ đào tao nguón nhân lực tài năng đi học điện anh ở nước ngoài, quảng bá phim Việt Nam ra nước 
ngoài nhằm khuyến khích, thúc đây phát triển nén điện ảnh dân tộc. 

2. Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, tự bù đắp chi phí đối với 
hoạt động của mình. Quỹ hỗ trợ và phát triển điện ảnh có tư cách pháp nhân, có con dau và được mở tài khoản tai Kho bạc Nha 
nước và ngân hàng. 

3. Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh quy định tại khoản 1 Điều này được hinh thành từ các nguồn sau: 

a) Nhà nước hỗ trợ vốn ban đầu khi mới thành lập Quỹ từ nguôn ngân sách sự nghiệp văn hóa. Hàng năm, căn cứ vào hiệu quả 
hoạt động, Quỹ được nhà nước xem xét, hỗ trợ theo quy định của pháp luật hiện hành; 

b) Huy động đóng góp tự nguyện, tài trợ của cơ quan, tô chức, cá nhân trong nước, nước ngoài và các nguồn thu nhập hop pháp 
khác; 

c) Nguón thu ban phim từ các phim có sử dụng ngân sách nhà nước. 

4. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh sau khi có 
ý kiến thống nhất của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 


Điều 9. Những hành vi bi cám trong hoạt động điện ảnh (quy định chỉ tiết thi hành các khoản 1 và 2 Điều 11 Luật Điện ảnh) 


1. Hình anh, âm thanh, lời thoai, chữ viết phi bang, xúc phạm quốc huy, quốc ky, quốc ca, giá trị biểu trưng dân tộc, đất nước; 
miệt thị dân tộc, tôn giáo. 

2. Hình ảnh, âm thanh, lời thoại, chữ viết thể hiện cảnh đánh đập, tra tân, giết người dã man, khuyến khích tội ác, trừ trường 
hợp nham phê phán, lên án cái ác gắn với nội dung phim. 

3. Hình ảnh, âm thanh, lời thoại, chữ viết mang tính khiêu dâm, đồi trụy, loạn dâm, loạn luân trái với thuần phong mỹ tục. 

4. Hình ảnh, âm thanh, lời thoại, chữ viết thể hiện sự dung thứ hoặc đồng tình với tệ nạn xã hội, gây cảm giác hoảng loạn, mê 
muội trước các lực lượng siêu nhiên, ma quái. 

5. Đặt tên phim gây phản cảm, thô tục. 

6. Hình ảnh, âm thanh, lời thoại, chữ viết có nội dung trái pháp luật mà không thuộc quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 
này, trừ trường hợp nhằm phê phán, lên án các hành vi này. 


Điều 10. Tổ chức và hoạt động của don vị sự nghiệp điện ảnh (quy định chi tiết thi hành khoản 2 Điều 12 Luật Điện ảnh) 


1. Don vi sự nghiệp điện anh có chức năng, nhiệm vụ phục vu quản lý nhà nước hoặc cung cấp dịch vụ công thuộc lĩnh vực 
điện ảnh theo quy định của pháp luật. 

2. Điều kiện, trình tự, thủ tục, tham quyền thành lập, sắp xếp và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm vé thực hiện nhiệm vu, tô 
chức bộ máy, biên ché và tài chính của đơn vi sự nghiệp điện ảnh thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. 

a) Sản xuất phim theo yêu câu của cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp; sản xuất phim đặt hàng, trừ trường hợp chủ dự án sản xuất 
phim sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện lựa chọn dự án sản xuất phim theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật sửa đối, bó 
sung một số điều của Luật Điện ảnh; 

a) Nhập khẩu phim lưu hành nội bộ để phục vụ yêu cầu công tác của mình; 

c) Chiêu phim, lưu trữ phim phục vụ quản lý nhà nước hoặc cung cấp dịch vụ công. 


Điều 11. Điều kiện về vốn pháp định để kinh doanh sản xuất phim (quy định chi tiết thi hành điểm a khoản 2 Điều 14 Luật 
Điện ảnh được sửa đôi, bô sung năm 2009) 


1. Vốn pháp định là 1.000.000.000 đồng (một ty VNĐ), được xác định bang một trong các văn bản sau: 

a) Quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một hoặc hai 
thành viên mà chủ sở hữu là một tô chức; 

b) Biên bản góp vốn của các cô đông sáng lập đối với công ty cô phân hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách 
nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên; 

c) Bản đăng ký vốn dau tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh và đối với công ty 
trách nhiệm hữu hạn mà chủ sở hữu là cá nhân. 

2. Đối với số vốn được gop bang tiền phải có xác nhận của ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của 
các thành viên sáng lập. Số tiên ký quỹ phải bằng số vốn góp băng tiên của các thành viên sáng lập và chỉ được giải toà sau khi 
doanh nghiệp được câp Giấy chứng nhận đăng ky kinh doanh. 

3. Đối với só vốn được gop bang tài sản thi phải có chứng thư của tô chức có chức năng định giá đang hoạt động tại Việt Nam 
về kết quả định giá tài sản được dua vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp hó sơ tại co quan có thám 
quyền cấp phép. 

4. Đôi với doanh nghiệp đang hoạt động có nhu câu bó sung ngành nghé kinh doanh san xuất phim thì phải có van bản xác nhận 
của co quan kiêm toán độc lập về số von hiện có của doanh nghiệp được đưa vào góp vốn thê hiện trên báo cáo tài chính của 
doanh nghiệp tại thời điểm gan nhất bao đảm lớn hơn hoặc băng mức vón pháp định quy định tại khoản 1 Điều này. 


Điều 12. Việc thành lập Văn phòng đại diện điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam (quy định chi tiết thi hành Điều 43 Luật 
Điện ảnh) 


1. Điều kiện thành lập Văn phòng đại diện điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam: 

Cơ sở điện ảnh nước ngoài muôn thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam phải co thời gian hoạt động không dưới 01 nam, 
kê từ khi được thành lập hoặc dáng ký kinh doanh hop pháp ở nước mà cơ sở điện ảnh đó mang quốc tịch. Hê so dé nghi cáp 
Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điêu 43 Luật Điện ảnh và các văn bản sau đây: 

a) Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá tri trong đương chứng minh được cơ sở điện ảnh nước ngoài tòn tại 
và hoạt động trong năm tài chính gần nhất; 

b) Bản sao Điều lệ hoạt động của cơ sở điện ảnh nước ngoài. 

2. Các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này phải dịch ra tiếng Việt, được co quan đại diện ngoại giao, co quan lãnh sự của 
Việt Nam ở nước mà cơ sở điện ảnh xin đặt Văn phòng đại diện mang quốc tịch chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hoá 
lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

3. Thời hạn của Giấy phép 

Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của co sở điện ảnh nước ngoài có thời han 05 năm, nhưng không vượt quá thời hạn còn 
lại của văn bản xác nhận tư cách pháp nhân hoặc giấy tờ có giá trị trong đương của cơ sở điện ảnh đó trong trường hợp pháp 
luật nước mà cơ sở điện ánh mang quốc tịch có quy định thời hạn Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp nước ngoài. 


Điều 13. Lựa chọn dự án sản xuất phim có sử dụng ngân sách nhà nước (quy định chỉ tiết thi hành các khoản 4 và 5 Điều 








24 Luật Điện ảnh và khoản 4 Điều 1 Luật sửa đôi, bó sung một số điều của Luật Điện ảnh) 

1. Chủ đầu tư dự án sản xuất phim phê duyệt kế hoạch sản xuất phim có sử dụng ngân sách nhà nước, thành lập Hội đồng thám 
định kịch bản và Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim đề tư vẫn cho chủ đầu tư. 

2. Căn cứ kế hoạch đã được phê duyệt, chủ đầu tư dự án quyết định lựa chọn dự án sản xuất phim theo hình thức sau: 

a) Đối với dự án sản xuất phim đã có kịch ban được tuyên chọn, chủ dau tư quyết định hình thức đấu thầu phù hợp dé chọn 
doanh nghiệp sản xuất; 


b) Đối với dự án sản xuất phim có hó so tham gia dau thầu bao gồm kịch bản và phương án sản xuất, phát hành, chủ dau tu 
= A : \ r A A ` A r 2 A : 
Î quyêt dinh hình thức dau thâu phù hợp dé chon du án san xuat phim. 


3. Đối với dự án sản xuất phim không nằm trong kế hoạch đã được cân đối ngân sách, chủ đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ 
quyết định sau đó lựa chọn doanh nghiệp hoặc dự án sản xuất phim theo quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này. 

4. Dự án sản xuất phim được lựa chọn phải có đủ điều kiện về thiết bị, nhân lực và tong dự toán sản xuất phim, bảo đảm yêu 
cầu về chất lượng nghệ thuật. 

5. Việc lựa chọn, kết quả lựa chọn dự án sản xuất phim và doanh nghiệp sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước bảo đảm 
nguyên tắc công bằng, khách quan. 

6. Trình tự, thủ tục lựa chọn dự án sản xuất phim: 

a) Chủ dau tư dự án sản xuất phim sử dung ngân sách nha nước phải thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về dé 
tài, yêu cầu của dự án sản xuát phim thực hiện trong năm kế hoạch tài chính tiếp theo và điều kiện, thủ tục dé tô chức, cá nhân 
gui kịch bản tham gia tuyên chon trong khoảng thời gian 90 ngày, ké từ ngày công bó; 

b) Chủ đầu tư dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước thông báo kết quả lựa chọn dự án sản xuất phim trên cơ sở ý 
kiến tư vẫn của Hội đồng thâm định kịch bản và Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim được thành lập theo quy định tại khoản 
1 Điều nay; 

c) Tó chức, cá nhân gửi dự án sản xuất phim đến chủ dau tư dự án san xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước phải nộp phí 
thám định kịch bản theo quy định của pháp luật hiện hành vé phí và lệ phí. 

7. Hội dóngthám định kịch bản và Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim đối với phim sử dụng ngân sách nhà nước: 

a) Chủ đầu tư dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước phải thành lập Hội đồng thấm định kịch bản và Hội đồng lựa 
chọn dự án sản xuất phim; 

b) Hội đồng thám định kịch ban có ít nhất 09 thành viên, bao góm đại điện co quan quản ly nha nước có thám quyền vé điện 
ảnh, chủ dau tư dự án sản xuất phim, biên kịch, đạo diễn và các thành phần khác; 

c) Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim có ít nhất 05 thành viên, bao góm dai dién chu dau tu du án, co quan tài chính, 
chuyén gia vé sán xuát phim. 

8. Viéc lua chon du án san xuát phim sử dung ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Đấu thâu dựa trên các tiêu chuẩn 
sau: 

a) Kich ban phan canh va phuong an thuc hién; 

b) Danh sách thành phan chính tham gia làm phim; 

c) Tổng dự toán bộ phim; 

d) Trang thiết bị kỹ thuật phục vụ dự án; 

đ) Năng lực tài chính; 

e) Kế hoạch, tiến độ sản xuất; 

ø) Điều kiện ứng vốn. 

9. Hợp đồng sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước phải được lập thành văn bản giữa chủ đầu tư và doanh nghiệp sản xuất 
phim, nói dung chủ yếu của hợp đông bao gồm: 

a) Tên, địa chỉ, tài khoản của các bên tham gia hợp đồng; 

b) Tên phim, chất liệu phim, nội dung chủ yêu và kết quả phải đạt được về nội dung tư tưởng và nghệ thuật của bộ phim; 

c) Quyên, trách nhiệm của chủ đầu tư và bên thực hiện hợp đồng bao gồm quyên, trách nhiệm vé bản quyền phim, quyên sở 
hữu trí tuệ của chủ đầu tư và doanh nghiệp sản xuất phim; 

d) Địa điểm và phương thức thực hiện hợp đồng; 

đ) Giá trị của hợp đồng và phương thức thanh toán; 

e) Tiến độ thực hiện hợp đông: 

ø) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng và giải quyết tranh chấp; 

h) Thời gian nghiệm thu, thời gian trình duyệt bộ phim; 

1) Các thoả thuận khác. 

10. Bộ Văn hóa, Thé thao và Du lich có trách nhiệm: 

a) Phối hợp với Bộ Tài chính quy định chi tiết nội dung các khoản 1, 2, 3 và 6 Điều này; 

b) Ban hành Quy ché về tó chức và hoạt động của Hội đồng tham định kịch bản, Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim quy 
định tại khoản 7 Điều này. 


Điều 14. Hộ gia đình in sang, nhân ban, bán, cho thuê phim có quy mô nhỏ, sử dụng thường xuyên dưới mười lao động 
(quy định chi tiệt thi hành khoản 2 Điêu 31 Luật Điện ảnh) 


1. Hộ gia dinh in sang, nhân bản, bán, cho thuê phim có quy mô nhỏ, sử dụng thường xuyên dưới mười lao động phải dáng ky 
kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh câp huyện. | 
2. Điêu kiện dé kinh doanh in sang, nhân ban, bán, cho thuê phim bao góm: 


a) Có địa điểm sử dung hop pháp; 

b) Có trang thiết bị để kiểm tra nội dung, chát lượng kỹ thuật phim. 

3. Hộ gia đình in sang, nhân ban, ban, cho thuê phim có quy mô nhỏ, sử dụng thường xuyên dưới mười lao động phải thực hiện 
các quy định vé in sang, nhân bản, bán, cho thuê phim quy định tại các khoản 6 và 7 Điêu 1 Luật sửa đôi, bó sung một số điều 
của Luật Điện ảnh. 


Điều 15. Tỷ lệ và thời gian chiếu phim Việt Nam, giờ chiếu phim cho trẻ em dưới 16 tuổi trên hệ thong rạp (quy định chi е 
tiệt thi hành khoản 4 Điêu 33 Luật Điện ảnh) 


1. Các rạp phải chiếu phim Việt Nam trong các đợt phim kỷ niệm ngày lễ của đất nước, phục vụ nhiệm vụ chính tri, xã hội, đôi 
ngoại theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

2. Tỷ lệ số buói chiếu phim truyện Việt Nam bảo đảm dat ít nhất 20% so với tông số Бибі chiếu, trong ty lệ đó phim truyện Việt 
Nam phải được chiêu vào khoảng thời gian từ 18 giờ đến 22 giờ trong ngày, ngoài ra còn có thé chiếu vào các giờ khác. 

3. Giờ chiếu phim cho trẻ em dưới 16 tuôi tại rạp kết thúc trước 22 giờ. 


Điều 16. Hoạt động của đơn vị chiếu phim lưu động (quy định chỉ tiết thi hành các khoản 1 và 2 Điều 34 Luật Điện ảnh) 


1. Nhà nước dau tư máy chiếu phim nhựa hoặc phương tiện chiếu phim khác cho đội chiếu phim lưu động ở miền núi, hai đảo, 
vùng sâu, vùng xa và các vùng nông thôn khác. 

2. Nhà nước trang bi phương tiện van chuyền cơ giới chuyên dung cho đội chiêu phim lưu động thuộc tỉnh. 

3. Chi phí buói chiéu phim ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiêu số và các vùng nông thôn khác thực hiện 
theo quy định của Chính phủ về vùng, mièn. 

4. Bộ Văn hóa, Thé thao và Du lịch chủ tri, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định tại các khoản 1, 2 và 3 
Điêu này. 


Điều 17. Tỷ lệ và thời gian phát sóng phim Việt Nam, phim dành cho trẻ em dưới 16 tuổi trên hệ thông truyền hình (quy 
định chi tiệt thi hành khoản 2 Điêu 35 Luật Điện ảnh) 


1. Việc thực hiện phát sóng phim Việt Nam trong các đợt phim kỷ niệm ngày lễ của đất nước và phục vụ nhiệm vụ chính trỊ, xã 
hội, đối ngoại trên hệ thống truyền hình cả nước thực hiện theo quy định của Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch. 

2. Ty lệ thời lượng phát sóng phim truyện Việt Nam của mỗi dai truyền hình đạt ít nhất 30% so với tổng số thời lượng phat 
sóng phim, trong tỷ lệ đó phim truyện Việt Nam phải được phát sóng vào khoảng thời gian từ 20 giờ đến 22 giờ trong ngày, 
ngoài ra còn có thể phát sóng vào các giờ khác. 

3. Thời lượng phát sóng phim dành cho trẻ em dưới 16 tudi đạt ít nhất 5% so với tông số thời lượng phat sóng phim; giờ phát 
sóng phim dành cho trẻ em dưới 16 tudi kết thúc trước 22 giờ hàng ngày. 


Điều 18. Tham quyền cấp giấy phép. phố biến phim (quy định chi tiết thi hành điểm a khoản 1 Điều 38 Luật Điện ảnh và 
điểm b khoản 12 Điêu 1 Luật sửa đôi, bó sung một số điều của Luật Điện ảnh) 


1. Bộ Văn hóa, Thé thao và Du lịch cấp giấy phép phô biến phim đối với: 

a) Phim truyện do cơ sở điện ảnh trong cả nước sản xuất hoặc nhập khẩu, trừ trường hop quy định tại khoản 3 Điều nay; 

b) Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc Trung ương sản xuất hoặc nhập khẩu; 

c) Phim được sản xuất từ việc hợp tác, cung cấp dich vụ sản xuất, liên doanh sản xuất với tô chức, cá nhân nước ngoai. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tinh cấp Giấy phép phó bién phim đối với phim tai liệu, phim khoa hoc, phim hoạt hinh do cơ sở điện 
ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khâu. 

3. Ủy ban nhân dân cấp tinh được cấp Giấy phép phó bién phim truyện khi năm trước liền ké, các cơ sở điện ảnh thuộc dia 
phương đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phó bién; 

b) Nhập khâu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phô biến. 

Nếu trong năm, địa phương không đáp ứng được hai điều kiện quy định tại khoản này thi năm Кё tiếp Ủy ban nhân dân cáp tinh 
không còn thám quyên cấp Giấy phép phó bién phim truyện. 

4. Hang năm, từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 12, căn cứ vào số lượng phim truyện nhựa sản xuất và nhập khâu được phép phó 
biến của các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương trong năm đó, Bộ Văn hóa, Thé thao va Du lich có trách nhiệm thông báo cho Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh biết có đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện cấp Giấy phép phô biến phim truyện trong năm tiếp theo. 


Điều 19. Trinh tự, thủ tuc dé nghị tổ chức, tham gia liên hoan phim, chiếu giói thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam (quy 
định chi tiệt thi hành khoản 1 Điêu 41 Luật Điện anh được sửa đôi, bô sung năm 2009) 


1. Liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề: 

a) Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hội Điện ảnh khi tô chức liên hoan phim chuyên 
ngành, chuyên đề phải gửi đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đơn đề nghị tổ chức liên hoan phim và Điều lệ liên hoan phim; 
b) Trong thời han 30 ngày, ké từ ngày nhận đủ hó so hợp lệ, Bộ Văn hóa, Thé thao và Du lịch có trách nhiệm trả lời bang văn 








ban việc chap thuận, nếu không chap thuận phải nêu rõ lý do. 

2. Điều kiện, trình tự, thủ tục tó chức chiếu giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam: 

a) T6 chức, cá nhân Việt Nam, tô chức, cá nhân nước ngoài được phép tô chức, chiếu giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam 
không nhằm mục đích kinh doanh; 

b) Hồ so dé nghị chiếu giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam theo khoản 3 Điều 41 Luật Điện ảnh được sửa dói, bó sung 
năm 2009 và bản dịch thuyết minh bằng tiếng Việt, bản phim; mẫu đơn đề nghị do Bộ Văn hóa, Thẻ thao và Du lịch quy định; 


2 c) TỔ chüc, cá nhàn tô chức chiếu giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam phải nộp phí thám dinh phim theo quy định của 
H pháp luật vé phí và lệ phi; 


d) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, ké từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại diém b khoản 2 Điều này, Bộ Văn hóa, 
Thê thao và Du lịch có trách nhiệm trả lời băng văn bản việc châp thuận, nêu không châp thuận phải nêu rõ lý do. 


Điều 20. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất phim (quy định chỉ tiết thi hành khoản 
2 Điêu 14 Luật Điện ảnh được sửa đôi, bô sung năm 2009) 


1. Việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất phim theo quy định tại khoản 1, điểm a khoản 
2, điểm a và b khoản 3 Điêu 14 Luật Điện ảnh và khoản 2 Điều 1 Luật sửa đối, bó sung một số điều của Luật Điện ảnh. 

2. Doanh nghiệp sản xuất phim thành lập và hoạt động trước ngày 01 tháng 01 năm 2007 phải làm thủ tục xin cấp Giây chứng 
nhận đủ điều kiện kinh doanh trong thời hạn 01 năm, ké từ ngày Nghi định này có hiệu lực. 


Điều 21. Xử ly vi pham pháp luật về điện ảnh (quy định chi tiết thi hành Điêu 53 Luật Điện ảnh) 


1. Cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động điện ảnh thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà 
bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bôi thường theo 
quy định của pháp luật. 

2. Tó chức có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động điện ảnh thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà 
bị xử phạt vi phạm hành chính; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

3. Việc xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động điện ảnh thực hiện theo quy định vé xử phat vi phạm hành 
chính trong hoạt động văn hóa. 


Điều 22. Hiệu lực thi hành 


1. Nghi định này có hiệu lực thi hành kế từ ngày 07 tháng 7 năm 2010. 
2. Nghi định nay thay thê Nghị định 96/2007/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 nam 2007 của Chính phủ quy dinh chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một sô điêu của Luật Điện ảnh. 


Điều 23. Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành Nghị định 


1. Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch phối hợp với các Bộ, ngành liên quan quy định chi tiết thi hành Nghị định này. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phó trực thuộc Trung ương và tó chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh, tô chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động điện 
ảnh tại Việt Nam chiu trách nhiệm thi hành Nghi định này./. 


Noi nhận: r > 
- Ban Bí thu Trung uong Dàng; TM. CHINH PHU 
- Thu tướng, các Pho Thu tướng Chính phủ; x р 
- Сас Bộ, cơ quan ngang Bộ, co quan thuộc СР; THU TUONG 
- VP BCD TW về phòng, chóng tham nhũng; 
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; (D á ky ) 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Hội đồng Dân tee và các Uy ban của Quốc hội; Nguyễn Tấn Dũng 
- Văn phòng Quôc hội; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 
- Ngân hàng Chính sách Xã hội; 
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 
- UBTW Mặt trận Tó quốc Việt Nam; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thê; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Công TTDT, 
các Vụ, Cục, đơn vi trực thuộc, Công báo; 


su on ЕСУ EN Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn) 


BO VAN HOA-THONG TIN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
ЕЕЕ ЕЕ Độc lập - Tu ао - Hanh phúc 


Số: 38/2002/QD-BVHTT 
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2002 


BO VĂN HOA-THONG TIN 
* 2K 2K 2K * KK Ж 


QUYET DINH 


CUA BO TRUONG BO VAN HOA- THONG TIN SO 38/2002/QD-BVHTT NGAY 30 THANG 12 
NAM 2002 BAN HANH QUY DINH VE DIEU KIEN THANH LAP CO SO SAN XUAT PHIM VA 
THAM QUYEN, THU TUC DUYET PHIM 


BO TRƯỞNG BO VAN HÓA - THONG TIN 


Can cứ Nghị dinh 81/CP ngày 8/11/1993 cua Chính phủ quy dinh chức nang, nhiệm vu, 
quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hóa - Thông tin; 

Căn cứ Nghị định 48/CP ngày 17/7/1995 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động 
điện ảnh; 

Can cứ Nghị định 59/2002/NĐ-CP ngày 4/6/2002 cua Chính phủ vé việc bãi bỏ một số 
giấy phép và thay thế một số giấy phép bằng phương thức quản lý khác; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh. 


QUYẾT ĐỊNH 
Điêu 1. 
Ban hành kém theo Quyết dinh này bản Quy dinh vé điêu kiện thành lập cơ sở sản xuất 
phim và thẩm quyền, thủ tục duyệt phim. 
Điêu 2. 
Những điêu kiện thành lập cơ sở sản xuất phim tại Quy định ban hành kèm theo Quyết 
định này thay thế những quy định về điều kiện thành lập cơ sở sản xuất phim tại Thông 
tư 61/TT/DA ngay 01/10/1996 của Bộ Van hóa - Thông tin hướng dàn thực hiện một số 
quy định của Nghị định 48/CP về tổ chức và hoạt động điện ảnh. 


Phạm Quang Nghị 
(Đã ký) 


Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn) 


53 
as 


Bos 


d 
L1 11111111111, 








QUY DINH 


VE DIEU KIEN THÀNH LAP CƠ SỞ SAN XUẤT PHIM VA THẤM QUYỀN, THỦ TỤC DUYET PHIM 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 38/2002/QD-BVHTT ngày 30 thang 12 nam 2002 cua Bộ trưởng 
Bộ Van hoa - Thông tin ) 


"| Điều 1: Đối tượng ap dung. 


Ч Quy định nay áp dung đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam thành lập cơ sở sản xuất phim và trình 


duyệt phim để phổ biến rộng rãi. 


Điều 2: Điêu kiện thành lập cơ sở sản xuất phim. 


1. Đối với cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế hoạt động bằng nguồn ngân sách của 
nhà nước, muốn thành lập cơ sở sản xuất phim phải có đủ các điêu kiện sau: 


a. Có trụ SỞ; 
b. Giám đốc phải tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành điện ảnh hoặc đại học các ngành khác trở lên; 
c. Có đạo diễn có bằng đại học chuyên ngành về đạo diễn. 


2. Đối với tổ chức, cá nhân muốn thành lập cơ sở sản xuất phim theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 
phải có đủ các điêu kiện sau: 


a. Có trụ SỞ; 


b. Chủ sở hữu hoặc giám đốc cơ sở sản xuất phim phải là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú 
tại Việt Nam, có đủ nang lực hành vi theo quy định của pháp luật, không thuộc quy định cam tại Luật 
Doanh nghiệp, không có tiền án, tiền sự về tội truyền bá văn hóa phẩm độc hại. Chủ sở hữu hoặc 
giám đốc cơ sở sản xuất phim phải có trình độ từ trung học chuyên ngành điện ảnh, đại học các 
ngành trở lên hoặc đã hoạt động ít nhất 05 năm trong lĩnh vực nghệ thuật điện ảnh. Nếu Chủ sở hữu 
hoặc giảm đốc cơ sở sản xuất phim không có đủ điều kiện về trình độ nghiệp vụ quy định tại khoản 
này thì phải có đạo diễn có bằng đại học chuyên ngành về đạo diễn. 


Điều 3: Thu tục thành lap cơ sở sản xuất phim. 

1. Đối với các tổ chức muốn thành lập cơ sở sản xuất phim là doanh nghiệp nhà nước thì thực hiện 
theo quy định của pháp luật về thành lập doanh nghiệp nhà nước; 

2. Đối với các tổ chức muốn thành lập cơ sở sản xuất phim là đơn vị sự nghiệp thì thực hiện theo quy 
định của pháp luật vé thành lập đơn vi sự nghiệp; 

3. Đối với các tổ chức, cá nhân, thành lập cơ sở sản xuất phim là công ty cổ phần, công ty trách 
nhiệm hữu hạn, công ty hợp doanh, doanh nghiệp tư nhân thực hiện theo quy định của Luật Doanh 
nghiệp. 

Điều 4: Thẩm quyền duyệt phim, băng đĩa hình của các cơ sở sản xuất phim. 

Phim, băng đĩa hình thuộc mọi thể loại phải được Cục trưởng Cục Điện ảnh hoặc Giám đốc Sở Văn 
hóa - Thông tin cho phép mới được công bố, phó biến theo quy định cu thé sau day: 


1. Cục trưởng Cục Điện ảnh duyệt và cho phép phổ biến phim, băng đĩa hình thuộc thể loại phim 
truyện do các cơ sở trong cả nước sản xuất; phim, bang đĩa hình do các cơ sở thuộc Bộ Van hoá - 
Thông tin sản xuất; phim, bang dia hình do Bộ Van hoá - Thông tin dat hàng hoặc trợ giá; 

2. Giám đốc Sở Văn hoá - Thong tin tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương duyệt và cho phép phổ 
biến phim, băng đĩa hình thuộc thể loại tài liệu khoa học, hoạt hình, thể thao, mốt thời trang, giáo 
khoa, dậy ngoại ngữ do các cơ sở thuộc địa phương sản xuất hợp pháp, trừ trường hợp thuộc thâm 
quyên của Cục trưởng Cục Điện ảnh quy định tại khoản 1, Điêu này. 

Điêu 5: Điều kiện duyệt phim, bằng đĩa hình. 


1. Cơ sở sản xuất phim được quyên trình duyệt phim do minh sản xuất sau khi có quyết định thành 
lập cơ sở sản xuất phim hoặc sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sản xuất phim; 


2. Những phim, bang đĩa hình trình duyệt phải là tác phẩm hoàn chỉnh về nội dung va kỹ thuật. Tác 
phẩm được sản xuất bằng vật liệu nào thì phải trình duyệt bằng vật liệu đó; 


3. Đối với cơ sở sản xuất phim được thành lập sau khi Bản quy định này có hiệu lực, khi trình duyệt 
phim, bang đĩa hình lần đầu phải nộp một ban sao (có công chứng) quyết định thành lập hoặc dang 
ký kinh doanh sản xuất phim cho cơ quan có thẩm quyền duyệt phim quy định tại Điều 4 Bản quy 
định này. 

Điêu 6: Thủ tục duyệt phim, bang đĩa hình. 

1. Cơ sở có phim trình duyệt quy định tại khoản 1, Điều 4 Bản quy định này phải làm phiếu dang ky 
duyệt phim, bang dia hình (theo mau) tại Cục Điện anh; 

2. Cơ sở có phim trình duyệt quy định tai khoản 2, Điêu 4 Ban quy định này phải làm phiếu dang ky 
duyệt phim, băng dĩa hình (theo mẫu) tại Sở Văn hoá - Thông tin sở tại. 

3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và phim, băng đĩa hình đăng ký duyệt, cơ quan 
có tham quyên duyệt phim phải duyệt và quyết dinh cho phép hoặc không cho phép pho biến. Nếu 
không cho phép phổ biến phải có văn bản nêu rõ lý do. Trường hợp cần kéo dài thêm thời gian duyệt 
phim phải có văn bản thông báo cho cơ sở đăng ký duyệt phim, bằng đĩa hình biết nhưng thời gian 
kéo dài không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đăng ký duyệt phim. 


Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn) 





436 


$e 


Trần Mỹ Anh 


fwd СОС ĐIỆN ANH 


ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 


SM Địa chỉ: Số 147 Hoàng Hoa Thám - Quán Ba Đình — Hà Nội 
Điện thoại: 04.38452402 





* Cơ cau tô chức 
1. Cục trưởng và các Phó Cục trưởng. 
2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: 
a. Van phòng Cục; 
b. Phong Nghệ thuật; 
c. Phong Kinh tế Kỹ thuật; 
d. Phòng Phó bién phim; 
e. Dai diện Cục Điện ảnh tai thành phó Hó Chí Minh. 
3. Tổ chức sự nghiệp trực thuộc: 


a. Trung tâm Điện ảnh Chiều thứ 7 (hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp tự 


trang trải); 
b. Tap chí Điện ảnh Kịch trường. 
* VỊ trí và chức năng 


Cục Điện ảnh là cơ quan của Bộ Văn hoá, Thé thao va Du lịch có chức năng tham mưu giúp Bộ 
trưởng thực hiện quản lý nhà nước về điện ảnh; được Bộ trưởng giao trách nhiệm chỉ đạo và hướng 
dẫn hoạt động phát triển sự nghiệp điện ảnh trong cả nước theo đường lối, chính sách của Đảng và 


pháp luật của Nhà nước. 
Cục Điện ảnh có con dấu riêng, có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. 
* Nhiệm vu và quyền han 


1. Trình Bộ trưởng dự thảo văn bản quy pham pháp luật, chiến lược, quy hoạch phát triển, kế 


hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm về điện ảnh. 


2. Tổ chức thực hiện, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, 


chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về điện ảnh sau khi được phê duyệt; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 


pháp luật và thông tin hoạt động quản lý nhà nước về điện anh. 


3. Tổ chức thực hiện, hướng dẫn và kiêm tra việc thực hiện quy hoạch các đơn vị sự nghiệp của 


Nhà nước về điện ảnh sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 
4. Về hoạt động sản xuất phim: 
a) Xây dựng và quản lý kế hoạch sản xuất phim từ nguồn ngân sách nhà nước; 


b) Trình Bộ trưởng cấp, thu hồi quyết định sản xuất phim truyện nhựa do nhà nước đặt hàng, tài 
trợ; cho phép tổ chức, cá nhân trong nước thực hiện liên doanh, liên kết, hợp tác và dịch vụ làm phim 


truyện với nước ngoài; 


c) Cấp, thu hồi quyết định sản xuất phim truyện video, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt 


hình do nhà nước đặt hàng, tài trợ; 


d) Cấp, thu hồi quyết định cho phép t6 chức, cá nhân trong nước thực hiện liên doanh, liên kết, 


hợp tac và dịch vụ làm phim tài liệu, khoa học, hoạt hình với t6 chức, cá nhân nước ngoài; 
đ) Cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim. 
5. Về hoạt động phó bién, lưu trữ phim: 
a) Hướng dẫn, kiểm tra việc nhập khẩu, phó bién, lưu chiêu, lưu trữ phim theo quy dinh; 
b) Cấp, thu hồi giây phép phó bién phim; 


c) Cấp, thu hồi quyết định cho tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài chiếu giới thiệu phim 
Việt Nam ở nước ngoài, phim nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp không sử dụng ngân sách nhà 


nước và không nhằm mục đích kinh doanh; 
d) Phát hành nhãn quản lý băng đĩa hình cho tác phẩm điện ảnh. 
6. Về hoạt động hợp tác quốc tế: 


a) Tổ chức thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế, hội nhập quốc tế và các cam kết quốc tế về điện 
ảnh; 

b) Trình Bộ trưởng cáp, thu hồi quyết dinh cho phép thành lập văn phóng đại diện của cơ sở điện 
ảnh nước ngoài tại Việt Nam; văn bản chấp thuận cho đặt văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh Việt 
Nam ở nước ngoài; cho phép các tó chức, cá nhân tổ chức liên hoan phim Việt Nam, những ngày phim 
Việt Nam ở nước ngoài, liên hoan phim quốc tế tại Việt Nam và những ngày phim nước ngoài tại Việt 
Nam; 


c) T6 chức thực hiện đưa phim Việt Nam tham dự liên hoan phim quốc tế, những ngày phim Việt 
Nam, tuần phim Việt Nam ở nước ngoài; tổ chức những ngày phim nước ngoài, tuần phim nước ngoài 


tại Việt Nam theo quyết định của Bộ trưởng; 





d) Hướng dan việc hợp tac dau tư, liên doanh với các t6 chức, cá nhân nước ngoài trong lĩnh vực 


436 


$e 


Trần Mỹ Anh > 
repay truong. 
® Việt Nam = 


điện ảnh theo quy định của pháp luật. 


7. Tổ chức liên hoan phim, thi sáng tác kịch bản phim có quy mô quốc gia theo quyết định của Bộ 


8. Tổ chức thực hiện Кё hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về điện ảnh; tham gia 
xây dựng tiêu chuẩn nghiệp vụ chức danh, cấp bậc kỹ thuật cho cán bộ, viên chức và lao động trong 


ngành điện ảnh. 





9. Tổ chức thám dinh trinh Bộ trưởng các chương trình mục tiêu, dự án đầu tư về điện ảnh và 


hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện theo quy định của pháp luật. 


10. Phối hợp xây dựng cơ chế hoạt động, thực hiện phí, lệ phí của các đơn vị sự nghiệp, tổ chức 


dich vụ công về điện ảnh và tó chức thực hiện sau khi được phê duyệt. 


11. Xây dựng kế hoạch tài trợ, đặt hàng, đấu thâu, trợ giá sử dung ngân sách nhà nước và các 
nguồn khác đối với hoạt động điện ảnh. 

12. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiên bộ khoa học — công nghệ trong lĩnh 
vực điện ảnh; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, trình Bộ trưởng các định mức kinh tế kỹ 
thuật, quy trình, quy phạm trong lĩnh vực điện ảnh. 

13. Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động của các hội và tổ 
chức phi Chính phủ về điện ảnh theo quy định của pháp luật. 

14. Hướng dẫn, kiểm tra việc phó bién phim trên hệ thống rạp, chiêu phim lưu động, phát trên 
truyền hình; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các chương trình điện ảnh phát trên truyền hình. 

15. Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động điện 
ảnh; kiểm tra, phối hợp thanh tra việc thực hiện pháp luật về hoạt động điện ảnh; kiến nghi xử lý các sai 
phạm theo quy định của pháp luật. 


16. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Bộ. 


17. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với các t6 chức, cá nhân trong hoạt động điện ảnh theo quy 
định của pháp luật. 

18. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, 
viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Cục; quản lý, sử dụng tài sản, tài chính và các 
nguồn lực khác được giao theo theo quy định của pháp luật và phân cap của Bộ trưởng. 

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao. 


(Theo Quyết định só: 36/2008/QD-BVHTTDL ngày 24/4/2008) 


THE NATIONAL ASSEMBLY SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM 
No: 62/2006/QH1 1 Independence - Freedom - Happiness 


Ha Noi, day 29 month 06 year 2006 


Cinematography Law 


Pursuant to the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, which was amended and supplemented un- 
der Resolution No. 51/2001/QH10 of December 25, 2001, of the Xth National Assembly, the 10th session; 





This Law provides for cinematography. 
Chapter I 
GENERAL PROVISIONS 
Article I.- 
Scope of regulation 


This Law provides for cinematographic organization and activities; and rights and responsibilities of organi- 
zations and individuals engaged in cinematographic activities. 


Article 2.- 
Subjects of application 


This Law applies to organizations and individuals engaged in cinematographic activities as well as organiza- 
tions and individuals involved in cinematographic activities in Vietnam. 


Article 3.- 
Application of the Cinematography Law 


1. Cinematographic activities and management of cinematographic activities shall comply with the provisions 
of this Law and other relevant laws. 


2. When treaties to which the Socialist Republic of Vietnam is a contracting party contain provisions different 
from those of this Law, the provisions of those treaties shall apply. 


Article 4.- 
Interpretation of terms 
In this Law, the terms below are construed as follows: 


1. Cinematography means a combined form of art expressed through moving images accompanied by sounds 
recorded on celluloid film, magnetic tape or disc and other image-recording materials for dissemination to 
the public by means of technical equipment. 






"71085. Cinematographic work means an art product expressed through moving images accompanied by sounds 


Jand other means on the principle of cinematographic language. 


F43. Film means a cinematographic work, including feature film, documentary, scientific film and animated 


= 
ШИ cartoon. 
® Điện Anh® 


Ч Celluloid film means a film produced with cinematographic equipment and techniques and recorded on cellu- 
Oi loid material for screening by projectors. 


Video film mean a film produced with video equipment and techniques and recorded on magnetic tape or disc 
3 and other image-recording materials for transmission through video equipment. 


Television film means a video film for television broadcast. 
Film tape or film disc means product of a video film or product dubbed from a celluloid film. 


4. Screenplay means a creative work of screenwriters in the form of text detailing the whole development of a 
film story. 


5. Shooting script mean a creative work of film directors in the form of text showing professional techniques 
and methods of shooting scenes of a film based on the screenplay. 


6. Cinematographic activities mean activities of producing, distributing and disseminating films. 


7. Film production means the process of creating a cinematographic work from a screenplay till the comple- 
tion of the film. 


8. Film distribution means the process of circulating films in the forms of sale, rental, export and import. 


9. Film dissemination means the introduction of films to the public by means of projection, broadcasting on 
television, or posting on the Internet and other audiovisual media. 


10. Cinematographic establishment means an establishment set up by organizations or individuals and operat- 
ing in the domain of film production, distribution and dissemination under the provisions of this Law and 
other relevant laws. 


11. Film production service establishment means a cinematographic establishment supplying facilities and 
technical equipment, backdrops and human resources for film production. 


12. Film owner means an organization or individual making financial investment in film production or pur- 
chase of film copyright; being granted, donated, bequeathed film copyright or otherwise as provided for by 
law. 


Article 5.- 
State policies on cinematographic development 


1. To invest in building an advanced cinematography with strong national identity, modernize the cinema 
industry, improve film quality, expand the scale of film production and dissemination, meeting people's in- 
creasing spiritual demands, contributing to socio-economic development and expansion of cultural exchanges 
with other countries. 


2. To encourage all organizations and individuals to engage in cinematographic activities in accordance with 
law; and ensure equality for cinematographic establishments in operation and enjoyment of credit, tax and 
land preference policies. 


3. To make concentrated and priority investments under target programs on cinematographic development 
with a view to bringing into play art creativity; to enhance scientific research into, and application of modern 
technologies to, cinematographic activities; to train and retrain personnel in professional skills and manage- 
ment of cinematographic activities; and improve material and technical facilities for film production and dis- 
semination. 


4. To finance the production of feature films on children, historical traditions, and ethnic minority groups; 
documentaries, scientific films and animated cartoons. 


5. To finance the dissemination of films in service of mountainous, island, deep-lying, remote and rural areas; 
children and people's armed forces; and socio-political and foreign-relation tasks; to organize and participate 
in national and international film festivals. 


6. In urban plannings there must be land areas set aside for construction of cinemas 

Article 6.- 

Cinematographic Development Assistance Fund 

1. The Cinematographic Development Assistance Fund shall be set up and used for the following activities: 
a/ Rewarding films of high ideological and art values; 


b/ Supporting the production of experimental art films and directors' first films which are selected for pro- 
duction; 


c/ Supporting other activities for cinematographic development. 


2. The Cinematographic Development Assistance Fund is established from state budget supports and finan- 
cial assistance from domestic and foreign organizations and individuals. 


The Government shall specify the establishment and operation of the Cinematographic Development Assis- 
tance Fund. 


Article 7.- 
Protection of copyright on and ownership of works 


The State shall protect copyright and related rights on and ownership of works of cinematographic work 
owners under the Civil Code and the Intellectual Property Law. 


Article 8.- 
Contents of state management of cinematography 


1. To formulate, and organize the implementation of, policies, strategies, plannings and plans on cinemato- 
graphic development; and promulgate legal documents on cinematographic activities. 





2. To manage scientific research into, and technological application to, cinematographic activities; to train 
and re-train personnel in professional skills and management of cinematographic activities. 


3. To manage international cooperation in cinematographic activities. 


H4. To grant and withdraw permits and licenses for cinematographic activities. 


41. To perform commendation work in cinematographic activities; to select and award prizes to individuals 
Чапа cinematographic works. 







6. To inspect, supervise and settle complaints and denunciations and handle violations of the law in cinemato- 
graphic activities. 


Article 9.- 
Agencies performing the state management of cinematography 
1. The Government shall perform the unified state management of cinematography nationwide. 


2. The Ministry of Culture and Information shall assist the Government in performing the unified state man- 
agement of cinematography. 


3. Ministries and ministerial-level agencies shall coordinate with the Ministry of Culture and Information in 
performing the state management of cinematography according to their respective competence. 


4. Provincial/municipal People's Committees (collectively referred to as provincial-level People's Committees) 
shall perform the state management of cinematography in their localities within the scope of their tasks and 
powers. 

Article 10.- 


Complaints and denunciations in cinematographic activities 


Complaints and denunciations and the handling of complaints and denunciations in cinematographic activi- 
ties shall comply with the provisions of law on complaints and denunciations. 


Article 11.- Prohibited acts in cinematographic activities 


1. To spread propaganda against the State of the Socialist Republic of Vietnam; to undermine the great na- 
tional unity. 


2. To conduct propaganda about and incite wars of aggression, to sow hatred among nations and peoples; to 
incite violence; to spread reactionary ideas, obscene and depraved lifestyle, criminal acts, social evils, super- 
stition, to undermine fine traditional habits and customs. 


3. To disclose the State's and the Party's secrets; military, security, economic, and foreign-relation secrets; 
personal privacy and other secrets in accordance with law. 


4. To distort historical truths, to negate revolutionary achievements; to offend the nation, national great per- 
sons and heroes; to slander and offend the prestige of agencies and organizations or the honor and dignity of 
individuals. 


Chapter II 
CINEMATOGRAPHIC ESTABLISHMENTS 
Article 12.- 
Cinematographic establishments 
1. Cinematographic establishments include: 
a/ Film-producing establishments; 
b/ Film production service establishments; 
c/ Film-dubbing and -reproducing establishments; 
d/ Film-selling and -leasing establishments; 
e/ Film-exporting and -importing establishments; 
f/ Film projection establishments; 
g/ Other cinematographic establishments as provided for by law. 


2. Cinematographic establishments shall operate in the form of cinematographic enterprises or non-business 
cinematographic units. 


Cinematographic enterprises shall operate in accordance with this Law, the Enterprise Law and other rele- 
vant laws. 


Non-business cinematographic units shall be organized and operate in accordance with this Law and the 
Government's regulations. 


Article 13.- 
Establishment and management of cinematographic enterprises 


1. Vietnamese organizations and individuals residing in Vietnam may establish and manage film production, 
distribution or projection enterprises in Vietnam in accordance with this Law and the Enterprise Law. 


2. Foreign organizations and individuals and overseas Vietnamese may establish and manage film distribu- 
tion or projection enterprises in Vietnam in accordance with this Law and the Enterprise Law. 


Article 14.- 
Conditions for establishment of cinematographic enterprises 
1. Conditions for establishment of a cinematographic enterprise are as stipulated in the Enterprise Law. 


2. Apart from the establishment conditions required by the Enterprise Law, a film production enterprise 
must have a certificate of full satisfaction of business conditions granted by the Ministry of Culture and 








and Information. 
Conditions for acquiring a certificate of full satisfaction of business conditions include: 


a/ Having legal capital as stipulated for by the Government; 


q b/ Having the director or general director who is a Vietnamese citizen permanently residing in Vietnam. 


НЗ. The dossier of application for a certificate of full satisfaction of business conditions of a film production 
establishment comprises: 


~a/ An application for a certificate; 


b/ Written certification of the film production enterprise's legal capital, issued by a competent organization 
or agency; 


c/ A copy of the paper certifying the permanent residence in Vietnam of the nominated director or general 
director of the film production enterprise. 


Within thirty days after the date of receipt of complete and valid dossiers, the Ministry of Culture and Infor- 
mation shall grant the certificates, in case of refusal, it shall reply in writing, clearly stating the reasons there- 
for. 

Article 15.- 

Criteria and conditions for acting as directors or general directors of cinematographic enterprises 

1. Satisfying the criteria and conditions provided for by the Enterprise Law. 


2. Having professional capability and practical experience in cinematographic activities. 


3. Apart from the criteria prescribed in Clauses 1 and 2 of this Article, directors or general directors of film 
production enterprises must meet the conditions specified at Point b, Clause 2, Article 14 of this Law. 


Article 16.- Registration for establishment of cinematographic enterprises 


1. Organizations and individuals establishing cinematographic enterprises shall complete the establishment 
procedures as provided for in the Enterprise Law and this Law. 


2. Within seven working days after the date of issuance of a business registration certificate, the business reg- 
istration agency shall send a copy of the certificate to a competent cinematography state management agency. 


3. When changing the name or address of its headquarters, branch or representative office (if any), or busi- 
ness objectives and business lines, the enterprise owner's investment capital, the enterprise's representative at 
law or other issues in the contents of the dossier of application for business registration, the cinematographic 
enterprise's director or general director shall notify the competent cinematography state management agency 
thereof within seven working days as from the date of registration with the business registration agency. 


Article 1 7.- 


Business cessation, division, separation, consolidation, merger, transformation, dissolution or bankruptcy of 
cinematographic enterprises. 


1. Business cessation, division, separation, consolidation, merger, transformation or dissolution of cinemato- 
graphic enterprises shall comply with the provisions of the Enterprise Law; and bankruptcy of cinemato- 
eraphic enterprises shall comply with the provisions of the Bankruptcy Law. 


2. In the course of handling issues concerning business cessation, division, separation, consolidation, merger, 
transformation, dissolution or bankruptcy of cinematographic enterprises within their competence, the busi- 
ness registration agencies shall coordinate with competent cinematography state management agencies in 
handling relevant issues and notify the latter of the handling results within seven working days after the date 
of issuance of the handling decisions. 


Chapter III 
FILM PRODUCTION 
Article 18.- 
Rights and responsibilities of film production enterprises 
1. To do business in accordance with the registered contents. 


2. To cooperate and enter into joint ventures with domestic or foreign organizations and individuals to pro- 
duce films; the cooperation and joint venture with foreign organizations or individuals shall strictly comply 
with the contents of licenses granted by the Ministry of Culture and Information. 


3. To provide film production services for domestic and foreign organizations and individuals; the provision 
of film production services for foreign organizations and individuals shall strictly comply with the contents of 
licenses granted by the Ministry of Culture and Information. 


4. To submit films for deposit and archive. 

Article 19.- 

Rights and responsibilities of directors or general directors of film production enterprises 
1. To organize business in accordance with the registered contents. 

2. To draw up, and organize the implementation of, annual film production plans. 


3. To manage the organization, personnel and material and technical facilities of their film production enter- 
prises. 


4. To select screenplays. 


5. To sign contracts with organizations or individuals that order film production, and with screenwriters, di- 
rectors and other members of film crews. 


6. To apply for permits prior to the dissemination of films. 
7. To be answerable before law for the contents of films. 


8. To observe regulations on copyright and related rights. 





9. To exercise other rights and perform other responsibilities as provided for by law. 


Article 20.- 











Rights and responsibilities of screenwriters, directors and other members of film crews 





F41. The rights and responsibilities of screenwriters, directors and other members of film crews shall be per- 
formed under contracts signed with directors or general directors of film production enterprises. 


EZ 
© T 
Luyến tiếc 

= mộtthời m 
m Vang son æ 
ES 
s 
E 










2. Contracts between screenwriters, directors and other members of the film crews and directors or general 
-] directors of film production enterprises shall be signed and performed on the basis of mutual agreement and 


^must not be contrary to law. 

Article 21.- 

Rights and responsibilities of film production service enterprises 
1. To do business in accordance with the registered contents. 


2. To cooperate and enter into joint ventures with domestic or foreign organizations or individuals to provide 
film production services. 


2. To provide film production services for domestic and foreign organizations and individuals under con- 


tracts; the provision of film production services for foreign organizations and individuals shall strictly comply 
with the contents of licenses granted by the Ministry of Culture and Information. 


Article 22.- 

Rights and responsibilities of directors or general directors of film production service enterprises 
1. To organize business in accordance with the registered contents. 

2. To draw up and organize the implementation of annual plans. 


3. To manage the organization, personnel and material and technical bases of film production service enter- 
prises. 


4. To exercise other rights and perform other responsibilities as provided for by law. 
Article 23.- 


Grant of licenses for cooperation or joint venture in film production, or the provision of film production ser- 
vices for foreign organizations and individuals. 


1. The cooperation and joint venture in film production with foreign organizations or individuals, and the 
provision of film production services for foreign organizations or individuals must be licensed by the Ministry 


of Culture and Information. 


2. For film production enterprises and film production service enterprises, a dossier of application for a li- 
cense comprises: 


a/ An application for the license; 


b/ The screenplay in Vietnamese and a foreign language. 


3. Within thirty days after the date of receipt of complete and valid dossiers, the Ministry of Culture and In- 
formation shall grant the license in case of refusal, it shall reply in writing, clearly stating the reason therefor. 


Article 24.- 
Production of ordered films 
1. Organizations and individuals ordering film production are investors of film production projects. 


2. Film production project investors ordering film production according to their screenplays shall bear joint 
responsibility with directors or general directors of film production enterprises for the film contents. 


3. For films ordered and funded with the state budget, the film production project investors shall select 
screenplays on the basis of comments of the screenplay appraisal council and select film production enter- 
prises in accordance with the Bidding Law. The screenplay appraisal councils set up by film production pro- 
ject investors shall appraise screenplays in order to give advice thereon to the investors. 


4. Film production project investors shall provide funds and implement other provisions of contracts signed 
with film production enterprises. 


5. Directors or general directors of film production enterprises shall properly perform contracts signed with 
film production project investors and shall take responsibility before law for the film contents. 


Article 25.- 
Production of television films 


The general director of Vietnam Television and directors of radio-television stations of provinces and cen- 
trally run cities (hereinafter referred to as provincial-level radio-television stations) shall decide on invest- 
ment in, and organization of, film production for broadcasting on their respective television stations in accor- 
dance with law. 


Chapter IV 
FILM DISTRIBUTION 
Article 26.- 
Rights and responsibilities of film distribution enterprises 
1. To do business in accordance with the registered contents. 


2. To exchange films and cooperate and enter into joint ventures with domestic and foreign organizations and 
individuals for film distribution. 


Article 27.- 
Rights and responsibilities of directors or general directors of film distribution enterprises 


1. To organize business in accordance with the registered contents. 





2. To manage the organization, personnel and material and technical facilities of film distribution enterprises. 
3. To exercise other rights and perform other responsibilities as provided for by law. 


Article 28.- 


"Sale and rental of films 


1. Organizations and individuals may sell and rent celluloid films, film tapes and discs, and open shops or act 
as agents to sell, rent film tapes and discs in accordance with the Enterprise Law and this Law. 





` 2. Only celluloid films and film tapes and discs with dissemination permits granted by a competent cinema- 
tography state management agency or with broadcasting decisions issued by the general director of Vietnam 
Television or directors of provincial-level radio-television stations can be sold or rented; film tapes and discs 
must be stuck with control stamps of the Ministry of Culture and Information. 


Article 29.- 
Dubbing and reproduction of films 


1. Organizations and individuals may do business in dubbing and reproducing celluloid films, film tapes and 
discs under the provisions of the Enterprise Law and this Law. 


2. Only celluloid films, film tapes and discs with dissemination permits granted by a competent cinematogra- 
phy state management agency or with broadcasting decisions issued by the general director of Vietnam Tele- 
vision or directors of provincial-level radio-television stations can be dubbed or reproduced for distribution. 
Dubbing and reproduction of celluloid films, film tapes and discs shall be made under contracts signed with 
film owners. 

Article 30.- 

Import and export of films 


1. Organization importing or exporting films shall comply with the following regulations: 


a/ To be-exported films must be those with dissemination permits granted by a competent cinematography 
state management agency. 


To be-exported films produced by Vietnam Television must be those with broadcasting decisions issued by 
the general director of Vietnam Television; to be-exported films produced by provincial-level radio-television 
stations must be those with dissemination permits granted by a competent cinematography state management 
agency. 


To be-exported film tapes and discs must be stuck with control stamps of the Ministry of Culture and Infor- 
mation. 


b/ Imported films must be those with lawful copyright and not violate the provisions of Article 11 of this Law. 


2. Film distribution enterprises and other enterprises having business registration for film import and export 
business must have cinemas to disseminate films. 


3. Film production enterprises may import and export films. The number of imported films each year must 


not exceed two times that of films produced by the enterprises. 
4. Film projection enterprises may import films for dissemination. 


5. Vietnam Television and provincial-level radio-television stations may export their own films and import 
films for television broadcast. The number of imported films must not exceed two times that produced by 
Vietnam Television itself or provincial-level radio-television stations themselves. 


6. Non-business units may import films for internal circulation in service of their work; their heads shall take 
responsibility for the contents, management and use of such imported films. 


7. Scientific research institutions may import films in service of scientific research in accordance with their 
respective functions and tasks; their heads shall take responsibility for management and use of imported 
films. 


Article 31.- 
Households dubbing, reproducing, selling and renting films 


1. Households dubbing, reproducing, selling and renting films which regularly employ ten or more laborers 
shall register for enterprise establishment and operation in accordance with this Law and the Enterprise 
Law. 


2. Households dubbing, reproducing, selling and renting films on a small scale and regularly employing less 
than ten laborers shall make business registration and operate in accordance with this Law and the Govern- 
ment's regulations. 


Chapter V 
FILM DISSEMINATION 
Article 32.- 
Rights and responsibilities of film projection establishments 
1. To do business in accordance with the registered contents. 


2. To meet technical standards for cinema houses according to regulations of the Ministry of Culture and In- 
formation. 


3. To cooperate and enter into joint ventures with domestic or foreign organizations and individuals for film 
projection. 


Article 33.- 
Rights and responsibilities of directors or general directors of film projection establishments 
1. To organize business in accordance with the registered contents. 


2. To manage the organization, personnel and material and technical facilities of their film projection estab- 
lishments. 





3. To organize the projection of films with dissemination permits granted by a competent cinematography 
450 "state management agency or with broadcasting decisions issued by the general director of Vietnam Television 
Hor directors of provincial-level radio-television stations. 


See ing, and the time volume and time for screening children's films in accordance with the Government's regula- 
rrr tions. 









4. To ensure the ratio of screening of Vietnamese films to foreign ones, the time for Vietnamese film screen- 


ЯН 5. To ensure security, order and safety for audience. 

6. To exercise other rights and perform other responsibilities as provided for by law. 

Article 34.- 

Mobile film projection 

1. The State shall adopt policies on investment in film projecting equipment and means of transport and pro- 
vide funds for the operation of mobile film projection teams set up by provincial-level People's Committees, 
People's Committees of districts, towns or provincial cities (hereinafter referred to as district-level People's 
Committees), and armed force units in service of film projection in rural, mountainous, island, deep-lying, 
remote or ethnic minority areas and for people's armed forces. 

2. The State shall finance mobile film projection teams with 100% of the cost for film projection in mountain- 
ous, island, deep-lying, remote or ethnic minority areas and for the people's armed forces; and 50-80% of the 
cost for film projection in rural areas. 

3. Private film projection establishments providing mobile film projection services in rural, mountainous, 


island, deep-lying, remote or ethnic minority areas at the request of provincial-level or district-level People's 
Committees shall be paid with film projection costs as state-run film projection establishments. 


Article 35.- 

Film broadcast on television 

Film broadcast on television shall comply with the following regulations: 

1. Broadcast films must be those with dissemination permits granted by a competent cinematography state 
management agency or with broadcasting decisions issued by the general director of Vietnam Television or 
directors of provincial-level radio-television stations; 

2. The ratio of the time volume for broadcasting Vietnamese films to that for foreign films, the time for 
broadcasting Vietnamese films, the time volume and time for broadcasting children's films shall comply with 
the Government's regulations. 

Article 36.- 


Dissemination of films on the Internet and exploitation of films from satellites 


The dissemination of films on the Internet and the exploitation of films from satellites shall comply with the 
provisions of this Law and other relevant laws. 


Article 37.- 
Permits for film dissemination 


1. Vietnamese films produced by film production establishments and imported films may only be distributed 
and disseminated when they have dissemination permits granted by a competent cinematography state man- 
agement agency. 


2. A dossier of application for a film dissemination permit comprises: 
a/ An application for the permit; 
b/ The film copyright certificate. 


Within fifteen days after the date of receipt of complete and valid dossiers and the films submitted for ap- 
proval, the competent cinematography state management agency shall grant the permits; in case of refusal, it 
Shall reply in writing, clearly stating the reason therefor. 


3. Films produced or imported by Vietnam Television or provincial-level radio-television stations and decided 
for broadcasting on Vietnam Television or provincial-level radio-television stations may be disseminated na- 
tionwide. 


Article 38.- 
Competence to grant film dissemination permits 
1. Competence to grant film dissemination permits is provided for as follows: 


a/ The Ministry of Culture and Information shall grant film dissemination permits to films produced or im- 
ported by central or local cinematographic establishments or private cinematographic establishments in the 
whole country, unless provincial-level People's Committees are assigned by the Government to grant those 
permits; 


b/ Based on the quantity of domestically made and imported films of municipally or provincially run cine- 
matographic establishments, the Government shall authorize provincial/municipal People's Committees to 
grant dissemination permits for films produced or imported by their local film production establishments or 
private cinematographic establishments and for to be-exported films produced by provincial-level radio- 
television stations and having broadcasting decisions issued by directors of provincial-level radio-television 
stations; 


c/ The general director of Vietnam Television and directors of provincial-level radio-television stations are 
entitled to autonomy and accountability in deciding on the broadcasting of their own films or imported films 
on their respective television stations. 


2. The Ministry of Culture and Information may withdraw film dissemination permits or television broadcast 
decisions; suspend or stop the dissemination of films that violate the provisions of Article 11 of this Law. 


3. The grant of film dissemination permits and issuance of decisions on broadcasting films on television shall 
be effected on the basis of opinions of film appraisal councils. 








Article 39.- 
Film appraisal councils 


1. Competence to establish film appraisal councils is provided for as follows: 


-1a/ Central-level film appraisal councils shall be established by the Minister of Culture and Information; 


b/ Provincial-level film appraisal councils shall be established by presidents of provincial-level People's Com- 
mittees; 


~ c/ Film appraisal councils of Vietnam Television shall be established by the general director of Vietnam Tele- 


vision; film appraisal councils of provincial-level radio-television stations shall be established by the stations' 
directors. 


2. Film appraisal councils shall appraise films to give advice to the heads of the agencies having decided to 
establish the film appraisal councils on whether to disseminate films and how to classify films for dissemina- 
tion according to different age groups. 


3. A film appraisal council consists of five or more members, including the representative of the agency hav- 
ing decided on its establishment, directors, screenwriters and other members. 


Article 40.- 

Film advertisement 

1. Film advertisement includes advertisement about films and advertisement in films. 
2. Advertisement about films is provided for as follows: 


a/ Film production enterprises, Vietnam Television, and provincial-level radio-television stations may intro- 
duce information on films in the course of preparation and production thereof; 


b/ Film production enterprises, Vietnam Television and provincial-level radio-television stations shall not 
project the full contents of films for advertisement when they have not yet acquired permits for dissemination 
of such films from a competent cinematography state management agency or broadcasting decisions from the 
general director of Vietnam Television or directors of provincial-level radio-television stations. 


3. Advertisement in films shall comply with the advertisement law. 
Article 41.- 
Organization of and participation in film festivals and film fairs 


1. Organization of national film festivals, specialized film festivals, theme film festivals and international film 
festivals is provided for as follows: 


a/ The Ministry of Culture and Information shall organize national film festivals on a regular basis and inter- 
national film festivals in Vietnam; 


b/ Ministries, ministerial-level agencies and government-attached agencies, provincial-level People's Commit- 
tees, and the Cinematographic Association may organize specialized film festivals and theme film festivals 


with approval of the Ministry of Culture and Information; 
c/ Film production establishments may participate in film festivals; 


d/ Films for participation in film festivals must be those with dissemination permits issued by a competent 
cinematography state management agency or with broadcasting decisions issued by the general director of 
Vietnam Television or directors of provincial-level radio-television stations; 


e/ Vietnamese and foreign organizations and individuals may only show foreign films introduction in Vietnam 
after they get the Ministry of Culture and Information's approval. 


2. Participation in international film festivals or fairs and organization of Vietnamese film days overseas are 
provided for as follows: 


a/ Film production, distribution or dissemination establishments, Vietnam Television and provincial-level 
radio-television stations may participate in international film festivals or fairs and organize Vietnamese film 
days overseas. 


b/ Films for participation in international film festivals or fairs, or in Vietnamese film days overseas must be 
those with dissemination permits granted by a competent cinematography state management agency or with 
broadcasting decisions issued by the general director of Vietnam Television or directors of provincial-level 
radio-television stations; 


c/ The organization of Vietnamese film days overseas is subject to approval by the Ministry of Culture and 
Information. 


3. Applications for organization of specialized or theme film festivals, Vietnamese film days overseas; or in- 
troduction of foreign films in Vietnam must specify the purposes, scope, time, and venue of the events, and 
lists of films and participants. 

Within fifteen days after the date of receipt of applications, the Ministry of Culture and Information shall 
issue written replies on its approval or disapproval; in case of disapproval, it shall clearly state the reason 
therefor. 

Article 42.- 


Organization of television film festivals 


1. Vietnam Television shall organize national television film festivals and international television film festivals 
in Vietnam. 


2. Provincial-level radio-television stations may organize television film festivals with the Ministry of Culture 
and Information's approval. Approval procedures shall comply with the provisions of Clause 3, Article 41 of 
this Law. 


3. Films for participation in television film festivals must be those with broadcasting decisions issued by the 
general director of Vietnam Television or directors of provincial-level radio-television stations. 


Article 43.- Foreign cinematographic establishments’ representative offices in Vietnam 


1. The opening of representative offices of foreign cinematographic establishments in Vietnam shall comply 
with the provisions of Vietnamese law and be licensed by the Ministry of Culture and Information. 





H2. A dossier of application for a license to open a representative office of a foreign cinematographic establish- 
ment in Vietnam comprises: 


¥ a/ An application for opening of a representative office, which specifies the representative office's purposes, 
tasks, scope of operation, headquarters and director and the commitment to strictly observe the provisions of 


- 
Lumet Vietnamese law; 
® Điện Anh® 


- b/ The document certifying the legal person status of the foreign cinematography establishment, issued by a 
ZH competent foreign agency. 


3. Within thirty days after the date of receipt of complete and valid dossiers, the Ministry of Culture and In- 
1 formation shall issue the licenses; in case of refusal, it shall reply in writing, clearly stating the reason there- 
for. 





4. Foreign cinematographic establishments’ representative offices in Vietnam may introduce their cinemato- 
graphic activities in accordance with Vietnamese law. 


Article 44.- 
Overseas representative offices of Vietnamese cinematographic establishments. 


1. The opening of overseas representative offices of Vietnamese cinematographic establishments is subject to 
approval by the Ministry of Culture and Information. 


2. A dossier of application for opening of an overseas representative office of a Vietnamese cinematographic 
establishment comprises: 


a/ An application for opening of a representative office, which specifies the representative office's purposes, 
tasks, scope of operation, headquarters and director and the commitment to strictly observe the laws of Viet- 
nam and the host country; 


b/ The document approving the opening of a representative office issued by a competent state management 
agency of the host country. 


3. Within thirty days after the date of receipt of complete and valid dossiers, the Ministry of Culture and In- 
formation shall issue written replies on its approval or disapproval, in case of disapproval, it shall clearly 
state the reason therefor. 


Chapter VI 
DEPOSIT AND ARCHIVE OF FILMS 
Article 45.- 
Film deposit 


1. Film production establishments and film-importing establishments shall deposit a copy of each film at the 
agency granting film dissemination permits. 


2. A film shall be deposited in the form of material on which it is made. 


3. For imported celluloid films, film-importing establishments shall deposit the tapes or discs on which the 


films submitted for approval are dubbed. 


4. Within twelve months after the date a film is granted a dissemination permit, the film depository agency 
specified in Clause 1 of this Article shall submit the deposited film to the film archive establishment. 


Article 46.- 
Film archive 


1. Within six months after the date a film is granted a dissemination permit, establishments producing films 
with the state budget shall submit to the film archive establishment original materials of the films, including 
visual original, sound original, screenplay and enclosed documents. 





2. The Ministry of Culture and Information's film archive establishment shall store films of cinematographic 
establishments under the Ministry of Culture and Information and films of ministries, branches and localities 
having permits for dissemination in the film projection network. 


3. Film archive establishments of ministries or branches shall store films for internal circulation; scientific 
research institutions shall store their films. 


4. Film archive establishments of Vietnam Television and provincial-level radio-television stations shall store 
their respective films. 


Article 47.- 
Rights and obligations of film archive establishments 


1. To ensure the safety of films and their original materials and preserve them in accordance with technical 
requirements. 


2. To organize the exploitation of archive films, provide copies or record or extract materials for film produc- 
tion establishments having films stored in accordance with law. 


3. To cooperate with domestic and foreign organizations and individuals in preserving, storing, restoring and 
exploiting films. 


4. To buy cinematographic works of domestic and international values in service of research, training and 
study. 


5. Apart from the rights and obligations prescribed in Clauses 1,2,3 and 4 of this Article, the film archive 
agency managed by the Ministry of Culture and Information may provide film archive services for cinemato- 
graphic establishments; sell, rent, disseminate archive films with dissemination permits under the agreement 
with film owners; copy and reproduce deposited films for sale, rental or dissemination when so approved by 
with approval of competent cinematography state management agencies 


The management and use of income from the above activities shall comply with regulations of the Ministry of 
Culture and Information and the Ministry of Finance. 


Chapter VII 


INSPECTION, AND HANDLING OF VIOLATIONS 


Article 48.- 


456 


Cinematography inspectorate 






* = 1. The cinematography inspectorate belongs to the Ministry of Culture and Information's inspectorate and 
egit shall conduct inspection in cinematography. 


T 2. The cinematography inspectorate has the following tasks: 
Ha/ Inspecting the implementation of law and policies on cinematography 


- b/ Detecting, preventing and handling according to its competence or proposing competent state management 
agencies to handle acts of violating the cinematography law; 


c/ Verifying, proposing competent state management agencies to handle complaints and denunciations con- 
cerning cinematography. 


3. Organization and operation of the cinematography inspectorate shall comply with the provisions of this 
Law and the inspection law. 


Article 49. - 
Violations in film production and provision of film production services 
1. Violating the provisions of Article 11 of this Law. 


2. Producing films or providing film production services without business licenses or doing business at vari- 
ance with the provisions of business registration certificates. 


3. Cooperating, entering into joint ventures to produce films or provide film production services for foreign 
organizations and individuals without permit of the Ministry of Culture and Information or at variance with 


the provisions of such permit. 


4. Violating regulations on signing and performance of contracts between directors or general directors of 
film production enterprises and investors, or screenwriters, directors and other members of film crews. 


5. Not submitting films for approval to get permits before dissemination of films. 


6. Not establishing a screenplay appraisal council; not organizing biddings for the production of ordered 
films funded with the state budget under the provisions of Clause 3, Article 24 of this Law. 


Article 50). - 
Violations in film distribution 


1. Distributing films without dissemination permits granted by competent cinematography state management 
agencies or broadcasting decisions issued by the general director of Vietnam Television or directors of pro- 
vincial-level radio-television stations. 


2. Distributing films after the films are banned, suspended or stopped from dissemination or withdrawn, con- 
fiscated or destroyed under decisions. 


3. Distributing film tapes or discs not stuck with control stamps of the Ministry of Culture and Information. 


4. Dubbing or reproducing films for distribution without contracts or at variance with contracts signed with 
film owners. 


5. Exporting films without dissemination permits granted by a competent cinematography state management 
agency or broadcasting decisions issued by the general director of Vietnam Television. 


6. Exporting film tapes or discs not stuck with control stamps of the Ministry of Culture and Information. 
7. Importing films at variance with the provisions of Clauses 2, 3 and 5, Article 30 of this Law. 
8. Renting or selling films which are for internal circulation. 


9. Managing and using imported films for scientific research for improper purposes or allowing unauthorized 
persons to view the films. 


Article 51.- 

Violations in film dissemination 

1. Projecting or broadcasting films without dissemination permits granted by a competent cinematography 
state management agency or broadcasting decisions issued by the general director of Vietnam Television or 


directors of provincial-level radio-television stations. 


2. Projecting or broadcasting films which are banned, suspended or stopped from dissemination or with- 
drawn, confiscated or destroyed under decisions. 


3. Cinemas failing to satisfy the standards set by the Ministry of Culture and Information 

4. Allowing children to view films in cinemas which are banned from viewing by children. 

5. Failing to comply with the Government's regulations on the ratio of the number of projections, time vol- 
ume, time for projecting or broadcasting Vietnamese films; time volume and time for projecting or broad- 
casting children's films. 

Article 52.- 


Violations in film deposit and archive 


1. Film production establishments' or film-importing establishments' failure to deposit films or deposit films 
in insufficient quantities or with improper types. 


2. Film production establishments’ failure to submit for archive original materials of financed or ordered 
films funded with the state budget, or deposit in insufficient quantities or with improper types to film archive 
establishments within six months from the date the films are granted dissemination permits by a competent 
cinematography state management agency. 


3. Depository agencies' failure to submit deposited films to film archive establishments within twelve months 
after the date the films are granted dissemination permits by a competent cinematography state management 
agency. 





4. Film archive establishments' failure to provide copies, record or extract materials for film production es- 
tablishments in accordance with law. 


5. Film archive establishments’ failure to ensure safety for films and their original materials and to preserve 
films in accordance with technical requirements for archives. 


7. Film archive establishments managed by the Ministry of Culture and Information that dub or reproduce 
deposited films for sale, rent or dissemination without approval of a competent cinematography state man- 

agement agency; and manage and use income not in accordance with the regulations of the Ministry of Cul- 
ture and Information and the Ministry of Finance. 





Article 53.- 
Handling of violations of cinematography law 


Organizations and individuals violating the law in cinematographic activities shall, depending on the nature 
and seriousness of their violation, be disciplined, administratively sanctioned or examined for penal liability; 
if causing damage, they shall pay compensations in accordance with law. 


Chapter VII 
IMPLEMENTATION PROVISIONS 
Article 54.- 
Implementation effect 
This Law takes effect on January 1, 2007. 
Article 55.- 
Implementation guidance 


The Government shall detail and guide the implementation of Articles 5, 6, 11, 12, 14, 24, 30, 31, 33, 34, 35, 
38, 41 and 53 of this Law. 


This Law was passed on June 29, 2006, by the XIth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 
9th session. 


THE NATIONAL ASSEMBLY 
CHAIRMAN 


(Da ky) 


Nguyen Phu Trong 


Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn) 


MOT SO OI CHI 
LIEN LAC CAN BIET 


.Hội Điện ảnh Việt Nam 

(The Vietnam Cinema Association) 
51 Tran Hung Dao, Ha Nội 

DT: 04.39434176 - 39432326 


.Vién Phim Việt Nam 

(Viet Nam Film Institute) 

523 Kim Ma, Quan Ba Dinh, Hà Nội 
DT: 84 (0) 4 834 3451 


.Trung tam Nghiên cứu Nghệ thuật 
& Lưu trữ Điện ảnh (Viet Nam Cen- 
tre for Film Research and Archieve) 
(thuộc Viện Nghiên cứu & Lưu trữ 
Điện ảnh Việt Nam) 

7 Phan Ké Bính, Q.1, TP HCM 

DT: 84 (0) 8 829 9874 

84 (0) 8 910 2585 


.Hàng phim Truyện Việt Nam 
4 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 
DT: 84.4.38454514 - 37331179 - 
38453643 

Chi nhanh tại Sai Gon: 

6 Thai Van Lung, Q.1. 

TP H6 Chi Minh 


Công ty TNHH Một thành viên 
Phim Giải Phóng 

212 Lý Chính Thắng, Phường 9, 
Quận 3. TP Hồ Chí Minh 

DT: 08.393 166609 


Công ty TNHH Một thành viên 
Hãng phim Truyện I 

202 Bến Chương Dương, Phường Cô 
Giang, Quận 1. TP Hồ Chi Minh 
DT: 08.38374302 


.Quy Ford / Ford Foundation 
Van phóng dai dién 

198 Tran Quang Khai, 

Quan Hoan Kiếm, Hà Nội 

DT: 04.9349769 


.Hàng phim Nghệ thuật Việt / Viet 
Art Studio Film 

18m Van Hạnh, Ham Long, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 

DT: 0438263054 


-Cuc Dién anh 

(Bộ Van hóa, Thông tin va Du lịch) 
147 Hoang Hoa Tham, Quan Ba Dinh, 
Hà Nội 

DT: 04.38452402 


‚Сис Nghệ thuật & Biểu diễn 

(cơ quan của Bộ VHTTDL) 

32 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội 
DT: 08.38374302 


.Hội Điện ảnh TP Hồ Chí Minh 
81 đường Tran Quốc Thao, Phường 7, 
Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. 


.Cóng ty TNHH Một thành viên 
Phương Nam Phim 

940 đương 3 Tháng 2, Phương 15, 
Quận 11. TP Hồ Chí Minh 

DT: 08.38663447 - 38663448 


.Hàng phim Ly Huỳnh 

1314 đường 3 Tháng 2, Phường 2, 
Quận 11. TP Hồ Chí Minh 

DT: 08.38374302 


Trung tâm Chiếu phim Quốc gia 
87 Lang Hạ, Phuong Thanh Cong, 
Quận Ba Dinh, Hà Nội 

DT: 54.43514791 


.Hàng phim Hoạt hình Việt Nam 
7 Trần Phú, Q. Ba Đình, Hà Nội 
DT: 04.7332616 


.Hàng phim Tài liệu Khoa hoc 
Trung Ương (Bộ VHTT) 

465 Hoàng Hoa Thám, 

Quận Ba Đình, Hà Nội 

ĐT: 04.7610199 


.Hãng phim Truyền hình 

TP Hồ Chí Minh (TFS) 

9 Nguyễn Thị Minh Khai, TP HCM 
DT: 910.2022 / 910.2437 


.Công ty CP Điện ảnh & Truyền 
Hình 

65 Trần Hưng Đạo, 

Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

DT: 93.36640 


.FAFILM Cinema 

19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, 
Hà Nội 

ĐT: 04.8531201 


.Hãng phim Hội Điện anh Việt Nam 
(HODAFILM) 

51 Tran Hung Dao, Ha Nội 

DT: 04.9434167 - 9432326 


.Trường Dai học Sân khấu - 

Điện anh Hà Nội (Hanoi Academy of 
Theatre and Cinema) 

Khu giai tri Van Cong, 

Quận Cầu Giấy, Ha Nội 

ĐT: 04.8348732 





.Trường Cao đẳng Sân khấu - 
Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh 
125 Cống Quỳnh, Quận 1, TP HCM 
ĐT: 08.3839 3658 


Công ty TNHH Chánh Phuong 
(Chanh Phuong Films) 

25A, Lau 1, Nguyén Binh Khiém, 
Quận 1, TP Hồ Chí Minh 

DT: 84.82912179 


Câu Lac Bộ Phim Tư Liệu 
212 Lý Chính Thang, Quận 3, 
TP Hó Chí Minh 

DT: 08.8468883 


.Trung tam H6 tro Phat trién 

Tai nang Dién anh (TPD) 

22A Hai Bà trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
ĐT: 04.39336559 


.Hàng phim Hội Nhà van Việt Nam 
65 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 
DT: 84.4.39422442 


.Cóng ty Cổ Phan Dau tư Giải trí 
Phước Sang 

271 Nguyễn Trãi, 

P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1. TP HCM 
DT: (08) 38390181, (08) 38238067 


.Hàng phim Hà Nội 
19 Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 
ĐT: 04.8255862 


.Trung tâm Văn hóa Kim Dong 
19 Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, 
Hà Nội 

DT: 04.3.939 3475 


.Nhà Van hóa Điện ảnh 

186 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, 
Quận Tân Bình. TP Hồ Chí Minh 
DT: 84.4216134 


460 


$e 


Tran Mj Anh 
® Điện Ảnh® M 
® Việt Мата 



















Luyến tiéc® 
= mộtthời m 
m Vang son в 










.Công ty CP Dau tư Điện ảnh VINA 
(VINACINEMA) 

77-79 Hai Bà Trung, P. Bén Nehé, 

Q. 1. TP Hó Chí Minh 

(08) 22101591 (-92.-93.-94). 


ЖЕ Entertainment Corporation 
181 Chu Van An, Phuong 26, 

Quận Binh Thạnh, TP Hồ Chí Minh 
DT: 7307 1357 


.Galaxy Studio / Công ty Có phan 


- phim Thiên Ngan 


16B Ngô Văn Sở, Hoan Kiếm, Hà Nội 
ĐT: 84.43.974.622 

9/2 Tôn Đức Thắng, Phường BénNghé, 
Quận 1, TP Hồ Chí Minh 

ĐT: 84.83.910.5619 


.Cà phê thứ Bảy 
37 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1 
TP Hó Chí Minh 


.Saiga Films 

Star Media Group JSC 

12B Phan Ke Binh St., Dakao Ward, 
District 1, Ho Chi Minh City 

Phone: (84.8) 3911.8810 


.Công ty Có phan Truyền thông 
Điện anh Sai Gòn 
(Saigon Movie - Media Joint Stock 


Company) 
77 - 79 Hai Ba Trưng, Quan 1 
TP H6 Chi Minh 


DT: 84.8. 825 6805 / 827 2793 


.Hanoi Cinematheque 
22A Hai Ba Trung, Ha Noi 
DT: 04.3936 2648 


.Cóng ty TNHH BHD 

18th Fl., Prime Center building 
53 Quang Trung, Ha Nội 
Phone: (84.4) 943 4133 


.South East Asia Production Services 
Ltd / PS VIETNAM (Công ty TNHH 
Hỗ trợ Sản xuất Đông Nam A) 

621 Huỳnh Tắn Phát, Quận 7 

TP H6 Chí Minh 

DT: (848) 3773-8668 


Công ty Bao Việt Films 
793/54/1/13D Tran Xuan Soan, 
P. Tan Hung, Q.7. TP HCM 


Tôi không có tham vọng cống hiến những quá trình biên soạn 
tập sách này vào kho tàng văn hóa Việt Nam ở hải ngoại. Nhưng tôi 
có tham vọng tìm trong quên lãng những khoảnh khắc vang bóng 
một thời của điện ảnh Việt Nam đã chìm hơn 35 năm nay! Chỗ mà 
sau cuộc chiên đã làm lu mờ cái thời vàng son của những người làm 
điện ảnh trước bién có đau thương của đất nước, 30 tháng 4, 1975. 

Chính quyền Việt Nam hiện nay không thừa nhận những tác 
phẩm điện ảnh được sáng tác ngoài tầm tay của cách mạng, của một 
chế độ (cộng sản) không chính thức sinh ra nó. Mặt khác, nêu 
không muốn nói, theo cách họ, đó là những sản phẩm văn hóa đổi 
truy phản động cua Mỹ Ngụy cần phải sa thai! 

Dù có thừa nhận hay không thừa nhận, lịch sử điện ảnh Việt 
Nam ra đời có những bước thăng tram đáng ké từ thời Pháp thuộc, 
cho đến những năm chia đôi đất nước và hòa bình. Chúng ta không 
thể quên đi, hoặc xóa bỏ được những khoảng trống, những giá trị 
nghệ thuật còn sống mãi trong thời gian, và lịch sử còn khắc ghi 
những đóng góp tích cực của những người đam mê nghệ thuật thứ 
bảy trong thời chiến. Họ là những người đã đem đến cho chúng ta 
những câu chuyện băng hình ảnh và âm thanh, bằng những kỷ niệm 
còn in dấu trong tâm trí nhiều người. Tập sách này biên soạn là dé 
tưởng nhớ đến những công hiến đó của họ, để những công trình của 
họ không bi lãng quên theo thời gian. 

Trong những khó khăn về việc truy tìm tài liệu, tập sách hoàn 
thành chac chắn không thể tránh khỏi những sai sót có thé xảy ra. 
Một số bài viết và hình ảnh cũng đã được chọn lọc nhằm cung cấp 
những tin tức thực tế xảy ra tại quê nhà để bạn đọc nắm vững hơn 
(tác giả giữ nguyên bản). 

Mọi ý kiến đóng góp, tài liệu, hình ảnh, chi tiết liên quan đến 
điện ảnh Việt Nam đều được hoan nghênh đón nhận. Xin liên lạc 
với tác giả bang địa chi e-mail: vncinema@mail.com dé được hoàn 
chỉnh hơn trong lần tái bản tới. 

Mong có sự góp sức của các bạn để chúng ta không phải lãng 
quên cái quá khứ của một nén điện ảnh đã sinh ra nhung kém phan 
may man! 

Thành thật cam ơn các bạn đã đón nhận tập sách này với một 
tâm lòng tha thiết, quan tâm đến điện ảnh Việt Nam. 

Trân MỹAnh 











EA V 


— 

LE pAn dace >ч ге: a NR 

— ives 

es] ee 0 
ے‎ Ses | ШАШЫ ЖН 
<= | CROCE шә | 

Vez inh Daolchotiv "mòn điện anh ы 

[ ima 1" Сиси саис oa 








pater Seaton 









tN 
⁄ ID TP hawt Host Ae i 


pe Thiy Нё 


ану -.,=-— 
P= Lamsao VA Kich bin plim? 


$> WHAT THEY DON'T TEACH YOU AT FILM SCHOOL ry, | 


“NGHỆ THUAT VIET KICH BAN ĐIỆN ANH “noe 


Fa FSF Ep ———— - i 
= ————— = m -— 


19 Єй с НАР АН AHD KOREA 


LVI NAM 


РАЛА 
'4n 2: 


ЈА МН Vif T NAM 
a 


2 
i^ ^ 
„ 
= & 
AD š 
7 payee ' 
p £ s 


Ы 


ГУТ? 
f 
ASÍ 





TYLER Classics of the Foreign Film mest 


Тұ THE — OF HLM VAND HLMIMAKERS 





.Ván hóa Viét Nam tóng hgp 1989- 
1995, Ban Ván hóa Ván nghé Trung 
uong, Hà Nói 1989 

.Film Controls in Colonial Vietnam, 
1896 to 1926 by Dean Wilson, Film 
Studies Program, University of Social 
Sciences Humanities, Hanoi 2007. 
.Dién anh Viét Nam thuó ban dau, 
Mai Lóc - Dinh Quang An, Hói Dién 
anh Viét Nam, Ha Nói 1998. 

Doi tôi & Điện ảnh, Khương Mễ, Nhà 
xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 
2003. 

.Dién ảnh Việt Nam - Bước khởi dau, 
Đặng Nhật Minh, Tạp chí Nhịp Sống 
số 2005, The Institute for Vietnamese 
Culture & Education. 

.Dién anh Cách mang Việt Nam giai 
doan 1954-1975, tai liéu phó bién trén 
trang web cua ngaydienanh.com 
.Tuong nho tài tử Lê Quynh, bài cua 
Mác Lám, phóng vién dài RFA (Radio 
Free Asia), 2008. 

.Tó Quóc và Bién Anh, Hong Luc, 
Nhà xuát bán Tré, Thành phó Hó Chí 
Minh, 2000. 

.Dién ánh Viét Nam Án tuong và 
Suy ngam Pham Vii Diing. Nhà xuát 
ban Van hoa Dán toc, Ha Noi 1999. 
.Dién ảnh nghĩ về nghề Nguyễn Thi 
Hong Мей. Nhà xuất bản Van hóa 
Thông tin, Ha Noi 2006. 

.Eastern Standard Time, a guide to 
Asian influence on American culture 
from Astro boy to Zen buddhism cua 
Jeff Yang, Dina Gan, Terry Hong & 
The staff of A. Magazine. Nhà xuát bán 
Mariner Original Houghton Mifflin 
Company. Boston. New York 1997. 
.Những Ngôi Sao Điện Anh Tú sách 
Kiến thức Người lao động trẻ. Nhà 
xuất bản Lao Động, 1994. 

.Ngói Sao Nghệ Thuật Nhiéu tác giả. 
Nhà xuất bản Trẻ 1994 

.Hành trình Nghiên cứu Điện ảnh 
Việt Nam của nhiêu tác giả. Nhà xuất 
ban Van hóa Thông tin, Tạp chi Văn 
hóa - Nghệ thuật Hà Nói 2007. 

Dién Ảnh Việt Nam, Lịch sử - Tác 
phẩm - Nghệ sĩ - Lý luận - Phê bình - 
Nghiên cứu Tap 1 - 4 của Trần Trọng 
Đăng Đàn. Nhà xuất bản Tổng Hợp 
Thành phó Hồ Chi Minh 2010. 

.Nghé thuật làm phim, diễn viên & 
kịch bản Lé Dán. Nhà xuất bản Trẻ 
2002 


.Lich sử Điện ảnh Việt Nam, tai liệu 
giang day tại trưởng Dai hoc Minh 
Đức, khoa Nhân văn & Nghệ thuật, Sai 
Gon 1974. 

.Nhin lại Điện ảnh Việt Nam trong 
những năm chiến tranh, Nguyễn Đạt. 
Cơ sở Ấn loát Bách Việt, Paris 1977.. 
.Điện ảnh không phải trò chơi Tâp 
tiéu luận phê bình điện ảnh của Trần 
Tuấn Hiệp. Nhà xuất bản Van hóa 
Thông tin, Hà Nói 2002. 

.Lịch sử Điện ảnh Thế giới Georges 
Sadoul. Tai liệu giáo khoa cua Hội 
đồng Khoa hoc Truong Đại học Sân 
khấu và Điện ánh Hà Nội. Nhà xuất 
bản Ngoại Văn và Truong Đại hoc Sân 
khẩu và Điện ảnh Hà Nội, Hà Nội 
1965. 

-The International Encyclopedia of 
Film của Dr Roger Manvell. Nhà xuất 
ban Crown Publishers, Inc. New York 
1972. 

.Hói đáp vé Sài Gòn TP HCM cửa 
nhiéu tác gid. Nhà xuát bán Tré , 2007. 
.The Oxford History of World Cin- 
ema, the definitive history of cinema 
worldwide cua Geoffrey Nowell-Smith. 
Nhà xuát bán Oxford University Press 
1997. 

.Film History, an introduction cua 
Kristin Thompson và David Bordwell. 
Nhà xuát bán McGraw Hill, second 
edition 1994. 

.Dién ảnh ở Thanh phố Hồ Chi 
Minh, 100 câu hỏi đáp về Gia Định - 
Sài Gòn TP. Hồ Chí Minh cua NXB 
Văn Hóa Sài Gòn & NXB Tổng Hop 
TP. HCM 2008. 

.Charlie Chaplin - A Photo Diary by 
Michel Comte. Steidl Publishers. First 
edition 2002. 

.Kieu Chinh: Hanoi - Saigon - Holly- 
wood by Nha Ca, Alison Leslie Gold, 
and Le Van. Edited by Ruth Talovich 
and Dieu Le, Do. Than Huu Publish- 
ing, First edition 1990. 

.Hói ký Điện ảnh Đặng Nhật Minh. 
Nhà xuất bản Văn Nghệ Thanh pho Hó 
Chí Minh 2005. 

-Chaplin, His Life and Art by David 
Robinson. Nhà xuất ban McGraw-Hill 
Book Company, 1985. 

.Encyclopedia of Early Cinema, ed- 
ited by Richard Abel. Nhà xuất ban 
Routledge (Taylor and Francis Group). 
First published 2005. 


Điện Ảnh ® 
Việt Nam = 


461 


e 


Trần Mj Anh 


2 
Luyén tiếc m 





"TT? 
Fi 

D 
= > 
35 
8 





.Lich Sử Điện Anh (Derrière L'E- 
cran, Histoire du Cinéma). Richard 
Schickel, Trinh Anh Gia dich. Ban 
Truyén thông Xã hội, Trường Dai học 
Nhân văn và Nghệ thuật, Viện Đại học 
Minh Đức, Sài Gòn 1974. 

.French Colonial Documentary - 


4 Mythologies of Humanitarianism by 
У Peter J. Bloom. Nhà xuất bán Univer- 


sity of Minnessota Press, 2008. 

.Ngói Sao Trẻ Lé Cung Bắc và Triệu 
Vũ. Nhà xuất bản Trẻ, 1992. 
.Colonialism Nationalism in Asian 
Cinema. Edited by Wimal Dissanay- 
ake. Indiana University Press, 1994. 
.Modernity and Nationality in Viet- 
namese Cinema by Neo Phuong Lan. 
Published by NETPAC (Network for 
the Promotion of Asian Cinema) in 
collaboration with Galangpress, 2007. 
Editors: Aruna Vasulev, Philip Cheah. 
-Contemporary World Cinema 
Europe, The Middle East, East Asia 
and South Asia by Shohini Chaudhuri. 
Edinburgh University Press Ltd, 2007. 
.Dao Chơi Vườn Điện Anh Viét Linh. 
Nhà xuất bản Văn Hóa Sài Gon, 2006. 
.10 Bí Quyết Hình Ảnh Lé Minh. Nhà 
xuất bản Văn Hóa Sài Gòn, 2008. 

.Khi Đạo Diễn Trẻ Già Dan Lé Minh. 
Nhà xuất bản Văn Hóa Sài Gòn, 2009. 
Dong Phim Là Thế Nào? Lê Dan. 
Nhà xuất bản Văn Hóa Sài Gòn, 2008. 
.Hói ký Pham Duy 

. Vietnamese Cinematography: A 
Research Journal (Many Authors). 
The Gioi Publishers. Hanoi, 2008. 
Tuan báo Màn Anh, Kịch Anh phat 
hành trước 1975. 

.Các tạp chí xuất bản và phát hành sau 
1975: Viet Star, Thế Giới Nghệ Sĩ, 
Điện ảnh TP. HCM, Thế giới Điện 
ảnh, Điện ảnh Kịch trường, Điện 
ảnh Việt Nam, Đất mũi Cà Mau, 
Điện ảnh Ngay nay, Man ảnh Sân 
khấu, Phim... 

.Các websites: 

-Điện Ảnh Việt Nam (Cục Điện ảnh, 
Bộ Văn hóa Thể Thao & Du lịch) 
(www.dienanhvietnam.com.vn) 

-Hội Điện anh Việt Nam 
(www.ngaydienanh.com) 

-Tap chí Thế Giới Điện Anh 
(www.thegioidienanh.vn) 

-Lién hoan Phim Viét Nam 
(www.lienhoanphimvietnam.vn) 


-Hội Điện ảnh Thanh phố Hồ Chí 
Minh (www.hoidienanhtphcm.vn) 
-Phim Anh (AF) 

(www.afamily.vn) 

-Màn Ánh Sân Khấu (Sở Văn hóa 
Thông tỉn & Du lịch Hà Nội) 
(maskonline.vn) 

-Hãng phim Truyện Việt Nam 
(vietnamfilm.com.vn) 

-Hang phim Giai Phong 
(gpfilm.com.vn) 

-Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội 
(Hanoi Internafional Film Fesfival - 
HANIFF) 

(www. haniff.vn) 

-Trung tâm Hỗ trợ Phát triển 

Tài Năng - Hội Điện ảnh Việt Nam 
(www.tpdmovie.com.vn) 

-Công ty Cổ phần Đầu tư Điện ảnh 
Vi Na (vinacinema.com.vn) 

-Vietnam Film Critics Community- 
Where true cinema lovers meet 
(filmcriticvn.com) 

-Cóng ty Có phan Truyén thóng 
Dién ánh Sài Gón 
(www.saigonmedia.vn) 

-Truóng quay Có Loa 
(www.coloastudio.com) 

-Vietnamese International Film Fes- 
tival - ViFF (www.vietfilmfest.com) 
-YXine 

(www.yxine.com) 

-Dién Dan Dién Anh 
(www.dienanh.net) 


ADDITIONAL CREDITS 

Ngoài những chú thích ghi rõ xuất xứ, 
bản quyên ở bên cạnh mỗi tâm hình được sử 
dụng trong tập sách này, những xuất xứ 
khác không ghi rõ có thê thiêu sót trong quá 
trình biên soạn, hoặc bản gôc được lây từ 
trên mạng lưới toàn cầu đã không ghi rõ 
nguón góc. Xin bạn đọc thông cảm và e- 
mail cho tác giả những chi tiết tim thay 
được dé chỉnh sửa trong lân tái ban tới. 
Thành thật cảm ơn. 
Bolsavik: trang 364 
Chánh Phương Phim: trang 2l, 355, 
356, 363, 364, 391 
Cine Revue: trang 38 
Cinema Pictures: trang 353 
CreaTV: trang 351 
Công ty CP Truyền thông Trường 
Thành: trang 376 
Công ty BHD: trang 332, 334, 380. 
Đoàn Minh Tuấn trang 333 
Fanpic.net: trang 277 


Gray Picture, LLC: trang 360 

Hang Phim Hội Điện anh Việt Nam: 
trang 322 

Hang phim Giải phóng: trang 19, 20, 
317, 318, 320, 325, 326, 328, 330, 332, 
334, 335, 336, 388 

Hang phim Ly Huynh: trang 378 
Hãng phim Phước Sang: trang 327, 
328, 329, 330, 331, 333, 336, 357, 377, 
390, 391 

Hang phim Truyén Viét Nam: trang 
13, 14, 19, 20, 23, 317, 318, 319, 320, 
321, 322, 323, 328, 332, 333, 376, 381, 
389, 390, 391, 393 

Kieuchinh.com: trang 29 

MegaStar: trang 22 

MMALINKER: trang 364 

Moon Fish Films: trang 351, 352 
nDColection: trang 10, 17, 38, 41, 44, 
45, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 63, 64, 65, 66, 69, 71, 74, 75, 85, 
86, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 101, 
107, 108, 109, 122, 123, 126, 127, 128, 
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 
140, 145, 146, 147, 153, 154, 161, 167, 
168, 169, 172, 177, 178, 179, 180, 181, 
186, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 
195, 196, 198, 199, 203, 204, 205, 207, 
209, 214, 219, 234, 250, 252, 253, 254, 
255, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 282, 
324, 325, and Front cover. 

Nganh Mai (Bộ sưu tap): trang 34, 
35, 188, 210, 213, 252, 266, 267, 268, 
280 

NguoiViet Online: trang 49, 57. 

Nhà xuất bán Thành pho Hô Chí 
Minh: trang 12, 321 

Nhà xuất bản Văn Hóa Sài Gòn: 
trang 29 

Nhà xuất bản Xuân Thảo: trang 290, 
296, 298, 300, 302, 306, 309, 311 
Phương Nam Phim: trang 331 

Remis, LLC: trang 66, 110, 111, 112 
saigon.vietnam.free.fr: trang 10, 18 
SR Colections: trang 286, 288, 292, 
294, 304, 307 

Tap chí Thế giới Điện ảnh: trang 23, 
332, 333, 334, 336, 387 
Thanhthuy.me: trang 54, 55, 281 
Thien Ngan Galaxy: trang 390, 391 
Thuy Nga Paris: trang 150, 151, 152, 
161, 162, 163, 164, 165, 166 
ThanhNien Online: trang 270, 271 
Tran Quốc Bao: trang 57, 77 
Vietnamnet: trang 385, 386, 387 
ViFF: trang 22, 358, 359, 360, 365 


This page is intentionally left blank 


This page is intentionally left blank 





Co Sở Án Loát 


BACH VIET 
hân hạnh giới thiệu 


Đi. A. Viet Ya. 


LUYEN Tice MOT "Qi VÀNG SON 


của tác giả Tran My Anh 





K R K K x а 
An": 


E 
ae 

ae дә № 
`. 


є M 


k 


EI 





ZUR WIRT x 


LUYẾN Tiếc MOT u © 


3 


I K K K K K K K K K K KK K K K K K K K K KK K K KK KK K K K K K K RK K K KK K K K K KK K KK RE EEE 














Một công trình biên soạn và sưu tập công phu dành cho những người hầm mộ điện ảnh, yêu điện anh Việt Nam. 
Một tập sách không thê thiêu cho những ai hang quan tam dên nên điện ảnh nước nha. 


Sách day 462 trang, in trên giấy tốt, bia màu, khó 8x10, với hàng trăm tâm hình từ thời kỳ phôi thai cho đến thời kỳ sau 
chiến tranh. Hơn một nửa tập sách cô động về điện ảnh Việt Nam trước biến cô 30-4-1975, từ Chiếu Kỷ Niệm, Chân Trời 
Tim, Loan Mat Nhung cho dén Người Tình Không Chân Dung, Lệ Đá, Hé Muón..., từ Tham Thúy Hằng, Kiều Chinh, Doan 
Châu Mậu, Lê Quỳnh cho đến Thanh Lan, Huy Cường, Huỳnh Thanh Trà, Lệ Hoa... tất cả là những dĩ vãng của một thời 
vang bóng đang dan dan bị lãng quên! 


Đặt mua trực tiếp tai Portland State Bookstore's Odin Ink hoặc tai địa chỉ e-mail: 
BachViet_Publisher@aol.com 
An phi: US$25.00 
ORDER NOW! LIMITED EDITION 


Vietnamese Cinema (ISBN: 978-1-61220-067-5) 
01-2013 


